LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


SỐ 99 


KINH TẠP A-HÀM (II 
šÈ FJ 4 4@ 


Hán dịch: Tống, Tam tạng Câu-na-bạt-đà-la. 
Việt dịch: Thích Đức Thắng. 
Hiệu đính & Chú thích: TUỆ SẼ. 


www.daitangkinh.org 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 3 





TẠP A-HÀM QUYỂN 16 


KINH 40. TƯ DUY ()' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ có số đông Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn, tư duy những điều 
thế gian tư duy?. Bấy giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của các Tỳ-kheo, đi 
đến nhà ăn, trải tòa ngồi, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, cẩn thận chớ tư duy những điều thế gian tư 
duy. Vì sao? Vì những điều tư duy của thế gian chẳng lợi ích gì cho 
pháp, chẳng lợi ích gì cho phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải 
giác, không thuận Niết-bàn. Các ông nên chân chánh tư duy, “Đây 
là Khổ Thánh đế, đây là Khổ tập Thánh đế, đây là Khổ diệt Thánh 
đế, đây là Khổ diệt đạo tích Thánh đế.' Vì sao? Vì tư duy như vậy có 
lợi ích cho pháp, có lợi ích cho phạm hạnh, là trí, là giác, thuận 
hướng Niết-bàn. 

“Vào thời quá khứ có một người ra khỏi thành Vương xá, đến 
bên bờ ao Câu-hy-la', ngồi tư duy về sự tư duy của thế gian. Trong lúc 
đang tư duy bỗng thấy một đoàn quân gồm bốn quân chủng: voi, ngựa, 
xe, bộ binh, vô lượng vô số, tất cả đều vào trong một cái lỗ của ngó 
sen”. Thấy vậy, người đó liền nghĩ: “Ta đã điên cuồng, mất tâm tính; 
điều thế gian không có mà nay ta thấy có.) 





Đại Chánh, quyển 16. “Tạp nhân tụng” phẩm iii (phần 4) [tiểu mục trong nguyên 
bản Đại Chánh]. Quốc Dịch đồng. Päli, S. 56. 41. Cintä. 

Pali: lokacintam cintento, tư duy về (tư duy) thế gian, suy nghĩ về thế giới. 

Phi nghĩa nhiêu ích, phi pháp nhiêu ích, phi phạm hạnh nhiêu ích, phi trí, phi 
giác, bất thuận Niếtbàn. Pal: na hetam atthasamhiiam tam 
adibrahmacariyakam setam na nibbidaya na viragaya na nirodhaya na 
upasamaya na abhiññaya na sambodhaya na nibbanaya samvattati (S. v. p. 
448), điều đó không liên hệ mục đích (giải thoát), không thuộc căn bản phạm 
hạnh, không dẫn đến yếm ly, không dẫn đến ly dục, tịch diệt, tịch tĩnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 

Câu-hy-la trì == ]—=—. Päli: sumägadhã pokkharañr, hồ sen Sumãgadhä. 

Ngấu khổng ——. Päli: bhisamuläla, chồi non của sen. 


4 TẠP A-HÀM (I) 





“Bấy giờ, cách ao này không xa, có nhiều người tụ tập lại một 
chỗ. Người này liền đi đến chỗ đám đông, nói rằng: “Các vị, nay tôi 
đã phát cuồng, tôi đã mất tâm tính, điều thế gian không có mà tôi thấy 
có.` Người này kể đầy đủ như trên. Khi ấy mọi người đều bảo người 
này đã phát điên, mất tâm tính, những điều thế gian không có mà 
người này thấy có.” 

Phật nói các Tỳ-kheo: 

“Nhưng người này không phải điên cuồng mất tâm tính, mà là 
thấy chân thật. Vì sao? Vì lúc ấy cách ao Câu-hy-la không xa có các 
vị trời và A-tu-la khởi bốn thứ quân chủng chiến đấu giữa hư không. 
Lúc ấy, các vị trời đắc thắng, quân A-tu-la bại trận, nhập vào trong 
một cái lỗ ngó sen trong hồ này. 

“Cho nên, Tỳ-kheo, các ông hãy cẩn thận chớ nên suy nghĩ về 
thế gian. Vì sao? Vì tư duy thế gian chẳng lợi ích gì cho nghĩa, chẳng 
lợi ích gì cho pháp, chẳng lợi ích gì cho phạm hạnh, chẳng phải trí, 
chẳng phải giác, không thuận Niết-bàn. Mà nên tư duy về bốn Thánh 
đế. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ 
diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 408. TƯ DUY (7 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận 
như vầy: “Hoặc nói thế gian là thường, hoặc nói thế gian là vô 
thường, thế gian vừa hữu thường vừa vô thường, thế gian chẳng 
phải hữu thường chẳng phải vô thường; thế gian là hữu biên, thế 
gian là vô biên; thế gian là vừa hữu biên vừa vô biên; thế gian 
chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Mạng là thân, hay mạng 


® Phi nghĩa nhiêu ích =D=q~q: chẳng ích gì cho mục đích. 


7 S.56.8. Cintä. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 5 





khác thân khác. Như Lai sau khi chết là có, Như Lai sau khi chết là 
không, Như Lai sau khi chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi 
chết chẳng phải có chẳng phải không.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ngồi Thiển tịnh ở một chỗ, bằng 
thiên nhĩ, nên nghe tiếng bàn luận của các Tỳ-kheo đang tụ tập ở nhà 
ăn. Nghe xong, đi đến nhà ăn, trải tòa mà ngôi trước đại chúng và bảo 
các T-kheo: 

“Các Tỳ-kheo ở đây tụ tập để bàn nói việc gì vậy?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con tụ tập ở nhà ăn này bàn 
luận, “Hoặc nói hữu thường, hoặc nói vô thường.` Nói đây đủ như 
trên. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ bàn luận nghĩa như vậy. Vì sao? Vì sự bàn luận 
này chẳng lợi ích gì cho pháp, chẳng lợi ích gì cho phạm hạnh, 
chẳng phải trí, chẳng phải giác, không thuận hướng Niết-bàn. Này 
các Tỳ-kheo, nên luận nghị như thế này, “Đây là Khổ Thánh đế, 
đây là Khổ tập Thánh đế, đây là Khổ diệt Thánh đế, đây là Khổ 
diệt đạo tích Thánh đế. Vì sao? Vì luận nghị này có lợi ích cho 
pháp, lợi ích cho phạm hạnh, là trí, là giác, thuận hướng Niết-bàn. 
Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế nếu chưa được hiện quán, 
thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu 
học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 409. GIÁC (1° 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 





Š Pali: mã... papakam äkusalam cittam cinteyyätha, các ngươi chớ tư duy về tư 


duy ác bất thiện. 


? Suy tầm, trầm tư. Päli, S. 56. 7. Vitakkã. 


6 TẠP A-HÀM (I) 





xá. Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, có người có giác 
tưởng tham giác, có người có giác tưởng sân giác, hoặc có người có 
giác tưởng hại giác'". Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các 
Tỳ-kheo, nên đi đến nhà ăn, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng, rồi bảo 
các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ khởi giác tưởng về tham giác, chớ khởi giác tưởng 
về nhuế giác, chớ khởi giác tưởng về hại giác'!. Vì sao? Vì những giác 
tưởng này chẳng lợi ích gì cho nghĩa, chẳng lợi ích gì cho pháp, chẳng 
lợi ích gì cho phạm hạnh, chẳng phải chánh trí, chẳng phải chánh giác, 
không chánh hướng Niết-bàn. Các ông nên khởi giác tưởng về Khổ 
Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế. Vì sao? Vì sự giác tưởng đối với bốn Thánh đế này có lợi 
ích cho nghĩa, lợi ích cho pháp, lợi ích cho phạm hạnh, là chánh trí, 
chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn 
Thánh đế phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, 
chánh trí, chánh niệm, tinh tấn tu học.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 410. GIÁC (2)2 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời... nói đầy đủ như trên, chỉ có sự sai biệt là: 

“Khởi giác tưởng về bà con thân thuộc; khởi giác tưởng về quốc 
thổ nhân dân; khởi giác tưởng về không chết, cho đến nghe lời Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.” 


M 


-_ Tham giác, sân (nhuế) giác, hại giác; đây gọi là ba bất thiện tầm, ba tư duy tầm 
cầu bất thiện: ham muốn, thù hận, ý nghĩ ác hại. Päli: kamavitakkam 
vyapadavitakkam vihimsavitakkam. 

- Pali: ma, bhikkhave, papake akusale vitakke vitakkeyyatha, Tỳ-kheo, các ngươi 
chớ có tư duy tầm cầu về các suy tầm ác bất thiện. 

-_Pali, xem kinh 409. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 7 





KINH 4II. LUẬN THUYẾT® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận những để 
tài như vây": hoặc là bàn luận việc vua, việc giặc cướp, việc đấu 
tranh, việc tiền bạc, việc y phục, việc ăn uống, việc nam nữ, việc 
ngôn ngữ thế gian, việc sự nghiệp, việc trong biển cả. Bấy giờ, Đức 
Thế Tôn đang ở trong thiển định, bằng thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận 
của các Tỳ-kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nhà ăn, trải tọa cụ 
mà ngồi trước đại chúng, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, các ông tụ tập để bàn luận việc gì?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con tụ tập ở đây bàn nói về việc vua...” 
Nói đầy đủ như trên. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ bàn luận những để tài như vầy: Bàn luận những 
việc vua... cho đến, không hướng đến Niết-bàn. Nếu có bàn luận thì 
nên nói về Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, 
Khổ diệt đạo tích Thánh đế. Vì sao? Vì bốn Thánh đế này có lợi ích 
cho nghĩa, lợi ích cho pháp, lợi ích cho phạm hạnh, là chánh trí, chánh 
giác, chánh hướng Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 412. TRANH” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, nói với nhau như 





l3: S. 56. 10. Kathã. 
!'* Các đề tài được gọi là súc sanh luận (Pãili: tiracchanakathä), vì vô nghĩa, vô ích. 
!*- Tranh cãi. Päli, S. 56. 9. Viggahikã. 


§ TẠP A-HÀM (I) 





vây: “Tôi biết pháp luật, các ông không biết; những gì tôi nói là thành 
tựu, những gì tôi nói là hợp lý; những gì các ông nói là không thành 
tựu, không hợp lý; cái đáng nói trước thì lại nói sau, cái đáng nói sau 
thì nói trước. Thế rồi tranh luận nhau. Luận của tôi đúng; luận của các 
ông không bằng. Ai trả lời được thì trả lời đi!” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiển định, bằng thiên nhĩ, 
nghe tiếng các Tỳ-kheo tranh luận.. Nói đầy đủ như trên cho đến, 
“bốn Thánh đế nếu chưa hiện quán thì phải siêng năng tìm phương 
tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 413. VƯƠNG LỰC 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vầy: 
“Vua Ba-tư-nặc và vua Tần-bà-sa-la'", vua nào có thế lực lớn, vua nào 
giàu có hơn?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiển định, bằng thiên nhĩ, 
nghe tiếng bàn luận của các Tỳ-kheo, liển từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến nhà ăn, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng, rồi hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ông đang bàn luận việc gì?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đem những việc trên bạch lại đầy đủ với 
Thế Tôn. 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Các ông bàn những việc về thế lực lớn, về sự giàu sang của các 
vua làm gì? Này các Tỳ-kheo, chớ luận bàn như vậy. Vì sao? Vì việc 
này không đem lại lợi ích gì cho nghĩa, pháp, phạm hạnh, cũng chẳng 
phải trí, chẳng phải chánh giác, chẳng đưa đến Niết-bàn”. Các ông 





! Ba-tư-nặc =i——(Päli: Pasenadi), vua nước Câu-tát-la ———(Päli: Kosala). 
Tần-bà-sa-la =W=C=P—(Päli: Bimbisara), vua nước Ma-kiệt-đà. 
!*“ Như kinh 407. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 9 





nên bàn Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ 
diệt đạo tích Thánh đế. Vì sao? Vì bốn Thánh đế này đem lại nhiều 
lợi ích về nghĩa, về pháp, về phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, 
chánh hướng Niết-bàn. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế, nếu 
chưa được hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 
muối tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 414. TÚC MẠNG 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vầy: 
“Đời trước các ông làm những thứ nghề nghiệp gì, công xảo gì và lấy 
gì để tự sống?? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiển định, bằng thiên nhĩ, 
nghe tiếng bàn luận của các Tỳ-kheo, liễn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến nhà ăn, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng, rồi hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ông đang nói những gì?” 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đem những việc trên bạch lại đầy đủ. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, các ông chớ bàn những việc đã làm đời 
trước. Vì sao? Vì việc này không đem lại nhiều lợi ích cho nghĩa, 
pháp, phạm hạnh', cũng chẳng phải trí, chẳng phải giác, chẳng đưa 
đến Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, các ông nên bàn Khổ Thánh đế, Khổ 
tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. Vì 
sao? Vì bốn Thánh đế này đem lại nhiều lợi ích cho nghĩa, pháp, phạm 
hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. Cho nên, Tỳ- 
kheo, đối với bốn Thánh đế, nếu chưa được hiện quán, thì nên siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


1 Như kinh 407. 


10 


TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 II 





KINH 415. ĐÀN-VIỆT” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vầy: 
“Đàn-việt mỗ giáp kia làm thức ăn thô sơ, chúng ta ăn xong không 
thấy ngon, không thấy khỏe. Chi bằng chúng ta bỏ thức ăn thô này mà 
đi khất thực. Vì sao? Vì các Tỳ-kheo đi khất thực thường được thức ăn 
ngon, lại thấy sắc đẹp, có lúc lại nghe tiếng hay, có nhiều người quen 
biết, cũng được y phục, ngọa cụ, thuốc men.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiển định, bằng thiên nhĩ 
nghe tiếng bàn luận của các Tỳ-kheo, liền đi đến nhà ăn... Nói đầy đủ 
như vậy, cho đến, “hướng đúng Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 416. THỌ TRÌ (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thọ trì bốn Thánh đế mà Ta đã dạy không?” 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, 
đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, bốn Thánh đế mà Thế Tôn đã dạy, 
con đã thọ trì.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ngươi thọ trì bốn Thánh đế đó như thế nào?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Như lời Thế Tôn đã dạy: 'Đây là Khổ Thánh đế”, con liền thọ 
trì; 'đây là Khổ tập Thánh đế, đây là Khổ diệt Thánh đế, đây là Khổ 


! Tức thí chủ. 
? Pali, S. 56. 15. Dhãrana. 


12 TẠP A-HÀM (I) 





diệt đạo tích Thánh đế." Bạch Thế Tôn, bốn Thánh đế mà Thế Tôn đã 
dạy như vậy, con liền thọ trì.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ta đã dạy về Khổ Thánh đế, ngươi đã 
thọ trì chân thật. Ta dạy Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ 
diệt đạo tích Thánh đế, ngươi đều thọ trì chân thật. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 417. NHƯ NHƯ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thọ trì những gì mà Ta đã dạy về bốn Thánh đế 
không?” 

Lúc ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch 
vai phải, vì Phật mà làm lễ, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Thưa vâng Thế Tôn, những gì mà Thế Tôn đã dạy về bốn 
Thánh đế, con đều đã thọ trì.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ngươi đã thọ trì như thế nào về bốn Thánh đế mà Ta đã dạy?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn nói khổ Thánh đế, con đều đã thọ trì, là như như, 
không ha như, không khác như, chân thật, thẩm sát chân thật, không 
điên đảo, là lý chân thật của bậc Thánh”. Đó là Khổ Thánh đế. Thế 
Tôn dạy về Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế, là như như, không ha như, không khác như, chân thật, thẩm 
sát chân thật, không điên đảo, là lý chân thật của bậc Thánh. Đó gọi 
là bốn Thánh đế mà Thế Tôn đã dạy, con đều đã thọ trì.” 





?!- S, 56. 20, 27. Tathã. 
?“- Như như, bất ly như, bất dị như... p”p——-p——~p. Päli (S.v.430): cattärimani 
bhikkhave tathani avitathani aññatathani. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 13 





Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ông đã thọ trì chân thật về bốn Thánh 
đế mà Ta đã dạy là như như, không ha như, không khác như, chân 
thật, thẩm sát chân thật, không điên đảo. Đó gọi là Tỳ-kheo thọ trì 
chân thật bốn Thánh đế của Ta.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 418. THỌ TRÌ (2)* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thọ trì những gì mà Ta đã dạy về bốn Thánh đế 
không?” 

Khi ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, vì Phật 
mà làm lễ, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Thưa vâng Thế Tôn, những gì mà Thế Tôn đã dạy về bốn 
Thánh đế, con đều đã thọ trì. Bốn đế là gì? Như Thế Tôn đã dạy là 
Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo 
tích Thánh đế, con cũng đều đã thọ trì.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Như những gì mà Ta đã dạy về bốn 
Thánh đế, ngươi đều đã thọ trì. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào nói như vây: 
“Như những gì mà Sa-môn Cù-đàm đã nói về Khổ Thánh đế, ta sẽ bỏ 
đi và sẽ lập lại Khổ Thánh đế khác. Điều đó chỉ có trên ngôn thuyết, 
nếu gạn hỏi đến thì họ sẽ không biết và càng làm tăng thêm sự nghi 
hoặc, vì đó không phải là cảnh giới. 'Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế này ta sẽ bỏ đi, rồi sẽ lập lại 
bốn Thánh đế khác. Điều đó cũng chỉ có trên ngôn thuyết, nếu gạn 
hỏi đến thì họ chẳng biết và càng tăng thêm nghi hoặc cho họ, vì đó 


3- S. 56. 16. Dhãrana. 


14 TẠP A-HÀM (I) 





không phải là cảnh giới của họ. 

“Cho nên, Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế nếu chưa được hiện 
quán thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu 
học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 4i9. NGHI () 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào đối với Phật có nghi, đối với Khổ Thánh đế 
cũng có nghĩ; Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo 
tích Thánh đế cũng có nghi. Nếu đối với Pháp, Tăng có nghi thì đối 
với Khổ Thánh đế cũng có nghi; Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh 
đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế cũng có nghi. Nếu người nào đối với 
Phật không nghi hoặc, đối với Khổ Thánh đế cũng không nghi hoặc; 
đối với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế cũng không nghi hoặc. Nếu người nào đối với Pháp, Tăng 
không nghi hoặc, đối với Khổ Thánh đế cũng không nghi hoặc; Khổ 
tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế cũng 
không nghi hoặc. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 420. NGHI (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với Khổ Thánh đế có nghi, thì 
đối với Phật cũng có nghi, đối với Pháp, Tăng có nghi. Đối với Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo có nghi, thì đối với Phật cũng có nghi, đối với Pháp, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 l5 





Tăng có nghi. Nếu đối với Khổ Thánh đế không nghi, thì đối với Phật 
cũng không nghi, đối với Pháp, Tăng không nghi. Người đối với Tập, 
Diệt, Đạo Thánh đế không nghi, thì đối với Phật cũng không nghi, đối 
với Pháp, Tăng không nghi. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 421. THÂM HIỂM” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông hãy đi cùng Ta đi đến vách núi sâu nguy hiểm”. ” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng Thế Tôn.” 

Bấy giờ, Thế Tôn cùng đại chúng đến vách núi sâu nguy hiểm”, 
trải tòa ngồi, sau khi đi quan sát chung quanh hang núi sâu hiểm trở 
xong, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Hang núi này thật là sâu và nguy hiểm.” 

Lúc ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đẳnh lễ 
Phật, rồi chấp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vách núi này thật là sâu hiểm, nhưng còn có thứ 
sì sâu hiểm cùng cực và đáng sợ hơn nó không?” 

Phật biết ý của Tỳ-kheo này nên đáp liền: 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, vách núi này rất sâu hiểm, nhưng 
đối với nó còn có thứ sâu hiểm đáng sợ hơn nữa, đó là Sa-môn, Bà-la- 
môn không biết như thật Khổ Thánh đế; không biết như thật Khổ tập 





®#..S.56. 42. Papäto. 

3” Thâm hiểm nham; xem cht. dưới. Päli: ayama, bhikkhave, yena patibhanakito 
ten' upasamkamissama divaviharaya, này các Tỳ-kheo, chúng ta hãy đi lên 
ngọn Patibhãnakũta (Biện tài đỉnh) để nghỉ trưa. 

Thâm hiểm nham = =I—A vực thẳm sâu; bản Päli: Thế Tôn lên ngọn 
Patibhana, một Tỳ-kheo thấy một vực sâu nguy hiểm, kêu lên: mahäã vatäyam 
bhante papãto subhayãänako, Thế Tôn, lớn thay, vực thẳm dễ sợ này. 


26. 


16 TẠP A-HÀM (I) 





Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. Những vị 
này hoan lạc nơi các hành vốn là cội gốc của sự sanh”; hoan lạc nơi 
các hành vốn là cội gốc của sự già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, mà 
tạo tác các hành này, khiến cho các hành lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 
não càng ngày càng tăng trưởng, để rơi vào chỗ sâu hiểm của lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Như vậy, Tỳ-kheo, cái này rất sâu hiểm; 
nguy hiểm hơn cả cái kia. Cho nên Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế nếu 
chưa hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn 
tích cực, tu học hiện quán. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 422. ĐẠI NHIỆT” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có địa ngục Đại nhiệt”. nếu chúng sanh nào sanh vào địa ngục 
nà y thì chỉ một mực chịu nóng cháy.” 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, 
đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã dạy, địa ngục Đại nhiệt này vô cùng nóng bức. 
Bạch Thế Tôn, chỉ có đây là cực kỳ nóng, hay còn có thứ nóng bức 
nào đáng sợ hơn, không còn đâu hơn?” 

“Như vây, Tỳ-kheo, địa ngục này tuy thật là nóng bức, nhưng 
cũng có thứ nóng bức đáng sợ hơn địa ngục ấy và không còn gì hơn. 
Những gì được gọi là thứ nóng bức đáng sợ hãi hơn địa ngục Đại 
nhiệt? Đó là Sa-môn, Bà-la-môn không biết như thật Khổ Thánh đế; 
không biết như thật Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt 
đạo tích Thánh đế. Như vậy, cho đến sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 





?' Sanh bổn chư hành lạc trước =—=———— ._ Pali: jãatisamvattanikesu 
samkhãresu abhiramanti, hoan lạc nơi các hành mà chúng dẫn đến sự thọ sanh. 

®- Cực kỳ nóng. Päli, $. 56. 43. Parilãha. 

?' Đại nhiệt địa ngục =j—-a—. Päli: Mahäparilãha. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 17 





não là sự nóng bức thiêu đốt bừng bừng. Này Tỳ-kheo, đó gọi là sự 
nóng bức thiêu đốt bừng bừng thật đáng sợ, không còn gì hơn. Cho 
nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế nếu chưa hiện quán, thì nên siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 423. ĐẠI ÁM* 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có địa ngục vô cùng tối tăm, các chúng sanh sanh ra nơi đó 
không thấy được các phần thân thể của mình'!.” 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, vì 
Phật làm lễ, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, địa ngục này vô cùng tối tăm. Chỉ có nơi này tối 
tăm hay còn có chỗ nào tối tăm hơn, đáng sợ hơn địa ngục này nữa?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Như vây, còn có sự tối tăm đáng sợ hơn địa ngục này nữa. Đó 
là Sa-môn, Bà-la-môn đối với bốn Thánh đế không biết như thật, cho 
đến, rơi vào sự tối tăm cùng cực của sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 
não. Cho nên, các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, 
thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học 
hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 424. MINH ÁM (1° 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 





3” Cực kỳ đen tối. Pãli, S. 56. 46. Andhakãra. 
3! Xem cht.33, kinh 424 dưới. 
3“. Xem kinh 423 trên. 


18 TẠP A-HÀM (I) 





xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như mặt trời vận hành chiếu sáng các thế giới. Cho đến cả 
ngàn mặt trời, ngàn mặt trăng, chiếu sáng ngàn thế giới, ngàn núi Tu 
di, ngàn Phất-bà-để, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Câu-da-ni, ngàn Uất- 
đơn-việt, ngàn Tứ thiên vương, ngàn cõi Tam thập tam thiên, ngàn 
Diệm-ma thiên, ngàn Đâu-suất thiên, ngàn Hóa lạc thiên, ngàn Tha 
hóa tự tại thiên, ngàn Phạm thiên. Đó gọi là Tiểu thiên thế gIỚI. 
Khoảng giữa một ngàn thế giới này có chỗ tối tăm, dù có ánh sáng 
mặt trời, mặt trăng chiếu sáng, có sức oai đức lớn cũng không thấy 
được. Những chúng sanh sanh ra những nơi này không thấy các phần 
thân thể của mình.” 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, vì 
Phật làm lễ, rồi chắp tay, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, chỗ này vô cùng tối tăm. Chỉ 
có nơi này tối tăm hay còn có chỗ nào tối tăm hơn, đáng sợ hơn địa 
ngục này nữa?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Như vây, còn có sự tối tăm đáng sợ hơn địa ngục này nữa. Đó 
là Sa-môn, Bà-la-môn đối với bốn Thánh đế không biết như thật, cho 
đến, rơi vào sự tối tăm cùng cực của sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 
não. Cho nên, các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, 
thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học 
hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 425. MINH ÁM (2}*“ 
Tôi nghe như vầy: 


3' Pali (S.v.454): atthi, bhikkhave, lokantarika aghã asamvutä andhakara 
andhakaratimisa, yatham ¡imesam candimasuriyanam evammahiddhikanam 
evam mahãnubhãvãnam äbhãya nãnubhonfr ti, có một chỗ tối tăm, sâu thẳm tối 
tăm không đáy, ở khoảng giữa các thế giới, không có vòm trời che; chỗ đó, ánh 
sáng của mặt trời, mặt trăng vốn có thần lực như vậy, mà không chiếu tới được. 


*'“. Gần giống kinh 424 trên. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 19 





Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Từ Tiểu thiên thế giới, con số được nhân lên đến một ngàn, thì 
đó gọi là Trung thiên thế giới. Khoảng giữa Trung thiên thế giới có 
chỗ tối tăm...” như trên đã nói, cho đến, “đối với bốn Thánh đế, nếu 
chưa hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn 
tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 426. MINH ÁM @}° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Từ Trung thiên thế giới, con số được nhân lên đến một ngàn, 
thì đó gọi là Tam thiên đại thiên thế giới. Khoảng giữa các thế giới 
này là chỗ tối tăm. Dù có mặt trời, mặt trăng vận hành, chiếu khắp thế 
giới đi nữa, nhưng những chúng sanh kia vẫn không thấy,...” cho đến 
“... rơi vào chỗ tối tăm của sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Cho 
nên các Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, thì phảẩi 
siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện 
quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 427. THÁNH ĐẾ”* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


*-. Gần tương đồng các kinh 424, 425 trên. 
3% Pali, S. 56. 29. Pariññeyyam (cần được biến tri). 


20 TẠP A-HÀM (I) 





“Nay Ta sẽ nói về bốn Thánh đế. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 
Bốn đế là gì? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. Đó gọi là bốn Thánh đế. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như kinh “Đương thuyết” (Ta sẽ nói) trên, cũng vậy, các kinh: 
- Có (bốn Thánh đế); 

- Nên biết (bốn Thánh đế). 

Cũng nói như trên. 


M 


KINH 428. THIÊN TƯ” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên chuyên cần thiển định tư duy*, phát khởi chánh phương 
tiện”, để nội tâm tịch tĩnh. Vì sao? Vì Tỳ-kheo nào thiển định tư duy, 
nội tâm tịch tĩnh đã thành tựu rỗi, thì sẽ hiển hiện như thật". Hiển 
hiện như thật những gì? Hiển hiện như thật Khổ Thánh đế: hiển hiện 
như thật Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 429. TAM-MA-ĐỀ*" 
Tôi nghe như vầy: 





3”. Päli, S. 56. 2. Patisallãna (sống độc cư). 


Đương cần thiền tư. Päli: patisalliane bhikkhave yogam äpajjatha, hãy tu tập 
chuyên cần ở nơi nhàn tĩnh độc cư. 

Chánh phương tiện, tức chánh tinh tấn. 

Pali (S.v.141): patisallano...bhikkhu yathabhutam pajanati, Tỳ-kheo tịch tính độc 
cư thì liễu tri như thật (về bốn Thánh đế). 

°-.S. 56. 1. Samadhi. 


38. 


39. 


40. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 21 





Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên tu vô lượng Tam-ma-để”, chuyên tâm chánh niệm. Vì sao? 
Vì khi tu vô lượng Tam-ma-đề, chuyên tâm chánh niệm rổi, thì sẽ 
hiển hiện như thật như vậy. Hiển hiện như thật những gì? Hiển hiện 
như thật Khổ Thánh đế; hiển hiện như thật Khổ tập Thánh đế, Khổ 
diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 430. TRƯỢNG ()® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như người ném gậy lên giữa hư không, gậy liền rơi trở xuống, 
hoặc gốc chạm đất, hoặc thân chạm đất, hoặc đầu chạm đất. Cũng vậy, 
nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, không biết như thật về Khổ Thánh đế; 
không biết như thật về Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt 
đạo tích Thánh đế, nên biết, Sa-môn, Bà-la-môn này, hoặc đọa vào địa 
ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào nøạ quỷ. Cho nên các Tỳ- 
kheo đối với bốn Thánh đế này, nếu chưa hiện quán, thì phải siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 43I. TRƯỢNG (2) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


*#'. Tức tu định. Pãli: samãdhim bhikkhave bhãvetha. 
*' Cây gậy. Päli, S. 56. 33. Dando. 


22 TẠP A-HÀM (I) 





“Như người ném gậy lên giữa hư không, gậy liền rơi trở xuống, 
hoặc rơi xuống đất sạch, hoặc rơi xuống đất không sạch. Cũng vậy, 
nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, không biết như thật về Khổ Thánh đế; 
không biết như thật về Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ 
diệt đạo tích Thánh đế, vì không biết như thật, cho nên hoặc sanh vào 
đường lành, hoặc sanh vào đường ác. Thế nên các Tỳ-kheo đối với 
bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, phải siêng năng tìm phương tiện, 
phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 432. NGŨ TIẾT LUÂN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như cái bánh xe có năm tiết liên tục“. Một người đại lực sĩ có 
thể quay nhanh bánh xe này. Cũng vậy, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào 
không biết như thật về Khổ Thánh đế, không biết như thật về Khổ tập 
Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế, sẽ bị luân 
hồi trong năm đường, xoay vần một cách nhanh chóng; hoặc đọa vào 
địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ, hoặc Trời, 
hoặc Người, rồi lại đọa vào đường ác, trường kỳ luân chuyển. Cho nên 
Tỳ-kheo nào đối với bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, nên siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 433. TĂNG THƯỢNG THUYẾT PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 


*- Ngũ tiết tương tục luân —= ———A bánh xe có năm nan. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 D5 





xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp tăng 
thượng”; nghĩa là bốn Thánh đế được khai thị, được thi thiết, được 
kiến lập, được phân biệt, được diễn giải, bày hiển hiện, được biểu lộ'5. 
Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn 
Thánh đế này, nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương 
tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 434. HIỆT TUỆ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế nào là hiệt tuệ”? Có phải là biết như thật về Khổ Thánh 
đế, về Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế, hay không biết?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, theo như sự hiểu biết của chúng con về những 
lời dạy của Phật, đối với bốn Thánh đế mà biết như thật, thì đó gọi là 
hiệt tuệ. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu đối với bốn Thánh đế mà biết như 
thật, đó gọi là hiệt tuệ. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế này, 
nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tầm phương tiện, phát khởi ý 
muốn mãnh liệt, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
*-. Tăng thượng thuyết pháp =W-W——tL. 

Các cách thuyết pháp của Phật, Pali: acikkananäa (tuyên thuyết, công bố), 
desana (giáo huấn, chỉ thị), paññapana (thi thiết, quy định), vivarana (khai thị, 
khai hiển), vibhajanã (phân biệt, phân tích). 

Hiệt tuệ =\ =z=A nhận thức lão luyện, sâu sắc. Pali: pandita. 


46. 


41. 


24 TẠP A-HÀM (I) 





dạy, hoan hỷ phụng hành. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 25 





KINH 435. TU-ĐẠT” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, gia chủ Tu-đạt-đa”° đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bốn Thánh đế này phải hiện quán theo thứ lớp 
hay phải hiện quán tức thời???” 

Phật bảo gia chủ: 

“Bốn Thánh đế này phải hiện quán theo thứ lớp, chứ không phải 
hiện quán tức thời. ” 

Phật bảo gia chủ: 

“Nếu có người bảo: “Đối với Khổ Thánh đế chưa hiện quán mà 
đối với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế có thể hiện quán”, lời nói này không đúng. Vì sao? Vì đối 
với Khổ Thánh đế nếu chưa hiện quán mà đối với Khổ tập Thánh đế, 
Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế muốn hiện quán thì 
điều này không thể có được. Cũng giống như người lấy hai lá cây 
nhỏ”! xếp lại làm đỗ đựng nước mang đi thời không thể có được. Cũng 
vậy, đối với Khổ Thánh đế chưa hiện quán mà đối với Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế muốn hiện quán, 
thì điều này không thể có được. 

“Như có người lấy lá sen kết lại làm đổ chứa nước đem đi, thì 
việc này có thể có được. Cũng vậy, này gia chủ, đối với Khổ Thánh 
đế đã hiện quán rồi, thì đối với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, 
Khổ diệt đạo tích Thánh đế có thể hiện quán,` điều này có thể có 
được. Cho nên, gia chủ, đối với bốn Thánh đế này, nếu chưa hiện 
quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, 
tu học hiện quán.” 





-_Tu-đạt, tên thật của ông Cấp cô độc. Pali: Sudatta. 

-_Tu-đạt trưởng giả —=F——. Paäli: Sudatta-gahapati. 

- Tiệm thứ vô gián đẳng, đốn vô gián đẳng ——-=L——~y=L——. 
- Tế diệp; xem cht.90, kinh 397. 


26 TẠP A-HÀM (I) 





Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 426. ĐIỆN ĐƯỜNG (J° 


Như điều trưởng giả Tu-đạt đã hỏi ở kinh trên, có Tỳ-kheo khác 
hỏi Đức Phật, cũng được nói như vậy. Chỉ có sai biệt nơi thí dụ: 

“Như có con đường bốn bậc thềm đi lên điện đường. Nếu có 
người nói: “Không cần lên bậc thứ nhất mà lên ngay bậc thứ hai, thứ 
ba, thứ tư, lên điện đường," thì điều này không thể có được. Vì sao? 
Phải do bậc đầu tiên rồi sau đó đến bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư 
để lên được đến điện đường. Cũng vậy, Tỳ-kheo đối với Khổ Thánh 
đế chưa hiện quán mà đối với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, 
Khổ diệt đạo tích Thánh đế muốn hiện quán", thì điều này không thể 
có được. 

“Này Tỳ-kheo, nếu có người nói: “Bằng bốn bậc thểm đưa lên 
điện đường, nhưng phải do từ bậc thểm đầu, rồi sau đó đến bậc thứ 
hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư mới lên được điện đường," nói như vậy thì 
mới đúng. Vì sao? Vì phải do bậc thêm đầu tiên, sau đó mới leo lên 
bậc thểm thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi lên được điện đường, việc này có 
thể có được. Cũng vậy Tỳ-kheo, nếu đối với Khổ Thánh đế đã hiện 
quán rồi, thì tuân tự đối với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, 
Khổ diệt đạo tích Thánh đế có thể hiện quán,` nên nói như vậy. Vì 
sao? Vì đối với Khổ Thánh đế đã hiện quán, sau đó theo thứ lớp đối 
với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế hiện quán, việc này có thể có được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


3“ Pali, S. 56. 44. Kũtãagãra. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 27 





KINH 4#. ĐIỆN ĐƯỜNG (2) 


Như Tỳ-kheo đã hỏi ở kinh trên, những điều Tôn giả A-nan hỏi, 
Đức Phật cũng dạy như vậy, chỉ có thí dụ là sai khác, Phật bảo A-nan: 

“Như cái thang có bốn bậc đưa lên điện đường. Nếu có người 
nói: 'Không cần nhờ vào bậc ban đầu mà lên ngay bậc thứ hai, bậc 
thứ ba, bậc thứ tư là lên được diện đường,' thì không thể có được. 
Cũng vậy A-nan, nếu đối với Khổ Thánh đế chưa hiện quán mà đối 
với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế muốn hiện quán,` điều này không thể có được. Vì sao? Vì nếu đối 
với Khổ Thánh đế chưa hiện quán mà đối với Khổ tập Thánh đế, 
Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế muốn hiện quán thì 
không thể có được. 

“Này A-nan, như cái thang có bốn bậc đưa lên điện đường, nếu 
có người nói: “Phải do bậc đầu tiên, sau đó mới lên bậc thứ hai, thứ 
ba, thứ tư rồi lên tới điện đường,` nói như vậy mới đúng. Vì sao? Vì 
phải do vào bậc đầu tiên, tuần tự lên bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi mới 
tới điện đường, thì điểu này có thể có được. Cũng vậy, A-nan đối với 
Khổ Thánh đế đã hiện quán rồi, tuần tự đối với Khổ tập Thánh đế, 
Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế có thể hiện quán;` 
điều này có thể có được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 438. CHÚNG SANHE 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Như lấy hết cây cỏ trên quả đất này, dùng làm cây thương”! và 





>3. S. 56. 36. Pãjã. 
*. Thương —F trong Khang Hy, từ này chỉ tiếng khua của châu ngọc. Có lẽ là =j. 
Pali: sula, cây giáo, hay cái cọc nhọn. 


28 TẠP A-HÀM (I) 





xâu hết tất cả các loài thủy vật trong biển lớn; có thể xuyên suốt được 
tất cả không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì những con vật ở 
trong biển lớn đủ các hình tướng, chủng loại, hoặc có loài nhỏ quá, 
không thể xâu được, hoặc lớn quá, cũng không thể xâu được.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng sanh giới vô số vô lượng. Cho 
nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế này, nếu chưa hiện quán, thì 
nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu học 
hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 439. TUYẾT SƠNS 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn cầm một cục sạn"5, rồi hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ông nghĩ sao? Sạn trong tay Ta đây là nhiều hay sạn ở núi 
Tuyết lớn nhiều?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sạn trong tay của Thế Tôn rất ít, còn sạn ở núi 
Tuyết thì nhiều trăm, muôn ngàn, ức, vô lượng, không thể dùng toán 
số, thí dụ để so sánh được.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Những chúng sanh mà biết như thật Khổ Thánh đế, biết như 
thật Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế thì ít như sạn ở trong tay Ta đang cầm. Còn những chúng sanh kia 
mà không biết như thật đối với Khổ Thánh đế, không biết như thật 





5S. 56. 49-50. Sineru. 
*' Hán: thổ thạch =g—. Päli, Phật so sánh bảy viên sỏi nhỏ bằng hạt cải (satta 
muggamattiyo pasanakkhara) và núi chúa Tu-di (Sineru). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 29 





Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế thì 
nhiều như sạn ở núi Tuyết, nhiều đến vô lượng. Cho nên, Tỳ-kheo, đối 
với bốn Thánh đế này, nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm 
phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 440. HỒ TRÌ ĐẲNG” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như ao hồ, sâu rộng năm mươi do tuần, nước đầy tràn. Nếu có 
người dùng một sợi tóc, hoặc sợi lông, hoặc đầu ngón tay thấm vào 
nước hồ này cho đến ba lần, thì thế nào, này các Tỳ-kheo, giọt nước 
thấm của người kia nhiều hay nước trong hồ nhiều?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nước trên sợi tóc, sợi lông, hay dầu ngón tay 
của người này rất ít, còn nước trong hồ thì nhiều vô lượng, vô số cho 
đến không thể dùng toán số, thí dụ để so sánh được.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Nhiều như nước trong hồ lớn, nhiều vô lượng, là gốc rễ khổ 
bị cắt đứt như cây đa la bị chặt ngọn, thành các pháp không tái 
sanh trong tương lai, mà đa văn Thánh đệ tử đoạn trừ khi thành tựu 
kiến đế”, đắc Thánh đạo quả. Những gì còn sót chưa đoạn tận, chỉ 
ít như nước đầu sợi tóc, sợi lông, ngón tay của người kia mà thôi. 
Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế này, nếu chưa hiện quán, 
thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu 
học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 





”” Thí dụ về ao hồ và các thứ khác nữa. Päli, S. 56. 52. Pokkharanl. 

3: Kiến đế, thấy được Thánh đế. Päli: ariyasävakassa diithisampanassa 
puggalassa abhisametävino, đối với Thánh đệ tử đã thành tựu kiến, đã đắc hiện 
quán (Đây chỉ Thánh giả Tu-đà-hoàn). 


30 TẠP A-HÀM (I) 





dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như ví dụ hô nước lớn, cũng vậy những ví dụ về hô Tát-la-äa-tra- 
ca, Hằng-già, Da-phù-na, Tát-la-du, Y-la-bạat-đề, Ma-hê”, cùng bốn 
biển lớn cũng nói như trên. 


M 


KINH 441. THỔ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn tay cầm một hòn đất, lớn bằng trái lê"!, bảo 
các T-kheo: 

“Thế nào, các Tỳ-kheo, hòn đất trong tay Ta nhiều hay đất trong 
núi Tuyết nhiều?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thưa, hòn đất trong tay Thế Tôn rất ít, còn đất tại núi chúa 
Tuyết thì thật nhiều, nhiều đến trăm ngàn ức na do tha, cho đến không 
thể dùng toán số, thí dụ để so sánh được.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Những chúng sanh mà biết như thật Khổ Thánh đế, biết như 
thật Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế cũng ít như hòn đất Ta đang cầm ở trong tay. Những chúng sanh mà 
không biết như thật khổ Thánh đế, không biết như thật Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế, nhiều hơn đất ở 
núi chúa Tuyết. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế này, nếu 
chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn 
tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 





*” Tên các con sông lớn ở Ấn Độ: Sambeijja, Ganga, Yamuna, AciravatI, Sarabhu, 
Mahi. 

5. Đất. Pãli, S.56. 55-60. Pathavi,v.v... 

5! Pali: satta kolatthimattiyo gulikã, hòn đất lớn bằng hạt của quả táo. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 31 





Như núi chúa Tuyết. Cũng vậy các ví dụ về núi Ni-dân-đà-la, Tỳ- 
na-äa-ca, Mã-nhĩ, Thiện kiến, Khu-đề-la-ca, Y-sa-đà-la, Du-kiên-đà-la, 
Tu-di sơn vương® và đất đai trên đại địa cũng lại như vậy. Như dụ trái 
lê, cũng vậy các ví dụ trái A-ma-lặc-ca, Bạt-đà-la, Ca-la-ca, quả đậu, 
cho đến ví dụ tép tỏi cũng nói như vậy. 


M 


KINH 442. TRẢO GIÁP®S 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng trong móng tay khự một ít đất, rồi nói 
với các Tỳ-kheo: 

“Các ông nghĩ thế nào, đất trên móng tay Ta nhiễu, hay đất ở 
đại địa này nhiều?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn là rất ít, ít lắm, 
còn đất ở đại địa thì nhiều vô lượng, cho đến không thể dùng toán số, 
hay thí dụ để so sánh được.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Cũng như vậy, thân hình các chúng sanh mà có thể thấy được 
thì như đất trên móng tay; còn thân hình của chúng sanh vi tế không 
thể thấy được nhiều như đất trên đại địa. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với 
bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương 
tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như đất liền nói trên, về thủy tánh cũng lại như vậy. 
Các kinh khác tương tợ:“° 





5“. Pali, núi Tudi (Sineru) và 7 núi chung quanh: Nemindhara, Vinataka, Assakanna, 


Sudassana, Karavika, Isadhara, Yugandhara. 
"Móng tay. Pãli, S. 56. 51. Nakkhasikho. 
*'. Tóm tắt có ba mươi kinh. 


32 TẠP A-HÀM (I) 





- “Ít như đất trên móng tay, cũng vậy, những chúng sanh được 
Sanh rq frOnE CỐI HGHỜI; 

- “Loại không được làm người cũng như đất đại địa. 

- “Những chúng sanh được sanh ra nơi có văn mình (đô thị) cũng 
như đất dính trên móng tay; 

- “Được sanh ra nơi biên địa cũng như đất trên đại địa. 

- “Người thành tựu Thánh tuệ nhãn cũng như đất trên móng tay; 

- “Người không thành tựu Thánh tuệ nhãn cũng như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh biết được pháp luật này, cũng như đất dính 
trên móng tfay; 

- “Chúng sanh không biết pháp luật cũng như đất ở đại địa. 

- “Như biết, cũng vậy: biết bình đẳng, biết khắp tất cả, chánh 
tưởng, chánh giác, chánh giải, pháp hiện quán cũng như vậy. 

- “Những chúng sanh biết có cha mẹ, thì cũng như đất dính trên 
móng fay; 

- “Số chúng sanh không biết đến có mẹ cha cũng như đất ở đại 
địa. 

- “Những chúng sanh biết có bậc tôn trưởng của dòng Sa-môn, 
Bà-la-môn và làm những điều cần làm phước đời này, đời khác, sợ tội 
thường bố thí, ăn chay giữ giới thì cũng như đất dính trên đầu móng 
tay; 

- “Số chúng sanh không biết có bậc tôn trưởng của dòng Sa-môn, 
Bà-la-môn, làm những điều phước cần ở đời này, đời khác, sợ tội lỗi 
thường bố thí, ăn chay, giữ giới thì cũng như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói 
thêu dệt thì cũng như đất trên móng tay; 

- “Số chúng sanh không giữ gìn giới luật thì cũng như đất ở đại 
địa. 

- “Cũng vậy, những chúng sanh lìa tham nhuế, tà kiến và chúng 
sanh không lìa tham nhuế, tà kiến cũng nói như vậy. 

- “Những chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không 
tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, ít như đất dính trên 
ImÓNG fay; 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 33 





- “§ố chúng sanh không giữ gìn năm giới nhiều như đất ở đại 
địa. 

- “Những chúng sanh giữ gìn tám giới thì cũng như đất dính trên 
móng fay; 

- “Số chúng sanh không giữ gìn tám giới thì cũng như đất ở đại 
địa. 

- “Những chúng sanh giữ gìn mười điều lành thì cũng như đất 
trên móng tfay; 

- “Số chúng sanh không giữ mười điều lành thì cũng như đất ở đại 
địa. 

- “Những chúng sanh từ địa ngục, sau khi chết rồi được sanh làm 
người thì cũng như đất dính trên móng tay; 

- “Số chúng sanh từ địa ngục sau khi chết trở lại sanh vào địa 
ngục, hoặc súc sanh, hay ngạ quỷ thì cũng như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh từ địa ngục sau khi chết được sanh lên cõi 
trời thì cũng như đất dính trên móng tay; 

- “Số chúng sanh từ địa ngục, hoặc súc sanh, hay ngạ quỷ sau khi 
chết trở lại sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại 
địa. 

- “Những chúng sanh ở loài người sau khi chết rồi sanh trở lại 
làm người thì cũng như đất dính trên móng tay; 

- “Số chúng sanh ở loài người sau khi chết sanh vào địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh từ cõi trời sau khi chết trở lại sanh vào cối 
Trời thì cũng như đất dính trên móng tay; 

- “Số chúng sanh ở cõi Trời sau khi chết sanh vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa. ” 


M 
KINH 443. TỨ THÁNH ĐẾ DĨ SANH 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


34 TẠP A-HÀM (I) 





“Irước kia, khi Ta chưa nghe pháp, đã có được chánh tư duy 
rằng, 'Đây là Khổ Thánh đế”, chánh kiến đã phát sanh; 'Đây là Khổ 
tập Thánh đế, đây là Khổ diệt Thánh đế, đây là Khổ diệt đạo tích 
Thánh đế”, chánh kiến đã phát sanh. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như kinh nói về đã sanh. Cũng vậy, đang sanh, sẽ sanh; kinh 
nói về khởi, tập, cận (gần), tu, tu nhiều, xúc, tác chứng cũng như 
vậy.” 


M 


KINH 444. NHÂN DƯỢC HOÀN" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Như viên thuốc chữa mắt, rộng sâu một do tuần”. Nếu có người 
nào lấy viên thuốc này đặt vào trong mỗi mỗi giới, có thể khiến cho 
hết nhanh chóng”, nhưng đối với các giới kia cũng không thể cùng 
biên tế của nó được. Nên biết, số lượng các giới nhiều đến vô lượng. 
Cho nên, Tỳ-kheo, hãy học giới loại thiện. Đối với chúng loại sai biệt 
của giới thiện, hãy học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 





5 Tóm tắt có chín kinh. 


Ấn Thuận, tụng iii Tạp nhân, “5. Tương ưng Giới”, gồm ba mươi bảy kinh, Đại 
Chánh hai mươi hai kinh: 444-465. phần lớn tương đương Päli, S.14. Dhãtu- 
samyutta, Viên thuốc chữa mắt. 

Ý nói, số lượng viên thuốc được tập hợp lại. 

Chỉ cách tính số lượng: mỗi giới loại (chủng loại) đặt một viên. 

Số viên thuốc hết nhanh, nhưng số giới chưa hết. 


66. 


67. 
68. 


69. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 35 





KINH 445. BỈ TÂM” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà thuộc 
nước Xá-vệ, thì bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới”. Thế nào 
là chúng sanh thường tụ hội cảnh giới? Khi chúng sanh hành tâm bất 
thiện thì cùng tụ hội với cảnh giới bất thiện”. Khi tâm hành thiện thì 
cùng tụ hội với giới thiện. Thiện tâm đi cùng với thiện giới. Thắng 
tâm đi cùng thắng giới. Tâm hèn cùng đi với giới hèn. Cho nên, Tỳ- 
kheo, hãy học như vậy, chủng loại sai biệt của giới thiện.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 446. KỆ (1 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
Nói đầy đủ như trên, chỉ khác là nói thêm bài kệ này: 
Thường hợp nên thường sanh, 
Lìa nhau, thì sanh dút. 
Như người ôm gỗ nhỏ, 
Mà vào trong biển lớn; 
Người, gỗ đều bị chìm. 
Biếng nhác cũng như vậy. 
Nên lìa xa biếng nhác; 





?° Tâm hèn mọn. Pãli, S. 14. 14. Hinãdhimutti (Ý chí hèn kém). 

7L Pali: dhätusova bhikkhave sattä samsandanti samenti, chúng sanh giao tiếp 
theo giới, tập hợp theo giới. Ỏ đây, giới hay giới loại được hiểu là tính chất (đồng 
loại tướng quần). 

Pali: hinadhimuttikãa hinadhimuttikehi saddhim..., bản tánh thấp hèn thì đi với 
bản tánh thấp hèn. 

Pali, S. 14. 16. Sagatha. 


SP 


73. 


36 TẠP A-HÀM (I) 





Siêng năng hạng thấp hèn. 
Hiền thánh không giải đãi; 
An trụ nơi viễn ly, 

Thiền tỉnh tấn ân cân, 
Vượt qua dòng sanh tử. 
Như sơn gặp lụa trắng; 
Lửa gặp gió cháy bừng, 
Ngọc và sữa cùng sắc; 
Chúng sanh cùng theo giới, 
Tương tợ thì hòa hợp, 

Tăng trưởng cũng như vậy. 


M 


KINH 44?. HÀNH” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới”. Thế nào 
là chúng sanh thường tụ hội cảnh giới? Khi chúng sanh hành tâm bất 
thiện thì cùng tụ hội với cảnh giới bất thiện. Khi tâm hành thiện thì 
cùng tụ hội với giới thiện. Thiện tâm đi cùng với thiện giới. Thắng 
tâm đi cùng thắng giới. 

Bấy giờ, Tôn giả Kiều-trần-như cùng với nhiều Tỳ-kheo đang đi 
kinh hành gần đó. Tất cả đều là những Đại đức, Thượng tọa, đa văn, 
xuất gia đã lâu, tu tập đầy đủ phạm hạnh. 

Lại có Tôn giả Đại Ca-diếp cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi 
kinh hành gần đó. Tất cả đều ít muốn, biết đủ, đầu đà, khổ hạnh, 
không chứa đồ dư. 

Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành 
gần đó. Tất cả đều là những bậc Đại trí biện tài. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh 


Té.S 4:18: Kammam. 
”- Sem cht.71, kinh 445. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 37 





hành gần đó. Tất cả đều là những bậc có sức thần thông lớn. 

Tôn giả A-na-luật-đà cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành 
gần đó. Tất cả đều được thiên nhãn sáng suốt. 

Bấy giờ, cũng có Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ, cùng với nhiều Tỳ- 
kheo cũng đi kinh hành gần đó. Tất cả đều dõng mãnh, tinh tấn, 
chuyên cần tu hành. 

Lại có Tôn giả Đà-phiêu cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh 
hành gần đó. Tất cả đều vì đại chúng sửa sang các thứ cúng dường 
đầy đủ. 

Tôn giả Ưu-ba-ly cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần 
đó. Tất cả đều thông đạt luật hạnh. 

Tôn giả Phú-lâu-na cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành 
gần đó. Tất cả đều là những bậc biện tài, thuyết pháp. 

Lại có Tôn giả Ca-chiên-diên cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi 
kinh hành gần đó. Tất cả đều có khả năng phân biệt các kinh, khéo 
nói pháp tướng. 

Khi đó cũng có Tôn giả A-nan cùng với nhiều Tỳ-kheo đi kinh 
hành gần đó. Tất cả đều là những bậc tổng trì đa văn. 

Lại có Tôn giả La-hầu-la cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh 
hành gần đó. Tất cả đều khéo giữ gìn luật hạnh. 

Khi đó cũng có Tôn giả Đề-bà-đạt-đa cùng với nhiều Tỳ-kheo 
đang đi kinh hành gần đó. Tất cả đều huân tập nhiều ác hạnh. 

Đó gọi là Tỳ-kheo thường cùng đi và hòa hợp với nhau. Cho 
nên, Tỳ-kheo, nên khéo phân biệt các giới loại sai biệt. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 448. KỆ (2) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 


” Như kinh 486. 


38 TẠP A-HÀM (I) 





Nói đầy đủ như kinh trên. Phật liền nói kệ: 
Thường hợp nên thường sanh, 
Lìa nhau, thì sanh dút. 
Như người ôm gỗ nhỏ, 

Mà vào trong biển lớn; 
Người, gỗ đều bị chìm. 
Biếng nhác cũng như vậy. 
Nên lìa xa biếng nhác; 
Siêng năng hạng thấp hèn. 
Hiền thánh không giải đãi; 
An trụ nơi viễn ly, 

Thiền tỉnh tấn ân cân, 
Vượt qua dòng sanh tử. 
Như sơn gặp lụa trắng; 
Lửa gặp gió cháy bừng, 
Ngọc và sữa cùng sắc; 
Chúng sanh lùng theo giới, 
Tương tợ thì hòa hợp, 
Tăng trưởng cũng như vậy. 


M 


KINH 449. GIỚI HÒA HỢP” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới. Nói đầy 
đủ như trên... cho đến, 

“Thắng tâm đi cùng thắng giới. Tâm hèn cùng đi với giới hèn. 
Khi sát sanh thì đi cùng giới sát sanh. Khi tâm trộm cắp, tà dâm, vọng 
ngữ, uống rượu thì đi cùng giới trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống 
rượu. Khi tâm không sát sanh đi cùng giới không sát sanh. Khi tâm 
không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu đổi 


l6 7 Sanidanam. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 30 





cùng giới không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không 
uống rượu. Cho nên, Tỳ-kheo, phải khéo phân biệt các giới loại sai 
biệt. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


40 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 450. TINH TẤN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới. Khi bất 
tín thì đi cùng giới bất tín. Khi phạm giới thì đi cùng giới phạm giới. 
Khi không tàm không quý thì đi cùng giới không tàm không quý. Khi 
có lòng tín thì đi cùng giới có tín. Khi trì giới thì đi cùng giới trì giới. 
Khi tâm có tàm có quý thì đi cùng giới có tàm có quý. Cho nên, Tỳ- 
kheo, phải khéo phân biệt các giới loại sai biệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như tín hay bất tín. Cũng vậy: tỉnh tấn hay không tỉnh tấn, thất 
niệm hay không thất niệm, chánh thọ hay không chánh thọ, đa văn hay 
thiểu văn, xan lẫn hay bố thí, ác tuệ hay thiện tuệ, khó nuôi hay dễ 
nuôi, khó thỏa mãn hay dễ thỏa mãn, ham muốn nhiều hay ham muốn 
ít, biết đủ hay không biết đủ, điều phục hay không điều phục, tất cả đều 
đi cùng giới đó. Như kinh trên đã nói đây đủ. ° 

M 


KINH 45I. GIỚI” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Hôm nay Ta sẽ nói về các chủng loại sai biệt của giới. Hãy 
lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Thế nào là các giới? Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ 
giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, 





73. Tóm tắt mười một kinh. 
”- 6.14. 1. Dhãtu. 
? Chủng chủng giới ———. Päli: dhãtunãnattam, sự đa dạng của giới (loại). 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 4I 





pháp giới, ý thức giới. Đó gọi là các thứ giới. ” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 452. XÚC (1#! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do duyên các chúng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt xúc. Do duyên các chúng loại sai biệt xúc nên sanh ra các 
chúng loại sai biệt thọ. Do duyên các chúng loại sai biệt thọ nên sanh 
ra các chủng loại sai biệt ái. 

“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? Mười tám giới: nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới.. cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới. 
Đó gọi là các chủng loại sai biệt của giới. 

“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra 
các chủng loại sai biệt xúc... cho đến, thế nào là do duyên các chủng 
loại sai biệt của thọ nên sanh ra các chủng loại sai biệt của ái? Do 
duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc nên sanh 
ra nhãn thọ. Do duyên nhãn thọ nên sanh ra nhãn ái. Cũng vậy, đối 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, giới làm duyên nên sanh ra ý xúc. Do duyên 
ý xúc nên sanh ra ý thọ. Do duyên ý thọ sanh ra ý át. 

“Này các Tỳ-kheo, không phải do duyên các chủng loại sai biệt 
của ái nên sanh ra các chủng loại sai biệt của thọ. Không phải do 
duyên các chủng loại sai biệt của thọ nên sanh ra các chúng loại sai 
biệt của xúc. Không phải do duyên các chúng loại sai biệt của xúc 
nên sanh ra các chúng loại sai biệt của giới. Chính là do duyên các 
chủng loại sai biệt của giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt của 
xúc. Do duyên các chúng loại sai biệt của xúc nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt của thọ. Do duyên các chúng loại sai biệt của thọ nên 
sanh ra các chúng loại sai biệt của ái. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là do 
duyên các chúng loại sai biệt của giới nên sanh ra các chủng loại sai 


ở! S. 14. 2-5. Samphassa, V.V.. 


42 TẠP A-HÀM (I) 





biệt của xúc. Do duyên các chúng loại sai biệt của xúc nên sanh ra các 
chúng loại sai biệt của thọ. Do duyên các chủng loại sai biệt của thọ 
nên sanh ra các chúng loại sai biệt của ái.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 453. XÚC (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt xúc. Do duyên các chúng loại sai biệt xúc nên sanh ra các 
chúng loại sai biệt thọ. Do duyên các chúng loại sai biệt thọ nên sanh 
ra các chủng loại sai biệt ái. 

“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? Mười tám giới: nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới,... cho đến, ý giới, pháp giới, ý thức giới. 
Đó gọi là các chúng loại sai biệt của giới. 

“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra 
các chúng loại sai biệt xúc; do duyên các chúng loại sai biệt xúc nên 
sanh ra các thọ; do duyên các chúng loại sai biệt thọ nên sanh ra các 
chúng loại sai biệt ái? Do duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc. 
Không phải do duyên nhãn xúc sanh ra nhãn giới, mà là duyên nhãn 
giới nên sanh ra nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn thọ. 
Không phải duyên nhãn thọ sanh ra nhãn xúc, mà là duyên nhãn xúc 
nên sanh ra nhãn thọ. Do duyên nhãn thọ nên sanh ra nhãn ái. 
Không phải duyên nhãn ái nên sanh ra nhãn thọ, mà là duyên nhãn 
thọ nên sanh ra nhãn ái. Cũng vậy, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; 
duyên ý giới nên sanh ra ý xúc. Không phải duyên ý xúc sanh ra ý 
giới, mà là duyên ý giới nên sanh ra ý xúc. Do duyên ý xúc nên sanh 
ra ý thọ. Không phải duyên ý thọ sanh ra ý xúc, mà duyên ý xúc nên 
sanh ra ý thọ. Do duyên ý thọ nên sanh ra ý ái. Không phải duyên ý 
ái sanh ra ý thọ, mà duyên ý thọ nên sanh ra ý ái. Cho nên, Tỳ-kheo, 
không phải vì sanh các chủng loại sai biệt ái sanh ra các chúng loại 
sai biệt thọ. Không phải vì duyên các thọ sanh ra các xúc, cũng 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 43 





không phải vì duyên các xúc sanh ra các giới, mà chỉ có vì duyên 
các giới nên sanh ra các xúc. Do duyên các chủng loại sai biệt xúc 
nên sanh ra các chủng loại sai biệt thọ; vì duyên các chủng loại sai 
biệt thọ nên sanh ra các chúng loại sai biệt ái. Này Tỳ-kheo, đó gọi 
là nên khéo phân biệt các chủng loại sai biệt giới. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 454. TƯỞNG ()® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt xúc. Do duyên các chúng loại sai biệt xúc nên sanh ra các 
chúng loại sai biệt thọ. Do duyên các chúng loại sai biệt thọ nên sanh 
ra các chủng loại sai biệt tưởng. Do duyên các chủng loại sai biệt 
tưởng nên sanh ra các chúng loại sai biệt dục. Do duyên các chủng 
loại sai biệt dục nên sanh ra các giác”. Do duyên các chúng loại sai 
biệt giác nên sanh ra các chủng loại sai biệt nhiệt; vì duyên các thứ 
nhiệt nên sanh ra các chủng loại sai biệt cầu”!. 

“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? Mười tám: Nhãn giới... 
cho đến pháp giới. 

“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra 
các chủng loại sai biệt xúc... cho đến, duyên các thứ nóng bức nên 
sanh ra các mong cầu? Do duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc; 





#“ S, 14. 7. Saññã. 

Ö3. Giác, đây chỉ cho giác tưởng phân biệt, hay vọng tưởng phân biệt (Päli: 
sañkappa). Bản Pali: duyên đa dạng tưởng (saññananattam) sanh đa dạng tư 
duy (samkappananattam); duyên đa dạng tư duy sanh đa dạng dục 
(chandananattam). 

°. Pali: duyên đa dạng dục (chandanänataam) sanh đa dạng nhiệt não 
(parilãhanänattam, nóng bức, bực tức khổ não); duyên nhiệt não sanh đa dạng 
mong cầu (priyesanananattam). 


44 TẠP A-HÀM (I) 





duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn thọ; duyên nhãn thọ nên sanh ra 
nhãn tưởng; duyên nhãn tưởng nên sanh ra nhãn dục; do duyên nhãn 
dục nên sanh ra nhãn giác; duyên nhãn giác nên sanh ra nhãn nhiỆt; 
duyên nhãn nhiệt nên sanh ra nhãn cầu. Cũng vậy, đối với nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý; do duyên ý giới nên sanh ra ý xúc; duyên ý xúc nên 
sanh ra ý thọ; duyên ý thọ nên sanh ra ý tưởng; duyên ý tưởng nên 
sanh ra ý giác; duyên ý giác nên sanh ra ý nhiệt; do duyên ý nhiệt 
nên sanh ra ý cầu. Này Tỳ-kheo, đó gọi là do duyên các chủng loại 
sai biệt giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt xúc... cho đến, duyên 
các thứ nhiệt sanh ra các thứ cầu. 

“Này Tỳ-kheo, không phải do duyên các thứ mong cầu nên sanh 
ra các thứ nhiệt. Không phải do duyên các nhiệt nên sanh ra các thứ 
giác. Không phải do duyên các thứ giác nên sanh ra các thứ tưởng. 
Không phải vì duyên các thứ tưởng nên sanh ra các thứ thọ. Không 
phải do duyên các thứ thọ nên sanh ra các thứ xúc. Cũng không phải 
vì duyên các thứ xúc nên sanh ra các thứ giới, mà chỉ có duyên các 
chủng loại sai biệt giới sanh các chủng loại sai biệt xúc;.. cho đến, 
duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ mong cầu.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

M 


KINH 455. TƯỞNG (2)* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do duyên các chúng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt xúc; duyên các chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các 
chúng loại sai biệt tưởng; duyên các chúng loại sai biệt tưởng nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt dục; duyên các chủng loại sai biệt dục 
nên sanh ra các chúng loại sai biệt giác; duyên các chúng loại sai biệt 
giác nên ra sanh các chúng loại sai biệt nhiệt; duyên các chúng loại 
sai biệt nhiệt nên sanh ra các chủng loại sai biệt mong cầu. 


3. Nội dung gần với kinh trên. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 16 45 





“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? Mười tám giới, từ nhãn 
giới cho đến pháp giới. 

“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra 
các chủng loại sai biệt xúc,... cho đến; thế nào là duyên các chủng loại 
sai biệt nhiệt nên sanh ra các chủng loại sai biệt mong cầu? Do duyên 
nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc. Không phải vì duyên nhãn xúc nên 
sanh ra nhãn giới, mà chỉ vì duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc”. 
Duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn tưởng. Không phải vì duyên nhãn 
tưởng nên sanh ra nhãn xúc, mà chỉ vì duyên nhãn xúc nên sanh ra 
nhãn tưởng. Duyên nhãn tưởng sanh ra nhãn dục. Không phải vì duyên 
nhãn dục nên sanh ra nhãn tưởng, mà chỉ vì duyên nhãn tưởng nên 
sanh ra nhãn dục. Duyên nhãn dục sanh ra nhãn giác. Không phải vì 
duyên nhãn giác nên sanh ra nhãn dục, mà chỉ vì duyên nhãn dục nên 
sanh ra nhãn giác. Duyên nhãn giác sanh ra nhãn nhiệt. Không phải vì 
duyên nhãn nhiệt nên sanh ra nhãn giác, mà chỉ vì duyên nhãn giác 
nên sanh ra nhãn nhiệt. Duyên nhãn nhiệt sanh ra nhãn cầu. Không 
phải vì duyên nhãn cầu nên sanh ra nhiệt, mà chỉ vì duyên nhãn nhiệt 
nên sanh ra nhãn cầu. 

“Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vì duyên ý giới nên 
sanh ra ý xúc... cho đến duyên ý nhiệt nên sanh ra ý cầu, cũng nói đây 
đủ như vậy. 

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là duyên các chủng loại sai biệt giới sanh 
các chủng loại sai biệt xúc... cho đến vì duyên các nhiệt nên sanh ra 
các thứ mong cầu, chứ không phải duyên các thứ mong cầu nên sanh 
ra các nhiệt,... cho đến không phải duyên các xúc nên sanh ra các giới, 
mà chỉ vì duyên các giới nên sanh ra các thứ xúc,... cho đến, duyên các 
nhiệt nên sanh ra các thứ mong cầu.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Giống như nội lục nhập xứ, ngoại lục nhập xứ cũng nói như vậy.” 


"n 


3 Trong bản, trên chữ duyên có chữ phi. Đây lược bỏ. 
Š“. Tóm tắt có bốn kinh. 


46 


TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 43 





TẠP A-HÀM QUYỂN 1? 


KINH 456. CHÁNH THỌ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà thuộc 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có quang giới, tịnh giới, vô lượng không nhập xứ giới, vô lượng 
thức nhập xứ giới, vô sở hữu nhập xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng 
nhập xứ giới, hữu diệt giới”. ” 

Khi ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, chắp tay, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có quang giới, tịnh giới, vô lượng không nhập 
xứ giới, vô lượng thức nhập xứ giới, vô sở hữu nhập xứ giới, phi tưởng 
phi phi tưởng nhập xứ giới, diệt giới. Các thứ giới như vậy do nhân 
duyên øì để có thể biết?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Quang giới kia do duyên tối tăm mà được biết. Tịnh giới do 
duyên bất tịnh nên biết. Vô lượng không nhập xứ giới do duyên sắc 
mà biết. Vô lượng thức nhập xứ giới do không mà được biết. Vô sở 





Đại Chánh quyển 17. “Tạp nhân tụng, phẩm ïiii, phần v” (tiêu mục trong nguyên 
bản Đại Chánh). Ấn Thuận: “5 Tương ưng Giới” tiếp theo, trì kinh 444 (Đại 
Chánh quyển 16). Päli, S. 14. 11. Sattimä. 

“ Quang giới 3 ##, tịnh giới ›#' ##, vô lượng không nhập xứ giới #t‡ E ZE ^, J§ ÿ#, 
vô lượng thức nhập xứ giới #‡ mí 3 À_ j# 7#, vô sở hữu nhập xứ giới ft  # 
ÄÀ Bš ?t., phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới 3E 4H 3E 3E 4H ^_ Eš ?†., hữu 
diệt giới. 4 3X. Pãli: satimä, bhikkhave, dhãtuyo, katamäa sattä? 
abhadhatu, subhadhatu, akasanañcayatanadhatu, viññanañcayatanadhatu, 
akiñcaññayatanadhatu, nevasaññanasaññayatanadhätu, 
saññavedayitanirodhadhãtu, có bảy giới loại (ở đây: giới hệ hay cõi): giới loại 
ánh sáng, giới loại tịnh khiết, giới loại cảnh vực hư không vô biên, cảnh vực thức 
vô biên, cảnh vực vô sở hữu, cảnh vực phi tưởng phi phi tưởng, cõi của sự diệt 
tận tưởng và thọ. 

Trong nguyên bản: duyên nội ## [1 . Bản đời Nguyên: duyên nội không ## [Ñ 
2z, Ấn Thuận đề nghị sửa lại là (hư) không. Pãäli: äkãsãnañcãyatanam paticca, 
duyên hư không vô biên. 












































































































































44 TẠP A-HÀM (I) 





hữu nhập xứ giới do duyên sở hữu! mà được biết. Phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xứ giới do duyên hữu đệ nhất! mà được biết. Diệt giới là 
do duyên hữu thân mà được biết”. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, từ quang giới cho đến diệt giới này do vào 
chánh thọ” gì mà đạt được?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Quang giới, tịnh giới, vô lượng không nhập xứ giới, vô lượng 
thức nhập xứ giới, vô sở hữu nhập xứ giới; các cõi này ngay nơi chánh 
thọ đang tự hành mà đạt được”. Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới ở 
nơi chánh thọ của đệ nhất hữu? mà đạt được và diệt giới do chánh thọ 
của diệt hữu thân'° mà đạt được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH 457. THUYẾT" 


Tôi nhge như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại giảng đường Lộc mẫu, Đông viên, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ vào buổi chiều, Đức Thế Tôn sau khi từ thiền tịnh tỉnh 
giác, đến trong bóng mát giảng đường, trải tòa, ngồi trước đại chúng, 
nói những câu kệ Ưu-đàn-na, rồi bảo các Ty-kheo: 





*. Pali: viññãnañcãyatanam paticca, duyên thức vô biên xứ. 


Hữu đệ nhất, hay hữu đảnh, chóp đỉnh của hữu, cao nhất trong các cõi Hữu 

(Pali: bhavagga). Bản Päli: äkiñcaññayatanam paticca, duyên vô sở hữu xứ. 

Hữu thân —=——r Päli: sakkaya. Bản Paäli: nirodham paticca, duyên diệt. 

Chánh thọ, hoặc đẳng chí, trạng thái tập trung, hợp nhất tư tưởng, có chín bậc 

định như vậy: bốn sắc giới thiền, bốn vô sắc định và diệt tận định. Päli: samapatti. 

Š. Bản Päli: saññasamapatti pattabbã, y tưởng chánh thọ (đẳng chí) mà đạt được. 
Bản Pali: samkhaãrävasesa-samapatti pattabba, đạt được do chánh thọ của hành 
hữu dư (một ít hành uẩn còn tàn dư). 

- Hữu thân diệt —=———A diệt tận các thân kiến (hai mươi hữu thân kiến, hay tát- 
ca-da tà kiến). P3li: nirodhasamapatti, do diệt chánh thọ. 

- Pali, S. 14. 13. Giñjakavasatha. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 45 





“Vì duyên giới mà sanh thuyết”, chứ không phải không do 
giới. Duyên giới mà sanh kiến, không phải không do giới, Duyên 
giới mà sanh tưởng, không phải không do giới. Duyên giới hạ liệt”, 
Ta nói, sanh thuyết hạ liệt, kiến hạ liệt, tưởng hạ liệt, tư hạ liệt, 
dục hạ liệt, nguyện hạ liệt, hạ sĩ phu hạ liệt”, sở tác hạ liệt, thi 
thiết hạ liệt, kiến lập hạ liệt, hạ bộ phận hạ liệt, hạ hiển thị hạ liệt, 
hạ thọ sanh hạ liệt. 

“Trung giới ” cũng như vậy. 

“Cũng vậy, đối với giới thù thắng”. Do duyên thắng giới, Ta 
nói kia sanh thuyết thù thắng, kiến thù thắng, tưởng thù thắng, 
nguyện thù thắng, sĩ phu thù thắng, sở tác thù thắng, thi thiết thù 
thắng, kiến lập thù thắng, bộ phận thù thắng, hiển thị thù thắng, 
thọ sanh thù thắng”. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo Bà-ca-lj° đang đứng sau, cầm quạt hầu 
Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu đối với Chánh đẳng Chánh giác, mà khởi 
lên kiến giải không phải Chánh đẳng Chánh giác, thì các kiến giải này 
cũng duyên theo giới mà sanh chăng?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đối với Chánh đẳng Chánh giác mà khởi kiến giải không 
phải Chánh đẳng Chánh giác”, cũng duyên theo giới mà sanh ra, 
không phải không duyên giới. Vì sao? Giới của phàm phu là vô 
minh giới. Như trước Ta đã nói, duyên hạ giới sanh hạ thuyết, hạ 





-_Pali: dhatum paticca saññä uppajjati, duyên giới sanh tưởng. 

-_ Trong nguyên bản chép nhầm là bất giới —=—=. Đây sửa lại là hạ giới “U=. Pãii: 
hinam dhatum. 

-_Pãli: hĩnã vãcã, ngôn ngữ thấp kém, hạ đẳng. 

-_Pali: hinã cetana, tư niệm hay ý chí thấp kém. 

-_Pali: hĩna patthanäa, dục cầu hay hy vọng thấp kém. 

-_Pali: hï no puggalo, con người hay nhân cách thấp kém. 

-_ Như thị trung =p=0==. Pali: majjhimam dhatum paticca. 

-_Pãli: panTtä dhãtu, giới vi diệu, thượng đẳng. 

? Bà-ca-lị “C=(=0. Có lẽ Pãli: Vakkali. Nhưng, bản Päli: Kaccäna. 

Päli: asammasabuddhesu sammasambuddh8' ti, ở nơi những vị không phải là 

Chánh đẳng Chánh giác mà thấy là Chánh đẳng Chánh giác. 





21, 


46 TẠP A-HÀM (I) 





kiến,.. cho đến, hạ thọ sanh. Duyên trung giới cũng như vậy, đối 
với thắng giới, cũng sanh thắng thuyết, thắng kiến, cho đến, thắng 
thọ sanh.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 458. NHÂN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có nhân sanh ra dục tưởng, chứ không phải không có nhân; 
có nhân sanh ra nhuế tưởng, hại tưởng”, chứ không phải không có 
nhân. 

“Do nhân gì sanh dục tưởng? Do duyên dục giới. Duyên dục giới 
nên sanh ra dục tưởng, dục dục, dục giác, dục nhiệt, dục cầu”. Kẻ 
phàm phu ngu si khi đã khởi lên dục cầu rồi, chúng sanh này khởi lên 
tà vạy qua ba nơi là thân, miệng, tâm. Do nhân duyên tà vạy như vậy 
nên hiện tại sống trong khổ não; có khổ, có khốn quẫn, có thất vọng”, 
có nóng bức; sau khi chết rồi sanh vào trong đường ác. Đó gọi là nhân 
duyên sanh dục tưởng. 

“Thế nào là nhân duyên sanh ra nhuế tưởng, hại tưởng? Đó là 
hại giới. Do duyên hại giới nên sanh hại tưởng, hại dục, hại giác, hại 
nhiệt, hại cầu. Kẻ phàm phu ngu sĩ khi đã khởi lên sự mong muốn làm 
hại, chúng sanh này khởi lên tà vạy qua ba nơi là thân, miệng, tâm. 


?. Pãli, S. 14. 12. Sanidana (có nguyên do). Tham chiếu, A. 6. 39. Nidãna. 


Dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng; ba bất thiện tưởng, cũng là ba bất thiện tầm, 
ba tư duy tầm cầu bất thiện. Pãli: tayo akusala-vitakk8: kãma-vitakko, vyäpãada- 
vitakko, vihimsäa-vitakko. Ba bất thiện tầm này cũng là ba bất thiện giới. Pãli: 
tissa akusala-dhãtuyo. Xem Trường A-hàm, N?1(7); D. 33. Sangiii. 

Pali: kama-dhãtu, kama-sañña, kama-samkappo, kama-chando, kama-parilaho, 
kama-pariyesanãa; dục giới, dục tưởng, dục tư duy, dục dục, dục nhiệt não, dục 
tầm cầu. 

Hán: hữu ngại, hữu não ———-=o. Pali: sa-vighatam, sa-upayasam. 


23. 


24. 


25. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 41 





Do nhân duyên tà vạy như vậy nên hiện tại sống trong khổ não; có 
khổ, có khốn quẫn, có thất vọng, có nóng bức; sau khi chết rồi sanh 
vào trong đường ác. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đang an trú nơi 
sanh như vậy mà sanh tưởng nguy hiểm”, không tìm cách loại bỏ, 
không tỉnh giác”, không nhả ra, thì hiện tại người ấy ngay trong đời 
hiện tại an trú khổ; có khổ, có khốn quấn, có thất vọng, có nóng bức; 
sau khi chết rồi sanh vào trong đường ác. 

“Ví như cách thành ấp, làng xóm không xa, có cánh đồng hoang, 
chợt bốc lửa lớn. Nếu không có ai có sức mạnh để dập tắt lửa, nên 
biết, những chúng sanh ở trong đồng hoang đó chắc chắn sẽ bị lửa hại. 
Cũng vậy, Sa-môn, Bà-la-môn đang an trú nơi sanh mà sanh tưởng 
nguy hiểm, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào đường ác. 

“Này các Tỳ-kheo, có nhân sanh tưởng xuất yếu”, chứ không 
phải không có nhân. 

“Thế nào là nhân sanh tưởng xuất yếu? Đó là xuất yếu giới”. Do 
duyên xuất yếu giới sanh xuất yếu tưởng, xuất yếu dục, xuất yếu giác, 
xuất yếu nhiệt, xuất yếu cầu. Nghĩa là người có trí kia khi tìm cầu sự 
xuất yếu, chúng sanh này?" phát sanh chánh hành qua ba chỗ là thân, 
miệng, tâm. Kia sau khi do nhân duyên sanh chánh hành như vậy, 
ngay hiện tại sống an lạc; không khổ, không khốn quẫn, không thất 
vọng, không nóng bức; sau khi chết sanh vào cõi lành. Đó gọi là nhân 
duyên sanh tưởng xuất yếu. 





®-. Nguy hiểm tưởng —M=I=Q-DTham chiếu Päli: upannam visamagatam saññam na 


khippameva pajahati, không nhanh chóng loại bỏ ý tưởng bất chánh đang sanh 
khởi. Pali: visamagata, bất chánh, Hán đọc là visamgata, (bị chỉ phối bởi) độc 
hại. 

Hán: bất giác=——tF có lẽ là na vinodeti, không bài trừ, nhưng bản Hán đọc là 
na vedeti: không cảm giác. 

Xuất yếu tưởng =X=n=Q=F ý tưởng thoát ly (xuất ly, xuất gia). Pali: nekkhama- 
vitakka (tư duy tầm cầu sự thoát ly ). 

- Xem Trung A hàm, N?1(7): ba thiện giới: xuất ly giới, vô nhuế giới, vô hại giới; D. 
33. Sangiti: tisso kusala-dhatuyo: nekkhama-dhãtu, avyapada-dhatu, avihimsa- 
dhaãtu. 

Päli: đa văn Thánh đệ tử (sutava ariyasavako). 


272 


28. 


29 


48 TẠP A-HÀM (I) 





“Thế nào là nhân duyên sanh tưởng không nhuế, không hại”'? 
Đó là bất nhuế, bất hại giới. Do nhân duyên bất hại giới sanh bất hại 
tưởng bất hại dục, bất hại giác, bất hại nhiệt, bất hại cầu không hại. 
Nghĩa là người có trí kia khi tìm cầu sự bất hại, chúng sanh phát sanh 
chánh hành qua ba chỗ là thân, miệng, tâm. Kia sau khi do nhân 
duyên sanh chánh hành như vậy, ngay hiện tại sống an lạc; không 
khổ, không khốn quẫn, không thất vọng, không nóng bức; sau khi chết 
sanh vào cõi lành. Đó gọi là nhân duyên sanh tưởng bất hại. 

“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn an trụ nơi sanh mà sanh tưởng bất 
hại, không la bỏ, không loại bổ”, không nhả ra, ngay hiện tại sống 
lạc; không khổ, không khốn quẫn, không thất vọng, không nóng bức; 
sau khi chết sanh vào cõi lành. 

“Ví như ven thành ấp, làng xóm, có cánh đồng hoang chợt bốc 
lửa lớn. Có người có khả năng dùng tay, chân để dập tắt lửa. Nên biết, 
các chúng sanh sống nương cây cỏ đều không bị hại. Cũng vậy, Sa- 
môn, Bà-la-môn an trụ nơi sanh mà sanh tưởng bất hại, không lìa bỏ, 
không loại bỏ, không nhả ra, ngay hiện tại sống lạc; không khổ, không 
khốn quẫn, không thất vọng, không nóng bức; sau khi chết sanh vào 
cõi lành.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 359. TỰ TÁC® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn đến chỗ Phật, sau khi cùng Thế Tôn thăm 
hỏi, rồi đứng sang một bên, bạch Phật: 

“Chúng sanh không phải tự mình làm, không phải cái khác làm.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 





”' Bất nhuế, bất hại tưởng —-}—~' -Q-F Päli: avyäpäda-vitakka, avihimsä-vitakka. 


Xem cht.28 trên. 
Nguyên Hán: bất giác. Xem cht.27 trên. 
3 Pãli, A. 6. 38. Attakãrr. 


32. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 49 





“Với luận thuyết như vậy thì Ta và ông không gặp nhau. Ông 
nay tự mình đi đến đây mà lại nói không tự mình làm, không phải cái 
khác làm.” 

Bà-la-môn bạch: 

“Thế nào, bạch Cù-đàm, chúng sanh là tự mình làm hay cái 
khác làm?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời Ta. Này Bà-la-môn, ý ông 
nghĩ sao, có phương tiện giới” của chúng sanh, nhờ đó các chúng sanh 
biết tạo ra phương tiện chăng?” 

Bà-la-môn bạch: 

“Bạch Cù-đàm, có phương tiện giới của chúng sanh đó, khiến 
cho các chúng sanh biết tạo ra phương tiện.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nếu có phương tiện giới nhờ đó mà các chúng sanh biết có 
phương tiện, thì đó là chúng sanh tự mình làm hay là cái khác 
làm ”?” 

“Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao, có an trú giới, kiên cố giới, 
xuất giới, tạo tác giới" của chúng sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết là 
có tạo tác chăng?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Có an trú giới, kiên cố giới, xuất giới, tạo tác giới của chúng 
sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết là có tạo tác.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nếu có an trú giới, kiên cố giới, xuất giới, tạo tác giới của 
*“ Phương tiện giới —-K——r ở đây, phương tiện đồng nghĩa gia hành (Päii: 
payoga), chỉ sự chuẩn bị phát khởi hành động. Bản Paäli: ärabbha-dhãtu, phát 
khởi giới (xuất phát hành động). 

Päli: yam kho, brahmana, ärabbhadhãatuyã sati ärabbhavanto sattã paññayanti, 
ayam sattaãnam attakaro ayam parakäro, cái gì mà trong khi khởi sự làm chúng 
sanh biết đang khởi sự làm, cái đó là việc tự mình làm, cái đó là việc người khác 
làm, của chúng sanh. 

An trụ giới, kiên cố giới, xuất giới, tạo tác giới. Pali: nikkamadhãtu (xuất hành 
giới), thamadhatu (thế lực giới), thitidhãtu (an trụ giới), upakkamadhãtu (công 
kích giới). 


Sàn 


36. 


50 TẠP A-HÀM (I) 





chúng sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết là có tạo tác, thì đó là chúng 
tự mình làm hay là cái khác làm?” 

Bà-la-môn bạch: 

“Chúng sanh có việc tự mình làm, có việc người khác làm. Bạch 
Cù-đàm, vì ở đời có nhiều công việc, bây giờ xin phép được cáo từ. ” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ở đời có nhiều công việc, ông nên đúng thời. ” 

Sau khi nghe lời Phật dạy, Bà-la-môn hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 460. CÙ-SƯ-LA*” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di°. Bấy giờ 
gia chủ Cù-sư-la” đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ dưới chân Tôn 
giả A-nan, rồi lui ngỗi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Nói là nhiều chủng loại giới". Vậy thế nào là nhiều chủng loại 
giới?” 

Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 

“Nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về hỷ xứ"'. Hai nhân duyên 
sanh thức. Ba sự hòa hợp sanh xúc. Do nhân duyên hỷ xúc sanh lạc 
thọ. Cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý pháp cũng nói như vậy. 

“Lại nữa, này gia chủ, có nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về 
ưu xứ. Hai nhân duyên sanh thức. Ba sự hòa hợp sanh khổ xúc. Do 
nhân duyên khổ sanh khổ thọ. Cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý pháp 
cũng nói như vậy. 

“Lại nữa này gia chủ, nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về xả 
xứ. Hai nhân duyên sanh thức. Ba sự hòa hợp sanh xúc, không khổ, 


3S. 35. 129. Ghosita. 
38. 


Câu-diệm-di Cù-sư-la viên ———~=v— ——A một tỉnh xá do Cù-sư-la (Pali: 
Ghosita) dựng ở Câu-diệm-di (Kosambi). 

3. Cù-sư-la trưởng giả —=v———. Päli: Ghosita-gahapati. 

*° Chủng chủng giới ———. Päli: dhãtunanattam, sự đa dạng của giới. 


*#!'- Pãli: samvajjati... cakkhudhãtu rũpä ca manäpä, có nhãn giới và sắc khả ái. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 51 





không lạc. Do nhân duyên xúc không khổ, không lạc sanh thọ, không 
khổ, không lạc. Cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý pháp cũng nói như 
vậy.” 

Gia chủ Cù-sư-la sau khi nghe lời dạy của Tôn giả A-nan hoan 
hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra. 


M 


KINH 461. TAM GIỚI (1® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ 
gia chủ Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ dưới chân Tôn giả 
A-nan, rồi lui ngồi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Nói là nhiều chủng loại giới. Vậy thế nào là nhiều chủng loại 
giới?” 

Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 

“Có ba giới. Những gì là ba? Đó là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ: 

Hiểu rõ về Dục giới, 

Sắc giới cũng như vậy. 

Bồ tất cả hữu du, 

Được tịch điệt vô dư. 

Nơi thân hòa hợp giới”, 
Đoạn tuyệt, chứng vô dư. 
Đấng Chánh Giác đã chỉ, 
Dấu vô ưu, ly cấu'®. 





-_ Tham chiếu lt. 51. 

#3. Xem cht.38, kinh 460. 

- Pãli (Ct. It. 51): kãyena amatam dhãtum phusayitva niripadhim, bằng tự thân, 
chứng nghiệm bất tử giới (cam lộ giới), chứng vô dư y. 

- Nguyên Hán: Tam-da-tam-phật =T=C=T=—. 

- Hán: vô ưu ly cấu cú =L=-—==—~y. Pali (Cí. lt.51): deseti sammasambuddho 
asokam virajam padan ti, Đấng Chánh Giác chỉ rõ dấu chân không ưu phiền, 
không cấu nhiễm. 





52 TẠP A-HÀM (I) 





Tôn giả A-nan nói kinh này xong, gia chủ Cù-sư-la hoan hỷ, tùy 
hỷ, rồi lui ra. 


M 


KINH 462. TAM GIỚI (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di”. Bấy giờ 
gia chủ Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ dưới chân Tôn giả 
A-nan, rồi lui ngồi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Nói là nhiều chủng loại giới. Vậy thế nào là nhiều chủng loại 
giới?” 

Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 

“Có ba giới. Những gì là ba? Đó là Sắc giới, Vô sắc giới, Diệt 
giới"5.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ: 

Nếu chúng sanh Sắc giới, 
Và trụ Vô sắc giới, 

Mà không biết Diệt giới, 
Thì lại thọ các hữu. 

Nếu đoạn được sắc giới, 
Không trụ vô sắc giới, 
Diệt giới, tâm giải thoát, 
Thì xa lìa sanh tử. 

Khi Tôn giả A-nan nói kinh này xong, thì gia chủ Cù-sư-la tùy 
hỷ, vui mừng làm lễ mà lui. 


M 


KINH 463. TAM GIỚI (3) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ 
gia chủ Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ dưới chân Tôn giả 


** Xem cht.38, kinh 460. 
“3 C{. It. 51: tisso dhãtuyo: rũpadhãtu, ärũpadhätu, nirodhadhätu. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 53 





A-nan, rồi lui ngồi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Nói là nhiều chủng loại giới. Vậy thế nào là nhiều chủng loại 
giới?” 

Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 

“Có ba thứ giới xuất ly, đó là xuất ly từ Dục giới cho đến Sắc 
giới và xuất ly từ Sắc giới cho đến Vô sắc giới. Ở đây, tất cả các hành, 
tất cả những tư tưởng về giới đều dứt hết. Đó gọi là ba thứ giới cần 
xuất ly, rồi Tôn giả nói bài kệ: 

Biết xuất ly Dục giới, 

Vượt luôn khỏi Sắc giới, 

Tất cả hành tịch diệt, 

Siêng tu, chánh phương tIỆn. 
Đoạn trừ tất cả ái, 

Tất cả hành diệt tận. 

Biết tất cả hữu dự, 

Không xoay chuyển lại hữu. 

Khi Tôn giả A-nan nói kinh này xong, thì gia chủ Cù-sư-la tùy 
hỷ vui mừng làm lễ mà lui. 

M 
KINH 464. ĐỒNG PHÁP 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan đi đến chỗ vị Thượng tọa tên là Thượng Tọa”. Khi đến 
nơi ấy, Tôn giả cung kính thăm hỏi, rồi ngồi lui qua một bên, bạch vị 
Thượng tọa tên là Thượng Tọa: 

“Nếu có Tỳ-kheo ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây, hay ở trong 
phòng yên tĩnh tư duy, nên dùng pháp gì để chuyên tinh tư duy?” 

Thượng tọa đáp: 

“Này Tôn giả A-nan, nếu người nào ở chỗ vắng vẻ, dưới bóng 
cây hay trong phòng yên tĩnh, nên dùng hai pháp này để chuyên tỉnh 


*#. Thượng tọa Thượng Tọa danh giả “W—=w—-w—. Không rõ Pãii. 


54 TẠP A-HÀM (I) 





tư duy, đó là chỉ và quán”. 

Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 

“Tu tập chỉ, sau khi tu tập nhiều, sẽ thành tựu được pháp gì? Tu 
tập quán, sau khi tu tập nhiều, sẽ thành tựu được pháp gì?” 

Thượng tọa trả lời Tôn giả A-nan: 

“Tu tập chỉ, cuối cùng thành tựu được quán. Tu tập quán, cũng 
thành tựu được chỉ. Nghĩa là Thánh đệ tử tu tập gồm cả chỉ và quán, 
chứng đắc các giải thoát giới.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Bạch Thượng tọa, thế nào là các giải thoát giới?” 

Thượng tọa đáp: 

“Này Tôn giả A-nan, đoạn giới, vô dục giới, diệt giới, đó gọi là 
các giải thoát giới.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 

“Thế nào là đoạn giới cho đến diệt giới?” 

Thượng tọa đáp: 

“Này Tôn giả A-nan, đoạn tất cả hành, đó gọi là đoạn giới. 
Đoạn trừ ái dục, đó là vô dục giới. Tất cả hành diệt, gọi là diệt giới.” 

Tôn giả A-nan, sau khi nghe Thượng tọa nói xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, rồi đi thẳng đến chỗ năm trăm Tỳ-kheo, cung kính hỏi thăm, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch với năm trăm vị Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào trong lúc ở chỗ vắng vẻ, dưới bóng cây hay 
trong phòng yên tĩnh tư duy, nên dùng pháp gì để chuyên tinh tư duy?” 

Bấy giờ năm trăm Tỳ-kheo trả lời Tôn giả A-nan: 

“Nên dùng hai pháp chuyên tỉnh mà tư duy.” Chi tiết, cho đến, 
“diệt giới, ” như vị Thượng tọa đã nói trên kia. 

Khi Tôn giả A-nan nghe năm trăm vị Tỳ-kheo nói như vậy, hoan 
hỷ tùy hỷ, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo ở chỗ vắng vẻ, dưới bóng cây hay 
trong phòng yên tĩnh mà tư duy, nên dùng phương pháp gì để chuyên 
tinh tư duy?” 

Phật bảo A-nan: 


”°'. Chỉ và quán. Päli: samatha, vipassanä (xa-ma-tha, tỳ-bát-xa-na). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 55 





vi 


“Nếu Tỳ-kheo nào ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây hay trong 
phòng yên tĩnh mà tư duy, nên dùng hai pháp để chuyên tỉnh tư duy.” 
Chỉ tiết, cho đến, “diệt giới,” như năm trăm Tỳ-kheo đã nói. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, Bậc Đạo Sư và các đệ tử, tất cả 
đều đồng một pháp, đồng văn cú, đồng một nghĩa, đồng một vị. Hôm 
nay con đến Thượng tọa có tên là Thượng Tọa hỏi nghĩa này, Tôn giả 
ấy cũng đem nghĩa này, văn cú này, vị này giải đáp cho con, như 
những gì Thế Tôn đã nói hiện tại. Con lại đến chỗ năm trăm Tỳ-kheo 
cũng đem nghĩa này, văn cú này, vị này hỏi năm trăm Tỳ-kheo, họ 
cũng đem nghĩa này, câu này, vị này mà đáp như những gì Thế Tôn đã 
nói hiện tại. Cho nên biết rằng, Thầy và đệ tử, tất cả đều đồng một 
pháp, đồng văn cú, đồng một nghĩa, đồng một vị.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có biết vị Thượng tọa này là Tỳ-kheo như thế nào 
không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Thượng tọa này là A-la-hán, các lậu đã giũ sạch, đã vứt bỏ 
gánh nặng, đạt được chánh trí, tâm khéo giải thoát. Năm trăm vị Tỳ- 
kheo kia cũng đều như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Đức Phật 
đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 465. TRƯỚC SỬ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở nơi thức thân này 


J! S.18.21. Anusaya; tham chiếu S. 22. 91. Rahulo. 


56 TẠP A-HÀM (I) 





của con và tất cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có 
kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn ??” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 

“Nếu Tỳ-kheo nào đối với những gì thuộc địa giới, hoặc quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc 
tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, mà biết như thật, thì tất cả 
những thứ đó đều không phải ngã, không khác ngã, không ở trong 
nhau. Đối với thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới, lại 
cũng như vậy. 

“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy đối với 
thức thân này của chính mình và tất cả những tướng thuộc cảnh giới 
bên ngoài, thì không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn. 

“Này La hầu la, nếu Tỳ-kheo nào đối với thức thân này và tất 
cả những tướng của cảnh giới ở bên ngoài mà không có kết sử ngã, 
ngã sở, ngã mạn, thì đó gọi là dứt sự ràng buộc của ái, dứt các kết 
sử, đoạn trừ ái, dừng kiêu mạn, đắc hiện quán, đến tột cùng của 
mé khổ.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 466. XÚC NHÂN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở nơi thức thân này 


**“ Ngã, ngã sở kiến, ngã mạn hệ trước sử. Päli: ahamkäramamamkäramaämänusayä, 


các tùy miên ngã, ngã sở và mạn. 

3. Ấn Thuận, tụng 3. Tạp nhân, 6. Tương ưng Thọ, gồm các kinh, Đại Chánh 466- 
489. phần lớn, tương đương Pãli: S.36. Vedanasamyutta. Đại Chánh kinh 466, 
Pali, S.36.10 Phassa-mulaka. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 57 





của con và tất cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có 
kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn?” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc 
thọ. Ba thọ này do nhân gì, tập gì, sanh gì, chuyển gì? Tức là, ba thọ 
này, xúc là nhân, là tập, là sanh, là chuyển. Do xúc nhân như thế 
này, thế kia sanh các thọ như thế này, thế kia. Nếu xúc thế này thế 
kia diệt, thọ thế này thế kia cũng diệt, tĩnh chỉ, thanh lương, tịch tĩnh. 
Biết như vậy, thấy như vậy thì ở nơi thức thân này của con và tất cả 
những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kết sử ngã, ngã 
sở, ngã mạn.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 467. KIẾM THÍCH® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở nơi thức thân này 
của con và tất cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có 
kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn?” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc 
thọ. Quán sát lạc thọ mà khởi tưởng là khổ; quán sát khổ thọ mà 
khởi tưởng là kiếm đâm; quán sát không khổ không lạc thọ mà khởi 
tưởng là vô thường. Nếu Tỳ-kheo quán sát lạc thọ mà khởi tưởng là 
khổ, quán sát khổ thọ mà khởi tưởng là kiếm đâm, quán sát không 
khổ không lạc thọ mà khởi tưởng là vô thường, hoại diệt, thì đó gọi 
là chánh kiến.” 


+. Xem cht.52 kinh 465. 
5. Qươm đâm. Päli, S. 36. 5. Datthabbena. 


58 TẠP A-HÀM (I) 





Sau đó Thế Tôn nói bài kệ: 
Quán vui, khởi tưởng khổ, 
Khổ thọ như kiếm đâm, 
Đối với không khổ vui, 
Tu tưởng vô thường, diệt; 
Đó gọi là Tỳ-kheo 
Thành tựu được chánh kiến. 
Đạo an vui tịch diệt, 
Trụ nơi mé cuối cùng, 
Vĩnh viễn lìa phiền não, 
Dẹp tan chúng quân ma. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 468. TAM THỌ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 
Bấy giờ Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở nơi thức thân này 
của con và tất cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có 
kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn?” 

Phật bảo Tôn giả La-hầu-la: 

“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. 
Khi quán sát lạc thọ, vì muốn dứt trừ tham sử” đối lạc thọ, nên ở nơi 
Ta mà tu phạm hạnh; vì muốn dứt trừ sân nhuế sử” đối với khổ thọ, 
nên ở nơi Ta mà tu phạm hạnh; vì muốn dứt trừ ngu sĩ sử” đối với bất 
khổ bất lạc thọ, nên ở nơi Ta mà tu phạm hạnh. 





* S.36. 3. Pahänena. 

'”* Tham sử, tức tham tùy miên. Päli: rãgãnusayo. 

-_ Sân nhuế sử, hay sân tùy miên. Päli: patighanusayo. 

-_ Si sử, hay sỉ tùy miên. Pali: avjjanusayo, vô minh tùy miên. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 59 





“Này La hầu la, nếu Tỳ-kheo nào đối với kết sử tham nơi lạc thọ 
đã dứt trừ, đã biết; đối với kết sử sân nhuế nơi khổ thọ đã dứt trừ, đã 
biết; và đối với kết sử si nơi bất khổ bất lạc thọ đã dứt trừ, đã biết, thì 
đó gọi là Tỳ-kheo đã đoạn trừ ái dục, bứt các kết buộc, diệt kiêu 
mạn®°, đến tột cùng của mé khổ"!.” 

Sau đó, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Khi cảm nhận lạc thọ, 

Thì không biết lạc thọ 

Bị tham sử sai khiến, 
Không thấy đường xuất ly. 
Lúc cảm nhận khổ thọ, 

Thì không biết khổ thọ 

Bị sân nhuế sai sử, 

Không thấy đường xuất ly. 
Thọ không vui không khổ, 
Đấng Chánh Giác đã nói, 
Nếu không khéo quán sát, 
Quyết không qua bờ kia. 
T-kheo cần tỉnh tấn, 
Chánh tri không động chuyển", 
Như tất cả thọ này, 

Người trí thường hiểu biết. 
Người hiểu biết các thọ, 
Niện tại hết các lậu, 

Người trí sáng mạng chung, 


5. mạn vô gián =C=L—r Pali: manabhisamaya, hiện quán mạn, hiểu rõ mạn, làm 


đình chỉ, tiêu vong kiêu mạn. 

Pali: ayam vuccati, bhikkhave, bhikkhU niranusayo sammaddaso accheti tanham 
vivattayi samyojanam samma manabhisamaya antamakasi dukkhassa' ti. Đây 
gọi là Tỳ-kheo đã dứt sạch tùy miên, hoàn toàn cắt đứt khát ái, trừ khử kết 
buộc, một cách chân chánh thấy rõ kiêu mạn (tiêu diệt kiêu mạn), chấm dứt 
khổ. 

Pali: sampajaññam na riñcati, không bỏ chánh trí. Päli: riñcati, rời, chối bỏ, phủ 
nhận; bản Hán đọc là iñjati: dao động. 


61. 


62. 


60 TẠP A-HÀM (I) 





Không rơi vào các sốt, 
Các số đã dứt tuyệt, 
Thường nhập Niết-bàn lạc. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 469. THÂM HIẾM“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, nơi thành 
Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Biển lớn sâu hiểm®. Đó là cái sâu hiểm mà người ngu ở thế 
gian này thường nói, không phải là sâu hiểm được nói trong pháp luật 
của Hiển thánh“. Những gì mà thế gian nói về sự sâu hiểm thì đó chỉ 
là sự tích tụ số lượng nước nhiều mà thôi. Nếu các thọ phát sanh từ 
thân, các khổ bức bách, hoặc bị khốn quẫn, hoặc chết, thì đó mới gọi 
là nơi sâu hiểm vô cùng của biển lớn. 

“Phàm phu ngu sĩ không học, ở nơi các thọ phát sanh từ thân, 
các khổ bức bách, hoặc bị khốn quẫn, hoặc chết, sầu bi, thán oán, 
khóc lóc, kêu la, tâm loạn phát cuồng, mà trường kỳ chìm đắm, không 
chỗ dừng nghỉ. 

“Đa văn Thánh đệ tử, ở nơi các thọ phát sanh từ thân, các khổ 
bức bách, hoặc bị khốn quẫn, hoặc chết, sầu bi, thán oán, khóc lóc, 
kêu la, tâm loạn phát cuỗng, mà không chìm đắm sanh tử, được chỗ 
dừng nghỉ.” 

Sau đó, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 





%' Hán: bất đọa ư chúng số —-Z———. Päli: kãyassa bhedä dhamattho 


samkhyam nopeti vedagũi ti, không thể mô tả bậc Pháp trí, vị Hiền trí, khi thân 
hoại (định danh). 

Sâu thẳm, hiểm trở, chỉ vực thẳm. S. 36. 4. Patla. 

Hán: đại hải thâm hiểm =j —~' =d. Päli: atthi mahasamudde pãtãlo'ti, trong biển 
cả có vực thẳm. 

Päli: (...) asatam avijjiamãnam evam vãcam bhssãti (trong biển có vực thẳm), nói 
về cái không hiện hữu, không tồn tại. 


64. 
65. 


66. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 61 





Thân sanh các khổ thọ, 
Búc bách cho đến chết, 
Sâu bi không chịu nổi, 
Than khóc, phát cuồng loạn. 
Tâm tự sanh khốn quẫn, 
Chiêu tập các khổ tăng, 
Mãi chìm biển sanh tử, 
Nào biết chỗ dừng nghỉ. 
Xả các thọ nơi thân, 
Khổ não sanh từ thân, 
Búc bách cho đến chết, 
Không khởi tưởng buôn lo, 
Không than khóc kêu gào, 
Thường nhẫn thọ các khổ, 
Tâm không sanh chướng ngại, 
Chiêu tập các khổ tăng, 
Không chìm đắm sanh tử, 
Quyết được nơi an ổn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 4?0. TIÊN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Phàm phu ngu si không học sanh khổ thọ, lạc thọ, không khổ 
không lạc thọ. Đa văn Thánh đệ tử cũng sanh khổ thọ, lạc thọ, không 
khổ không lạc thọ. Này các Tỳ-kheo, như vậy giữa phàm phu và 
Thánh nhân có gì sai khác?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của 


“Mũi tên. Pali, S. 36. 6. Sallattena. 


62 TẠP A-HÀM (I) 





pháp. Lành thay, Thế Tôn! Cúi xin nói đầy đủ, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo tiếp: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, phàm phu ngu si không học, vì thân xúc 
chạm sanh các thọ, tăng thêm các khổ đau, cho đến bị cướp mất 
mạng sống, sầu bi, thán oán, khóc lóc, kêu gào, tâm sanh cuồng 
loạn. Ngay lúc đó hai thọ tăng trưởng, là thân thọ và tâm thọ. Như 
có người thân bị trúng hai mũi tên độc, vô cùng đau đớn. Phàm phu 
ngu sĩ không học lại cũng như vậy. Hai thọ tăng trưởng: thân thọ, 
tâm thọ vô cùng đau đớn, khổ sở. Vì sao? Vì phàm phu ngu sỉ 
không học này vì không biết rõ, nên ở nơi ngũ dục mà phát sanh 
cảm xúc lạc thọ, lãnh thọ năm thứ dục lạc. Do lãnh thọ năm thứ 
dục lạc nên bị tham sử sai khiến”. Vì xúc chạm cảm thọ khổ nên 
sanh sân nhuế. Vì nổi sân nhuế nên bị nhuế sử sai khiến”. Nếu đối 
với sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai hại và xuất ly của hai thọ 
này mà không biết như thật; vì không biết như thật nên sanh cảm 
thọ không khổ không lạc, bị si sử sai khiến. Nó bị lạc thọ trói buộc, 
mãi không thể lìa”: bị khổ thọ trói buộc, trọn không thể lìa; bị cảm 
thọ không khổ không lạc trói buộc, cuối cùng không thể lìa. 

“Cái gì trói buộc? Bị tham, nhuế, sĩ trói buộc; bị sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não trói buộc.” 

“Đa văn Thánh đệ tử, thân xúc sanh khổ thọ, khổ lớn bức bách... 
cho đến cướp mất sanh mạng, mà không khởi lo buôn, thán oán, khóc 
lóc, kêu gào, loạn tâm phát cuồng. Ngay lúc đó chỉ sanh một thứ thọ, 
đó là thân thọ, chứ không sanh tâm thọ. Như người bị một mũi tên độc, 
không bị mũi tên độc thứ hai, ngay khi đó chỉ sanh có một cảm thọ, đó 
là thân thọ mà không sanh tâm thọ. Khi xúc chạm lạc thọ, không 


5: Vị tham sử sở sử. Pãli: yo sukhãäya vedanäya rãgãnusayo so anuseti, tiềm phục 


tham tùy miên đối với cảm thọ lạc. 

Päli: yo dukkhãya vedanãya patighãnusayo so anuseti, đối với cảm thọ khổ, sân 
tùy miên tiềm phục. 

Päli: so sukhañce vedanam vedayati, saññutto nam vedayati; nếu nó cảm giác 
lạc. nó cảm giác bị cái đó trói buộc. 


69. 


70. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 63 





nhiễm dục lạc. Vì không nhiễm dục lạc nên đối với lạc thọ này, tham 
sử không sai khiến. Khi xúc chạm khổ thọ không sanh sân nhuế. Vì 
không sanh sân nhuế, nên nhuế sử không thể sai khiến. Nếu đối với sự 
tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai hại, sự xuất ly của hai sử này mà biết 
như thật; vì biết như thật cảm thọ không khổ không lạc, nên si sử 
không thể sai khiến được. Đối với lạc thọ được giải thoát, không bị 
trói buộc; khổ thọ, không khổ không lạc thọ cũng được giải thoát, 
không bị trói buộc. 
“Không bị cái gì trói buộc? Tham, nhuế, sỉ không trói buộc; 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não không trói buộc. ” 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Đa văn đối khổ vui, 
Không phải không cảm giác. 
So với kẻ không học, 
Người này thật xa khác"'. 
Thọ lạc, không buông lung, 
Gặp khổ không tăng sâu; 
Khổ vui thầy đều bỏ, 
Không thuận cũng không trái. 
Tỳ-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không khuynh động"? 
Đối với các thọ này, 
Trí tuệ thường biết rõ. 
Vì biết rõ các thọ, 
Hiện tại sạch các lậu, 
Khi chết không đọa lạc”, 
An trú Đại Niết-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 





7! Trong nguyên bản: đại văn =j =D=F sửa lại là đại gian =j—R cách biệt rất lớn. 
”“. Xem cht.62, kinh 468. 
3: Hán: bất đọa số, xem cht.63 kinh 468. 


64 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 471. HƯ KHÔNG”? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như giữa hư không, gió lộng từ bốn phương thổi đến như gió có 
bụi bặm, gió không bụi bặm, gió tỳ-thấp-ba”, gió tỳ-lam-bà”, gió 
mồng, gió dày, cho đến phong luân gió dậy. Gió cảm thọ trong thân 
cũng như vậy. Đủ các thứ thọ khởi lên như lạc thọ, khổ thọ, không khổ 
không lạc thọ. Đó là những cảm thọ lạc của thân, cảm thọ khổ của 
thân, cảm thọ không khổ không lạc của thân; cảm thọ lạc của tâm, 
cảm thọ khổ của tâm, cảm thọ không khổ không lạc của tâm; cảm thọ 
thực vị lạc”, cảm thọ thực vị khổ, cảm thọ thực vị không khổ không 
lạc; cảm lạc thọ phi thực vị, cảm thọ khổ phi thực vị, cảm thọ không 
khổ không lạc phi thực vị; cảm thọ lạc do tham, cảm thọ khổ do tham, 
cảm thọ không khổ không lạc do tham; cảm thọ lạc xuất ly, cảm thọ 
khổ xuất ly, cảm thọ không khổ không lạc xuất ly.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Như ở giữa hư không, 

Các gió cuồng nổi dậy; 
Gió Đông, Tây, Nam, Bắc, 
Bốn phương đều như vậy. 
Có bụi và không bụi, 

Cho đến phong luân khởi. 
Cũng vậy trong thân này, 
Các thọ cũng dấy lên. 
Hoặc lạc, hoặc khổ thọ, 
Và không khổ không lạc, 
Có ăn cùng không ăn, 
Tham trước không tham trưóc. 


- 8. 36. 12. Akäsa. 
75 


-_ Tỳ-thấp-ba phong =s—=¡ —F Päli không có. Có lẽ Phạm: viáva-vãta, gió mạnh. 
”. Tỳ-lam-bà phong =8=P=C——r Päli: verambha-vãta, não. Bản Päli không kể. 
7“ Lạc thực thọ ————FPäli: sãamisäpi sukhã vedanä, cảm thọ lạc của da thịt, của 


vị ái nhiễm (sa-ãmisa: có thịt, nhục thể, xác thịt, vật chất). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 65 





Tỳ-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không lay động”, 
Đối với các thọ này, 
Trí tuệ thường biết rõ. 
Vì biết rõ các thọ, 
Hiện tại sạch các lậu, 
Khi chết không đọa lạc”, 
An trụ Bát-niết-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 422. KHÁCH XÁ*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như nhà khách có đủ hạng người đến ở. Hoặc Sát-đế-lợi, Bà- 
la-môn, gia chủ, cư sĩ, người nhà quê, thợ săn, người trì giới, người 
phạm giới, người tại gia, người xuất gia. Tất cả đều trọ ở trong đó. 
Thân này cũng lại như vậy. Đủ các thứ thọ sanh khởi như khổ thọ, 
lạc thọ, không khổ không lạc thọ; thân thọ lạc, thân thọ khổ, thân 
thọ không khổ không lạc; tâm thọ lạc, tâm thọ khổ, tâm thọ không 
khổ không lạc; cảm thọ thực vị lạc”!, cảm thọ thực vị khổ, cảm thọ 
thực vị không khổ không lạc; cảm thọ phi thực vị lạc, cảm thọ phi 
thực vị khổ, cảm thọ phi thực vị không khổ không lạc; cảm thọ lạc do 
tham trước, cảm thọ khổ do tham trước, cảm thọ không khổ không 
lạc do tham trước; cảm thọ lạc xuất ly, cảm thọ khổ xuất ly, cẩm thọ 
không khổ không lạc xuất ly.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 





"3. Xem cht.62 kinh 468. 
”' Xem cht.63 kinh 468. 
3S. 36. 14. Agãram. 

®' Xem cht.77, kinh 471. 


66 


TẠP A-HÀM (I) 





Như ở trong nhà khách, 
Đủ hạng người ở trọ, 
Sá†-lợi, Bà-la-môn, 

Gia chủ và cư sĩ, 
Chiên-đà-la, dân quê, 
Người trì giới, phạm giới, 
Kê tại gia, xuất gia, 

Nhiều hạng người như vậy. 
Thân này cũng như vậy, 
Các thứ cảm thọ sanh, 
Hoặc vui, hoặc khổ thọ, 
Và không khổ không lạc, 
Thực vị, phi thực vị, 

Tham đắm, không tham đắm. 
Tỳ-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không lay động, 
Đối với các thọ này, 

Trí tuệ thường biết rõ, 

Vì biết rõ các thọ, 

Niện tại hết các lậu, 

Khi chết không đọa lạc, 
An trụ Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 


dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH 423. THIÊN® 


Tôi nghe như vầy: 


M 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo một mình ở chỗ vắng®, thiển tịnh, tư duy: 
“Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ; lại nói 


3“ S. 36. 11. Rahogataka (Ẩn dật). 


®3.. Độc nhất tĩnh xứ =W=9=R=B. Päli: rahogata, sống ẩn dật. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 67 





những gì thuộc về thọ thảy đều là khổ. Vậy, điều này có nghĩa gì?” 

Tỳ-kheo này suy nghĩ như vậy rồi, sau khi từ thiển tịnh tỉnh giấc, 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con ở chỗ vắng, trong lúc thiển tịnh tư duy có 
nghĩ rằng: “Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không 
lạc thọ; lại nói những gì thuộc về thọ đều là khổ. Vậy, điều này có 
nghĩa gì?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ta, vì tất cả hành đều vô thường, tất cả hành là pháp biến đổi 
nên nói những gì thuộc về thọ thảy đều là khổ.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Biết các hành vô thường, 
Đều là pháp biến dịch, 
Nên nói thọ là khổ, 
Chánh Giác biết điều này. 
Tỳ-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không lay động, 
Đối với tất cả thọ, 

Trí tuệ thường biết rõ. 
Biết rõ tất cả thọ, 

Niện tại hết các lậu, 

Khi chết không đọa lạc, 
An trụ Bát-niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 474. CHỈ TỨC® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở một mình chỗ vắng, trong lúc 


3. S. 36. 15-16. Santakam. 


68 TẠP A-HÀM (I) 





thiển tịnh nghĩ rằng: “Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không 
khổ không lạc thọ; lại nói những øì thuộc về thọ đều là khổ. Vậy 
điều này có nghĩa gì?” 

Suy nghĩ vậy rồi, sau khi từ thiển tịnh tỉnh giấc, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, lúc con một mình ở chỗ vắng, thiển tịnh tư duy 
rằng: “Như lời Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không 
lạc thọ; lại nói những gì thuộc về thọ đều là khổ. Vậy điều này có 
nghĩa gì?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ta, vì tất cả hành là vô thường, tất cả hành là pháp biến đổi, 
nên nói những gì thuộc về thọ đều là khổ. Lại nữa A-nan, Ta, vì các 
hành tuần tự tịch diệt”, vì các hành tuần tự tĩnh chỉ*", nên Ta nói tất cả 
thọ đều là khổ.” 

A-nan bạch Phật: 

“Thế Tôn vì các hành tuần tự tịch diệt mà nói, là nghĩa thế 
nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Khi nhập” Sơ thiền, thì ngôn ngữ tích diệt. Nhập Nhị thiển 
thì giác quán? tịch diệt. Nhập Tam thiền, tâm hỷ tịch diệt”. Nhập 
Tứ thiền, hơi thở ra vào tịch diệt. Nhập Không nhập xứ”, sắc tưởng 
tịch diệt. Nhập Thức nhập xứ”', tưởng không nhập xứ vắng lặng. 





3 Tiệm thứ tịch diệt ——-I—. Päli: anupubbasamkhãrãnam nirodho, sự biến mất 


của các hành theo tuần tự. 
° Tiệm thứ chỉ tức ————. Päli: anupubbasamkharanam vũpasamoa, lần lượt 
đình chỉ, an tĩnh. 
Nguyên Hán: chánh thọ —=—. Pali: samapatti, danh từ; phân từ samapanna 
thượng được dịch là đạt đến, hay nhập. Pali: pathamam jhãnam samapanassa, 
khi chứng nhập Sơ thiền. 
Giác quán —=[=A hay tầm tứ. Pãli: vitakka-vicara. 
Thiền thứ ba được gọi là “Ly hÿ diệu lạc địa” (thân cảm giác lạc vi diệu do đã 
loại bỏ hÿ). 
Không nhập xứ, tức Không vô biên xứ định (hư không vô biên). 
Thức nhập xứ, tức Thức vô biên xứ định. 


87. 


88. 


89, 


90. 
91. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 69 





Nhập Vô sở hữu nhập xứ, tưởng thức nhập xứ tịch diệt. Nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng nhập xứ, tưởng vô sở hữu nhập xứ tịch diệt. 
Nhập Tưởng thọ diệt, tưởng và thọ tịch diệt. Đó gọi là các hành 
dần dần vắng lặng.” 

A-nan bạch Phật: 

“Thế Tôn vì các hành tuần tự tĩnh chỉ mà nói, là nghĩa thế nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Khi nhập Sơ thiển, ngôn ngữ tnh chỉ. Nhập Nhị thiển thì giác 
quán tĩnh chỉ. Nhập Tam thiền, tâm hỷ tĩnh chỉ. Nhập Tứ thiển, hơi thở 
ra vào tĩnh chỉ. Nhập Không nhập xứ, sắc tưởng tnh chỉ. Nhập Thức 
nhập xứ, tưởng không nhập xứ tĩnh chỉ. Nhập Vô sở hữu nhập xứ, 
tưởng thức nhập xứ tĩnh chỉ. Nhập Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, 
tưởng vô sở hữu nhập xứ tnh chỉ. Nhập Tưởng thọ diệt, tưởng và thọ 
tĩnh chỉ. Đó gọi là các hành tuần tự tnh chỉ.” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có phải đó gọi là các hành tuần tự tĩnh chỉ?” 

Phật bảo A-nan: 

“Lại có sự tĩnh chỉ thù thắng, tĩnh chỉ kỳ đặc, tĩnh chỉ tối thượng, 
tĩnh chỉ vô thượng. Sự nh chỉ như vậy, đối với những sự tĩnh chỉ khác, 
không có gì hơn được. ” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những øì là nh chỉ thù thắng, tĩnh chỉ kỳ đặc, 
tnh chỉ tối thượng, tĩnh chỉ vô thượng. Sự nh chỉ như vậy, đối với 
những sự tĩnh chỉ khác, không có gì hơn được?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đối với tham dục, mà tâm ly nhiễm, giải thoát; với sân nhuế, 
mà tâm ly nhiễm, giải thoát; đó gọi là tnh chỉ thù thắng, tĩnh chỉ kỳ 
đặc, tnh chỉ tối thượng, tĩnh chỉ vô thượng. Sự tnh chỉ như vậy, đối 
với những sự tĩnh chỉ khác, không có gì hơn được. ” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Đức Phật 
đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


70 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 425. TIÊN TRÍ”? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Phật Tỳ-bà-thi, khi chưa thành đạo, một mình ở chỗ thanh vắng 
thiển tịnh tư duy, bằng quán sát thọ như vẫy mà quán sát các thọ: “Thế 
nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi thọ? Thế nào là sự diệt tận của 
thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Thế nào là vị 
ngọt của thọ? Thế nào là sự tai hại của thọ? Thế nào là sự xuất ly 
thọ?ˆ Như vậy quán sát, có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, không khổ không 
lạc thọ. Khi xúc tập khởi thì thọ tập khởi, khi xúc diệt thì thọ diệt. Nếu 
đối với thọ mà ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là 
con đường đưa đến sự tập khởi của thọ. Nếu đối với thọ mà không 
ham muốn, khen ngợi, không đắm nhiễm, không hệ lụy, đó gọi là con 
đường đưa đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc nếu do nhân duyên thọ mà 
sanh, đó gọi là vị ngọt của thọ. Nếu cảm thọ là vô thường, là pháp 
biến dịch, đó gọi là sự tai hại của thọ. Nếu đối với cảm thọ mà đoạn 
trừ dục tham, vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


“Giống như Phật Tỳ-bà-thi; Phật Thi-khí, Phật Tỳ-thấp-bà-phà, 
Phật Ca-la-ca Tôn-đề, Phật Ca-na-ca Mâu-ni, Phật Ca-diếp và Ta là 
Phật Thích-ca Văn, khi chưa thành Phật, cũng lại tư duy quán sát các 
thọ như vậy. ”? 
M 


KINH 4⁄6. THIÊN TƯ" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo, một mình ở chỗ vắng vẻ, thiền tịnh, tư duy, 





Trí đời trước. Päli, S. 36. 24. Pubbaññãna. 
- Tóm tắt sáu kinh. 
?- S, 36. 23. Bhikkhu. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 KỦ| 





quán sát các thọ như vầy: Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của 
thọ? Thế nào là sự diệt tận của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự 
tập khởi của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? 
Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự tai hại của thọ? Thế nào là 
xuất ly thọ? 

Bấy giờ, Tỳ-kheo này sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi chỗ vắng thiền tịnh, tư 
duy, quán sát các thọ: Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của 
thọ? Thế nào là sự diệt tận của thọ? Thế nào là con đường đưa đến 
sự tập khởi của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của 
thọ? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự tai hại của thọ? Thế 
nào là sự xuất ly thọ? 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Khi xúc 
tập khởi thì thọ tập khởi, khi xúc diệt tận thì thọ diệt tận. Nếu đối với 
thọ mà ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường 
đưa đến sự tập khởi của thọ. Nếu đối với thọ mà không ham muốn, 
khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự diệt 
tận của thọ. Hỷ lạc nếu do nhân duyên thọ mà sanh, đó gọi là vị ngọt 
của thọ. Nếu cảm thọ là vô thường, là pháp biến dịch, đó gọi đó là sự 
tai hại của thọ. Nếu đối với cảm thọ mà đoạn trừ dục tham, vượt qua 
dục tham, gọi đó là xuất ly thọ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 47. A-NAN SỞ VẤN" 


Như kinh Tỳ-kheo hỏi ở trên, kinh này Tôn giả A-nan cũng hỏi 
như vậy. 


M 


?. Những câu hỏi của A-nan. 


72 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 428. TỲ-KHEO* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của thọ? Thế nào là sự 
diệt tận của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ? 
Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của 
pháp. Lành thay, Thế Tôn! Cúi xin nói đầy đủ, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, không khổ không 
lạc thọ. Khi xúc tập khởi thì thọ tập khởi; khi xúc diệt tận, thọ diệt tận. 
Nếu đối với thọ mà ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi 
là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ. Nếu đối với thọ mà không 
ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa 
đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc nếu do nhân duyên thọ mà sanh, đó 
gọi là vị ngọt của thọ. Nếu cảm thọ là vô thường, là pháp biến dịch, 
đó gọi đó là sự tai hại của thọ. Nếu đối với cảm thọ mà đoạn trừ dục 
tham, vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 479. GIẢI THOÁT 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nếu Ta không biết như thật đối với các thọ; không biết như thật 


%-. Pali: S.36.25 Bhikkhu. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 73 





đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự 
tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của 
thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ, thì Ta ở giữa chư Thiên, thế gian, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng trời, người, không được 
giải thoát, xuất thọ, thoát khỏi các điên đảo, cũng không phải Chánh 
Đẳng Chánh Giác”. Vì Ta biết như thật đối với các thọ, sự tập khởi 
của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự tập khởi của thọ, 
con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của 
thọ, xuất thọ, nên ở giữa chư Thiên, thế gian, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn và các chúng trời, người, Ta là Bậc Giải Thoát, là Bậc 
Xuất Ly, là Bậc ra khỏi các điên đảo và đạt được Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 480. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật đối với 
các thọ; không biết như thật đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận 
của thọ, con đường đưa đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự 
diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ, người 
này không phải là Sa-môn, không phải là Bà-la-môn, không đồng với 
Sa-môn, Bà-la-môn, cũng không phải nghĩa Sa-môn, cũng không phải 
nghĩa Bà-la-môn”, ngay trong đời hiện tại không tự tri tự tác chứng: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa." ” 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật đối với các thọ; 





?“- Nguyên bản: A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. 


?:.S. 36. 26-28. Samana-braähamana. 
?- Sa-môn nghĩa, Bà-lamôn nghĩa =F—==q=C—=—~-#vq. Pali: samaññattham 
brahamaññattham, đối với mục đích của Sa-môn, Bà-la-môn. 


74 TẠP A-HÀM (I) 





biết như thật đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con 
đường đưa đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận 
của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ, người này là 
Sa-môn của Sa-môn, Bà-la-môn của Bà-la-môn, đồng với Sa-môn, 
đồng với Bà-la-môn, đúng nghĩa Sa-môn, đúng nghĩa Bà-la-môn, 
ngay trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa.'” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


“Như Sa-môn, không phải Sa-môn. Cũng vậy, Sa-môn số"" và 
không phải Sa-môn số cũng đều như vậy. ” 


M 


KINH 48I. NHẤT-XA-NĂNG-GIÀ-LA!“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong rừng Nhất-xa-năng-già-la', nước Nhất- 
xa-năng-già-la. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta muốn ở lại tại đây nửa tháng để ngồi thiển. Các Tỳ-kheo, 
chớ đi du hành nữa'®, trừ khi đi khất thực và Bố tát.” 

Rồi tọa thiển, không du hành nữa. 

Bấy giờ, qua nửa tháng, Thế Tôn trải tọa cụ ngồi trước đại 
chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

“Khi Ta, bằng một ít thiển phần của thiển pháp được tư duy khi 
mới thành Phật, nay trong tháng này, tư duy rằng: Sự sanh khởi của tất 
cả cảm thọ của chúng đều có nhân duyên, không phải không có nhân 
duyên. 

“Những gì là nhân duyên? Dục là nhân duyên, giác” là nhân 


'! Xem cht.74, kinh. 391. 

!9' pã|i, S. 54. 11. lcchãnangala. 

!%: Nhất-xa-năng-già-la âm ——=———- L. Pãli: lcchãnañgalaväna. 
!: Trong bản Päli: trừ thị giả mang thức ăn đến, đừng ai đến chỗ Ta. 
!% Giác, đây chỉ tầm, hay tư duy tầm cầu. Päli: vitakka. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 75 





duyên, xúc là nhân duyên. Này các Tỳ-kheo, nếu dục không được diệt 
tận"”, giác không diệt tận, xúc không diệt tận, do những nhân duyên 
này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Vì nhân duyên không được 
điệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 

“Nếu dục kia được diệt tận, nhưng giác không diệt tận, xúc 
không diệt tận, do những nhân duyên này mà cảm thọ của chúng sanh 
phát sanh. Vì nhân duyên không được diệt tận nên cảm thọ của chúng 
sanh phát sanh. 

“Nếu dục kia được diệt tận, giác diệt tận, nhưng xúc không diệt 
tận, do những nhân duyên này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 
Vì nhân duyên không được diệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát 
sanh. 

“Nếu dục kia được diệt tận, giác diệt tận, xúc diệt tận; nhưng do 
nhân duyên kia mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh, là do nhân 
duyên cái kia diệt tận, nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 

“Vì nhân duyên tà kiến nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; 
vì nhân duyên tà kiến không diệt tận nên cảm thọ của chúng sanh 
phát sanh; vì nhân duyên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương 
tiện, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà trí, nên cảm thọ của chúng 
sanh phát sanh. Vì nhân duyên tà trí không diệt tận nên cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh. 

“Do nhân duyên chánh kiến nên cảm thọ của chúng sanh phát 
sanh; do nhân duyên chánh kiến tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh 
phát sanh; do nhân duyên chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát 
và chánh trí nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; do nhân duyên 
chánh trí tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 

“Nếu dục này không được mà được, không thu hoạch mà thu 
hoạch, không chứng mà chứng, thì cũng vì nhân duyên này mà cảm 
thọ của chúng sanh phát sanh, vì nhân duyên cái kia tịch diệt nên cảm 
thọ của chúng sanh phát sanh. Đó gọi là vì nhân duyên không diệt tận, 
nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; và vì nhân duyên diệt tận nên 
cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 


!5: Tịch diệt, đây chỉ diệt tận. Pãli: nirodha. 


76 TẠP A-HÀM (I) 





“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, không biết như thật đối với 
duyên duyên, sự tập khởi của duyên duyên, sự diệt tận của duyên 
duyên, con đường đưa đến sự tập khởi của duyên duyên, con đường 
đưa đến sự diệt tận của duyên duyên như vậy, thì người này không 
phải là Sa-môn của Sa-môn, không phải Bà-la-môn của Bà-la-môn, 
không đồng với Sa-môn của Sa-môn, không đồng với Bà-la-môn của 
Bà-la-môn, không đúng nghĩa Sa-môn, không đúng nghĩa Bà-la- 
môn, đối với pháp hiện tại không tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những øì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, mà biết như thật đối với duyên 
duyên, sự tập khởi của duyên duyên, sự diệt tận của duyên duyên, con 
đường đưa đến sự tập khởi của duyên duyên và con đường đưa đến sự 
diệt tận của duyên duyên như vậy, thì người này là Sa-môn của Sa- 
môn, là Bà-la-môn của Bà-la-môn, đồng với Sa-môn của Sa-môn, 
đồng với Bà-la-môn của Bà-la-môn, đúng nghĩa Sa-môn, đúng nghĩa 
Bà-la-môn, đối với pháp hiện tại tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những øì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.` 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 482. HỶ LẠC!*% 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, đang mùa hạ an cư, gia chủ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì 
gia chủ, bằng nhiều hình thức mà thuyết pháp, khai thị, soi sáng, chỉ 
dạy, làm cho hoan hỷ. Sau khi được Phật khai thị, soi sáng, chỉ giáo, 
làm cho hoan hỷ, gia chủ đứng dậy sửa lại y phục, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi chắp tay, bạch Phật: 


1%. Tham chiếu, Pãli, A. 5, 176. Piii. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 sếi 





“Cúi xin Thế Tôn và đại chúng từ bi thọ nhận lời thỉnh nguyện 
của con, trong ba tháng hạ, cúng dường y phục, ẩm thực, y dược, ngọa 
cụ.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn yên lặng nhận lời. Khi ấy Cấp Cô Độc 
biết Phật đã im lặng nhận lời rồi, đứng dậy từ giã trở về nhà mình. 
Qua ba tháng, ông đến chỗ Phật, lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên. Phật bảo Cấp Cô Độc: 

“Lành thay, gia chủ! Ông ba tháng qua đã cúng dường y phục, 
ẩm thực, y dược, ngọa cụ. Ông do vào sự trang nghiêm tịnh trị thượng 
đạo” này, mà ở đời vị lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng hiện tại 
ông không nên mặc nhiên thụ hưởng sự an lạc này, phải tinh tấn lúc 
nào cũng học, để thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do viễn ly!9%,” 

Bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc nghe Phật dạy như vậy, tùy hỷ 
hoan hỷ, đứng dậy đảnh lễ ra về. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngôi giữa đại chúng, biết ông 
Cấp Cô Độc đã về rồi, liền bạch Phật: 

“Kỳ diệu thay, Thế Tôn! Khéo vì gia chủ Cấp Cô Độc thuyết 
pháp khích lệ ông Cấp Cô Độc rằng: “Ông ba tháng đã cúng dường y 
phục, ẩm thực, y dược, ngọa cụ. Ông do vào sự tịnh trị thượng đạo này, 
mà ở đời vị lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng hiện tại ông không 
nên mặc nhiên thụ hưởng phước báo này, phải tinh tấn lúc nào cũng 
học, để thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do viễn ly. 

“Bạch Thế Tôn, giả sử Thánh đệ tử học để thành tựu và tự thân 
tác chứng hỷ lạc do viễn ly, sở đắc viễn ly năm pháp'” và phải tu tập 
viên mãn năm pháp. 

“Thế nào là viễn ly năm pháp? Đoạn trừ hỷ được nuôi lớn bởi 
dục, đoạn trừ ưu được nuôi lớn bởi dục, đoạn trừ xả được nuôi lớn bởi 
dục; đoạn trừ hỷ được nuôi lớn bởi pháp bất thiện, đoạn trừ ưu được 


!#“ Nghĩa là, trang nghiêm và chỉnh sửa con đường sanh Thiên. 


Viễn ly hÿ lạc —=—=—=—(Päli: pavivekaja-piti-sukha); đây chỉ hỷ lạc trạng thái Sơ 
thiền. Pãli: kinti maya kãlena kãälam paviveka pitim upasampajija, làm sao tùy 
thời tôi chứng và an trú với trạng thái hỷ do viễn ly này? 

!' Viễn ly ngũ pháp ———-k. Päli: pañcassa thãnãni tasmim na honti, trong thời 
gian (học hạnh viễn ly ) ấy, có năm trường hợp không xảy ra. 


108. 


78 TẠP A-HÀM (I) 





nuôi lớn bởi pháp bất thiện. Đó gọi là năm pháp viễn ly. 

“Thế nào là tu tập viên mãn năm pháp? Đó là tùy hỷ, hoan hỷ, 
khinh an'""°, lạc và nhất tâm.” 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đúng thế, đúng thế! Nếu Thánh đệ tử học để thành tựu và tự 
thân tác chứng hỷ lạc do viễn ly, sở đắc viễn ly năm pháp và phải tu 
tập viên mãn năm pháp. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 483. VÔ THỰC LẠC!" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có niệm có thực vị, có niệm không thực vị'”, có niệm vừa 
không thực vị vừa có thực vị. Có lạc có thực vị, có lạc không thực vị, 
có lạc vừa không thực vị vừa có thực vị. Có xả có thực vị, có niệm 
không thực vị, có xả vừa không thực vị vừa có thực vị. Có giải thoát có 
thực vị, có giải thoát không thực vị, có giải thoát vừa không thực vị 
vừa có thực vỊ. 

“Thế nào là niệm có thực vị? Niệm'° sanh ra do năm dục làm 
nhân duyên. 

“Thế nào là niệm không thực vị? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất 
thiện; có giác, có quán, có hỷ lạc do viễn ly sanh, thành tựu và an trụ 
Sơ thiển. Đó gọi là niệm không thực vị. 

“Thế nào là niệm vừa không thực vị vừa có thực vị? Tỳ-kheo có 
giác, có quán, nội nh nhất tâm; không giác, không quán, có hỷ lạc do 
định sanh, thành tựu và trụ Nhị thiển. Đó gọi là niệm vừa không thực 
19 Nguyên Hán: ÿ tức =a—. 

Lạc phi vật chất. Pali, S. 36. 29. Niramisam. 

2. Thực niệm vô thực nệm ——-=L——. Päli: atthi sãmisäã pïti atthi niramisã pifi, có 
hỹỷ do vật dục (samisa: có thịt), có hỷ phi vật dục (niraämisa: không có thịt). 

Bản Päli: pïti, hỹ. 


111. 


113. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 79 





vị vừa có thực vỊ. 

“Thế nào là lạc có thực vị? Lạc, hỷ, do năm dục làm nhân duyên 
sanh ra. Đó gọi là lạc có thực vỊ. 

“Thế nào là lạc không thực vị? Dứt có giác có quán, nội tĩnh 
nhất tâm; không giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh. Đó gọi là 
vô thực lạc. 

“Thế nào là lạc vừa không thực vị vừa có thực vị? Tỳ-kheo lìa 
hỷ, tham, an trụ xả tâm với chánh niệm, chánh tri, trụ an lạc, điều mà 
Thánh nói là xả. Đó gọi là lạc vừa không thực vị vừa có thực vị. 

“Thế nào là xả có thực vị? Xả do ngũ dục làm nhân duyên sanh 
ra. Đó gọi là xả có thực vị. 

“Thế nào là xả không thực vị? Tỳ-kheo ha hỷ tham, an trụ xả 
tâm, với chánh niệm, chánh tri, an trụ lạc, điều Thánh nói là xả, thành 
tựu và an trú Tam thiển. Đó gọi là xả không thực vị. 

“Thế nào là xả vừa không thực vị vừa có thực vị? Tỳ-kheo xa lìa 
khổ, dứt lạc; ưu và hỷ trước đã dứt, không khổ không lạc, xả và niệm 
thanh tịnh, nhất tâm, thành tựu và an trụ Tứ thiền. Đó gọi là vừa 
không thực vị vừa có thực vỊ. 

“Thế nào là giải thoát có thực vị? Hành cùng đi với sắc 

“Thế nào là vô thực giải thoát? Hành cùng đi với vô sắc. 

“Thế nào là giải thoát vừa không thực vị vừa có thực vị? Tỳ- 
kheo kia, giải thoát với tâm không nhiễm tham dục, không nhiễm sân 
nhuế, ngu sĩ. Đó gọi là giải thoát vừa không thực vị vừa có thực vị.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


114 


M 


KINH 484. BẠT-ĐÀ-LA"Š 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 


!! Sắc câu hành. Päli: rñipappatisamyutto vimokkho, giải thoát liên hệ với sắc. 
HŠ: Pãli, A. 5. 170. Bhaddaji. 


80 TẠP A-HÀM (I) 





vệ. Bấy giờ, Tôn giả Bạt-đà-la''* và Tôn giả A-nan đều ở vườn Cấp cô 
độc rừng cây Kỳ-đà. Khi ấy Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả Bạt- 
đà-la. Sau khi thăm hỏi sức khỏe xong, ngồi xuống một bên, rồi Tôn 
giả A-nan hỏi Tôn giả Bạt-đà-la: 

“Thế nào gọi là thấy đệ nhất''”? Thế nào là nghe đệ nhất? Thế 
nào là lạc đệ nhất? Thế nào là tưởng đệ nhất? Thế nào là hữu đệ 
nhất?” 

Tôn giả Bạt-đà-la nói với Tôn giả A-nan: 

“Có Phạm thiên, là đấng tự tại, tạo tác, biến hóa như ý, là cha 
của thế gian. Thấy được Phạm thiên thì gọi đó là cái thấy đệ nhất. 

“Này A-nan, có chúng sanh có hỷ lạc do viễn ly sanh thấm 
nhuần khắp mọi nơi, mọi nơi đều cảm giác hân hoan, toàn thân sung 
mãn, không chỗ nào là không tràn đầy bởi hỷ lạc phát sanh do viễn ly. 
Chúng sanh này, sau khi xuất định, xướng lên giữa đại chúng: “Vô 
cùng tịch tĩnh thay, hỷ lạc do viễn ly sanh này! Vô cùng tịch tĩnh thay, 
hỷ lạc do viễn ly sanh này!" Nghe được âm thanh này thì gọi là cái 
nghe đệ nhất. 

“Lại nữa A-nan, nếu có chúng sanh ở nơi thân này có lạc do đã 
ha hỷ thấm nhuần khắp mọi nơi, mọi nơi đều cẩm giác hân hoan, toàn 
thân sung mãn, không chỗ nào là không tràn đầy bởi lạc do đã ha hỷ 
này. Đó gọi là lạc đệ nhất. 

“Thế nào là tưởng đệ nhất? Này A-nan, có chúng sanh vượt qua 
tất cả thức nhập xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ vô sở hữu 
nhập xứ. Nếu khởi lên tưởng này, thì gọi là tưởng đệ nhất. 

“Thế nào là hữu đệ nhất? Lại nữa A-nan, có chúng sanh vượt 
qua tất cả Vô sở hữu nhập xứ, thành tựu và an trụ Phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xứ. Nếu khởi hữu này, thì gọi là hữu đệ nhất.” 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Bạt-đà-la: 

“Có nhiều người thấy như vậy, nói như vậy; vậy thì Tôn giả 


!!: Bat-đà-la j È §E . Pali: Bhaddaii. 

!!”: Kiến đệ nhất BÍ #5 — . Pãli: dassanam aggam, tối thượng trong những cái được 
thấy. 

3: Hữu đệ nhất Z# Zð —, chỉ cõi trời Hữu đảnh. Päli: bhavanam aggam, tối thượng 
trong các hữu. 



































SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 81 





cũng giống họ, đâu có khác gì? Tôi dùng phương tiện hỏi Tôn giả, Tôn 
giả hãy lắng nghe, tôi sẽ vì Tôn giả mà nói. Theo như cái được quán 
sát này, mà lần lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là cái thấy đệ nhất. 
Theo như điều được nghe mà lần lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là 
cái nghe đệ nhất. Theo như lạc được phát sanh mà lân lượt diệt tận các 
lậu, đó mới gọi là lạc đệ nhất. Theo như điều được tưởng mà lần lượt 
diệt tận các lậu, đó mới gọi là tưởng đệ nhất. Như thực quán sát, lần 
lượt diệt tận các lậu, thì đó mới gọi là hữu đệ nhất.” 

Bấy giờ, hai vị Chánh sĩ sau khi bàn luận xong, đứng dậy cáo từ. 


M 


KINH 485. ƯU-ĐÀ-DI'° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 
Bấy giờ vua Bình-sa'° đi đến chỗ Tôn giả Ưu-đà-di, cúi đầu đảnh lễ, 
rồi ngồi lui qua một bên, bạch Tôn giả Ưu-đà-di: 

“Đức Thế Tôn nói có bao nhiêu thọ?” 

Tôn giả Ưu-đà-di đáp: 

“Tâu Đại vương, Thế Tôn nói ba thọ: thọ khổ, thọ lạc thọ không 
khổ không lạc.” 

Vua Bình-sa bạch Tôn giả Ưu-đà-di: 

“Chớ nói như vậy, rằng “Thế Tôn nói ba thọ là thọ khổ, thọ lạc, 
thọ không khổ không lạc." Nhưng đúng ra phải nói có hai thọ là thọ 
khổ và thọ lạc. Thọ không khổ không lạc là tịch diệt.” 

“Nói ba lần như vậy.” 

Tôn giả Ưu-đà-di không thể xác lập ba thọ với vua và vua cũng 
không thể xác lập hai thọ. Cả hai cùng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đà-di 
bạch lại với Phật những sự việc trên một cách đầy đủ: 

“Con cũng không thể xác lập được ba thọ và vua cũng không thể 





!: S. 36. 19. Pañcakango. 
!'Bình-sa vương —--P—(Päli: Bimbisära); vua nước Ma-kiệtđà. Bản Päli: 
Pañcakangako thapati (Ngũ chỉ vật chủ), một người thợ mộc 


82 TẠP A-HÀM (I) 





xác lập được hai thọ; nên nay chúng con cùng đến hỏi Thế Tôn, xin 
quyết định nghĩa này, là có mấy thọ?” 

Phật bảo Tôn giả Ưu-đà-di: 

“Ta có khi nói một thọ, có khi nói hai thọ, hoặc có khi nói ba, 
bốn, năm, sáu, mười tám, ba mươi sáu, cho đến một trăm lẻ tám thọ, 
hoặc có khi nói vô lượng thọ. 

“Ta nói một thọ như thế nào? Như nói, 'Những gì là thọ đều là 
khổ.` Đó gọi là Ta nói có một thọ. 

“Ta nói hai thọ như thế nào? Nói, “Thân thọ và tâm thọ." Đó gọi 
là có hai thọ. 

“Thế nào là ba thọ? Thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui. 

“Thế nào là bốn thọ? Thọ hệ thuộc Dục giới, thọ hệ thuộc Sắc 
giới, thọ hệ thuộc Vô sắc giới và thọ không hệ thuộc. 

“Thế nào là nói năm thọ? Lạc căn, hỷ căn, khổ căn, ưu căn và 
xả căn. Đó gọi là năm thọ. 

“Thế nào là sáu thọ? Thọ sanh từ nhãn xúc, thọ sanh từ nhĩ, tỶ, 
thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là sáu thọ. 

“Thế nào là mười tám thọ? Thọ, theo sáu hỷ hành, sáu ưu hành 
và sáu xả hành. Đó gọi là mười tám thọ. 

“Thế nào là ba mươi sáu thọ? Hỷ y sáu tham trước, hỷ y sáu ly 
tham; ưu y sáu tham trước, ưu y sáu ly tham; xả y sáu tham trước, xả 
sáu ly tham. Đó gọi là ba mươi sáu thọ. 

“Thế nào là một trăm lẻ tám thọ? Ba mươi sáu thọ quá khứ, ba 
mươi sáu thọ vị lai và ba mươi sáu thọ hiện tại. Đó gọi là một trăm lẻ 
tám thọ. 

“Thế nào là vô lượng thọ? Như nói thọ này, thọ kia v.v... Này 
Tỳ-kheo, như vậy gọi là vô lượng thọ. 

“Này Ưu-đà-di, Ta bằng nhiều hình thức như vậy nói như thật 
nghĩa của thọ. Thế gian không hiểu, nên tranh luận và mâu thuẫn 
chống trái nhau, trọn không nắm được nghĩa chân thật trong pháp luật 
của Ta, để tự dừng lại. 

“Này Ưu-đà-di, nếu đối với nghĩa của nhiều loại thọ mà Ta đã 
nói đây, hiểu biết như thật, thì không khởi tranh luận và mâu thuẫn 
chống trái nhau. Với tranh luận đã khởi lên hay chưa khởi lên, có thể 
bằng pháp luật này mà ngăn ngừa, khiến cho nó đình chỉ. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 83 





“Nhưng này Ưu-đà-di, có hai thọ: thọ dục và thọ ly dục. Thế nào 
là thọ dục? Thọ do nhân duyên năm công đức của dục sanh ra, đó gọi 
là thọ dục. Thế nào là thọ ly dục? Tỳ-kheo ly dục và pháp ác bất 
thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc phát sanh do viễn ly, thành tựu và an 
trụ Sơ thiển, đó gọi là thọ ly dục. 

“Nếu có người nói: 'Chúng sanh nương vào Sơ thiển này, chỉ có 
đây là lạc, ngoài ra không còn gì khác." Điều này không đúng. Vì sao? 
Vì còn có cái lạc thù thắng hơn cái lạc này. Đó là gì? Tỳ-kheo ha có 
giác, lìa có quán, nội tĩnh, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và an trụ 
Nhị thiển; đó gọi là lạc thù thắng. Như vậy, cho đến, Phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xứ, càng lên càng thù thắng hơn. 

“Nếu có người nói: “Chỉ có những xứ này, cho đến, Phi tưởng phi 
phi tưởng là cực lạc, không còn chỗ nào khác.` Như vậy cũng lại 
không đúng. Vì sao? Vì còn có cái lạc thù thắng hơn những nơi này 
nữa. Đó là gì? Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng nhập 
xứ, tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng thành tựu; đó là cái lạc thù thắng 
hơn cái lạc trên. 

“Nếu có kẻ xuất gia dị học nói: “Sa-môn Thích tử chỉ nói đến 
tưởng thọ diệt và cho là đã đến chỗ tận cùng của lạc”, điều này không 
đúng. Vì sao? Vì đây không phải là danh nghĩa thọ lạc mà Thế Tôn đã 
nói. Danh nghĩa thọ lạc mà Thế Tôn nói là, như nói: “Này Ưu-đà-di, 
có bốn thứ lạc. Những gì là bốn? Đó là lạc ly dục, lạc viễn ly, lạc tịch 
diệt và lạc Bồ-đề.' ” 

Phật nói kinh này xong, Ưu-đà-di và vua Bình-sa nghe những gì 
Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 486. NHẤT PHÁP (1) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu đối với một pháp, mà sanh chân chánh nhàm tổởm, không 
ưa, xả bỏ, sẽ chứng đắc lậu tận. Đó là, tất cả chúng sanh do thức ăn 
mà tổn tại. 


84 TẠP A-HÀM (I) 





“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba 
thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ 
ấm. Lại có sáu pháp, đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp, 
đó là bẩy thức trụ. Lại có tám pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có 
chín pháp, đó là chín chỗ cư ngụ của chúng sanh. Lại có mười pháp, 
đó là mười nghiệp. Đối với mười pháp này, thật sự nhàm tởm, không 
ưa, xả bỏ, sẽ đến chỗ tận cùng mé khổ và giải thoát khỏi khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 488. NHẤT PHÁP (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu đối với một pháp, mà quán sát vô thường, quán sát biến 
đổi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ tận trừ các 
lậu hoặc. Đó là, tất cả chúng sanh do thức ăn mà tổn tại. 

“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba 
thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ 
ấm. Lại có sáu pháp, đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp, 
đó là bẩy thức trụ. Lại có tám pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có 
chín pháp, đó là chín chỗ cư ngụ của chúng sanh. Lại có mười pháp, 
đó là mười nghiệp. Đối với mười pháp này, chân chánh quán sát vô 
thường, quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát 
xả ly, sẽ diệt trừ hết các lậu.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 489. NHẤT PHÁP @) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 17 85 





“Nếu đối với một pháp, mà quán sát vô thường, quán sát biến 
đổi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ đến chỗ tận 
cùng của mé khổ và giải thoát khỏi khổ. Đó là, tất cả chúng sanh do 
thức ăn mà tổn tại. 

“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba 
thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ 
ấm. Lại có sáu pháp, đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp, 
đó là bẩy thức trụ. Lại có tám pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có 
chín pháp, đó là chín chỗ ở của chúng sanh. Lại có mười pháp, đó là 
mười nghiệp. Đối với mười pháp này, chân chánh quán sát vô thường, 
quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ 
đến chỗ tận cùng của mé khổ và giải thoát khỏi khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


n 


86 


TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A-HÀM QUYỂN 18 


KINH 490. DIÊM-PHÙ-XA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại xóm Na-la?, nước Ma-kiệt-đề. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng ở xóm Na-la, Ma-kiệt-đề. 
Khi ấy, có xuất gia ngoại đạo tên là Diêm-phù-xa3, là bạn cũ 


của Xá-lợi-phất, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cùng nhau thăm hỏi 
sức khỏe, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi Xá-lợi-phất: 


1, 


“Trong pháp luật của Hiền thánh có việc gì khó'?” 
Xá-lợi-phất bảo Diêm-phù-xa: 

“Chỉ có xuất gia là khó. ” 

“Xuất gia, cái gì là khó?” 

Đáp: 

“Ái lạc khó.” 

“Ái lạc, cái gì là khó?” 

Đáp: 


Đại Chánh quyển 18, “Đệ tử sở thuyết tụng đệ tứ phẩm”. Quốc Dịch “Tụng iv”. 
Ấn Thuận, Tụng vi. Đệ tử sở thuyết và ghi chú: “Nguyên phụ vào “Tạp nhân 
tụng”. Nhưng nguyên bản dịch đã biệt lập, đề “Đệ tử sở thuyết tụng đệ tứ'. Từ 
quyển 18-22; phân thành sáu Tương ưng, Ấn Thuận: 28. Tương ưng Xá-lợi-phất 
(Đại Chánh kinh 490-500), 29. Tương ưng Mục-kiền-liên (Đại Chánh kinh 501- 
534), 30. Tương ưng A-na-luật (Đại Chánh kinh 535-545), 31. Tương ưng Đại 
Ca-chiên-diên (Đại Chánh kinh 546-555), 32. Tương ưng A-nan (Đại Chánh kinh 
556-565), 33. Tương ưng Chất-đa-la (Đại Chánh kinh 566-575). Tương đương 
Pali, các Samyutta: S.38.Jambukhadaka, S.39. Samanadaka, S.40. Moggalana, 
41. Citta. Chú thích của Ấn Thuận Hội Biên (hạ): “Xá-lợi-phất tương ưng, gồm 
tám mươi mốt kinh”. Bảy mươi hai kinh đầu tương đương Päli các Samyutta: 
S.38, S.39. Đại Chánh, kinh số 490. Tương đương Päli, S.38. 1-16. Nibbana và 
tiếp theo. 

Na-la tụ lạc =—=E—. Pali: Nalakagamaka. 

Diêm-phù-xa=F=B—. Pali: Jambukhadaka-paribbajaka. 

Chú giải Pãli nói ông là cháu của Xá-lợi-phất (the rassa bhãgineyyo). 

Đoạn đối thoại, tương đương Päli, S.38.16 Dukkara. 

Ái lạc “R——r Päli: abhirati, đây chỉ sự vui thú đời sống xuất gia. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 87 





“Thường tu tập thiện pháp là khó”. ” 

Lại hỏi Xá-lợï-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thường tu tập, thì thiện pháp tăng trưởng không?” 

Đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo: chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định.” 

Diêm-phù-xa nói: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, đây là con đường tốt đẹp, đây là sự 
thực hành tốt đẹp, nếu được tu tập, tu tập nhiều, đối với các pháp 
thiện thường tu tập để tăng trưởng. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu 
người xuất gia luôn luôn tu tập con đường này, thì chẳng bao lâu sẽ 
nhanh chóng diệt tận được các hữu lậu. ” 

Khi ấy hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi 
đứng dậy từ giã nhau. 

Tương tự như kinh trên, với những câu hỏi của Diêm-phù-xa, 
gồm bốn mươi kinh”. 

Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:'° 

“Thế nào là vị khéo thuyết pháp? Thế nào là vị chánh hướng 
trong đời'? Thế nào là vị thiện thệ trong đời!??” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Nếu thuyết pháp mà điều phục dục tham, điều phục sân nhuế, 
điều phục ngu si; đó gọi là vị khéo thuyết pháp. Nếu hướng đến sự 
điều phục dục tham, hướng đến sự điều phục sân nhuế, hướng đến sự 
điều phục ngu si; đó gọi là chánh hướng. Nếu tham dục đã bị đoạn tận, 





Bản Pali: “thực hành pháp và tùy pháp là khó”. 
Hữu đạo hữu hướng —=D—~Y. Pali: atthi maggo atthi patipada, có đạo và đạo 
tích. 
Thực tế bản Hán chỉ có ba mươi sáu. 

-_ Đoạn vấn đáp 2, Pali, S.38.3 Dhammavädi. 

- Thế gian chánh hướng =9——=v. Pali: loke suppatipanna, vị hành trì chân 
chánh, hay khéo hành trì trong đời. 

-_ Thế gian thiện thệ =——=u. Päli: loke sugata, vị đã khéo léo đi đến (Niết-bàn). 


88 TẠP A-HÀM (I) 





đã được biến tri không dư tàn; sân nhuế và ngu si đã bị đoạn tận, đã 
được biến tri không dư tàn; đó gọi là thiện thệ. ” 

Lại hỏi: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thường tu tập, thì có thể phát khởi thiện thệ '2” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi 
đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:'“ 

“Nói là Niết-bàn; thế nào là Niết-bàn?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“NÑiết-bàn là sự đoạn tận vĩnh viễn của tham dục; sự đoạn tận 
vĩnh viễn sân nhuế, ngu si; sự đoạn tận vĩnh viễn của tất cả các phiền 
não. Đó gọi là Niết-bàn.” 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thường tu tập, thì chứng đắc Niết-bàn chăng?” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định. ” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi 
đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất: ' 

“Vì sao ở chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Vì để đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân nhuế, đoạn trừ ngu si nên 
ở chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh'5.” 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều 
thì có đoạn được tham dục, sân nhuế, ngu sĩ không?” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi 
đứng dậy từ giã nhau. 





3: Bản Pãli: “Có con đường nào dẫn đến sự dứt trừ tham dục, sân nhuế, ngu si?” 


- Đoạn vấn đáp 3, Pali S.38.1 Nibbana. 
-_ Đoạn vấn đáp 4, Pali S.38.4 Kimatthi. 
Bản Päli: dukkhassa pariññattham, “vì mục đích biến tri khổ”. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 80 





Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:” 

“Nói là hữu lậu đã đoạn tận. Thế nào là hữu lậu đã được đoạn 
tận?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Hữu lậu có ba'; đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu và vô minh hữu 
lậu. Ba thứ hữu lậu này đã trừ hết, không còn sót, nên gọi là hữu lậu 
đã được đoạn tận.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì các lậu trừ hết không.” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
từ giã. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:'° 

“Nói là A-la-hán. Thế nào là A-la-hán?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Tham dục, sân nhuế, ngu sĩ đã trừ sạch không còn sót, thì gọi là 
A-la-hán.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
để chứng đắc A-la-hán không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:? 
“Nói là A-la-hán. Thế nào là A-la-hán?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


- Đoạn vấn đáp 5, Pãli, S.38.8 Asavã. 

- Bản Pali, ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tayo asvãa: kãmãsavo, 
bhavasavo, avijjasavo. 

-_ Đoạn vấn đáp 6, Päali, S.38.2 Arahattam. 

-_ Đoạn vấn đáp 7, không có Päli tương đương. 


90 TẠP A-HÀM (I) 





“Khi tham dục, sân nhuế, ngu s¡ đã vĩnh viễn diệt tận không còn 
sót, đó gọi là A-la-hán. ” 

Lại hỏi: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì chứng đắc A-la-hán không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:?' 

“Nói là vô minh. Thế nào là vô minh?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Nói là vô minh, là không biết tiền tế, không biết hậu tế, không 
biết tiền, hậu, trung tế”; không biết Phật, Pháp, Tăng; không biết 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo; không biết thiện, bất thiện và vô ký; không biết 
trong, không biết ngoài. Nếu đối với những sự này hay sự kia mà 
không biết, bị ám chướng, đó gọi là vô minh”°.” 

Diêm-phù-xa nói với Xá-lợi-phất: 

“Đây là khối u ám vĩ đại.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì đoạn trừ vô minh không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 





?! Đoạn vấn đáp 8, Päli, S.38.9. Avijjã. 

?*“. Tiền tế, hậu tế, trung tế =e——A———A—— giới hạn quá khứ khởi thủy, giới 
hạn tận cùng vị lai, giới hạn trung gian. 

3. Bản Pãäli: dukkhe aññãnam dukkhasamudaye aññãnam dukkhanirodhe 
aññanam dukkhanirodhagaminiya panipadaya aññanam, ayam vuccati avijja, 
“không biết khổ, không biết tập khởi của khổ, không biết sự diệt khổ, không biết 
con đường dẫn đến diệt khổ; đó được nói là vô minh”. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 9] 





Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:? 
“Gọi là hữu lậu. Thế nào là hữu lậu?” 
Như trên đã nói.” 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:? 

“Nói là hữu. Thế nào là hữu?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Hữu có ba; đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có hướng đến nào để tu tập và khi tu tập 
nhiều thì có đoạn trừ những hữu này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. ” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:” 

“Nói là hữu thân”; thế nào là hữu thân?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Hữu thân, đó là năm thọ ấm. Thế nào là năm thọ ấm? Đó là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào, để đoạn trừ hữu thân 
này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
từ giã nhau. 





®*'. Đoạn vấn đáp 9, không có Päli tương đương. 


Xem đoạn 5 ở trên. 

Đoạn vấn đáp 10, Pali, S.38.13 Bhava. 

Đoạn vấn đáp 11, S.38.15 Sakkäya. 

Hán: hữu thân ———aAhay tự thân. Pali, sakkaya; Cf. S.ii, tr. 159: katamo 
bhikkhave sakkãyo? pañcipadana-kkhandhä tassa vacaniyam, “Thế nào là hữu 
thân? Năm thủ uẩn, được nói là hữu thân”. 


ĐẠT 
26. 
21: 


28. 


92 TẠP A-HÀM (I) 





Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:” 

“Nói là khổ; thế nào là khổ?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Khổ là chỉ cho sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ân ái xa 
cách nhau khổ, oán ghét gặp nhau khổ, những gì cầu không được khổ, 
lược nói về khổ của năm thọ ấm, thì đó gọi là khổ.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể đoạn trừ 
những khổ này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. ” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:?° 

“Nói là lưu°!; thế nào là lưu?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Lưu là chỉ cho dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì có thể đoạn trừ những lưu này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. ” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:?? 
“Nói là ách®; thế nào là ách?” 
Ách cũng nói như lưu. 


Đoạn vấn đáp 12, Pali, S.38.14 Dukkha. 

Đoạn vấn đáp 13, S.38.11 Ogha. 

Lưu =y=Fđây chỉ bộc lưu =r=y=Rdòng nước lũ. Pali: ogha. 
Đoạn vấn đáp 14, như trên. 

Ách ——trchiính xác: =m=Achỉ gọng cày. Päli: cattäro yogã. 


29. 
30. 
K 
32. 
sả; 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 93 





Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:* 

“Nói là thủ; thế nào là thủ?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Thủ có bốn, đó là dục thủ, ngã thủ, kiến thủ và giới thủ.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì có thể đoạn trừ những thủ này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:5 

“Nói là hệ phược”; thế nào là hệ phược?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Phược có bốn, đó là tham dục phược, sân nhuế phược, giới thủ 
phược và ngã kiến phược.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì có thể đoạn trừ những phược này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:°° 
“Gọi là kết; vậy thế nào là kết?” 
*“. Đoạn vấn đáp 15, S.38.12 Upadãna. 
Thủ =. Päli: cattfäri upadanani kamũpadanam, ditthipadanam. sïlabbatipadanam, 
atta-vadupadanam. 


35. 


*%- Đoạn vấn đáp 16, không có trong bản Päii. 


Phược —;tức Tập dị 8, tr.399, thân hệ —==——Acó bốn: tham thân hệ, sân thân 
hệ, giới cấm thân hệ, thử thật chấp thân hệ. Päli, D.iii, tr. 230: cattäro ganthä, 
abhijjha kayagantho, vyapado kayagantho, silabbataparamaso kayagantho, 
idamsaccabhiniviseso kayagantho. 

Đoạn vấn đáp 17, bản Päli không có. 


37. 


38. 


94 TẠP A-HÀM (I) 





Xá-lợi-phất đáp: 

“Kết có chín”, đó là ái kết, nhuế kết, mạn kết, vô minh kết, kiến 
kết, tha thủ kết, nghi kết, tật kết và xan kết.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì có thể đoạn trừ những kết này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:*' 

“Gọi là sử, vậy thế nào là sử?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Sử có bẩy, đó là tham dục sử, sân nhuế sử, hữu ái sử, mạn sử, 
vô minh sử, kiến sử và nghi sử.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập và khi 
tu tập nhiều, có thể đoạn trừ những sử này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:* 
“Gọi là dục, vậy thế nào là dục?” 
Xá-lợi-phất đáp: 





”' Xem Tập Dị 19, tr.446 a25 


Tập dị 19, tr.446 b9: thủ kết —=——=A “Hai thủ được gọi là thủ kết; kiến thủ và giới 
cấm thủ”. Päli, paramãasa, gồm di†thiparamãsa, silabbatapaamãsa. 

Đoạn vấn đáp 18, không có trong bản PäIi. 

Sử =—Ahoặc dịch là tùy miên=H=v.Päli, Diii. 254, satta anusayã: 
kamaraganusayo, patighanusayo, difthanusayo, vicikcchanusayo, manausayo, 
bhavaraganusayo, avijjanusayo. 

Đoạn vấn đáp 19, không có trong bản PäIi. 


40. 


41. 
42. 


43. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 95 





“Dục là, đối với sắc được nhận thức bởi mắt đáng yêu, đáng 
thích, đáng nhớ nghĩ, mà đam mê sắc. Tiếng được nhận thức bởi tai, 
hương bởi mũi, vị bởi lưỡi, xúc bởi thân đáng yêu, đáng thích, đáng 
nghĩ nhớ, nhiễm đắm xúc. 

“Này Diêm-phù-xa, năm phẩm chất này không phải là dục. 
Nhưng dục chỉ do giác tưởng tư duy.” 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất liền nói bài kệ: 

“Tất cả sắc thế gian, 
Không phải ái dục sử”, 
Duy chỉ là giác tưởng, 
Đó chính là người dục”. 
Bao nhiêu hiện sắc này, 
Thường ở tại thế gian, 
Điều phục tâm ái đục, 
Đó là người thông tuệ. ” 

Diêm-phù-xa hỏi lại Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập và khi 
tu tập nhiều, thì có thể đoạn trừ được những dục này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bà luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ 
giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:* 

“Gọi là cái; thế nào là cái?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Cái có năm, đó là tham dục cái, sân nhuế cái, thùy miên cát, 
trạo hối cái và nghi cái.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


*#-. Ái dục sử “=R———ahay ái dục tùy miên; Pãli: kãamaraganusaya. 


Hán: sĩ phu dục “h—=—. 
Đoạn vấn đáp 20. 


45. 
46. 


““ Cái =\“Ahay triển cái. Pãli, pañca nwaranani: kamacchanda-, vyãpãda-, 


thinamiddha-, uddhaccakukkucca. 


96 TẠP A-HÀM (I) 





“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập và khi 
tu tập nhiều, có thể đoạn trừ được những cái này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. ” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:'° 

“Gọi là sự nghỉ ngơi, vậy thế nào là sự nghỉ ngơi?”*9 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Sự nghỉ ngơi là sự đoạn trừ ba kết sử.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập và khi 
tu tập nhiều, có thể đoạn trừ được ba kết sử này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:?° 

“Nói là đạt đến sự nghỉ ngơi; thế nào là đạt đến sự nghỉ ngơi?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Đạt đến sự nghỉ ngơi là ba kết sử đã bị đoạn, đã được biết.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể đoạn trừ được 
ba kết sử này không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 





“3. Đoạn vấn đáp 21, Päli, S.38.5 Assãso. 

#:' Hán: an tức =w—. Päli: assäsa, nguyên chỉ hơi thở vào, hơi thở điều hòa: trạng 
thái ngưng nghỉ, an ổn. 

”'. Đoạn vấn đáp 22, như kinh trên Päli, S.38.5 Assäsa. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 97 





Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:?' 

“Gọi là đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng”, vậy thế nào là đạt đến 
sự nghỉ ngơi tối thượng?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng là đã vĩnh viễn đoạn tận 
tham dục, sân nhuế và ngu si°. Đó gọi là đạt đến sự nghỉ ngơi tối 
thượng”. ” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều 
thì có thể đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. ” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Tôn giả Xá-lợi-phất:” 

“Gọi là đạt đến chỗ nghỉ ngơi tối thượng”: thế nào là được chỗ 
dừng nghỉ bậc thượng?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Đạt đến chỗ nghỉ ngơi tối thượng là đối với tham dục vĩnh viễn 
đã đoạn, đã biết không dư tàn; đối với sân nhuế, ngu si, vĩnh viễn đã 
đoạn, đã biết không dư tàn. Đó gọi là chỗ dừng nghỉ bậc thượng.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì có thể đạt đến chỗ nghỉ ngơi tối thượng không?” 


”' Đoạn vấn đáp 23, Päli, S.38.6 Paramassäna. 


Hán: thượng an tức =W=w—. Pali: paramassasa. 

”3 Pali: assäso.. channam phassäyatananam samudayañca atthangamañca 
assadadca adinavañca nissaranañca yathabhuUtam pajanäti, “đạt đến sự nghỉ 
ngơi là biết như thực về sự tập khởi, sự tiêu diệt, vị ngọt, tai hại, sự xuất ly của 
sáu xúc xứ”. 

Päli:... viditva anupada vimutto hoti, “sau khi biết, giải thoát với sự không chấp 
thủ”. 

Đoạn vấn đáp 24, không có trong bản PäIl. 

Hán: thượng tô tức xứ =W——=n. 


5. 


34. 


55. 
56. 


98 TẠP A-HÀM (I) 





Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:”” 

“Nói là thanh lương”, vậy thế nào là thanh lương?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Thanh lương là năm hạ phần kết đã trừ sạch; tức là thân kiến, 
giới thủ, nghi, tham dục và sân nhuế. ” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
để có thể đoạn trừ năm hạ phần kết này, để đạt đến thanh lương 
không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:?? 

“Gọi là được thanh lương, vậy thế nào là được thanh lương?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Đối với năm hạ phần kết đã đoạn tận, đã niệm tri, đó gọi là 
được thanh lương.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì được thanh lương không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. ” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 





”” Đoạn vấn đáp 25, không có trong Pãii. 
*. Thanh lương=M-D-Ahay trạng thái mát lạnh. Päli: sitibhũta. 
**. Đoạn vấn đáp 26, không có trong Päii. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 90 





Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:°° 

“Gọi là thanh lương bậc thượng, vậy thế nào là thanh lương bậc 
thượng?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Thanh lương bậc thượng là khi tham dục, sân nhuế, ngu sI đã 
vĩnh viễn trừ sạch không còn; tất cả mọi thứ phiền não đã vĩnh viễn 
trừ sạch không còn. Đó gọi là thanh lương bậc thượng.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì đạt được thanh lương bậc thượng không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:" 

“Nói là đạt được thanh lương bậc thượng, vậy thế nào là đạt 
được thanh lương bậc thượng?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Đạt được thanh lương bậc thượng là đối với tham dục đã vĩnh 
viễn đoạn trừ, vĩnh viễn biến tri không dư tàn; đối với sân nhuế và ngu 
si đã vĩnh viễn đoạn trừ, vĩnh viễn biến tri không dư tàn. Đó gọi là đạt 
được thanh lương bậc thượng.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì được thanh lương bậc thượng này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


5. Đoạn vấn đáp 27. 
5. Đoạn vấn đáp 28. 


100 TẠP A-HÀM (I) 





Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất”: 

“Gọi là ái, vậy thế nào là ái?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Ái có ba, đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì có thể diệt trừ được ba ái này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:® 

“Gọi là nghiệp đạo”, vậy thế nào là nghiệp đạo?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Nghiệp đạo. đó là mười nghiệp đạo bất thiện, tức sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham dục, sân 
nhuế và tà kiến.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào để diệt trừ mười nghiệp 
đạo này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. ” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hồi Xá-lợi-phất:® 

“Gọi là ô uế, vậy thế nào là ô uế?” 
Xá-lợi-phất đáp: 

“Uế có ba, đó là tham dục, sân nhuế và ngu si.” 
Lại hỏi Xá-lợi-phất: 





- Đoạn vấn đáp 29, Pali, S.38.10 Tanhã. 

- Đoạn vấn đáp 30. 

Hán: nghiệp đạo =~=D. Päli: kammapatha; bản Hán hiểu là kammapada. 
- Đoạn vấn đáp 31. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 101 





“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, 
thì có thể trừ được ba uế này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. ” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
từ giã nhau. 

Như kinh Uế, cũng vậy các kinh nói về Cấu bẩn [32], Cấu ghét 
[33], Gai nhọn [34], Luyến [35] và Hệ phược [36] cũng như vậy. 


M 


KINH 491. SA.MÔN XUẤT GIA SỞ VẤN® 
Như kinh Diêm-phù-xa hỏi, kinh Sa-môn xuất gia hỏi cũng như 


^ 


vậy. 


M 


KINH 492. NÊ THỦY” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở đây. Rồi Tôn giả Xá-lợi- 
phất nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào" được vô lượng tam-muội”, thân tác 
chứng, thành tựu và an trụ, nhưng đối với Niết-bàn, sự diệt tận của 
hữu thân”, mà tâm không hoan hỷ”!, luyến tiếc hữu thân”. Giống như 


%- «Những câu hỏi của Sa-môn xuất gia”. Nội dung gần giống các kinh trên. 


“Ao bùn”. Pali, A.4.178 Jambail. 

Päali: cattarome bhikkhave puggalãä santo samvijjamana lokasmim, thế gian có 
bốn hạng người. 

Päli: santam cetovimutti, tâm giải thoát tịch tĩnh. 

Hán: hữu thân diệt ——=—. Pali: sakkayanirodha. 

Hán: tâm bất lạc trước —=——=. Päli: na pakkhandati: không tiến tới, hay không 
phấn chấn. 

Bản Pali, A.ii, tr.165: sakkayanirodhe citam na pakkhandati nappasidati na 
santitthati nadhimuccati, “(Vị ấy khi tác ý hữu thân diệt) đối với hữu thân diệt mà 


67. 
68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


102 TẠP A-HÀM (I) 





người tay dính keo mà nắm trên cành cây, thì tay liền bị dính trên 
cành không gỡ ra được. Vì sao? Vì keo dính tay. 

“Nếu Tỳ-kheo tự thân đã tác chứng vô lượng Tam-ma-để”, 
nhưng tâm không hoan hỷ” đối với Niết-bàn, sự diệt tận của hữu 
thân”; luyến tiếc hữu thân, thì trọn không thể thoát ly, ngay trong 
đời này không được tùy thuận giáo pháp, cho đến khi mạng chung 
cũng không sở đắc mà phải sanh lại cõi này; cuối cùng rồi cũng 
không phá được sự sĩ ám. Như bên cạnh làng có ao bùn; lớp bùn rất 
sâu. Lâu ngày trời không mưa, nước ao khô cạn, đất nứt nẻ ra”. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo ngay trong đời này không được tùy thuận giáo 
pháp, cho đến khi mạng chung cũng không sở đắc và sẽ trở lại đọa 
Vào CõI này. 

“Nếu có Tỳ-kheo nào được vô lượng tam-muội, tự thân tác 
chứng, thành tựu và an trú, đối với sự diệt tận của hữu thân, Niết-bàn, 
này khi hoại diệt mà tâm sanh ra tin vui, không luyến tiếc hữu thân. 
Giống như người dùng bàn tay khô ráo, sạch sẽ, vịn vào cành cây, thì 
tay sẽ không bị dính theo cây. Vì sao? Vì bàn tay sạch. Cũng vậy, nếu 
Tyỳ-kheo nào được vô lượng tam-muội, tự thân tác chứng, thành tựu 
và an trú, đối với sự diệt tận của hữu thân, Niết-bàn này khi hoại 
diệt mà tâm sanh ra tin vui, không luyến tiếc hữu thân; ngay trong 
đời này tùy thuận giáo pháp, cho đến khi mạng chung không còn 
sanh lại cõi này nữa. 

“Cho nên Tỳ-kheo phải siêng năng phương tiện phá tan vô 
minh. Giống như bên cạnh làng có ao bùn, nước từ bốn phía chẩy 
vào, trời lại hay mưa, nước thường vào ao đầy dẫy, đổ dơ bẩn chảy 
ra hết, ao nước này trở nên trong sạch. Cũng vậy Tỳ-kheo ngay trong 
đời này mà tùy thuận giáo pháp; cho đến khi mạng chung sẽ không 
còn sanh trở lại cõi này. Bởi vậy, Tỳ-kheo phải siêng năng phương 


tâm không thăng tiến, không trừng tịnh, không an trú, không quyết tín”. 

Sem cht.69 trên. 

Sem cht.71 trên. 

Bản Pali: “Vị ấy khi tác ý sự diệt trừ vô minh”. 

Bản Pali: ao đã bị bít, không thoát nước, lại lâu ngày không mưa, lớp bùn khô 
cứng không thể vét cạn”. 


J3. 
74. 
75. 
76. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 103 





tiện phá tan vô minh.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời 
Tôn giả dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 493. THỪA THUYỀN NGHỊCH LƯU” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở đây. Rồi Tôn giả Xá-lợi- 
phất nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo a-luyện-nhã”, hoặc ở giữa đất trống, trong rừng, 
dưới bóng cây, nên học như vầy: Quay vào bên trong mà tư duy, quán 
sát, tự biết trong tâm còn có dục tưởng không? Nếu không tự biết 
được, thì ở nơi cảnh giới hoặc ở nơi tịnh tướng, ở đó sẽ có ái dục khởi 
lên, trái với hạnh viễn ly”. Giống như người dùng sức chèo thuyển 
nghịch dòng đi lên, thân nếu hơi mệt mỏi, biếng nhác, thì thuyển quay 
trổ lại, xuôi dòng đi xuống. Cũng vậy, Tỳ-kheo khi tư duy tịnh tưởng, 
trổ lại sanh ra ái dục, trái với hạnh viễn ly. Tỳ-kheo này tu học, tu 
phương tiện thấp kém, hành không thuần tịnh. Vì vậy lại bị ái dục 
cuốn trôi, không được pháp lực, tâm không nh lặng, tâm không 
chuyên nhất; đối với tịnh tướng kia theo đó mà sanh ái dục, trôi nổi 
lăn lóc, trái với hạnh viễn ly. Nên biết Tỳ-kheo này, không dám tự 
xác nhận là đối với năm phẩm chất của dục mà ly dục, giải thoát. 

“Nếu Tỳ-kheo nào ở nơi đất trống, trong rừng hoặc dưới bóng 
cây, tư duy như vây: “Trong nội tâm ta đã ly dục chưa? Tỳ-kheo này 
sẽ ở nơi cảnh giới hoặc tiếp nhận tịnh tướng, mà biết tâm mình đã xa 
ha tướng ấy, không tùy thuận tiến vào dòng xoáy. Giống như lông 
chim vào lửa thì bị quắn lại, không có nở ra. Cũng vậy, Tỳ-kheo nào, 
hoặc tiếp nhận tịnh tướng mà tùy thuận viễn ly, không tùy thuận tiến 
vào dòng xoáy. 





7“ “Cỡi thuyền đi ngược dòng”. 

?3 Hán: A-luyện-nhã tỳ-kheo —=m=Y—~c. Päli: araññaka-bhikkhU, tỳ-kheo sống 
trong rừng. 

Trái với đời sống ẩn dật. 


104 TẠP A-HÀM (I) 





“Tỳ-kheo, nên biết như vây, đối với phương tiện thực hành tâm 
không biếng nhác, chứng đắc pháp, tịch tĩnh, tĩnh chỉ, an ổn, khoái lạc, 
thuần tịnh nhất tâm và tự nói: “Ta sau khi tư duy, đối với tịnh tướng, 
mà tùy thuận viễn ly, tùy thuận tu đạo, thì có thể tự xác nhận, đối với 
năm phẩm chất của dục, đã ly dục giải thoát.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời 
Tôn giả dạy, hoan hỷ, phụng hành. 


M 


KINH 494. KHÔ THỌ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Bấy giờ, sáng sớm, Tôn giả đắp y mang bát ra khỏi núi, vào 
thành Vương xá khất thực; thấy bên lề đường một cây đại thọ khô liền 
đến bên cây này trải tọa cụ ngồi ngay thẳng và nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào tu tập thiển tứ, đạt được thần thông, tâm 
được tự tại, muốn biến cây khô này thành đất, thì sẽ thành đất liền. Vì 
sao? Vì trong cây khô này có địa giới. Cho nên Tỳ-kheo có sức thần 
thông, tâm muốn tạo ra đất, tức thì thành đất không khác. Nếu có Tỳ- 
kheo nào đạt được sức thần thông, tự tại như ý, mà muốn khiến cây 
này thành nước, lửa, gió, vàng, bạc v.v... tất cả đều thành tựu không 
khác. Vì sao? Vì cây khô này có thủy giới. Cho nên, thiển tứ được sức 
thần thông, tự tại như ý; nếu muốn khiến cây khô này thành vàng, tức 
thì thành vàng không khác và những vật khác cũng đều thành tựu như 
vậy. Vì sao? Vì cây khô này có các giới. Cho nên, Tỳ-kheo thiển tứ, 
được sức thần thông, tự tại như ý, nến muốn làm thành các vật khác 
thì cũng đều thành tựu không khác. Tỳ-kheo nên biết, khi Tỳ-kheo 
thiển tứ, cảnh giới thần thông không thể nghĩ bàn. Cho nên, Tỳ-kheo 
phải tinh cần thiển tứ, học các thần thông.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những 
gì Tôn giả dạy, hoan hỷ phụng hành. 


89. pạli, A.6.41 Dãrukkhandha. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 105 





M 


106 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 495. GIỚI?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

“Người phạm giới, vì phá giới nên sở y sút giảm, tâm không an 
trú với sự an lạc”. Vì tâm không an trú với sự an lạc nên mất hoan hỷ, 
tĩnh chỉ, an lạc, tam-muội tịch tĩnh; mất tri kiến như thật”, sự yếm ly, 
ly dục, giải thoát, vĩnh viễn không thể đạt được Vô dư Niết-bàn. 
Giống như cây bị mục thì tất cả cành, lá, hoa, trái đều không thể thành 
tựu. Tỳ-kheo phạm giới lại cũng như vậy, công đức sút giảm”, tâm 
không an trú với sự an lạc. Vì tâm không an trú với sự an lạc® nên mất 
hoan hỷ, tĩnh chỉ, an lạc, tam-muội tịch nh; mất tri kiến như thật, sự 
yếm ly, ly dục, giải thoát. Do thoái thất giải thoát nên vĩnh viễn không 
thể đạt được Vô dư Niết-bàn. 

“Tỳ-kheo trì giới, căn bản đầy đủ, sở y đầy đủ, tâm được tin vui. 
Vì được tin vui nên tâm được hoan hỷ, nh chỉ, an lạc, đạt đến tam- 
muội tịch tĩnh, thấy biết như thật, yếm ly, ly dục, giải thoát. Do được 
giải thoát, nhanh chóng đạt đến Vô dư Niết-bàn. Ví như gốc cây 
không bị mục thời cành, lá, hoa, trái đều được thành tựu. Ty-kheo trì 
giới lại cũng như vậy, căn bản đầy đủ, sở y đầy đủ, tâm được tin vui. 
Vì được tin vui nên tâm được hoan hỷ, nh chỉ, an lạc, đạt đến tam- 
muội tịch tĩnh, thấy biết như thật, yếm ly, ly dục, giải thoát. Do được 
giải thoát, nhanh chóng đạt đến Vô dư Niết-bàn.” 


Päli, A.5.168 Sïla; 10.4 Upanisã; 11.4-5 Upanissã. Tham chiếu Hán, N?26 Trung, 
48 Giới kinh. 

Hán: sở y thoái giảm tâm bất lạc tú —=—=h————— . Pali: hatipaniso hoii 
sammãsamadhhi, tư trợ (sở y) của chánh định bị tổn hại. 

33. Pali: sammãsamädhivipannssa hatipanisam hoti yathabhũtaññanadassanam, 
do thoái thất chánh định, tư trợ (sở y) của tri kiến như thật bị tổn hại. 

Hán: công đức (thoái giảm) =\=w. Đoạn trên dịch là sở y. Pali: hatipanisa. Sem 
cht.82 trên. 

Hán: bất tín lạc —=H—R không còn tin tưởng. 


81. 


82. 


84. 


85. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 107 





Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những 
gì đã nói, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 496. TRÁNH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu các Tỳ-kheo khởi lên tranh cãi với nhau, có Tỳ-kheo phạm 
tội, Tỳ-kheo cử tội. Nhưng Tỳ-kheo này, nếu không bằng vào tư duy 
đúng mà tự phản tỉnh quán sát, thì nên biết Tỳ-kheo này ngang ngạnh 
lâu dài, tranh cãi, kiện tụng càng tăng, chống đối nhau, nuôi hận càng 
ngày càng sâu. Đối với những tội lỗi đã khởi lên, không thể dùng 
Chánh pháp luật ngăn chặn cho dừng lại được. 

“Nếu Tỳ-kheo đã khởi lên việc tranh tụng, nhưng Tỳ-kheo 
phạm tội, hay Tỳ-kheo cử tội, bằng vào tư duy đúng mà tự phản tỉnh 
quán sát, chịu khiển trách, thì nên biết Tỳ-kheo này không ngang 
ngạnh lâu dài, không chống đối nhau và hận thù không còn tăng 
trưởng; đối với tội đã khởi có thể dùng Chánh pháp luật để ngăn 
chặn cho dừng lại. 

“Thế nào là Tỳ-kheo bằng tư duy đúng mà tự phản tỉnh quán 
sát? Tỳ-kheo nên tư duy như vây: “Ta thật sự không phải, không tốt, 
không nên tạo tội, để cho người khác bắt gặp mình. Nếu ta không tạo 
tội này thì người kia sẽ không bắt gặp. Vì người kia bắt gặp ta phạm 
tội, khiến họ không vui vẻ và hiểm trách nên cử tội. Còn những Tỳ- 
kheo khác nếu nghe cũng sẽ hiểm trách. Cho nên việc tranh tụng xảy 
ra lâu đài, tính nganh ngạnh càng tăng và tranh cãi với nhau. Đối với 
những tội đã khởi, không thể dùng Chánh pháp luật ngăn chặn cho 
dừng lại được. Nay ta tự biết như mình đã nộp thuế"5.' Đó gọi là Tỳ- 
kheo đối với những tội đã khởi có thể tự quán sát. 

“Thế nào là Tỳ-kheo cử tội có thể tự phản tỉnh quán sát? Tỳ- 
kheo cử tội nên nghĩ như vây: “Trưởng lão Tỳ-kheo này phạm tội 


3. Hán: thâu thuế —-|. Bản Tống: thâu di ——. 


108 TẠP A-HÀM (I) 





không tốt khiến ta bắt gặp. Nếu vị ấy không phạm tội không tốt đó thì 
ta đâu có bắt gặp. Vì ta đã bắt gặp tội của người này khiến không vui 
nên phải nói ra. Còn những Tỳ-kheo khác nếu bắt gặp thì cũng sẽ 
không vui và cũng sẽ nêu tội. Sự tranh tụng cứ như vậy kéo dài tăng 
trưởng không dừng, không thể dùng Chánh pháp luật để ngăn chặn 
những tội đã làm, khiến cho dừng lại. Từ ngày hôm nay ta tự mình từ 
bổ nó, như mình nộp thuế." Như vậy Tỳ-kheo cử tội nên khéo y cứ vào 
tư duy đúng, để nội tĩnh quán sát. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, người có tội và người cử tội phải y 
cứ vào tư duy đúng, tự quán sát đừng để cho sự ngang ngạnh tăng 
trưởng thêm lên. Này các Tỳ-kheo, không nên tranh tụng nữa, nếu 
việc tranh tụng có khởi lên thì có thể dùng Chánh pháp luật ngăn chặn 
khiến nó dừng lại.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe rổi, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 4Ø. CỬ TỘI? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu đẳnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo cử tội muốn cử tội người khác, 
khiến cho tâm an trụ, thì cần có bao nhiêu pháp để được cử tội người 
khác?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Nếu Tỳ-kheo nào khiến tâm an trụ, có đủ năm pháp được cử tội 
người khác. Năm pháp đó là: Thật, chứ không phải không thật. Đúng 
thời, chứ không phải phi thời. Ích lợi, chứ chẳng phải không ích lợi. 
Nhu nhuyến, chứ không thô bạo. Từ tâm, chứ không sân hận. Này Xá- 
lợi-phất, Tỳ-kheo nào muốn cử tội thì phẩi đủ năm pháp này mới được 
cử tội người khác.” 


8 pạli, A.5.167 Codanä. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 109 





Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội, phải dùng bao nhiêu pháp để 
tự an được tâm mình?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo bị cử tội phảẩi nhờ vào năm pháp khiến cho tâm mình 
được an. Phải nghĩ rằng, “Người này do đâu mà biết được? Hãy là sự 
thật chứ đừng là không thật. Mong cho đúng thời, chứ đừng khiến phi 
thời. Mong cho vì ích lợi chứ đừng khiến không vì ích lợi. Mong nhu 
nhuyến, đừng khiến thô bạo. Mong là từ tâm, đừng khiến sân hận. 
Này Xá-lợi-phất, người bị cử tội phải đủ năm pháp này thì mới tự an 
được tâm mình. ” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy có sự cử tội người khác mà không thật, 
chứ chẳng phải thật; phi thời, chứ chẳng phải đúng thời; không vì ích 
lợi, chứ chẳng phải vì ích lợi; thô bạo, chứ không nhu nhuyến; sân 
nhuế, chứ không có từ tâm. Bạch Thế Tôn, đối với Tỳ-kheo cử tội 
người khác mà không đúng sự thật đó, phải dùng bao nhiêu pháp vì lợi 
ích khiến cho hối cải?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo cử tội mà không đúng sự thật, phải dùng năm pháp vì 
lợi ích khiến cho hối cải. Nên nói với người ấy rằng, “Trưởng lão, hôm 
nay Trưởng lão cử tội, không thật chứ chẳng phải thật; Trưởng lão nên 
hối cải. Phi thời chứ chẳng phải đúng thời; không vì ích lợi, chứ chẳng 
phải vì ích lợi; thô bạo, chứ không nhu nhuyến; sân nhuế, chứ không 
có từ tâm; Trưởng lão nên hối cải.` Này Xá-lợi-phất, đối với Tỳ-kheo 
cử tội người khác mà không đúng sự thật, thì phải dùng năm pháp vì 
lợi ích này, khiến cho hối cải, cũng khiến cho Tỳ-kheo trong vị lai 
không vì người khác mà cử tội không đúng sự thật.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội không đúng sự thật, phải dùng 
bao nhiêu pháp để khiến cho không bị hối hận?$?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo bị cử tội không đúng, thì phải nhờ vào năm pháp để 


° Hán: biến hối ——. Päli: avippatisäro. 


110 TẠP A-HÀM (I) 





không tự mình phải hối hận. Người này phải nghĩ như vây, “Tỳ-kheo 
kia cử tội không thật, chứ chẳng phải thật; phi thời chứ chẳng phải 
thời; không vì lợi ích chứ chẳng phải vì lợi ích, thô bạo chứ chẳng phải 
nhu nhuyến, sân hận chứ không phải từ tâm. Ta thật sự không phải hối 
hận." Tỳ-kheo bị cử tội không thật đó phải nhờ vào năm pháp này để 
tự an tâm mình, không tự mình phải hối hận.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có Tỳ-kheo cử tội đúng sự thật, chứ không phải 
không thật; đúng thời chứ không phải không đúng thời; vì ích lợi chứ 
không phải không vì ích lợi; nhu nhuyến chứ không phải thô bạo; từ 
tâm chứ không phải sân hận; Tỳ-kheo cử tội đúng đó nên bằng bao 
nhiêu pháp vì lợi ích để không bị hối hận?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo cử tội đúng sự thật, nên bằng năm pháp vì lợi ích để 
khiến cho không bị hối hận. Nên nói như vây, “Trưởng lão, ngài đã cử 
tội đúng sự thật chứ không phải không thật; đúng thời chứ không phải 
phi thời; vì ích lợi chứ không phải không vì ích lợi; nhu nhuyến chứ 
không phải thô bạo; từ tâm chứ không phải sân hận." Này Xá-lợi-phất, 
Tỳ-kheo nào cử tội đúng thì phải bằng năm pháp lợi ích này để khiến 
Tỳ-kheo đó không bị hối hận và cũng để cho Tỳ-kheo vị lai cử tội 
người khác đúng mà không bị hối hận. ” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội đúng, thì phải bằng bao nhiêu 
pháp vì lợi ích để không bị hối hận?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo bị cử tội đúng, thì phải bằng năm pháp lợi ích này để 
không bị hối hận. Nên nói như vầy, “Tỳ-kheo này cử tội đúng chứ 
không phải không đúng, ông chớ hối hận; đúng thời chứ không phải 
phi thời; nghĩa lợi chứ không phải không nghĩa lợi; nhu nhuyến chứ 
không phải thô bạo; có từ tâm chứ không phải sân hận, ông chớ hối 
hận.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà lại sân hận. 
Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà sân hận, thì phảẩi dùng bao 
nhiêu pháp để tự giải tỏa đối với sân hận?” 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 I1 





Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà khởi lên sân hận, thì phải dùng năm 
pháp để tự giải tỏa. Nên nói với người ấy rằng, “Trưởng lão, Tỳ-kheo 
cử tội ông là đúng sự thật chứ không phải không thật, ông chớ sân 
hận... cho đến từ tâm chứ không phải sân hận.` Này Xá-lợi-phất, Tỳ- 
kheo bị cử tội đúng mà khởi lên sân hận, thì nên dùng năm pháp này 
để đối với sân hận được giải tỏa.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có người cử tội đúng, có người không đúng; đối 
với hai người này con tự an tâm. Nếu kia đúng sự thật thì con phải tự 
biết. Nếu kia không đúng thì con phải tự hóa giải rằng, “Điều đó 
không đúng, nay ta tự biết là không có lỗi này.' Bạch Thế Tôn, con 
phải như vậy, như những øì Thế Tôn đã dạy trong kinh Thí dụ xẻ gỗ®, 
dạy các Sa-môn: “Nếu có giặc đến bắt ông, rồi dùng cưa, cưa xẻ thân 
ông. Các ông đối với giặc mà khởi lên niệm ác, nói lời ác, thì tự sanh 
ra chướng ngại. Cho nên, Tỳ-kheo, nếu bị giặc dùng cưa, cưa xẻ thân 
các ông, các ông đối với giặc chớ khởi lòng ác và nói lời ác, chỉ tự 
làm chướng ngại mình mà thôi. Đối với những người đó nên sanh lòng 
từ bi, không oán hận; chứng nhập, thành tựu và trú với từ tâm cùng 
khắp bốn phương cảnh giới.` Cho nên, bạch Thế Tôn, con phải như 
vậy, như lời Thế Tôn đã dạy, đối với cái khổ thân bị cưa xẻ mà còn tự 
an nhẫn; huống chi những cái khổ nhỏ nhặt, hay những lời phỉ báng 
nhỏ nhặt mà không an nhẫn được. Vì mục đích của Sa-môn, vì ước 
muốn của Sa-môn, muốn đoạn trừ pháp bất thiện, muốn tu tập pháp 
thiện thì đối với pháp bất thiện này nên đoạn trừ; và đối với pháp 
thiện thì nên phương tiện tu tập tinh cần, khéo tự phòng ngừa, buộc 
niệm tư duy, không để buông lung. Hãy tu học như vậy.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu con cử tội Tỳ-kheo khác, đúng sự thật chứ 
không phải không thật; đúng thời chứ không phải không đúng thời; có 
nghĩa lợi chứ không phải không nghĩa lợi; nhu nhuyến chứ không phải 
thô bạo; có từ tâm chứ không phải sân hận, nhưng có Tỳ-kheo bị cử 
tội kia vẫn ôm lòng thù hận. ” 


3 Hán: Giải tài kinh ——-g. Không rõ xuất xứ. 


112 TẠP A-HÀM (I) 





Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo loại nào khi nghe cử tội mà sanh tâm thù hận?” 

Xá-lợi-phất bạch phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo kia cong vạy, giả dối, lừa gạt, bất 
tín, không hổ thẹn, biếng nhác, mất niệm, không định, ác tuệ, ngã 
mạn, trái với hạnh viễn ly, không kính Giới luật, không trọng Sa-môn, 
không siêng năng tu học, không tự tỉnh quán sát, vì kế sống mà xuất 
gia, không vì cầu Niết-bàn; những người như vậy nghe con cử tội liền 
sanh sân nhuế. ” 

Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Những hạng Tỳ-kheo nào nghe ông cử tội mà không sân hận?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo nào tâm không cong vạy, 
không giả dối, lừa gạt, có chánh tín, biết hổ thẹn, tinh cần chánh 
niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, không bỏ hạnh viễn ly, 
kính sâu Giới luật, trọng hạnh Sa-môn, tôn sùng Niết-bàn, vì pháp 
xuất gia, không vì kế sống; những Tỳ-kheo như vậy nghe con cử tội 
thì hoan hỷ nhận lãnh như uống cam lộ. Như người nữ dòng Sát-lợi 
hay Bà-la-môn tắm gội sạch sẽ, được hoa đẹp đẽ, yêu thích, đội lên 
đầu, cài lên đầu. Cũng vậy, nếu Tỳ-kheo nào không cong vạy, 
không giả dối, lừa gạt, chánh tín, có hổ thẹn, tinh cần, chánh niệm, 
chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, tâm giữ hạnh viễn ly, kính sâu 
Giới luật, trọng hạnh Sa-môn, siêng tu tập, tự tỉnh giác, vì pháp xuất 
gia, chí cầu Niết-bàn, thì Tỳ-kheo như vậy khi nghe con cử tội vui vẻ 
nhận lãnh như uống cam lộ.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nếu Tỳ-kheo nào cong vạy, giả dối, lừa gạt, bất tín, không 
hổ thẹn, biếng nhác, mất niệm, không định, ác tuệ, ngã mạn, trái 
với hạnh viễn ly, không kính Giới luật, không trọng hạnh Sa-môn, 
không cầu Niết-bàn, vì kế sống xuất gia, thì đối với Tỳ-kheo như 
vậy không nên dạy dỗ và nói chuyện. Vì sao? Vì những Tỳ-kheo 
này phá phạm hạnh. Nếu Tỳ-kheo nào không cong vạy, không giả 
dối, không lừa gạt, có lòng tin, hổ thẹn, tinh cân, chánh niệm, 
chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, tâm giữ hạnh viễn ly, kính sâu 
Giới luật, trọng hạnh Sa-môn, chí sùng Niết-bàn, vì pháp xuất gia, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 113 





thì những Tỳ-kheo như vậy phải nên dạy dỗ. Vì sao? Vì những Tỳ- 
kheo này thường tu phạm hạnh, có thể tự đứng vững.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe những gì Đức 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 498. NA-LA-KIÊN-ĐÀ* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại Na-la-kiển-đà, trong vườn Am-la của người 
bán y°!. Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con tin sâu xa về Thế Tôn rằng, trí tuệ của các 
Sa-môn, Bà-la-môn dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng không bằng 
sự giác ngộ”? của Thế Tôn, huống lại là hơn 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất! Lành thay những lời nói hi 
hữu đệ nhất này, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử, tự nói tin 
sâu xa về Thế Tôn rằng, trí tuệ có được của các Sa-môn, Bà-la-môn 
dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng không bằng sự giác ngộ của 
Thế Tôn, huống lại là hơn!” 

Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có thể biết rõ về tăng thượng giới của Phật quá khứ 
chăng?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Đức Phật lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có biết pháp như vậy, tuệ như vậy, minh như vậy, giải 
thoát như vậy và an trụ như vậy chăng?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 


?? 


?. Pali, S.47.12 Nãlandä. Tham chiếu, D.28 Sampasädaniya-suttanta. 


Na-la-kiển-đà mại y giả Am-la viên —=—=—=—=—————— . Pali: Nalandayam 
viharati pavarikambavane, vườn xoài của nhà phú hộ Pãvärika là nghề (bán y) 
chứ không phải tên người. 

Nguyên Hán: Bồ-đề =——. Pãli: Sambodhi. 


91, 


92. 


114 TẠP A-HÀM (I) 





“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Phật lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có biết rõ tăng thượng giới của Phật vị lai, cùng pháp 
như vậy, tuệ như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như 
vậy chăng?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Đức Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có biết rõ giới tăng thượng của Phật hiện tại, cùng pháp 
như vậy, tuệ như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như 
vậy chăng?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nếu ông không biết trong tâm của chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại sở hữu các pháp đó, thì tại sao ở giữa đại chúng rống lên tiếng 
rống sư tử, tán thán như vây: “Con tin sâu xa về Thế Tôn rằng: trí tuệ 
có được của các Sa-môn, Bà-la-môn dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại 
cũng không bằng trí tuệ Thế Tôn, huống lại là hơn!” ” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết giới hạn trong tâm” của chư 
Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng con có thể biết giới hạn 
về pháp” của chư Phật Thế Tôn. Con nghe pháp được Thế Tôn nói, 
càng lúc càng sâu xa, càng lúc càng thù thắng, càng lúc càng tăng 
thượng, càng lúc càng vi diệu. Con nghe pháp được Thế Tôn nói, khi 
biết một pháp tức thì đoạn một pháp, biết một pháp liền chứng một 
pháp. biết một pháp tức thì tu tập một pháp, cứu cánh đối với pháp. 
Cho nên đối với Đại Sư lòng tin được thanh tịnh và tâm được thanh 
tịnh. Thế Tôn là Bậc Đẳng Chánh Giác. 


3 Hán: bất trí .. tâm chỉ phân tế ——.. ————. Päli: cetopariyañana n'atthi, 


“không có nhận thức về tâm tư..” Bản Hán đọc ceto-paryanta (giới hạn của tâm 
tư) thay vì ceto-pariya (động thái của tâm tư). 

Hán: pháp chi phân tể =k———. Päli: dhammanvaya: tổng tướng (tính loại tợ) 
của pháp. 


94. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 115 





“Bạch Thế Tôn, như quốc vương có thành trì ở biên giới, vòng 
thành vây quanh vuông vức, bốn mặt kiên cố, chắc chắn, chỉ có một 
cửa, không có cửa thứ hai, sai người đứng giữ cửa; nhân dân ra vào 
đều từ cửa này. Việc đi ra hoặc đi vào, tuy người giữ cửa này không 
biết số người nhiều hay ít, nhưng biết nhân dân chỉ đi từ cửa này, 
không đi chỗ khác. Cũng vậy, con biết chư Phật, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác quá khứ, đã đoạn tận năm triển cái là những thứ 
não loạn tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, 
không hướng đến Niết-bàn; đã an trú bốn Niệm xứ; đã tu tập bẩy Giác 
phần; đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác. Chư Phật Thế Tôn 
đời vị lai cũng đã đoạn tận năm triển cái là những thứ não loạn tâm, 
khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến 
Niết-bàn; đã an trú bốn Niệm xứ; đã tu tập bẩy Giác phần; đã chứng 
đắc Vô thượng Chánh đẳng giác. Ngày nay, chư Phật Thế Tôn, Như 
Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác hiện tại cũng đã đoạn tận năm triỀn 
cái là những thứ não loạn tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào 
chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn; đã an trú bốn Niệm xứ; đã tu 
tập bảy Giác phần; đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Này Xá-lợi-phất, chư Phật quá khứ, vị lai 
và hiện tại thầy đều đã đoạn tận năm triển cái là những thứ não loạn 
tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng 
đến Niết-bàn; đã an trú bốn Niệm xứ; đã tu tập bảy Giác phần; đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe những gì Đức 
Phật đã dạy, vui mừng thực hành theo. 


M 


KINH 499. THẠCH TRỤ” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất ở trong núi Kỳ-xà-quật. 


?3. Pali, A.9.26 Silayupa. 


116 TẠP A-HÀM (I) 





Khi ấy có Tỳ-kheo Nguyệt Tử” là đệ tử của Để-bà-đạt-đa””, đến 
chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, chào hỏi xong đứng qua một bên. Tôn giả 
Xá-lợi-phất hỏi Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 

“Tỳ-kheo Để-bà-đạt-đa có thường thuyết pháp cho chúng Tỳ- 
kheo nghe không?” 

Nguyệt Tử thưa: 

“Thưa, có thuyết pháp.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 

“Đề-bà-đạt-đa thuyết pháp thế nào?” 

Tỳ-kheo Nguyệt Tử thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đềể-bà-đạt-đa thuyết pháp như vầy: “Tỳ-kheo bằng tâm pháp 
mà tu tâm”, Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận rằng, ta đã ly dục, giải 
thoát khỏi năm dục công đức." ” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 

“Để-bà-đạt-đa của ông sao không thuyết pháp như vầy, “Tỳ- 
kheo bằng tâm pháp mà khéo tu tâm, lìa tâm dục, lìa tâm sân nhuế, ha 
tâm ngu s1, được pháp không tham, được pháp không sân và không sI, 
không trổ lại pháp dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu; thì Tỳ-kheo ấy có 
thể tự xác nhận, “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa”?” 

Tỳ-kheo Nguyệt Tử thưa: 

“Vị ấy không thể như vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất.” 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 

“Nếu có Tỳ-kheo bằng tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa ha 
tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, 
không nhuế và không si, thì Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” 

“Ví như gần thôn ấp có núi đá lớn, không thể cắt đứt được, 
không thể phá nát và xuyên thủng được, nó dày đặc và kín mít. Giả sử 





96. 


Nguyệt Tử Tỳ-kheo —=I —=c. Päli: Candikaputta. 
?'. Đề-bà-đạt-đa—=C=F~h. Päli: Devadatta. 
?3. Hán: tâm pháp tu tâm —=k——. Pãli: cetassä cittam suparicitam, tâm hoàn toàn 


được được tích tập bởi tâm ý. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 117 





có gió từ phương Đông thổi tới, không thể làm cho nó lay động, cũng 
không thể vượt qua nó để đến phương Tây. Cũng vậy, gió từ phương 
Nam, Tây, Bắc và bốn góc thổi đến cũng không thể làm cho nó lay 
động và vượt qua khỏi nó. Cũng vậy, Tỳ-kheo bằng tâm pháp mà 
khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu SI, 
được pháp không tham, không nhuế và không si, thì Tỳ-kheo này có 
thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

“Ví như cột đồng nhân-đà” được cắm sâu vào trong đất, đắp đất 
lên chặt kín, gió bốn phía có thổi đến cũng không thể lay động được. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm 
tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không 
nhuế và không si, thì Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.' 

“Ví như trụ đá dài mười sáu khuỷu tay, cắm vào lòng đất tám 
khuỷu tay, gió bốn phương thổi đến cũng không thể lay động được. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm 
tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không 
nhuế và không si, thì Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.' 

“Ví như người đốt lửa chưa cháy, cháy rồi thì không đốt nữa. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm 
tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không 
nhuế và không si, thì Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe tôi, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


?. Hán: nhân-đà đồng trụ =]——-w-F Päli: indakhila, cọc trụ trước cổng chợ để làm 
mốc. Bản Päli không dẫn thí dụ này. 


118 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 500. TỊNH KHẨU!° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở đó. 

Sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y mang bát vào thành Vương 
xá khất thực. Khất thực xong, ngồi dưới bóng cây thọ trai. Trong lúc 
ấy có nữ ngoại đạo xuất gia Tịnh Khẩu'” từ trong thành Vương xá đi 
ra có chút việc, gặp Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi ăn dưới bóng cây, 
bà tiến đến hỏi: 

“Sa-môn đang ăn phải không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Vâng, đang ăn.” 

Lại hỏi: 

“Sao, Sa-môn cúi mặt xuống'” mà ăn.” 

Đáp: 

“Thưa tỷ muội, không.” 

Lại hỏi: 

“Ngửa mặt lên"? mà ăn chăng?” 

Đáp: 

“Thưa tỷ muội, không.” 

Lại hỏi: 

“Xoay mặt bốn phương'°*' mà ăn chăng?” 

Đáp: 

“Thưa tỷ muội, không” 

Lại hỏi: 


?. pãli, S.28.10 Sucimukhi. 

°' Tịnh Khẩu ngoại đạo xuất gia ni =b=f=-=D=X=a——Rtheo cách dịch này, đây 
không phải là tên riêng. Pali: Sũcimukhi. 

' Hán: hạ khẩu thực =U=f——achỉ sự kiếm ăn bằng tự canh tác. Pãli: adhomukha. 
Trong Pali, mukha, nghĩa là miệng; cũng có nghĩa là mặt. 

Đ3. Hán: ngưỡng khẩu thực —-f——tkiếm ăn bằng sự xem thiên văn. Päli: 
ubbhamukha. 

% Hán: phương khẩu thực—=f——ttu sĩ kiếm ăn bằng cách làm mai mối, thông sứ, 
liên lạc viên cho cư sĩ. Pali: disamukha. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 119 





“Xoay mặt bốn góc'!° 


Đáp: 

“Thưa tỷ muội, không.” 

Lại hỏi: 

“Tôi hỏi Sa-môn đang ăn phải không, Sa-môn đáp là đang ăn. 
Tôi hỏi ngửa mặt lên mà ăn chăng? Sa-môn đáp là không; hỏi cúi 
mặt xuống mà ăn chăng? Sa-môn đáp không; hỏi xoay mặt bốn 
phương mà ăn chăng? Sa-môn đáp là không: hỏi xoay mặt bốn góc 
mà ăn chăng? Sa-môn đều trả lời không. Những gì Sa-môn nói như 
vậy là có ý nghĩa gì?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Này tỷ muội, những Sa-môn, Bà-la-môn có kiến thức về sự 
vật'°, có kiến thức về hoành pháp'”, kiếm ăn một cách tà mạng; 
những Sa-môn, Bà-la-môn này cúi mặt mà ăn. Nếu Sa-môn, Bà-la- 
môn nào ngước mặt nhìn xem hiện tượng trăng sao, kiếm ăn một cách 
tà mạng như vậy; Sa-môn, Bà-la-môn này ngửa mặt mà ăn. Nếu Sa- 
môn, Bà-la-môn nào làm sứ giả cho người khác, kiếm ăn một cách tà 
mạng, những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy xoay mặt bốn phương mà 
ăn. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh'%, kiếm 
ăn một cách tà mạng, những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy xoay mặt 
bốn góc mà ăn. Này tỷ muội, tôi không thuộc vào cách kiếm ăn theo 
bốn thứ tà mạng này, mà tôi chỉ theo đúng pháp kiếm ăn để tự nuôi 
sống. Cho nên, tôi nói là không phải là bốn cách ăn tà mạng đó.” 

Khi xuất gia ngoại đạo tên là Tịnh Khẩu nghe Tôn giả Xá-lợi- 
phất nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ từ giã, rồi bà đi đến chỗ ngã tư đường 
trong thành Vương xá, khen ngợi rằng: “Sa-môn Thích tử nuôi sống 


mà ăn chăng?” 





10 


œ 


Hán: tứ duy khẩu =|—=f=F kiếm ăn bằng sự bói toán. Päli: vidisamukha. 

Hán: minh ư sự ———. Päli: vatthuvijj3, được hiểu là môn học về đất đai, nhà 
cửa; trạch địa minh, gia tướng học; một thứ phong thủy học. Chính xác, có lẽ là 
môn học về chú thuật trấn yểm thổ trạch. 

Hán: minh ư hoành pháp —===—=tL. Päli: tiracchanavijjä, kiến thức về súc vật, 
bàng sanh minh, hay động vật học. Chính xác, loại chú thuật về súc vật. 

Pali: añgavijjatiracchanavijijaya micchãjivena jwvikam kappenti, “kiếm sống môt 
cách tà mạng bằng chiêm tỉnh học, súc sanh học”. 


106. 


107. 


108. 


120 TẠP A-HÀM (I) 





chân chính'”, tự nuôi sống rất chân chính! Nếu người nào muốn bố thí 
cúng dường, thì nên cúng dường cho Sa-môn Thích tử; nếu muốn tạo 
phước, thì nên đến Sa-môn Thích tử tạo phước. ” 

Lúc ấy các Sa-môn ngoại đạo nghe xuất gia nữ ngoại đạo tên là 
Tịnh Khẩu khen ngợi Sa-môn họ Thích, bèn khởi tâm tật đố hại bà ấy. 
Nữ ngoại đạo ấy bị họ hại chết, được sanh lên cõi trời Đâu-suất, nhờ 
sanh lòng tin đối với Tôn giả Xá-lợi-phất. 


M 


KINH 50I. THÁNH MẶC NHIÊN" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ Đại Mục-kiển-liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành 
Vương xá. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bảo các Tỳ-kheo: 

“Một thời, Thế Tôn ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà; tôi đang ở 
trong núi Kỳ-xà-quật này, một mình ở chỗ vắng nghĩ như vầy: “Thế 
nào là sự im lặng của bậc Thánh? Lại nghĩ tiếp: 'Nếu có Tỳ-kheo mà 
giác và quán đã dứt", nội tĩnh nhất tâm; không giác, không quán, có 
hỷ lạc do đinh sanh, chứng và an trú Nhị thiển, đó gọi là sự im lặng 
của bậc Thánh.` Lại nghĩ tiếp: “Nay ta cũng nên im lặng như bậc 
Thánh, với giác và quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm; không giác, không 
quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng và an trú nhiều lần." Sau khi đã 
an trụ nhiều rồi, tâm lại khởi có giác, có quán. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
biết ý nghĩ trong tâm tôi, tức thì Ngài biến mất ở tinh xá Trúc viên và 


!99. hán: tịnh mạng tự hoạt =b=R—=—=. Pali: dhammikam aharam aharenti, “Họ ăn 
thức ăn đúng pháp”. 

!!9. Ấn Thuận, Tụng 6. Đệ tử sở thuyết, “29. Tương ưng Mục-kiền-liên”, gồm các 
kinh Đại Chánh 501-534, phần lớn tương đương Pãli, S.40. Moggalana- 
Samyutta. Đại Chánh kinh 501, Pali, S.21.1 Kolito. Xem thêm, S.40.1-6 
Savitakka. 

!H: Hán: tức hữu giác hữu quán ————- [. Pãli, savitakka (hữu tầm) và savicãra 
(hữu tứ), hai chi của Sơ thiền đã lắng xuống (vitakkavicaäranam vũpasam8) khi 
chứng Thiền thứ hai. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 121 





hiện ra trong núi Kỳ-xà-quật, trước mặt tôi. Ngài nói với tôi rằng: 

“Này Mục-kiển-liên, ông nên im lặng như bậc Thánh, chớ sanh 
buông lung. 

'““[ôi nghe Đức Thế Tôn nói xong, liên xa lìa hữu giác, hữu quán, 
nội tĩnh nhất tâm; không giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh, 
chứng và an trụ Nhị thiền. Ba lần như vậy, Phật cũng dạy tôi ba lần: 
“Ngươi nên im lặng như bậc Thánh chớ buông lung.” Tôi lại dứt hữu 
giác, hữu quán, nội tĩnh nhất tâm; không giác, không quán, hỷ lạc do 
định sanh, chứng và an trú Nhị!” thiển. 

“Nếu nói chân chính, con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh 
từ pháp, thừa hưởng gia tài Phật pháp'”, thì chính thân tôi là người 
này. Vì sao? Tôi là con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ 
pháp, thừa hưởng gia tài Phật pháp; bằng chút phương tiện mà được 
thiển, giải thoát, tam-muội, chánh thọ. Ví như thái tử lớn của Chuyển 
luân Thánh vương, tuy chưa làm lễ quán đảnh nhưng đã được vương 
pháp, không tinh cần phương tiện mà có thể được năm dục công đức. 
Tôi cũng như vậy, là con của Phật, không tinh cần phương tiện, mà có 
thể được thiển, giải thoát, tam-muội, chánh thọ. Trong vòng một ngày 
Đức Thế Tôn đã ba lần dùng thần thông đến chỗ tôi, ba lần dạy dỗ tôi, 
đem chỗ của bậc Đại nhân kiến lập cho tôi.” 

Sau khi Tôn giả Mục-kiển-liên nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 502. VÔ MINH'“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, 
thành Vương xá. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bảo các Tỳ-kheo: 





!*' Bản Cao-ly: tam =T. Theo nội dung, đây sửa lại là nhị =6. 
H3: Hán: đắc Phật pháp phần =o—=k—. 
'14' Pali, S.40.9 Animitto. 


122 TẠP A-HÀM (I) 





“Khi Đức Thế Tôn ở thành Vương xá, tôi ở trong núi Kỳ-xà- 
quật, một mình ở chỗ vắng nghĩ như vầy: “Thế nào gọi là Thánh 
trụ?" Lại nghĩ tiếp: 'Nếu có Tỳ-kheo nào không niệm tất cả tướng, 
vô tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng 
tâm", thì đó gọi là Thánh trụ.' Tôi lại nghĩ: “Ta nên ở nơi Thánh trụ 
này, không niệm tất cả tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú 
chánh thọ vô tướng tâm,' và an trụ nhiều lần. Sau khi đã an trụ nhiều 
rồi, tâm chấp tướng'” lại sanh.' Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết ý nghĩ 
trong tâm tôi, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, dùng sức 
thần thông biến mất ở tinh xá Trúc viên và hiện ra ở núi Kỳ-xà-quật, 
đến trước tôi, nói tôi rằng: “Này Mục-kiển-liên, ông nên trụ nơi sự 
an trụ của bậc Thánh, chớ sanh buông lung.` Tôi nghe Đức Thế Tôn 
dạy xong, liền la tất cả tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú 
chánh thọ vô tướng tâm. Ba lần như vậy; Thế Tôn cũng ba lần đến 
dạy tôi: “Ngươi nên an trụ nơi Thánh trụ, chớ sanh buông lung.' Tôi 
nghe xong, liền xa lìa tất cả tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và 
an trú chánh thọ vô tướng tâm. 

“Các Đại đức, nếu nói chân chính, con của Phật sanh từ 
miệng Phật, hóa sanh từ pháp, thừa hưởng gia tài Phật pháp'”, thì 
chính thân tôi là người này. Vì sao? Tôi là con của Phật sanh từ 
miệng Phật, hóa sanh từ pháp, thừa hưởng gia tài Phật pháp; bằng 
chút phương tiện mà được thiển, giải thoát, tam-muội, chánh thọ. 
Ví như thái tử lớn của Chuyển luân Thánh vương, tuy chưa làm lễ 
quán đảnh nhưng đã được hưởng vương pháp, không tỉnh cần 
phương tiện, mà có thể được năm dục công đức. Tôi cũng như vậy, 
là con của Phật, không tinh cần phương tiện, mà có thể được thiền, 
giải thoát, tam-muội, chánh thọ. Trong vòng một ngày Đức Thế 
Tôn đã ba lần dùng thân thông đến chỗ tôi, ba lần dạy dỗ tôi, đem 





HŠ: Thánh trụ =t——rFan trú của bậc Thánh, hay đời sống của Thánh giả. Có ba trụ, 
Pali: tayo vihara dibbo viharo, brahmaviharo ariyo viharo, thiên trụ, phạm trụ và 


thánh trụ. 
116, 


Hán: vô tướng tâm chánh thọ =“L————. Pali: animittam cetosamadhim, vô 
tướng tâm định. 
1> Hán: thủ tướng tâm ———. Päili: nimittãnusäriviññãnam, thức hồi tưởng tướng. 


Hồ: Xem cht.113, kinh 501. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 18 123 





chỗ của bậc Đại nhân kiến lập cho tôi.” 
Sau khi Tôn giả Mục-kiển-liên nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 503. TỊCH DIỆT'” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ các Tôn giả Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiển-liên, A-nan 
cùng ở chung một phòng nơi vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành 
Vương xá. 

Bấy giờ, vào cuối đêm, trời gần sáng 
với Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Lạ thay, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên! Hôm nay Tôn giả trụ 
trong tịch diệt chánh thọ ®!, tôi không nghe tiếng thở'” của Tôn giả.” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên trả lời: 

“Đó không phải là tịch diệt chánh thọ mà chỉ an trụ thô chánh 
thọ'°. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, đêm nay tôi đã hầu chuyện với Đức 
Thế Tôn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Thế Tôn đang trú tại vườn 
Cấp cô độc, nước Xá-vệ, cách đây rất xa, làm sao cùng nói chuyện? 
Hiện tại Tôn giả đang ở Trúc viên, vậy làm sao hầu chuyện? Hay là 
Tôn giả đã dùng sức thần thông để đến chỗ Thế Tôn, hay Thế Tôn đã 
dùng sức thần thông đến chỗ Tôn giả?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Tôi không dùng sức thần thông đến chỗ Đức Thế Tôn và Thế 
Tôn cũng không dùng thần thông để đến chỗ tôi. Nhưng đối với những 


120 


, Tôn giả Xá-lợi-phất nói 


!': Pali, S.21.3 Ghato (vò nước). 

!' Bản Pãli: vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc. 

Hán: tịch diệt chánh thọ 3š 3# IE Z. Päli: santena... vihärena vihasi, Tôn giả an 
trụ với sự an trụ tịch tính. Vihãra: an trú tịch tĩnh. 

Bản Päli: Xá-lợi-phất nhìn sắc mặt mà phát biểu. 

Pali: o|arikena... viharena vihami, tôi an trú với sự an trụ thô. 


121. 





122. 


123. 


124 TẠP A-HÀM (I) 





lời Phật ở trong thành Vương xá, nước Xá-vệ, tôi vẫn nghe được; vì 
Thế Tôn và tôi đều có thiên nhãn và thiên nhĩ, nên tôi có thể hỏi Thế 
Tôn, được nói là ân cần tinh tấn. Thế nào là ân cần tinh tấn? Thế Tôn 
trả lời tôi: 'Này Đại Mục-kiển-liên, ban ngày nếu Tỳ-kheo nào đi kinh 
hành hay ngồi thiển, bằng pháp không chướng ngại, mà tự tịnh tâm 
mình. Đầu hôm hoặc ngồi hay đi kinh hành, bằng pháp không chướng 
ngại, mà tự tịnh tâm mình. Vào giữa đêm ra khỏi phòng, rửa chân, trở 
vào nằm nghiêng sang hông bên phải, hai chân xếp lên nhau, cột 
niệm vào tướng sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ muốn trỗi dậy. Đến 
cuối đêm, thức dậy từ từ, hoặc ngồi hay đi kinh hành, bằng pháp 
không chướng ngại, mà tự tịnh tâm mình. Này Đại Mục-kiển-liên, đó 
gọi là Tỳ-kheo ân cần tinh tấn." ” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Tôn giả Đại Mục-kiển-liên thật là có sức thần thông lớn, sức 
công đức lớn, an tọa mà ngồi. Tôi cũng có sức lớn, được cùng ở chung 
với Tôn giả. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, ví như núi lớn có người 
cầm một hòn đá nhỏ ném vào, đá cùng màu vị với núi. Tôi cũng như 
vậy, được cùng với sức lớn, đức lớn của Tôn giả, ngồi cùng chỗ ngồi. 
Cũng như vật đẹp đẽ tươi tốt của thế gian được mọi người tôn trọng; 
đức lớn, sức lớn của Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, cũng được những 
người phạm hạnh cung kính tôn trọng. Nếu ai được gặp Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên, qua lại kết giao, cung kính cúng dường, người ấy được 
ích lớn. Nay tôi được cùng Tôn giả Đại Mục-kiển-liên kết giao qua 
lại, cũng được thiện lợi. ” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói với Tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

“Nay tôi được cùng với bậc Đại trí, Đại đức Xá-lợi-phất ngồi 
cùng chỗ ngồi, cũng giống như cầm hòn đá nhỏ ném vào núi lớn, thì 
đá cùng màu với núi. Tôi cũng như vậy, được cùng với Tôn giả Xá- 
lợi-phất ngồi cùng chỗ ngồi và làm bạn nhau.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ giã về chỗ của 
mình. 


n 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 125 





TẠP A-HÀM QUYỀN 19 


KINH 504. XAN CẤU! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, trong thành 
Vương xá?. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên ở trong núi Kỳ-xà- 
quật. 

Lúc bấy giờ, vua Thích Để-hoàn Nhân đang ở trên ngôi lầu 
Thượng diệu!. Đêm hôm đó, ông đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiển- 
liên, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng 
của Thích Đề-hoàn Nhân chiếu rực khắp cả núi Kỳ-xà-quật. Bấy giờ, 
Thích Đề-hoàn Nhân ngồi xuống và đọc bài kệ: 

Điều phục tánh keo kiệt, 
Đại đức tùy lúc thí, 
Là bậc hiền bố thí, 
Đời sau thấy thù thắng". 

Lúc này, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên hỏi Đế Thích: 

“Này Kiều-thi-ca5, thế nào là điều phục tánh keo kiệt, để thấy 
nơi thù thắng mà ông nói rằng: 

Điều phục tánh keo kiệt, 
Đại đức tùy lúc thí, 

Là bậc hiền bố thí, 

Đời sau gặp thù thắng. 


PãIi, M.37 Cũlatanhãsankhaya-sutta. Chi tiết không hoàn toàn đồng nhất. Tham 
chiếu N?125(19.3). 

Bản Pãli: tại Xá-vệ, Đông viên, giảng đường Lộc tử mẫu. 

Thích Đề-hoàn Nhân———~]. Pãli Sakko devãänam Indo, Thiên chúa của chư 
thiên Tavatima' 

Thượng diệu đường quán =ÿ=—~[. Trong bản Pãäli Sakka mời ngài Mục-kiền- 
liên lên cung điện Chiến thắng (Vejayanta). N?125(19.3) nói là Tối thắng giảng 
đường ———=. 

Bản Päli không có bài kệ này. N?125 (19.3) cũng không. 

Kiều-thi-ca ==r={. Pali: Kosiya, tên tục của Thiên đế Thích. 


126 TẠP A-HÀM (I) 





Khi ấy, Đế Thích đáp: 

“Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, đại tánh Bà-la-môn thù thắng, đại 
tánh Sát-đế-lị thù thắng, đại tánh trưởng giả thù thắng, Tứ thiên vương 
thù thắng, Tam thập tam thiên thù thắng; tất cả đều kính lễ con. Tôn 
giả Đại Mục-kiển-liên, con được đại tánh Bà-la-môn thù thắng, đại 
tánh Sát-đế-lị thù thắng, đại tánh trưởng giả thù thắng, Tứ thiên vương 
thù thắng, Tam thập tam thiên thù thắng; tất cả đều cung kính làm lễ. 
Do thấy quả báo này, nên nói bài kệ đó. 

“Lại nữa, thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, cho đến chỗ mà mặt 
trời đi khắp, chiếu sáng khắp chỗ, đến ngàn thế giới, ngàn mặt trăng, 
ngàn mặt trời, ngàn núi chúa Tu-di, ngàn Phất-bà-để-xá, ngàn Uất-đa- 
la-để-xá, ngàn Cù-đà-ni-ca, ngàn Diêm-phù-để, ngàn Tứ thiên vương, 
ngàn Tam thập tam thiên, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất, trời Hóa lạc, 
trời Tha hóa tự tại, ngàn Phạm thiên gọi là tiểu thiên thế giới; và trong 
tiểu thiên thế giới này, không có cung điện nào sánh bằng cung điện 
Tỳ-xà-diên”. Cung điện Tỳ-xà-diên có một trăm lẻ một lầu quán; 
quán có bảy lớp; lớp có bẩy phòng; phòng có bảy thiên hậu; mỗi thiên 
hậu có bẩy thị nữ. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, ở tiểu thiên thế giới 
không có đường quán trang nghiêm như Tỳ-xà-diên. Con thấy do điều 
phục tánh keo kiệt, mà có được diệu quả này, nên con nói kệ đó.” 

Đại Muc-kiển-liên nói với trời Đế Thích: 

“Lành thay, lành thay! Kiều-thi-ca, ông nhờ thấy được quả báo 
thắng diệu này nên nói bài kệ vừa rồi.” 

Khi ấy Thiên đế Thích nghe Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói 
xong, tùy hỷ hoan hỷ, liền biến mất. 


M 


KINH 505. ÁI TẬN° 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá. 





Tì-xà-diên đường quán =¡ =G———~[ =A cũng gọi là cung điện Chiến thắng hay Tối 
thắng điện, Tối thắng giảng đường. Pãli: Vejayanta-vimãana, hay Vejayanta- 
sabha. 

PäIi, M.37 Cũlatanhãsankhaya-sutta. Tham chiếu, kinh trên; Hán, N?125 (19.3). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 l2? 





Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đang ở trong núi Kỳ-xà- 
quật, một mình nơi chỗ vắng thiển tịnh tư duy và nghĩ rằng: Thuở xưa, 
có lần Thích Để-hoàn Nhân, ở trong hang đá núi Giới cách?, đã hỏi 
Thế Tôn về nghĩa ái tận giải thoát''. Thế Tôn đã vì ông mà nói, nghe 
xong ông đã tùy hỷ. Dường như ông ấy còn muốn hỏi lại nghĩa nào đó 
nữa! Nay ta nên đi đến hỏi về ý tùy hỷ của ông. Nghĩ như vậy rồi, 
trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, Mục-kiển-liên biến 
khỏi núi Kỳ-xà-quật, đến cõi trời Tam thập tam và đứng không xa một 
cái ao Phân-đà-lợi? mấy. Lúc ấy, Đế Thích cùng năm trăm thể nữ 
đang nô đùa nơi ao tắm và có cả âm thanh mỹ diệu của các Thiên nữ. 
Bấy giờ Đế Thích từ xa trông thấy Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, liền 
bảo các Thiên nữ: 

“Đừng hát nữa! Đừng hát nữa! ” 

Các Thiên nữ liền im lặng. Đế Thích liền đi đến chỗ Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên, cúi đầu lễ dưới chân Tôn giả, rồi lui đứng qua một 
bên. 

Tôn giả Đại Mục-kiễển-liên hỏi trời Đế Thích: 

“Trước kia, ở trong núi Giới cách, ông có hỏi Đức Thế Tôn về 
nghĩa ái tận giải thoát, khi nghe rồi tùy hỷ, vậy thì ý ông thế nào? Vì 
nghe Phật nói xong tùy hỷ, hay là còn muốn hỏi nghĩa nào khác nữa, 
mà ông tùy hỷ?” 

Thiên đế Thích đáp: 

“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, cõi trời Tam thập tam của 
con, đa phần là say đắm buông lung theo dục lạc; hoặc nhớ việc trước, 
hoặc có khi không nhớ. Đức Thế Tôn hiện ở vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, thành Vương xá. Tôn giả muốn biết những việc con hỏi khi ở trong 
núi Giới cách, nay xin Tôn giả có thể đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dạy sao thì Tôn giả cứ theo đó mà thọ trì. Bây giờ, ở chỗ này của 


Giới cách sơn —~=j =s. 

- Ái tận giải thoát R———. Päli: tanhãkkhayavimutti, giải thoát do tham ái đã 
được dứt sạch. 

-. Bản Pali: không biết ông ấy có tin lời Phật hay không? 

-_Phân-đà-lợi trì ——=Q——Atức ao sen. 


128 TẠP A-HÀM (I) 





con có một cung điện” 


giả vào viếng thăm.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên im lặng nhận lời, liền cùng 
với Thiên đế Thích đi vào cung điện. Các Thiên nữ vừa thấy Đế Thích 
đến, liền trổi nhạc trời, ca múa. Đồ vật trang sức bằng anh lạc trên 
thân họ phát ra âm thanh vi diệu hợp với ngũ nhạc, như âm thanh của 
những nốt nhạc được trổi hay không khác. Các Thiên nữ chợt thấy Tôn 
giả Đại Mục-kiển-liên, tất cả đều hổ thẹn, trốn núp vào trong phòng. 
Khi ấy, Thiên đế Thích thưa với Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Tôn giả xem đất của cung điện này rất bằng phẳng; tường 
vách, cột kèo, lầu gác, cửa nẻo, màn lưới tất cả đều trang hoàng tốt 
đẹp.” 


tốt đẹp, mới làm xong chưa bao lâu, mời Tôn 


Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói với Đế Thích: 

“Này Kiều-thi-ca, nhờ nhân duyên phước đức đã tu thiện pháp 
trước đây, nên mới thành tựu được kết quả vi diệu này.” 

Đế Thích ba lần tự khen ngợi như trên, rồi hỏi Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng ba lần trả lời như vậy. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền nghĩ: Nay, Đế Thích 
này tự quá buông lung, đắm trước nơi trú xứ của giới thần", ca ngợi 
đường quán này. Ta sẽ làm cho tâm ông sanh nhàm chán xa ha. 

Tôn giả liền nhập định, dùng sức thần thông, dùng một ngón 
chân bấm vào ngôi đường quán này, làm cho tất cả đều chấn động. 
Sau đó, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền biến mất. Các Thiên nữ thấy 
đường quán bị đảo lộn, rung chuyển, thì hoảng hốt sợ hãi, vội vàng 
chạy đến tâu với Thiên đế Thích: 

“Đây là Đại Sư của Kiểu-thi-ca, có sức công đức lớn như vậy 
ự?” 

Đế Thích bảo các Thiên nữ: 

“Vị ấy chẳng phải là Thầy của ta, mà là Đại Mục-kiển-liên, đệ 
tử của Đại Sư, là người có phạm hạnh thanh tịnh và có công đức thân 
lực rất lớn.” 





13: Chỉ cung điện Tối thắng (Päli: Vejayanta). 
!* Hán: trước giới thần trú —————achỉ đắm trước nơi bốn đại chủng (hay xúc 
giác). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 129 





Các Thiên nữ thưa: 

“Lành thay! Kiểu-thi-ca, có được người đồng học, mà có phạm 
hạnh, công đức, thần lực lớn lao như vậy, huống gì là công đức, thần 
lực của Bậc Đại Sư thì không biết thế nào nữa!” 


M 


130 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 506. ĐẾ THÍCH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trên tảng đá mềm xốp màu xám'', tại cõi trời 
Tam thập tam, cách cây Ba-lê-da-đa-la'”, loại cây đàn hương Câu-tỳ- 
đà-la'3, không xa. Phật an cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân và chư 
Thiên cõi trời Tam thập tam. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đang 
an cư ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Lúc bấy giờ, 
toàn thể bốn chúng cùng đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, lễ dưới 
chân, rồi cùng ngồi lui qua một bên, thưa Tôn giả Mục-kiển-liên: 

“Tôn giả có biết Đức Thế Tôn đang an cư ở đâu không?” 

Tôn giả Đại Mục-kiêển-liên đáp: 

“Tôi nghe Thế Tôn đang ở trên tẳng đá mềm xốp màu xám, tại 
cõi trời Tam thập tam, cách cây Ba-lê-da-đa-la, loại cây đàn hương 
Câu-tỳ-đà-la, không xa. Phật an cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân 
và chư Thiên cõi trời Tam thập tam.” 

Sau khi nghe Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói như vậy, tất cả bốn 
chúng đều tùy hỷ, hoan hỷ, đứng dậy làm lễ mà lui. 

Bấy giờ bốn chúng đã qua ba tháng an cư, lại cùng nhau đến chỗ 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, cúi đầu lễ dưới chân Tôn giả, rồi ngồi lui 
qua một bên. Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên vì bốn chúng mà 
nói pháp, khai thị, chỉ giáo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi khai 
thị, chỉ giáo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ, Tôn giả ngồi im. Khi ấy, bốn 
chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ và thưa với Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên: 

“Tôn giả Đại Muc-kiển-liên nên biết, chúng tôi không được gặp 
Đức Thế Tôn đã lâu, lòng rất khao khát muốn gặp Đức Thế Tôn. Xin 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nếu không mệt mỏi, hãy vì chúng tôi mà 
lên cõi trời Tam thập tam, thay cho chúng tôi hầu thăm Đức Thế Tôn, 


!-. Pãli, S.40.10 Sakko. Tham chiếu, N°125(36.5). 


!. Thông sắc hư nhuyễn thạch={——-n——r một tầng đá rất lớn ở trên chóp đỉnh 
Tu-di. 
.. Ba-lê-da-đa-la “i—~C=h—~Adịch là Trú đạc thọ, hay Viên sanh thọ, loại cây 


san hô che mát cõi trời Tam thập tam. Pali: paricchattaka. 
-_ Câu-tỳ-đà-la hương thọ —=i ——>——~. A một loại cây hắc đàn. Päli: kovidãra. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 131 





có được ít bệnh ít não, đi đứng an lạc, nhẹ nhàng không? Và Tôn giả 
bạch với Đức Thế Tôn là bốn chúng ở Diêm-phù-để mong muốn gặp 
Thế Tôn, nhưng vì không có thần lực để bay lên cõi trời Tam thập tam 
kính lễ Đức Thế Tôn được, còn trời Tam thập tam vì có thần lực nên 
họ đi xuống nhân gian! Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót trở lại 
cõi Diêm-phù-đề.” 

Tôn giả Mục-kiển-liên im lặng nhận lời. Khi bốn chúng biết Tôn 
giả Đại Mục-kiển-liên đã im lặng nhận lời rồi, thì mỗi người từ chỗ 
ngồi đứng dậy làm lễ ra về. 

Bấy giờ Tôn giả Mục-kiển-liên biết bốn chúng đã đi, liền nhập 
định, trong khoảnh khắc như đại lực sĩ co duỗi cánh tay, từ nước Xá-vệ 
biến mất, hiện ra trên tẳng đá mềm xốp màu xám, tại cõi trời Tam 
thập tam, cách cây Ba-lê-da-đa-la, loại cây đàn hương Câu-tỳ-đà-la, 
không xa. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp với vô lượng quyến 
thuộc của Thiên chúng cõi trời Tam thập tam đang vây quanh. Tôn giả 
Mục-kiển-liên vừa trông thấy Đức Thế Tôn, liền hân hoan vui mừng, 
nghĩ rằng: “Nay Thế Tôn thuyết pháp cho đại chúng chư Thiên đang 
vây quanh, không khác gì chúng hội ở cõi Diêm-phù-đề.. 

Khi ấy, Thế Tôn biết được ý nghĩ trong tâm của Tôn giả Đại 
Mục-kiêền-liên, bèn nói với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, không phải là vì tự lực, mà khi Ta 
muốn thuyết pháp cho chư Thiên thì chư Thiên kia liền vân tập đến và 
muốn khiến cho họ đi, thì họ lập tức trở về. Chư Thiên kia theo tâm Ta 
mà đến, tùy tâm Ta mà đi.” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Mục-kiển-liên cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Có vô số đại chúng chư Thiên vân tập. Trong Thiên chúng này, 
phải chăng có vị đã từng nghe pháp được thuyết từ Phật Thế Tôn, đã 
chứng đắc bất hoại tịnh”, nên khi thân hoại mạng chung lại sanh đến 
cối này?” 

Phật bảo Đại Muc-kiễn-liên: 


!-. Bất hoại tịnh —=a=b=A hay bất hoại tín, chứng tịnh, trừng tịnh; bốn chi phần của 
vị đã chứng quả Dự lưu. Päli: aveccappasäda. 


132 TẠP A-HÀM (I) 





“Đúng vậy, đúng vậy! Trong hàng chư Thiên đang vân tập ở 
đây, có vị đời trước nghe pháp, đã chứng đắc bất hoại tịnh đối với 
Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, nên 
khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi này. 

Khi ấy Thiên đế Thích thấy Thế Tôn và Tôn giả Mục-kiển-liên 
cùng khen ngợi, cùng nói chuyện với các Thiên chúng, liền thưa với 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, trong 
chúng hội chư Thiên ở đây, tất cả đều từ đời trước đã từng nghe 
Chánh pháp, đã chứng đắc bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối 
với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng 
chung lại sanh đến cõi này. ” 

Lúc đó có một Tỳ-kheo, thấy Thế Tôn và Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên cùng Đế Thích trao đổi những lời tốt đẹp, Tỳ-kheo ấy nói 
với Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Đúng vậy, đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, chư 
Thiên đến trong pháp hội này đều là những người từ đời trước đã 
từng nghe chánh pháp, đã chứng đắc bất hoại tịnh đối với Phật, 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, sau khi thân hoại mạng chung 
lại sanh đến cõi này.” 

Lúc ấy có một Thiên tử từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, 
bày vai bên hữu, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con cũng đã thành tựu bất hoại tịnh đối với 
Phật, nên lại sanh đến đây.” 

Lại có Thiên tử nói: 

“Con đã thành tựu được bất hoại tịnh đối với Pháp.” 


Có vị nói: 
“Đã đạt được bất hoại tịnh đối với Tăng.” 
Có vị nói: 


“Đã thành tựu được Thánh giới, nên lại sanh đến cõi này.” 

Vô lượng ngàn số chư Thiên như vậy, đến trước Thế Tôn mỗi 
người tự ký thuyết là đã đạt được pháp Tu-đà-hoàn, tất cả ở trước Phật 
liền biến mất. 

Khi ấy Tôn giả Đại Mục-kiển-liên biết chúng chư Thiên đi chưa 
bao lâu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai bên hữu, 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 133 





bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bốn chúng ở cõi Diêm-phù-để xin cúi đầu đảnh 
lễ Đức Thế Tôn và kính hầu thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, đi, 
đứng an lạc, nhẹ nhàng không? Bốn chúng nhớ mong, trông gặp Thế 
Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, bốn chúng ở nhân gian không có thần lực 
để bay lên cõi trời Tam thập tam kính lễ Thế Tôn, nhưng chư Thiên có 
thần lực, công đức lớn nên có thể bay xuống cõi Diêm-phù-để! Cúi 
xin Đức Thế Tôn thương xót bốn chúng, mà trở về cõi Diêm-phù-đề. ” 

Phật bảo Mục-kiển-liên: 

“Ngươi hãy trở về nói với người cõi Diêm-phù-để rằng: Sau bảy 
ngày nữa Thế Tôn sẽ từ cõi trời Tam thập tam trở lại cõi Diêm-phù- 
đề, dưới cây Ưu-đàm-bát, phía bên ngoài cổng ngoài của thành Tăng- 
ca-xá”".” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên vâng lời dạy Thế Tôn, liền nhập 
chánh định trong khoảnh khắc, như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ CỐI trỜI 
Tam thập tam biến mất, hiện đến Diêm-phù-đề, báo với bốn chúng: 

“Các người nên biết, sau bẩy ngày nữa Thế Tôn sẽ từ cõi trời 
Tam thập tam trở lại cõi Diêm-phù-để, dưới cây Ưu-đàm-bát, phía 
bên ngoài cổng ngoài của thành Tăng-ca-xá. ” 

Đúng như bẩy ngày đã hẹn, Đức Thế Tôn từ cõi trời Tam thập 
tam trở lại Diêm-phù-để, dưới cây Ưu-đàm-bát, phía bên ngoài cổng 
ngoài của thành Tăng-ca-xá. Thiên long, Quỷ thần cho đến Phạm 
thiên, đều theo Thế Tôn xuống nơi này. Ngay lúc ấy, gọi hội này là 
chỗ trời xuống”!. 


M 


KINH 507. CHƯ THIÊN? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 
Bấy giờ có bốn mươi Thiên tử° đến chỗ Tôn giả Mục-kiển-liên, 





? Tăng-ca-xá thành—={—=——AN°125 (36.5): Tăng-ca-thi quốc. Pãli: Samkassa, 
một vương quốc bên bờ sông Hằng, Trung Ấn. 

?!'. Thiên há xứ —=U=B. Pãli nói là lễ hội Mahapavärana (Đại tự tứ). 

?. Pali, S.55.18 Devacãrika. 


134 TẠP A-HÀM (I) 





cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Đại Tôn giả Mục-kiển-liên nói với các Thiên tử: 

“Lành thay! Các Thiên tử đã thành tựu bất hoại tịnh đối với 
Phật; thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng; thành tựu Thánh 
giới”. 

Bốn mươi Thiên tử từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch 
vai bên hữu, chắp tay thưa Tôn giả Đại Mụuc-kiển-liên: 

“Chúng con nhờ đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; thành 
tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và Thánh giới, nên được sanh lên 
cõi Trời. ” 

Có một Thiên tử nói: 

“Đối với Phật đã thành tựu bất hoại tịnh.” 

Có vị nói: 

“Đối với Pháp đã thành tựu bất hoại tịnh.” 

Có vị nói: 

“Đối với Tăng đã thành tựu bất hoại tịnh.” 

Có vị nói: 

“Đã được thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung 
được sanh lên cõi Trời. ” 

Bốn mươi Thiên tử đều đến trước Tôn giả đại Mục-kiển-liên, 
mỗi người tự thuật lại sự thành tựu của chính mình và tự xác nhận đã 
được quả Tu-đà-hoàn, rồi liền biến mất. 

Như bốn mươi Thiên tử cũng vậy, bốn trăm, tám trăm, mười 
ngàn Thiên tử cũng nói như vậy. 


M 


KINH 508. ĐỒ NGƯU NHI 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 
Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và Tôn giả Tỳ-kheo Lặc- 





3- Bản Paälli: Tavatimsakayika devatayo, chư Thiên thuộc Thiên chúng trời Tam 


thập tam. 
Bản Hán sót bất hoại tín thứ tư. Y theo đoạn dưới thêm vào. 
3 Pali, S.19.1 Atthipesi. 


24. 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 135 





xoa-na“ cùng ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên, rủ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào 
thành Vương xá khất thực. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên im lặng nhận 
lời. Hai Tôn giả cùng vào thành Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên có điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ 
mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thấy Tôn giả Đại Mục-kiển-liên mỉm 
cười, liền hỏi: 

“Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm 
cười là phải có duyên cớ. Vậy hôm nay Tôn giả vì nhân duyên gì lại 
mỉm cười như vậy?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành Vương xá khất thực 
xong, trở về trước Thế Tôn rồi mới hỏi việc này. Lúc ấy Thầy hỏi tôi 
sẽ trả lời Thầy.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cùng Tôn giả Lặc-xoa-na 
vào thành Vương xá khất thực xong, trở về, rửa chân, cất y bát, rồi 
cùng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên. 

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Sáng nay tôi cùng với Thầy ra khỏi núi Kỳ-xà-quật để đi khất 
thực, đến chỗ nọ, Thầy lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi Thầy cười 
việc gì, Thầy nói tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân 
duyên gì mà Thầy vui vẻ mỉm cười?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh, thân to lớn như lầu các, đi 
giữa hư không, đang khóc lóc, kêu gào, buồn lo, đau khổ. Thấy vậy, 
tôi chợt nghĩ chúng sanh này mang cái thân to lớn như thế mà cũng bị 
buồn lo, đau khổ quá như vậy, nên tôi mỉm cười. ” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh văn của Ta, người 
có thật nhãn, thật trí, thật nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này 
nhất định không trở ngại. Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không 


°- Lặc-xoa-na —=c—. Päli: Lakkhana. 


136 TẠP A-HÀM (I) 





nói, sợ người không tin. Vì sao? Những điều Như Lai nói, có kẻ không 
tin. Kẻ ngu si ấy phải chịu khổ lâu dài.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ, chúng sanh có thân to lớn kia ở tại thành Vương 
xá này, làm người đồ tế giết trâu bò. Vì tội giết trâu bò nên đọa vào 
địa ngục trải qua trăm ngàn năm. Khi ra khỏi địa ngục, vì dư báo tội 
giết trâu bò, nên phải chịu cái thân như vậy, thường chịu những sự 
buồn lo đau khổ như vậy.” 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên 
đã thấy là như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 509. ĐỒ NGƯU GIẢ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và Tôn giả Tỳ-kheo Lặc- 
xoa-na cùng ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên, rủ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào 
thành Vương xá khất thực. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên im lặng nhận 
lời. Hai Tôn giả cùng vào thành Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên có điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ 
mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thấy Tôn giả Đại Mục-kiển-liên mỉm 
cười, liền hỏi: 

“Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm 
cười là phải có duyên cớ. Vậy hôm nay, Tôn giả vì nhân duyên gì lại 
mỉm cười như vậy?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đáp: 

“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành Vương xá khất thực 


?'. Pali, S.19.2 Pesi (Gãvaghã†aka). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 137 





xong, trở về trước Thế Tôn rồi hãy hỏi việc này. Lúc ấy Thầy có thể 
hỏi và tôi sẽ trả lời Thầy.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cùng Tôn giả Lặc-xoa-na 
vào thành Vương xá khất thực xong, trở về, rửa chân, cất y bát, rồi 
cùng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên. 

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Sáng nay, tôi cùng với Thầy ra khỏi núi Kỳ-xà-quật để đi khất 
thực. Đến chỗ nọ, Thầy lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi Thây cười 
việc gì. Thầy nói, tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân 
duyên gì mà Thầy vui vẻ mỉm cười?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên trả lời Tôn giả Lặc-xoa-na: 

“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh, gân với xương liền nhau, 
toàn thân nhơ bẩn, hôi hám đáng tởm, bị quạ, diều, két, kên kên, dã 
can, chó đói theo mổ ăn, hoặc moi nội tạng từ xương sườn ra ăn; cực 
kỳ đau đớn, kêu la, gào thét. Tôi thấy vậy tâm liền nghĩ: Chúng sanh 
đã mang cái thân như vậy, lại còn chịu sự thống khổ vô ích như vậy?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! trong chúng Thanh văn của Ta, người có 
thật nhãn, thật trí, thật nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này 
nhất định không trở ngại. Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không 
nói, sợ người không tin. Vì sao? Những điều Như Lai nói, có kẻ không 
tin. Kẻ ngu si ấy phải chịu khổ lâu dài. 

“Này các Tỳ-kheo, chúng sanh kia, thời quá khứ, ở tại thành 
Vương xá này, là đệ tử của người đồ tể giết trâu bò. Vì tội giết trâu bò 
nên đọa vào địa ngục, trải qua trăm ngàn năm chịu vô lượng khổ. Vì 
dư báo tội giết trâu bò, nên ngày nay phải chịu cái thân này và phải 
tiếp tục chịu đau khổ vô ích như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiển-liên đã thấy là 
như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


138 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 510. ĐỒ DƯƠNG GIÁ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na? 
cùng ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên, rủ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào 
thành Vương xá khất thực. Tôn giả Đại Mục-kiển-liên im lặng nhận 
lời. Hai Tôn giả cùng vào thành Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên có điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ 
mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thấy Tôn giả Đại Mục-kiển-liên mỉm 
cười, liền hỏi: 

“Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm 
cười là phải có duyên cớ. Vậy hôm nay Tôn giả vì nhân duyên gì lại 
mỉm cười như vậy?” 

Tôn giả Đại Mục-kiêển-liên đáp: 

“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành Vương xá khất thực 
xong, trở về trước Thế Tôn rồi hãy hỏi việc này. Lúc ấy Thầy có thể 
hỏi và tôi sẽ trả lời Thây.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cùng Tôn giả Lặc-xoa-na 
vào thành Vương xá khất thực xong, trở về, rửa chân, cất y bát, rồi 
cùng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên. 

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Sáng nay tôi cùng với Thầy ra khỏi núi Kỳ-xà-quật để đi khất 
thực. Đến chỗ nọ, Thầy lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi Thây cười 
việc gì. Thầy nói tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân 
duyên gì mà Thầy vui vẻ mỉm cười?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói với Tôn giả Lặc-xoa-na: 

“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh to lớn, toàn thân không có 
da bao bọc, chỉ là một khối thịt, đi trong hư không, bị quạ, diễu, két, 


®- Pali, 19.4 Nicchavi (orabhika). 
?' Xem cht.26 kinh 508. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 139 





kên kên, dã can chó đói rượt theo cấu xé để ăn, hoặc moi nội tạng ra 
khỏi xương sườn để ăn; thống khổ bức bách, kêu la, gào thét. Tôi liên 
nghĩ: “Chúng sanh này đã phải mang cái thân như vậy, mà còn phải 
chịu sự đau đớn vô ích như vậy." ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh văn của Ta, người 
có thật nhãn, thật trí, thật nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này 
nhất định không trở ngại. Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không 
nói, sợ người không tin. Vì sao? Những điều Như Lai nói, có kẻ không 
tin. Kẻ ngu si ấy phải chịu khổ lâu dài. 

“Này các Tỳ-kheo, chúng sanh kia, vào thời quá khứ, ở tại thành 
Vương xá này, đã làm nghề giết đê. Vì tội này nên đọa vào địa ngục 
trải qua trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay nó phải chịu cái thân 
như vậy, vì dư báo tội này, nên ngày nay phải tiếp tục chịu đau khổ 
như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy là như thật, không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã 
dạy hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 511. ĐỒ DƯƠNG ĐỆ TỬ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên đáp: 

“Giữa đường thấy một chúng sanh thân to lớn, không có da bao 
bọc, giống như một đống thịt đi giữa hư không... cho đến Phật bảo các 
Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
làm đệ tử của người giết dê. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua 
trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay nó phải chịu cái thân này, tiếp 
tục chịu đau khổ. 


3 Tham chiếu các kinh trên. 


140 TẠP A-HÀM (I) 





“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 512. ĐỌA THAI" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến giữa đường thấy 
một chúng sanh thân to lớn không da, giống như một đống thịt đi giữa 
hư không... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này này thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, tự 
phá thai. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn năm, 
chịu vô lượng khổ. Vì dư báo này nên vị ấy phải chịu cái thân như 
vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 513. ĐIỀU TƯƠNG SĨ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh thân thể to lớn mọc đầy 
lông; lông như cây kim lớn, mỗi cây kim đều có lửa cháy, đốt ngược 
lại thân thể, đau buốt tận xương tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
làm nghề luyện voi. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm 
ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo này nên nó phải chịu cái 
thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 


*'. Tham chiếu các kinh trên. 
3“. Người huấn luyện voi. Päli, S.19.8 Sũciloma (sarathi). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 141 





“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Giống như người luyện voi, cũng vậy người luyện ngựa, luyện trâu 
bò, dèm siểm người và đủ các thứ khổ bức hiếp người, lại cũng như 
vậy.” 


M 


KINH 514. HIẾU CHIẾN* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh thân thể to lớn mọc đầy 
lông, lông bén nhọn như dao, rực lửa, trở lại cắt đứt chính thân thể, 
đau đớn tận xương tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
ưa thích chiến tranh, dùng đao kiếm chém giết người. Vì tội này nên 
đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay vì 
dư báo địa ngục này nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu 
đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 515. LIỆP SƯ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh thân thể to lớn mọc 





3. Tóm tắt bốn kinh. 
3“. Pali, S.19.9 Sũcako (người hay đâm thọc, gián điệp). 
*- Thợ săn. Päli, S.19.6 Satti (mãgaviko). 


142 TẠP A-HÀM (I) 





đầy lông, lông tua tủa như tên, tất cả đều bốc lửa, trở lại đốt cháy 
chính toàn thân thể, đau đớn tận xương tủy... cho đến Phật bảo các 
Ty-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
đã từng làm thợ săn, bắn giết cầm thú. Vì tội này nên đọa vào địa 
ngục trải qua trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa 
ngục này nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, vui mừng thực hành theo. 


M 
KINH 516. SÁT TRƯ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh thân thể to lớn mọc đầy 
lông, lông bén nhọn như chỉa như mâu, Tất cả đều bốc lửa cháy trở lại 
thiêu đốt chính toàn thân thể, đau đớn tận xương tủy... cho đến Phật 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
là kẻ đồ tẾ giết heo. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm 
ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục này nên nó phải 
chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


*%- Giết heo. Pãli, S.19.5 Asi (sũkariko). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 143 





KINH 517. ĐOẠN NHÂN ĐẦU” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh thân thể to lớn, không có 
đầu, hai bên có mắt, trước ngực có miệng, thân thể thường chảy máu, 
các loài trùng rúc rỉa, đau đớn tận xương tủy... cho đến Phật bảo các 
Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
ưa cắt đầu người. Vì tội này nên ở trong trăm ngàn năm đọa vào địa 
ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo nên nó phải chịu cái thân như 
vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là như thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, vui mừng thực hành theo. 


Như chặt đầu người, nắm đầu người cũng như vậy. 
M 


KINH 518. ĐOÀN ĐỒNG NHÂN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh, dịch hoàn như cái lu 
nước”, ngồi thì xoạc chân lên trên, đi thì phải vác lên vai... cho đến 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
làm thợ đúc đồng, làm đồ giả, gạt người”. Vì tội này nên đọa vào địa 
ngục. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp 
tục chịu đau khổ. 





- Chặt đầu người. Päli, S.19.16 Sisachinno-coraghãtako (đao phủ và cai ngục). 
3. Người đúc đồng. S.19.10 Kumbhanda. 

Hán: âm noãn như ung —~=Z=p—-Akumbhanda. 

-_ Bản Päli: gamakũtako (tên lường gạt làng xóm, phán quan tham nhũng). 


144 TẠP A-HÀM (I) 





“Này Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là chân thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, vui mừng thực hành theo. 

Như người thợ đúc đông, cũng vậy người cân lường dối trá, kê 
thôn chủ, kẻ chủ chợ cũng lại như vậy. 


M 


KINH 519. BỔ NGƯ SƯ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh lấy cái lưới đồng 
hoặc sắt tự quấn vào thân mình, lửa thường cháy đỏ trở lại đốt thân 
người đó, đau đớn tận xương tủy, đi giữa hư không... cho đến Phật 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
làm người bắt cá. Vì tội này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. 
Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục 
chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là chân thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, vui mừng thực hành theo. 

Như người bắt cá, cũng vậy bắt chim, lưới thỏ lại cũng như vậy"'. 


M 


KINH 520. BỐC CHIÊM NỮ° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh trên đầu có cái cối sắt, 





*!'. Các kinh tương đương Päãili, S.19.3 Pinda (säkuniko). 
#2“. Nữ nhân làm thầy bói. Pãli, S.19.14. Mangulitthi. 
*-. Bản Pãli: thấy một người nữ. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 145 





hừng hực lửa đỏ, xoay lại nghiển tán đầu của người đó, đi giữa hư 
không, chịu vô lượng khổ... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
là người nữ làm thầy bói đoán tướng, chuyên hành nghề bói toán, dối 
gạt, mê hoặc người để mưu câu tiền của. Vì tội này nên đọa vào địa 
ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái 
thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là chân thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 521. BỐC CHIÊM SƯ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Mục- 
kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh thân tự chuyển động xoay 
như gió xoáy, đi giữa hư không... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
làm người bói toán mê hoặc nhiều người để mưu cầu tiền của. Vì tội 
này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục 
nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là chân thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 522. HÁO THA DÂM 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục- 





*#. Hán: bốc chiêm nữ nhân =R=e=k=H. Päãli: mangulitthi ikkhamitthi, người đàn bà 
xấu xí làm nghề bói toán. 


#3. Pali, S.19.11 Paradäriko (lấy vợ người). 


146 TẠP A-HÀM (I) 





kiển-liên giữa đường thấy một chúng sanh lưng gù đi lom khom'5, bộ 
dạng như sợ hãi, đổ mặc toàn thân đều bốc lửa, trở lại đốt thân, đi 
giữa hư không... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
ưa làm việc tà dâm. Vì tội này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng 
khổ. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp 
tục chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là chân thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 523. MẠI SẮC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba- 
la-nại. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na vào 
buổi sáng sớm cùng vào thành Ba-la-nai khất thực. Giữa đường Tôn 
giả Mục-kiển-liên có điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ mỉm cười. 
Tôn giả Lặc-xoa-na thưa Tôn giả Đại Mục-kiễn-liên: 

“Thường khi Đức Thế Tôn và các đệ tử của Ngài vui vẻ, mỉm 
cười là có duyên cớ. Vậy hôm nay Tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm 
cười như vậy?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bảo Tôn giả Lặc-xoa-na: 

“Câu hồi chưa đúng lúc. Chúng ta hãy đi khất thực xong, khi trổ 
về trước Thế Tôn sẽ hỏi việc này.” 

Bấy giờ, cả hai vào thành khất thực, ăn xong, trở về rửa chân, 
cất y bát, rồi cùng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên. 

Khi ấy, Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Mục-kiển-liên: 

“Sáng nay giữa đường vì lý do gì Thầy lại vui vẻ mỉm cười?” 


*-. Hán: ủ thân tàng hành————. 


#-. Buôn bán sắc. Pãli, S.19.13 Nicchavitthi. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 147 





Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đáp Tôn giả Lặc-xoa-na: 

“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh to lớn, toàn thân đầy máu 
mủ, hôi hám, dơ nhớp, đi giữa hư không, bị chim, quạ, chó sói, chó đói 
rượt theo cấu xé để ăn. Kẻ ấy khóc lóc, kêu gào. Tôi liền nghĩ: 
“Chúng sanh này phải mang cái thân như vậy, mà còn phải chịu sự 
thống khổ như vậy, sao mà đau đớn thay!” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không nói, sợ người không 
tin. Vì sao? Những điều Như Lai nói, có kẻ không tin. Kẻ ngu sĩ ấy 
phải chịu khổ lâu đài. 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Ba-la-nại này, 
là người nữ buôn bán nhan sắc để sanh sống. Bấy giờ có Tỳ-kheo 
theo Phật Ca-diếp xuất gia. Người con gái ấy đem lòng không trong 
sạch mời vị Tỳ-kheo. Tỳ-kheo này trực tâm, nhận lời mời, không 
hiểu được ý cô. Cô gái nổi giận, lấy nước bất tịnh tạt vào mình Tỳ- 
kheo. Vì tội này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư 
báo tội này, nên nó phải mang thân này, tiếp tục chịu đau khổ như 
vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là chân thật không khác. Các ông cần nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, vui mừng thực hành theo. 


M 


KINH 524. SÂN NHUẾ ĐĂNG DU SÁI® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ Tiên nhân trú xứ, nước 
Ba-la-nai... cho đến ta ở giữa đường thấy một chúng sanh” thân hình to 
lớn, toàn thân lửa cháy, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gào, chịu đau 
đớn khổ não... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 





“Vì giận, chế dầu lên người. Päli, S.19.15, Okilini-sapattahgãrakokiri. 
# Paili: itthim uppakkam okilinim oktinim, một người đàn bà bị cháy xém, bị nướng 
rám, bị xua đuổi. 


148 TẠP A-HÀM (I) 





“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Ba-la-nai, là đệ nhất 
phu nhân của Tự tại vương”°. Khi cùng ngủ với nhà vua, bỗng nổi lòng 
sân hận, lấy dầu thắp đèn rưới lên người vua. Vì tội này nên đọa vào 
địa ngục chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang 
cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy, là chân thật không sai. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 525. TẮNG TẬT BÀ-‹LA-MÔN"” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ Tiên nhân trú xứ, nước 
Ba-la-nai... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói ta ở giữa đường 
thấy một chúng sanh toàn thân nhơ nhớp, bôi đầy phẩn uế và cũng ăn 
phẩn uế, đi giữa hư không, hôi hám khổ não, khóc lóc kêu gào... cho 
đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Ba-la-nai, làm thây Bà- 
la-môn của Tự tại vương. Vì tâm tật đố nên khi thỉnh chúng Thanh văn 
của Phật Ca-diếp thọ trai, ông đã lấy phẩn uế bôi lên trên thức ăn, thử 
xúc não chúng Tăng. Vì tội này nên đọa vào địa ngục chịu khổ vô 
lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục 
chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy là chân thật không sai. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 





” Tự tại vương —=b—. Päli: Kalingarãjaddo, vua Kalinga. 
"' Người Bà-la-môn ganh tị. Päli, S.19.12 Gũthakhädi-dutthabrahmano, người Bà- 
la-môn tà ác ăn phân. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 149 





KINH 526. BẤT PHÂN DƯ° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ... cho đến Tôn giả Mục-kiển-liên nói, ta ở giữa đường thấy một 
chúng sanh to lớn, trên đầu đội một cái vạc bằng đồng lớn sôi sùng 
sục, trào ra rưới khắp thân thể, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gào... 
cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia ở chỗ 
Phật Ca-diếp, làm Tỳ-kheo tri sự. Có nhiều thí chủ đem dầu đến 
cúng cho các Tỳ-kheo. Bấy giờ, có nhiều khách Tỳ-kheo. Vị tri sự 
này không chia dầu đúng thời, đợi cho các Tỳ-kheo khách đi rồi 
mới chia. Vì tội này nên đọa vào địa ngục chịu khổ vô lượng. Nay 
vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu 
khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy là chân thật không sai. Các ông cần nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 527. ĐẠO THỦ THẤT QUẢ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói, ở giữa đường 
thấy một chúng sanh, thân to lớn, có hòn sắc nóng ra vào từ thân, đi 
trong hư không, bị đau đớn bức bách, khóc kêu gào... cho đến Phật bảo 
các T-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia trong 
pháp Phật Ca-diếp, làm Sa-đi giữ vườn trái của chúng Tăng, trộm bảy 
trái đem dâng cho Hòa thượng. Do tội ấy cho nên bị đọa vào địa ngục, 


*“. Không chia dầu. 


3. Ăn trộm bảy trái cây. 


150 TẠP A-HÀM (I) 





chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân 
này, tiếp tục chịu khổ. 
“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiển-liên đã thấy là 
chân thật không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 528. ĐẠO THỰC THẠCH MẬTT* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói, ở giữa đường ta 
thấy một chúng sanh thân hình to lớn, lưỡi rộng dài, thấy có búa bén 
lửa đổ rực, búa này cắt lưỡi người ấy, đi giữa hư không, khóc lóc kêu 
sào... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Sa- 
di trong pháp Phật Ca-diếp, dùng búa cắt đường phèn cúng dường 
chúng Tăng; đường phèn dính trên lưỡi búa, lấy cắp ăn. Do tội ấy cho 
nên bị đọa vào địa ngục, chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục 
nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiển-liên đã thấy là 
chân thật không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 529. ĐẠO THỦ NHỊ BÍNH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói, ở giữa đường ta 
thấy một chúng sanh thân hình to lớn, có hai cái vòng sắt ở hai bên 
hông, bốc lửa xoay vần trở lại thiêu đốt thân họ, đi giữa hư không, 


*-. Ăn trộm đường thẻ. 
5. Trộm hai cái bánh. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 l5I 





khóc lóc kêu gào... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Sa- 
di trong pháp Phật Ca-diếp, đem bánh ngọt cúng dường chúng Tăng, 
cắp lấy hai cái bánh kẹp vào nách. Do tội ấy cho nên bị đọa vào địa 
ngục, chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái 
thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiển-liên đã thấy là 
chân thật không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 530. TỲ-KHEO* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói, ở giữa đường ta thấy 
một chúng sanh thân hình to lớn, dùng một lá sắt quấn vào thân, áo 
quần, chăn mền, giường nằm đều là sắt nóng, tất cả đều bị đốt cháy 
hừng hực, ăn hòn sắt nóng, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gào; cho 
đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Xá-vệ, xuất gia làm Tỳ- 
kheo trong pháp Phật Ca-diếp, đi xin y áo và vật thực cho chúng Tăng; 
cúng dường Tăng xong, còn dư liền tự mình thọ dùng. Vì tội này nên 
đọa vào địa ngục chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó 
phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy là chân thật không sai. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như Tỳ-kheo, cũng vậy Tỳ-kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di- 
ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di cũng lại như vậy. 


M 


35. Pali, S.19.17-21 Bhikkhu. 


152 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 531. GIÁ THỪA NGƯU XA# 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà nước Xá-vệ... 
cho đến Tôn giả Muc-kiển-liên nói, ở giữa đường ta thấy một chúng 
sanh to lớn, mang trên cổ chiếc xe sắt đang cháy, chặt đứt gân cổ, tiếp 
đến chân tay, gân quấn quanh cổ họ, đi trên đất sắt nóng, đi giữa hư 
không, khóc lóc kêu gào cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, đánh xe bò để 
sanh sống. Vì tội này nên đọa vào địa ngục chịu khổ vô lượng. Nay vì 
dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã 
thấy là chân thật không sai. Các ông cần nên ghi nhớ. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 532. MA-MA-ĐẾ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói, ở giữa đường 
thấy một chúng sanh, thân to lớn, lưỡi rộng dài, bị các cây đinh sắt 
nóng đóng vào lưỡi, đi trong hư không, bị đau đớn bức bách, khóc kêu 
sào... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Tỳ- 
kheo trong pháp Phật Ca-diếp, làm Ma-ma-đế”, quở trách các Tỳ- 
kheo rằng: “Này các Trưởng lão, các ông nên đi khỏi chỗ này, ở đây 
đạm bạc không thể cung cấp được. Mỗi người tùy ý tìm nơi sung túc, 
đầy đủ cơm áo, giường chiếu thuốc men, chữa bệnh, chắc có thể đầy 
đủ không thiếu”. Các Tỳ-kheo ở trước đó đều bỏ đi, còn khách Tăng 
nghe thế cũng không đến. Do tội ấy cho nên bị đọa vào địa ngục, chịu 


”” Cỡi xe bò. 
”. Ma-ha-đế, chủ chùa hay trụ trì. Pãli không có. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 153 





khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, 
tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiển-liên đã thấy là 
chân thật không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 533. ÁC KHẨU HÌNH DANH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói, ở giữa đường 
thấy một chúng sanh thân hình to lớn, hình tướng như Tỳ-kheo, quấn 
tấm sắt làm y phục, toàn thân bị thiêu đốt, cũng lấy bát sắt đựng viên 
sắt nóng để ăn... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Tỳ- 
kheo trong pháp Phật Ca-diếp, làm Ma-ma-đế, bằng ác khẩu hình 
dung tên các Tỳ-kheo, hoặc nói đây là ông trọc xấu xa, đây là ông tác 
phong xấu, đây là ông y phục xấu. Do những lời nói ác như vậy khiến 
cho các Tỳ-kheo ở trước đó bỏ đi, các Tỳ-kheo chưa đến không muốn 
đến. Do tội này cho nên bị đọa vào địa ngục, chịu khổ vô lượng. Nay 
vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiển-liên đã thấy là 
chân thật không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 534. HẢO KHỞI TRANH TỤNG® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


*?* Thích gây tranh cãi. 


154 TẠP A-HÀM (I) 





“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Tỳ- 
kheo trong pháp Phật Ca-diếp, ưa thích tranh cãi, làm rối loạn chúng 
tăng, lắm mồm mép, làm mất sự hòa hợp. Các Tỳ-kheo ở trước chán 
bổ đi, người chưa đến không muốn đến. Do tội ấy cho nên bị đọa vào 
địa ngục, chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang 
cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như Đại Mục-kiển-liên là thấy chân thật 
không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 535. ĐỘC NHẤT (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật đang ở tại tỉnh xá Tòng lâm”!. 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên ở nơi rừng Khủng bố” nơi có nhiều cầm 
thú, trong núi Thất-thâu-ma-la", thôn Bạt-kỳ. Bấy giờ, Tôn giả A-na- 
luật ở một mình chỗ vắng, thiển tịnh tư duy. Tôn giả nghĩ thầm: “Có 
nhất thừa đạo ”“° khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, lìa ưu bi, khổ, 
não, được pháp chân như. Đó là bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Niệm 
xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Nếu 
người nào xa la bốn Niệm xứ là xa ha Thánh pháp. Người nào xa ha 
Thánh pháp là xa ha Thánh đạo. Người nào xa lìa Thánh đạo là xa ha 
Pháp giải thoát. Người nào xa ha Pháp giải thoát là không vượt qua 
khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Nếu người nào ưa thích 





5: Ấn Thuận, “30. Tương ưng A-na-luật”, gồm các kinh, Đại Chánh 535-545. phần 


lớn tương đương Pali S.52. Anuruddhasamyutta. Đại Chánh kinh 535, Pali, 
S.52.1 Rahogata. 

Bản Pãli, trong tinh xá Cấp cô độc. 

Khủng bố trù lâm ——=Y~=L. Päli: Bhesakalä -vana. 

Thất-thâu-ma-la sơn —=—=——~ s. Pali: Sumsumaäragiri, núi Cá sấu. 

Nhất thừa đạo =9—=D=Acon đường độc đạo, chỉ bốn niệm xứ. (Päli: ekayana- 
maggo = cattäro satipatthan3). 


61. 
62. 
63. 
64. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 19 155 





bốn Niệm xứ thì cũng tin ưa Thánh pháp. Người nào tin ưa Thánh 
pháp thì tin ưa Thánh đạo. Người nào tin ưa Thánh đạo là tin ưa pháp 
cam lộ. Người nào tin ưa pháp cam lộ là thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não.) 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên biết được ý nghĩ của Tôn 
giả A-na-luật, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay dùng 
thần lực biến khỏi rừng Khủng bố chỗ nuôi cầm thú trong núi Thất- 
thâu-ma-la, thôn Bạt-kỳ và hiện ra trước Tôn giả A-na-luật, tại tỉnh xá 
Tòng lâm nơi thành Xá-vệ, bảo A-na-luật rằng: 

“Phải chăng Thầy ở một mình nơi chỗ vắng, thiển tịnh, tư duy 
nghĩ rằng: 'Có đạo nhất thừa khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, ha 
ưu bi, khổ, não, được chân như. Đó là bốn Niệm xứ. Những øì là bốn? 
Niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. 
Nếu người nào xa la bốn Niệm xứ là xa la Thánh pháp. Người nào xa 
ha Thánh pháp là xa ha Thánh đạo. Người nào xa ha Thánh đạo là xa 
ha Pháp giải thoát. Người nào xa lìa Pháp giải thoát là không vượt qua 
khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Nếu người nào ưa thích 
bốn Niệm xứ thì cũng tin ưa Thánh pháp. Người nào tin ưa Thánh 
pháp thì tin ưa Thánh đạo. Người nào tin ưa Thánh đạo là tin ưa pháp 
cam lộ. Người nào tin ưa pháp cam lộ là thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não.) 

Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Thưa Tôn giả.” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói Tôn giả A-na-luật: 

“Thế nào gọi là tin ưa bốn Niệm xứ?” 

“Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, nếu có Tỳ-kheo nào đối với niệm 
xứ quán thân trên thân, tâm duyên thân, an trụ với chánh niệm, điều 
phục, tĩnh chỉ, an tĩnh, tịch nh, nhất tâm tăng tiến. Cũng vậy, đối với 
quán niệm xứ thọ, tâm, pháp, mà an trụ với chánh niệm, điều phục, 
tĩnh chỉ, an tĩnh, tịch nh, nhất tâm tăng tiến. Thưa Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên, đó gọi là Tỳ-kheo tin ưa bốn Niệm xứ.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bằng tam-muội chánh thọ 
như vậy, từ cửa tỉnh xá Tòng lâm nước Xá-vệ, trở về rừng Khủng bố 
chỗ nuôi cầm thú trong núi Thất-thâu-ma-la nơi thôn Bạt-kỳ. 


M 


156 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 536. ĐỘC NHẤT (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên hỏi Tôn giả A-na- 
luật: 

“Sao gọi là tu tập, tu tập nhiều bốn Niệm xứ?” 

Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Đại Muc-kiển-liên: 

“Nếu Tỳ-kheo, đối với nội thân khởi tưởng yểm ly; đối với nội 
thân khởi tưởng không yểm ly; tưởng yểm ly, tưởng không yểm ly đều 
xả, an trụ với chánh niệm, chánh tri. Cũng vậy, ngoại thân, nội ngoại 
thân, cảm thọ bên trong, cảm thọ bên ngoài, cảm thọ trong ngoài; tâm 
bên trong, tâm bên ngoài, tâm bên trong ngoài, pháp bên trong, pháp 
bên ngoài, pháp trong ngoài, khởi tưởng yểm ly, không khởi tưởng 
yểm ly, tưởng yểm ly và tưởng không yểm ly đều xả, an trụ với chánh 
niệm, chánh tri. Như vậy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, đó gọi là tu tập, 
tu tập nhiều bốn Niệm xứ.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nhập tam-muội từ tinh xá 
Tòng lâm, nước Xá-vệ, nhờ sức thân thông tam-muội, như lực sĩ co 
duỗi canh tay, trong khoảnh khắc đã trở về rừng Khủng bố đây cầm 
thú trong núi Thất-thâu-ma-la tại thôn Bạt-kỳ. 


n1 


5. Xem kinh 535 trên. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 157 





TẠP A-HÀM QUYỀN 20 


KINH 53. THỦ THÀNH DỤC TRÌ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và Tôn giả A-na-luật ở bên hồ 
tắm Thủ thành”, nước Xá-vệ. 

Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng 
thăm hỏi sức khỏe nhau, rồi ngồi lui qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất 
hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Hy hữu thay, A-na-luật! Có đại oai đức, đại thần lực!, do công 
đức gì, tu tập, tu tập nhiều mà được như vậy?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đối với pháp bốn Niệm xứ tu tập, tu tập nhiều, nhờ đó nên 
thành tựu oai đức, thần lực lớn này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán 
thân trên nội thân, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh trị, điều 
phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, niệm xứ quán thân trên ngoại thân, 
nội ngoại thân; thọ trên nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, 
ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp; tinh 
cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. 
Đó gọi là bốn Niệm xứ được tu tập, tu tập nhiều, sẽ thành tựu oai đức, 
thần lực lớn này. 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi đối với bốn Niệm xứ khéo tu tập, 
nên đối với tiểu thiên thế giới chỉ tạo ít phương tiện" mà có thể quán 
sát khắp tất cả. Như người mắt sáng ở trên lầu nhìn xuống, thấy mọi 
vật trên đất bằng. Cũng như vậy, tôi cũng chỉ tạo ít phương tiện mà có 





Đại Chánh quyển 20. Kinh 537. Pãli, S.52.3 Sutanu. 

Thủ thành dục trì ——=D——Atên một con sông chảy qua Xá-vệ. Päli: Sutanu. 
Bản Pali: sambahulä bhikkhũ, số đông Tỳ-kheo. 

* Hán: đại đức đại lực =j =“w“j =0. Pãli: mahäbhiññäta, đại thần thông. 

Pali: katamesam dhammanam bhavitatta bahalikatatta mahabhiññatam patto tị, 
do tu tập những pháp gì, tu tập nhiều, mà chứng đắc đại thắng trí (thần thông) 
này? 

Chỉ cần chút cố gắng. 


158 TẠP A-HÀM (I) 





thể quán tiểu thiên thế giới. Như vậy, tôi đối với bốn Niệm xứ tu tập, 
tu tập nhiều, nên thành tựu oai đức thần lực lớn này.” 
Hai vị Tôn giả cùng bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng 
dậy mà đi. 
M 


KINH 538. MỤC.LIÊN SỞ VẤN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ các Tôn giả Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiển-liên, Tôn giả A- 
nan, Tôn giả A-na-luật cũng đều ở nước Xá-vệ?. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đến chỗ Tôn giả A-na-luật, 
cùng nhau thăm hỏi sức khỏe, rồi ngồi lui qua một bên. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Nhờ công đức gì, tu tập, tu tập nhiều, mà đạt được oai đức, thân 
lực lớn như vậy?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả Đại Muc-kiển-liên: 

“Đối với pháp bốn Niệm xứ tu tập, tu tập nhiều, nhờ đó nên 
thành tựu oai đức, thần lực lớn này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán 
thân trên nội thân, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh trị, điều 
phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, niệm xứ quán thân trên ngoại, nội 
ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội 
ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp; tinh cần phương 
tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. Đó gọi là bốn 
Niệm xứ được tu tập, tu tập nhiều, sẽ thành tựu oai đức, thần lực lớn 
này. Đối với ngàn núi Tu-di, tôi chỉ dùng chút phương tiện mà có thể 
xem xét tất cả. Như người mắt sáng leo lên đỉnh núi cao, nhìn xuống 
thấy ngàn rừng cây đa-la. Cũng vậy, đối với bốn Niệm xứ, tôi tu tập, 
tu tập nhiều, nên thành tựu được oai đức, thần lực lớn này, tôi chỉ dùng 
chút phương tiện mà thấy được cả ngàn núi Tu-di. Như vậy, thưa Tôn 
giả Đại Mục-kiển-liên, đối với bốn Niệm xứ, tôi tu tập, tu tập nhiều, 


” Päli, S.52.6 Kantaki. 
Bản Pali: ở tại Sakete Kantakivane (khu rừng gai tại Saketa). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 159 





nên thành tựu oai đức, thần lực lớn này.” 
Hai vị Tôn giả bàn luận xong, mỗi người liền từ chỗ ngồổi đứng 
dậy ra đi. 
M 


KINH 539. A-NAN SỞ VẤN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và Tôn 
giả A-na-luật ở bên hồ tắm Thủ thành, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng thăm 
hỏi sức khỏe nhau, rồi ngôi lui qua một bên. Tôn giả A-nan hỏi Tôn 
giả A-na-luật: 

“Nhờ công đức gì, tu tập, tu tập nhiều, mà được thành tựu oai 
đức, oai lực và thần thông lớn như vậy?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả A-nan: 

“Đối với pháp bốn Niệm xứ tu tập, tu tập nhiều, nhờ đó nên 
thành tựu oai đức, thần lực lớn này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán 
thân trên nội thân, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh trị, điều 
phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, niệm xứ quán thân trên ngoại thân, 
nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, 
nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp; tinh cần phương 
tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. Như vậy, Tôn 
giả A-nan, đối với bốn Niệm xứ này tôi tu tập, tu tập nhiều, nên chỉ 
cần chút phương tiện, bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn mắt người, 
xem thấy các chúng sanh lúc sanh, lúc chết, tướng mạo hoặc đẹp hoặc 
xấu, sắc cao quý, sắc hạ tiện, cõi lành, cõi ác, tùy theo nghiệp mà thọ 
sanh, tất cả đều thấy như thật. Chúng sanh như vậy do thân, miệng, ý 
đều tạo việc ác, phỉ báng Hiển thánh; do nhân duyên tà kiến hủy báng 
Hiền thánh, nên khi thân hoại mạng chung, sanh vào trong địa ngục. 
Chúng sanh như vậy do thân, miệng, ý làm việc lành, không phỉ báng 
Hiền thánh, thành tựu chánh kiến, do nhân duyên này nên khi chết 
được sanh lên cõi trời. Thí như người mắt sáng đứng nơi ngã tư đường 


? Pali, S.52.23. Dibbacakkhu. 


160 TẠP A-HÀM (I) 





thấy mọi người qua lại, hoặc nằm ngồi. Tôi cũng vậy, đối với bốn 
Niệm xứ tu tập, tu tập nhiều, nên thành tựu được oai đức, oai lực 
thần thông lớn này; thấy tất cả chúng sanh lúc sanh, lúc chết, cõi 
lành, cõi ác. Chúng sanh như vậy do thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng 
Hiển thánh, do nhân duyên tà kiến mà sanh vào địa ngục. Chúng 
sanh như vậy do thân, miệng, ý làm việc lành, không phỉ báng Hiền 
thánh, thì vì nhân duyên chánh kiến này, khi thân hoại mạng chung 
sẽ được sanh lên cõi trời. 

“Như vậy, Tôn giả A-nan, đối với bốn Niệm xứ tôi tu tập, tu tập 
nhiều, nên thành tựu được oai đức, oai lực, thần thông lớn này.” 

Hai vị Tôn giả bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy 
mà đi. 


M 


KINH 540. SỞ HOẠN (1)! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật đang ở tại tỉnh xá Tòng lâm'', nước Xá- 
vệ, thân bị bệnh khổ. 

Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng nhau 
hỏi thăm sức khỏe, rồi đứng lui qua một bên, thưa Tôn giả A-na-luật: 

“Thưa Tôn giả A-na-luật, bệnh của Tôn giả nặng hay nhẹ, có 
chịu đựng được không? Bệnh giảm dần dần, không tăng thêm chăng?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Bệnh tôi không yên, thật là khó chịu đựng, đau đớn toàn thân, 
càng lúc nặng thêm, không bớt. ” 

Rồi Tôn giả nói ba thí dụ như kinh Sai-ma' ở trên đã nói; rồi 
tiếp: 

“Dù thân tôi bị đau đớn như thế này, nhưng tôi vẫn chịu đựng 
được, với chánh niệm, chánh tri. ” 





!- S.52.10 Bã|hagilãna (bệnh nặng). 
!' Bản Päli: Andhavana (Ẩm lâm, khu rừng tối). 


!“ Kinh số 103, quyển 5. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 l6I 





Các Tỳ-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Tâm an trụ ở chỗ nào mà có thể chịu đựng được cái khổ lớn 
như vậy với chánh niệm, chánh tri?” 

Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tâm trụ bốn Niệm xứ nên mỗi khi tôi cử động, thân thể dù có 
bị đau đớn, cũng có thể chịu đựng được với chánh niệm, chánh tri. 
Những øì là bốn Niệm xứ? Đó là, niệm xứ quán thân trên nội thân cho 
đến niệm xứ quán thọ, tâm, pháp. Đó gọi là trụ bốn Niệm xứ, có thể 
chịu đựng tất cả mọi đau đớn nơi thân, với chánh niệm, chánh tri.” 

Các Tôn giả cùng nhau bàn luận xong, tùy hỷ vui vẻ, mỗi người 
từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 

M 


KINH 541. SỞ HOẠN (2)8 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật đang ở tại tỉnh xá Tòng lâm, nước Xá- 
vệ, bệnh mới vừa giảm bớt chưa bao lâu. 

Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo đến hỏi thăm sức khỏe, rồi ngôi lui 
qua một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Tôn giả có được an ổn, cảm thấy an lạc'* không?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Tôi được an ổn, cảm thấy an lạc. Các thứ đau đớn nơi thân thể 
đều đã bớt dân.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Tâm trụ ở chỗ nào mà những đau nhức của thân dần dần được 
an ổn?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“An trụ bốn Niệm xứ, nên những đau nhức của thân dần dân 
được an ổn. Những gì là bốn Niệm xứ? Đó là, niệm xứ quán thân trên 
nội thân cho đến niệm xứ quán thọ, tâm, pháp. Đó gọi là trụ bốn Niệm 


- Như kinh trên. 
!“. Hán: lạc trú —=—. Päli: sukkhavihãra. 


162 TẠP A-HÀM (I) 





xứ. Do an trụ bốn Niệm xứ này nên những đau nhức của thân dần dần 
được an ổn.” 
Các Tôn giả bàn luận xong, tùy hỷ vui vẻ, mỗi người từ chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. 
M 


KINH 542. HỮU HỌC LẬU TẬN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật ở tại tính xá Tòng lâm'5, nước Xá-vệ. 
Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng nhau hỏi 
thăm sức khỏe, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Nếu Tỳ-kheo còn ở địa vị hữu học” mà hướng thượng muốn 
cầu an trụ Niết-bàn an ổn; Thánh đệ tử tu tập, tu tập nhiều như thế 
nào để ở trong pháp luật này có thể dứt sạch các lậu, tâm giải thoát vô 
lậu, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa? ” 

Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo còn ở địa vị hữu học mà hướng thượng muốn 
cầu an trụ Niết-bàn an ổn; Thánh đệ tử tu tập, tu tập nhiều như thế 
nào để ở trong pháp luật này có thể dứt sạch các lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết tác chứng: Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những øì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. Hãy an trụ nơi bốn Niệm xứ. Những gì là 
bốn Niệm xứ? Đó là, niệm xứ quán thân trên nội thân cho đến niệm 
xứ quán thọ, tâm, pháp. Tu tập bốn Niệm xứ như vậy, tu tập nhiều, ở 
trong pháp luật này có thể dứt sạch các lậu, tâm giải thoát vô lậu, 
tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những øì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ” 





!-. S.52.4 Kantaki (tên khu rừng, có nhiều gai). 
'“. Bản Pãli: Sakete Kantakivane, trong rừng Kantaki, Saketa. 


1. Học địa —=a. Päli: sekhabhũmi. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 163 





Các Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-na-luật nói xong, tùy hỷ vui vẻ, 
mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 
M 


KINH 543. A-LA-HÁN TỲ-KHEO®# 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật ở tại tĩnh xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. 

Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau 
hỏi thăm sức khỏe, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Nếu Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, việc làm đã xong, đã trút bổ 
gánh nặng, lìa các kết sử hữu”, bằng chánh trí tâm khéo giải thoát, vị 
ấy cũng tu bốn Niệm xứ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, các lậu đã dứt sạch, việc làm đã xong, đã 
trút bổ gánh nặng, đã lìa các kết sử hữu, bằng chánh trí tâm khéo giải 
thoát; vị ấy cũng tu bốn Niệm xứ. Vì sao? Vì để đắc những gì chưa 
đắc, chứng những gì chưa chứng, hiện tại sống an lạc. Tại sao như thế? 
Vì tôi cũng đã la các hữu lậu, đã đắc quả A-la-hán, việc làm đã xong, 
tâm khéo giải thoát, cũng tu bốn Niệm xứ, để đắc những øì chưa đắc, 
chứng những gì chưa chứng, đến chỗ chưa đến.... cho đến hiện tại sống 
an lạc.” 

Các Tôn giả bàn luận xong, đều tùy hỷ vui vẻ, mỗi người từ chỗ 
ngồi đứng dậy, ra đi. 

M 


KINH 544. HÀ CỐ XUẤT GIA? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật ở tại tính xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. 





!:. Xem kinh trên. 
!. Hán: hữu kết ——, Päli: bhava-samjoyana. 
Vì sao xuất gia? 


164 TẠP A-HÀM (I) 





Lúc ấy, có nhiều chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ Tôn giả A- 
na-luật cùng nhau hỏi thăm sức khỏe, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi 
Tôn giả A-na-luật: 

“Thưa Tôn giả, vì cớ gì Tôn giả xuất gia ở trong pháp của Sa- 
môn Cù-đàm?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Vì để tu tập.” 

Lại hỏi: 

“Tu tập những gì?” 

Đáp: 

'“Iu các căn, tu các lực, tu các giác phần, tu các niệm xứ. Các 
ông muốn nghe tu những gì?” 

Lại hỏi: 

“Căn, lực, giác phần, những danh tự ấy chúng tôi chưa biết; 
huống chi là lại hỏi nghĩa. Nhưng chúng tôi muốn nghe niệm xứ.” 

Tôn giả A-na-luật bảo: 

“Các ông hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các ông mà 
nói. Nếu Tỳ-kheo tu niệm xứ quán thân trên nội thân cho đến niệm xứ 
quán pháp trên pháp. ” 

Bấy giờ, chúng xuất gia ngoại đạo nghe Tôn giả A-na-luật nói 
xong, tùy hỷ hoan hỷ, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 545. HƯỚNG NIẾT-BÀN?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật ở tại tỉnh xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. 
Khi ấy Tôn giả A-na-luật nói với các Tỳ-kheo: 

“Ví như cây lớn sanh trưởng mà nghiêng xuống dưới, càng 
nghiêng sâu càng muốn đổ”. Nếu chặt rễ nó, cây sẽ phải ngã, thuận 





?'- Pali, S.52.8 Salalägãra (tinh xá Tòng lâm). 


?“ Hán: tùy tuấn tùy thâu =H=C-H——Fnghĩa không rõ. Bản Pãli: gangã nadï 
pãcInaninna pãcinapona pãcInapabbhärä, sông Hằng hướng về Đông, xuôi về 
Đông, đổ về Đông. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 165 





theo chiều nghiêng xuống. Cũng vậy, Tỳ-kheo tu bốn Niệm xứ, lâu 
ngày nhắm thẳng tới, đào sâu, vận chuyển, hướng đến viễn ly, nhắm 
thẳng tới, đào sâu, vận chuyển, hướng đến giải thoát; nhắm thẳng tới, 
đào sâu, vận chuyển, hướng đến Niết-bàn”.” 

Tôn giả A-na-luật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những 
gì đã nói, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 546. THÁO QUÁN TRƯỢNG”! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở bên bờ ao Ô-nê”, 
xóm Bạt-lan-na?5. Lúc ấy có Phạm chí cầm gậy tháo quán”, đến chỗ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, thăm hỏi sức khỏe nhau, rồi ngôi lui 
qua một bên, hỏi Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Do nhân gì, duyên gì, vua tranh giành với vua, các Bà-la-môn, 
cư sĩ tranh giành với nhau?” 

Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời Phạm chí: 

“Vì do bị trói buộc bởi tham dục” nên vua tranh giành với vua; 
các Bà-la-môn, cư sĩ tranh giành với nhau. ” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Do nhân gì, duyên øì, những người xuất gia tranh giành nhau?” 

Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Vì do bị trói buộc bởi kiến dục” nên người xuất gia tranh giành 





3 Pali: cittam digharattam vivekaninnam vivekaponam vivekapabbharam, “tâm thú 


lâu ngày hướng viễn ly, xu hướng viễn ly, khuynh hướng viễn ly”. 

Ấn Thuận, “31. Tương ưng Đại Ca-chiên-diên”, gồm các kinh Đại Chánh 546- 
B55. — Đại Chánh kinh 546, Päli: A.2.4.6 Arãmadanda. 

Ô-nê trì>Q=d—. Pãli: Kaddamadaha (ao bùn). 

Bạt-lan-na tụ lạc =“[ ——=E—. Pali: Varana. 

Chấp tháo quán trượng phạm chí ————— ——r không rõ nghĩa (Phạm chí 
cầm gậy có treo bình nước rửa tay?). Chữ quán, bản Cao-ly =: tưới nước; bản 
Tống =d=R rửa tay, bản Nguyên-Thánh —— cái hủ. Päli: Arãmadanda brãhmano. 

Tham dục hệ trước =g———. Pali: kamaragabhinivesa, đam mê dục lạc. 

Kiến dục hệ trước —=———. Paäli: ditthiragabhinivesa, đam mê kiến giải. 


24. 


25. 
26. 
21. 


28. 


29. 


166 TẠP A-HÀM (I) 





với người xuất gia.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, có người nào lìa được sự 
ràng buộc của tham dục và la được sự ràng buộc của những kiến dục 
này không?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Có, này Phạm chí, Đại Sư của tôi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, có thể lìa 
được sự ràng buộc của tham dục và la được sự ràng buộc của những 
kiến dục này.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Phật Thế Tôn hiện nay đang ở chỗ nào?” 

Đáp: 

“Đức Thế Tôn hiện tại đang ở giữa những người Ba-la-kỳ, nơi 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc, thành Xá vệ, nước Câu-tát-la.” 

Bấy giờ, Phạm chí từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai 
áo bên hữu, gối phải quỳ sát đất, hướng về nơi ở của Phật chắp tay tán 
thán: 'Nam-mô Phật! Nam-mô Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác có thể lìa mọi sự ràng buộc của tham dục, hoàn 
toàn xa lìa mọi sự trói buộc của tham dục và các kiến dục, sạch hết 
cội gốc.” 

Bấy giờ, Phạm chí cầm gậy tháo quán nghe Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 54?. TÚC Sĩ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Ca-chiên-diên đang ở bên bờ ao Ô-nê thôn 
Bà-la-na?!. Bấy giờ, cùng với số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn, vì việc 


Người lớn tuổi. Päli, A.2.4.7 Kandaräyana. 
Bà-la-na =C——rxem cht.25, 26, kinh 546. Pali: Madhurayam Gundavane, 


30. 


31. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 167 





thọ trì y. Lúc ấy, có Phạm chí chống gậy”? tuổi già, các căn suy yếu, 
đến chỗ nhà ăn, chống gậy đứng một bên. Sau một hồi im lặng, ông 
mới nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Trưởng lão, tại sao các ông thấy người lớn tuổi, mà 
không chào hỏi, cung kính mời ngồi?” 

Lúc đó, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng ngồi trong chúng. 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo Phạm chí: 

“Theo pháp của chúng tôi, khi có người già cả đến, đều chào hỏi 
cung kính, lễ bái, mời ngồi.” 

Phạm chí nói: 

“Tôi thấy trong chúng này, không có ai già cả hơn tôi, mà chẳng 
có ai cung kính chào hỏi mời ngôi. Thế sao ông nói rằng theo pháp 
của ông, nếu thấy có người lớn tuổi thì đều cung kính lễ bái mời 
ngồi?” 

Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Này Phạm chí, nếu có người nào già cả đến tám mươi, chín 
mươi tuổi, tóc bạc, răng rụng, mà chỉ thành tựu được pháp thiếu niên, 
thì người này chẳng phải là bậc tôn túc”. Ngược lại, tuy là người tuổi 
trẻ khoảng hai mươi lăm, da trắng tóc đen, khỏe mạnh, hoàn toàn đẹp 
đẽ, mà thành tựu được pháp của bậc cao niên, thì được kể vào hàng 
tôn túc.” 

Phạm chí hỏi: 

“Tại sao gọi là người tám mươi, chín mươi tuổi, tóc bạc răng 
rụng, lại thành tựu pháp thiếu niên, còn người trẻ tuổi khoảng hai 
mươi lăm, da trắng tóc đen, khỏe mạnh, đẹp đẽ, lại được kể vào hàng 
tôn túc?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo Phạm chí: 

“Có năm phẩm chất của dục, đó là sắc được nhận thức bởi mắt, 
đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ nghĩ; tiếng được nhận thức bởi tai; 


trong rừng Gundã, vương ruốc Madhura. 

Chấp trượng phạm chí —=———=. Paili: Bà-la-môn Kandaräyana. 

Hán: túc sĩ =J=h. Pali: atha kho balo na therotveva sankhyam gacchaiti, “(người 
bị chỉ phối bởi dục vọng) người như vậy được gọi là người ngu, chứ không phải 
là Trưởng lão”. Päli, bala chỉ người ngu, cũng có nghĩa là con nít. 


32. 


Số: 


168 TẠP A-HÀM (I) 





hương được nhận thức bởi mũi; vị được nhận thức bởi lưỡi; xúc được 
nhận thức bởi thân, đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ nghĩ. Đối với năm 
phẩm chất của dục này, mà không lìa tham, không lìa dục, không lìa 
ái, không ha niệm tưởng, không lìa khát vọng, thì này Phạm chí, nếu 
người nào như vậy, thì dù tám mươi, chín mươi tuổi, tóc bạc, răng 
rụng, cũng gọi đó là thành tựu được pháp thiếu niên. Còn người tuy 
tuổi mới hai mươi lăm, da trắng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp đế nhưng 
đối với năm phẩm chất của dục này, mà lìa tham, la dục, la ái, ha 
niệm tưởng, lìa khát vọng. Người như vậy, tuy tuổi mới hai mươi lăm, 
da tắng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp đẽ nhưng thành tựu được pháp của 
bậc lão nhân thì được kể vào hàng tôn túc.” 

Bấy giờ, Phạm chí mới nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Như ý nghĩa Tôn giả đã nói, nếu tự xét lại mình thì tuy tôi đã 
già mà lại nhỏ, còn các vị tuy trẻ tuổi mà đã thành tựu được pháp của 
bậc cao niên. 

“Thưa Tôn giả, thế gian bận nhiều việc, tôi xin cáo từ.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Này Phạm chí, ông tự biết đúng thời.” 

Phạm chí nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, tùy hỷ, 
vui mừng rồi trở về nhà mình. 


M 


KINH 548. MA-THÂU-LA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong rừng rậm?. 
Lúc ấy, quốc vương nước Ma-thâu-la là Tây Phương vương tử" đi đến 
chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, đảnh lễ, rồi ngồi lui qua một bên, 
hỏi Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Người Bà-la-môn tự nói, ta là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Ta là 





”“_ Pali, M.84 Madhura-sutta. 
*- Trù lâm =Y=L. Päli: Madhurãyam Gundävane. 
*- Tây Phương vương tử ———-!. Päli, vua nước Madhurä tên là Avantiputta. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 169 





trắng, kẻ khác là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi 
Bà-la-môn. Chính con Phạm thiên” từ miệng sanh ra, được hóa sanh 
từ Phạm thiên, là thừa tự của Phạm thiên”, nên chúng là sở hữu của 
Phạm thiên. Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nghĩa này thế nào?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói với vua Ma-thâu-la: 

“Đại vương, đây chỉ là ngôn thuyết của thế gian”. Người thế 
gian cho rằng Bà-la-môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn là 
trắng, kẻ khác là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi 
Bà-la-môn. Chính Bà-la-môn được Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra, 
được hóa sanh từ Phạm thiên, là thừa tự của Phạm thiên. Đại vương 
nên biết, nghiệp là chân thật; điều đó căn cứ vào nghiệp. 

Vua nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Đó là những lời nói sơ lược, tôi không hiểu rõ. Xin giải thích 
phân biệt lại cho. ” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Bây giờ, tôi sẽ hỏi Đại vương, tùy theo câu hỏi mà Đại vương 
trả lời.” 

Tôn giả liền hỏi: 

“Thưa Đại vương, ngài là vua Bà-la-môn*“°, nơi đất nước của 
mình có bốn hạng người này là Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, cư sĩ, gia chủ, 
đều được gọi đến. Ngài dùng tiền của, thế lực khiến họ hầu cận phòng 
vệ, họ dậy trước ngủ sau và các mệnh lệnh được chấp hành, tất cả đều 
được như ý mình không?” 

Vua đáp: 

“Như ý.” 

Tôn giả lại hỏi: 

“Tâu Đại vương, Sát-đế-lợi là vua, cư sĩ là vua, gia chủ là vua". 
Nếu tại đất nước của mình có bốn chủng tánh, đều được gọi đến. Nhà 


3“ Bản Hán: Bà-la-môn tử =C——-I=Fkhông phân biệt brahma (Phạm thiên) với 
brahmana (Bà-la-môn). 
*3-. Bản Hán: thị Bà-la-môn sở hữu =0=C————. Päli: brahmadäyädä. 


3. Pali: ghosoyeva kho eso, mahãraja, lokasmin, đó chỉ là tiếng chào xáo trong đời. 


Nên hiểu, “nếu người Bà-la-môn làm vua”. So sánh các đoạn dưới. 
Nên hiểu, “nếu người Sát-đế-lợi (...) làm vua”. 


40. 
41. 


170 TẠP A-HÀM (I) 





vua dùng của cải, thế lực, khiến họ hầu cận phòng vệ, họ dậy trước 
ngủ sau và vua ra lệnh làm các việc, thì có được như ý vua không?” 

Vua đáp: 

“Như ý.” 

“Thưa Đại vương, như vậy bốn chủng tánh này, tất cả đều bình 
đẳng có sai biệt nào. Đại vương nên biết, bốn chủng tánh này tất cả 
đều bình đẳng, không có sự sai biệt nào hoặc hơn hay bằng.” 

Vua Ma-thâu-la bạch Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Thưa Tôn giả đúng như vậy, bốn chủng tánh này đều bình 
đẳng, không có gì sai biệt dù là hơn hay là bằng.” 

“Cho nên, Đại vương nên biết, bốn chủng tánh này theo ngôn 
thuyết của thế gian là có sai khác, cho đến, căn cứ vào nghiệp, chân 
thật chứ không sai khác. ” 

“Lại nữa, Đại vương trong đất nước này, nếu dòng Bà-la-môn có 
người trộm cắp thì nên hành xử như thế nào?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Trong dòng Bà-la-môn nếu có người nào trộm cắp thì sẽ bị 
đánh bằng roi, bị trói, hoặc bị đuổi ra khỏi nước, hoặc phạt tiền của, 
hoặc bị chặt tay chân, xẻo tai mũi; nếu là tội nặng thì sẽ bị giết chết. 
Kẻ trộm đó dù là dòng Bà-la-môn cũng gọi là giặc.” 

Lại hỏi: 

“Thưa Đại vương, nếu trong dòng Sát-đế-lợi, cư sĩ, gia chủ có kẻ 
trộm cắp, thì phải làm thế nào?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Cũng bị phạt đánh roi, bị trói, bị đuổi ra khỏi nước, cũng phạt 
tiền của, bị chặt tay, chân, xẻo tai, mũi; nếu tội nặng thì bị giết chết.” 

“Như vậy, thưa Đại vương, há không phải bốn chủng tánh đều 
bình đẳng sao? Hay có sự sai khác nào chăng?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Ý nghĩa của chúng là như vậy. Thật ra không có bất cứ một sai 
biệt nào dù là hơn hay là bằng.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên lại nói với vua: 

“Đại vương nên biết, về bốn chủng tánh này, ngôn thuyết của 
thế gian nói, Bà-la-môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn là 
trắng, kẻ khác là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 171 





Bà-la-môn. Chính Bà-la-môn được Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra; 
được hóa sanh từ Phạm thiên, là thừa tự của Phạm thiên. Há không 
phải là y cứ vào nghiệp, chân thật y cứ vào nghiệp chăng?” 

Lại hỏi: 

“Đại vương, nếu người Bà-la-môn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
nói dối, nói lời ác, hai lưỡi, nói thêu dệt, tham, nhuế, tà kiến, tạo mười 
nghiệp đạo bất thiện thì sẽ sanh vào cõi ác hay cõi lành? Từ nơi vị A- 
la-hán”” vua đã nghe được những gì?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Bà-la-môn tạo mười nghiệp đạo bất thiện sẽ đọa vào đường ác. 
Từ nơi A-la-hán tôi nghe như vậy. Sát-đế-lợi, cư sĩ, gia chủ cũng nói 
như vậy. 

Lại hỏi: 

“Thưa Đại vương, nếu Bà-la-môn nào làm mười nghiệp đạo 
lành, xa lìa sát sanh cho đến chánh kiến thì sẽ sanh vào nơi nào? Cõi 
lành hay cõi ác? Từ nơi vị A-la-hán vua đã nghe được những gì?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Nếu Bà-la-môn làm mười nghiệp đạo lành thì sẽ sanh vào cõi 
lành. Từ nơi A-la-hán tôi nghe như vậy. Sát-đế-lợi, cư sĩ, gia chủ cũng 
nói như vậy.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào Đại vương, bốn chủng tánh như vậy, là có bình đẳng 
không, hay có gì sai biệt dù là hơn hoặc là bằng?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Theo nghĩa như vậy thì là bình đẳng, không có gì sai biệt dù là 
hơn hay là bằng.” 

“Cho nên Đại vương nên biết, bốn chủng tánh này đều bình 
đẳng không có gì sai biệt dù là hơn hay là bằng. Theo ngôn thuyết thế 
gian mà nói, Bà-la-môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn là 
trắng, kẻ khác là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi 
Bà-la-môn. Chính Bà-la-môn được Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra; 
được hóa sanh từ Phạm thiên, là thừa tự của Phạm thiên. Nên biết là 


#“. A-la-ha ———. Päli: ärahä, tức A-la-hán; ở đây chỉ chung các bậc Thánh được 
tôn sùng, không phải riêng A-la-hán trong hàng Thanh văn của Phật. 


172 TẠP A-HÀM (I) 





do nghiệp là chân thật, là y cứ vào nghiệp. 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Thật đúng như những øì đã nói đó, tất cả đều ngôn thuyết của 
thế gian nên nói Bà-la-môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn 
là trắng, kể khác là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi 
Bà-la-môn. Chính Bà-la-môn được Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra, 
được hóa sanh từ Phạm thiên, là thừa tự của Phạm thiên. Nhưng đều 
do nghiệp là chân thật, là y cứ vào nghiệp. ” 

Vua Ma-thâu-la nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, 
tùy hỷ vui mừng làm lễ rồi đi. 


M 


KINH 549. CA-LÊ*% 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong tính xá Câu- 
la-la-tra, nước A-bàn-để*. 

Sáng sớm, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đắp y, mang bát, vào” 
Câu-la-la-tra, tuần tự đi khất thực, đến nhà Ưu-bà-di Ca-lê-ca'°. 

Khi ấy, Ưu-bà-di trông thấy Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, liền 
sửa soạn chỗ ngồi, rồi mời ngồi, đảnh lễ dưới chân Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên xong, đứng lui qua một bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diện: 

“Như những gì Đức Thế Tôn đã dạy, trả lời câu hỏi của đồng nữ 
Tăng-kỳ-đa". Thế Tôn đã nói trong bài kệ những câu hỏi của đồng nữ 


#. Pãli, A.10.26 Kãï[I. 

#' A-bàn-đề quốc Câu-la-la-tra tinh xá —=n—————- \—— Paäli: Avantisu 
Kuraraghare pavatte pabbate, trong thị trấn Kuraraghara, vương ruốc Avanti, 
trong núi Pavatta. 

Hán: nhập =I. Có sự nhầm lẫn về địa danh trong bản Hán. 

Ca-lê-ca ={—={. Päli: Kuraragharika KälT, vợ của người thợ săn chim ưng (?). 
Bản Päli: Ưu-bà-di KãlT đi đến chỗ Tôn giả. 

Tăng-kỳ-đa đồng nữ sở vấn —==—=h—=k——. Päli: Kumaripañha, “những câu 
hỏi của Đồng nữ”, chỉ các con gái của Mara, trong kinh S.4.25 Dhïtaro. 


45. 


4ó. 


4i. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 173 





Tăng-kỳ-đa: 
Thật nghĩa ở tại tâm, 
Tịch diệt mà không loạn”. 
Hàng phục quân dũng mãnh, 
Sắc đẹp đề đáng yêu". 
Một mình, chuyên thiên tứ, 
Nếm Thiền lạc vi diệu, 
Đó gọi là xa ha, 
Các bạn bè thế gian. 
Các bạn bè thế gian, 
Không gần gũi ta được. 

“Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, bài kệ này của Thế Tôn, ý nghĩa 
như thế nào? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời Ưu-bà-di: 

“Này chị, có một Sa-môn Bà-la-môn nói: Biến xứ định về đất”; 
không còn gì hơn đây để cầu mong quả này”'. Này chị, nếu Sa-môn, 
Bà-la-môn nào đối với biến xứ định về đất, mà được thanh tịnh trong 
sáng, thì sẽ thấy được căn bản của nó”, thấy được sự tai hại, thấy được 
sự diệt tận, thấy được con đường đưa đến sự diệt tận. Vì thấy được cội 
gốc, thấy được sự tai hại, thấy được sự diệt tận, thấy được con đường 
đưa đến sự diệt tận, nên đạt được nghĩa chân thật tại tâm, tuy tịch diệt 
nhưng không loạn. 

Này chị, cũng vậy biến xứ định về nước, biến xứ định về lửa, 





“: Hán: thật nghĩa tổn ư tâm, tịch diệt nhi bất loạn —=q=s———A-I—— 


——. Paili: atthassa pattim hadayassa santim, đạt đến mục đích (ý nghĩa) và sự 
tịch tĩnh của tâm. 

Pãli: jetva senam piyasãätarũpam, hàng phục quân đội sắc khả ái, khả hÿ. 

Hán: địa nhất thiết nhập xứ chánh thọ =a=9===I =B———R môn chánh thọ (tập 
trung tư tưởng) có đề mục là nhất thiết nhập (hay biến xứ: tập trung trên tính 
phổ biến của đối tượng) với đối tượng là đất, một trong mười đối tượng của đề 
mục thiền định biến xứ. Pãli: pathavĩ-kasina-samapatti. 

Pali: pathavikasinasamapattiparama kho bhagini eke samanabrahmana attho' tỉ 
abhinibbattesum, “Một số Sa-môn, Bà-la-môn cho rằng địa biến xứ định là mục 
đích (ý nghĩa) tối thượng”. 

Đây chỉ vị ngọt của định. Pãli: assada. 


49. 
50. 


51. 


3. 


174 TẠP A-HÀM (I) 





biến xứ định về gió, biến xứ định về màu xanh, biến xứ định về màu 
vàng, biến xứ định về màu đỏ, biến xứ định về màu trắng; biến xứ 
định về hư không, biến xứ định về thức là tối thượng để cầu mong 
quả này. 

Này chị, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào cho đến, biến xứ định 
về thức, mà được thanh tịnh trong sáng, thì sẽ thấy căn bản, thấy được 
sự tai hại, thấy được sự diệt tận, thấy được con đường đưa đến sự diệt 
tận. Vì thấy được căn bản, thấy được sự tai hại, thấy được sự diệt tận, 
thấy con đường đưa đến sự diệt tận, nên đạt được nghĩa chân tại tâm, 
tịch diệt mà không loạn, khéo thấy, khéo nhập. Cho nên, Thế Tôn trả 
lời bài kệ những câu hỏi của đồng nữ Tăng-kỳ-đa: 

Thật nghĩa ở tại tâm, 

Tịch diệt mà không loạn. 
Hàng phục quân dũng mãnh, 
Sắc đẹp đề đáng yêu. 

Một mình, chuyên thiên tứ, 
Nếm Thiền lạc vi diệu, 

Đó gọi là xa ha, 

Bạn bè của thế gian. 

Các bạn bè thế gian, 

Không gân gũi ta được. 

“Này chị, vì tôi hiểu Thế Tôn bằng ý nghĩa như vậy mà nói kệ 
như vậy.” 

Ưu-bà-di thưa: 

“Lành thay Tôn giả! Tôn giả đã nói nghĩa chân thật. Xin Tôn giả 
nhận lời mời thọ trai của con. ” 

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên im lặng nhận lời. 

Ưu-bà-di Ca-lê-ca biết Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đã nhận 
lời mời rồi, liền sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon lành, cung kính 
tôn trọng, tự tay dâng thức ăn. Khi Ca-lê-ca biết Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên đã thọ thực, rửa bát, súc miệng xong, liền sửa soạn một 
chỗ ngồi thấp trước Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cung kính nghe 
pháp. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên vì nữ cư sĩ mà nói các pháp, khai 
thị, chỉ giáo, soi sáng, khiến cho hoan hỷ, sau đó Tôn giả từ chỗ ngồi 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 175 





đứng dậy ra về. 


176 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 550. LY® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng ở tại vườn Cấp cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo: 

“Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc 
Tri giả, là bậc Kiến giả", nói sáu pháp ra khỏi chỗ khổ, đạt đến chỗ 
thù thắng, nói nhất thừa đạo khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, ha 
mọi sự khổ não, dứt hết lo buồn, được pháp chân như”. Sáu pháp ấy là 
gì? Đó là, Thánh đệ tử niệm tưởng pháp sở hành của Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là pháp sở hành thanh niệm”°: Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Thánh đệ tử do niệm pháp sở hành của Như Lai, nên ha giác tưởng 
tham dục, lìa giác tưởng sân nhuế, lìa giác tưởng não hại”. Thánh đệ 
tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm 
chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, 
nhuế, si, an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập 
niệm Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như 
Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất 
thừa đạo thứ nhất ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng 
sanh được thanh tịnh, la khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, 
được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm tưởng Chánh pháp, niệm: Pháp 





33: Pali, A.6.26 Kaccäna. 


Hán: sở tri sở kiến —=—=——=. Paili: janatä passatah, danh từ tác nhân; bản Hán 
hiểu là phân từ quá khứ. 

Päli: ñãyassa adhigamäya nibbãnassa sacchikitiyaya, để đạt chánh lý, chứng 
Niết-bàn. 

Nguyên bản: tịnh =b. Theo đoạn dưới, sửa lại là niệm =. 

Tham dục giác, sân nhuế giác, hại giác “g==——=A=Q=¡i —=A= —: tức ba bất thiện 
tầm. Päli: tayo akusala-vitakka: käma-vitakko, vyaäpäda-, vihimsa-vitakko. 


34. 


55. 


56. 
51. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 171 





luật hiện tại của Thế Tôn”, ha mọi nhiệt não, phi thời gian, thông 
suốt, thấy ngay trong hiện tại, duyên tự mình mà giác ngộ”. Lúc 
Thánh đệ tử niệm Chánh pháp, không khởi giác tưởng tham dục, giác 
tưởng sân nhuế, não hại. Như vậy, Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm 
trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối 
với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ chánh 
niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh 
hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ hai ra khỏi 
khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, la khỏi 
mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm Tăng pháp là bậc thiện xảo thú 
hướng, chân chánh thú hướng, trực chỉ thú hướng, bình đẳng thú 
hướng, tu hạnh tùy thuận, Đó là hướng Tu-đà-hoàn, đắc quả Tu-đà- 
hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc quả Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc 
quả A-na-hàm; hướng A-la-hán, đắc quả A-la-hán. Như vậy, bốn đôi, 
tám bậc, đó gọi là Tăng đệ tử của Thế Tôn, đầy đủ giới, đầy đủ định, 
đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, là phước điển 
Vô thượng của thế gian, là nơi xứng đáng cúng dường, cung kính, lễ 
bái”. Khi Thánh đệ tử niệm Tăng, không khởi giác tưởng tham dục, 
sân nhuế, não hại, như vậy, Thánh đệ tử thoát khỏi tâm nhiễm trước. 
Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với 
năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ chánh niệm, 
chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng 
thắng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, 
là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ ba ra khỏi khổ, đạt đến 


Dịch sát Hán: Thế Tôn hiện tại pháp luật 9=L={=b=k—. Bản Hán hiểu sai. Văn 
chuẩn theo Huyền Trang: Phật chánh pháp (thiện thuyết) hiện kiến ——k 
( ——)=i—: Chánh pháp của Phật (được khéo thuyết), chứng nghiệm ngay 
trong hiện tại. Pali: (svakkhato) bhagavato dhammo sanditthiko. Xem cht. dưới. 

Văn chuẩn định cú về niệm pháp (Huyền Trang, Pháp Uẩn Túc Luận 3): “Phật 
Chánh pháp thiện thuyết, hiện kiến, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, trí 
giả nội chứng”. Päli: svakkhãato bhagavatiä dhammo sanditthiko akaliko 


58. 


59. 


ehipassiko opnanayiko paccattam veditabbo viññuhiti. 


5 Văn chuẩn định cú về niệm Tăng, xem Pháp uẩn, đã dẫn trên. 


178 TẠP A-HÀM (I) 





chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, la khỏi mọi khổ 
não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Giới đức, niệm: Giới không khuyết, 
giới không vỡ, giới thuần hậu, giới không la, giới không trộm lấy", 
giới khéo rốt ráo, giới đáng khen ngợi, giới mà bậc phạm hạnh không 
ghét bổ. Nếu Thánh đệ tử khi niệm giới, tự nhớ nghĩ những giới đã 
được thành tựu trong thân, ngay lúc ấy không khởi giác tưởng tham 
dục, sân nhuế, não hại, thì như vậy là Thánh đệ tử đã ra khỏi tâm 
nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. 
Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ 
chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân 
chánh hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ tư ra khỏi 
khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, la khỏi 
mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Thí pháp”, tâm tự vui mừng: Nay 
ta đã la cấu uế xan tham; dù là tại gia mà tâm bố thí với sự giải 
thoát, thường thí, xả thí, vui thí, thành tựu sự bố thí, bố thí bình đẳng. 
Nếu Thánh đệ tử khi niệm thí pháp mà tự mình bố thí, không khởi 
giác tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, thì như vậy, Thánh đệ tử ra 
khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất 
của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, 
si và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm 
Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo 
thứ năm ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được 
thanh tịnh, ha khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp 
như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm Thiên đức”, niệm: Tứ vương 
thiên, Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa 





5! Phi đạo thủ giới “D¬s——. Päli: bhujssãni (silãni): nô lệ được giải phóng, tự do; 


(giới) tự tại. 
Pali: caga, huệ thí, thí xả, từ thiện bố thí. 
Päli: devatanussati, niệm tưởng chư Thiên. 


62. 


63. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 179 





lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên, với tín tâm thanh tịnh, khi mạng 
chung ở nơi nay sẽ sanh lên các cõi trời. Ta cũng như vậy, với tín, 
giới, thí, văn, tuệ, mạng chung ở nơi này sẽ được sanh lên các cõi 
trời. Như vậy, khi Thánh đệ tử niệm công đức chư Thiên, không khởi 
giác tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, thì như vậy, Thánh đệ tử ra 
khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất 
của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, 
si và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm 
Phật, chân chánh hướng thẳng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo 
thứ năm ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được 
thanh tịnh, ha khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp 
như thật. ” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe lời dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 551. HA-LÊ ()“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở tại tỉnh xá họ Thích trong 
thôn Ha-lê. 

Bấy giờ trưởng giả Ha-lê Tụ lạc” đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên, cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi lui qua một bên, thưa Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Như bài kệ Thế Tôn trả lời những câu hỏi của Ma-kiển-đề 
trong kinh Nghĩa phẩm": 

Đoạn tất cả các dòng, 
Lấp kín nguồn nước chảy; 


%-. paii, S.22.3 Hãliddikãni. 

5- Ha-lê Tụ lạc trưởng giả =F==E=————AHa-lê tụ lạc chủ; xem kinh tiếp theo. 
Pali: Haliddikani-gahapati. 

%. pali: afthakavaggiye mãgandiyapañhe, trong kinh Những câu hỏi của 
Mãgandiya, phẩm thứ 8 (Suttanipata). 


180 TẠP A-HÀM (I) 





Sống thân cận làng xóm, 
Mu ni không khen ngợi. 
Năm dục đã trống rỗng. 
Quyết không đây trở lại; 
Lời tranh tụng thế gian, 
Chung cuộc không xảy nữa. 

Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, kệ này có ý nghĩa gì?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời gia chủ: 

“Con mắt là dòng chảy. Tham phát khởi bởi thức con mắt. 
Nương vào giới con mắt mà tham dục chảy trào ra, nên gọi là dòng 
chảy””. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là dòng chảy tham phát khởi bởi ý thức. 
Nương vào ý giới mà tham dục chảy trào ra, nên gọi là dòng chảy.” 

Gia chủ lại hỏi Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Thế nào gọi là không chảy trào ra°#?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Thức của con mắt; ái và hỷ y trên sắc được nhận thức bởi mắt 
mà phát sanh, nếu chúng dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tĩnh, tịch 
điêt, thì đó gọi là không chảy trào ra. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; là ý 
thức; tham dục y trên pháp được nhận thức bởi ý mà phát sanh, nếu 
chúng dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tính, tịch diệt, thì đó gọi là 
không chảy trào ra.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào là nguồn???” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Duyên con mắt và sắc sanh ra thức con mắt. Ba sự hòa hợp 
sanh ra xúc. Duyên xúc sanh cảm thọ, hoặc thọ lạc, thọ khổ, thọ 
không khổ không lạc. Từ đó phát xuất dòng nhiễm trước. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý; ý thức, ý thức pháp, cả ba hòa hợp sanh ra xúc. Duyên 


5“ Hán: lưu~y. Pali: rũpadhatu gahapati viññãnassa oko, rpadhaturagavinibaddhañca 


pana viññãnam okasäriti vuccati, “Sắc giới là nhà của thức. Thức bị trói buộc bởi 
sắc giới tham được gọi là người ở trọ nhà”. Bản Hán đọc øø/ø (dòng chảy) thay 
vì ø&o (nhà). 

5. Bất lưu—~y. Päli: anokasãrï, người không ở trọ. Xem cht. trên. 


Lưu nguyên =y—. Päli: niketasär, tiêu tướng của trú xứ. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 181 





xúc sanh cảm thọ, hoặc thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. 
Dòng ái hỷ y nơi thọ này phát xuất, đó gọi là nguồn của dòng.” 

“Thế nào là lấp nguồn của dòng này?” 

“Sự hệ lụy do giới con mắt tiếp nhận cảnh giới tâm pháp; nếu sự 
hệ lụy này dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tĩnh, tịch diệt, đó gọi là lấp 
nguồn của dòng. Sự hệ lụy do tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp nhận cảnh 
giới tâm pháp; nếu sự hệ lụy này dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tính, 
tịch diệt, đó gọi là lấp nguồn của dòng.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào là thân cận, tán thán nhau?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Tại gia, xuất gia thân cận nhau, cùng mừng, cùng lo, cùng vui, 
cùng khổ, việc gì cũng đều làm chung; đó gọi là thân cận, tán thán 
nhau.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào là không khen ngợi?” 

“Là tại gia, xuất gia không cùng thân cận, không cùng mừng, 
không cùng lo, không cùng khổ, không cùng vui; phàm làm việc gì 
cũng đều không cùng nhau vui vẻ tán thành; đó gọi là không khen 
ngợi. ” 

“Thế nào dục không trống không 

“Có năm phẩm chất của dục; sắc được nhận thức bởi mắt, đáng 
ưa, đáng thích, đáng nghĩ nhớ, đắm trước sâu, nuôi lớn dục. Tiếng 
bởi tai, hương bởi mũi đối với hương, vị bởi lưỡi đối với vị, xúc bởi 
thân đối với xúc, đáng ưa, đáng thích, đáng nghĩ nhớ, đắm trước sâu, 
nuôi lớn dục. Đối với năm dục này mà không la tham, không la ái, 
không ha nhớ nghĩ, không lìa khao khát, thì đó gọi là dục không 
trống không.” 

“Thế nào gọi là dục trống không?” 

“Là đối với năm dục này mà hìa tham, lìa dục, ha ái, ha nhớ 


712) ”» 





7 paji: katham ca game santhavajato hoti, “Thế nào là sự hòa thuận trong thôn 
xóm?” 
”':. Bản Pãli: “Thế nào là không gần gũi xóm làng?” 


”*. Bất không dục ———. Päli: kãmehi aritto, chưa dọn sạch các dục. 


182 TẠP A-HÀM (I) 





nghĩ, la khát khao, thì đó gọi là dục trống không.” 

“Nói bị hệ lụy trói buộc bởi ngã, đó là khi tâm pháp trở lại 
đầy”. 

“Vị Tỳ-kheo A-la-hán kia, đã đoạn tận các lậu, cắt đứt gốc rễ 
của chúng, như chặt đứt ngọn cây đa-la, đời vị lai sẽ không sanh trở lại 
nữa, thì làm sao lại cùng với kẻ khác tranh tụng. 

“Cho nên, Thế Tôn trả lời câu hỏi của Ma-kiển-để trong kinh 
Nghĩa phẩm bằng bài kệ: 

Đoạn tất cả các dòng, 

Lấp kín nguồn nước chảy; 
Sống thân cận làng xóm, 
Mâu-mi không khen ngợi. 
Năm dục đã trống rỗng, 
Quyết không đây trở lại; 
Lời tranh tụng thế gian, 
Chung cuộc không xảy nữa. 

Đó gọi là sự phân biệt nghĩa lý bài kệ mà Như Lai đã nói. ” 

Bấy giờ, gia chủ Ha-lê Tụ lạc khi nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diên nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ rồi ra về. 


M 


KINH 552. HA-LÊ (2)“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở tại tỉnh xá của họ 
Thích trong thôn Ha-lê. VỊ gia chủ thôn chủ Ha-lê” đi đến chỗ Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả, rồi ngồi lui 
qua một bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Như lúc Đức Thế Tôn ở trong hang đá núi Giới cách đã nói 





”3- Giải thích câu tụng 6. Päli: kathañca... apurakkharãno hoti, thế nào là không ước 
vọng? 

'. S.22.4 Hãliddikãni. 

'. Xem cht.65, kinh 551. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 183 





với Thiên đế Thích” rằng: “Này Kiểu-thi-ca, nếu có Sa-môn, Bà- 
la-môn nào mà giải thoát vô thượng với sự diệt tận ái”, tâm khéo 
chân chánh giải thoát, rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh 
phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh”. Làm thế nào mà ở trong pháp 
luật này đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm 
hạnh, tuyệt đối thanh tịnh?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Con mắt, thức con mắt, sắc được nhận thức bởi con mắt, 
nương nhau sanh hỷ. Nếu hỷ này đoạn tận, vô dục, diệt tận, tịch diệt, 
tnh chỉ, thì ngay trong Pháp luật này sẽ đạt đến rốt ráo biên tế, rốt 
ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh. Tai, mắt, lưỡi, 
thân, ý, ý thức; pháp được nhận thức bởi ý nhau sanh ra hỷ. Nếu hỷ 
này đoạn tận, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì ngay trong Pháp 
luật này sẽ đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm 
hạnh, tuyệt đối thanh tịnh.” 

Gia chủ thôn chủ Ha-lê, sau khi nghe lời chỉ dạy của Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 553. HA-LÊ (3) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở tại tỉnh xá của họ 
Thích trong thôn Ha-lê. Vị gia chủ thôn chủ Ha-lê đi đến chỗ Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả, rồi ngồi lui 
qua một bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Như khi Thế Tôn ở trong hang đá núi Giới cách đã nói với Đế 
Thích rằng: Này Kiều-thi-ca, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà giải 
thoát vô thượng với sự dứt sạch ái, tâm khéo chân chánh giải thoát, 
đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối 





76. 


Nguyên Hán: —=—~j=s————~-]——. Xem kinh 505. Pali: Kurara ghare 
papãte pabbate, trên sườn núi gần thị trấn Kurara ghara. 
Ái tận giải thoát =R———.Päli: tanhakkhayavimuti, Cf. M.37 


Culatanhasankhaya-suttam. 


184 TẠP A-HÀM (I) 





thanh tịnh. Lầm thế nào mà ở trong Pháp luật này đạt đến rốt ráo biên 
tế, tốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, đối với sự hệ lụy đắm trước nơi cảnh giới 
của tâm pháp được tiếp nhận bởi giới con mắt; sự hệ lụy ấy nếu đã dứt 
sạch, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì ở trong Pháp luật này mà 
đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối 
thanh tịnh. Đối với sự hệ lụy đắm trước nơi cảnh giới của tâm pháp 
được tiếp nhận bởi tai, mũi, lưỡi, thân, ý giới; sự hệ lụy ấy nếu đã dứt 
sạch, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì ở trong Pháp luật này mà 
đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối 
thanh tịnh. ” 

Gia chủ thôn Ha-lê, nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói 
xong, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 554. HA.LÊ (4) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê 
của họ Thích. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nghe gia chủ chủ thôn 
Ha-lê mắc bệnh khổ. Sau khi nghe, vào buổi sáng sớm, đắp y mang 
bát vào thôn Ha-lê khất thực, lần lượt đến nhà gia chủ thôn chủ Ha-lê. 
Gia chủ thôn chủ Ha-lê từ xa trông thấy Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diên, ông muốn rời chỗ nằm đứng dậy. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 
thấy gia chủ muốn đứng dậy, liên bảo gia chủ: 

“Gia chủ chớ đứng dậy! May còn có chỗ ngôi, tôi có thể tự ngồi 
nơi đó. ” 

Tôn giả lại nói với gia chủ: 

“Thế nào gia chủ, tật bệnh có chịu đựng được không? Mọi thứ 
đau đớn của thân thể có thuyên giảm không? Không tăng thêm 
chăng?” 

Gia chủ đáp: 

“Thưa Tôn giả, bệnh con rất khó nhẫn chịu. Những sự đau đớn 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 185 





của thân thể càng tăng thêm, không bớt chút nào!” 

Gia chủ liền nói ba thí dụ như kinh Xoa-ma Tỳ-kheo đã nói 
trước. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Cho nên ông nên tu tập bất hoại tịnh đối với Phật, tu tập bất 
hoại tịnh đối với Pháp, tu tập bất hoại tịnh đối với Tăng, tu tập và 
thành tựu Thánh giới. Nên học như vậy. ” 

Gia chủ đáp: 

“Bốn Bất hoại tịnh như Đức Phật dạy con đã thành tựu được tất 
cả. Hiện tại con đã thành tựu Phật bất hoại tịnh, Pháp bất hoại tịnh, 
Tăng bất hoại tịnh và đã thành tựu Thánh giới. ” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Ông nên nương vào bốn pháp bất hoại tịnh này mà tu tập sáu 
pháp niệm. Nên niệm công đức Phật: Ngài là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Nên niệm công đức Pháp: Đối với Chánh pháp luật của Thế Tôn, 
ngay trong đời này, xa lìa các phiển não bức rức, pháp được thông 
đạt, phi thời gian, duyên tự mình mà giác ngộ. Nên niệm công đức 
Tăng: Bậc thiện xảo thú hướng, chân chánh thú hướng, trực chỉ thú 
hướng, bình đẳng thú hướng, tu hạnh tùy thuận, Đó là hướng Tu-đà- 
hoàn, đắc quả Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc quả Tư-đà-hàm; 
hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm; hướng A-la-hán, đắc quả A-la- 
hán. Như vậy, bốn đôi, tám bậc, đó gọi là Tăng đệ tử của Thế Tôn, 
đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải 
thoát tri kiến, là phước điển Vô thượng của thế gian, là nơi cúng 
dường, cung kính, lễ bái. Nên niệm công đức Giới: Tự giữ gìn chánh 
giới, không hủy, không khuyết, không vỡ, không nát, là giới chẳng 
trộm lấy”, giới cứu cánh, giới đáng khen ngợi, giới phạm hạnh, giới 
không bị ghét bỏ. Nên niệm công đức Bố thí: Tự mình nghĩ đến bố 
thí, tự tâm cảm thấy hân hoan, xả bổ keo kiệt, tham lam; tuy ở tại 
gia nhưng tâm bố thí giải thoát, thường bố thí, vui vẻ bố thí, bố thí 
đầy đủ, bố thí bình đẳng. Nên niệm công đức chư Thiên: Niệm trời 


7. Xem cht.61, kinh 550. 


186 TẠP A-HÀM (I) 





Tứ vương, trời Tam thập tam, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất-đà, trời 
Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại. Chư Thiên này với tín và giới thanh tịnh, 
khi chết ở cõi này được sanh về trong các cõi kia. Ta cũng như vậy, 
nhờ tín, giới, trí, văn, tuệ thanh tịnh, nên được sanh về trong các cõi 
trời kia. 

“Này gia chủ, như vậy nên biết nương vào bốn pháp Bất hoại 
tịnh và thêm sáu Niệm xứ nữa. ” 

Gia chủ thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Bốn pháp Bất hoại tịnh và sáu Niệm xứ mà Đức Thế Tôn đã 
nói, ở đây, tất cả con đều thành tựu. Con đang tu tập niệm Phật, niệm 
Pháp, nệm Tăng, niệm Giới, nệm Thí, nệm Thiên. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Lành thay! Gia chủ có thể tự xác nhận là đắc quả A-na-hàm.” 

Bấy giờ, gia chủ thưa: 

“Mời Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở lại đây thọ trai.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nhận lời mời. Gia chủ thôn chủ 
Ha-lê, biết Tôn giả đã nhận lời, liền sửa soạn đầy đủ đồ ăn thức uống 
ngon, tự tay cúng dường. Thọ trai xong, sau khi rửa bát, súc miệng, 
Tôn giả vì gia chủ nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan 
hỷ, xong Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 
KINH 555. HA-LÊ (5) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê 
của họ Thích. Lúc đó có gia chủ ở Bát thành” tên là Đà-thí*° thân bị 
bệnh khổ. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nghe gia chủ Đà-thí mắc 
bệnh, sáng sớm đắp y mang bát vào Bát thành khất thực, lần lượt đến 
nhà gia chủ Đà-thí. Như kinh gia chủ Ha-lê đã nói như vậy. 


M 


”?-. Bát thành =K—. Päli: Atthaka-nagara. 
3 Đà-thí—=I. Päli: Dasama. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 187 





KINH 556. VÔ TƯỚNG TÂM TAM-MUỘI!! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng An-thiển” tại thành Sa-kỳ?°. 

Bấy giờ số đông Tỳ-kheo-ni đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi đứng lui qua một bên. Đức Thế Tôn liền vì các Tỳ- 
kheo-ni nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Khai 
thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, Phật ngồi im lặng. 

Các Tỳ-kheo-mi bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu vô tướng tâm tam-muội", không vọt lên, 
không chìm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải 
thoát; thì vô tướng tâm tam-muội này, Thế Tôn dạy nó là quả gì, công 
đức gì?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo-ni: 

“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm xuống, 
sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát, thì vô tướng 
tâm tam-muội này là trí quả, là trí công đức.” 

Khi các Tỳ-kheo-ni nghe Phật dạy xong, đều tùy hỷ hoan hỷ, 
làm lễ mà lui. 

Sau đó các Tỳ-kheo-ni đi đến Tôn giả A-nan, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Tôn giả, rồi ngồi lui qua một bên, thưa Tôn giả A-nan: 

“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm xuống, 
sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát, thì vô tướng 
tâm tam-muội này là quả gì, công đức gì?” 

Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo-ni: 

“Này các tỷ muội, nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, 





5L- Ấn Thuận, “33. Tương ưng A-nan”, gồm các kinh, Đại Chánh 556-565. -Đại 


Chánh kinh 556, không thấy Pãli tương đương. 
An-thiền lâm =w=I=L. Pãli: Añjanavana, khu rừng gần thị trấn Säketa. 
Sa-kỳ =P—. Paäli: Sãaketa, thị trấn phước Kosala. 


82. 


83. 


FT VO tướng tâm tam-muội=L—~T=N-Fxem kinh 566, quyển 21. Päli: animitta 
(ceto)samadhi. 
8 Hán: bất dũng bất một —-i—-s. Päli: (Yayam samädhi) na cäbhinato na 


capannato, (Định ấy) không căng lên, không chùn xuống. 


188 TẠP A-HÀM (I) 





không chìm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải 
thoát. Thế Tôn nói là trí quả, là trí công đức.” 

Các Tỳ-kheo-ni đều nói: 

“Lạ thay, Tôn giả A-nan! Đại Sư và đệ tử có cùng một câu nói, 
cùng một vị, cùng một nghĩa, tức là Đệ nhất cú nghĩa. Hôm nay các 
Tỳ-kheo-ni có đến chỗ Thế Tôn, đem câu nói như vậy, vị như vậy, 
nghĩa như vậy hỏi Thế Tôn. Thế Tôn cũng đã vì chúng con nói câu 
như vậy, vị như vậy và nghĩa như vậy, giống như những gì Tôn giả A- 
nan nói không khác. Cho nên thật là kỳ đặc, Đại Sư và đệ tử cùng nói 
một câu, cùng vị và cùng nghĩa. ” 

Các Tỳ-kheo-ni sau khi nghe những gì Tôn giả A-nan nói, tất cả 
đều tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà lui. 


M 
KINH 557. XÀ-TRI-LA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cù-sư-laŸ”, thuộc nước Câu-diệm- 
di. Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở tại đó. 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la* đến chỗ Tôn giả A-nan đảnh lễ, rồi 
ngồi lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-nan: 

“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm 
xuống”, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát, thì 
thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn dạy nó là quả gì, công đức gì?” 

Tôn giả A-nan bảo Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la: 

“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm xuống, 
sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát, thì Thế Tôn 
dạy nó là trí quả, trí công đức.” 

T-kheo-nIi Xà-tri-la khen ngợi: 

“Lạ thay! Thưa Tôn giả A-nan, Đại Sư và đệ tử nói giống nhau 





3. pali: A. ix. 37. Ananda. 

Š*“ Cù-sư-la viên —=v——. Päli: Ghositärãma, tinh xá do Ghosita ở Kosambï dựng. 
Xà-tri-la Tỳ-kheo-ni G@———=c—. Pälli: Jal|ilã. 

3. Hán: bất dũng bất một —=¡ —~=S. Xem cht.85, kinh 556. 


88. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 20 189 





cùng một câu, cùng một ý vị, cùng một nghĩa. Thưa Tôn giả A-nan, 
ngày trước, lúc Phật ở thành Sa-kỳ, trong rừng An-thiển, lúc đó, có 
nhiều Tỳ-kheo-ni đi đến chỗ Phật hỏi nghĩa này, Thế Tôn đã nói cho 
các Tỳ-kheo-nIi nghe nói câu như vậy, ý vị như vậy, nghĩa cũng như 
vậy. Cho nên biết là kỳ đặc: Đại Sư và đệ tử cùng nói một câu, cùng 
một vị và cùng một nghĩa. Đó gọi là Đệ nhất cú nghĩa.” 

Sau khi Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la nghe những gì Tôn giả A-nan nói 
xong, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà lui. 


Như Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la đã hỏi, Tỳ-kheo-ni Ca-la-bạt cũng hỏi 
như vậy. 


M 
KINH 558. A-NAN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan cũng ở đó. 

Lúc bấy giờ, có một Tỳ-kheo kia đạt được vô tướng tâm tam- 
muội, nghĩ rằng: “Ta hãy đến chỗ Tôn giả A-nan, hỏi Tôn giả, nếu 
Ty-kheo đạt được vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm 
xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát; thưa 
Tôn giả A-nan, Thế Tôn dạy nó là quả øì, công đức gì? Nếu Tôn giả 
A-nan hỏi ta: “Tỳ-kheo, ông đã đạt vô tướng tâm tam-muội này phải 
không? Đáp, tôi chưa từng có”. Hỏi thật mà đáp khác đi. Ta sẽ theo sát 
Tôn giả A-nan, hoặc giả có người khác hỏi nghĩa này, nhờ đó mà ta 
được nghe. ” 

Tỳ-kheo này đi theo Tôn giả A-nan suốt sáu năm, mà không có 
ai hỏi đến nghĩa này, nên mới tự hỏi Tôn giả A-nan: 

“Nếu Tỳ-kheo hỏi vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không 
chìm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát, 
thì thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn dạy nó là quả gì, công đức gì?” 

Tôn giả A-nan hỏi Tỳ-kheo này: 


%- Pali, A.9.37 Ananda. 


190 TẠP A-HÀM (I) 





'“Fy-kheo, ông đã đạt tam-muội này chưa?” 

Tỳ-kheo này im lặng. Tôn giả A-nan nói với Tỳ-kheo này rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo đã đạt tâm vô tướng tâm tam-muội, không vọt 
lên, không chìm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi 
giải thoát, thì Thế Tôn nói đó là trí quả, trí công đức.” 

Sau khi nghe Tôn giả A-nan nói pháp này xong, Tỳ-kheo tùy hỷ 
hoan hỷ, làm lễ mà lui. 


n 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 191 





TẠP A-HÀM QUYỀN 2I 


KINH 559. CA-MA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Ba-la-lợi-phất-đố-lộ?. Bấy giờ Tôn giả 
A-nan và Tôn giả Ca-ma' cũng ở tại tỉnh xá Kê lâm”, nước Ba-la-lợi- 
phất-đố-lộ. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Ca-ma đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng 
nhau chào hỏi xong, rồi ngồi lui qua một bên, nói với Tôn giả A-nan: 

“Lạ thay! Thưa Tôn giả A-nan, có mắt, có sắc”; có tai, có âm 
thanh; có mũi, có mùi; có lưỡi, có vị; có thân, có xúc; có ý, có pháp. 
Nhưng có Tỳ-kheo có những pháp này mà lại không giác tri được. Vì 
sao, Tôn giả A-nan, Tỳ-kheo này vì có tưởng nên không giác tri được, 
hay vì không có tưởng nên không giác tri được?” 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-ma: 

“Người có tưởng cũng không giác tri được, huống chi là người 
không có tưởng!” 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Những gì là có tưởng, có pháp mà không giác tri được?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

“Nếu Tỳ-kheo nào ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, 
có hỷ lạc phát sanh do viễn ly, chứng và an trụ Sơ thiển; như vậy Tỳ- 
kheo có tưởng có pháp mà không giác tri. Cũng vậy, chứng và an trụ 
đệ Nhị thiền, đệ Tam thiên, đệ Tứ thiên, Không nhập xứ, Thức nhập 
xứ, Vô sở hữu nhập xứ. Như vậy Tỳ-kheo có tưởng có pháp mà không 
giác tr1. ” 

“Thế nào là không có tưởng, có pháp mà không giác tri?” 





Đại Chánh quyển 21, kinh 559; Päli, S.35.192 Kãmabhũ. 

Ba-la-lợgi-phất-đố-lộ }# £# ll #b—=F§. Bản Paäli: Phật trú tại tinh xá Ghositärama, 
Kosambi. 

Ca-ma 3JI RE. Pali: Kãmabhũ. 

Kê lâm tinh xá Ất ‡ ïlŸ ⁄%. Pãli: Kukkufarama? Bản Päli: tinh xá Ghositarama. 
Bản Pãli, S.35.192: “Con mắt là hệ phược của sắc, hay sắc là hệ phược của con 
mắt?” Nội dung Hán và Päli không đồng nhất. 






































192 TẠP A-HÀM (I) 





“Tỳ-kheo như vậy không niệm tưởng hết thảy tưởng, thân tác 
chứng, thành tựu và an trú vô tưởng tâm tam-muội”; đó gọi là Tỳ-kheo 
không có tưởng, có pháp mà không giác tri.” 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Nếu Tỳ-kheo nào đạt được tâm vô tướng tam-muội, không vọt 
lên, không chìm xuống, giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát, thì 
Thế Tôn nói đây là quả gì, công đức gì?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

“Nếu Tỳ-kheo nào đạt được tâm vô tướng tam-muội, không vọt 
lên, không chìm xuống, giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát, thì 
Thế Tôn nói đó là trí quả, trí công đức”.” 

Hai vị Tôn giả cùng nhau bàn luận rồi tùy hỷ hoan hỷ, mỗi người 
từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 


M 


KINH 560. ĐỘ LƯỢNG3 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở đó. 

Lúc ấy Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào tự xác nhận” trước mặt tôi, tôi 
sẽ chào mừng ủy lạo rằng: Lành thay! Hoặc do suy cầu bốn đạo'?. 
Những gì là bốn? Đó là, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ngồi mà trụ tâm như 
vây: Thiện xảo trụ tâm, cục bộ trụ tâm, điều phục tâm, nhất tâm bình 
đẳng mà tiếp thọ phân biệt chỉ quán, đối với pháp mà lượng độ, tu tập, 
tu tập nhiều rồi, dứt hết các sử. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trước mặt 




















Vô tưởng tâm tam-muội Í#tt #l ;`¿ —= H£ : tức vô tướng tâm tam-muội. Xem các 
kinh 556 và tiếp. 
Xem kinh 556 trên. 
Pali, A.4.170 Yuganandha. 
Tự ký thuyết É[{ šu š.. Bản Pali: arahattapattim vyäkaroti, tự xác nhận đắc quả 
A-la-hán. 

- Bản Päli: sabbo so catũhi angehi etesam vã aññatarena, “(tự ký thuyết) bằng 
bốn chỉ, hay một trong bốn chỉ”. 























SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 193 





tôi tự xác nhận, thì tôi ủy dụ: “Như vậy, lành thay!” Hoặc suy cầu điều 
này. Đó là đạo thứ nhất. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ngôi thẳng tư duy, đối với pháp 
tuyển trạch, tư lương mà trụ tâm: Thiện xảo trụ tâm, cục bộ trụ tâm, 
điểu phục tâm, nhất tâm bình đẳng mà tiếp thọ chỉ quán. Như thế 
chánh hướng an trụ nhiều, la được các sử. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni trước mặt tôi tự xác nhận, thì tôi ủy dụ: “Như vậy, lành thay!” Hoặc 
suy cầu điều này. Đó là đạo thứ hai. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni bị nắm giữ bởi sự động loạn, vì 
để điều phục tâm mà ngồi, ngồi ngay ngắn trụ tâm: Thiện xảo trụ tâm, 
cục bộ trụ tâm, điều phục tâm, chỉ quán, nhất tâm bình đẳng mà tiếp 
thọ hóa'!. Như thế chánh hướng an trụ nhiều, la được các sử. Nếu có 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trước mặt tôi tự xác nhận, thì tôi ủy dụ: “Như 
vậy, lành thay!" Hoặc suy cầu điều này. Đó là đạo thứ ba. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chỉ và quán hòa hợp, cả hai 
cùng thực hành, tác ý như thế mà chánh hướng an trụ nhiều, thì sẽ 
dứt hết các sử. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trước mặt tôi tự xác 
nhận, thì tôi ủy dụ: “Như vậy, lành thay!" Hoặc suy cầu điều này. Đó 
là đạo thứ tư.” 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả A-nan dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 561. BÀ-LA-MÔN?® 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan cũng ở đó. 








- Hán: nhất tâm đẳng thọ hóa —- ,`› ## “ý {L ; không rõ nghĩa. Ấn Thuận cho là 
dư chữ hóa ÍE:. 

!“ Bốn chi (Hán: tứ đạo 1 3š ), bản Päli: 1. samathapubaägamam vipassanam 
bhãveti, tu quán dẫn đầu bởi chỉ, 2. vipassanapubbaägamam samatham 
bhãveti, tu chỉ với quán đi trước; 3. samathavipassanam yuganaddham bhãveti, 
chỉ quán song hành; 4. dhammuddhaccaviggahitam mãnasam hoti, tác ý để diệt 
trừ sự loạn động đối với pháp. 

-_Pali, S.51.15 Brahmana. 























194 TẠP A-HÀM (I) 





Lúc ấy, có Bà-la-môn đến chỗ Tôn giả A-nan cùng chào đón hỏi 
thăm, rồi ngồi lui sang một bên, hỏi Tôn giả A-nan: 

“Vì sao Tôn giả ở chỗ Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh?” 

Tôn giả A-nan trả lời Bà-la-môn: 

“V3 đoạn trừ. ” 

Bà-la-môn ấy lại hỏi: 

“Thưa Tôn giả, đoạn dứt cái gì?” 

“Đoạn dứt ái.” 

“Thưa Tôn giả A-nan, y chỉ gì để đoạn dứt ái?” 

“Này Bà-la-môn, y chỉ dục để đoạn dứt ái.” 

“Thưa Tôn giả A-nan, há không phải không có biên tế!5?” 

“Này Bà-la-môn, không phải không có biên tế. Quả vậy, có biên 
tế, không phải không có biên tế. ” 

“Thưa Tôn giả A-nan, thế nào là có biên tế, không phải không 
có biên tế?” 

“Này Bà-la-môn, nay tôi hỏi ông, tùy ý mà trả lời. Ông nghĩ thế 
nào, trước đây có ý dục đến tinh xá không?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả A-nan!” 

“Như thế, Bà-la-môn, sau khi đến tinh xá, dục kia dứt phải 
không? 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả A-nan, kia tĩnh tấn, phương tiện, trù 
lượng mà đi đến tinh xá.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Sau khi đến tinh xá thì sự tinh tấn, phương tiện, trù lượng có dứt 
không?” 

“Đúng vậy.” 

Tôn giả A-nan lại nói với Bà-la-môn: 

“Như thế, Bà-la-môn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là 


-_Pali: chandappahanattham, mục đích đoạn trừ dục. 

- Bản Pali: y chỉ dục tam-ma-địa cần hành thần túc (chandasamädhi-padhãana- 
samkhãra-samannäagatam iddhipadam). Tức tu bốn thần túc (iddhipada). 

- Pali: “Lấy dục để đoạn dục, như thế thì không cùng tận (... santakam hoti no 
asantakam). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 195 





đấng Tri giả, Kiến giả, nói bốn Như ý túc, bằng nhứt thừa đoạn mà 
thanh tịnh chúng sanh, diệt khổ não, đoạn ưu bi. Những gì là bốn? Như ý 
túc được thành tựu với sự cần hành trên dục định”. Như ý túc được 
thành tựu với sự cần hành trên tinh tấn định, tâm định, tư duy định”. 
Như thế Thánh đệ tử tu dục định, đoạn tham ái, thành tựu bốn Như ý 
túc. Y xa lìa, y vô dục, y giải thoát, y diệt, hướng đến xả đoạn dứt ái; 
tham ái dứt rồi, thì dục kia cũng dứt; tu tính tấn định, tâm định, tư duy 
định, đoạn tham ái, thành tựu, y xa la, y vô dục, y giải thoát, y tịch diệt, 
hướng đến xả tham ái dứt sạch; ái dứt sạch rồi, tư duy định liền dứt.” 

“Này Bà-la-môn, ý ông thế nào? Đây chẳng phải là biên tế 
chăng?” 

Bà-la-môn thưa: 

“Thưa Tôn giả A-nan, đây là biên tế chẳng phải không biên tế. ” 

Bà-la-môn nghe Tôn giả A-nan nói, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi đi. 


M 


KINH 562. CÙ-SƯ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở đó. Lúc ấy có trưởng giả Cù-sư-la đến 
chỗ Tôn giả A-nan, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả, rồi ngồi lui qua một bên, 
thưa Tôn giả A-nan: 

“Thưa Tôn giả A-nan, thế nào gọi là vị thuyết pháp trong thế 
gian? Sao gọi là thiện hướng trong thế gian”? Sao gọi là thiện đáo 
trong thế gian”"?” 

Tôn giả A-nan bảo trưởng giả Cù-sư-la: 

“Bây giờ, tôi hỏi ông, tùy ý đáp câu hỏi của tôi. Này Trưởng giả, 
ý ông nghĩ sao, nếu có vị thuyết pháp để điều phục tham dục, điều 


- Bốn Như ý túc, hay thần túc, xem cht.15, kinh 561. 

- Dục, tinh tấn định, tâm định, tư duy định; thứ tự này không đồng với các bản 
khác: dục, tâm, tinh tấn, tư duy. Päli: chanda-samadhi-, citta-samadhi-, viriya- 
samadhi-, vimamsa-samadhi. 

-_ Thế gian thiện hướng; xem cht.11, kinh 490(2). 

- Thế gian thiện đáo; chỗ khác: thế gian thiện thệ. Xem cht.12, kinh 490(2). 


196 TẠP A-HÀM (I) 





phục sân nhuế, điều phục ngu si, được gọi là vị thuyết pháp trong thế 
gian không?” 

Trưởng giả đáp: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nếu có vị thuyết pháp để điều phục tham 
dục, điểu phục sân nhuế, điều phục ngu si, vị ấy được gọi là vị thuyết 
pháp trong thế gian.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi trưởng giả: 

“Ý ông nghĩ sao, nếu trong đời có vị hướng đến điều phục tham 
dục, điều phục sân nhuế, điều phục ngu si, đó gọi là vị thiện hướng 
trong thế gian. Nếu trong đời có vị đã điều phục tham dục, sân nhuế, 
ngu sĩ, vị đó gọi là thiện đáo hay chẳng phải?” 

Trưởng giả đáp: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nếu trong đời có vị đã điều phục tham dục 
không dư tàn; điều phục sân nhuế, ngu si không dư tàn, vị đó gọi là 
thiện đáo. ” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Tôi thử hỏi ông, ông đã chân thật trả lời nghĩa ấy như vậy, ông 
nên ghi nhận giữ gìn. ” 

Trưởng giả Cù-sư-la sau khi nghe những gì Tôn giả A-nan chỉ 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi lui ra. 


M 


KINH 563. NI-KIÊN?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên bờ ao Di-hầu, 
nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở đó. Lúc ấy có Vô Úy 
người Ly-xa?” là đệ tử của Ni-kiền và Thông Minh đồng tử” người Ly- 
xa là đệ tử của A-kỳ-tỳ?!, cả hai cùng đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng 
nhau ân cần hỏi thăm xong, rồi ngồi lui qua một bên. 

Khi ấy, Ly-xa Vô Úy nói với Tôn giả A-nan: 





-_Pali, A.3.74 Nigantha. 
- Vô Úy Ly-xa ?# E3 #R 3E. Päli: Abhaya-licchavi. 
-_ Thông Minh đồng tử l#t H S# -ƒ-. Pali: Pandita Kumaräka. 


- A-kỳ-tỳ In 3# Eä. Có lẽ Pãli: Ajivika, tà mạng ngoại đạo. Xem kinh 573. 


















































SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 197 





“Thầy tôi Ni-kiển Tử đã diệt trừ pháp thiêu đốt”, thanh tịnh siêu 
xuất, đã vì các đệ tử nói đạo lý như vầy: Nghiệp của đời trước, do thực 
hành khổ hạnh nên chắc chắn có thể được trút bỏ”; thân nghiệp chẳng 
tạo tác, chặt đứt cầu đò, trong đời vị lai, không còn các lậu, các nghiệp 
vĩnh viễn đoạn tận. Vì nghiệp đã vĩnh viễn đoạn tận nên các khổ vĩnh 
viễn chấm dứt; vì khổ vĩnh viễn chấm dứt nên cứu cánh biên tế khổ. 
Thưa Tôn giả A-nan, nghĩa này như thế nào?” 

Tôn giả A-nan bảo Vô-úy: 

“Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến 
giả, nói ba thứ đạo dứt la sự thiêu đốt, thanh tịnh siêu xuất”, bằng 
nhất thừa đạo mà thanh tịnh chúng sanh, ha ưu bị, vượt qua khổ não, 
được pháp chân như”. Những øì là ba? Như vậy, Thánh đệ tử sống an 
trụ trong tịnh giới, thọ trì Ba-la-để-mộc-xoa, oai nghi đầy đủ, tín nơi 
các tội lỗi mà sanh ý tưởng sợ hãi”. Giữ gìn tịnh giới đầy đủ như vậy; 
nghiệp cũ dần dần trút sạch, ngay trong hiện tại được lìa nhiệt não, 
không đợi thời tiết, chứng đắc Chánh pháp, quán sát thông đạt bằng 
sự hiện thấy, tự giác ngộ bằng trí tuệ?°. Này trưởng giả Ly-xa, đó gọi 
là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, 
nói ba thứ đạo dứt lìa sự thiêu đốt, thanh tịnh siêu xuất, bằng nhất 
thừa đạo mà thanh tịnh chúng sanh, ha ưu bi, vượt qua khổ não, được 
pháp chân như. ” 

Lại nữa Vô Úy, với tịnh giới đã đầy đủ như thế, mà ly dục, ha 


3- Hán: xí nhiên pháp š #A ;Z. Pãli:? 

%- Pali: so purãnanam kammãnam tapasä vyantibhävam paññapeti, “Ngài chủ 
trương phá trừ nghiệp quá khứ bằng sự nhiệt hành (khổ hành)”. 

Pali: tisso nijjara visuddhiyo, ba sự diệt tận, thanh tịnh. 

Hán: đắc chân như pháp {$# #{ #[I 3X. Päli: ñãyassa adhigamäya nibbãnassa 
sacchikiriyäya, để chứng đắc như lý; để thân chứng Niết-bàn. 

Pali thường gặp về giới: patimokkhasamvarasammvutto viharati acäragocarasampanno 
anumattesu vajjesu bhayadassävĩ, “sống phòng hộ với sự phòng hộ bằng Ba-la- 
đề-mộc-xoa, đầy đủ oai nghi chánh hạnh; thấy sợ hãi trong những lỗi lầm nhỏ 
nhặt”. 

Pali: sanditthika nijjara akalika ehipassika opaneyyika paccattam veditabba 
viññuUhTti, “sự diệt tận ngay hiện thời, phi thời gian, được thấy do đến gần, có 
tính tùy thuận, được nhận biết bằng nội tâm bởi những bậc trí. 


21. 
28. 





























29. 


30. 


198 TẠP A-HÀM (I) 





pháp ác bất thiện... cho đến, chứng và an trụ đệ Tứ thiển. Đó gọi là 
Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác nói lìa nhiệt não được pháp 
như thật. 

Lại có tam-muội chánh thọ, đối với Khổ Thánh đế này biết như 
thật: Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo Thánh đế 
biết như thật. Thành tựu một cách đầy đủ tâm trí tuệ như thế, nghiệp 
mới chẳng tạo, nghiệp cũ dần dần dứt sạch, ngay trong hiện tại được 
ha nhiệt não, không đợi thời tiết, chứng đắc Chánh pháp, quán sát 
thông đạt bằng sự hiện thấy, tự giác ngộ bằng trí tuệ”!. Này trưởng giả 
Ly-xa, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri 
giả, Kiến giả, nói ba thứ đạo dứt lìa sự thiêu đốt, thanh tịnh siêu xuất, 
bằng nhất thừa đạo mà thanh tịnh chúng sanh, la ưu bi, vượt qua khổ 
não, được pháp như thật. ” 

Bấy giờ, đệ tử của Ni-kiền Tử là Ly-xa Vô Úy, im lặng trong 
giây lâu. Đệ tử của A-kỳ-tỳ là Ly-xa Thông Minh lặp lại với Vô Úy 
rằng: 

“Lạ thay, Vô Úy! Sao im lặng như vậy? Pháp được khéo giảng 
nói bởi Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là đấng Tri giả, Kiến 
giả, ông nghe mà không tùy hỷ chăng?” 

Ly-xa Vô Úy đáp: 

“Vì tôi đang suy nghĩ nghĩa ấy nên im lặng. Ai nghe pháp được 
khéo giảng nói bởi Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm, mà không tùy hỷ? Nếu 
có người nào nghe pháp được khéo giảng nói bởi Thế Tôn Sa-môn 
Cù-đàm mà không tùy hỷ thì đó là kẻ ngu si, sẽ lâu dài cam chịu khổ 
quả, không phải nghĩa lợi, không phải hữu ích.” 

Bấy giờ, đệ tử của Ni-kiển Tử là Ly-xa Vô Úy và đệ tử của A- 
kỳ-tỳ là Ly-xa Thông Minh nghe lại lời nói pháp của Phật do Tôn giả 
A-nan nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 


M 





3! Pãli: so bhikkhU evam silasampanno... asavanam khaya anasavam cetovimuttim 


ditth'eva dhamme sayam abhiñña sacchikatva upasampajja viharati, “Tỳ-kheo ấy 
thành tựu giới như vậy, đoạn tận hữu lậu, ngay trong đời hiện tại, bằng thắng trí, 


vô lậu tâm giải thoát tự mình thân chứng, thành tựu và an trú. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 199 





KINH 564. TỲ-KHEO-NI? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở đó. 

Lúc ấy có một Tỳ-kheo-ni khởi tâm nhiễm trước đối với Tôn giả 
A-nan, sai người đến thưa Tôn giả A-nan: 

“Thân con bị bệnh khổ, xin Tôn giả thương xót đến thăm.” 

Tôn giả A-nan sáng sớm đắp y mang bát đến chỗ Tỳ-kheo-ni 
kia. Tỳ-kheo-ni kia từ xa trông thấy Tôn giả A-nan đi đến, để thân thể 
lõa lồ nằm trên giường. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy thân thể của 
Tỳ-kheo-ni liền thu nhiếp các căn, đứng xoay lưng lại. Tỳ-kheo-ni kia 
trông thấy Tôn giả A-nan thu nhiếp các căn, đứng xoay lưng lại, liền 
tự cảm thấy hổ thẹn. Cô đứng lên khoác lại y phục, trải tọa cụ, đón 
tiếp Tôn giả A-nan, mời ngồi, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả, rồi lui 
đứng sang một bên. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền vì Tỳ-kheo-ni này nói pháp: 

“Này cô, như cái thân này là do thức ăn uế tạp nuôi lớn, do kiêu 
mạn nuôi lớn, do ái nuôi lớn, do dâm dục nuôi lớn. Này cô, nương nơi 
thức ăn uế tạp thì nên dứt các thức ăn uế tạp. Nếu nương nơi kiêu 
mạn, thì nên dứt kiêu mạn. Nương nơi ái dục, hãy dứt ái dục. 

“Này cô, thế nào gọi là nương nơi thức ăn uế tạp thì dứt thức 
ăn uế tạp? Thánh đệ tử đối với sự ăn uống, phải xét lường, suy nghĩ 
mà ăn, không ăn với ý tưởng đắm đuối lạc thú, không ăn với ý tưởng 
kiêu mạn, không ăn với ý tưởng trau chuốt, không ăn với ý tưởng 
làm đẹp, mà chỉ vì duy trì thân, chỉ vì nuôi sống, vì trị cái bệnh đói 
khát, vì nhiếp thọ phạm hạnh, vì muốn làm dứt các cẩm thọ cũ, các 
cảm thọ mới chẳng phát sanh, nuôi lớn theo tập quán cao thượng; 
hoặc lực, hoặc lạc, hoặc xúc nên trụ như thế. Thí như khách buôn 
dùng dầu tô hay dầu nấu đặc để bôi xe, không có ý tưởng nhiễm 
trước, không có ý tưởng kiêu mạn, không có ý tưởng trau chuốt, 
không ý tưởng làm đẹp mà chỉ vì chuyên chở. Lại như người bị bệnh 
ghẻ bôi dầu không ý tưởng nhiễm trước hay ưa thích, không ý tưởng 


3' Pali, A.4.159 BhikkhuUn. 


200 TẠP A-HÀM (I) 





kiêu mạn, không có ý tưởng trau chuốt, không có ý tưởng làm đẹp 
mà vì lành bệnh ghẻ. Như thế Thánh đệ tử xét lường mà ăn, không 
ăn với ý tưởng đắm đuối lạc thú, không ăn với ý tưởng kiêu mạn, 
không ăn với ý tưởng trau chuốt, không ăn với ý tưởng làm đẹp; mà 
chỉ vì duy trì thân, chỉ vì nuôi sống, vì trị cái bệnh đói khát, vì 
nhiếp thọ phạm hạnh, vì muốn làm dứt các cẩm thọ cũ, các cảm 
thọ mới chẳng phát sanh, nuôi lớn theo tập quán cao thượng; hoặc 
lực, hoặc lạc, hoặc xúc, không lỗi lầm, trụ an ổn. Này cô, đó gọi là 
nương thức ăn thì dứt ăn. 

“Nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn. Thế nào là nương kiêu mạn 
thì dứt kiêu mạn? Thánh đệ tử nghe Tôn giả kia, hay đệ tử của Tôn 
giả kia, sạch hết các hữu lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, 
ngay trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, việc cần làm đã xong, tự biết không còn tái sanh nữa.' Nghe 
rồi liền nghĩ rằng: “Thánh đệ tử kia hết sạch hữu lậu, tự biết không 
còn tái sanh nữa. Còn ta ngày nay, vì sao không hết hữu lậu, vì sao 
không tự biết không còn tái sanh nữa?' Ngay lúc đó chắc chắn sẽ có 
thể dứt các hữu lậu, tự biết không còn tái sanh nữa. Này cô, đó gọi là 
nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn. 

“Này cô, thế nào là nương ái thì dứt ái? Thánh đệ tử nghe Tôn 
giả kia, hay đệ tử của Tôn giả kia, hết sạch các pháp hữu lậu, tự biết 
không còn tái sanh nữa. Còn chúng ta sao chẳng hết hữu lậu, tự biết 
không còn tái sanh nữa. Ngay lúc ấy có thể dứt các hữu lậu tự biết 
không còn tái sanh nữa Này cô, đó gọi là nương ái thì ái dứt. Này cô, 
người không còn việc để làm, tức là người đã cắt đứt cầu đò, đoạn 
tuyệt dâm dục. ” 

Khi Tôn giả A-nan nói pháp, Tỳ-kheo-ni xa lìa trần cấu, được 
pháp nhãn thanh tịnh. Tỳ-kheo-ni ấy thấy pháp đắc pháp, giác pháp, 
nhập pháp, không còn hồ nghi, chẳng do người khác, đối với Chánh 
pháp luật tâm không sợ hãi. 

Tỳ-kheo-ni đến đảnh lễ dưới chân Tôn giả A-nan và thưa: 

“Ngày nay con xin phát lỗ sám hối. Con ngu si, không tốt, làm ra 
chuyện xấu xa như thế. Nay ở nơi Tôn giả A-nan, con tự thấy lỗi lầm, 
tự biết lỗi, con xin phát lỗ sám hối, mong Tôn giả thương xót.” 

Tôn giả A-nan bảo Tỳ-kheo-ni: 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 201 





“Bây giờ cô đã chân thật tự thấy tội, biết lỗi, ngu si, bất thiện. 
Cô tự biết đã tạo tội xấu xa. Cô tự biết, tự thấy và ăn năn lỗi lầm, ở 
đời vị lai sẽ được đây đủ giới. Nay tôi nhận sự sám hối của cô, vì 
thương xót muốn khiến cô được tăng trưởng pháp lành trọn không 
thoái giảm. Vì sao? Vì nếu người tự thấy tội, tự biết tội, luôn sám hối 
thì ở đời vị lai sẽ được đầy đủ giới, pháp lành tăng trưởng, trọn 
không thoái giảm.” 

Sau khi Tỳ-kheo-ni này nghe Tôn giả A-nan nói pháp, khai thị, 
chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 565. BÀ-ĐẦU?® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật cùng Tôn giả A-nan ở tại Kiểu-trì*, du hành trong 
nhân gian, đi đến rừng Thân-thứ”, phía Bắc làng Bà-đầu”. 

Bấy giờ các thiếu niên tại làng Bà-đầu nghe nói Tôn giả A-nan 
ở tại Kiểu-trì, du hành trong nhân gian, đi đến rừng Thân-thứ, phía 
Bắc làng Bà-đầu, bèn kêu gọi nhau tập hợp lại, rồi cùng nhau đi đến 
chỗ Tôn giả A-nan, đẳnh lễ Tôn giả, ngồi lui qua một bên. Lúc ấy Tôn 
giả A-nan bảo các thiếu niên: 

“Này các Hổ chủng”, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, 
nói bốn thứ thanh tịnh: Giới thanh tịnh, Tâm thanh tịnh, Kiến thanh 
tịnh, Giải thoát thanh tịnh. 

“Thế nào là Giới thanh tịnh? Thánh đệ tử trụ nơi Ba-la-để-mộc- 
xoa, giới tăng trưởng, oai nghi đầy đủ, đối với tội vi tế cũng sanh sợ 
hãi, giữ gìn các học giới, giới thân chưa trọn vẹn có thể làm cho đầy 





3 Päli, A.4.194 Sãpũgl. 


Kiều-trì ==. Pãli: Koliyesu Sapiũgan nama nigame, giữa những người Koliya, 
trong một xóm tên là Sapuga. 

Thân-thứ lâm —=—~=L“A rừng cây simsapa. 

Bà-đầu tụ lạc quốc =C=Y=E——. Päli: Sapuga. 

Hổ chủng, tên gọi một dòng họ. Bản Cao-ly chép đế ——rbản Tống-Nguyên- 
Minh: khổ =W=F Y theo bản Päli, sửa lại là “hổ” —. Päli: Vyagghapajja. 

Pali: bốn thanh tịnh cần chỉ; parisddhipadhanyanga. 


34. 


SỐ: 


36. 


37. 


38. 


202 TẠP A-HÀM (I) 





đủ hoàn toàn, đã đầy đủ rồi tùy thuận giữ gìn. Dục, tinh tấn phương 
tiện siêu xuất, siêng năng dũng mãnh, thân, tâm pháp luôn luôn nhiếp 
thọ”; đó gọi là Giới tịnh đoạn. 

“Này các Hổ chủng? Thế nào là Tâm tịnh đoạn? Thánh đệ tử 
ly dục, la pháp ác bất thiện chứng và an trụ đệ Tứ thiển; định thân 
chưa đầy đủ thì làm cho được đây đủ, đã đầy đủ rồi thì tùy thuận 
giữ gìn. Dục, tinh tấn, cho đến luôn luôn nhiếp thọ; đó gọi là Tâm 
tịnh đoan'°. 

“Này các Hổ chủng, thế nào gọi là Kiến tịnh đoạn? Thánh đệ tử 
nghe Đại Sư nói pháp; với pháp được nói như vậy, như vậy, thì như 
vậy, như vậy mà nhập chánh quán như thật, như vậy, như vậy mà được 
hoan hỷ, được tùy hỷ, được theo Phật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử tuy chẳng nghe Đại Sư nói pháp, nhưng 
nghe từ bậc minh trí được các vị phạm hạnh tôn trọng. Nghe các vị 
phạm hạnh được tôn trọng nói như vậy, như vậy, thì như vậy, như vậy 
mà nhập chánh quán như thật, như vậy, như vậy mà được hoan hỷ, 
được tùy hỷ, có tín đối với Chánh pháp. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử chẳng được nghe Đại Sư nói pháp, cũng 
chẳng nghe từ bậc minh trí được các vị phạm hạnh tôn trọng nói. Chỉ 
nghe những điều đã nghe và thọ trì trước kia, đọc đi đọc lại tập quen. 
Sau khi thọ trì những điều đã nghe trước kia mà đọc đi đọc lại như 
vậy, như vậy rồi, như vậy mà thâm nhập có tín đối với Chánh pháp. 

“Lại nữa Thánh đệ tử chẳng nghe Đại Sư nói pháp, cũng chẳng 
nghe từ bậc minh trí được các vị phạm hạnh tôn trọng nói lại, cũng 
chẳng có thể đọc lại những điều đã được thọ trì trước kia, nhưng với 
pháp đã được nghe trước kia mà nói rộng cho người khác; với pháp đã 
được nghe trước kia mà nói rộng cho người khác như vậy, như vậy rồi, 
như vậy mà thâm nhập có tín đối với Chánh pháp. 


°”- Dục tinh tấn.. ——-i... Päli: yo tattha chando ca vayãmo ca ussãho ca 


appativani ca sati ca sampajaññañca idam vuccati... silaparisuddhipadhani- 
yañgam, ở đây, ý dục, tinh cần, dũng mãnh, nổ lực, không thoái thất, chánh 
niệm, chánh trí, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần. 

Pãli: cittaparisuddhipadhaniyangam, tâm thanh tịnh cần chi. Pãli: Padhana, bản 
Hán đọc là Pahãana. 


40. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 203 





“Lại nữa, Thánh đệ tử chẳng nghe Đại Sư nói pháp, cũng chẳng 
nghe từ bậc minh trí được các vị phạm hạnh tôn trọng nói lại, cũng 
chẳng có thể đọc lại những điều đã được thọ trì trước kia, cũng chẳng 
có thể với pháp đã được nghe trước kia mà nói rộng cho người khác; 
nhưng đối với pháp đã được nghe trước kia một mình ở chỗ vắng vẻ tư 
duy quán sát. Tư duy quán sát như vậy, như vậy rồi, như vậy mà thâm 
nhập có tín đối với Chánh pháp. 

“Như thế từ người khác được nghe, bên trong chánh tư duy. Đó 
gọi là chánh kiến chưa khởi khiến khởi; chánh kiến đã khởi làm cho 
rộng thêm. Đó gọi là tuệ thân“! chưa đây đủ làm cho đầy đủ; tuệ thân 
đã đây đủ rồi, tùy thuận giữ gìn. Dục, tinh tấn, cho đến luôn luôn 
nhiếp thọ; đó gọi là Kiến tịnh đoạn'?. 

“Này các Hổ chủng, thế nào gọi là Giải thoát thanh tịnh đoạn? 
Thánh đệ tử đối với tâm tham mà vô dục được giải thoát; đối với tâm 
sân, sĩ mà vô dục được giải thoát. Giải thoát như thế chưa đầy đủ 
khiến cho đầy đủ; đã đầy đủ rồi tùy thuận giữ gìn. Dục, tinh tấn, cho 
đến luôn luôn nhiếp thọ; đó gọi là Giải thoát tịnh đoạn.” 

Sau khi nghe Tôn giả A-nan chỉ dạy xong, các thiếu niên làng 
Bà-đầu, tùy hỷ, hoan hỷ, làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 566. NA-GIÀ-ĐẠT-ĐA (1* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la”, cùng với 
các Tỳ-kheo Thượng tọa. Bấy giờ có trưởng giả Chất-đa-la*° đến 
chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi 





*#': Nguyên Hán chép nhầm là giới thân ——. 


Pali: ditthiparisuddhipadhaniyañgam, kiến thanh tịnh cần chỉ. 

Pali: vimuttiparisuddhipadhaniyangam, giải thoát thanh tịnh cần chỉ. 

Ấn Thuận, “33. Tương ưng Chất-đa-la” gồm các kinh, Đại Chánh 566-575. phần 
lớn tương đương Pali S.41. Cittasamyutta. Đại Chánh kinh 566, Pali, S.41.5 
Kamabhu. 

Am-la tụ lạc Am-la lâm ——==E———~L. Pali: Macchikasande Amba†takavane. 
Chất-đa-la trưởng giả —==h———. Päli: Citta-gahapati. 


42. 
43. 
44. 


45. 
4ó. 


204 TẠP A-HÀM (I) 





lui qua một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la 
nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, sol sáng, làm cho 
hoan hỷ. Sau khi nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, 
soi sáng, làm cho hoan hỷ, các Thượng tọa ngồi im lặng. Trưởng 
giả Chất-đa-la liền cúi đầu đảnh lễ các Tỳ-kheo Thượng tọa, rồi đi 
đến phòng Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa; đảnh lễ Tỳ-kheo NÑa-già-đạt-đa, 
rồi ngồi lui qua một bên. Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả 
Chất-đa-la: 
“Có lời nói như vầy: 
Chỉ xanh” được phủ trắng”° 
Xe một bánh lăn quay; 
Lìa kết, đến quán sát, 
Cắt dòng, chẳng còn trói. 
“Này Trưởng giả, bài kệ này có nghĩa gì?” 
Trưởng giả Chất-đa-la thưa: 
“Tôn giả Na-già-đạt-đa, có phải Đức Thế Tôn nói bài kệ này 
không?” 
“Phải.” 
Chất-đa-la thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa: 
“Xin Tôn giả im lặng chốc lát, tôi sẽ suy nghĩ ý nghĩa này.” 
Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Chất-đa-la nói với Tôn giả Na- 
già-đạt-đa: 
“Xanh nghĩa là Giới”. Phủ trắng” là giải thoát. Một bánh là thân 
niệm. Quay là quay ra. Xe là chỉ quán”. Lầa kết”, có ba thứ kết là 
tham, sân, si. A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã diệt, đã biến tri, đã 


*“'. Xem cht.49 dưới. 


Xem cht.50 dưới. 

Hán: chi thanh =K=C(cành cây xanh). Pali: nelanga, chỉ phần không khuyết 
điểm. Bản Hán đọc: nïla: mau xanh, thay vì nela: không khuyết điểm, không tội 
lỗi. 

Hán: bạch phú —=. Päli: setapacchãada, lọng trắng. 

Pali: ratho.. imasseta catumahãabhitikassa kãyassa adhivacanam, xe đồng 
nghĩa với thân bốn đại này. 

Ly kết ——. Päli: anigham, không khổ, không động chuyển. 


48. 


49. 


50. 


51. 


2. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 205 





cắt đứt rễ, như chặt ngọn cây đa-la không sanh trở lại nữa, đời vị lai 
thành pháp bất sanh. 

“Quán sát” nghĩa là thấy. Đến, là người đến”'. 

“Cắt dòng”, nghĩa là dòng ái nơi sanh tử. Tỳ-kheo A-la-hán 
kia đã dứt sạch các lậu, đã diệt, đã biến tri, đã cắt đứt rễ, như chặt 
ngọn cây đa-la không sanh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bất 
sanh. 

“Chẳng còn trói”, là ba hệ phược: tham dục phược, sân nhuế 
phược, ngu s¡ phược. Tỳ-kheo A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã 
diệt, đã biến tri, đã cắt đứt rễ, như chặt ngọn cây đa-la không sanh trở 
lại nữa, đời vị lai thành pháp bất sanh. 

“Thế nên, này Tôn giả Na-già-đạt-đa, Thế Tôn nói bài kệ này: 

“Chỉ xanh được phủ trắng 
Xe một bánh lăn quay; 

Lìa kết, quán sát đến, 

Cắt dòng, chẳng còn trói. ” 

“Thế Tôn nói bài kệ này, tôi đã phân biệt rồi.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 

“Ông đã nghe nghĩa này trước rồi chăng?” 

'“ “Thưa, không được nghe. ” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa nói: 

“Này Trưởng giả, ông được lợi ích tốt lành, ở nơi Phật pháp sâu 
xa này mà được thâm nhập bằng tuệ nhãn của Hiền thánh.” 

Trưởng giả Chất-đa-la sau khi nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói 
xong, tùy hỷ, hoan hỷ, làm lễ rồi lui. 


M 





”3 Pali: passa, hãy nhìn! 


Pali: ayantam, người đang đến. 
Hán: đoạn lưu =_=y. Pali: chinnasotam. 
Hán: bất phục phược —=_=. Pali: abandhana, không bị cột trói. 


34. 
55. 
56. 


206 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 567. NA-GIÀ-ĐẠT-ĐA @)“7 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng với các 
Tỳ-kheo Thượng tọa. Bấy giờ có trưởng giả Chất-đa-la đến chỗ các 
Tỳ-kheo Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một 
bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la nói pháp bằng 
nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi 
nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ, các Thượng tọa ngồi im lặng. Trưởng giả Chất-đa-la liền cúi 
đầu đảnh lễ các Tỳ-kheo Thượng tọa, rồi đi đến phòng Tỳ-kheo Na- 
già-đạt-đa; đảnh lễ Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa, rồi ngồi lui qua một bên. 
Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 

“Có vô lượng tâm tam-muội, vô tướng tâm tam-muội, vô sở hữu 
tâm tam-muội, không tâm tam-muội. Thế nào, trưởng giả, các pháp 
này vì có nhiều nghĩa khác nhau nên có nhiều tên khác nhau, hay là 
chỉ có một nghĩa mà có nhiều tên?” 

Trưởng giả Chất-đa-la hổi Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

“Các tam-muội này là do Thế Tôn nói hay Tôn giả tự ý nói?” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa đáp: 

“Đây là do Thế Tôn nói.” 

Trưởng giả Chất-đa-la thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

“Xin cho tôi được suy nghĩ một chút nghĩa này, rồi sẽ trả lời.” 

Sau giây lát suy nghĩ, trưởng giả nói với Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

“Có pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị khác nhau, có 
pháp chỉ một nghĩa mà nhiều vị.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa lại hỏi trưởng giả: 

“Thế nào là có pháp nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị khác 
nhau?” 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

“Vô lượng tâm tam-muội”, nghĩa là tâm của Thánh đệ tử câu 





””_ Pãäli, S.41.7 Godatta. 
°êt NÓ lượng tâm tam-muội =L“q—~=T”N. Päli: appamana cetovimutti, tâm giải thoát 
không hạn lượng. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 207 





hữu với từ, không oán, không hận, không sân, khoan dung, rộng lớn, tu 
tập vô lượng, duyên khắp mọi phương. Cũng thế phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư, trên dưới tất cả tâm câu hữu với từ, 
không oán, không hận, không sân, khoan dung, rộng lớn, tu tập vô 
lượng, sung mãn khắp mọi phương, duyên khắp tất cả thế gian mà an 
trú. Đó gọi là vô lượng tâm tam-muội. 

“Thế nào là vô tướng tâm tam-muội”?? Thánh đệ tử đối với tất 
cả tướng đều không niệm tưởng, tự thân tác chứng vô tướng tâm tam- 
muội. Đó gọi là vô tướng tâm tam-muỘội. 

“Thế nào gọi là vô sở hữu tâm tam-muội""? Thánh đệ tử vượt 
qua tất cả vô lượng thức nhập xứ, vô sở hữu, trụ vô sở hữu. Đó gọi là 
vô sở hữu tâm tam-muội. 

“Thế nào gọi là không tâm tam-muộ¡"'? Thánh đệ tử, thế gian 
trống rỗng”, quan sát như thật rằng thế gian trống rỗng, thường trụ, 
không biến đổi, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Đó gọi là không 
tâm tam-muội. 

“Đó gọi là pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều vị.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả: 

“Thế nào là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị?” 

“Thưa Tôn giả, tham là có lượng®. Nếu vô tránh, là đệ nhất vô 
lượng”. Nghĩa là, tham là có tướng; nhuế, si là có tướng; vô tránh là 
vô tướng. Tham là sở hữu, sân nhuế là sở hữu, vô tránh là vô sở hữu. 
Lại nữa, vô tránh là trống không, không có tham, không có sân, không 
có si, trống không thường trụ chẳng biến đổi, không phải ngã, không 
phải ngã sở. Đó là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiều vị.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi: 


ŠẺ AMĐ tướng tâm tam muội =“L——~=T~N. Paäli: animittã cetovimutti, tâm giải thoát vô 
tướng. 

6 Vô sở hữu tâm tam-muội =L———~=T~\N. Pali: akiñcañña cetovimutti. 

5! Không tâm tam-muội ——-T~N. Päli: sũññã cetovimutti. 


5“ Bản Pali: Tỳ-kheo vào rừng,.., hay nhà trống, tư duy, “Cái này trống không; 


không có ngã và ngã sở”. 

Pali: rago bhante pamanakarano, tham là cái làm ra hạn lượng. 

Päli: trong tất cả vô lượng tâm giải thoát, bất động tâm giải thoát là bậc nhất: 
akuppa tasam cetovimutti aggam akkhayaiti. 


63. 
64. 


208 TẠP A-HÀM (I) 





“Thế nào, trưởng giả, nghĩa này ông đã nghe trước rồi phải 
không? 

“Thưa Tôn giả con không nghe.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa lại bảo trưởng giả: 

“Này Trưởng giả, ông được lợi ích lớn, ở nơi Phật pháp sâu xa 
này mà được thâm nhập bằng tuệ nhãn của Hiền thánh.” 

Trưởng giả Chất-đa-la sau khi nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói 
xong, tùy hỷ, hoan hỷ, làm lễ rồi lui. 

Sau khi trưởng giả nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói xong, tùy hỷ 
hoan hỷ, làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 568. GIÀ-MA®S 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la cùng với các 
Tỳ-kheo Thượng tọa. Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la đến đảnh lễ các 
Tỳ-kheo Thượng tọa, rồi đến đảnh lễ Tỳ-kheo Già-ma®, rồi ngồi lui 
qua một bên, thưa Tỳ-kheo Già-ma: 

“Hành, thế nào gọi là hành"”?” 

T-kheo Già-ma đáp: 

“Hành, nghĩa là có ba hành: thân hành, khẩu hành và ý hành.” 

“Thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành, thế nào là ý 
hành?” 

“Này Trưởng giả, hơi thở ra vào là thân hành; có giác, có quán 
gọi là khẩu hành; tưởng, tư gọi là ý hành.” 

“Vì sao hơi thở ra vào gọi là thân hành; có giác, có quán” gọi là 
khẩu hành; có tưởng, tư” gọi là ý hành? Này Trưởng giả, hơi thở ra 
vào là pháp của thân, y nơi thân, thuộc nơi thân, nương nơi thân mà 
chuyển, do đó hơi thở ra vào gọi là thân hành. Vì có giác, có quán nên 


5. Pali, S.41.6 Kãmabhũ (2). 

-. Nguyên bản viết già —. Trên kia, kinh 559, viết là ca ={.. 
Hành —=. Päli: sankhara; ở đây chỉ hành vi. 

Hán: giác hữu quán ——~{. PaIi: (sa)vitakka-(sa)vicara. 
Hán: tưởng tư =Q—. Pali: sañña ca vedanä. 


67. 
68. 


69. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 209 





miệng nói năng, thế nên có giác, có quán gọi là khẩu hành. Tưởng, tư 
là ý hành. Nương nơi tâm, thuộc về tâm, y tâm mà chuyển, do đó 
tưởng, tư là ý hành.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Giác, quán rồi phát ra miệng nói, thế nên giác, quán thuộc về 
khẩu hành. Tưởng, tư là tâm sở pháp, nương nơi tâm, thuộc nơi tâm 
mà tưởng chuyển, thế nên tưởng, tư gọi là ý hành.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả có bao nhiêu pháp: 

Lúc người bỏ thân này, 
Thân xác nằm trên đất, 
Ném vào trong gò mả, 
Vô tâm như gỗ đá ? 

Tôn giả đáp lại: 

Hơi ấm, thọ và thức, 
Lúc xả thân đều bỏ, 
Thân kia trong gò mả, 
Vô tri như gỗ đá. 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Người chết và người nhập chánh thọ Diệt tận” có khác nhau 
không?” 

“— Xã thọ và hơi ấm, các căn hư hoại, thân mạng phân ly, đó gọi 
là chết. Người Diệt tận định, thân, khẩu, ý hành diệt, nhưng không xả 
thọ mạng, chẳng ha hơi ấm, các căn không hoại, thân mạng thuộc nhau. 
Đó là tướng sai khác giữa người chết và người nhập Diệt tận định.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Thế nào là nhập Diệt tận chánh thọ?” 

“— Trưởng giả, người nhập Diệt tận chánh thọ không nói, “ta 
đang nhập Diệt tận chánh thọ, ta sẽ nhập Diệt tận chánh thọ”. Nhưng 
trước đó đã làm phương tiện tắt dần như thế; như phương tiện từ trước, 
hướng đến nhập Diệt tận chánh thọ. ” 

“Lúc nhập Diệt tận chánh thọ, trước hết diệt pháp gì, là diệt 


ko Diệt tận chánh thọ —=————Atức diệt tận định, hay tưởng tri diệt tận định. Paãli: 


saññvedayita-nirodha-samapatti. 


210 TẠP A-HÀM (I) 





thân hành, khẩu hành hay ý hành?” 

“— Này Trưởng giả, người nhập Diệt tận chánh thọ trước hết diệt 
khẩu hành, kế đến thân hành, sau đó là ý hành.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Thế nào là xuất Diệt tận chánh thọ?” 

Tôn giả đáp: 

“Trưởng giả, người xuất Diệt tận chánh thọ cũng không nghĩ 
rằng: “Ta nay xuất chánh thọ, ta sẽ xuất chánh thọ”. Nhưng trước kia 
đã tác thành tâm phương tiện; như tâm trước kia mà khởi.” 

“Khởi Diệt tận chánh thọ, pháp nào khởi trước, là thân hành, 
khẩu hành hay ý hành?” 

“— Này Trưởng giả, từ Diệt tận chánh thọ khởi, ý hành khởi 
trước, kế đến thân hành, rồi đến khẩu hành. ” 

“Tôn giả, sự nhập Diệt tận định, thế nào là thuận xuôi, chẩy 
xuôi, chảy sâu”"?” 

“— Này Trưởng giả, sự nhập Diệt tận chánh thọ thuận xuôi về 
viễn ly, chẩy xuôi về viễn ly, chảy sâu về viễn ly; thuận xuôi về xuất 
ly, chảy xuôi về xuất ly, chẩy sâu về xuất ly; thuận xuôi Niết-bàn, 
chảy xuôi Niết-bàn, chảy sâu vào Niết-bàn.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Lúc trụ Diệt tận chánh thọ, được xúc bởi bao nhiêu xúc?” 

Tôn giả đáp: 

“— Này Trưởng giả, xúc bất động, xúc vô tướng, xúc vô sở hữu.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Lúc nhập Diệt tận chánh thọ, tác thành bao nhiêu pháp?” 

Tôn giả đáp: 

“Này Trưởng giả, điều ấy nên hỏi trước, sao đến bây giờ mới 
hỏi? Nhưng tôi cũng nói cho ông biết. Tỳ-kheo nhập Diệt tận chánh 
thọ tu hai pháp: Chỉ và quán.” 

Sau khi trưởng giả Chất-đa-la nghe Tôn giả nói xong, tùy hỷ 
hoan hỷ làm lễ rồi đi. 





7ˆ Hán: thuận thú, lưu chú, tuấn thâu ———A-y= =A-C—. Päii:... kimnam cittam holi, 


kimponam kimpabbhäran 'ti, tâm hướng đến cái già, nghiêng về cái gì, xuôi theo 
cái gì. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 


211 





M 


212 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 569. LẼ-TÊ-ĐẠT-ĐA ()” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng với các 
Tỳ-kheo Thượng tọa. Bấy giờ, có trưởng giả Chất-đa-la đến chỗ các 
Tỳ-kheo Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một 
bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la nói pháp bằng 
nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi 
nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ, các Thượng tọa ngồi im lặng. 

Trưởng giả Chất-đa-la liền rời khỏi chỗ ngồi, trịch vai áo bên 
phải, quỳ gối chắp tay thưa thỉnh các Thượng tọa: 

“Con cúi xin chư tôn nhận lễ cúng dường, bữa ăn đạm bạc của 
con. ” 

Khi ấy các Thượng tọa im lặng nhận lời. Trưởng giả biết các 
Thượng tọa đã im lặng nhận lời mời, vội vã đảnh lễ rồi lui. Về nhà, 
sửa soạn các thứ đổ ăn thức uống, trải chỗ ngồi. Sáng sớm, sai người 
đến báo đã đến giờ. Các Thượng tọa đều đắp y mang bát đến nhà 
trưởng giả, ngồi vào chỗ ngồi dọn sẵn. Trưởng giả cúi đầu đẳnh lễ các 
Thượng tọa, rồi ngồi lui qua một bên thưa rằng: 

“Thưa các Thượng tọa, gọi là đa dạng giới”. Vậy thế nào là đa 
dạng giới?” 

Bấy giờ, các Thượng tọa im lặng. Ba lần thưa như vậy. Lúc ấy 
Tôn giả Lê-tê-đạt-đa”* ngồi hạ tọa trong chúng, thưa với các Tỳ-kheo 
Thượng tọa: 

“Thưa các Tôn giả, con muốn đáp câu hỏi của trưởng giả này.” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Được.” 

Trưởng giả Chất-đa-la liền hỏi: 

“Thưa Tôn giả, đa dạng giới; những gì là đa dạng giới?” 

Lê-tê-đạt-đa đáp: 





7 Pãli, S.41.2 Isidatta (1). 
3. Chủng chủng giới ———. Päli: dhätunanattam. 
74. Lâ-tê-đạt-đa —-R-F=h. Päli: Isidatta. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 213 





“Này trưởng giả, nhãn giới khác, sắc giới khác, nhãn thức giới 
khác; nhĩ giới khác, thanh giới khác, nhĩ thức giới khác; tỷ giới khác, 
hương giới khác, tỷ thức giới khác; thiệt giới khác, vị giới khác, thiệt 
thức giới khác; thân giới khác, xúc giới khác, thân thức giới khác; ý 
giới khác, pháp giới khác, ý thức giới khác. Như vậy, Trưởng giả, đó 
gọi là đa dạng giới. ” 

Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la đem các thứ thức ăn ngon lành, 
tinh khiết cúng dường. Sau khi chúng Tăng thọ thực, súc miệng, cất y 
bát xong, trưởng giả Chất-đa-la trải một chỗ ngồi thấp ở trước các 
Thượng tọa để nghe pháp. 

Các Thượng tọa vì trưởng giả nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, làm cho hoan hỷ, sau đó các Thượng tọa rời chỗ ngồi mà đi. Dọc 
đường các Thượng tọa nói với Lê-tê-đạt-đa: 

“Lành thay, lành thay! Tỳ-kheo Lê-tê-đạt-đa, ông thật khéo 
biện tài và nói rất đúng lúc. Nếu ở trường hợp khác, ông cũng nên ứng 
đáp như vậy.” 

Các Thượng tọa sau khi nghe những lời của Lê-tê-đạt-đa, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


KINH 570. LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐÐA (2}° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la cùng với 
chúng Tăng gồm các Tỳ-kheo Thượng tọa. Bấy giờ, trưởng giả Chất- 
đa-la đến chỗ các Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui 
qua một bên, thưa các Thượng tọa: 

“Theo cái thấy của thế gian, có người nói có ngã, hoặc nói 
chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xấu ở thế gian. Thế 
nào, thưa Tôn giả, có sở kiến khác nhau đó là do gốc gì, tập gì, sanh 
gì, chuyển gì?” 





7 Pãli, S.41.3 Isidatta (2). 
“. Hà bản, hà tập, hà sanh, hà chuyển —zk“À———A———A——rxem cht.104, 
kinh 57. 


214 TẠP A-HÀM (I) 





Các Thượng tọa im lặng chẳng đáp. Được hỏi ba lần như vậy, 
các Thượng tọa vẫn im lặng. Bấy giờ, có Tỳ-kheo hạ tọa là Lê-tê-đạt- 
đa thưa với các Thượng tọa: 

“Thưa các Thượng tọa, con muốn đáp câu hỏi của Trưởng giả 


này.” 

Các Thượng tọa bảo: 

“Khéo đáp được thì đáp. ” 

Trưởng giả liền hỏi Tôn giả Lê-tê-đạt-đa: 

“Những sở kiến của thế gian do gốc gì, tập gì, sanh gì, chuyển 
gì?” 


Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 

“Này Trưởng giả, những gì là sở kiến của thế gian, hoặc nói có 
ngã, hoặc nói chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xấu 
của thế gian; các sở kiến ấy đều lấy thân kiến làm gốc, thân kiến tập, 
thân kiến sanh, thân kiến chuyển.” 

Trưởng giả lại hồi: 

“Thế nào là thân kiến???” 

Tôn giả đáp: 

“Này Trưởng giả, phàm phu ngu si không học thấy sắc là ngã, 
sắc khác ngã, ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã; thấy thọ, tưởng, hành, 
thức là ngã, thức khác ngã, thức ở trong ngã, ngã ở trong thức. Này 
Trưởng giả, đó gọi là thân kiến.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Làm thế nào để không có thân kiến này?” 

Tôn giả đáp: 

“Này Trưởng giả, đa văn Thánh đệ tử chẳng thấy sắc là ngã, 
chẳng thấy sắc khác ngã, chẳng thấy sắc trong ngã, ngã trong sắc”; 
chẳng thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, chẳng thấy thức khác ngã, 
chẳng thấy thức trong ngã, ngã trong thức; đó gọi là không có thân 
kiến.” 





“Thân kiến ———Ađây chỉ hữu thân kiến. Pãli: sakkagaditthi. 


Pali: rupam attato samanupassalti, rupavantam va attanam attaniva rupam 
rũpasmim vã attanam, quán sát sắc là tự ngã, tự ngã có sắc, chính tự ngã là 
sắc, tự ngã ở trong sắc. 


78. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 215 





“Cha của Tôn giả tên gì? Sanh ở đâu?” 

“Tôi sanh ở phía sau nhà trưởng giả.” 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo Tôn giả Lê-tê-đạt-đa: 

“Hai cụ thân sanh của con và Tôn giả vốn là chỗ quen biết.” 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 

“Vâng, đúng như thế. ” 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo Lê-tê-đạt-đa: 

“Nếu Tôn giả ở trong vườn Am-la này, suốt đời con xin cúng 
dường y phục, thức ăn và thuốc men.” 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa im lặng nhận lời. Vì Tôn giả Lê-tê-đạt-đa 
đã nhận sự cúng dường rồi nên thường bị chướng ngại, lâu ngày không 
đến chỗ Thế Tôn. 

Bấy giờ, các Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la nói pháp, khai 
thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. 

Sau khi được sự khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, 
trưởng giả Chất-đa-la tùy hỷ hoan hỷ làm lễ rồi lui. 

M 


KINH 571. MA-HA-CA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng chúng 
Tăng gồm các vị Tỳ-kheo Thượng tọa. Bấy giờ trưởng giả Chất-đa-la 
đến chỗ các Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui qua 
một bên, thưa với các Thượng tọa: 

“Xin thỉnh các Tôn giả nhận lời mời của con đến trại bò” thọ 
thực.” 

Các Thượng tọa im lặng nhận lời mời. Trưởng giả Chất-đa-la 
biết các Thượng tọa im lặng nhận lời rồi, liền vội vàng trở về nhà. 
Suốt đêm trưởng giả chuẩn bị đầy đủ các thứ đổ ăn thức uống, sáng 
sớm sắp xếp chỗ ngồi, rồi sai người đến thưa với các Thượng tọa biết 
đã đến giờ. Các Thượng tọa đắp y mang bát đến nhà trưởng giả Chất- 
đa-la trong thôn trại bò. Khi đã ngồi xong, trưởng giả Chất-đa-la tự tay 


?S.41.4 Mahaka. 
3. Hán: ngưu mục —=—. Päili: gokula, ngưu xá, nhà cho bò ở, hay trại bò. 


216 TẠP A-HÀM (I) 





dâng các thứ đồ ăn thức uống cúng dường. Sau khi các Thượng tọa thọ 
trai, súc miệng, rửa bát xong, trưởng giả Chất-đa-la trải một chỗ ngồi 
thấp trước các Thượng tọa để nghe pháp. 

Bấy giờ, các Thượng tọa vì trưởng giả mà nói pháp, khai thị, chỉ 
giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, 
làm cho hoan hỷ, các Thượng tọa rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Trưởng 
giả Chất-đa-la cũng đi theo sau. Các Thượng tọa vì ăn mật, tô, lạc, 
quá no, lúc ấy vào tháng cuối xuân, trời nóng bức, nên đi đường rất 
mệt nhọc. 

Bấy giờ có Tỳ-kheo hạ tọa tên là Ma-ha-caŸ! thưa với các vị 
Thượng tọa: 

“Hôm nay trời quá oi bức, con muốn nổi mây mưa và gió mát có 
được không?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Ngươi có thể làm như vậy thì tốt lắm.” 

Ma-ha-ca liền nhập tam-muội, bằng chánh thọ như vậy®, liền 
khi đó mây nổi, mưa nhẹ và gió mát từ bốn phương thổi tới. Đến cửa 
tinh xá, Tôn giả Ma-ha-ca hỏi các Thượng tọa: 

“Việc làm này có thể dừng lại được chưa?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Hãy dừng đi. ” 

Lúc ấy, Ma-ha-ca liền ngưng thần thông, rồi trở về phòng riêng. 
Trong khi đó trưởng giả Chất-đa-la nghĩ thầm: Vị Tỳ-kheo tối hạ tọa 
mà có thể có sức thần thông lớn như thế, huống chỉ là các bậc trung 
tọa, thượng tọa. Nghĩ như thế liền đảnh lễ chân các Tỳ-kheo Thượng 
tọa, rồi đi theo Tỳ-kheo Ma-ha-ca đến phòng của Tỳ-kheo này, làm lễ 
Tôn giả Ma-ha-ca, rồi ngồi lui qua một bên thưa: 

“Thưa Tôn giả, con muốn được thấy sự hóa hiện thần túc siêu 


a 63 32 


quá người thường của Tôn giả. 


ở! Ma-ha-ca —-F~{. Päli: Mahaka. 


82. 


Như kỳ chánh thọ =p———. Pali: tatharupam iddhabhisankharam abhisankhaii, 
thực hiện thắng hành thần thông như vậy. 
3. Quá nhân pháp thần túc hiện hóa=L“H=k——-i—. Päli: uttarimanussa- 


dhamma iddhipatihariya. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 317 





Tôn giả Ma-ha-ca nói: 
“Trưởng giả chớ nên thấy, sẽ sợ hãi!” 
Ba lần thỉnh, ba lần Tôn giả đều từ chối. Trưởng giả lại thỉnh 


“Xin Tôn giả cho xem thần thông biến hóa.” 

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 

“Thôi ông hãy ra ngoài, lấy cỏ khô và củi gom lại một đống, rồi 
đem tấm đệm trùm lên trên.” 

Trưởng giả Chất-đa-la y theo lời dạy của Tôn giả, ra ngoài gom 
củi thành đống, rồi đến thưa Tôn giả: 

“Đống củi đã có và con đã phủ lên bằng một tấm đệm. ” 

Tôn giả Ma-ha-ca liền nhập tam-muội hỏa quang, từ lỗ trống 
then cửa phát ra ngọn lửa. Lửa đốt trụi đống củi, chỉ có tấm đệm trắng 
không cháy. Tôn giả bảo trưởng giả: 

“Nay ông thấy không?” 

“Đã thấy, thưa Tôn giả, thật là kỳ diệu!” 

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 

“Ông nên biết, đây đều do không buông lung làm gốc, không 
buông lung mà tập khởi, không buông lung mà sanh, không buông 
lung mà chuyển. Do không buông lung nên được Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Này Trưởng giả, thế nên việc này cùng với công 
đức khác, tất cả đều do không buông lung làm gốc, không buông lung 
mà tập khởi, không buông lung mà sanh, không buông lung mà 
chuyển. Do không buông lung nên được Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác và những pháp đạo phẩm khác.” 

Trưởng giả Chất-đa-la thưa với Tôn giả Ma-ha-ca: 

“Xin Tôn giả ở luôn trong rừng này, con sẽ trọn đời cúng dường 
y phục, thức ăn và thuốc men tùy bệnh.” 

Tôn giả Ma-ha-ca vì có việc phải đi nên không nhận lời mời của 
trưởng giả. 

Trưởng giả Chất-đa-la nghe pháp xong, tùy hỷ, hoan hỷ, liền từ 
chỗ ngồi đứng lên làm lễ rồi đi. 

Tôn giả Ma-ha-ca không muốn làm cho người cúng dường lợi 
dưỡng trở thành tội chướng, nên Tôn giả vội vã từ chỗ ngồi đứng dậy 
ra đi không trở lại. 


218 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 219 





KINH 572. HỆ* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la, cùng số đông các vị Tỳ-kheo 
Thượng tọa. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo Thượng tọa tụ tập ở nhà ăn, cùng bàn luận 
như sau: 

“Các vị nghĩ thế nào, mắt trói buộc sắc chăng? Sắc trói buộc 
mắt chăng? Cũng thế, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân 
với xúc, ý với pháp, là ý trói buộc chăng? Hay pháp trói buộc ý?” 

Trong khi đó, trưởng giả Chất-đa-la đang đi lo công việc, ngang 
qua tinh xá, trông thấy các Tỳ-kheo Thượng tọa tụ tập tại nhà ăn, liền 
đến trước đảnh lễ các Thượng tọa và thưa hỏi: 

“Chư Tôn giả tụ tập tại nhà ăn đang bàn luận điều gì vậy?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Này Trưởng giả, chúng tôi hôm nay tụ tập tại nhà ăn này, bàn 
luận rằng: Có phải mắt trói buộc sắc, hay sắc trói buộc mắt? Cũng như 
vậy, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với 
pháp. là ý trói buộc chăng? Hay pháp trói buộc ý?” 

Trưởng giả hỏi: 

“Thưa các Tôn giả, các Tôn giả sẽ nói thế nào về nghĩa này?” 

Các Thượng tọa nói: 

“Còn đối với trưởng giả, ông nghĩ sao?” 

Trưởng giả thưa các Thượng tọa: 

“Theo ý con, mắt chẳng trói buộc sắc, chẳng phải sắc trói buộc 
mắt; cho đến chẳng phải ý trói buộc pháp, chẳng phải pháp trói buộc 
ý. Nhưng ở khoảng giữa có dục tham”, theo đó mà trói buộc. Ví như 
hai con bò, một đen, một trắng, mang cái ách. Có người hỏi: bò đen 
trói buộc bò trắng hay bò trắng trói buộc bò đen? Hỏi như thế có đúng 
không?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Này Trưởng giả, hỏi như thế không đúng. Vì sao? Vì chẳng 
3. Hệ phược, hay kết. Pãli, S.41.1 Saññojana. 


3. Dục tham —~g. Pãli: chandaräga. 


220 TẠP A-HÀM (I) 





phải bò đen trói buộc bò trắng và cũng không phải bò trắng trói buộc 
bò đen. Cái ách kia là vật trói buộc cả hai.” 

“Cũng vậy, thưa các Tôn giả, chẳng phải mắt trói buộc sắc, 
chẳng phải sắc trói buộc mắt cho đến không phải ý trói buộc pháp, 
không phải pháp trói buộc ý, nhưng ở giữa đó, tham dục là sự trói 
buộc.” 

Trưởng giả Chất-đa-la nghe các Tỳ-kheo Thượng tọa nói xong, 
tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà lui. 


M 


KINH 523. A-KỲ-TỲ-CA® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la. 

Bấy giờ có ngoại đạo A-kỳ-tỳ-ca”, là chỗ thân hậu của tiên 
nhân của trưởng giả Chất-đa-la, đi đến chỗ Chất-đa-la, cùng nhau 
chào hỏi ân cần, rồi đứng một bên. Trưởng giả Chất-đa-la hỏi ngoại 
đạo A-kỳ-tỳ-ca: 

“Nhân giả xuất gia được bao lâu rỗi?” 

“Trưởng giả, tôi xuất gia đến nay đã hơn hai mươi năm”. ” 

Trưởng giả Chất-đa-la hỏi: 

“Nhân giả xuất gia đã hơn hai mươi năm, có được pháp siêu quá 
người thường”, tột cùng tri kiến và an lạc trụ không?” 

A-kỳ-tỳ-ca đáp: 

“Này Trưởng giả, tuy tôi đã xuất gia hơn hai mươi năm mà chẳng 
được pháp siêu quá người thường, tột cùng tri kiến và an lạc trụ. Chỉ có 
lõa hình, nhổ tóc, khất thực, du hành trong nhân gian, nằm trên tro đất.” 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo: 

“Đây không phải là pháp luật đúng danh xưng. Đây là ác tri 


%. S.41.9 Acela. 

Š'. A-kỳ-tỳ-ca ——=i={=Abản Cao-ly không có chữ ca ={. Pãli: ãjivika. Bản Pälli, 
S.41.9: Acela Kassapa, lõa thể ngoại đạo, bạn cũ của Citta trước khi tu lõa thể. 
Bản Pali, 30 năm. 

Quá nhân pháp =L=H~=k. Pali: uttarimanussa-dhamma, nhân thượng pháp, hay 
thượng nhân pháp, pháp của bậc thượng nhân. 


88. 


89, 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 221 





kiến; chẳng phải là con đường xuất yếu, chẳng gọi là Đẳng giác, chỗ 
chẳng đáng khen ngợi, chẳng có thể nương tựa. Luống gọi là người 
xuất gia hơn hai mươi năm, lõa hình, nhổ tóc, du hành khất thực trong 
nhân gian, nằm trên tro đất.” 

A-kỳ-tỳ-ca hồi trưởng giả Chất-đa-la: 

“Ông làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã được bao lâu?” 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

“Tôi làm đệ tử của Thế Tôn hơn hai mươi năm.” 

Lại hồi trưởng giả Chất-đa-la: 

“Ông là đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã hơn hai mươi năm, có 
được pháp siêu quá người thường, tột cùng tri kiến và an lạc trụ 
không?” 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

“Ông nên biết, trưởng giả Chất-đa-la sẽ không còn thọ sanh vào 
bào thai nữa, không còn tăng thêm mồ mả, không còn sanh khởi từ khí 
huyết. Như Thế Tôn nói: “Năm hạ phần kết sử, Ta không còn thấy 
một kết nào mà không đoạn. Nếu có một kết nào chưa đoạn, sẽ còn 
trở lại sau đời này”. ” 

Trong lúc trưởng giả nói như vậy, A-kỳ-tỳ-ca càng thêm buồn 
bã, than thở rơi lệ, lấy áo lau mặt và nói với trưởng giả Chất-đa-la: 

“Tôi phải tính sao bây giờ?” 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

“Nếu ông có thể ở trong Chánh pháp luật xuất gia, tôi sẽ cung 
cấp y bát và những vật cần thiết.” 

A-kỳ-tỳ-ca suy nghĩ giây lát, rồi nói với trưởng giả Chất-đa-la: 

“Tôi nay tùy theo anh, xin chỉ dạy tôi việc cần làm.” 

Trưởng giả Chất-đa-la liền đưa A-kỳ-tỳ-ca đế chỗ các Thượng 
tọa, rồi ngồi lui qua một bên, thưa các Tỳ-kheo Thượng tọa: 

“A-kỳ-tỳ-ca này là chỗ thân hậu của tiên nhân của con, ngày 
nay xin được xuất gia làm Tỳ-kheo. Mong các Thượng tọa độ cho xuất 
gia. Con sẽ cung cấp y bát và các vật dụng cần thiết.” 

Các Thượng tọa liền cho xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa. 
Xuất gia xong, A-kỳ-tỳ-ca suy nghĩ những lý do mà người thiện nam 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, xuất gia tăng tiến học đạo, tịnh tu phạm 
hạnh, đắc quả A-la-hán. 


222 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 223 





KINH 5⁄4. NIL-KIÊN" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng các vị 
Tỳ-kheo Thượng tọa. Bấy giờ có Ni-kiểền Nhã-đề Tử”' cùng với năm 
trăm quyến thuộc đi đến rừng Am-la, muốn dụ trưởng giả Chất-đa-la 
làm đệ tử. Trưởng giả Chất-đa-la nghe tin Ni-kiểền Nhã-để Tử cùng 
với năm trăm quyến thuộc đến rừng Am-la muốn dụ mình làm đệ tử. 
Sau khi nghe như vậy rồi, ông liền đi đến chỗ Ni-kiền Nhã-đề Tử. Hai 
bên cùng nhau chào hỏi, rồi mỗi người ngồi lui qua một bên. Bấy giờ 
Ni-kiển Nhã-đề Tử nói với trưởng giả Chất-đa-la: 

“Ông có tin Sa-môn Cù-đàm được tam-muội không giác không 
quán” chăng””?” 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

“Tôi không vì tin mà đến đây”!.” 

A-kỳ-tỳ-ca” nói: 

“Này Trưởng giả, ông không quanh co, không dối trá, chất thực, 
bản chất chất trực. Này Trưởng giả, nếu người có thể dứt được hữu 
giác hữu quán, cũng có thể dùng dây buộc gió; hoặc người dứt hữu 
giác hữu quán, cũng có thể lấy một nắm đất ngăn được dòng nước 
sông Hằng. Ta trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, tri kiến thường sanh.” 

Trưởng giả Chất-đa-la hỏi Ni-kiền Nhã-đề Tử: 

“lín được đặt trước hay trí được đặt trước? Tín và trí cái nào 
trước, cái nào hơn?” 





?. Pali, S.41.8 Nigantha. 

?'- Ni-kiền Nhã-đề Tử ——-Y—-I. Päli: Nigantha Nãtaputta. 

Vô giác vô quán tam muôi =“L===L“{[ =T=N=A định không tầm và tứ, từ Nhị thiền 
trở lên. Päli: saddahasi tvam gahapati samanassa gotamassa atthi avitakko 
avicaro samadhi, atthi vitakkavicäranam nirodho'ti, gia chủ có tin lời Sa-môn Cù- 
đàm rằng có định không tầm không tứ và có sự diệt tận của tầm và tứ? 

Bản Päli: “Ông có tin lời Phật về định không tầm không tứ? 

Pali: na khvaham ettha, bhante, bhegavato saddhaya gacchami, atthi avitakko 
avicaro, atthi vitakkavicäranam nirodho ti, tôi không đến đây để tin Thế Tôn nói 
rằng có định không tầm không tứ và có sự diệt tận của tầm và tứ. 

?. Bản Minh chép là Ni-kiền Nhã-đề Tử. 


92. 


93. 
94. 


224 TẠP A-HÀM (I) 





Ni-kiên Nhã-đề Tử đáp: 

“Tín nên đặt trước, sau đó có trí. Tín và trí so sánh nhau thì trí là 
hơn.” 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với Ni-kiền Nhã-để Tử: 

“Tôi đã cầu được dứt hữu giác hữu quán, nội tịnh, nhất, không 
giác không quán, có hỷ lạc do tam-muội sanh, chứng và an trụ đệ Nhị 
thiển. Ban ngày tôi cũng ở trong tam-muội này. Ban đêm tôi cũng ở 
trong tam-muội này. Có trí như vậy thì cần gì tin Thế Tôn!” 

Ni-kiền Nhã-đề Tử nói: 

“Ngươi quanh co, dối trá, không chất trực, bản chất không chất 
trực.” 

Trưởng giả Chất-đa-la nói: 

“Lúc nãy ông đã nói là tôi không quanh co, không dối trá, chất 
thực, bản chất chất trực, vì sao bây giờ lại nói là tôi quanh co, dối trá, 
không chất thực, bản chất không chất trực? Nếu như lời trước của ông 
là thật, thì lời sau là dối trá; hoặc lời sau thật thì lời trước dối trá! 
Trước ông đã nói: “Ta trong đi, đứng, nằm, ngồi tri kiến thường sanh, 
đối với trước sau, việc nhỏ như vậy mà còn không rõ thì làm sao biết 
được pháp siêu quá người thường, hoặc tri kiến, hoặc việc trụ an 
lạc?” 

Trưởng giả lại hỏi Ñi-kiển Nhã-đề Tử: 

“Có người hỏi một liền đáp một, cho đến hỏi mười đáp mười, 
ông có như vậy không? Nếu không hỏi một đáp một, hỏi mười đáp 
mười, mà đến rừng Am-la này hòng mong dụ dỗ tôi sao?” 

Ngay lúc ấy Ni-kiền Nhã-để Tử nghẹn thở, lắc đầu, chắp tay 
chào và đi thẳng không nhìn lại. 


M 
KINH 575. BỆNH TƯỚNG" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng số đông 
các vị Tỳ-kheo Thượng tọa. 

Bấy giờ trưởng giả Chất-đa-la bị bệnh khổ, các thân thuộc vây 


?- Pali, S.41.10 Gilãnadasana (thăm bệnh). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 225 





quanh. Có nhiều vị trời đến chỗ trưởng giả Chất-đa-la, bảo rằng: 

“Này Trưởng giả, ông nên phát nguyện làm Chuyển luân 
vương.” 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với chư Thiên: 

“Nếu làm Chuyển luân vương: kia cũng vô thường, khổ, không, 
vô ngã.” 

Rồi, các thân thuộc của trưởng giả bảo trưởng giả: 

“Ông nên buộc niệm lại! Ông nên buộc niệm lại! ” 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với thân thuộc: 

“Vì sao các ông dạy tôi phải buộc niệm lại?” 

Những người thân nói rằng: 

“Ông đã nói: Vô thường, khổ, không, vô ngã. Vì vậy nên chúng 
tôi bảo ông nên buộc niệm lại, buộc niệm lại!” 

Trưởng giả nói với các quyến thuộc: 

“Có chư Thiên đến chỗ tôi, nói với tôi: Ông nên phát nguyện được 
làm Chuyển luân Thánh vương, sẽ tùy nguyện đắc quả. Tôi liền đáp: 
Chuyển luân Thánh vương lại cũng vô thường, khổ, không, vô ngã. ” 

Các quyến thuộc hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 

“Chuyển luân vương có gì mà chư Thiên bảo ông mong cầu?” 

Trưởng giả đáp: 

“Chuyển luân vương đem chánh pháp cai trị, giáo hóa. Vì chư 
Thiên thấy phước lợi như vậy nên dạy tôi phát nguyện mong cầu.” 

Các quyến thuộc hỏi: 

“Nay ông dụng tâm như thế nào?” 

Trưởng giả đáp: 

“Này các thân quyến, ngày nay tâm tôi nguyện rằng chỉ không 
còn thọ sanh vào bào thai nữa, không thêm mổ mả, không thọ nhận 
huyết khí. Như Thế Tôn nói: Năm hạ phần kết sử, Ta không thấy có, 
không tự thấy một kết nào mà không đoạn. Nếu kết không đoạn thì 
còn sanh lại đời này. ” 

Ngay lúc ấy Trưởng giả ngay từ giường nằm, ngồi kiết già, 
chánh niệm và nói kệ: 

Chứa thức ăn đã chúa, 
Rộng độ các hoạn nạn; 
Bố thí tăng ruộng phước, 


226 TẠP A-HÀM (I) 





Vun trồng năm chủng lực. 
Vì mong muốn nghĩa ấy, 
Người tục sống tại nhà. 
Ta điều được lợi này, 

Đã khỏi các thứ nạn. 
Điều thế gian nghe quen, 
Xa ha các việc khó; 

Sanh vui, biết chút khó, 
Tùy thuận Đẳng Chánh Giác. 
Cúng dường người trì giới, 
Khéo tu các phạm hạnh; 
Lậu tận A-la-hán, 

Và ẩn sĩ Thanh văn. 

Kiến siêu việt như vậy, 
Trên các cõi thù thắng; 
Thường làm người bố thí, 
Cuối cùng được quả lớn. 
Tập hành bố thí chúng, 
Cho các ruộng phước tối; 
Nơi đời này mạng chung, 
Hóa sanh về cối trời. 
Năm dục được đây đủ, 
Tâm vô lượng mừng vui; 
Được báo vi điệu này, 

Vì không tâm keo bẩn; 
Thọ sanh ở nơi nào, 

Đều luôn được vui vẻ. 

Trưởng giả Chất-đa-la nói kệ này xong, liền mạng chung, sanh 
vào cõi Vô phiền nhiệt thiên. 

Bấy giờ Thiên tử Chất-đa-la nghĩ rằng: Ta không nên đình trú ở 
đây, mà nên đến Diêm-phù-để lễ bái các Tỳ-kheo Thượng tọa. Trong 
khoảnh khắc nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, dùng sức Thiên 
thần hiện đến rừng Am-la, phóng ánh sáng từ thân trời, chiếu sáng 
khắp rừng Am-la. Bấy giờ, có Tỳ-kheo nọ, ra khỏi phòng ban đêm đi 
kinh hành nơi đất trống, trông thấy ánh sáng kỳ diệu, chiếu khắp rừng 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 21 527 





cây, liền nói kệ: 
Sắc trời nào vì diệu, 
Trụ ở giữa hư không; 
Giống như núi vàng rực, 
Ánh sáng Diêm-phù-đàn? 

Thiên tử Chất-đa-la nói kệ đáp: 

Tôi là vua trời, HgHỜI, 
Là đệ tử Cù-đàm; 
Trong rừng Am-la này, 
Trưởng giả Chất-äa-la. 
Nhờ tịnh giới đầy đủ, 
Hệ niệm tự tịch tịnh; 
Thân giải thoát đây đủ, 
Thân trí tuệ cũng thế. 
Tôi biết pháp nên đến, 
Nhân giả cần nên biết; 
Nên nơi Niết-bàn kia, 
Pháp này pháp như vậy. 


Thiên tử Chất-đa-la nói kệ xong, liền biến mất. 


n 


228 


TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A-HÀM QUYỀN 22 


KINH 576. NAN-ĐÀ LÂM! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, thân tỏa 
hào quang chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Vị Thiên tử 


kia nói kệ bạch Phật: 


Chẳng ở rừng Nan-đà!, 
Trọn chẳng được khoái lạc; 
Trong cung trời Đao-lợi, 
Được danh xưng Thiên đế. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Bấy giờ, Thiên 


Trẻ con”, ngươi nào biết, 
Điều A-la-hán nói: 
Tất cả hành vô thường, 
Đấy là pháp sanh-diệt. 
Đã sanh rồi lại diệt, 
Tịch diệt cả là vui. 

tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 





lổ 


Ấn Thuận, tụng 5. Bát chúng, “25. Tương ưng Chư thiên” gồm các kinh: Đại 


Chánh 576-597 (quyển 12), 995-1022 (quyển 35). Phần lớn tương đương Päli, 


S.1. Devatasamyutta. 
Hán: N°100 (161) [B 
quyển 9]. 


Đại Chánh kinh 576, Pali, S.1.11. Nandana. Tham chiếu, 
lệt dịch Tạp A-hàm quyển 9]; N?125 (31.9) [Tăng nhất 


Nan-đà lâm ——=L=Avườn Hoan hỷ trên trời Tam thập tam. Päli: Nandana. 


3. 


Hán: đồng mông —~x. Päli: tam bãle. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 229 





Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi 
đầu lễ dưới chân Phật rồi liền biến mất. 


M 


KINH 577. CÂU TỎA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân 
tỏa hào quang chiếu sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. 
Rồi, vị Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 

Bút tất cả xiêng xích, 
Mâu-mi không có nhà; 
Sa-môn ham giáo hóa: 

Tôi chẳng nói 'Lành thay!" 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tất cả loài chúng sanh, 

Thảy cùng ràng buộc nhau; 
Kia có người trí tuệ, 

Ai chẳng khỏi thương xót? 
Thiện Thệ vì thương xót, 
Thường dạy dỗ chúng sanh. 
Người thương xót chúng sanh, 
Đó là đúng như pháp. 

Thiên tử kia lại nói bài kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 

Thiên tử kia sau khi nghe Phật dạy, tùy hỷ hoan hỷ rồi liền biến 
mất. 


M 


l Xiềng xích. Päli, S.10.2 Sakka. Tham chiếu, N?100(162). 


230 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 5/8. TÀM QUÝŠ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, cuối đêm đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân 
tỏa hào quang chiếu sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. 
Rồi, vị Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 

Thường tập lòng hổ thẹn, 
Thường có hạng người này; 
Hay xa lìa điều ác, 

Như ngựa khôn thấy roi. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói bài kệ: 

Thường tập lòng hổ thẹn, 
Người này thật ít có; 
Hay xa lìa điều ác, 

Như ngựa lành thấy roi. 

Vị Thiên tử kia lại nói bài kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 

Thiên tử này sau khi nghe Phật nói kệ xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi 
đầu lễ Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 529. BẤT TẬP CẬN° 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 


”. S.1.18. Hir. 
5. S.1.7 Appatividita. Tham chiếu, N?100(164). 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 231 





Bấy giờ, có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ 
thân tổa hào quang chiếu sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc. Rồi, vị Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 

Chẳng gân gũi Chánh pháp, 
Ưa đắm các tà kiến;7 

Ngủ mê chẳng tự biết, 
Nhiều kiếp tâm sao ngộ? 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 

Chuyên tu nơi Chánh pháp, 
Xa lìa nghiệp bất thiện; 

Là La-hán lậu tận, 

San phẳng đời gập ghênhŠ. 

Thiên tử kia nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 

Thiên tử này sau khi Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ 
dưới chân rồi biến mất. 


M 


KINH 580. THIỆN ĐIỀU? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân 
tỏa hào quang chiếu sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. 





Päli: yesam dhammäã appatividitä, paravädesu nïyare, “Những ai không hiểu rõ 
pháp, lạc lối vào các dị thuyết”. 

Päli: caranti visame saman'ti, “Bước đi bằng phẳng trên lối đi gập ghềnh”. 
?.S.1.8 Susammutthã. Tham chiếu, N°100(165). 


8. 


32 TẠP A-HÀM (I) 





Rồi, vị Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 
Nhờ pháp, khéo điều phục, 
Không đọa các tà kiến;" 
Tuy còn đắm ngủ say, 
Có thể tùy thời ngộ. 
Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Nếu nhờ pháp điều phục, 
Chẳng theo các tà kiến; 
Rối ráo dút vô tri, 
Hay vượt đời ân ái. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử này sau khi nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân rồi biến mất. 


M 


KINH 58I. LA-HÁN ()" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, từ 
thân tổa hào quang chiếu sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc. Bấy giờ, vị Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 

À0 TŠ:jebito:ndiý 
Việc mình đã làm xong; 
Tất cả lậu dứt sạch, 





tốt 'PRII/ yesam dhamma susammmuttha, paravadesu niyare, “những ai mê mờ 
pháp, lạc lối vào dị thuyết”. 
!!'S.1.25 Araham. Tham chiếu, N°100(166). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 233 





Mang thân tối hậu này, 

Xác định nói: 'có ngã, ` 

Và nói: 'ngã sở' không ?'? 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 

Việc mình đã làm xong; 

Các hữu lậu đã sạch, 

Mang thân tối hậu này. 

Giá sử còn nói ngã, 

Ngã sở, cũng không lỗi. 
Thiên tử lại nói kệ đáp: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 

Việc mình đã làm xong; 

Tất cả lậu hết sạch, 

Mang thân tối hậu này. 

Tâm nương nơi ngã mạn, 

Mà nói là có ngã; 

Và nói về ngã sở, 

Có nói như thế không? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đã lìa nơi ngã mạn, 

Không còn tâm ngã mạn; 

Siêu việt ngã, ngã sở, 

Ta nói là lậu tận. 

Đối ngã, ngã sở kia, 

Tâm trọn chẳng chấp trước; 

Hiểu danh tự thế gian, 

Bình đẳng giả danh nói. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 





!^ Pali: aham vadami' tỉ pi so vadeyy8' tỉ. mamam vadant tỉ pi so vadeyyalti, “Vị 


ấy cũng có thể nói: 'Tôi nói.' Vị ấy cũng có thể nói: 'Họ nói (với tôi) là của tôi”. 
Vị A-la-hán, tuy chứng vô ngã, nhưng vẫn nói †ôi' và 'của tôi theo ngôn ngữ thế 
gian. 


234 TẠP A-HÀM (I) 





Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 582. LA-HÁN (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, từ 
thân tổa hào quang chiếu sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc. Bấy giờ, vị Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Lậu tận, tối hậu thân; 
Có thể nói: 'có ngã”, 

Và nói: 'ngã sở` chăng ? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Lậu tận, tối hậu thân; 
Cũng nói là có ngã, 
Và nói có ngã sở. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Việc mình đã làm xong; 
Đã sạch các hữu lậu, 
Chỉ còn thân sau cùng. 
S40 CÒn nói có ngã, 

Và nói có ngã sở? 


l3. Xem kinh 581 trên. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 235 





Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Việc mình đã làm xong; 
Tất cả lậu hết sạch, 
Chỉ còn thân sau cùng. 
Ta nói sạch các lậu, 
Cũng chẳng chấp ngã sở; 
Hiểu danh tự thế gian, 
Bình đẳng giả danh nói. 
Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đẳnh 
lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 583. NGUYỆT THIÊN TỬ“ 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. 
Bấy giờ có La-hầu-la A-tu-la vương” che Nguyệt Thiên tử'. 
Lúc ấy các Nguyệt Thiên tử đều sợ hãi, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui sang một bên và nói kệ khen 
ngợi Phật: 
Nay lễ Tối Thắng Giác, 
Hay thoát tất cả chướng; 
Con nay gặp khổ não, 
Thế nên đến quy y. 
Chúng con Nguyệt Thiên tử, 
Quy y Đấng Thiện Thệ; 
Phật thương xót thế gian, 
Xin cứu thoát Tu-1a. 


Thế Tôn liền nói kệ đáp: 





!- S.2.9 Candima. 
!- La-hầu-la A-tu-la vương —=“ —=———— . Pali: Rahu-asurinda. 


t. Hiện tượng nguyệt thực. 


236 TẠP A-HÀM (I) 





Phá tan mọi tăm tối, 
Ánh sáng chiếu hư không; 
Nay T)ỳ-lô-giá-na””, 
Bày ánh sáng thanh tịnh. 
La-hầu tránh hư không, 
Phóng bay nhanh như thỏ. 
A-tu-la La-hầu, 
Vội bỏ trăng trở về, 
Toàn thân tuôn mô hôi, 
Kinh hoảng chẳng an ổn; 
Thân hôn, chí mê loạn, 
Giống như người bệnh nặng. 
Bấy giờ, có A-tu-la tên là Bà-trĩ thấy A-tu-la La-hầu-la vội 
vàng bỏ mặt trăng trở về liền nói kệ: 
La-hầu A-tu-la, 
Bỏ trăng sao nhanh thế? 
Toàn thân tuôn mô hôi, 
Như người bị bệnh nặng. 
A-tu-la La-hầu-la trả lời bằng bài kệ: 
Cà-đàm thuyết chú kệ; 
Nếu không nhanh bỏ trăng. 
Đầu vỡ làm bảy mảnh, 
Chịu khổ như sắp chết. 
A-tu-la Bà-trĩ lại nói bài kệ: 
Phật xuất hiện, hiếm có; 
An ổn cho thế gian. 
Ngài thuyết kệ khiến cho 
La-hâu bỏ mặt trăng. 
Phật nói kinh này rồi, bấy giờ Nguyệt Thiên tử sau khi những 
điều Phật thuyết, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ rồi lui. 
M 


!“ Tỳ-|ô-giá-na =i =c=B—. Päli: virocana; bản Päli không nêu. 
!'. Bà-trĩ =C=X. Päli: Vepacitti. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 237 





KINH 584. TỘC BẢN” 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, thân tỏa 
hào quang chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Vị Thiên tử 
kia nói kệ bạch Phật: 

Ngài có bản tộc chăng ? 

Có tộc nốt dõi chăng? 

Thân thuộc thảy đều không? 
Làm sao cởi trói buộc ?“” 

Thế Tôn trả lời bằng bài kệ: 

Ta không có tộc bản 

Cũng không tộc nối dõi; 

Thân thuộc cắt vĩnh viễn, 

Giải thoát mọi ràng buộc. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Thế nào là tộc bẳn? 

Thế nào là dòng tộc? 

Thế nào có thân thuộc? 

Thế nào dây trói chắc? 
Bấy giờ, Thế Tôn trả lời bằng bài kệ: 

Mẹ, tộc bản của đời; 

Vợ là tộc nối dõi”; 

Có con có thân thuộc; 

Ái là dây trói chặt. 





9. S 1,19 Kutik8. 
20. 





Hán: tộc bản ———achuyển sanh tộc —/E—. Päli: kacci te kutikã natthi, kacci 
natthi kulavaka kacci santanaka natthi, kacci muttosi bandhanãafti, “Ngài không 
có chòi tranh, Ngài không có tổ ấm, Ngài không có con cháu, Ngài thoát mọi 
ràng buộc”. Bản Hán đọc kula (gia tộc) thay vì kutik8, chòi tranh. 

Pali: mataram kutikam brUsi, bhariyam brusi kulavakam. “Ta nói, mẹ là chòi 
tranh, vợ là tổ ấm”. 


21, 


238 TẠP A-HÀM (I) 





Rồi, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lành thay không dòng họ, 
Không sanh tộc cũng tối; 
Lành thay không tương thuộc! 
Lành thay giải thoát buộc! 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đẳnh 

lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 585. ĐỘC NHẤT TRỤ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại tháp Ưu-la-để-na của họ Thích”. 

Bấy giờ Thế Tôn mới cạo râu tóc. Vào cuối đêm, Ngài ngồi kiết 
già, thân ngay, ý chánh, cột niệm ở trước mặt, lấy y trùm lên đầu. Bấy 
giờ bên tháp Ưu-la-để-na có Thiên thần cư ngụ, phóng ánh sáng từ 
thân, chiếu khắp tinh xá, bạch Phật rằng: 

“Sa-môn lo buồn phải không?” 

Phật bảo Thiên thần: 

“Ta mất gì đâu?” 

Thiên thần lại hỏi: 

“Sa-môn hoan hỷ phải không?” 

Phật bảo Thiên thần: 

'“Fa được gì đâu?” 

Thiên thần lại hỏi: 

“Sa-môn không lo buồn, không hoan hỷ phải không?” 

Phật bảo Thiên thần: 





?'. Sống một mình. Päli, S.2.18 Kakudha. 
3 Thích thị Ưu-la-đề-na tháp ## | { §# ‡ flö ‡#. Bản Päli, S.2.2.8: Sãkete 
vihãrati añjavane migadãya; Phật ở Säketa, trong rừng Añjana, chỗ nuôi dê. 






































SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 239 





“Đúng vậy! Đúng vậy!” 
Bấy giờ Thiên thần nói kệ: 
Vì lìa các phiền não, 
Vì chẳng có vui mừng; 
Làm sao sống một mình, 
Không bị buồn phá hoại? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Giải thoát không tứ não, 
Cũng không có hoan hỷ; 
Buôn không thể phá hoại, 
Nên Ta sống một mình. 
Thiên thần này lại nói kệ: 
Làm sao không tứ não, 
Làm sao không hoan hỷ; 
Làm sao ngồi một mình, 
Không bị buồn phá hoại? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Phiên não sanh hoan hỷ, 
Hoan hỷ sanh phiền não; 
Không não cũng không hỷ, 
Thiên thân nên gìn giữ. 
Thiên thần lại nói kệ: 
Lành thay! Không phiền não, 
Lành thay! Không hoan hỷ; 
Lành thay! Sống một mình, 
Không bị buồn phá hoại? 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên thần kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đẳnh 
lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


240 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 586. LỢI KIẾM” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiếu 
khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Thiên tử ấy nói kệ: 

Như gươm bén làm hại, 
Cũng như lửa cháy đầu; 
Đoạn trừ ha tham dục, 
Chánh niệm câu xa lìa. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thí như gươm bén hại, 
Cũng như lửa cháy đầu; 
Đoạn trừ thân sau rốt”, 
Chánh niệm câu xa lìa. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu làm lễ 
dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 58. THIÊN NỮ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ 





®.S.1.21 Sattiyãa. Hán, N°100(170). 
3. Hậu thân ——. Päli: sakkãyaditthi, hữu thân kiến. 
%-.S.1.46 Accharã. Hán, N?100(171). 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 241 





Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng khắp rừng 
cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Thiên tử ấy nói kệ rằng: 
Các Thiên nữ vây quanh, 
Như chúng Tỳ-xá-chi””; 
Trong rừng rậm si hoặc, 
Do đâu được ra khỏi? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đạo chánh trực bình đẳng, 
Phương thoát ly sợ hãi; 
Cỡi chiếc xe tịch mặc, 
Che kín bởi pháp tưởng”. 
Tàm quý vòng dây cổ”, 
Chánh niệm là dây buộc; 
Trí tuệ người đánh xe, 
Chánh kiến dẫn đường trước. 
Cỗ xe mâu nhiệm ấy, 
Cùng đưa cả nam nữ; 
Ra khỏi rừng sanh tử, 
Chóng đến nơi an lạc. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật rồi biến mất. 


M 





?' Tỳ-xá-chỉ =i——. Pãli: pisãca, tỳ-xá-xà, quỷ uống máu. 
®-. Pháp tưởng =k~Q. Päli: dhammacakkehi samyuto, kết hợp bởi pháp luân. 
?'. Hán: trường mi ——. Päii: hirï tassa apälambo, sự hổ thẹn là dây thắng xe. 


242 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 588. TỨ LUÂN* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng 
khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Thiên tử ấy nói kệ hỏi 
Phật: 

Có bốn chuyển, chín cửa, 
Sống đây đủ tham dục; 
Đắm chìm sâu trong bùn, 
Voi lớn làm sao ra? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
©ủraãy dài ñihã: 
Tham dục cùng các ác; 
Nhổ gốc rễ ái dục, 
Hướng thẳng đến chỗ kia. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 589. ĐẠI PHÚ”! 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối 


3. Bốn bánh xe. S.1.29 Catucakka. 
”' Päli: S.1.28. Mahaddhana. Tham chiếu, N°100(183). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 243 





đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, từ thân tỏa ánh 
sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Thiên tử ấy nói kệ 
hỏi Phật: 
Nước Lại-tra-bàn-đề, 
Có các khách buôn bán”; 
Giàu có nhiều của cải, 
Tranh nhau mong làm giàu. 
Tìm cách câu tài lợi, 
Như đốt lửa cháy bùng; 
Tâm tranh thắng như thế, 
Dục tham luôn dong ruổi. 
Thế nào nên dứt tham, 
Hết cần cầu thế gian. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Bỏ tục sống không nhà, 
Vợ con cùng tiền của; 
Lìa dục, tham, sân, sĩ, 
La-hán sạch các lậu. 
Chánh trí tâm giải thoát, 
Ái tận dứt phương tiện. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật rồi biến mất. 


M 





3ˆ. Pali: Mahaddhanã mahäbhogã, ratthavantopi; khattiyä, những Sát-lợi nhiều tiền, 
nhiều của, có cả đất nước. Bản Hán hiểu ratthavanta, sở hữu vương quốc, là tên 
nước (hình dung từ). 


244 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 590. GIÁC THỤY MIÊN* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ tại nước Câu-tát-la có các nhà buôn với năm 
trăm cỗ xe cùng đi buôn bán. Họ đi đến chỗ hoang mạc. Hoang 
mạc này có bọn cướp năm trăm tên, đuổi theo sau, lén tìm cơ hội 
cướp đoạt. Bấy giờ, nơi hoang mạc ấy có một Thiên thần đang ở 
bên đường. Thiên thần ấy nghĩ thầm: “Ta nên đi đến nước Câu-tát- 
la kia, chỗ các nhà buôn để hỏi nghĩa lý. Nếu họ vui lòng cho ta 
được hỏi và giải thích, ta sẽ tìm cách khiến họ an ổn, được thoát 
khỏi nạn giặc cướp. Nếu họ không vui lòng với những câu hồi của 
ta, ta sẽ bỏ mặc họ, như những Thiên thần khác. Sau khi suy nghĩ 
xong, Thiên thần ấy phóng ánh sáng chiếu khắp các cỗ xe của 
những nhà buôn và nói kệ: 

Ai đối thúc lại ngủ, 

Ai đối ngủ lại thức; 
Người nào hiểu nghĩa này, 
Ai hay vì tôi nói. 

Trong các nhà buôn đó có một Ưu-bà-tắc tin Phật, tin Pháp, tin 
Tỳ-kheo Tăng, nhất tâm hướng về Phật, Pháp, Tăng; quy y Phật, 
Pháp, Tăng. Vị ấy đối với Phật, Pháp, Tăng lìa nghi, đối với Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo la nghi, thấy bốn Thánh đế, đắc quả hiện quán thứ 
nhất”. Trong các nhà buôn cùng kết bạn đi đường đó, Ưu-bà-tắc kia 
vào khoảng cuối đêm ngồi thẳng suy nghĩ, cột niệm ở trước; đối với 
mười hai nhân duyên, quán sát thuận nghịch; nghĩa là cái này có nên 
cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi; nghĩa là duyên vô minh có 
hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc 
có lục nhập xứ, duyên lục nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên 
thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, 


3. Tham chiếu, Hán N?100(184). 
**“. Đệ nhất vô gián đẳng quả, chỉ quả vị Tu-đà-hoàn. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 245 





duyên sanh có lão, duyên lão có bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não. Như thế 
thuần đại khổ tụ tập. Như vậy, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt 
thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập 
diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái 
diệt, ái diệt thì thú diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, 
sanh diệt thì lão diệt, lão diệt thì bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt. Như 
thế thuần đại khổ tụ diệt.” 
Vị Ưu-bà-tắc ấy suy nghĩ xong liền nói kệ: 
Đối người thức ta ngủ, 
Đối người ngủ ta thức; 
Ta hiểu rõ nghĩa này, 
Nói rõ được cho người. 
Lúc ấy, Thiên thần hỏi Ưu-bà-tắc: 
“Thế nào là tỉnh thức ngủ mê, thế nào là ngủ mê tỉnh thức, thế 
nào là có thể biết, thế nào là có thể xác nhận?” 
Ưu-bà-tắc nói kệ: 
Tham dục và sân nhuế, 
Ngu sĩ được la dục; 
A-la-hán lậu tận, 
Chánh trí tâm giải thoát. 
Vị ấy là thức tỉnh, 
Đối kia ta mê ngủ; 
Chẳng biết nhân sanh khổ, 
Và khổ nhân duyên tập. 
Đối tất cả khổ này, 
Dút hết không còn sót; 
Lại chẳng biết Chánh đạo, 
Đưa đến nơi hết khổ. 
Như thế là đang ngủ, 
Đối kia ta lại thức; 
Như thế đối với ngủ, 
Như thế đối với thúc. 
Khéo biết nghĩa như thế, 
Như thế hay xác nhận. 


246 TẠP A-HÀM (I) 





Thiên thần lại nói kệ: 
Lành thay! Ngủ trong thức, 
Lành thay! Thức trong ngủ; 
Lành thay! Khéo hiểu nghĩa, 
Lành thay! Khéo xác nhận. 
Lâu xa nay mới thấy, 
Các anh em nên đến; 
Nhờ ân lực của người, 
Khiến cả bọn thương nhân, 
Được thoát khỏi giặc cướp; 
Đi theo đường an ổn. 
Như thế, các Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la và cả đám thương nhân 
theo đường đi an ổn, thoát khỏi nơi hoang vắng, nguy hiểm. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 591. 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ, trên một hòn đảo, có một Ưu-bà-tắc đến nhà một 
Ưu-bà-tắc khác, cùng ngôi, cực lực chê bai dục như sau: “Dục này hư 
vọng, không thật, là pháp hư dối, như huyễn hóa, lừa gạt con nít. 

“Nói xong rồi trở về nhà mình, phóng túng theo ngũ dục. Tại nhà 
Ưu-bà-tắc này có Thiên thần đang trú ngụ. Vị Thiên thần này nghĩ 
thâm: “Ưu-bà-tắc này không hơn gì, chẳng khác gì các Ưu-bà-tắc khác; 
ngồi giữa đông người cực lực chê bai dục: “Dục này giả dối, không thật, 
là pháp giả dối, lừa gạt con nít.` Rồi trở về nhà mình lại phóng túng 
theo năm dục. Bây giờ hãy giúp ông ta giác ngộ. Liền nói kệ rằng: 

Giữa đám đông tụ họp, 
Chê trách dục vô thường; 


3. Tham chiếu, N°100(185). 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 247 





Tự chìm trong ái dục, 
Như trâu lún bùn sâu. 

Ta xem trong hội kia, 
Các vị Uu-bà-tắc; 

Đa văn hiểu rõ pháp, 

Œìn giữ giới thanh tịnh. 
Ngươi thấy kia vui pháp, 
Mà nói dục vô thường; 
Sao tự buông theo dục, 
Chẳng đoạn dứt tham ái ? 
Vì sao vui thế gian, 

Nuôi vợ con quyến thuộc? 

Vị Thiên thần ấy khai thị cho Ưu-bà-tắc kia như thế. Ưu-bà-tắc 
đó được giác ngộ, liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, lòng tin chân 
chánh, không nhà xuất gia học đạo, tinh cần tu tập, dứt sạch hết các 
pháp hữu lậu, đắc quả A-la-hán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ 
phụng hành. 

M 


KINH 592. TU-ĐẠT”* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà”, nước 


⁄ ^ 


Xá-vệ. Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc có chút việc đến thành Vương 


Z kÀ 


xá, ngủ đêm lại ở một nhà trưởng giả nọ. Ban đêm, nghe thấy gia chủ 
bảo với vợ con, tôi tớ, người giúp việc rằng: 

“Các người nên thức dậy, sửa soạn củi lửa, nấu cơm làm bánh, 
sửa soạn thức ăn ngon và trang hoàng nhà cửa.” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc nghe vậy nghĩ thầm: “Người gia chủ này 
hôm nay làm gì đây? Hoặc là gả con gái, hay là cưới vợ cho con, hay 
là mời khách vua, quan?' Suy nghĩ xong, liền hỏi gia chủ: 





3%. Pali: S.10.8. Sudatta. Tham chiếu, N°100(186). 
3“. Bản Hán nhầm. Lúc này Cấp Cô Độc chưa biết Phật. Bản Pãli: rãjagahe viharati 
sitavane: trú tại Vương xá, trong Thi-đà lâm (bãi tha ma). 


248 TẠP A-HÀM (I) 





“Ông làm gì? Có phải là gả con gái, hay cưới dâu, hoặc mời 
khách vua quan?” 

Gia chủ này trả lời ông Cấp Cô Độc : 

“Tôi không gả con, không cưới dâu, không mời khách vua quan 
øì cả, mà chỉ muốn thỉnh Phật và Tỳ-kheo Tăng để cúng dường.” 

Chưa bao giờ trưởng giả Cấp Cô Độc nghe danh tự Phật, mà nay 
được nghe lòng hết sức vui mừng, toàn thân rợn chân lông, vui mừng 
hỏi gia chủ kia: 

“Thế nào gọi là Phật?” 

Gia chủ đáp: 

“Có Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng Thích-ca, trong dòng họ Thích, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, 
đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đó gọi là Phật.” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi: 

“Thế nào gọi là Tăng?” 

Gia chủ kia đáp: 

“Nếu người thuộc dòng Bà-la-môn, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chánh tín, không nhà, theo Phật xuất gia; hoặc người thuộc dòng 
Sát-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la, những thiện nam này cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chánh tín, không nhà, theo Phật xuất gia. Đó gọi là Tăng. 
Hôm nay tôi thỉnh Phật và hiện tiền Tăng thiết lễ cúng dường.” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi gia chủ kia: 

“Hôm nay tôi có thể đến gặp Thế Tôn được không?” 

Gia chủ kia đáp: 

“Ông cứ ở đây. Tôi thỉnh Thế Tôn đến nhà tôi, ở đây ông sẽ gặp 
Ngài.” 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc suốt đêm hôm ấy hết lòng nghĩ 
đến Phật được ngủ một giấc ngon. Trời vẫn chưa sáng, bỗng thấy 
tướng sáng, tưởng đâu trời đã sáng, bèn đi ra khỏi nhà, đi về phía cửa 
thành. Đến dưới cửa thành, đêm mới canh hai, cửa thành chưa mở. 
Theo thường pháp của vua phải đợi lệnh mới cho đi lại. Hết canh một, 
cửa thành mới đóng. Đến cuối giữa đêm mới lại mở cửa cho người đi 
lại sớm. Khi trưởng giả Cấp Cô Độc thấy cửa thành mở, nghĩ thầm: 
“Đúng là qua đêm, trời sáng, cửa mở, theo tướng sáng ra khỏi thành." 

Đến khi ông ra khỏi cửa thành rồi tướng sáng liền tắt, bỗng trở 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 249 





lại tối tăm. Trưởng giả Cấp Cô Độc cảm thấy trong lòng sợ hãi, toàn 
thân lông dựng đứng. “Có lẽ bị người lạ hay ma quỷ, hoặc kẻ gian 
làm cho ta sợ hãi đây?” Ông vội vàng muốn trở về. Bấy giờ, bên cửa 
thành có Thiên thần đang cư ngụ, thân tỏa ánh sáng từ cửa thành kia 
đến nghĩa địa Hàn lâm, ánh sáng chiếu khắp, Thiên thần bảo trưởng 
giả Cấp Cô Độc: 
“Ông hãy đi tới, có thể được lợi ích tốt đẹp, đừng trở lui.” 
Thiên thần liền nói kệ: 
Ngựa hay cả trăm con, 
Vàng ròng đây trăm cân, 
Xe la và xe ngựa, 
Mỗi thứ đến trăm cổ, 
Đủ các thứ quý báu, 
Đều chất đây trên đó. 
Do thiện căn đời trước, 
Được phước báu như vậy, 
Nếu người tâm kính trọng, 
Hướng Phật đi một bước, 
Được phước này nhiều hơn, 
So với phước trên kia, 
Bằng một phần mười sáu. 
“Thế nên trưởng giả cứ đi tới trước, chớ trở lui.” 
Thiên thần lại nói tiếp kệ: 
Long tượng tại núi Tuyết, 
Trang sức bằng vàng ròng, 
Thân to, ngà dài lớn, 
Đem voi này cho người, 
Chẳng bằng phước hướng Phậi, 
Chỉ một phần mười sáu. 
“Thế nên trưởng giả mau đi tới trước, được lợi ích lớn, đừng trở 
lui.” 
Thiên thần liền nói kệ: 
Gái nước Kim-bồ-xà, 
Số đến cả trăm người, 


250 TẠP A-HÀM (I) 





Đủ các thứ báu đẹp, 

Trang sức đây châu ngọc, 
Đem bố thí tất cả, 

Cũng chẳng bằng công đức, 
Hướng đến Phật một bước, 
Bằng một phần mười sáu. 

“Thế nên, trưởng giả mau đi nhanh tới trước, sẽ được lợi ích tốt 
đẹp, đừng trở lui.” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi Thiên thần: 

“Hiền giả! Hiền giả là ai?” 

Thiên thần đáp: 

“Tôi là Ma-đầu-tức-kiện-đại ma-na-bà, trước đây là người quen 
của trưởng giả, đối với Tôn giả Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiển-liên tôi 
khởi lòng tin kính, do công đức này được sanh cõi trời, trấn giữ cả 
thành này. Thế nên tôi bảo trưởng giả chỉ nên đi tới trước, chớ có trở 
lui cứ đi tới trước sẽ được lợi ích lớn, đừng trở về.” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Đức Phật xuất hiện ở thế 
gian chẳng phải là việc nhỏ. Được nghe Chánh pháp chẳng phải là 
chuyện nhỏ. Bởi thế Thiên thần khuyên ta nên đi tới gặp Phật”. 

Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc theo ánh sáng kia, đi qua nghĩa 
địa Hàn lâm. Bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi phòng, đi kinh hành nơi đất 
trống, trưởng giả từ xa trông thấy Phật rồi, liền tiến tới trước, theo 
pháp của thế gian cung kính thăm hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài có được an ổn?” 

Thế Tôn nói kệ: 

Bà-la-môn, Niết-bàn, 

Là luôn luôn an vui, 
Chẳng đắm nhiễm ái dục, 
Đã vĩnh viễn giải thoái, 
Dút tất cả mong câu, 
Điều phục tâm hừng hãy, 
Tâm được lặng, dừng bặi, 
Tâm lặng, ngủ an ổn. 


Thế Tôn dẫn trưởng giả Cấp Cô Độc vào trong phòng, ngồi trên 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 251 





chỗ ngồi, thân ngay thẳng, hệ niệm. Khi ấy Thế Tôn vì trưởng giả 
thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho vui mừng. Xong rồi, Thế Tôn 
nói về các pháp vô thường, khuyên làm việc phước bố thí, trì giới, làm 
việc phước để sanh về cõi trời, vị ngọt của dục, tai hại của dục và sự 
xuất ly dục. Trưởng giả nghe pháp, thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập 
pháp, hiểu rõ pháp, dứt hết mọi nghi hoặc, chẳng phải do người khác, 
được tin, chẳng phải do người khác được độ, vào Chánh pháp luật, tâm 
được vô úy, liền từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục đảnh lễ Phật, gối 
phải sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã được độ! Bạch Thiện Thệ, con đã được 
độ. Từ nay đến suốt đời con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, được 
làm Ưu-bà-tắc, xin chứng tri cho con!” 

Thế Tôn hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc: 

“Ông tên là gì?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Con tên là Tu-đạt-đa. Vì con thường hay giúp đỡ cho người cô 
độc khốn khổ nên người đương thời gọi con là Cấp Cô Độc.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Ông ở đâu?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con ở tại xứ Câu-tát-la, thành Xá-vệ. Xin Thế 
Tôn đến nước Xá-vệ. Con sẽ suốt đời cúng dường y phục, thức ăn, 
phòng xá, giường nằm và thuốc men tùy bệnh.” 

Phật hỏi trưởng giả: 

“Nước Xá-vệ có tinh xá không?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Thưa không.” 

Phật bảo trưởng giả: 

“Ông hãy ở nơi ấy kiến lập tinh xá để các Tỳ-kheo lui tới tạm 
trú.” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Con chỉ mong Thế Tôn đến nước Xá-vệ, con sẽ cất tinh xá, 
Tăng phòng để các Tỳ-kheo lui tới dừng nghỉ. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời, trưởng giả biết Thế Tôn im 
lặng nhận lời, từ chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu lễ chân Phật rồi lui ra. 


252 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 253 





KINH 593. CẤP CÔ ĐỘC”® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc. 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng, từ trần sanh về 
cung trời Đâu-suất, làm Thiên tử cõi trời này, suy nghĩ rằng: “Ta 
chẳng nên ở đây lâu, nên đến gặp Đức Thế Tôn”. Nghĩ như thế rồi, 
trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất từ trời 
Đâu-suất, hiện ra trước Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một 
bên. Thiên tử Cấp Cô Độc thân tỏa ánh sánh chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Cấp cô độc. Bấy giờ, Thiên tử Cấp Cô Độc nói kệ: 

Nơi rừng Kỳ-hoàn này, 
Tiên nhân Tăng” trụ đó; 
Các Vua"”° cũng ở đó, 
Khiến con càng vui mừng. 
Tin sâu nghiệp, tịnh giới, 
Trí tuệ, thọ tối thắng; 
Lấy đó tịnh chúng sanh,“ 
Không dòng họ, tài Vật. 
Xá-lợi-phất Đại trí, 
Chánh niệm thường tịch tĩnh; 
An nhàn tu viễn ly, 

Bạn lành người mới học. 

Nói kệ này xong liền biến mất. 

Đức Thế Tôn sau đêm ấy, vào trong chúng Tăng trải tọa cụ ngồi 
trước chúng rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Trong đêm này có một Thiên tử dung mạo tuyệt diệu, đi đến 


3. Pali: S.2.20. Anäathapindika. Tham chiếu, N°100(187). 

*- Tiên nhân Tăng =P-H—, chỉ Tăng đệ tử Phật. Päli: isisangha. 

Hán: chư vương —=. Pali: dhammarãja, Pháp vương, chỉ Phật. 

Pali: kammam vijja ca dhammo ca silam jwitamuttam; etena macca sujjhanti: 
chúng sanh được thanh tịnh bởi nghiệp, minh, pháp, giới và chánh mạng tối 
thắng. Pãli: jwita, bản Hán hiểu là (tuổi) thọ thay vì là chánh mạng. 


40. 


41. 


254 TẠP A-HÀM (I) 





chỗ Ta, cúi đầu lễ dưới chân Ta, rồi ngồi lui qua một bên nói kệ: 
Ở rừng Kỳ-hoàn này, 
Tiên nhân Tăng trụ đó; 
Các Vua cũng ở đó, 
Khiến con càng vui mừng. 
Tin sâu nghiệp tịnh giới, 
Trí tuệ, thọ tối thắng; 
Lấy đó tịnh chúng sanh, 
Không dòng họ, tài vật. 
Xá-lợi-phất Đại trí, 
Chánh niệm thường tịch tĩnh; 
An nhàn tu viễn ly, 
Bạn lành người mới học. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, như con hiểu lời Thế Tôn nói, gia chủ Cấp Cô 
Độc sanh lên cõi trời kia rồi đến diện kiến Thế Tôn, nhưng gia chủ 
Cấp Cô Độc kia, đối với Tôn giả Xá-lợi-phất rất mực kính trọng.” 
Phật bảo A-nan: 
“Này A-nan, đúng thế! Này A-nan, gia chủ Cấp Cô Độc sanh về 
cõi trời kia rồi đến gặp Ta.” 
Thế Tôn vì Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ: 
Tất cả trí thế gian, 
Chỉ trừ trí Như Lai; 
So trí Xá-lợi-phất, 
Không bằng phần mười sáu. 
Như trí Xá-lợi-phất, 
Cùng tất cả trời người; 
So với trí Như Lai, 
Không bằng phần mười sáu. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 255 





KINH 594. THỦ THIÊN TỬ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại tính xá Khoáng dã. Bấy giờ có gia chủ 
Khoáng dã bệnh nặng từ trần, sanh về cõi trời Vô nhiệt. Sau khi sanh 
về cõi trời ấy, liền nghĩ rằng: “Ta không nên ở đây lâu, không gặp 
Thế Tôn.` Nghĩ xong, trong khoảnh khắc, nhanh như người lực sĩ co 
duỗi cánh tay, biến mất từ cõi trời Vô nhiệt, hiện ra trước Phật. Thân 
thể Thiên tử ấy trụ lại trên mặt đất mà không thể tự đứng, giống như 
đầu bơ tụ lại trên đất không thể tự đứng. Thân thể của Thiên tử ấy nhỏ 
nhắn, mềm nhũn, không thể tự đứng dậy được.” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiên tử: 

“Ông nên biến hóa thành thân thô để đứng trên đất.” 

Thiên tử liền hóa thành thân thô đứng trên đất. Thiên tử ấy đến 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thủ thiên tử: 

“Này, Thủ thiên tử”, những kinh pháp mà ông đã học trước đây 
khi làm thân người, ở thế gian này nay còn nhớ chẳng quên chăng?” 

Thủ Thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những øì con đã thu nhận đến nay vẫn không 
quên. Những pháp mà khi làm người ở thế gian, con đã nghe nhưng 
không hiểu hết, nay vẫn còn nhớ. Như Thế Tôn khéo nói, Thế Tôn nói 
rằng: “Nếu người được ở nơi an vui, có thể nhớ nghĩ pháp, chứ không 
phải ở chỗ khổ não." Lời nói này rất chân thật. Như Thế Tôn ở tại 
Diêm-phù-để thuyết pháp cho đủ tất cả các loài và bốn chúng vây 
quanh. Bốn chúng kia nghe Phật dạy, tất cả đều cung kính vâng làm. 
Con cũng như vậy, ở trên cõi trời Vô nhiệt vì các Thiên nhân nơi đại 
hội nói pháp. Các vị trời này đều lãnh thọ tu học.” 

Phật bảo Thủ thiên tử: 

“Lúc ông ở thế gian, đối với những pháp gì không biết chán đủ 
mà được sanh về cõi trời Vô nhiệt?” 

Thủ thiên tử bạch Phật: 


#4. Pali: A.3.125. Hatthaka. Tham chiếu, N°100(188). 
* Thủ Thiên tử ——-¬I. Päli: Hatthaka. 


256 TẠP A-HÀM (I) 





“Bạch Thế Tôn, con ở nơi ba pháp không biết chán, nên khi thân 
hoại, sanh lên cõi trời Vô nhiệt. Những gì là ba pháp? Đó là vì con 
thấy Phật không biết chán nên khi chết sanh về cõi trời Vô nhiệt. Do 
con đối với Pháp của Phật không biết chán nên sanh về cõi trời Vô 
nhiệt. Do cúng dường chúng Tăng không biết chán nên khi chết sanh 
về cõi trời Vô nhiệt.” 

Rồi Thủ Thiên tử nói kệ: 

Thấy Phật không biết chán, 
Nghe Pháp cũng không chán; 
Cúng dường các chúng Tăng, 
Cũng chưa từng biết đủ. 

Thọ trì pháp Hiền thánh, 
Điều phục tham trước bẩn; 
Ba pháp không biết đủ, 

Nên sanh Vô nhiệt thiên. 

Thủ thiên tử sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, rồi 
biến mất. 


M 


KINH 595. ĐÀO SƯ“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử Vô phiển tướng mạo tuyệt diệu, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa ánh 
sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên tử 
nói kệ: 

Sanh cối trời Vô phiên, 
Bảy Tỳ-kheo giải thoát; 
Tham, sân, nhuế đã hết, 
Siêu thoát vượt ân ái. 

Ai qua khỏi các dòng, 
Quân ma chết khó vượt? 


*#. Thợ gốm. Päli: S.2.24. Ghatikara. Tham chiếu, N°100(189). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 


257 





45. 


Ai bứt cùm ma chết, 


Trọn thoát gông phiên não ?° 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Tôn giả Uu-ba-ca, 
Cùng Ba-lợi-kiện-trà; 
Phất-ca-la-sa-lê, 
Bạt-đề, Kiên-đà-điệp. 
Với Bà-hưu-nan- đề, 

Và Bà-tỳ-sấu-nậu; 

Tất cả bảy vị này, 

Đều vượt qua các dòng. 
Bút tuyệt cùm ma chết, 
Vượt chỗ khó vượt kia; 
Bút càm các ma chết, 
Siêu việt ách cối trời. 
Nói pháp rất thâm diệu, 
Giác ngộ người khó biết; 
Khéo hỏi nghĩa sâu xa, 
Hiện nay người là ai? 


Thiên tử ấy nói kệ bạch Phật: 


Con là A-na-hàm, 

Sanh cối trời Vô phiên; 

Nên biết những điều ấy, 
Bảy Tỳ-kheo giải thoát. 

Hết tham dục, sân nhuế, 
Trọn thoát mọi ân át. 


Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Phiền não ách —~=om; đoạn sau, nói là chư Thiên ách ——n. Päli 


gông cùm cõi trời. 


Mắi, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Ý nhập xứ thứ sáu; 

Nếu danh kia và sắc, 
Được dứt sạch không còn. 


: dibbayoga, 


258 


TẠP A-HÀM (I) 





4ó. 


Biết rõ các pháp này, 
Bảy Tỳ-kheo giải thoát; 
Tham hữu đều đã hết, 
Trọn thoát mọi ân ái. 


Thiên tử lại nói kệ: 


Thôn Bệ-bạt-lăng- già”, 
Con cư ngụ trong ấy; 
Tên Nan-đề-bà-la, 
Chuyên làm các đồ gốm. 
Đệ tử Phật Ca-diếp, 

Giữ pháp Uu-bà-tắc; 
Cúng dường bậc cha mẹ, 
Lìa dục tu phạm hạnh. 
Đời đời làm bạn con, 
Con cũng bạn vị ấy; 
Các Chánh sĩ như vậy, 
Đời trước cùng hòa hợp, 
Khéo tu nơi thân tâm, 
Còn giữ thân cuối này. 


Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ: 


Ông là bậc Hiền sĩ, 
Như lời ông đã nói; 
Thôn Bệ-bạt-lăng- già, 
Tên Nan-đề-bà-la. 

Đệ tử Phật Ca-diếp, 

Thọ pháp Uu-bà-tắc; 
Cúng dường bậc cha mẹ, 
Lìa dục tu phạm hạnh. 
Trước kia bạn của ông, 
Ông cũng là bạn họ; 
Các Chánh sĩ như vậy, 
Đời trước cùng hòa hợp, 


Bệ-bạt-lăng-già. Pali: Vehalinga. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 259 





Khéo tu thân tâm kia, 
Còn giữ thân cuối này. 
Phật nói kinh này xong, Thiên tử nghe lời Phật dạy, tùy hỷ hoan 
hỷ rồi biến mất. 
M 


KINH 596. THIÊN TỬ ()“ 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử? tướng mạo tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa ánh 
sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên tử 
ấy nói kệ hỏi Phật: 

Đời này nhiều sợ hãi, 

Chúng sanh thường não loạn; 
Đã khởi cũng là khổ, 

Chưa khởi cũng sẽ khổ. 

Có chỗ lìa sợ chăng? 

Mong Bậc Tuệ Nhãn nói. 

Lúc ấy Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ngoại trừ cần hành khổ, 
Ngoại trừ trị các căn; 
Ngoại trừ xả tất cả, 
Không đâu thấy giải thoát. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử ấy nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


*“_ Pali: S.2.17. Subrahmä. Tham chiếu, N°100(181). 
#3. Pali: Thiên tử có tên là Subrahmä. 


260 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 597. THIÊN TỬ (2)° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên tử ấy nói 
kệ hỏi Phật: 

Thế nào các chúng sanh, 
Được thân tướng tốt đẹp; 
Cần tu phương tiện gì, 
Được con đường giải thoát? 
Chúng sanh trụ pháp gì, 
Nôn tu tập pháp gì ? 
Là những chúng sanh nào, 
Được chư Thiên cúng dường ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Giữ giới, trí tuệ sáng, 
Tự tu tập chánh định; 
Chánh trực, tâm buộc niệm, 
Tĩnh cân, ưu tư diệt. 
Được trí tuệ bình đẳng, 
Tâm kia khéo giải thoát; 
Do những nhân duyên này, 
Được thân tướng đẹp đẽ. 
Thành tựu đạo giải thoát, 
Tâm trụ trong đó học; 
Người đủ đúc như thế, 
Được chư Thiên cúng dường. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 


Tham chiếu, N?100(182). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 261 





Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử nghe Phật dạy, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu làm lễ dưới 
chân Phật, rồi biến mất. 


M 
KINH 598. THỤY MIÊN" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa 
ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên 
tử ấy nói kệ hỏi Phật: 

Chìm đắm trong ngủ nghỉ, 
Ngáp dài, không vui vẻ; 

Ăn no, tim hồi hộp, 

Lười biếng, không siêng năng. 
Mười”! điều che chúng sanh, 
Khiến Thánh đạo không hiện. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tâm chìm đắm ngủ nghỉ, 
Ngáp dài, không vui vẻ; 

Ăn no, tim hồi hộp, 

Lười biếng, không siêng năng. 
Người tỉnh cần tu tập, 

Hay khai phát Thánh đạo. 

Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


3°. Paili: S.1.16. Niddãtandi. 
”' Nguyên Hán: thập =Q. Ấn Thuận nghi là thất =C. 


262 TẠP A-HÀM (I) 





Thiên tử ấy nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 
KINH 599. KẾT TRIÊN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa 
ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên 
tử ấy nói kệ hỏi Phật: 

Trói ngoài, không phải trói, 
Trói trong trói chúng sanh; 
Nay xi hỏi Cù-đàm, 

Ai nơi trói lìa trói ? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người trí kiến lập giới, 
Nội tâm tu trí tuệ; 
Tỳ-kheo siêng tu tập, 
Nơi trói hay thoát trói. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đẳnh 
lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


3“. Pali: S.1.23. Ja†a. Tham chiếu, N°100(173). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 263 





KINH 600. NAN ĐỘ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa 
ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên 
tử ấy nói kệ hỏi Phật: 

Khó vượt, khó thể nhẫn, 
Sa-môn vì không biết; 
Khởi nhiều thứ gian nan, 
Càng mê muội chìm đắm. 
Tâm giác tưởng chỉ phối, 
Thường thường bị chìm đắm; 
Sa-môn làm thế nào, 
Khéo nhiếp hộ tâm mình? 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

Như con rùa khôn khéo, 

Tự thu mình trong ma1; 
T-kheo tập thiên tư, 

Khéo nhiếp các giác tưởng. 
Tâm kia không chỗ nương, 
Không gì làm sợ hãi; 

Đó là tự ẩn kín, 

Không bị ai phỉ báng. 

Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


3. Pali: S.1.17. Dukkara. Tham chiếu, N°100(174). 


264 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 601. TIỂU LƯU" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa 
ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên 
tử ấy nói kệ hỏi Phật: 

Tát-la> dòng thác nhỏ, 

Nơi đâu sẽ nghịch dòng? 
Con đường tắt sanh tử, 

Nơi nào mà chẳng chuyển? 
Các khổ lạc thế gian, 

Do đâu dứt không còn? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Cùng với ý nhập xứ; 

Danh sắc dứt không còn, 
Tát-la ngược dòng nhỏ. 
Đường sanh tử không chuyển, 
Khổ lạc dứt không còn. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 





* Pãli: S.1.27. Sarä. Tham chiếu, N°100(176). 
3 Tát-ạ ——. Pali: Sara, dòng nước; chỉ dòng luân hồi (samsära-sara). Bản Hán 
hiểu là tên sông. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 22 265 





KINH 602. LỘC BÁC" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa 
ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên 
tử ấy nói kệ hỏi Phật: 

Đài nai Y-ni-da”, 

Bậc tôn trong Tiên nhân; 
Ăn ít, không đắm vị, 
Thiên tư, thích núi rừng. 
Nay con kính cúi đầu, 
Xin hỏi Đức Cù-đàm; 
Làm sao lìa khỏi khổ? 
Làm sao giải thoát khổ? 
Nay con hỏi giải thoát, 
Nơi đâu mà đứt sạch? 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

Năm dục của thế gian, 
Tâm pháp là thứ sáu; 
Nơi dục ấy không dục, 
Giải thoát tất cả khổ. 
Như thế ra khỏi khổ, 
Như thế giải thoát khổ; 
Ông hỏi về giải thoát, 
Chính nơi kia diệt tận. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 





*. Đùi nai. Pãli: S.1.20. Enijangha. 
'” Y-ni-da lộc bác ——=c——, dùi nai, một tướng tốt của Phật. Đây chỉ Phật. Pãli: 
Enijangha. 


266 TẠP A-HÀM (I) 





Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 603. CHƯ LƯU 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên tử ấy nói 
kệ hỏi Phật: 

Làm sao qua các đòng, 
Làm sao qua biển lớn; 
Làm sao trừ được khổ, 
Làm sao được thanh tịnh ? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Lòng tin vượt các dòng, 
Không buông lung qua biển; 
Tỉnh tấn hay trừ khổ, 

Trí tuệ được thanh tịnh. 

Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


n 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 267 





TẠP A-HÀM QUYỂN 23 


KINH 604. A-DỤC VƯƠNG NHÂN DUYÊN! 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương xá, trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà. 
Bấy giờ, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn đắp y, mang bát, cùng với 
Tỳ-kheo Tăng vào thành khất thực. Như bài kệ nói: 
Sắc thân như núi vàng, 
Rất đoan nghiêm vì diệu; 
Bước đi như ngỗng chúa, 
Mặt như trăng sáng đầy; 
Thế Tôn cùng đại chúng. 
Lúc ấy, Thế Tôn lấy chân giẫm lên phần đất giới hạn cửa thành 
tạo thành sáu thứ chấn động. Như bài kệ nói: 
Biển lớn và đất bằng, 
Thành quách cùng núi non, 
Chân Mâu-ni giẫm lên, 
Dao động như thuyền sóng. 
Đức Phật biến hiện thần lực như thế, lúc đó nhân dân cùng cất 
tiếng xướng lớn rằng: 
“Kỳ diệu thay, pháp chưa từng có, thần lực biến hiện như Đức 
Thế Tôn khi vào thành, hiển bày những việc chưa từng có như thế. 
Như bài kệ nói: 
Đất thấp liền bằng lên, 
Đất cao thành thấp xuống; 





Đ Nguyên Đại Chánh quyển 23. Được đa số học giả hiện đại đoán định là không 


thuộc Tạp A-hàm. Không có tương đương trong Tạng Päli. Quốc Dịch và Phật 
Quang đều để vào phần Phụ lục. Đây giữ nguyên theo thứ tự quyển số của Đại 
Chánh. Tham chiếu, Skt. Divyavadana 26-27 (Cowell & Nell ed. pp. 364-408). 
Hán tạng, Đại 50, N?2042 A-dục vương truyện; N°2043 A-dục vương kinh. 
Nguồn tư liệu Pãli: Dipavamsa, chương ¡, v, vi, vii, xi,...; Mahãvamsa, chương v, 
xi, ss, Samantapasadika. 


268 TẠP A-HÀM (I) 





Do oái thần của Phật, 

Nên gai góc, sôi đá, 

Đều chẳng còn thấy nữa. 
Người mù, điếc, câm, ngọng, 
Liền được thấy, nghe, nói; 
Nhạc khí trong thành quách, 
Chẳng đánh, phát diệu âm. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn tỏa ánh sáng chiếu khắp như ánh sáng của 
ngàn mặt trời. Như kệ nói: 

Thế Tôn thân sáng chói, 
Chiếu khắp cả thành ấp. 
Nhân dân nhờ ánh Phật, 
Mát như thoa chiên-đàn. 

Bấy giờ, Đức Phật thuận theo thành ấp mà đi. Lúc đó có hai em 
bé, một đẳng cấp thượng và một đẳng cấp thứ, cùng nhau vọc cát chơi 
đùa; một tên Xà-da, một tên Tỳ-xà-da?. Từ xa trông thấy Thế Tôn đầy 
đủ ba mươi hai tướng bậc Đại nhân trang nghiêm thân, đồng tử Xà-da 
nghĩ thầm: “Mình đem bột này cúng dường.” Rồi tay nắm một nắm 
cát mịn bỏ vào bát Thế Tôn. Khi ấy, Tỳ-xà-da chắp tay tùy hỷ. Như 
bài kệ nói: 

Thấy Thế Tôn đại bị, 

Toàn thân sáng một tầm. 
Được nhìn thấy Thế Tôn, 
Sanh lòng tin kính lớn, 
Dâng nắm cát cúng đường, 
Được thoát bờ sanh tử. 

Bấy giờ, em bé kia phát nguyện rằng: “Nhờ căn lành của công 
đức huệ thí này, mong con được làm một vị Tản cái vương” của một 
thiên hạ, ngay đời này được cúng dường chư Phật. ” 

Như bài kệ đã nói: 





? Xà-da =ö=C và Tỳ-xà-da =¡ =6=C. Skt. Jaya, Vijaya. 
3 Tản cái vương =o=\—Ahay Bạch tán cái vương —=o=\—Anhà vua có lọng 
trắng, nghi vệ của một Đại hoàng đế. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 269 





Mâu-ni biết tâm kia, 

Cùng ý kia mong muốn, 
Được quả thêm căn lành, 
Cùng với sức phước điền; 
Phật với tâm đại bị, 

Nhận nắm cát cúng dường. 

Xà-da nhờ căn lành này được làm vua, vua xứ Diêm-phù-để, cho 
đến thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên, Thế Tôn mỉm 
cười. A-nan thấy Phật mỉm cười, liền chấp tay hướng về Phật, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chư Phật Thế Tôn, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, chẳng phải không nhân duyên gì mà mỉm cười.” Như kệ 
nóI: 

Thế Tôn lìa cười đùa. 

Vô Thượng Tôn trên đời, 
Răng trắng như ngọc quý, 
Đấng Tối Thắng mm cười. 
Dũng mãnh siêng tỉnh tấn, 
Không Thầy mà tự giác; 
Lời hay khiến thích nghe, 
Tiếng dịu dàng siêu tuyệt, 
Huyền ký đồng tử kia, 
Bằng Phạm âm trong vắt. 
Lưỡng Túc Tôn vô thượng, 
Ghi nhận quả thí cát. 

Khi ấy Thế Tôn bảo A-nan: 

“Đúng thế! Đúng thế! Như lời ngươi nói. Chư Phật không có 
nhân duyên chẳng mỉm cười. Hôm nay Ta cười là vì có nhân duyên.” 

“A-nan nên biết, sau khi Ta diệt độ một trăm năm, đồng tử này 
sẽ ở tại ấp Ba-liên-phất? thống lãnh một phương, làm Chuyển luân 


Ba-liên-phất =—=s=—. Pali: Pãtaliputta (Skt. Pätaliputra), thời Phật, là thôn 
Pãtaligama, trong vương quốc Magadha. 


270 TẠP A-HÀM (I) 





vương, họ Khổng Tước”, tên A-dục5, đem chánh pháp cai trị, giáo hóa 
nhân dân và lại còn phân bố rộng rãi xá-lợi của Ta, sẽ xây dựng tám 
muôn bốn ngàn tháp Pháp vương, đem lại sự an vui cho vô lượng 
chúng sanh.” Như kệ nói: 

Sau khi Ta diệt độ, 

Người này sẽ làm vua, 

Họ Khổng Tước, tên Dục, 

Ví như vua Đảnh sanh, 

Nơi Diêm-phù-đề này, 

Được tôn quý bậc nhất. 

“A-nan! Hãy lấy nắm cát được bố thí trong bát đổ ra nơi chỗ Như 
Lai kinh hành. Ta sẽ đi nơi đó. ” 

A-nan vâng lời Phật dạy, liền lấy cát trong bát Phật rãi trên chỗ 
kinh hành. 

Đức Phật dạy: 

A-nan nên biết, sau này tại thành ấp Ba-liên-phất có vua hiệu là 
Nguyệt Hộ”. Vị vua ấy sẽ sanh con tên là Tân-đầu-sa-laŠ, cai trị nước 
đó. Vua lại có một người con nữa tên là Tu-sư-ma?. Thời bấy giờ, nước 
Chiêm-bà có một thiếu nữ Bà-la-môn rất đẹp, khiến người ưa thích, 
nàng là trân bảo của đất nước. Các nhà tướng số xem tướng thiếu nữ 
này đều đoán rằng: “Nàng sẽ là vương phi và sẽ sanh ra hai người con. 
Một người sẽ thống lãnh thiên hạ và một người sẽ xuất gia học đạo, 
thành tựu Thánh đạo.' Người Bà-la-môn nghe tướng sư nói vậy vui 
mừng vô hạn, liền đưa con gái của ông ta đến ấp Ba-liên-phất, sắm 
sửa trang điểm cho cô gái thật xinh đẹp. Ông muốn đem gả cho vương 
tử Tu-sư-ma. Tướng sư bảo: “Nên gả cho Tần-đầu-sa-la vương. Cô này 
sẽ sanh con phước đức. Đứa con sẽ nối cơ nghiệp của nhà vua.” Bà-la- 





"Khổng Tước ——. Skt. Maurya, tên dòng họ và cũng là Vương triều. Pãli: 
Moriya. 
5. A-dục —-|. Skt. Asoka (Pãli: Asoka). 


Nguyệt Hộ —=9. Skt. Candragupta (Päli: Candagutta), Ông nội vua A-dục, người 
sáng lập vương triều Maurya (Khổng Tước Vương triều). 

Tần-đầu-sa-la =W=Y=P—. Skt. Bindusäara, con trai của Candragupta. 

Tu-sư-ma —~=v=—. Skt. Susima, em của Bindusära. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 271 





môn đem con gái gẩ cho nhà vua này. Vua thấy thiếu nữ đoan chánh, 
có đức hạnh, bèn phong làm phu nhân. 

Những bà phu nhân trước và các thế nữ thấy phu nhân này đi 
đến liền nghĩ rằng: “Thiếu nữ này quá đoan chánh, là trân bảo của đất 
nước. Nếu nhà vua say đắm nàng, nhà vua sẽ bỏ chúng ta, cho đến 
mắt không nhìn tới nữa.` Phu nhân và các cung phi bắt thiếu nữ ấy học 
nghề thợ cạo. Sau khi học xong, nàng lo việc cắt tỉa râu tóc cho vua. 
Khi cắt râu tóc, nhà vua rất hoan hỷ, bèn hỏi cô gái: 

“Cô ước mơ điều gì? 

Thiếu nữ tâu: 

“Tôi chỉ mong được vua để tâm, thương yêu nghĩ đến.” 

Nàng nói như vậy ba lần. 

Lúc ấy vua bảo: 

“Ta là vua Quán đảnh dòng Sát-lợi. Còn nàng là thợ cạo. Lầm 
sao ta có thể thương tưởng nàng được?” 

Thiếu nữ tâu: 

“Tôi chẳng phải là con dòng hạ tiện. Tôi con gái của dòng họ 
cao quý Bà-la-môn. Các tướng sư nói với cha tôi rằng: “Cô gái này 
nên gả cho Quốc vương." Vì thế nên tôi mới đến đây. ” 

Vua lại hỏi: 

“Nếu như thế, ai khiến nàng học tập cái nghề hèn mọn này?” 

Thiếu nữ đáp: 

“Phu nhân trước và các thế nữ bắt tôi phải học nghề này.” 

Nhà vua liền ra lệnh: 

“Từ nay về sau, nàng chớ làm nghề hạ tiện này nữa.” 

Vua liền lập nàng làm Đệ nhất phu nhân. Nhà vua cùng nàng 
thụ hưởng dục lạc. Chẳng bao lâu nàng mang thai. Đây tháng thì 
sanh con. Lúc sanh nở an ổn, mẹ không ưu não. Qua bảy ngài đặt 
tên là Vô Ưu”. Rồi lại sanh thêm một người nữa đặt tên là Ly Ưu! 
Vô Ưu có thân thể thô nhám, vua cha không muốn đến gần bồng 
bế, không có tình quyến luyến. Nhà vua lại muốn thử hai người 


!°“ Vô Ưu =L=~, dịch nghĩa của Asoka (A-dục). 
! Ly Ưu ——~. Skt. Vigata-aáoka. 


272 TẠP A-HÀM (I) 





con, nên gọi Bà-la-môn Tân-già-la-a'? bảo rằng: 

“Hòa thượng xem giùm hai đứa con của ta. Sau khi ta từ trần, ai 
sẽ làm vua?” 

Ba-la-môn đáp: 

“Xin đem các thái tử này ra khỏi thành, đến lầu Kim điện trong 
công viên. Ở nơi đó, tôi sẽ xem tướng.” 

Bèn ra khỏi thành, đến khu vườn ấy. Trong khi ấy, mẹ vua A- 
dục nói với A-dục: 

“Con hãy theo vua cha ra nơi dinh thự trong vườn Kim điện xem 
tướng các vương tử, sau khi nhà vua mất rồi ai sẽ làm vua? Sao con 
không đi?” 

A-dục đáp: 

“Vua cha chẳng nghĩ gì đến con và cũng chẳng vui khi thấy 
con. ” 

Bà mẹ lại bảo: 

“Con chỉ đến nơi ấy thôi.” 

A-dục thưa: 

“Mẹ dạy con đi thì con vâng theo. Xin mẹ đưa đồ ăn uống đến 
cho con. ” 

Mẹ đáp: 

“Được. Con hãy ra khỏi thành đi.” 

A-dục đi ra khỏi thành. Lúc ra cửa, gặp một vị đại thần tên là A- 
nậu-la-đà “. Vị quan này hỏi A-dục: 

“Vương tử đi đâu thế?” 

A-dục đáp: 

“Tôi nghe Đại vương ra ngoài thành, ở trong vườn Kim điện xem 
tướng các vương tử, để sau khi vua băng hà, ai sẽ làm vua. Bây giờ, 
tôi đi đến nơi ấy.” 

Nhà vua đã ra lệnh cho các đại thân: 

“Nếu A-dục đến thì phải khiến cưỡi con voi già chậm lụt mà đến 





!*“ Tân-già-la-a ————. Skt. Pingalavatsãjiva. 

13: Kim điện viên quán ———~'!. 

!*- A-nậu-la-đà —-Y———FrA-dục vương kinh nói là Thành Hộ —~9-FA-dục vương 
truyện nói là La-đề-quật-đa —=—~= ]=h (Skt. Radhagupia). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 273 





và thêm người già làm tùy tùng.” 

A-dục cưỡi voi già đến trong viên quán và ngồi dưới đất, giữa 
các vương tử. Bấy giờ, các vương tử soạn thức ăn uống. Mẹ của A-dục 
lấy chén nung đựng đây sữa và cơm trao cho A-dục. Trong lúc các 
vương tử ăn uống như thế, vua cha hỏi thầy tướng: 

“Trong đây ai có tướng vua, sẽ kế vị ta được?” 

Thầy tướng nhìn kỹ các vương tử, thấy A-dục đây đủ tướng vua, 
sẽ được kế vị. Nhưng lại nghĩ thầm: “Nhà vua không hài lòng về 
vương tử A-dục này. Nếu ta nói A-dục sẽ làm vua, chắc chắn Đại 
vương không vui.` Ông liền nói rằng: 

“Bấy giờ tôi xin ghi nhận chung chung.” 

Vua nói lại: 

“Cứ theo lời sư chỉ.” 

Thầy tướng nói: 

“Trong đây người nào cưỡi cỗ xe đẹp nhất thì người ấy sẽ làm 
vua.” 

Các vương tử nghe nói như thế, mỗi người đều nghĩ rằng: 'Cỗ xe 
của mình đẹp nhất." Lúc ấy A-dục nói: 

' [ôi cưỡi con voi già, tôi được làm vua. ” 

Vua lại bảo thầy tướng: 

“Xin xem lại rỗi xác nhận.” 

Thầy tướng lại đáp: 

“Trong đây người nào có chỗ ngồi bậc nhất, người ấy sẽ làm 
vua.” 

Các vương tử cùng bảo nhau. 

“Chỗ ta ngôi là bậc nhất.” 

A-dục nói: 

“Nay tôi ngồi dưới đất, là chỗ ngồi bậc nhất, tôi sẽ làm vua.” 

Vua lại bảo thầy tướng: 

“Hãy xem lại một lần nữa.” 

Thầy tướng lại bảo rằng: 

“Trong đây vị nào có chén bát và thức ăn quý giá hơn hết, thì 
người ấy sẽ làm vua.” 

Chỉ tiết, cho đến, A-dục nghĩ thầm: “Ta có cỗ xe tốt nhất; chỗ 
ngồi bậc nhất và thức ăn ngon nhất." 


274 TẠP A-HÀM (I) 





Nhà vua xem tướng các con xong rồi, trở về cung. Mẹ của A-dục 
hỏi A-dục: 

“Bà-la-môn tiên đoán người nào sẽ làm vua?” 

A-dục thưa mẹ: 

“Người có cỗ xe tốt nhất, người có chỗ ngồi bậc nhất và đồ dùng 
quý nhất, thức ăn ngon nhất, người ấy sẽ làm vua. Con tự thấy con sẽ 
làm vua. Vì con cưỡi con voi già, ngồi dưới đất, chén bát thuần khiết 
đựng đầy thức ăn như cơm gạo khô trộn sữa.” 

Bà-la-môn biết A-dục sẽ làm vua nên tỏ vẻ cung kính mẹ của A- 
dục. Mẹ của A-dục cũng ban thưởng trọng hậu cho Bà-la-môn và tiện 
dịp hỏi: 

“Sau khi Đại vương từ trần ai sẽ làm vua?” 

Thầy tướng đáp: 

“Điều này không thể nói được.” 

Bà hồi mãi ba lần ông mới đáp: 

'“[ôi sẽ nói nhưng lệnh bà hãy cẩn thận, chớ cho ai biết. Lệnh 
bà sanh được người con này là A-dục. Chính người này sẽ làm vua 
vậy.” 

Phu nhân bảo rằng: 

“Tôi nghe lời nói này hết sức vui mừng. Nếu nhà vua nghe được, 
đối với thầy tướng vua sẽ không còn tin kính nữa. Vậy thầy nên trở về 
chốn cũ. Nếu con tôi làm vua thì thầy cũng sẽ được tất cả những điều 
tốt đẹp. Tôi sẽ cúng dường suốt đời.” 

Lúc ấy nước láng giềng Đức-xoa-thi-la' làm phản, vua Tần-đầu- 
la bảo A-dục: 

“Con hãy đem bốn binh chủng đi bình phạt nước kia.” 

Khi vương tử ra đi, chẳng cho binh giáp. Bấy giờ, người đi theo 
thưa với vương tử: 

“Nay đi bình phạt nước kia, nhưng không có quân cụ, thì làm sao 
dẹp yên được?” 

A-dục nói: 

“Nếu ta sẽ làm vua thì do phước báu của căn lành, binh giáp tự 
nhiên đến.” 


!-. Đức-xoa-thi-la =w=e=r—. Skt. Takfasila. Pali: Takkasila, thủ phủ của Gandhara. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 275 





Ứng theo tiếng nói của A-dục, mặt đất liền nứt ra, binh giáp từ 
đất hiện ra. A-dục bèn đem bốn thứ quân binh đến bình phạt nước ấy. 

Nhân dân các nước kia nghe A-dục đến liền sửa sang đường sá, 
trang nghiêm thành quách, mang bình quý đựng nước và các thức cúng 
dường, đón tiếp kính dâng vương tử và nói rằng: 

“Chúng tôi không phản Đại vương và vương tử A-dục. Nhưng 
bọn quan lại làm hại chúng tôi, nên chúng tôi mới trái nghịch với 
Thánh hóa.” 

Nhân dân đem các thức cúng dường vương tử; rước vương tử vào 
thành. Sau khi bình định nước này rồi, lai sai đi chinh phạt nước Khư- 
sa. 

Đương thời có hai vị đại lực sĩ giúp vua sửa sang đường sá, dời 
các đá núi. Lại có chư Thiên đến tuyên lệnh cho nước này rằng: “A- 
dục sẽ làm vua thiên hạ này. Các người chớ nên khởi ý chống đối.) 
Quốc vương kia bèn quy hàng. Như thế, chi tiết cho đến, bình định 
thiên hạ này cho đến bờ biển. 

Một hôm vương tử Tu-sư-ma ra ngoài thành dạo chơi, lại gặp 
một vị đại thần. Vị đại thần này không chào vương tử theo nghi lễ. 
Vương tử liền sai người đánh đập đại thần. Đại thần nghĩ rằng: “Vương 
tử này chưa được ngôi vua, mà cách xử sự như thế. Nếu được làm vua 
thì không thể nào chịu nổi.` Lại nghe A-dục được thiên hạ, chinh phục 
được năm trăm đại thần. Họ nói: “Chúng ta sẽ cùng nhau lập A-dục 
làm vua, thống lãnh thiên hạ này.) 

Nước Đức-xoa-thi-la lại làm phản. Các quan cùng nhau luận 
bàn, để nghị vương tử Tu-sư-ma đi dẹp loạn. Vua bằng lòng. Vương tử 
liền đi đến nước kia, nhưng không hàng phục được, vua cha lại bị bệnh 
nặng, bảo các quan: 

“Nay ta muốn lập Tu-sư-ma làm vua. Hãy lệnh cho A-dục đến 
nước kla. ” 

Bấy giờ, các quan muốn lập A-dục lên làm vua. Họ lấy sắc vàng 
bôi lên thân thể, mặt mày và tay chân của A-dục. Rồi các quan tâu 
VỚI VUA: 

“Vương tử A-dục nay đang bệnh nặng.” 

Các quan trang nghiêm cho A-dục tể chỉnh rồi dẫn đến chỗ vua: 

“Nay nên lập người con này làm vua. Chúng tôi từ từ sẽ lập Tu- 


276 TẠP A-HÀM (I) 





sư-ma làm vua sau.” 

Vua nghe những lời này không vui; lo lắng, buồn bực, im lặng 
không đáp. 

Lúc ấy A-dục thầm suy nghĩ: “Nếu ta xứng đáng làm được ngôi 
vua, chư Thiên sẽ đến rưới nước trên đỉnh đầu ta, lấy lụa trắng quấn 
trên đầu.' 

Nói vừa dứt, chư Thiên lấy nước rưới trên đỉnh đầu A-dục và lấy 
lụa trắng quấn lên đầu. Vua cha trông thấy cảnh tượng ấy thì vô cùng 
buồn bã, liền từ trần. A-dục lo việc tang lễ cho vua cha đúng theo nghi 
thức vương triều. A-dục kế vị xong, phong A-nậu-lâu-đà làm đại thần. 

Trong khi ấy, vương tử Tu-sư-ma nghe vua cha băng hà, nay lại 
lập A-dục lên làm vua, sanh lòng bất bình, tập hợp binh lính kéo về 
đánh lại A-dục. Trong bốn cổng thành của A-dục, hai cổng có đặt hai 
lực sĩ. Cổng thứ ba thì đặt một đại thần. Tự mình giữ cửa Đông. 

Đại thần A-nậu-lâu-đà làm con voi máy bằng gỗ và đúc tượng 
A-dục. Tượng A-dục cỡi voi, đặt ở ngoài cửa Đông. Lại làm hầm lửa 
không khói, lấy vật phủ lên. Khi Tu-sư-ma đi đến, đại thần A-nậu-lâu- 
đà nói với Tu-sư-ma: 

“Vương tử muốn làm vua, A-dục đang ở cửa Đông, đến đó đánh 
thắng được ông ấy, tự nhiên được làm vua.” 

Vương tử Tu-sư-ma vội vàng đi thẳng đến cửa Đông, liền bị rơi 
xuống hầm lửa mà chết. 

Bấy giờ, có một đại lực sĩ tên là Bạt-đà-la-do-đà'° nghe Tu-sư- 
ma đã chết, ông đâm ra chán đời, đem tất cả quyến thuộc vào trong 
Phật Pháp xuất gia học đạo, gắng sức tinh tấn, chẳng bao lâu sạch các 
lậu, thành A-la-hán. 

Vua A-dục bằng chánh pháp trị hóa dân chúng. Bấy giờ bọn 
quần thần cậy vào thế đưa A-dục lên ngôi nên tỏ ra khinh mạn A-dục, 
không tuân hành nghi lễ vua tôi. Vua biết các quan khinh lời mình, 
bèn bảo bá quan: 

“Các người hãy chặt cây hoa trái mà trồng gai góc.” 

Các quan tâu: 

“Chúng tôi chưa từng thấy nghe dẹp bỏ hoa trái mà trồng gai 


'. Bat-đà-la-do-đà “[ ————. Skt. Bhadrãyudha. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 S77 





góc, chỉ thấy dẹp bỏ gai góc mà trồng hoa trái.” 

Cho đến, ba lần vua ra lệnh phải chặt bỏ, nhưng các quan cũng 
chẳng làm theo. 

Bấy giờ, vua A-duc tức giận các quan đại thần, liền lấy gươm 
bén giết chết hết năm trăm đại thần. Lại có lúc vua đem các thế nữ ra 
vườn ngoài chơi đùa. Vua thấy một gốc cây Vô ưu đang trổ đầy hoa. 
Nghĩ hoa này cùng tên với mình, trong lòng rất hoan hỷ. Vì vua có 
thân hình xấu xí, da dẻ sẵn sùi, nên các thể nữ không yêu mến. Họ 
chán ghét vua, nên dùng tay bẻ gãy hết cây Vô ưu. Nhà vua nghỉ, vừa 
thức giấc dậy, thấy cây Vô ưu trơ trọi, hoa thì nằm ngỗn ngang trên 
đất. Vua nổi trận lôi đình, bắt các thể nữ trói lại và đốt chết hết. Vì 
vua làm điều bạo ác nên gọi là Bạo ác A-dục vương”. 

Lúc ấy đại thần A-nậu-lâu-đà tâu: 

“Vua không nên làm những điều đó. Sao lại tự tay giết các quan 
và thể nữ? Bây giờ, Đại vương nên lập ra một tên đao phủ. Ai có tội 
đáng chết thì giao cho người đó.” 

Vua liễển ra lệnh lập người đao phủ. Trong nước vua A-dục có 
hòn núi tên là Kỳ-lê, nơi đó có nhà người thợ dệt. Người này có một 
người con tên là Kỳ-lê, tánh tình rất hung ác, hay đánh đập, bắt trói 
các bé trai, bé gái và bắt các sanh vật trên đất cũng như dưới nước, 
cho đến ngỗ nghịch với cha mẹ. Vì thế người đời đồn đại là 'Hung ác 
Kỳ-lê tử'”.' Bấy giờ các sứ giả của vua đến nói với nó: 

“Ngươi có thể vì vua làm đao phủ để chém những tội nhân 
không?” 

Kỳ-lê đáp: 

“Tất cả những người có tội ở Diêm-phù-để này tôi đều có thể 
trừ sạch, huống chi chỉ có một xứ này!” 

Các sứ giả trở về tâu vua: 

“Người kia đã tìm được kẻ hung ác rồi.” 

Vua ra lệnh: 

“Hãy đem hắn về đây.” 





! Bạo ác A-dục vương —=c [“j=|—. Skt. Candäéoka. 
!3 Kỳ-lê ——. Skt. Giri. 
!-. Hung ác Kỳ-lê tử —=c——¬I. Skt. Canda-Girika. 


278 TẠP A-HÀM (I) 





Các sứ giả đi gọi nó. Nó đáp: 

“Chờ một chút, để tôi từ giã cha mẹ trước đã. ” 

Nó nói đầy đủ những sự việc trên. Cha mẹ nó khuyên can: 

“Con chớ làm việc ấy!” 

Cha mẹ can ngăn ba lần, hắn sanh tâm bất nhân, giết chết cha 
mẹ sau đó mới đi. ” 

Các sứ giả hỏi: 

“Sao lâu thế, không đến sớm?” 

Tên hung ác ấy thuật lại đầu đuôi sự việc. Các sứ giả đem việc 
này (âu lại nhà vua. Vua ra lệnh cho hắn: 

“Có tội nhân phạm tội đáng chết, ta giao cho ngươi phải biết 
đẩy. 

Hắn tâu: 

“Xin vua làm nhà cho tôi. ” 

Vua cho xây cất nhà cửa, phòng ốc cho Kỳ-lê rất đàng hoàng, 
nhưng chỉ mở một cửa. Cửa cũng rất nghiêm ngặt. Bên trong ấy bày la 
liệt các đồ trị tội như cảnh địa ngục. Ngục ấy rất đẹp. Khi ấy tên hung 
ác kia tâu vua: 

“Bây giờ, xin vua một điều. Nếu người nào đã vào đây rồi thì 
không được ra. ” 

Vua trả lời: 

“Ta chấp nhận như lời xin của ngươi.” 

Một hôm tên đao phủ đi vào chùa, nghe các Tỳ-kheo nói về địa 
ngục. Lúc ấy có Tỳ-kheo đang giảng kinh Địa ngục: “Có chúng sanh 
rơi xuống địa ngục, ngục tốt nắm lấy tội nhân ấy, dùng kiểm sắt nóng 
banh miệng tội nhân, nhét viên sắt nóng vào trong miệng. Kế đó sau 
đó lấy búa sắt cắt chặt thân thể, rồi lại lấy gông cùm, xiểng xích trói 
buộc thân, rồi đến xe lửa, lò than, vạc sắt, đến sông tro, kế đến núi 
đao, cây kiếm." Đầy đủ như kinh Ngũ Thiên Sứ đã nói. Tên đao phủ 
nghe các Tỳ-kheo nói những việc như thế, liền lập chỗ ở ấy làm 
những cách trị tội nhân như các Tỳ-kheo đã nói, bắt chước theo pháp 
này để trị tội nhân. 

Một thời kia, có người lái buôn cùng với vợ đi ra trên biển. Trong 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 279 





lúc đang ở ngoài biển khơi thì người vợ sanh con, đặt tên là Hải”. Gia 
đình này sống trên mặt biển như vậy hơn mười năm, thu nhặt châu 
báu, rồi trở về quê hương. Dọc đường họ bị năm trăm tên cướp giết 
chết và đoạt hết châu báu. 

Bấy giờ, đứa con của người lái buôn thấy cha bị giết chết và của 
cải mất hết, nên sanh ra chán cái khổ của thế gian, bèn ở trong pháp 
của Như Lai xuất gia học đạo, rồi trở về nhà du hành qua các nước, 
dần dần đến ấp Ba-liên-phất. 

Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, người này đắp y mang bát 
vào trong thành khất thực, đi lầm vào nhà tên đao phủ. Bấy giờ, Tỳ- 
kheo này từ xa nhìn thấy trong nhà nào là lò than, vạc dầu, xe lửa v.v... 
trừng trị tội nhân như ở trong ngục. Tỳ-kheo sợ hãi, lông dựng đứng, 
liền muốn quay ra khỏi cửa. Ngay khi ấy tên đao phủ hung ác liền đi 
tới nắm lấy Tỳ-kheo nói rằng: 

“Ai đã vào đây rồi thì không thể ra được. Bây giờ người phải 
chết đây thôi.” 

Tỳ-kheo nghe nói trong lòng hết sức buôn thẩm, nước mắt đầm 
đìa. Tên đao phủ hỏi: 

“Tại sao ông lại khóc lóc như trẻ con?” 

Tỳ-kheo nói kệ đáp: 

Tôi không phải sợ chết. 
Chí nguyện cầu giải thoát; 
Chỗ mong cầu chưa toại, 
Vì thế nên tôi khóc. 

Thân người rất khó được, 
Xuất gia cũng như vậy. 
Gặp Thích Sư tử vương, 

Từ nay không thấy nữa. 

Tên đao phủ hung ác nói với Tỳ-kheo: 

“Ông nhất định phải chết, còn ưu não cái gì?” 

Tỳ-kheo trả lời bằng những lời bi ai: 

“Hãy cho tôi sống thời gian ngắn một tháng.” 


?- Tên Hải —. Skt. Samudra. 


280 TẠP A-HÀM (I) 





Tên hung ác không chịu. Như vậy số ngày bớt dần lại còn bẩy 
ngày hắn mới bằng lòng. Tỳ-kheo kia biết sắp chết, nên dũng mãnh 
tinh tấn, tọa thiển nhất tâm, cuối cùng cũng không thể đắc đạo được. 
Đến ngày thứ bảy, trong cung vua có cung nữ phạm tội nặng đến chết, 
bị đem giao cho tên đao phủ hung ác nay trị tội. Tên đao phủ đem nữ 
tội nhân bỏ vào cối dùng chày giã nát thân thể cô gái. Tỳ-kheo trông 
thấy việc đó nên rất chán ghét thân này: “Ôi, khổ thay chốc nữa ta 
cũng sẽ như vậy!" Rồi nói kệ: 

Ôi bậc Thây đại bi, 

Diễn nói Chánh diệu pháp: 
Thân này như bọt nước, 
Đúng nghĩa không có thật. 
Sắc gái đẹp trước kia, 

Nay đây còn đâu nữa? 
Sanh tử rất đáng xả, 

Kẻ ngu sỉ tham đắm. 

Buộc tâm vào nơi ấy, 

Nay nên thoát gông cùm; 
Vượt qua biển Tam hữu, 
Rốt ráo không sanh lại. 
Như thế siêng phương tiện, 
Chuyên tỉnh tu Phật pháp; 
Đoạn trừ tất cả kết, 

Đắc thành A-la-hán. 

Khi ấy tên đao phủ nói với Tỳ-kheo: 

“Kỳ hạn đã hết.” 

Tỳ-kheo hỏi: 

“Tôi không hiểu điều ông nói.” 

Tên đao phủ đáp: 

“Trước đây người kỳ hạn bảy ngày, nay đã mãn.” 

Ty-kheo nói kệ đáp: 

Tâm tôi được giải thoát, 
Vô mình tối tăm lớn. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 281 





Đoạn trừ các hữu cái”, 

Do giết giặc phiên não. 
Mặt trời tuệ đã hiện, 

Soi sáng tâm ý thức; 

Rõ ràng thấy sanh tử, 

Khởi lòng thương xót người. 
Tùy thuận tu Chánh pháp, 
Nay thân thể ta đây; 

Muốn làm gì mặc ý, 

Không còn có lẫn tiếc. 

Lúc bấy giờ, tên hung ác kia bắt Tỳ-kheo bỏ vào trong vạc dầu 
sắt, lấy củi đun vào nhưng lửa không cháy. Dù có cháy nhưng chẳng 
nóng. Tên ấy thấy lửa không cháy, liền đánh đập người bị sai, rỗi tự 
đốt lửa. Lửa bỗng cháy bừng dữ dội. Thật khá lâu, nó mở nắp vạc sắt; 
thấy Tỳ-kheo ấy giữa vạc dầu sôi ngồi trên hoa sen. Tên hung ác vô 
cùng ngạc nhiên, lạ lùng, liền đến tâu với Quốc vương. Nhà vua vội 
vàng sai thắng xe ngựa, dẫn theo đám đông vô số người, đến xem Tỳ- 
kheo. Tỳ-kheo biết đã đến lúc có thể điều phục vua, liền phóng thân 
lên hư không như con chim nhạn chúa, phô bày các thứ biến hóa. Như 
kệ sau đây: 

Vua thấy Tỳ-kheo này, 
Thân bay lên hư không; 
Lòng vô cùng hoan hỷ, 
Chắp tay nhìn vị Thánh: 
Nay tôi xin được nói, 

Điều không rõ trong ý: 
Hình thể không khác người, 
Thần thông chưa từng có. 
Vì tôi phân biệt nói: 

Tu tập những pháp gì; 
Khiến ngài được thanh tịnh, 
Xim vì tôi giảng rộng? 


?' Hữu cái —=\, đây chỉ hữu kết ——. 


282 TẠP A-HÀM (I) 





Khiến được pháp thắng diệu, 
Tôi hiểu pháp tướng rồi; 

Sẽ làm đệ tử ngài, 

Hoàn toàn không hối tiếc. 

Tỳ-kheo kia nghĩ thầm: “Nay ta đã điều phục được vị vua này, có 
nhiều điều cần phải hướng dẫn: Hộ trì Phật pháp, phân bố rộng rãi xá- 
lợi của Như Lai, đem an vui cho vô lượng chúng sanh, nơi cõi Diêm- 
phù-để này, khiến mọi người đều tin Tam bảo.` Vì nhân duyên này 
nên tự hiển lộ các đức kia. Tỳ-kheo hướng về vua nói kệ: 

Tôi là đệ tử Phật, 

Đã được sạch các lậu; 

Lại nữa, là con Phật, 
Không đắm tất cả hữu. 

Nay tôi đã điều phục, 

Đấng Lưỡng Túc Vô Thượng; 
Tâm tĩnh chỉ, tịch tĩnh, 

Mối sợ lớn sanh tử. 

Nay tôi đều được thoái, 
Trọn ha được ba cối; 
Trong Thánh pháp Như Lai, 
Được lợi ích như vậy. 

Vua A-dục nghe Tỳ-kheo nói như vậy, khởi lòng tin kính Phật vô 
hạn. Vua lại thưa: 

“Lúc Phật chưa diệt độ, Ngài đã huyền ký điều gì?” 

Tyỳ-kheo đáp: 

“Phật huyền ký Đại vương: “Sau khi Phật diệt độ khoảng một 
trăm năm, tại thành Ba-liên-phất, có ba ức nhà. Nước ấy có vua tên 
A-dục, sẽ làm vua cõi Diêm-phù-để này, làm Chuyển luân vương, 
dùng Chánh pháp cai trị giáo hóa và lại phân bố xá-lợi Ngài khắp 
Diêm-phù-để, dựng tám vạn bốn ngàn tháp. Phật đã huyền ký Đại 
vương như vậy. Nhưng ngày nay Đại vương tạo ra địa ngục lớn này, 
giết hại vô lượng nhân dân. Bây giờ, vua nên mở lòng thương xót 
nghĩ đến tất cả chúng sanh, ban bố sự không sợ hãi, khiến họ an 
ổn. Như lời Phật huyền ký Đại vương, Đại vương nên như pháp tu 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 283 





hành.” 
Và Tỳ-kheo nói kệ: 
Nôn thực hành từ tâm, 
Chớ não hại chúng sanh; 
Nên tu tập Phật pháp, 
Rộng phân bố xá-lợi. 
Bấy giờ, A-dục vô cùng kính tin Phật, chắp tay làm lễ Tỳ-kheo: 
“Tôi phạm tội lớn, nay đối trước Tỳ-kheo xin sám hối. Những 
việc làm của tôi thật sự không thể tha thứ được. Nay nguyện làm Phật 
tử. Hãy nhận sự sám hối của tôi. Mong hỷ xả, chớ quở trách. Tôi là kẻ 
ngu s1, nay lại quy y.” 
Và vua nói kệ: 
Tôi nay quy y Phật, 
Pháp thắng diệu vô thượng; 
Chúng Tỳ-kheo tôn kính; 
Nay tôi trọn quy mạng. 
Nay tôi phải dũng mãnh, 
Vâng lời Thế Tôn dạy; 
Nơi Diêm-phù-đề này, 
Dựng khắp các tháp Phật. 
Cúng dường đủ các thứ, 
Treo lụa và tràng phan; 
Trang nghiêm tháp Thế Tôn, 
Tráng lệ đời ít có. 
Tỳ-kheo độ A-dục xong, liền nương nơi hư không mà hóa. Nhà 
vua từ ngục mà ra, tên đao phủ tâu vua: 


“Vua không đi được. ” 

Vua hỏi: 

“Nay người muốn giết ta sao?” 
Đáp: 

“Đúng vậy.” 

Vua nói: 


“Ai là người đầu tiên vào ngục này?” 
“Chính tôi.” 


284 TẠP A-HÀM (I) 





“Nếu như vậy, thì ngươi đáng chết trước.” 

Vua ra lệnh đem tên hung ác này bỏ vào nhà có bôi keo, lấy lửa 
đốt cháy. Rồi ra lệnh phá hoại địa ngục này, ban sự không sợ hãi cho 
chúng sanh. 

Bấy giờ, vua muốn xây tháp xá-lợi, đem bốn binh chủng đến 
thành Vương xá lấy xá-lợi trong tháp Phật của vua A-xà-thế, rồi trở 
về sửa sang tháp này giống như trước không khác. Như vậy, A-dục 
đã lấy xá-lợi từ bẩy tháp Phật. Sau đó lại đưa đến thôn La-ma-la”. 
Rồi, các Long vương đưa vua vào Long cung. Vua đòi vua Rồng cúng 
dường xá-lợi. Long vương liền trao cho vua. Vua ra khỏi Long cung. 
Như bài kệ nói: 

Trong thôn La-ma-la, 

Nơi đó có tháp Phật; 

Do Long vương thờ phụng, 
Giữ gìn và cúng đường. 
Vua đòi vua Rồng chia, 
Các rồng sẵn lòng cho; 
Vua cầm xá-lợi này, 

Đem đến các phương khác. 

Vua làm tám muôn bốn ngàn hộp bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê 
để đựng xá-lợi Phật. Lại làm tám muôn bốn ngàn bình tứ bảo để chứa 
các ngàn hộp này. Rồi làm vô lượng trăm ngàn tràng phan, tàn lọng 
lụa trắng, khiến cho các quỷ thần mỗi vị cầm giữ đồ vật cúng dường 
xá-lợi. Vua lại ra lệnh cho các quỷ thần rằng: 'Diêm-phù-để cho đến 
làng, xóm, thành ấp, ven biển, đầy một ức nhà, hãy lập tháp Xá-lợi để 
thờ Thế Tôn.) 

Đương thời có nước tên là Đức”-xoa-thi-la có ba mươi sáu ức 
nhà. Người nước ấy nói với quỷ thần: “Hãy cho chúng tôi ba mươi sáu 
hộp xá-lợi. Chúng tôi sẽ dựng tháp Phật.` Vua làm phương tiện: nước 


2“. La-ma-la thôn ————. Skt. Rãmagäma. Päli: Ramagäma, tên làng của người 


Koliya, nhận được một phần, trong tám phần xá-lợi của Phật. (D.ii.107). Về sau, 
bị cơn lũ, tháp xá-lợi bị cuốn đi. Long vương Mahäkala nhận được bình xá-lợi, 
đem về thờ ở Mañjerika. Mhv.xxxi.187i. 


3 Đức ƒ#“Abân Cao-ly chép là trước —. Về Đức-xoa-thi-loa, xem cht.15. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 285 





nào ít dân, chia thêm cho đủ số dân mà dựng tháp. 

Bấy giờ, tại ấp Ba-liên-phất có Thượng tọa tên Da-xá. Vua đi 
đến chỗ Thượng tọa thưa: 

“Tôi muốn một ngày dựng tám vạn bốn ngàn tháp khắp cả 
Diêm-phù-để. Ý nguyện như vậy.” 

Như kệ tán thán: 

Đại vương tên A-dục, 

Từ tám ngôi tháp trước, 
Lấy ra xá-lợi Phật 

Nơi Diêm-phù-đề này. 
Xây dựng các tháp Phật, 
Tám muôn và bốn ngàn; 
Rộng rãi và thắng diệu, 
Một ngày đều hoàn tất. 

Thượng tọa nói với vua: 

“Lành thay, Đại vương! Ấn định mười lăm ngày sau, khi nguyệt 
thực” cho xây các tháp Phật cõi Diêm-phù-đề. ” 

Như vậy chỉ trong một ngày, dựng tám muôn bốn ngàn tháp. 
Nhân dân thế gian vui mừng vô hạn cùng gọi là “Pháp A-dục vương”. 
Tán thán như bài kệ sau: 

Vua dòng thánh Khổng Tước, 
An vui người thế gian. 

Nơi Diêm-phù-đề này, 

Kiến lập pháp thắng diệu. 
Trước gọi là Ác vương, 

Nay tạo nghiệp tốt lành; 
Cùng xưng gọi Pháp vương, 
Tương truyền mãi về sau. 


Vua đã dựng tám muôn bốn ngàn tháp, nên lấy làm phấn khởi, 





®-. Nguyệt thực, các bản chép —. Chính xác là =k. A-dục vương truyện: Da-xá sau 


đó lấy tay che mặt trời, để cho vua được toại nguyện, là dựng tháp trong một 
ngày. 


3. Pháp A-dục vương -k—~| —. Skt. Dharmäáoka. 


286 TẠP A-HÀM (I) 





vui mừng, đem các quần thần đi đến tinh xá Kê tước”. Vua thưa với 
Thượng tọa Da-xá: 

“Có Tỳ-kheo nào được Phật thọ ký sẽ làm Phật sự chăng? Tôi sẽ 
đi đến Tỳ-kheo ấy cúng dường cung kính.” 

Thượng tọa Da-xá đáp: 

“Lúc Phật sắp Niết-bàn, hàng phục Long vương A-ba-la”, thợ 
gốm Chiên-đà-la”, rồng Cù-ba-lê”, đi đến nước Ma-thâu-la?°, Phật bảo 
Tôn giả A-nan: “Sau khi Ta nhập Niết-bàn khoảng một trăm năm có 
trưởng giả tên là Cù-đà”! có con tên là Ưu-ba-quật-đa°? sẽ xuất gia học 
đạo, bằng Vô tướng Phật” mà dạy dỗ người, là bậc nhất, sẽ làm Phật 
sự.` Phật bảo A-nan: “Có thấy núi xa kia chăng?ˆ A-nan bạch: “Bạch 
Thế Tôn, thấy. Phật bảo A-nan: “Núi này tên là Ưu-lưu-mạn-trà”!, đó 
là chỗ A-lan-nhã gọi là Na-trà-bà-đê*”, phù hợp với sự tịch tĩnh.' Phật 
nói kệ ca ngợi: 

Tỳ-kheo Uu-ba-quật, 

Vị Giáo thọ bậc nhất; 

Tiếng đôn khắp bốn phương, 
Được thọ ký tối thắng. 

Sau khi Ta diệt độ, 

Sẽ làm các Phật sự; 

Độ tất cả chúng sanh, 

Số lượng nhiều vô hạn. ” 

Nhà vua hỏi Thượng tọa Da-xá: 

“Tôn giả Ưu-ba-quật nay đã ra đời chưa?” 





?%-' Kê tước tỉnh xá =—=———. Skt. Kurkutärama. Päli: Kukutarama, tỉnh xá ở 


Patiliputta, có từ thời Phật. 

A-ba-la long vương ——-~s—. Skt. Apalala. 

®-. Đào sư Chiên-đà-la —=v———. Skt. Candalï Kumbhakãla. 
?' Cù-ba-lê —=i—. Skt. GopãIT. 

”° Ma-thâu-la quốc ————. Skt. Mathurä. 

”' Cù-đa —=n. Skt.Gupta. 

3“. Ưu-ba-quật-đa {Z ÿ# tị Z. Skt. Upagupta. 

3. A-dục vương truyện: “tuy không có tướng tốt”. 
Ưu-lưu-mạn-trà “u=d=—. Skt. Urumunda. 

3. Na-trà-bà-đê ——=C~=C. Skt. Natabhatik8. 


21. 





34. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 287 





Thượng tọa đáp: 

“VỊ ấy đã ra đời và xuất gia học đạo, hàng phục phiễển não, là A- 
la-hán cùng với vô lượng Tỳ-kheo quyến thuộc một muôn tám ngàn 
đang trú tại A-lan-nhã ở núi Ưu-lưu-mạn-trà. Vì thương xót chúng 
sanh, nên nói pháp tịnh diệu như Phật, hóa độ vô lượng trời, người 
khiến cho được vào thành cam lộ.” 

Nhà vua nghe xong vui mừng khôn xiết. Tức thì ra lệnh cho quần 
thần nhanh chóng sửa soạn xe cộ, đưa vô lượng quyến thuộc đến nơi 
ấy, để cung kính cúng dường Ưu-ba-quật-đa. 

Bấy giờ, các quan (âu với vua rằng: 

“Vị Thánh này đang ở tại nước của vua. Nên sai tín sứ rước vị 
ấy. Vị ấy sẽ tự mình đến.” 

Vua trả lời các quan: 

“Không nên sai tín sứ đến nơi ấy. Ta nên tự đến, không nên để 
vị ấy tới đây.” 

Và vua nói kệ: 

Ngươi được lưỡi Kim cang, 

Vẫn không thể phá vỡ, 

Ngăn ta đến nơi kia, 

Gần gũi người nhà nông”. ” 

Vua sai tín sứ đến báo Tôn giả: “Ngày nào đó, vua sẽ đến chỗ 
Tôn giả." 

Tôn giả suy nghĩ: “Nếu vua đến sẽ có rất đông người đi theo, 
chịu bao khổ sở, lại bức bách sát hại côn trùng và hại nhân dân làng 
xóm." Suy nghĩ xong, Tôn giả trả lời sứ giả rằng: 

“Tôi sẽ tự đi đến cung vua.” 

Khi vua nghe Tôn giả tự đến, vui mừng sung sướng vô hạn. 
Từ Ma-thâu-la đến Ba-liên-phất, ở khoảng giữa hai nơi, vua cho 
đặt thuyển bè, trên thuyển treo phướn lọng. Tôn giả Ưu-ba-quật, vì 
thương xót vua nên đem chúng A-la-hán một muôn tám ngàn vị 
theo đường thủy đến vương quốc. Bấy giờ, người trong nước tâu 
vua: 


*%-. A-dục vương truyện: “Ta chưa được tâm Kim cang; đâu có thể bắt người như 
Phật khuất phục mình”. 


288 TẠP A-HÀM (I) 





“Tôn giả Ưu-ba-quật đem một muôn tám ngàn Tỳ-kheo đến đây 


Vua sung sướng mừng rỡ khôn xiết, vội cởi chuỗi ngọc giá trị 
ngàn vàng trao cho họ. Rồi vua cùng các đại thần, quyến thuộc đi đến 
chỗ Tôn giả, cởi bổ hành lý, năm vóc sát đất, làm lễ trước Tôn giả, 
quỳ gối chắp tay thưa rằng: 

“Tôi nay thống lãnh cõi Diêm-phù-để này, tuy ngồi ở ngôi vua 
mà không lấy làm vui. Hôm nay thấy được Tôn giả, vui mừng khôn 
xiết. Đệ tử của Như Lai mới có thể như vậy, thấy Tôn giả như thấy 
được Phật. ” 

Và vua nói kệ: 

“Tịch diệt, đã qua đời, 

Nay ngài làm Phật sự. 

Dút ngu sỉ thế gian, 

Như mặt trời Phật chiếu. 

Vì đời làm Đạo sư, 

Bậc thuyết pháp đệ nhất; 
Chúng sanh đáng nương cậy, 
Nay tôi rất hoan hỷ. ” 

Nhà vua ra lệnh cho sứ giả loan báo khắp nước rằng: 

“Tôn giả Ưu-ba-quật ngày nay đến nước nà y. ” 

Bèn xướng lên rằng: 

“Ai muốn được giàu sang, 
Xa la khổ bần cùng; 
Thường được Vui cối trời; 
Ai giải thoát Niết-bàn. 
Nên gặp Uu-ba-quật, 
Cung kính và cúng dường. 
Ai chưa thấy chư Phật, 
Nay thấy Uu-ba-quật. ” 

Bấy giờ, nhà vua chỉnh trang bờ cõi, đắp đường bằng phẳng, treo 
lụa, phan, lọng, xông hương, rãi hoa, tấu nhạc. Nhân dân cả nước đều 
ra ngoài nghinh đón Tôn giả Ưu-ba-quật để cúng dường cung kính. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-quật tâu vua: 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 289 





“[âu Đại vương, ngài nên đem chánh pháp cai trị, giáo hóa, 
thương xót chúng sanh. Vì Tam bảo khó gặp, nên đối với Tam bảo 
cúng dường, cung kính, tu niệm và khen ngợi, vì người giảng nói rộng. 
Vì sao? Vì Như LaI, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến 
giả, thường huyển ký rằng: 'Chánh pháp của Ta được ký thác nơi 
Quốc vương và Tỳ-kheo Tăng của ta”.” 

Và Tôn giả nói kệ: 

“Bậc Thế Hùng tôn kính, 
Chánh pháp rất thắng diệu; 
Ký thác nơi Đại vương, 
Cùng với Tỳ-kheo Tăng. ” 

Nhà vua thưa với Tôn giả Ưu-ba-quật: 

'“Fôi đã dựng lập Chánh pháp. ” 

Và vua nói kệ: 

“1ôi đã tạo các tháp, 
Trang nghiêm các bờ cối; 
Khởi cúng dường mọi thứ, 
Phan, lọng cùng trân bảo. 
Phân bố xá-lợi Phật, 
Khắp cả Diêm-phù-đề; 
Tôi tạo các phước này, 

Ý nguyện đã trọn vẹn. 
Chính mình và vợ con, 
Trân bảo và đất đai; 

Nay đều xả thí hết, 

Cúng dường tháp Hiền thánh. ” 

Tôn giả Ưu-ba-quật khen ngợi vua: 

“Lành thay! Lành thay, Đại vương nên thực hành pháp như 
vậy.” 

Tôn giả nói kệ: 
“Xá thân mạng của cải, 
Đời đời không lo âu; 
Được phước lành vô cùng, 
Ất được Vô thượng giác. ” 


290 TẠP A-HÀM (I) 





Vua thỉnh Tôn giả Ưu-ba-quật vào thành, rồi sửa soạn chỗ ngồi 
các loại, mời Tôn giả an tọa. Còn chúng Tăng được mời đến tinh xá 
Kê tước. Vua thưa Tôn giả rằng: 

“Tôn giả dung mạo đẹp đẽ, thân thể mềm mại, còn tôi hình thù 
xấu xí, da dẻ sân sùi.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Lúc tôi hành bố thí, 

Tâm tịnh, tài vật tốt; 
Không bằng vua bố thí, 
Đem cát cúng dường Phật. ” 

Vua nói kệ đáp: 

“Khi trẫm còn trẻ thơ, 
Cúng dường Phật nắm cát; 
Nay được quả như vây, 
Huống chỉ thí vật tốt. ” 

Tôn giả nói kệ khen: 

“Khoái thay! Thiện Đại vương, 
Cúng dường nắm đất cát; 
Trong ruộng phước Vô thượng, 
Vụn trồng quả vô tận. ” 

Bấy giờ, vua A-dục bảo các đại thần: 

“Ta nhờ lấy nắm cát cúng dường Phật được quả báo như vây; 
làm sao mà chẳng tin kính đối với Thế Tôn?” 

Vua lại thưa với Tôn giả: 

“Tôn giả chỉ cho tôi chỗ Phật nói pháp, những nơi Phật du hành, 
nên đến cúng dường lễ bái, vì các chúng sanh đời sau nhiếp thọ các 
căn lành.” 

Và rỗi nói kệ: 

“Chỉ cho tôi Pháp Phật, 
Các nước và trú xứ; 
Cúng dường và tin kính, 
Vì chúng sanh đời sau.. ” 


Tôn giả nói: 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 291 





“Lành thay! Lành thay Đại vương, có thể phát diệu nguyện, tôi 
sẽ chỉ cho Đại vương nơi chỗ, để vì chúng sanh đời sau.” 

Bấy giờ, vua đem bốn loại binh chủng và các thứ cúng dường 
hương hoa, tràng phan và kỹ nhạc, đem luôn Tôn giả khởi hành đến 
rừng Long tần”, chỉ đây là chỗ Như Lai đản sanh. Và Tôn giả nói 
kệ: 

“Nơi Như Lai đẳn sanh, 

Khi sanh đi bảy bước; 

Xoay nhìn khắp bốn phương, 
Đưa tay chỉ lên trời: 

Nay Ta sanh lần cuối, 

Sẽ đắc đạo Vô thượng; 

Trên Trời và cối Người, 

Ta là Vô Thượng Tôn. ” 

Bấy giờ, nhà vua năm vóc sát đất, cúng dường lễ bái, liền dựng 
tháp Phật. Tôn giả tâu vua: 

“Đại vương muốn thấy chư Thiên, thấy chỗ Đức Phật khi đản 
sanh đi bảy bước không?” 

Nhà vua thưa: 

“Rất muốn được thấy.” 

Tôn giả đưa tay chỉ cành cây mà Ma-da Phu nhân đã vịn vào, 
Tôn giả bảo thần cây: 

“Thọ thần, nay hãy hiện ra, để vua được thấy, sanh đại hoan 
hỷ.” 

Vừa dứt tiếng, liền thấy thọ thần đứng bên Tôn giả nói rằng: 

“Ngài dạy điều gì tôi sẽ vâng theo.” 

Tôn giả nói với vua: 

“Vị thần này đã thấy Phật lúc sanh.” 

Vua nói kệ hỏi thần: 

“Ngài thấy thân trang nghiêm, 
Lúc sanh có hoa sen, 
Chân bước đi bảy bước, 


”*. Long tần lâm —=W~LA tức vườn Lâm-tỳ-ni. Skt. Lumbini. 


292 TẠP A-HÀM (I) 





Miệng cất lên tiếng nói. ” 

Thần đáp lại bằng bài kệ: 

“Tôi thấy thân tốt đẹp, 
Đấng Thế Tôn mới sanh, 
Chân bước đi bảy bước, 
Miệng cất lên tiếng nói, 
'Ở trong trời và người, 
Ta là Vô Thượng Tôn`.” 

Vua hỏi thần: 

“Khi Phật sanh có điểm lành gì?” 

Thần đáp: 

“Tôi không thể nói những việc quá mầu nhiệm. Nay lược nói 
phần ít: 

Ánh sáng soi chiếu suối, 
Thân thể đủ tướng đẹp, 
Khiến người vui mừng thấy, 
Cảm động đến đất trời. ” 

Vua nghe thần nói, vui mừng ban cho thần mười muôn lượng 
trân bảo rồi đi. Tôn giả Ưu-ba-quật lại đưa vua vào trong thành nói. 

“Nơi này Bồ-tát hiện ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, 
thân sắc vàng trang nghiêm sáng chói.” 

Nhà vua liền hướng về nơi ấy làm lễ và cúng dường các thứ. 
Tôn giả lại đưa vua đến trong Thiên tự, bảo vua: 

“Lúc Thái tử sanh ra được đưa đến vị thần ở Thiên tự kia lễ bái. 
Nhưng bấy giờ các thần đó đều lễ bái Bồ-tát. Khi đó, nhân dân mới 
lập danh Bồ-tát, rằng đó là Trời trên các Trời. Vua lại đem các thứ 
cúng dường. ” 

Tôn giả lại đưa vua đến chỉ chỗ và nói: 

“Nơi đây vua cha đem Bồ-tát đến các chỗ cho các Bà-la-môn, 
bảo đoán xem tướng của Ngài.” 

Vua lại cúng dường đủ thứ. Lại chỉ cho vua chỗ này là nhà học 
của Bồ-tát, chỗ này học cỡi voi, chỗ này học cỡi ngựa, cỡi xe, bắn 
cung, chỗ này Bồ-tát học các kỹ thuật, chỗ này Bồ-tát rèn luyện thân, 
chỗ này là nơi dạo chơi của sáu muôn phu nhân của Bồ-tát. Chỗ này 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 293 





Bồ-tát thấy người già, bệnh, chết, chỗ này Bồ-tát ngồi dưới cây Diêm- 
phù-đề, ngồi thiền đắc ly dục, bóng cây chẳng rời thân, phụ vương 
hướng về đó làm lễ. Chỗ này Bồ-tát đem trăm ngàn thiên thần ra khỏi 
thành và đi; chỗ này Bồ-tát cởi chuỗi ngọc trao cho Xa-nặc, sai đem 
ngựa trở về nước và nói kệ: 

Bồ-tát ở nơi này, 

Cởi chuỗi ngọc và mĩ, 

Trao cho chàng Xa-nặc, 

Giục ngựa trở về nước, 

Đi một mình không bạn, 

Ngài vào núi học đạo. 

Lại chỗ này Bồ-tát đổi lấy áo ca-sa của thợ săn, khoác áo này 
rồi xuất gia, chỗ này là chỗ chư Tiên nhân cung thỉnh Ngài, chỗ này là 
chỗ vua Bình-sa muốn chia cho Bồ-tát một nửa nước, chỗ này Bồ-tát 
hỏi đạo nơi Tiên nhân Ưu-lam-phất, chỗ này Bồ-tát sáu năm khổ 
hạnh. Như kệ nói: 

Khổ hạnh trong sáu năm, 
Chịu khổ não cùng cực, 
Biết không phải chân đạo, 
Liền bỏ hạnh tu đó. 
Chỗ này hai người nữ dâng sữa cúng Bồ-tát. Như kệ nói: 
Đại Thánh ở nơi đây, 
Nhận sữa hai người nữ, 
Từ đây đứng lên ải, 
Đi đến cây Bồ-để. 
Chỗ này rồng Ca-lê° khen ngợi Bồ-tát. Như kệ nói: 
Nơi này rông Ca-lê 
Khen ngợi đức Bồ-tát, 
Nên theo đạo thời cổ, 
Chứng diệu quả Vô thượng. 





s0a- lô long ={—~=s. Pali: Kala hay Mahakala. Khi Phật liệng bát sữa xuông sông 
Ni-liên thiển, Long vương đang ở dưới đó. Ông cùng các Long nữ hiện lên ca 
ngợi Phật. J.i.70,72. Mhv.v.87; Sp.i.43. 





294 TẠP A-HÀM (I) 
“Vua hướng về Tôn giả và nói kệ: 
Nay tôi muốn thấy rồng, 
Rồng kia đã thấy Phật, 
Từ đây đến Bô-tát, 
Chứng đắc quả thắng diệu. 
Tôn giả lấy tay chỉ Long vương bảo: 
“Này Long vương Ca-lê, ông đã thấy Phật, nay nên hiện thân.” 
Long vương nghe tiếng liền xuất hiện, đứng trước Tôn giả, chắp 
tay thưa: 


“Thưa Tôn giả có điều gì chỉ dạy?” 
Tôn giả nói với vua: 
“Long vương này thấy Phật, khen ngợi Như Lai.” 
Vua chắp tay hướng về Long vương nói kệ: 
“Ngài thấy thân Kim cương, 
Thây tôi, Bậc Vô Thượng, 
Mặt như trăng sáng đây, 
Xim nói oai đức ngài, 
Công đức của mười lực, 
Lúc ngài đến đạo tràng. ” 
Long vương đáp lại: 
“Nay tôi sẽ diễn nói, 
Lúc chân đạp trên đất, 
Cối đất sáu chấn động, 
Ánh sáng nơi mặt trời, 
Chiếu khắp ba ngàn cõi, 
Đi đến cây Bồ-đề. ” 
Bấy giờ nhà vua ở các nơi ấy cúng dường các thứ và dựng tháp 


miếu. Kế đó Tôn giả đưa vua đến cội cây nơi Phật thành đạo, bảo vua 


rằng: 


“Tại cây này, Đại Bồ-tát do sức tam-muội phá quân ma, đắc vô 


thượng Chánh đẳng Chánh giác.” 


Tôn giả nói kệ: 
“Mâu-ni Ngưu Vương Tôn, 
Ở cây Bồ-đề này, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 295 





Hàng phục quân ma ác, 
Được thắng quả Bồ-để, 
Đáng kính trong trời, người, 
Chẳng có ai sánh bằng. ” 

Vua cúng dường vô lượng trân bảo và các thứ, cùng dựng tháp 
miếu lớn. Chỗ này, Tứ thiên vương mỗi vị ôm một cái bát đem dưng 
cúng Phật, hợp lại thành một bát. Chỗ này là chỗ Như Lai nhận những 
bữa ăn cúng dường của anh em khách buôn. Chỗ này khi Như Lai đến 
nước Ba-la-nai, có ngoại đạo A-thời-bà?” hỏi Phật. Chỗ này là vườn 
Lộc dã, Tiên nhân trú xứ. Như Lai ở trong đó, vì năm vị Tỳ-kheo ba 
lần chuyển Pháp luân mười hai hành. 

Tôn giả nói kệ: 

“Nơi đây vườn Lộc dã, 
Như Lai chuyển pháp luân; 
Ba chuyển mười hai hành, 
Năm người được dấu đạo. ” 

Nhà vua cúng dường nơi này đủ thứ và xây dựng tháp miếu. 
Chỗ này Như Lai hóa độ tiên nhân Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp”?. Chỗ 
này Như Lai nói pháp cho vua Bình-sa“, vua thấy được chân lý 
cùng với vô lượng nhân dân, chư Thiên đắc đạo. Chỗ này Như Lai 
nói pháp cho Thiên đế Thích. Đế Thích cùng với tám muôn chư 
Thiên đắc đạo. Chỗ này Như Lai thị hiện thần lực, biến hóa các 
thứ. Chỗ này Như Lai lên trời vì mẹ thuyết pháp, dẫn theo vô lượng 
Thiên chúng xuống nhân gian. Vua lại cúng dường các thứ và cho 
xây dựng tháp miếu. 

Tôn giả bảo vua A-dục: 

“Đến nước Cưu-thi-la-kiệt°, nơi đây Như Lai làm xong đầy đủ 
Phật sự, nhập Vô dư Niết-bàn. ” 

Tôn giả nói kệ: 





-_A-thời-bà ——=c. Skt. Ajivika, tà mạng ngoại đạo. 
-_Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp “u—=W==={=. Skt. Uruvilva-K8áyapa. 
-_ Bình-sa vương =~=E—=Ahay Tần-bà-sa-la. Skt. Bimbisãra. 

-_ Cưu-thi-na-kiệt quốc —==r———. Skt. Kusinagara. 


296 TẠP A-HÀM (I) 





“Độ thoát các Trời, Người, 
Rồng, Tu-la, Dạ-xoa; 
Kiến lập pháp vô tận, 
Phật sự đã hoàn tất. 
Nơi hữu được tịch diệt, 
Đại bị vào Niết-bàn; 
Như củi hết lửa tắt; 
Rốt ráo được thường trụ. ” 
Vua nghe những lời này buồn bã, đau xót đến ngất xỉu trên đất. 
Bấy giờ các quan lấy nước rửa mặt cho vua. Một hồi lâu tỉnh lại, bật 
khóc, nước mắt ràn rụa. Sau đó vua cúng dường đủ thứ và cho xây 
dựng tháp miếu lớn. 
Vua thưa Tôn giả: 
“Ý nguyện tôi muốn được thấy các Đại đệ tử của Phật được thọ 
ký, muốn cúng dường xá-lợi các ngài. Xin Tôn giả chỉ cho!” 
Tôn giả nói với vua: 
“Lành thay! Lành thay Đại vương đã phát được diệu tâm như 


vậy.” 
Tôn giả đem vua đến nước Xá-vệ vào tinh xá Kỳ-hoàn, đưa tay 
chỉ tháp: 
“Đây là tháp của Tôn giả Xá-lợi-phất, vua nên cúng dường.” 
Vua nói: 


“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Đây là vị Pháp vương thứ nhì, tùy thuận chuyển pháp luân.” 

Và Tôn giả nói kệ: 
“Trí tất cả chúng sanh, 
Sánh với Xá-lợi-phất, 
Bằng một phần mười sáu; 
Trừ trí của Như Lai. 
Như Lai chuyển pháp luân, 
Ngài có thể tùy chuyển; 
Ngài có vô lượng đức, 
Ai có thể nói hết!” 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 207 





Nhà vua vui mừng vô hạn, bỏ ra mười muôn lượng trân bảo cúng 
dường tháp Xá-lợi-phất và nói kệ: 

“Con lạy Xá-lợi-phất, 
Giải thoát mọi sợ hãi; 
Danh đồn khắp thế gian, 
Trí tuệ không ai bằng. ” 

Kế đến, Tôn giả chỉ cho vua tháp Tôn giả Đại Mục-kiển-liên. 
Vua muốn cúng dường tháp này nên hỏi: 

“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Vị này Thần túc bậc nhất. Lấy ngón chân ấn trên đất, đất liền 
chấn động, đến Long cung, hàng phục Long vương Nan-đà, Bạt-nan- 
đà?”.” 

Và Tôn giả nói kệ: 

“Ấn ngón chân động đất, 
Đến tận cung Đế Thích; 
Thân túc không ai bằng, 
Ai có thể nói hết? 

Hai vua rồng hung bạo, 
Trông thấy đều sợ hãi; 
Với sức thân túc kia, 
Hàng phục hết sân nhuế. ” 

Bấy giờ, vua cúng dường tháp mười muôn lượng trân bảo và nói 
kệ khen: 


“Bậc Thân túc đệ nhất, 

Lìa khỏi già, bệnh, chết; 

Có công đức như vậy, 

Nay lễ Mục-kiên-liên. ” 
Kế đến, Tôn giả chỉ tháp Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, nói với vua: 
“Đây là tháp Ma-ha Ca-diếp, vua nên cúng dường.” 
Vua hỏi: 


®- Nan-đà Bạt-nan-đà ——-| ——. Skt. Nandopananda. 


298 


TẠP A-HÀM (I) 





“VỊ này có công đức gì?” 
Tôn giả đáp: 
“Tôn giả này ít muốn, biết đủ, Đầu-đà bậc nhất, được Như Lai 


chia cho nửa tòa và y Tăng-già-lê. Tôn giả ấy thương xót chúng sanh, 
hưng lập Chánh pháp. ” 


ngợi: 


vua: 


Tôn giả nói kệ: 
“Ruộng công đức bậc nhất, 
Thương xót loài bẳần cùng; 
Khoác Tăng-già-lê Phật, 
Xây dựng nên Chánh pháp. 
Tôn giả có đúc lớn, 
Ai có thể nói hết?” 


Vua lại cúng dường mười muôn lượng trân bảo và nói kệ khen 


“1hường ưa thích tịch tịnh, 
Nương náu nơi rừng rậm; 
Ít muốn, biết đủ, giàu. 
Nay lễ Đại Ca-diếp. ” 


Kế đến, Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả Bạc-câu-la và nói với 


“Đây là tháp của Bạc-câu-la, vua nên cúng dường.” 

Vua hỏi: 

“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Tôn giả ấy được Bậc nhất không bệnh, cho đến, chẳng nói cho 


ai được một câu pháp, lặng lẽ không lời. ” 


Vua bảo: 
“Đem một tiển cúng dường.” 
Các quan tâu vua: 
“Công đức như nhau vì sao nơi đây cúng một tiền?” 
Vua bảo: 
“Hãy nghe tôi nói, 
Tuy trừ sĩ, vô mình, 
Trí tuệ hay soi xét, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 299 





Tuy có tên Bạc-câu, 
Có ích gì cho đời?” 
Bấy giờ, đồng tiền kia trở về lại chỗ vua. Các đại thần trông 
thấy, cho là việc lạ lùng hiếm có. Tất cả đồng lên tiếng khen ngợi: 
“Ôi! Tôn giả! Ngài ít muốn, biết đủ, đến nỗi chẳng cần một 
đồng tiển.” 
Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả A-nan, nói với vua: 
“Đây là tháp của Tôn giả A-nan, nên cúng dường.” 
Vua hỏi: 
“Tôn giả A-nan có công đức gì?” 
“Tôn giả này là thị giả của Phật, Đa văn bậc nhất, kết tập kinh 
Phật.” 
Và nói kệ: 
“Giữ gìn bát Như Lai, 
Giỏi nhớ, hay quyết đoán, 
Học rộng như biển lớn, 
Biện tài tiếng dịu dàng, 
Làm vui lòng trời, người, 
Khéo biết tâm chư Phật, 
Tất cả điều sáng tỏ, 
Là rương báu công đức, 
Được khen ngợi tối thắng, 
Hàng phục phiền não tránh, 
Những công đức như thế, 
Xứng đáng nên cúng dường. ” 
Vua liền cúng dường một trăm ức lượng trân bảo. Các quan tâu 
VUA: 
“Vì sao ở đây bệ hạ lại cúng dường nhiều hơn những nơi trước?” 
Vua đáp: 
“Hãy nghe tôi nói lý do trong tâm của mình: 
Thân thể của Như Lai, 
Pháp thân tánh thanh tịnh, 
VỊ này hay vâng giñ, 
Vì thế cúng dường hơn. 


300 


TẠP A-HÀM (I) 





Đèn Pháp còn ở đời, 

Dứút lòng sỉ tối này, 

Đều nhờ nơi Tôn giả; 

Vì thế cúng dường hơn. 
Như nước trong biển lớn, 
Dấu chân trâu không chứa; 
Như biển trí của Phật, 
Người khác khó phụng trì. 
Duy Tôn giả A-nan, 

Nghe qua đều nhớ hết, 
Không khi nào quên mất; 
Vì thế cúng dường hơn. 


Khi vua cúng dường các thứ như thế xong, vua hướng về Tôn giả 


Ưu-ba-quật chắp tay và nói kệ: 


“Nay tôi mang thân này, 
Chẳng còn phụ thân này, 
Tu vô lượng công đúc, 
Nay làm Vua loài người, 
Tôi đem lòng kiên thật, 
Tạo lập các tháp miếu, 
Trang nghiêm nơi thế gian, 
Như sao làm đẹp trăng. 
Vâng pháp đệ tử Phật, 
Thực hành các lễ tiết, 
Nay tôi đã làm hết, 

Cúi đầu trước Tôn giả. 
Nhờ ân lực Tôn giả, 

Nay thấy việc thắng diệu, 
Chóng được lợi lành lớn, 
Nhờ đây phân biệt pháp. ” 


Vua cúng dường như trên và thường đi đến Bồ-để đạo tràng. 


Dưới cây này, Như Lai đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bằng 
sự cúng dường trân bảo hiếm có trong thế gian, vua cúng dường cây 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 301 





Bồ-đề. Lúc ấy, phu nhân của vua tên là Đề-xá-la-hy-đa“', phu nhân 
nghĩ rằng: “Vua yêu ta và ta cũng hết sức yêu vua. Ngày nay vua bỏ ta 
đi, đem châu báu đến chỗ cây Bồ-đề. Bấy giờ, ta sẽ làm cách chết cây 
Bồ-đề này. Khi cây đã chết khô, lá tàn rụng, vua sẽ không đến nữa, 
ngài sẽ cùng ta vui vầy.` Phu nhân lại gọi Chú sư đến, bảo Chú sư bảo 
rằng: 

“Ngươi có thể làm chết cây Bồ-đề này không?” 

Chú sư đáp: 

“Có thể, cho tôi một ngàn lượng vàng.” 

Phu nhân liền trao cho người ấy một ngàn lượng tiền vàng. Chú 
sư đến cây Bồ-đề, dùng câu chú niệm chú nơi cây và lấy giải lụa buộc 
cây lại. Cây dần dân chết khô, lá úa tàn rụng. Cây chưa chết hẳn, lá 
xơ xác rơi rụng. Chú sư tâu phu nhân: 

“Phải lấy sữa nóng rưới lên cây mới có thể làm cho cây khô. ” 

Phu nhân tâu vua: 

“Tôi muốn đem sữa đến cúng dường cây Bồ-đề.” 

Vua đáp: 

“Tùy ý khanh chăng?” 

Như thế, cho đến, lấy sữa nóng rưới lên cây Bồ-để, cây bị khô 
héo. Các phu nhân tâu vua: 

“Cây Bồ-đề bỗng nhiên chết khô, lá úa tàn rụng!” 

Và họ nói kệ: 

Cây Như Lai y cứ, 

Gọi là cây Bồ-đềể, 

Tại đó thành Chánh giác, 
Đây đủ nhất thiết trí. 
Nay Đại vương nên biết, 
Cây này đang khô chết, 
Sắc lá cũng biến khác, 
Chẳng biết vì cớ sao? 

Nhà vua nghe lời này, liền ngất xỉu trên đất. Đám quần thần lấy 
nước rải lên mặt vua, một hồi lâu vua mới tỉnh lại, rơi nước mắt rồi 


*-. Đề-xá-la-hy-đa “C——- ]=h. Skt. TiƑyarakTitä. 


302 TẠP A-HÀM (I) 





Ta thấy cây Bồ-đề, 
Như là thấy Như Lai, 
Nay nghe cây này chết, 
Ta cũng sẽ chết theo. 

Phu nhân Đề-xá-la-hy-đa thấy vua ưu sầu, tâu vua: 

“Xin Đại vương chớ buồn rầu. Tôi sẽ làm vui lòng Đại vương.” 

Vua nói: 

“Nếu không có cây ấy, mệnh sống của ta cũng không còn. Như 
Lai nơi cây này đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nếu cây này 
không còn, ta sống để làm gì?” 

Phu nhân nghe vua nói lời quyết định như thế, liền trở lại lấy sữa 
lạnh tưới dưới gốc cây Bồổ-để, cây từ từ sống lại. Vua nghe nói lấy sữa 
tưới cây sống lại, mỗi ngày vua cho ngàn thau sữa tưới gốc cây, cây 
sống lại như trước, các phu nhân tâu vua: 

“Cây Bồ-đề tươi tốt lại như xưa. 

Nghe xong vua lấy làm mừng, vội đến dưới cây Bồ-để nhìn 
chăm chăm không rời và nói kệ: 

“Việc các vua chưa làm, 
Vua Bình-sa, Trì quốc, 

Nay ta nên cúng dường, 

Ta tắm cây Bô-đề, 

Bằng sữa và nước thơm, 
Hương hoa và hương xoa, 
Sẽ lại cúng dường Tăng, 
Hiền thánh năm bộ chúng. ” 

Vua cho bày bốn cái bổn báu bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê chứa 
đầy các thứ sữa thơm cùng các thứ nước thơm, đem các thứ thức ăn 
uống, tràng phan, bảo cái. Mỗi thứ có cả ngàn loại cùng với hương hoa 
kỹ nhạc. Vua thọ trì bát quan trai giới, mặc y phục sạch sẽ, ôm lò 
hương đến ở trên điện, hướng bốn phương làm lễ, tâm nghĩ miệng nói: 
“Đệ tử Hiển thánh của Như Lai ở các phương, xin thương xót con mà 
thọ nhận sự cúng dường của con'. Vua nói kệ: 

“Thánh đệ tử Như Lai, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 303 





Các căn thuận tịch tĩnh, 

Lìa dục cả ba cối, 

Chư Thiên nên cúng dường; 
Xim hãy nhóm nơi đây, 
Nhận tấm lòng biết ơn, 
Thương xót theo ý con, 
Khiến giống pháp lớn mạnh. 
Thường thích nơi vắng lặng, 
Giải thoát những chấp trước, 
Chân tử của Như Lai, 

Từ pháp mà hóa sanh, 
Được chư Thiên cúng dường; 
Nôn vì thương xót con, 

Nay xin đều nhóm lại, 

Theo ý mọn của con. 

Chư Thánh khắp các nơi, 
Kế-tân, Đa-ba-bà, 

Đại lâm, Ly-bà-ấa, 

Bên ao lớn A-nậu, 

Khắp sông ngòi rừng núi, 
Như thế tất cả chỗ, 

Các Thánh ở trong đó, 

Nay nên đến nhóm lại, 

Xím vì thương xót con, 

Theo ý mọn của con. 

Lại ở trên cối trời, 

Cung điện Thi-lê-sa, 

Trong thất đá Hương sơn, 
Bậc thần thông đây đủ, 

Xin đều nhóm lại đây, 

Vì thương xót con vậy. ” 

Lúc vua nói như vậy, ba mươi vạn Tỳ-kheo cùng tập hợp lại. 
Trong đại chúng ấy có mười vạn A-la-hán, hai mươi vạn các vị Hữu 
học và phàm phu Tỳ-kheo. Còn lại tòa của Thượng tọa không có 
người ngồi. Vua hỏi các Tỳ-kheo: 


304 TẠP A-HÀM (I) 





“Tòa của Thượng tọa sao không có người ngồi?” 

Trong đại chúng có một Tỳ-kheo tên là Da-xá, là bậc A-la-hán 
đầy đủ lục thông, tâu vua: 

“Tòa này là tòa của Thượng tọa, trong đây ai không dám ngôi.” 

Vua lại hỏi: 

“Ở chỗ Tôn giả có Thượng tọa chăng?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“Tâu Đại vương, có Thượng tọa mà Phật đã huyền ký tên là 
Tân-đầu-Iư°. Thượng tọa ấy xứng đáng ngồi chỗ ấy.” 

Vua hết sức vui mừng nói rằng: 

“Trong đây có Tỳ-kheo nào thấy Phật không?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“Thưa Đại vương có ngài Tân-đầu-lư, ngài vẫn còn ở thế gian.” 

Vua lại thưa: 

“Có thể gặp được Tỳ-kheo ấy không?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“Chẳng bao lâu sẽ gặp. Vị ấy sẽ đến ngay.” 

Vua rấy hoan hỷ nói kệ: 

Sung sướng được lợi ích, 
Vì nhiếp thọ cho con, 
Khiến con tự mắt thấy, 
Tôn giả Tân-đầu-lư. 

Bấy giờ, Tôn giả Tân-đầu-lư đem vô lượng A-la-hán thứ lớp đi 
theo, ví như con nhạn chúa từ hư không đến, ngồi vào chỗ Thượng tọa. 
Tỳ-kheo Tăng đều kính lễ, theo thứ lớp ngồi xuống. Nhà vua trông 
thấy Tôn giả Tân-đầu-lư râu tóc bạc trắng, như thân Bích-chi-phật. 
Vua sụp xuống lễ chân Ngài, quỳ dài chắp tay, chiêm ngưỡng dung 
mạo của Tôn giả và nói kệ: 

Con nay ở ngôi vua, 
Thống lãnh Diêm-phù-đề, 
Chẳng lấy làm hoan hỷ, 
Nay được thấy Tôn giả, 


*-.Tân-đầu-lư —=Y=c. Skt. Pindolabharadväja. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 305 





Con nay thấy Tôn giả, 
Như thấy Phật tại thế, 
Lòng con đây phấn khởi. 
Hơn cả thấy ngôi vua. 


Vua lại thưa Tôn giả: 
“Tôn giả đã từng thấy Thế Tôn, bậc ba cõi đều kính ngưỡng, tôn 


sùng chăng?” 


Lúc đó Tôn giả Tân-đầu-lư lấy tay vén lông mày nhìn vua và nói: 


Vua lại hỏi: 


“Tôi được thấy Như Lai, 
Thế gian không gì sánh, 
Toàn thân màu vàng sáng, 
Ba mươi hai tướng đẹp, 

Mặt tịnh như trăng rằm, 
Tiếng Phạm âm êm ái, 
Hàng phục phiền não tránh, 
Thường an trú tịch diệt. ” 


“Tôn giả thấy Phật nơi nào?” 


“Tôn giả đáp: 


“Khi Như Lai đem năm trăm vị A-la-hán đến thành Vương xá an 
cư lần đầu. Lúc ấy tôi cũng ở trong chúng đó.” 
Và Tôn giả nói kệ: 


“Thế Tôn Đại Mâu-ni, 
Hạng lìa dục vây quanh, 
Ở tại thành Vương xá, 
Kiết hạ tròn ba tháng. 

Tôi ở trong chúng ấy, 
Thường ở bên Như Lai, 
Nay Đại vương nên biết, 
Chính mắt tôi thấy Phật. ” 


“Lại nữa, lúc Phật ở Xá-vệ, Như Lai hiện thần lực lớn, biến hóa 
đủ thứ, biến hình chư Phật đầy đủ khắp các phương cho đến cõi trời A- 
ca-ni-tra. Tôi lúc ấy cũng ở đó, trông thấy các tướng thần thông của 


Như Lai biến hóa.” 


306 TẠP A-HÀM (I) 





Tôn giả nói kệ: 

“Sức thần thông Như Lai, 
Hàng phục các ngoại đạo, 
Phật dạo khắp mười phương, 
Chính tôi thấy tướng kia. ” 

“Lại nữa, khi Như Lai ở tại cõi trời thuyết pháp cho Mẫu thân, 
tôi cũng có trong ấy. Khi thuyết pháp cho Mẫu thân xong, Ngài dẫn 
chư Thiên từ trời xuống nước Tăng-ca-xa“°. Khi ấy tôi thấy hai việc 
này, trời, người điều phước lạc. Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-la” hóa làm 
Chuyển luân vương đem vô lượng quyến thuộc nương hư không đến 
chỗ Thế Tôn, tôi cũng thấy việc này.” 

Rồi Tôn giả nói kệ: 

Như Lai trên cối trời, 
Ngài kiết hạ nơi đó, 

Tôi cũng Ở trong ấy, 

Là quyến thuộc Như Lai. 

“Lại nữa, lúc Như Lai ở tại nước Xá-vệ cùng với năm trăm A-la- 
hán. Khi ấy con gái của trưởng giả Cấp Cô Độc đang ở tại nước Phú- 
lâu-na-bạt-đà-na"°. Một hôm cô này thỉnh Phật và Tỳ-kheo Tăng. Khi 
ấy các Tỳ-kheo mỗi vị đều nương hư không đến chỗ thỉnh. Tôi cũng 
dùng thần lực hiệp núi lớn lại mà đi đến chỗ được thỉnh. Thế Tôn quở 
trách tôi, 'Ngươi đâu được hiện thần túc như thế. Bấy giờ, Ta phạt 
ngươi sống mãi ở thế gian, không được vào Niết-bàn, hộ trì Chánh 
pháp của Ta chớ khiến cho diệt mất.” 

Rồi Tôn giả nói kệ: 

“Thế Tôn nhận lời thỉnh, 
Cùng năm trăm Tỳ-kheo. 
Tôi liền dùng thần lực, 
Nhấc núi lớn mà đi. 

Thế Tôn trách phạt tôi 





*. Tăng-ca-xa quốc —-{——. Päli: Sankassa, thị trấn cách Sävatthi 30 dặm. 
**“ Ưu-ba-la =u=i ——Atức Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc. Skt. Utpalavarnä. 
#3. Phú-lâu-na-bạt-đà-na quốc =I——=[ ———. Skt. Pundavardhana. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 307 





Ở đời, khoan diệt độ, 
Hộ trì Chánh pháp Phật, 
Chớ để pháp diệt mất. ” 

“Lại nữa, Như Lai dẫn chư Tỳ-kheo Tăng vào thành khất thực. 
Khi ấy vua cùng với hai em bé chơi đùa trên đất cát, thấy Phật từ xa đi 
tới, nắm một nắm cát dâng cúng Phật. Lúc ấy Phật thọ ký cho đứa bé 
kia: “Sau khi Ta diệt độ khoảng một trăm năm, đứa bé này sẽ làm vua 
nước Ba-liên-phất, thống lĩnh Diêm-phù-đề, gọi là A-dục, sẽ phân bố 
rộng rãi xá-lợi của Ta; trong một ngày sẽ dựng tám muôn bốn ngàn 
tháp.` Nay chính là nhà vua, lúc đó tôi cũng có mặt ở đó.” 

Rồi Tôn giả nói bài kệ: 

“Lúc vua còn thơ ấu, 
Đem cát dâng cúng Phật; 
Lúc Phật thọ ký vua, 
Chính tôi cũng ở đấy. ” 

Vua thưa Tôn giả: 

“Hiện nay Tôn giả ở đâu?” 

Tôn giả đáp: 

“Tôi ở tại Bắc sơn, núi tên là Kiển-đà-ma-la', cùng với các vị 
Tăng đồng phạm hạnh.” 

Vua lại hỏi: 

“Có bao nhiêu người?” 

Tôn giả đáp: 

“Có sáu muôn Tỳ-kheo A-la-hán. ” 

Tôn giả bảo vua: 

“Vua cần gì hỏi nhiều. Nay vua nên sửa soạn cúng dường chư 
Tăng. Các vị ấy thọ thực xong, sẽ khiến cho vua hoan hỷ.” 

Vua thưa: 

“Vâng, đúng vậy thưa Tôn giả! Nhưng bây giờ, trước tiên là tôi 
cúng dường cây Bồ-để, vì nghĩ đến nơi Phật giác ngộ. Sau đó cúng 
dường hương hoa, đồ ăn thức uống ngon cho chúng Tăng.” 

Vua ban lệnh cho các quần thần tuyên bố khắp nước: “Ngày nay 


*: Kiền-đà-ma-la ÿš ———. Skt. Gandhamädana. 


308 TẠP A-HÀM (I) 





vua muốn xả mười muôn lượng vàng bố thí cho chúng Tăng, cả ngàn 
vò nước thơm rưới lên cây Bồ-để.` Vua tập hợp năm bộ chúng. 

Bấy giờ có vương tử Câu-na-la"° ở bên cạnh vua, đưa hai ngón 
tay mà không nói, ý muốn cúng dường gấp đôi. Đại chúng trông thấy 
vương tử như vậy đều phì cười. Vua cũng cười và bảo: 

“Ô hay! Vương tử, chính con có thêm công đức cúng dường.” 

Vua lại nói: 

'“Fa lại đem ba mươi muôn lượng vàng cúng dường chúng Tăng. 
Thêm một ngàn vò nước thơm rưới tắm cây Bồ-đề. ” 

Vương tử lại đưa lên bốn ngón tay, ý nói gấp bốn. 

Lúc ấy vua nổi giận bảo các quan: 

“Ai dạy vương tử làm như vậy? Cùng tranh với ta sao?” 

Một vị quan thưa: 

“Tâu Đại vương, không ai dám tranh với Đại vương. Nhưng 
vương tử thông tuệ, lợi căn vì muốn tăng thêm công đức nên làm như 
vậy.” 

Nhà vua quay lại nhìn vương tử, rồi bạch Thượng tọa: 

“Trừ các vật thuộc kho tàng của con, tất cả những vật ở Diêm- 
phù-đề, phu nhân, thể nữ, quần thần, quyến thuộc và con của con là 
Câu-na-la đều bố thí cho chúng Tăng Hiễn thánh.” 

Vua tuyên bế cho cả nước tập hợp năm chúng và nói kệ: 

“1rừ vật kho tàng vua; 
Phu nhân và thể nữ, 
Thần dân tất cả chúng, 
Bố thí Hiền thánh Tăng. 
Thân ta cùng vương tử, 
Cũng đều xả bỏ hết. ” 

Bấy giờ, vua, Thượng tọa và Tỳ-kheo Tăng lấy vò nước thơm 

tưới cây Bồ-đề. Cây Bồ-để càng thêm tươi tốt, sum sê. Có bài kệ: 
“Vua tưới cây Bồ-đề, 
Nơi Vô thượng Giác ngộ; 
Cây càng thêm tươi tối, 


”! Câu-na-la ———=. Skt. Kunala. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 23 309 





Cây lá đều mơn mởn. ” 

Vua cùng quần thần vui mừng vô hạn. Vua tưới tắm cây Bồ-để 
xong, kế đến vua lại cúng dường chúng Tăng. Bấy giờ, Thượng tọa 
Da-xá tâu vua: 

“Đại vương, hôm nay có đông đảo Tỳ-kheo Tăng tụ tập, nên 
phát lòng tin thuần thục cúng dường.” 

Nhà vua tự tay cúng dường từ trên xuống dưới. Khi ấy, có hai 
Sa-di ăn xong, mỗi người lấy lương khô vo thành viên kẹo ném nhau. 
Nhà vua trông thấy phì cười nói: 

“Các Sa-di này chơi trò con nít. ” 

Cúng dường xong, vua trở lại đứng trước Thượng tọa. Thượng 
fQa nói VỚI Vua: 

“Vua chớ sanh tâm bất tín kính. ” 

Vua thưa: 

“Thượng tọa, con không có tâm không kính tin, nhưng thấy Sa-di 
chơi trò trẻ con. Như trẻ con thế gian lấy hòn đất ném nhau, còn hai 
Sa-di thì lấy bánh và kẹo ném nhau.” 

Thượng tọa tâu vua: 

“Hai chú Sa-di này đều là A-la-hán giải thoát, nên cúng dường 
thức ăn cho các vị ấy.” 

Vua nghe rồi tăng thêm lòng tin và thầm nghĩ: “Hai Sa-di này có 
thể được bố thí bằng cách gián tiếp"'. Hôm nay ta sẽ bố thí lụa và y 
kiếp-bối cho tất cả chúng Tăng.) 

Bấy giờ, hai Sa-di biết tâm niệm của vua, nói với nhau: “Chúng 
ta làm cho vua thêm kính tín." Một Sa-di mang cái nổi trao cho vua, 
một Sa-di trao cho vua cỏ nhuộm màu. 

Vua hỏi Sa-di kia: 

“Những thứ này để làm gì?” 

Hai Sa-di tâu vua: 

“Nhà vua vì chúng tôi mà bố thí chúng Tăng lụa và y kiếp-bối. 
Chúng tôi muốn nhà vua nhuộm thành màu sắc để bố thí cho chúng 
Tăng.” 


Ÿ! Triển chuyển tương thí =i——~I, không cúng trực tiếp cho Sa-di. Nhưng cúng 
dường cho Tăng. Sau đó Tăng theo thứ tự chia lại cho các Sa-di. 


310 TẠP A-HÀM (I) 





Vua nghĩ rằng: “Ta tuy đã nghĩ trong tâm, mà chưa nói ra, nhưng 
hai vị đạt sĩ này đắc tha tâm trí nên biết được tâm ta. 

Vua liền cúi đầu kính lễ chúng Tăng và nói kệ: 

“Tộc tánh là Khổng Tước, 
Các quyến thuộc nội ngoại; 
Do sự bố thí này, 

Đều được lợi ích lớn. 

Gặp được ruộng phước tối, 
Vui mừng đúng thời thí. ” 

Vua bảo Sa-di: 

“Nay tôi nhân quý Tôn giả bố thí y cho chúng Tăng.” 

Cúng y cho chúng Tăng rồi, vua lại đem ba y cùng với bốn ức 
muôn lượng trân bảo bố thí cho năm bộ chúng, chú nguyện xong, lại 
đem bốn mươi ức muôn lượng trân bảo, chuộc lấy cung nhân, thể nữ, 
thái tử, quần thần của cõi Diêm-phù-đề. 

Vua A-dục đã tạo ra vô lượng công đức như vậy. 


352 


n 


”*“. Truyện kể về cuối đời A-dục vương, xem tiếp Đại Chánh kinh 641, quyển 25. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 311 





TẠP A HÀM QUYỀN 24 
KINH 605. NIỆM XỨ (1)! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là, niệm xứ quán thân 
trên thân; niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 606. NIỆM XỨ (2)? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là, niệm xứ quán thân 
trên thân; niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. 

“Như vậy, Tỳ-kheo đối với bốn Niệm xứ này, tu tập đầy đủ, tinh 
cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, cần phải học. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 





! Đại Chánh, quyển 24, Tiểu đề: “Đệ ngũ tụng Đạo phẩm đệ nhất”, gồm các kinh 
số 605-639. -Quốc Dịch, quyển 22, tụng 5. Đạo phẩm, 1. Tương ưng Niệm xứ 
gồm Kinh số từ 1247-1299. -Phật Quang, quyển 24; y theo Ấn Thuận, Tụng 4. 
Đạo phẩm. -Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 4. Đạo phẩm, 7. Tương ưng Niệm xứ, 
gồm năm mươi bốn kinh, từ số 760-813. Phần lớn tương đương Pali: S.47. 
Sãtipatthana samyutta. Đại Chánh kinh 605, Pali, S.47.24 Suddhaka. 

*. Xem kinh 605 trên. 


312 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 60:. TỊNH” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc', rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có đạo nhất thừa? làm thanh tịnh chúng sanh, khiến vượt khỏi 
ưu bi, đứt khổ não và đạt được pháp như thật”, đó là pháp bốn Niệm 
xứ. Những gì là bốn? Đó là, niệm xứ quán thân trên thân; niệm xứ 
quán thọ, tâm, pháp trên pháp. ” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 608. CAM LỘ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào lìa bốn Niệm xứ, là ha Thánh pháp như thật. 
Người nào ha Thánh pháp như thật, là sẽ ha Thánh đạo. AI ha Thánh 
đạo, là la pháp cam lộ?. Người nào lìa pháp cam lộ, là không thoát 
khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Ta nói người này không 
thoát được khổ. Nếu Tỳ-kheo nào không lìa bốn Niệm xứ, là không lìa 
Thánh pháp như thật; không lìa Thánh pháp như thật, là không ha 
Thánh đạo; không ha Thánh đạo, là không ha pháp cam lộ; không lìa 
pháp cam lộ, là thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Ta nói 
người này thoát khỏi các khổ.” 





* Päli, S.47.18 Bramä. 

Bản Pali, tại Uruvela, bên bờ sông Nerañjarä, lúc vừa thành đạo. 

Nhất thừa đạo =9—=D. Paãli: ekayano maggo. 

Đắc như thật pháp =o=p—-k.Päli: ñayassa adhigamaya nibbãnam 
sacchikiriyaya, đạt chánh lý, thân chứng Niết-bàn. 

Pali, S.47.41 Amata. 

Cam lộ pháp —=S=k. Pali: amata, sự bất tử. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 313 





Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 609. TẬP? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về sự tập khởi bốn Niệm xứ và sự tiêu thất của 
bốn Niệm xứ'". Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. ” 

“Thế nào là tập khởi của bốn Niệm xứ? Tiêu thất của bốn Niệm 
xứ? 

“Thức ăn tập khởi thì thân tập khởi. Thức ăn diệt thì thân tiêu 
thất. Như vậy, hãy sống tùy quán theo tập khởi của thân, sống tùy 
quán theo sự diệt tận thân. Sống tùy quán theo tập-diệt của thân là 
sống với sự không sở y, đối với các thế gian vĩnh viễn không chấp thủ. 
Cũng vậy, xúc tập khởi thì thọ tập khởi. Xúc diệt thì thọ tiêu thất. Như 
vậy, hãy sống tùy quán thọ theo tập pháp; sống tùy quán thọ theo diệt 
pháp. Sống tùy quán thọ theo tập diệt pháp là sống với sự không sở y, 
đối với tất cả pháp thế gian đều không chấp thủ. 

“Danh sắc tập khởi thì tâm tập khởi. Danh sắc diệt thì tâm 
tiêu thất. Hãy sống tùy quán tâm tùy theo tập pháp; sống tùy quán 
tâm tùy theo diệt pháp. Sống tùy quán tâm tùy theo pháp tập-diệt 
là sống với sự không sở y, đối với các pháp thế gian thì không còn 
chấp thủ. 

“Ức niệm tập thì pháp tập'', ức niệm diệt thì pháp tiêu thất. Hãy 
sống tùy quán pháp tùy theo tập pháp; sống tùy quán pháp tùy theo 
diệt pháp. Sống tùy quán pháp tùy theo pháp tập-diệt là sống với sự 
không sở y, đối với các pháp thế gian thì không còn chấp thủ. 


Pali, 47.42 Samudaya. 

- Tứ niệm xứ tập tứ niệm xứ một J1 2: j§ #š DU 2: p§ }#. Pãli: satipatthanam 
samudayañca atthahgamañca. 

-_Pali: manasikärasamudaya dhammasamudayo, do tập khởi của tác ý mà có sự 
tập khởi của pháp. 























314 TẠP A-HÀM (I) 





“Đó gọi là sự tập khởi bốn Niệm xứ và sự tiêu thất của bốn 
Niệm xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
KINH 610. CHÁNH NIỆM? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ dạy về sự tu tập bốn Niệm xứ. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ! 

“Thế nào là tu bốn Niệm xứ? Sống chánh niệm quán thân trên 
nội thân, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh trị, điểu phục lo 
buồn của thế gian; sống quán ngoại thân, nội ngoại thân, tinh cần 
phương tiện, chánh niệm chánh tri, điều phục sự lo buồn của thế 
gian. Cũng vậy sống chánh niệm quán thọ, tâm, pháp, nội pháp, 
ngoại pháp, nội ngoại pháp, tinh cần phương tiện, chánh niệm chánh 
tri, điều phục sự lo buồn của thế gian, thì đó gọi là Tỳ-kheo tu bốn 
Niệm xứ.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Thời quá khứ, vị lai, tu bốn Niệm xứ cũng được thuyết như vậy. 
M 
KINH 6óII. THIỆN TỤ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


!*“ Pãli, S.47.2. Sato. Tham chiếu, Hán: N°100(14). 
!:- Pãli, S.47.5 Kusalaräsi. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 315 





“Có tụ thiện pháp và có tụ bất thiện pháp. 

“Thế nào là tụ thiện pháp? Chỉ cho bốn Niệm xứ. Đó gọi là 
chánh thuyết. Vì sao? Vì đây là tụ hoàn toàn thuần nhất thanh tịnh. 
Những gì là bốn? Niệm xứ quán thân trên thân; niệm xứ quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp. 

“Thế nào là tụ bất thiện pháp? Chỉ cho năm cái, đây là thuyết 
chính. Vì sao? Vì đây là tụ hoàn toàn thuần nhất bất thiện. Những sì là 
năm? Tham dục cái, sân nhuế cái, thùy miên cái, trạo hối cái và nghi 
cái.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 612. CUNG"” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như người cầm bốn thứ cung cứng", dùng hết sức mạnh bắn 
vào bóng cây đa-la, qua nhanh không trở ngại. Cũng vậy, bốn hạng 
Thanh văn” của Như Lai, với tăng thượng phương tiện, lợi căn, trí 
tuệ, sống đến một trăm năm tuổi thọ; đối vối pháp được giảng 
thuyết, được truyền trao bởi Như Lai, chỉ trừ lúc ăn uống, ngủ nghỉ, 
bổ tả ”, trong khoảng trung gian, thường nói, thường nghe, với trí tuệ 
sáng suốt lanh lợi, đối với những gì Như Lai đã dạy, triệt để lãnh 
thọ, giữ gìn, không chướng ngại; ở chỗ Như Lai không có gì để hỏi 
thêm. Như Lai nói pháp không có chung cực. Nghe pháp suốt cả đời, 








“ Thiện pháp tụ, bất thiện pháp tụ ——k-E-A——-k=E. Päli kusalaräsi, 
akusalarasi. 

= Ngũ cái —=\. Pali: pañca nivarana. 

5 Pali, S. 20.6 Dhanuggaho. 

" Tứ chủng cường cung =|==j =}. Päli: cattaro dalhadhamma dhanuggaha, bốn 
nhà thiện xạ cầm (bốn) cây cung cứng. 

Š Tứ chủng Thanh văn =| ——n=D-A chỉ bốn chúng đệ tử Phật. 

9 


- Bổ tả —~=g. Có lẽ chỉ đại tiểu tiện. 


316 TẠP A-HÀM (I) 





cho đến khi trăm tuổi mạng chung, mà pháp được Như Lai nói vẫn 
không cùng tận. Nên biết, vô lượng vô biên; danh thân, cú thân, vị 
thân, mà Như Lai đã thuyết cũng lại vô lượng, không có chung cực; 
đó chính là bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Thân niệm xứ; thọ, 
tâm, pháp niệm xứ. ” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Tất cả kinh bốn Niệm xứ đều lấy câu tổng quát này. Tức là: “Cho 
nên, Tỳ-kheo đối với bốn Niệm xứ tu tập, phát khởi tăng thượng dục, 
tỉnh cần phương tiện, chánh niệm chánh tri, cần nên học. 


M 


KINH 613. BẤT THIỆN TỤ?” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có tụ bất thiện và tụ thiện. 

“Tụ bất thiện là gì? Ba căn bất thiện. Đó gọi là chánh thuyết. 
Vì sao? Vì tích tụ các pháp thuần bất thiện là ba căn bất thiện. 
Những gì là ba? Đó là: tham bất thiện căn, nhuế bất thiện căn, si bất 
thiện căn. 

“Tụ thiện là gì? Bốn Niệm xứ. Vì sao? Vì đầy đủ thuần thiện, là 
bốn Niệm xứ. Đó gọi là thiện thuyết. Những øì là bốn? Thân niệm xứ; 
thọ, tâm, pháp niệm xứ.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

Cũng như ba bất thiện căn, cũng vậy ba ác hạnh là thân ác hạnh, 
miệng ác hạnh, ý ác hạnh.” 

Ba tưởng là dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng. 

Ba giác là dục giác, nhuế giác, hại giác.” 





2. Pali, S.47.47 Duccaritam. 
cẵ Pali, S.47.47 Duccaritam. 
?. Pali, S.42.49 Vedanä. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 317 





Ba giới là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới.” 
Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 614. ĐẠI TRƯỢNG PHƯ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo nọ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đẳnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, như được nói, Đại trượng phu. Thế nào là Đại 
trượng phu, không phải là Đại trượng phu?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo hỏi Như Lai về nghĩa Đại 
trượng phu. Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. Nếu 
Tỳ-kheo nào an trụ chánh niệm quán thân trên thân; sau khi an trụ 
chánh niệm quán thân trên thân này rồi, tâm không ly dục, không 
được giải thoát, dứt sạch các lậu, Ta nói người này không phải là Đại 
trượng phu. Vì sao? Vì tâm không giải thoát. Nếu Tỳ-kheo an trụ 
chánh niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp, mà tâm không ly dục, 
không được giải thoát, dứt sạch hết các lậu, Ta không nói người kia là 
Đại trượng phu. Vì sao? Vì tâm không được giải thoát. Nếu Tỳ-kheo 
nào an trụ chánh niệm quán thân trên thân; tâm đạt đến ly dục, tâm 
đạt đến giải thoát được, dứt sạch các lậu, Ta nói người này là Đại 
trượng phu. Vì sao? Vì tâm giải thoát. Nếu an trụ chánh niệm quán 
thọ, tâm, pháp trên pháp và khi an trụ chánh niệm quán thọ, tâm, pháp 
trên pháp rồi, mà tâm đạt đến ly dục, tâm đạt đến giải thoát được, dứt 
sạch các lậu, Ta nói người này là Đại trượng phu. Vì sao? Vì tâm giải 
thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo Đại trượng phu và không phải Đại trượng 
phu.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


3 Tóm tắt có bốn kinh. 
®. Pali, S.47.11 Mahäpurisa. 


318 


TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 319 





KINH 615. TỲ-KHEO-NI# 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-nan sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực. Dọc đường suy nghĩ: “Nay ta đến chùa Tỳ-kheo-ni 
trước." Liền đi đến chùa Tỳ-kheo-ni. Từ xa các Tỳ-kheo-ni thấy Tôn 
giả A-nan đến, vội vàng trải sàng tọa mời ngôi. Các Tỳ-kheo-ni 
đảnh lễ dưới chân Tôn giả A-nan, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Tôn 
giả A-nan: 

“Các Tỳ-kheo-ni chúng con đang sống buộc tâm” tu bốn Niệm 
xứ, tự biết có sự trước sau lên xuống”.” 

Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo-ni: 

“Lành thay! Lành thay! Các cô! Hãy như những gì các cô đã nói 
mà học. Phàm tu tập bốn Niệm xứ, an trú với tâm được buộc chặt, tự 
biết có sự trước sau lên xuống như vậy.” 

Rồi, Tôn giả A-nan vì các Tỳ-kheo-ni thuyết pháp với nhiều 
hình thức. Sau khi thuyết pháp với nhiều hình thức xong, từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra về. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan sau khi vào thành Xá-vệ khất thực trở 
về, cất y bát, rửa chân xong, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân sát 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, đem những gì các Tỳ-kheo-ni đã nói, 
trình bày lại đầy đủ cho Thế Tôn. Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! Nên học như vậy, an trụ nơi bốn Niệm 
xứ với tâm được buộc chặt, biết có sự trước sau lên xuống. Vì sao? 
Tâm tìm cầu bên ngoài, sau đó mới chế phục khiến tìm cầu tâm ấy; 
tâm tán loạn, không giải thoát, thảy đều như thật biết. Nếu Tỳ-kheo 
an trụ niệm xứ quán thân trên thân; vị ấy sau khi an trụ niệm xứ quán 
thân trên thân, nếu thân ham ngủ, tâm pháp biếng nhác, thì Tỳ-kheo 





3 Pãli, S.47.10 Bhikkhuni. 

%.. paii; suppatitthitacitta viharantiyo, an trụ với tâm hoàn toàn ổn định. 

Pali: ularam pubbenaparam visesam sañjananti, nhận thức sự sai biệt lên 
xuống, trước sau. 


27: 


320 TẠP A-HÀM (I) 





này nên khởi tịnh tín, nắm lấy tướng tịnh”. Sau khi khởi tín tâm thanh 
tịnh, nhớ nghĩ tướng tịnh rồi, tâm vị ấy sẽ khoan khoái; do tâm khoan 
khoái mà sanh hỷ. Do tâm hỷ nên thân khinh an. Sau khi thân khinh an 
thì sẽ được cảm thọ thân lạc. Sau khi cảm thọ thân lạc thì tâm sẽ 
định”. Với tâm định, Thánh đệ tử hãy học điều này: “Tôi đối với nghĩa 
này, nếu tâm còn phân tán ra ngoài, thì nên nhiếp phục khiến cho nó 
dừng nghỉ, không còn khởi giác tưởng và quán tưởng”. Không giác, 
không quán, an trụ lạc với xả và chánh niệm. Sau an trú lạc, thì biết 
như thật. Niệm xứ thọ, tâm, pháp cũng nói như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 616. TRÙ SĨ?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy nắm chặt tướng tự tâm, chớ để phân tán ra ngoài. Vì sao? 
Vì nếu Tỳ-kheo ngu si, không hiểu biết rõ ràng”, không khéo léo, 
không nắm lấy tướng nội tâm, mà chạy theo tướng bên ngoài, thì Tỳ- 
kheo này sau đó sẽ bị thoái giảm và tự sanh ra chướng ngại. Giống 
như người đầu bếp ngu si nếu không hiểu biết, không khéo léo điều 


? Tham chiếu Päli: tassa kaye kayanupassino viharato kayarammano va uppajjati 


kayasmim parilaho, cetaso va linattam, bahiddha va cittam vikkhipati, tenananda 
bhikkhunä kismiñcideva pasadaniye nimitte cittam panidahitabbam, “Vị ấy sống 
quán thân trên thân, hoặc sở duyên của thân khởi lên, hoặc có sự bức rức trong 
thân, hoặc tâm co rút, hoặc tâm tán loạn ra bên ngoài; Tỳ-kheo ấy hãy cố định 
tâm trên một ảnh tượng trong sáng nào đó”. 

Sau khi trụ tâm trên tịnh tướng, tuần tự các trạng thái khởi lên: pamudita, duyệt 
(vui thích), pTti, hỷ (khoan khoái), passadhakäya, thân ÿ tức hay khinh an (cảm 
giác thân thể nhẹ nhàng), sukha, an lạc và cuối cùng samãdhi, định. 

Päli: so patisamharati ceva na ca vitakketi na vicareti, “Vị ấy khi nhiếp phục như 
vậy, không còn tầm cầu, không còn tư sát (trạng thái không tầm và không tứ). 
Người đầu bếp. Pali, S.47.8 Suda. 

Hán: bất biện ——. Pãli: avyatto, không thông minh, không năng lực. 


29. 


30. 


31. 
32. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 321 





hòa các vị để phụng dưỡng tôn chủ; chua, mặn, lạt, không vừa ý; 
không giỏi nắm bắt sở thích của chủ để điều các vị chua, mặn, lạt; 
không hay tự thân hầu hạ hai bên chủ, dò xem những nhu cầu của chủ, 
lắng nghe những sở thích của chủ, khéo nắm bắt được tâm ý chủ, rồi 
tùy ý pha chế điều hòa các vị để dâng cho chủ. Nếu không vừa ý, ông 
chủ sẽ không vui lòng; vì không vui lòng nên không ban thưởng và 
cũng không thương mến. Tỳ-kheo ngu sĩ cũng lại như vậy, nếu không 
hiểu biết, không khéo léo, sống quán thân trên thân mà không thể dứt 
trừ tùy phiền não, không thể nhiếp giữ tâm mình; lại cũng không 
được nội tâm tịch tĩnh, không được chánh niệm, chánh tri thắng diệu; 
trong hiện tại, cũng không được bốn thứ pháp tăng thượng tâm sống an 
lạc nay trong hiện tại”, cứu cánh Niết-bàn an ổn vốn chưa chứng đắc 
thì không thể chứng đắc. Đó gọi là Tỳ-kheo ngu si không hiểu biết, 
không khéo léo, không thể khéo thu nhiếp tướng nội tâm, mà chạy 
theo tướng bên ngoài, tự sanh chướng ngại. 

“Nếu Tỳ-kheo nào, có trí tuệ biện tài, có phương tiện thiện xảo, 
sau khi nắm chặt nội tâm, rồi sau đó tiếp nhận tướng bên ngoài, thì 
Tỳ-kheo này về sau hoàn toàn không bị thoái giảm, hay tự tạo ra 
chướng ngại. Giống như người đầu bếp trí tuệ thông minh hiểu biết, có 
phương tiện thiện xảo, để cung phụng tôn chủ; có khả năng điều hòa 
các vị chua, ngọt, lạt, mặn; khéo bắt nắm dấu hiệu sở thích của chủ 
mà điều hòa các vị làm sao cho vừa lòng; lắng nghe vị mà chủ ưa 
thích, nhiều lần cung phụng. Khi chủ đã vừa lòng rồi, thì chắc chắn sẽ 
được yêu mến gấp bội và sẽ được trọng thưởng. Như vậy người đầu 
bếp có trí tuệ, khéo léo nắm bắt được tâm người chủ. Tỳ-kheo cũng 
lại như vậy, sống quán thân trên thân, đoạn trừ tùy phiền não, khéo 
biết nhiếp tâm mình, nội tâm tịch nh, chánh niệm, chánh tri, đạt được 
bốn pháp tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong đời, đạt được cứu 
cánh an ổn Niết-bàn vốn chưa từng chứng đắc. Đó gọi là Tỳ-kheo có 
trí tuệ, biện tài, có phương tiện thiện xảo, hay nắm bắt tướng nội tâm 
và nắm bắt tướng bên ngoài, không bao giờ thoái giảm và tự bị 





3. Hán: thượng phiền não =W—-=o. Päli: upakkilesã. 
*“. Tử tăng tâm pháp, hiện pháp lạc trú =| =“W==k“={ “k=——F bốn thiền cũng gọi là 
bốn tăng thượng tâm, hay bốn hiện pháp lạc trú. 


322 TẠP A-HÀM (I) 





chướng ngại. 

“Quán thọ, tâm, pháp cũng như vậy.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 617. ĐIỂU* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ có một con chim tên là La-bà"5, bị chim Ưng bắt 
bay lên hư không. Ở giữa hư không nó kêu la: “Vì ta không tự cảnh 
giác nên bỗng gặp nạn này. Vì ta đã ha bỏ chỗ ở của cha mẹ mà đi 
chơi chỗ khác nên mới gặp nạn này. Hôm nay bị kẻ khác làm khốn 
khổ, không được tự do! 

“Chim Ưng bảo La-bà: 

“—Nơi nào là chỗ ở tự do của ngươi? 

“La-bà đáp: 

“Tôi có cảnh giới của mình nơi rãnh cày trong đồng ruộng””. Đủ 
để tránh các tai nạn. Đó là nhà tôi, cảnh giới của cha mẹ nhà tôi. 

“Chim Ưng tỏ vẻ kiêu mạn đối với La-bà, bảo: 

“—Cho ngươi trở về nơi rãnh cày trong đồng ruộng, thử có thoát 
được không? 

“La-bà này thoát khỏi móng vuốt chim Ưng trở về ở yên dưới 
một khối đất to nơi rãnh cày. Sau đó ở trên khối đất to, La-bà muốn 
khiêu chiến cùng chim Ưng. Chim Ưng phẫn nộ mắng: “Ngươi là loài 
chim nhỏ mà muốn giao chiến cùng ta sao?” 

“Quá đỗi phẫn nộ chim Ưng bay lao thẳng tới bắt lấy, nhưng La- 
bà lại núp vào dưới khối đất to; chim Ưng đang đà lao tới, ngực bị va 
vào khối đất cứng, nát thân chết liền. Bấy giờ, chim La-bà đang phục 





3. Pãli, S.47.6 Sakunaggahï. Cf. Jãtaka 168. 
3%: La-bà —=c. Pali: lãpa, giống chim cút. 


'* Hán: điền canh lũng ——-o. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 323 





sâu dưới khối đất, ngẩng lên nói kệ: 
“Chim Ưng dùng súc đến, 
La-bà trong cõi mình. 
Sức cường thịnh theo sân, 
Nên gây họa nát thân. 
Ta thông đạt tất cả, 
Nôn nương trong cối mình; 
Dẹp oán, tâm tùy hỷ, 
Tự vui xét sức mình. 
Ngươi dầu có hung ác, 
Sức trăm ngàn rồng, voi; 
Không bằng trí tuệ 1a, 
Trong một phần mười sáu. 
Xem trí ta thù thắng, 
Tiêu diệt được chùm Ứng. ” 

“Như vậy, này Tỳ-kheo, như chim Ưng kia, ngu sĩ bỏ cảnh giới 
của cha mẹ, dạo chơi nơi khác, đến nỗi phải bị tai hoạn. Tỳ-kheo các 
ông cũng nên như vậy, phải ở nơi chính cảnh giới sở hành của mình, 
nên khéo giữ gìn và tránh xa cảnh giới kẻ khác. Hãy nên học. 

“Này các Tỳ-kheo, chỗ của kẻ khác, cảnh giới của kẻ khác, là 
chỉ cho cảnh giới của năm dục: Sắc nhận thức bởi mắt, đẹp, đáng yêu, 
đáng thích, đáng nhớ, được đắm nhiễm với dục tâm; tai biết tiếng, mũi 
biết mùi, lưỡi biết vị, thân biết xúc, đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ, 
được đắm nhiễm vời dục tâm. Đó gọi là chỗ của kẻ khác, cảnh giới 
của kẻ khác đối với Tỳ-kheo. 

“Này các Tỳ-kheo, ở nơi cảnh giới của cha mẹ mình, là chỉ cho 
bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là niệm xứ quán thân trên thân; 
niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Cho nên, Tỳ-kheo hãy đi dạo 
nơi cảnh giới của cha mẹ mình, tránh xa chỗ khác, cảnh giới kẻ khác. 
Hãy học như vậy.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ thực hành theo. 


M 


324 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 618. TỨ QUÁ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đối với bốn Niệm xứ mà tu tập, tu tập nhiều, sẽ đạt được bốn 
quả Thánh và, bốn loại phước lợi, đó là: Quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 69. TƯ-ĐÀ-GIÀ* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hành trong nhân gian đến trong rừng Thân-thứ, 
tại phía Bắc xóm Tư-già-đà”. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ có một nghệ sư leo phướn””, dựng cột phướn trên 
vai và bảo học trò: “Các con hãy leo lên, leo xuống cột phướn. Hãy hộ 
trì ta, ta cũng hộ trì các con; thay đổi nhau mà hộ trì, đi dạo làm trò 
vui, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền của.” Lúc ấy, người học trò bạch 
thầy: 'Không bằng nói như vầy: Chỉ cần mỗi người tự chăm sóc hộ trì 
chính mình, đi dạo làm trò vui, thì sẽ kiếm được nhiều tiền của, thân 
được thư thả an ổn mà lên xuống." Ông thầy đáp: “Đúng như lời con 
nói, mỗi người phải tự chăm sóc hộ trì chính mình. Nhưng nghĩa này 
cũng như ta đã nói. Khi hộ trì mình, tức là hộ trì người khác. Khi hộ trì 
người khác cũng là hộ trì chính mình.” 

'““[âm tự thân cận, tu tập; tùy sự hộ trì mà tác chứng. Đó gọi là tự 


3- pạli, S.47.19 Sedaka. 
39, 


Tư-già-đà =p—=—. Pali:sumbhesu viharati sedakam nama sumbhanam nigamo, 
giữa những người Sumbha, tại xóm Sedaka của người Sumbha. 
! Duyên tràng kỹ sư -t-I——v-R người nhào lộn trên cột phướn. Päii: 


candalavamsika. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 325 





hộ trì mình tức là hộ trì người"'. Thế nào là tự hộ trì mình tức là hộ trì 
người? Không khủng bố người khác, không chống trái người khác, 
không hại người khác, có từ tâm thương xót người. Đó gọi là tự hộ trì 
mình tức là hộ trì người. Cho nên các Tỳ-kheo cần phải học như vậy. 
Người tự hộ trì là tu tập bốn Niệm xứ. Hộ trì người cũng là tu tập bốn 
Niệm xứ. ” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 20. DI HẦU® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương 
xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Trong núi Đại tuyết, chỗ hiểm trở băng giá, khỉ vượn sống còn 
không được, huống chi là con người. Hoặc có núi có khỉ, vượn ở mà 
không có người. Hoặc có núi nơi người và thú cùng ở chung. Trên lối 
đi của khỉ vượn, thợ săn dùng keo bôi lên cỏ. Những con vượn khỉ nào 
khôn ngoan thì tránh xa bỏ đi. Những vượn khỉ con ngu si không biết 
tránh xa, thì dùng tay chạm vào chút xíu, liền bị dính tay. Nó dùng tay 
kia để gỡ, tức thì dính cả hai tay. Nó lại dùng chân để gỡ, hai chân 
cũng bị keo dính luôn. Nó dùng miệng cắn cỏ, miệng cũng bị keo dính 
chặt. Năm chỗ đều bị dính keo, phải nằm co quắp trên đất. Thợ săn đi 
đến, vội lấy gậy xỏ vào khiêng đi. 

“Tyỳ-kheo nên biết, bọn vượn khỉ ngu si rời bổ cảnh giới của 
mình, chỗ ở của cha mẹ, đi chơi nơi cảnh giới kẻ khác, nên bị khổ 
não này. Cũng vậy, Tỳ-kheo, phàm phu ngu si, sống nương ở nơi 
làng xóm, sáng sớm đắp y, mang bát vào thôn khất thực, không khéo 
hộ trì thân và không thủ hộ các căn. Mắt thấy sắc liên sanh ra nhiễm 
đắm; tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc đều 





#'- Pãji: asevanaya, bhavanaya, bahulikammena, evam kho bhikkhave, attanam 


rakkhanto param rakkhanti, “Bằng sự thân cận, bằng sự tu tập, bằng sự tu tập 
nhiều lần, như vậy là hộ trì người khác trong khi hộ trì chính mình”. 
#“. Pali, S.47.7 Makkata. 


326 TẠP A-HÀM (I) 





sanh ra nhiễm đắm. Tỳ-kheo ngu sĩ sau khi các căn bên trong và các 
cảnh bên ngoài bị trói buộc năm chỗ, nên bị lệ thuộc vào ước muốn 
của ma. Cho nên các Tỳ-kheo cần nên học tập như vầy: “Hãy chỉ nơi 
đi lại của mình, chỗ ở của cha mẹ mà sống, chớ đi đến chỗ khác và 
cảnh giới kẻ khác.) 

“Thế nào là nơi đi lại của mình, nơi ở của cha mẹ Tỳ-kheo? Là 
chỉ cho bốn Niệm xứ: Sống với chánh niệm quán thân trên thân, sống 
quán thọ, tâm, pháp trên pháp. ” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 621. NIÊN THIẾU TỲ-KHEO® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-nan cùng các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, Tôn giả A-nan 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, các Tỳ-kheo trẻ tuổi này, nên dạy dỗ cho họ 
như thế nào? Nên nói pháp cho họ như thế nào?” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Các Tỳ-kheo trẻ tuổi này, nên dùng bốn Niệm xứ dạy cho họ tu 
tập. Những øì là bốn? Đó là: Sống chánh niệm quán thân trên thân, 
phương tiện tinh cần, không hành buông lung, chánh trí, chánh niệm, 
tâm tịch định... cho đến, biết rõ thân“. Sống chánh niệm quán, thọ, 
tâm, pháp trên pháp, phương tiện tinh cần, không hành buông lung, 
chánh niệm, chánh trí, tâm định tĩnh... cho đến biết pháp. Vì sao? Vì 
nếu Tỳ-kheo còn trụ ở địa vị hữu học mà chưa thăng tiến được, nhưng 
đang chí cầu Niết-bàn an ổn, thì hãy sống chánh niệm quán thân trên 


* Pãli, S.47.4 Salla. 

 Pali: kãye kayänupassino viharatha ãtäpino sampajãnä ekodibhũta 
vippasannacittã samhitã ekaggacitta kãya yathabhũtam ñãnãya, “Để có nhận 
thức như thực về thân, các người hãy sống quán thân trên thân, nhiệt hành, 
chánh trí, chuyên nhất, tâm trong sáng, định tĩnh, tâm nhất cảnh”. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 327 





thân, phương tiện tính cần, không hành buông lung, chánh niệm, 
chánh trí, tâm tịch tịnh; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp, phương 
tiện tinh cần, không hạnh buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm tịch 
tịnh... cho đến xa lìa đối với pháp. 

“Nếu A-la-hán, các lậu đã hết, việc làm đã xong, đã bỏ hết 
gánh nặng, dứt hẳn các kết sử, bằng chánh tri mà khéo giải thoát; 
nhưng chính lúc này, cũng tu, sống quán thân trên thân, phương tiện 
tỉnh cần, không hạnh buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm vắng 
lặng, sống quán niệm thọ, tâm, pháp trên pháp,... cho đến xa ha đối 
với pháp. ” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan, tùy hỷ hoan hỷ, đảnh lễ mà lui. 

M 


KINH 622. AM-LA NỮỨ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại Bạt-kỳ, du hành trong nhân gian, đến nghỉ 
trong vườn Am-la, nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có nàng kỹ nữ Am-la nghe 
tin Đức Thế Tôn du hành từ Bạt-kỳ đến ở trong vườn Am-la, liền sửa 
soạn đánh xe ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đến chỗ Thế Tôn cung kính cúng 
dường. Khi đến cửa vườn Am-la, xuống xe đi bộ, từ xa trông thấy Thế 
Tôn thuyết pháp cho đại chúng đang vây quanh. Thế Tôn thấy nàng 
Am-la sắp đến, bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, các ông nên tinh cần nhiếp tâm an trụ, chánh 
niệm, chánh trí. Nay có cô gái Am-la đến, nên phải giáo giới các ông. 

“Thế nào là Tỳ-kheo tỉnh cần nhiếp tâm an trụ? Nếu Tỳ-kheo 
nào đối với pháp ác bất thiện đã sanh thì nên đoạn trừ, phát khởi ý 
chí, phương tiện, tinh tấn, nhiếp tâm; đối với pháp ác bất thiện nếu 
chưa sanh, thì đừng để sanh. Đối với pháp thiện chưa sanh thì nên làm 
cho phát sanh; nếu pháp thiện đã sanh, thì khiến an trụ không để mất. 
Tu tập đầy đủ, phát khởi ý chí, phương tiện, tinh tấn, nhiếp tâm. Đó 
gọi là Tỳ-kheo tinh cần an trụ nhiếp tâm. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo chánh trí? Nếu Tỳ-kheo nào trong 


*-. Pali, S.47.1 Ambapäll. 


328 TẠP A-HÀM (I) 





những oal nghi tới, lui, thường theo chánh trí; quay nhìn, trông, ngắm, 
co, duỗi, cúi, ngước, cầm y bát, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, thức, 
nói, im lặng, đều an trụ với chánh trí. Đó là chánh trí. 

“Thế nào là chánh niệm? Nếu Tỳ-kheo nào an trụ chánh niệm 
quán thân trên nội thân, tinh cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm, 
điều phục tham ưu thế gian; an trụ chánh niệm quán thọ, tâm, pháp 
trên pháp, tinh cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục 
tham ưu thế gian. Đó gọi là Tỳ-kheo chánh niệm. Cho nên, các ông 
hãy tinh cần nhiếp tâm an trụ, chánh niệm, chánh trí. Nay có cô gái 
Am-la đến, nên phải giáo giới các ông.” 

Khi nàng Am-la đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi đứng lui qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn vì người nữ Am-la 
nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, sau đó Ngài im 
lặng. 

Nàng Am-la sửa lại y phục đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Xin Thế Tôn và đại chúng nhận lời mời cúng dường trưa mai 
của con.” 

Khi ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. Người nữ Am-la biết Thế Tôn 
đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi cáo từ về nhà 
mình, sửa soạn thức ăn, sắp xếp bàn ghế. Sáng sớm hôm sau cho 
người đến bạch Phật là đã đến giờ. 

Bấy giờ, Thế Tôn và đại chúng cùng đi đến nhà người nữ Am-la, 
an tọa xong. Lúc này người nữ Am-la tự tay cúng dường các thứ đồ ăn 
thức uống. Sau khi thọ thực rồi, rửa tay, rửa bát xong, người nữ Am-la 
đặt một cái ghế nhỏ ngồi trước Phật, nghe Phật nói pháp. Bấy giờ, 
Thế Tôn vì người nữ Am-la nói kệ tùy hỷ: 

Bố thí, người yêu mến, 

Được nhiều người theo mình; 
Tiếng tăm ngày càng rộng, 
Gần xa đều nghe hết. 

Trong chúng thường hòa nhã, 
Lìa keo kiệt, không sợ; 

Cho nên trí tuệ thí, 

Đoạn keo lẫn không còn. 
Sanh lên trời Đao-lợi, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 329 





Mãi mãi hưởng khoái lạc; 
Suốt đời thường tu đức, 
Vui chơi vườn Nan-đà5. 
Gồm trăm thứ nhạc trời, 
Năm dục đẹp lòng mình; 
Kia khi ở đời này, 
Được nghe Phật nói pháp. 
Làm đệ tử Thiện Thệ, 
Vui hóa sanh về đó. 
Sau khi Thế Tôn vì người nữ Am-la nói pháp, khai thị, chỉ giáo, 
soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 623. THẾ GIAN” 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, nơi Tiên nhân trú xứ tại 
nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các sắc đẹp thế gian: người có sắc đẹp thế gian có thể khiến 
cho mọi người tụ tập lại để ngắm nhìn chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy!” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian, lại có thể múa 
hát ca nhạc, có càng làm cho mọi người tụ tập lại để xem không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có vậy!” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hoặc có sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian mà ở 


^ 


một chỗ múa hát, ca nhạc, diễn trò, lại có đám đông tụ tập lại một 





*-. Khu vườn trên trời Đao-lợi. Xem cht.2, kinh 576. 

*'.. Pali, S.47.20 Janapada. 

“3: Thế gian mỹ sắc =———. Paii: janapadakalyänï, mỹ nữ của cả nước, mỹ nhân 
quốc sắc. 


330 TẠP A-HÀM (I) 





nơi. Nếu có người không ngu, không si, ham vui, chán khổ, tham 
sống, sợ chết. Có người khác bảo nó rằng: “Người đàn ông kia, 
ngươi hãy bưng bát dầu đầy này, đi qua giữa người đẹp thế gian và 
đám đông. Ta sai một kẻ giỏi giết người cầm đao theo sau. Nếu 
ngươi làm rơi đi một giọt dâu, thì sẽ bị chém chết liền.` Thế nào, 
Tỳ-kheo, người bưng bát dầu này có thể không nghĩ đến bát dầu, 
không nghĩ đến kẻ giết người mà chỉ nhìn xem kỹ nữ và mọi người 
kia chăng?” 

Các Tỳ-kheo, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thể! Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì người này 
tự thấy ở sau mình có người cầm đao, nên lúc nào cũng nghĩ rằng: 
“Nếu ta làm rơi đi một giọt dầu, thì tên đao phủ kia sẽ chém đầu ta." 
Nên chỉ để hết tâm chú ý vào bát dầu, bước đi chậm rãi giữa mọi 
người và sắc đẹp thế gian mà không dám liếc ngó quay nhìn.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn và Bà-la-môn nào 
thân mình ngồi ngay thẳng, tự ổn cố, chuyên nhất tâm mình, không 
chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp”, trụ nơi 
thân niệm xứ, thì đó là đệ tử của Ta, vâng lời Ta dạy. 

“Thế nào là Tỳ-kheo thân mình ngôi ngay thẳng, tự ổn cố, 
chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm thanh hình sắc, khéo 
thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi thân niệm xứ, Như vậy, này các 
Tỳ-kheo sống quán niệm thân trên thân, phương tiện tinh cần, 
chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm 
thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng lại như vậy, đó gọi là Tỳ-kheo thân 
mình ngồi ngay thẳng, tự ổn cố, chuyên nhất tâm mình, không chạy 
theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi 
thân niệm xứ.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Chuyên tâm chánh niệm, 
Giữ gìn bát dâu; 





'' Hán: chánh thân tự trọng... ————. Päli: bahilikatä yãnikatã vatthukatä 
anutthitã paricitä susamaraddhã, (bốn Niệm xứ) được tu tập nhiều, được làm 
thành như cỗ xe, làm thành như nền đất, được thể nghiệm, được tích lũy, được 
khéo sách tiến. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 331 





Tự tâm theo giữ, 

Chưa từng tới đó. 

Rất khó vượt qua, 

Vị tế thắng diệu; 

Những gì Phật dạy, 

Là lời gươm bén. 

Cần một lòng mình, 

Chuyên tỉnh gìn giữ; 

Không phải là việc; 

Buông lung người đời. 

Như vậy thâm nhập, 

Giáo không buông lung. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 

phụng hành. 


M 


KINH 624. UẤT-ĐÊ-CA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Uất-để-ca"' đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Lành thay, Đức Thế Tôn! Xin vì con nói pháp. Sau khi nghe 
pháp. con sẽ ở một mình chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không 
buông lung và suy nghĩ về lý do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, 
chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà. Nói đầy đủ như trên,... cho 
đến không còn tái sanh nữa.” 

Phật bảo Tôn giả Uất-để-ca: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những gì ngươi nói. Nhưng đối với 
những pháp mà Ta đã nói, mà không làm cho Ta hài lòng, thì sự 
nghiệp của người kia cũng không thành tựu. Tuy đi theo sau Ta nhưng 
không được lợi ích, trái lại còn sanh chướng ngại. ” 


”° Pali, S. 47.16; Uttiya; 47.15 B8hiya. 
”' Uất-để-ca E#=C={. Pãli: Uttiya. 


332 TẠP A-HÀM (I) 





Uất-để-ca bạch Phật: 

“Theo những gì Thế Tôn đã nói, con có thể làm Thế Tôn hài 
lòng, sự nghiệp của con được thành tựu không sanh chướng ngại. Xin 
Thế Tôn vì con nói pháp, con sẽ ở một mình chỗ vắng, chuyên tinh tư 
duy sống không buông lung. Nói đây đủ như trên,... cho đến không còn 
tái sanh nữa. Hai ba lần bạch thỉnh như vậy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Uất-để-ca: 

“Trước hết ngươi nên làm thanh tịnh nghiệp bản sơ” của mình, 
sau đó tu tập phạm hạnh. ” 

Uất-để-ca bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con làm thế nào để tẩy sạch nghiệp bản sơ 
của mình để tu tập phạm hạnh?” 

Phật dạy Uất-để-ca: 

“Trước hết ngươi phải làm thanh tịnh cho giới, chánh trực cho tri 
kiến, ba nghiệp phải đầy đủ, sau đó tu tập bốn Niệm xứ. Những gì là 
bốn? Đó là: Sống an trú chánh niệm quán thân trên nội thân, phương 
tiện, tinh cần, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. 
Cũng vậy, sống an trú chánh niệm quán ngoại thân, nội ngoại thân 
trên thân, sống an trú chánh niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng 
nói đầy đủ như vậy.” 

Khi Uất-để-ca nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ từ chỗ ngồi 
đứng dậy lui ra. 

Sau khi nghe Phật chỉ dạy rồi, một mình Uất-để-ca ở chỗ 
vắng chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, tự suy nghĩ về lý 
do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín 
xuất gia học đạo, sống không nhà,.. cho đến không còn tái sanh 
nữa. 

Như những gì Uất-để-ca hỏi. Cũng vậy, những øì Tỳ-kheo khác 
hỏi, cũng dạy như trên. 


M 


3“. Hán: tịnh kỳ sơ nghiệp “b———-. Päli: ädim eva visodhehi kusalesu dhammesu, 


“Hãy làm thanh tịnh pháp căn bản (hay bản sơ) trong các thiện pháp”. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 333 





KINH 62ã. BÀ-HÊ-CA® 


Tôi nghe như vậy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy có một Tỳ-kheo tên là Bà-hê-ca"* đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, rôi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, lành thay! Thế Tôn, xin vì con mà nói pháp.” 


Như kinh đã nói đây đủ với Tôn giả Uất-đề-ca ở trước, chỉ có sự 
sai biệt là: 

“Như vậy, này Bà-hê-ca, Tỳ-kheo làm sạch nghiệp bản sơ, là an 
trú chánh niệm quán thân trên thân, vượt qua các ma, an trú chánh 
niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp vượt qua các ma.” 

Sau khi Tỳ-kheo Bà-hê-ca nghe Phật nói pháp, chỉ dạy xong, tùy 
hỷ hoan hỷ đảnh lễ lui ra. Sau đó một mình ở chỗ vắng, chuyên tĩnh tư 
duy, sống không buông lung... cho đến không còn tái sanh nữa. 


M 


KINH 626. TỲ-KHEO 


Kinh thứ hai cũng nói như kinh trên, chỉ có sự sai khác là: Như 
vậy, Tỳ-kheo vượt qua sanh tử. 


M 


KINH 627. A-NA-LUẬT® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo nào còn ở học địa chưa thăng 
tiến được, mà phương tiện tầm cầu an ổn Niết-bàn, Thánh đệ tử ấy đối 





3: Pali, S.47.15 Bahika. 
*' Bà-hê-ca=C-Q-{. Päli: Bahika (Bãhya). 
* Pali, tham chiếu S.47.26 Padesa. 


334 TẠP A-HÀM (I) 





với Chánh pháp luật phải làm thế nào để tu tập, tu tập nhiều, dứt sạch 
các lậu... cho đến tự biết không còn tái sanh nữa”. 

Phật bảo A-na-luật: 

“Nếu Thánh đệ tử còn ở học địa chưa thăng tiến được, mà 
phương tiện tầm cầu an ổn Niết-bàn, vị ấy lúc bấy giờ hãy chánh 
niệm an trú quán thân trên nội thân, phương tiện tinh cần, chánh trí, 
chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, chánh niệm an 
trú quán thọ, tâm, pháp trên pháp, phương tiện tinh cần, chánh trí, 
chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Khi Thánh đệ tử tu tập 
nhiều như vậy rồi, thì sẽ sạch hết các lậu... cho đến tự biết không còn 
tái sanh nữa.” 

Phật dạy kinh này xong, Tôn giả A-na-luật nghe những gì Phật 
dạy, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 628. GIỚI" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm”, ấp Ba-liên-phất”. Khi ấy 
các Tôn giả Ưu-đà-di, A-nan-đà cũng ở đó. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đà-di 
đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng ân cần chào hỏi nhau, rồi ngồi lui qua 
một bên, nói với Tôn giả A-nan: 

“Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là Đấng Tri Giả, Kiến 
Giả, đã vì các Tỳ-kheo nói về Thánh giới, khiến cho không đứt, không 
khuyết, không rạn”, không ha, không bị giới thủ", khéo rốt ráo, khéo 
thọ trì, được bậc trí khen ngợi, không bị ghét bỏ. Vì sao Như Lai Ứng 
Đẳng Chánh, là Đấng Tri Giả, Kiến Giả, vì các Tỳ-kheo nói về Thánh 





5: Pali, S.47.21 Sila. 


” Kê lâm tinh xá #§=L——. Päli: Kukkatärama. 
*. Ba-liên-phất ấp —-s——. Päli: Pätaliputta. 
”' Hán: bất trạch ——. Tham chiếu Päli, Diii. Sangiti:...akandehi acchidehi 


asabalehi akammasehe bhujissehi viññuppasatthehi aparamatthesi... không bị 
khuyết, không bị vỡ, không tì vết, không bị đốm, khiến cho tự do, không bị cố 
chấp, được kẻ trí khen ngợi... 


5. Bất giới thủ ———A giới bị cố chấp. Päli: aparämattha. xem cht. 59 trên. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 335 





giới khiến cho không đứt, không khuyết,... cho đến được bậc trí khen 
ngợi, không bị ghét bổ?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ưu-đà-di: 

“Vì để tu tập bốn Niệm xứ. Những øì là bốn? Đó là, sống quán 
thân trên thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, trở về chỗ ở của mình. 


M 


KINH 629. BẤT THOÁI CHUYỂN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Các Tôn 
giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Bấy giờ, Tôn giả Bạt-đà-la 
hỏi Tôn giả A-nan: 

“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiều, mà không thoái chuyển 
không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bat-đà-la: 

“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể khiến người tu hành không 
bị thoái chuyển, đó là bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là, sống 
quán thân trên thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp. ” 

Sau khi hai Chánh sĩ bàn luận xong, trở về chỗ ở của mình. 


M 


KINH 630. THANH TỊNH” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Các Tôn 
giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Rồi, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi 
Tôn giả A-nan: 

“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh 
không thanh tịnh trở thành thanh tịnh và càng trở nên sáng chói 
không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bat-đà-la: 


6l bai, S.47.23 Parihana. Xem kinh 628 trên. 
Xem kinh 629 trên. 


336 TẠP A-HÀM (I) 





“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh không 
thanh tịnh trở thành thanh tịnh và trở nên sáng chói, đó là bốn Niệm 
xứ. Những gì là bốn? Đó là, sống quán thân trên thân; sống quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp. ” 

Sau khi hai Tôn giả bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở của 
mình. 


M 


KINH 631. ĐỘ BỈ NGẠN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Các Tôn 
giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Một hôm Tôn giả Bạt-đà- 
la hỏi Tôn giả A-nan: 

“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh 
chưa qua bờ bên kia, được qua bờ bên kia không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bat-đà-la: 

“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh chưa 
qua bờ bên kia, sẽ được qua bờ bên kia, đó là bốn Niệm xứ. Những gì 
là bốn? Đó là, sống quán thân trên thân; sống quán thọ, tâm, pháp 
trên pháp. ” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở 
của mình. 


M 
KINH 622. A-LA-HÁN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Các Tôn 
giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Bấy giờ, Tôn giả Bạt-đà-la 
hỏi Tôn giả A-nan: 

“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiều có thể đắc quả A-la-hán 
không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bat-đà-la: 

“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể đắc quả A-la-hán, đó là 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 337 





bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là, sống quán thân trên thân; 
sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở 
của mình. 


M 


KINH 633. NHẤT THIẾT PHÁP 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tính xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Được nói là tất cả các pháp. Tất cả pháp là bốn Niệm xứ, đó 
gọi là chánh thuyết. Những gì là bốn? Đó là, sống quán thân trên 
thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 

Một thời, Phật dạy kinh này xong, các T-kheo nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. 

M 


KINH 634. HIỀN THÁNH® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, tu tập, tu tập nhiều đối với bốn Niệm xứ, thì 
gọi đó là Hiền thánh xuất ly“. Những gì là bốn? Đó là, sống quán thân 
trên thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

Như xuất ly, cũng vậy chính thức hết khổ, giải thoát khổ, được 
quả vị lớn, được pháp cam lộ, cứu cánh cam lộ, chứng pháp cam lộ, 
cũng nói đây đủ như vậy.® 


M 





5. Pali, S.47.17 Ariya. 

5. Hiền thánh xuất ly É# 8E /l¡ ##.. Päli: ariyã niyãnikã, vị Thánh giả đã thoát ly 
(khổ). 

5 Tóm tắt có bảy kinh. 





338 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 635. QUANG TRẠCH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào tu tập, tu tập nhiều đối với bốn Niệm xứ, có 
thể khiến cho chúng sanh không thanh tịnh trở thành thanh tịnh; chúng 
sanh đã thanh tịnh rồi khiến cho càng trở nên sáng chói. Những gì là 
bốn? Đó là, sống quán thân trên thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên 
pháp. ” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Như thanh tịnh chúng sanh, cũng vậy chúng sanh chưa qua được 
bờ bên kia khiến cho qua, đắc A-la-hán, đắc Bích-chi-phật, đắc Vô 
thượng Bồ-đề cũng nói như trên. 


M 


KINH 636. TỲ-KHEO® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại tính xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ vì các Tỳ-kheo nói về bốn Niệm xứ. 

“Thế nào là tu bốn Niệm xứ? Này các Tỳ-kheo, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn, xuất hiện ở đời, giảng nói chánh pháp, những lời giảng nói 
ban đầu, khoảng giữa và sau cùng, tất cả đều lành, nghĩa lành, vị 
lành, hoàn toàn thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh được hiển hiện. 
Nếu có tộc tánh nam, hay tộc tánh nữ, nghe pháp từ Phật, được tín 
tâm thanh tịnh; tu học như vậy: thấy sự tai hại của tại gia liên hệ với 
dục lạc, là phiền não ràng buộc, nên thích sống ở nơi vắng vẻ, xuất 


6. Paili, S.47.3 Bhikkhu. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 339 





gia học đạo, không thích tại gia, mà sống không nhà; chỉ muốn một 
mực thanh tịnh, suốt đời hoàn toàn thuần nhất trong sạch, phạm hạnh 
trong sáng, “Ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất 
gia học đạo, sống không nhà." Suy nghĩ như vậy rồi, liền vất bỏ tiển 
tài, thân thuộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia 
học đạo, sống không nhà; thân hành đoan chánh, giữ gìn bốn sự lỗi 
lầm của miệng, chánh mạng thanh tịnh; tu tập giới Hiển thánh, giữ 
gìn cửa các căn, chánh niệm hộ tâm. 

“Khi mắt thấy sắc thì không nắm giữ hình tướng; nếu đối với 
mắt mà an trụ bất luật nghi”, tham ưu thế gian, pháp ác bất thiện 
hay lọt vào tâm. Nhưng hiện tại, đối với mắt mà khởi chánh luật 
nghĩ; và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng khởi chánh luật nghi 
như vậy. 

“Người kia sau khi thành tựu được Giới luật Hiển thánh, lại khéo 
nhiếp thủ các căn, đi tới đi lui, quay nhìn, co duỗi, nằm ngôi, thức ngủ, 
nói năng, ¡im lặng đều trụ ở trong chánh trí. 

“Người kia sau khi thành tựu Thánh giới, phòng hộ các căn môn 
này, lại tu tập chánh trí chánh niệm, tịch tịnh viễn ly; chỗ vắng, dưới 
bóng cây, hay trong phòng vắng, ngồi một mình, chánh thân, chánh 
niệm, buộc tâm an trụ, đoạn tham ưu thế gian, lìa tham dục, trừ sạch 
tham dục; dứt trừ các triển cái ở đời là sân nhuế, thùy miên, trạo hối, 
nghĩ; xa ha các triỀn cái sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghĩ; trừ sạch 
các triỀn cái sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi; đoạn trừ năm triển 
cái chúng làm tâm suy yếu tuệ bạc nhược, chướng ngại các giác phần, 
không hướng đến Niết-bàn. Thế nên, vị ấy an trú chánh niệm quán 
niệm thân trên nội thân, phương tiện tình cần, chánh trí, chánh niệm, 
điều phục tham ưu của thế gian. Cũng vậy, an trú chánh niệm quán 
ngoại thân, nội ngoại thân, thọ tâm pháp trên pháp, cũng nói như vậy. 
Đó gọi là Tỳ-kheo tu bốn Niệm xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 








5“ Trụ bất luật nghỉ {+ 4 £E fš , tức sống không phòng hộ. Päli: asamvara. 


340 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 63. BA-LA-ĐỀ-MỘC-XOA® 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên tu bốn Niệm xứ. Nói đầy đủ như trên, chỉ có sự sai biệt 
là:.. cho đến xuất gia như vậy, rồi ở nơi yên tĩnh, nhiếp trì Ba-la- 
để-mộc-xoa, thành tựu luật nghi đầy đủ; đối với tội nhỏ nhặt cũng 
sanh lòng sợ hãi lớn, thọ trì học giới, la sát sanh, dứt sát sanh, 
không thích sát sanh,.. cho đến tất cả nghiệp đạo như đã nói ở 
trước, y bát luôn ở bên mình, như chim có hai cánh. Thành tựu học 
giới như vậy là nhờ tu bốn Niệm xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

M 


KINH 638. THUẦN-ĐÀ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn trúc Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi phất đang ở trong làng Ma-kiệt-để Na-la”, bị 
bệnh và vào Niết-bàn. Sa-di Thuần-đà”! chăm sóc, cúng dường. Tôn 
giả Xá-lợi-phất nhân bệnh mà Niết-bàn. Sa-di Thuần-đà sau khi cúng 
dường Tôn giả Xá-lợi-phất, nhặt lấy xá-lợi còn lại, mang theo cùng 
với y bát đến thành Vương xá. Đến nơi, thâu cất y bát, rửa chân xong, 
Sa-di Thuần-đà đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đẳnh lễ rồi, lui đứng một 
bên, bạch: 

“Bạch Tôn giả, Hòa thượng của con là Tôn giả Xá-lợi-phất đã 
Niết-bàn. Con đem xá-lợi và y bát về đây.” 

Tôn giả A-nan nghe Sa-di Thuần-đà báo tin ấy rồi, liền đi đến 
chỗ Phật, bạch rằng: 


53. paii, S.47.46 Pätimokkha. 

. Pali, S.47.13 Cunda. 

7° Ma-kiệt-đề Na-la tụ lạc # ⁄ ‡l jJö #š 5š ï4. Päli: Magadha-Nalagãmaka, thôn 
Na-la ở Magadha. 

Thuần-đà —=. Päli: Cunda. 



































71: 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 341 





“Bạch Thế Tôn, hôm nay con tưởng chừng thân thể rã rời, bốn 
phương đổi khác, mờ ám, nghẹn ngào không nói nên lời. Sa-di Thuần- 
đà nói với con rằng: “Hòa thượng Xá-lợi-phất đã Niết-bàn. Con đem 
xá-lợi và y bát về đây.” 

Phật dạy: 

“Thế nào A-nan? Xá-lợi-phất đem cái thân đã thọ giới? mà 
Niết-bàn, hay là định thân, tuệ thân, giải thoát thân, hay giải thoát tri 
kiến thân Niết-bàn?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Hay là pháp được thuyết mà Ta tự chứng tri, thành Đẳng chánh 
giác, tức là bốn Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy Giác chi và tám Thánh đạo; đem những pháp này mà 
nhập Niết-bàn?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không. Tuy không đem cái thân thọ giới... cho 
đến các pháp đạo phẩm mà Niết-bàn, nhưng Tôn giả Xá-lợi-phất giữ 
giới, học nhiều, ít muốn, biết đủ, thường tu hạnh viễn ly, tính cần, 
phương tiện, nhiếp niệm an trụ, nhất tâm chánh định, trí tuệ bén nhạy, 
trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu việt, trí tuệ phân biệt, trí tuệ lớn, trí tuệ 
rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng, trí báu thành tựu, hay chỉ bày, 
hay dạy dỗ, hay soi sáng, hay làm cho hoan hỷ, khéo léo khen ngợi, vì 
chúng nói pháp. Cho nên bạch Thế Tôn, con vì pháp, vì người lãnh thọ 
giáo pháp, cảm thấy buồn rầu khổ não.” 

Phật dạy A-nan: 

“Ngươi chớ buồn rầu khổ não! Vì sao? Hoặc sanh”, hoặc khởi, 
hoặc tạo tác, đều là pháp hữu vi bại hoại; làm sao có thể không bại 
hoại? Muốn cho không hoại, không có trường hợp ấy. Trước đây Ta đã 
nói, tất cả những vật yêu thích, những việc hợp ý, tất cả đều là pháp 





??. Thọ giới thân ———. Päli: Sïla-kkhanda, giới uẩn. 
3 Sanh ——A bản Cao-ly: tọa —. Tham chiếu Päli: yam tam jãatam bhũtam 
sankhatam palokadhammam, cái gì là sanh, là tồn tại, là hữu vi, là pháp bại hoại. 


342 TẠP A-HÀM (I) 





trái la, chẳng thể giữ mãi”!. Ví như cội cây to, rễ, cành, nhánh, lá, 
hoa, trái sum sê tươi tốt, cành lớn gãy trước. Như núi báu lớn, sườn lớn 
sụp đổ trước. Cũng vậy, trong hàng đại chúng quyến thuộc của Như 
Lai, Đại Thanh văn vào Niết-bàn trước. Nếu phương kia có Xá-lợi- 
phất an trụ thì ở phương ấy Ta vô sự, nhưng nơi ấy với Ta không phải 
trống không, vì có Xá-lợi-phất. Như trước đây Ta đã nói. Nay ngươi, 
này A-nan, như từ trước Ta đã nói, tất cả những thứ ưa thích, hợp ý 
đều là pháp biệt ly, bởi vậy cho nên A-nan đừng quá buôn rầu. A-nan 
nên biết, Như Lai chẳng bao lâu cũng sẽ ra đi. Cho nên, A-nan, hãy tự 
mình làm hòn đảo để tự nương tựa. Hãy lấy pháp làm nơi nương tựa, 
đừng lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, đừng nương tựa vào chỗ nào 
khác.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa 
chính mình? Thế nào là lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương 
tựa? Thế nào là không lấy cái khác làm hòn đảo, không nương tựa cái 
khác?” 

Phật đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo nào sống an trú chánh niệm quán thân trên thân, 
tỉnh cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế 
gian; cũng vậy, an trú chánh niệm quán ngoại thân, nội ngoại thân; 
thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng nói như vậy. A-nan, đó gọi là tự mình 
làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình, tự lấy pháp làm hòn đảo, tự lấy 
pháp làm chỗ nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không 
nương tựa chỗ nào khác.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ thực hành theo. 

M 


KINH 639. BỐ.-TÁT" 
Tôi nghe như vầy: 





74. Pali: sabbehi piyehi manapehi nanabhävo vinabhavo aññathabhävo, với tất những 
gì yêu thương, thích ý, đều là tánh khác biệt, là tánh ly tán, là tánh biến dị. 
7 Pali, S.47.14 Cela. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 24 343 





Một thời, Đức Phật ở trong rừng Am-la râm mát, cạnh bờ sông 
Bạt-đà-la, nước Ma-thâu-la. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiển- 
liên vào Niết-bàn chưa bao lâu. Hôm ấy là ngày mười lăm bố-tát, Thế 
Tôn trải chỗ ngồi, ngồi trước đại chúng, nhìn khắp chúng hội rồi nói: 

“Ta nhìn đại chúng, thấy đã trống không, vì Xá-lợi-phất và Mục- 
kiển-liên đã vào Niết-bàn. Trong chúng Thanh văn của Ta, chỉ có hai 
người này khéo thuyết pháp, giáo giới, dạy dỗ, biện thuyết đầy đủ. Có 
hai thứ tài sản: tiễn tài và pháp tài. Tiền tài thì tìm cầu từ người thế 
gian. Pháp tài thì tìm cầu từ Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên. Như Lai đã 
ha tiễn tài" và pháp tài. Các ông chớ vì Xá-lợi-phất và Mục-kiễển liên 
đã Niết-bàn mà sầu ưu khổ não. 

“Ví như cây lớn, rễ, cành, nhánh, lá, hoa trái, sum sê tươi tốt, thì 
nhánh lớn sẽ gãy trước. Cũng như núi báu lớn, sườn lớn sụp đổ trước. 
Cũng vậy, trong đại chúng của Như Lai, hai vị Đại Thanh văn Xá-lợi- 
phất và Mục-kiển-liên vào Niết-bàn trước. Cho nên các Tỳ-kheo, các 
ông chớ sanh ưu sâu khổ não. Vì có pháp sanh, pháp khởi, pháp tạo 
tác, pháp hữu vi, pháp bại hoại nào, mà không tiêu mất. Nếu muốn 
khiến cho chúng không hoại, thì điều này không thể có được. Từ trước 
Ta đã nói: “Tất cả mọi vật đáng yêu thích đều đi đến ly tán.` Chẳng 
bao lâu nữa Ta cũng sẽ ra đi. Vì thế cho nên các ông hãy tự làm hòn 
đảo, tự nương tựa chính mình; hãy lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm 
nơi nương tựa; không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa 
chỗ nào khác. Nghĩa là sống an trú chánh niệm quán thân trên thân, 
tỉnh cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế 
gian; cũng vậy, an trú chánh niệm quán ngoại thân, nội ngoại thân; 
thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng nói như vậy. Đó gọi là tự mình làm hòn 
đảo, tự nương tựa chính mình; tự lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm 
nơi nương tựa; không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa 
chỗ nào khác.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

" 


” Trong bản: thí tài =I=]. Bản Tông-Nguyên-Minh: thế tài =~ ]. 


344 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A HÀM QUYỂN 25 


KINH 640. PHÁP DIỆT TẬN TƯỚNG' 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Trong đời tương lai, nước Ma-thâu-la” này sẽ có con một thương 
nhân tên là Quật-đa?. Quật-đa có con tên là Ưu-ba-quật-đa!, sau khi 
Ta diệt độ một trăm năm, sẽ làm Phật sự, là vị tối đệ nhất trong những 
vị thầy Giáo thọ. Này A-nan, ngươi có thấy cụm rừng màu xanh ở 
đàng xa kia không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Thưa vâng, con đã thấy, bạch Thế Tôn!” 

“A-nan, nơi đó gọi là núi Ưu-lưu-man-tràŠ. Sau khi Như Lai diệt 
độ một trăm năm, núi này có nơi A-lan-nhã là Na-tra-bat-trí”. Nơi này 
thích hợp bậc nhất cho sự tịch tịnh vắng lặng.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghĩ như vây: 'Nếu Ta đem giáo pháp 
phó chúc cho loài Người thì sợ rằng giáo pháp của Ta sẽ không tổn tại 
lâu đài. Nếu phó chúc cho loài Trời, thì cũng sợ rằng giáo pháp của Ta 
không tổn tại lâu dài và con người thế gian sẽ không có người nào 
nhận lãnh giáo pháp. Nay Ta nên đem Chánh pháp phó chúc cho cả 
Trời, Người. Chư Thiên và Người thế gian cùng nhau nhiếp thọ pháp, 


Nguyên Đại Chánh quyển 25, gồm hai kinh, số 640-641,học giả hiện đại đoán 
định không thuộc Tạp A-hàm. Quốc Dịch đưa xuống quyển 50, tiếp theo A-dục 
vương nhân duyên (Xem kinh số 604). Phật Quang đưa vào Phụ lục 2. Về kinh 
số 640, tham chiếu, Đại 12 N?383 Ma-ha Ma-da kinh. Đại 13, N°397 Đại Tập 
kinh, “15. Nguyệt tạng phần, phẩm 20. Pháp diệt tận”. Đại 49, N°2028 Ca-đinh 
Tỳ-kheo Thuyết Đương Lai Biến kinh. Đại 49, N°2029 Ca-chiên-diên Thuyết Pháp 
Một Tận Kệ. Đại 50, N°2042 A-dục vương kinh; Đại 27, N?°1545 Đại Tỳ-bà-sa 
quyển 183, tr. 918a. 

Ma-thâu-la ——A xem cht.11, kinh 36. 

Quật-đa —=h=A xem kinh 604, âm là Cù-đa. 

* Ưu-ba-quật-đa “u=i —=h=A xem cht.32, kinh 604. 

Ưu-lưu-mạn-trà “u=d=——A xem cht.34 kinh 604. 

Na-tra-bat-trí ==\ “[ “m=A xem cht.35 kinh 604, âm là Na-trà-bà-đề. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 345 





thì giáo pháp của Ta sẽ không bị dao động trong một ngàn năm." 

Khi ấy, Thế Tôn đang khởi tâm thế tục. Bấy giờ, Thiên đế Thích 
và bốn Đại Thiên vương biết tâm niệm của Phật, đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên đế Thích và Tứ thiên vương: 

“Như Lai không còn bao lâu sẽ ở nơi Vô dư Niết-bàn mà vào 
Bát-niết-bàn. Sau khi Ta vào Bát-niết-bàn, các ông nên hộ trì Chánh 
pháp.” 

Rồi Thế Tôn lại bảo Thiên vương phương Đông: 

“Ông nên hộ trì Chánh pháp phương Đông.” 

Lại bảo Thiên vương phương Bắc, phương Tây, phương Nam: 

“Các ông nên hộ trì Chánh pháp ở phương Bắc... Sau một ngàn 
năm, khi giáo pháp của Ta bị diệt, ở thế gian sẽ xuất hiện phi pháp và 
mười điều lành ắt sẽ bị hoại. Trong cõi Diêm-phù-để gió dữ sẽ bạo 
khởi, mưa không đúng thời, nhân thế phần nhiều đói kém. Mưa thì bị 
nạn mưa đá; sông rạch khô cạn, hoa quả thì không đậu; con người thì 
không còn nước da tươi sáng. Trùng thôn, quỷ thôn”, tất cả đều bị tiêu 
diệt. Đổ ăn thức uống không còn mùi vị. Trân bảo chìm mất. Nhân 
dân ăn uống các loại cỏ thô nhám. 

“Bấy giờ có Thích-ca vương, Da-bàn-na vương, Bát-la-bà 
vương°, Đâu-sa-la vương'', cùng nhiều quyến thuộc. Bát Phật, răng 
Phật, đảnh cốt của Như Lai được an trí ở phương Đông. Phương Tây có 
vua tên là Bát-la-bà, cùng trăm ngàn quyến thuộc, phá hoại chùa 
tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Bắc có vua tên là Da-bàn-na cùng 
trăm ngàn quyến thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương 
Nam có vua tên là Thích-ca, cùng trăm ngàn quyến thuộc phá hoại 
chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Đông có vua tên là Đâu-sa-la 
cùng trăm ngàn quyến thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. 


„ Quỷ thôn ———A chỉ các loại thảo mộc. Skt.: bhũtagrama. 
Š Da-bàn-na =C=n—. Skt. yavana, nguyên chỉ người Hy-lạp. Về sau, chỉ người Hồi 
giáo. 


Bát-la-bà =C—=(. 
- Đâu-sa-la —==F=—. Skt. Tukhara, chỉ người Nhục-chi, ở Tây vực Trung quốc, 
xâm chiếm Tây bắc bộ Ấn độ. 


346 TẠP A-HÀM (I) 





Bốn phương đều loạn, các Tỳ-kheo phải tập trung vào nước giữa. 

“Lúc ấy, có vua nước Câu-diệm-di tên là Ma-nhân-đà-la-tây- 
na'', sanh một người con, tay tựa thoa máu, thân như giáp trụ, có sức 
dũng mãnh. Cùng ngày sanh vương tử này, năm trăm đại thần cũng 
sanh ra năm trăm người con đều giống như vương tử, tay như thoa 
mu, thân như giáp trụ. 

“Bấy giờ, nước Câu-diệm-di có một ngày mưa máu. Vua Câu- 
diệm-di thấy hiện tượng ác này thì vô cùng sợ hãi. Vua cho mời thầy 
tướng hỏi. Thầy tướng tâu vua: 

“—Nay vua sanh con, người này sẽ làm vua cõi Diêm-phù-đề, sẽ 
giết hại nhiều người. Sanh con được bảy ngày đặt tên là Nan Đương. 
Theo năm tháng dần dân trưởng thành, bấy giờ bốn vua ác ở bốn nơi 
kéo đến, sát hại nhân dân. 

“Vua Ma-nhân-đà -la-tây-na nghe việc này thì sợ hãi. 

“Bấy giờ, có vị Thiên thần báo rằng: 

“—Đại vương nên lập Nan Đương lên làm vua, thì mới có đủ khả 
năng hàng phục bốn vua ác kia.” 

“Lúc ấy vua Ma-nhân-đà-la-tây-na vâng lời dạy của Thiên thần, 
liền nhường vương vị cho con, lấy hạt minh châu trong búi tóc, đặt lên 
đầu con mình. Tập hợp các đại thần, dùng nước thơm rưới lên đỉnh đầu 
con. Triệu tập những người con sanh cùng ngày của năm trăm đại 
thần, thân mặc giáp trụ, theo vua ra trận, đã chiến thắng và giết hại 
tất cả những người của bốn vua ác kia, làm vua cõi Diêm-phù-đề, cai 
trị nước Câu-diệm-dI. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tứ đại Thiên vương: 

“Tại nước Ba-liên-phất, sẽ có Bà-la-môn tên là A-kỳ-ni-đạt- 
đa'*, thông đạt kinh luận Tỳ-đà ''. Bà-la-môn này sẽ cưới vợ, sau đó có 
chúng sanh trung ấm sẽ đến làm con. Lúc vào thai mẹ, người mẹ rất 
thích luận nghị cùng người. Bà-la-môn này liền hỏi các ông tướng. 
Thầy tướng trả lời rằng: “Vì chúng sanh ở trong thai này sẽ thông đạt 





- Câu-diệm-di Ma-nhân-đà-la-tây-na ————~ ]~———' A-dục vương truyện 
nói là Đại Quan. Skt. Kosambi Mahenaresena. 

-_A-kỳ-ni-đạt-đa —=——-F~“h. Skt. Agnidatta. 

- Tỳ-đà kinh luận ——g—A chỉ các kinh điển thuộc Veda. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 347 





tất cả các luận thuyết, cho nên khiến người mẹ sanh ra tâm ưa thích 
luận nghị với người như vậy.` Như vậy, khi đủ ngày tháng, ra khỏi thai 
mẹ, trở thành một đồng tử thông đạt tất cả các thứ kinh luận. Thường 
dùng kinh luận để truyền dạy cho năm trăm người con Bà-la-môn; 
ngoài ra còn đem các thứ luận khác truyền dạy cho mọi người; dùng y 
phương dạy cho người học thuốc, nên có rất nhiều đệ tử như vậy. Vì 
có rất nhiều đệ tử nên gọi là 'Đệ Tử' “. Sau đó cầu xin cha mẹ đi xuất 
gia học đạo. Cho đến khi cha mẹ đã chấp thuận ông xuất gia, ông liên 
xuất gia học đạo ở trong pháp của Ta, thông đạt ba tạng, thường khéo 
thuyết pháp, nói năng biện tài lưu loát, thu phục rất nhiều quyến 
thuộc. ” 

Lại nữa, Thế Tôn bảo Tứ đại Thiên vương: 

“Trong ấp Ba-liên-phất này sẽ có đại thương chủ tên là Tu-đà- 
na', có chúng sanh trung ấm đến nhập thai mẹ. Chúng sanh kia khi 
vào thai mẹ, khiến cho người mẹ chất trực, nhu hòa, không có tâm 
niệm tà, các căn trầm lặng. Bấy giờ thương chủ liền hỏi các ông 
tướng. Thây tướng trả lời rằng: “Vì chúng sanh ở trong thai cực kỳ 
lương thiện cho nên khiến cho người mẹ như vậy,... cho đến các căn 
trầm lặng.` Đến khi đủ ngày tháng, đồng tử ra đời, đặt tên là Tu-la- 
tha; theo năm tháng trưởng thành. Cho đến một hôm đồng tử bộc 
bạch cùng cha mẹ, cầu xin xuất gia học đạo, cha mẹ đều đồng lòng. 
Đồng tử này xuất gia học đạo ở trong pháp của Ta, luôn nỗ lực siêng 
năng tu tập đạo nghiệp, chứng đắc lậu tận, chứng quả A-la-hán. 
Song ít học, ít muốn, biết đủ và ít biết. Luôn luôn sống nơi núi rừng, 
núi có tên là Kiển-đà-ma-la '°. 

“Bấy giờ, vị Thánh nhân này thường đến nói pháp cho vua Nan 
Đương. Phụ vương của vua đã đến ngày bị vô thường mang đi. Nan 
Đương thấy cha qua đời, hai tay ôm lấy thi thể cha khóc lóc bi thảm, 
đau buồn thương tâm. Lúc ấy, vị Tam tạng này, dẫn theo nhiều tùy 
tùng đến chỗ vua, vì vua mà nói pháp. Sau khi vua nghe pháp xong, 

















!*- Đệ Tử —=I=A A-dục vương truyện gọi là “Đa Đệ Tử”. 
!- Tu-đà-na Z ——. Skt. Sudhana? 
'“ Kiền-đà-ma-la ————. Skt. Gandhamalya? Xem Câu-xá 11 (Đại 29, tr.58a): 


Hương túy sơn ——=s. Skt. Gandhamadana. 


348 TẠP A-HÀM (I) 





sầu não vơi đi, sanh lòng đại tín kính đối trong Phật pháp nên phát lời 
nguyện rằng: “Từ nay trở về sau, ta sẽ cúng dường cho các Tỳ-kheo 
không e sợ, vừa ý là vui.` Rồi hỏi Tỳ-kheo: 

“_ Bốn vị vua bạo ác trước kia, đã hủy hoại Phật pháp bao nhiêu 
năm? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“—Trong vòng mười hai năm. 

Nhà vua tâm nghĩ miệng nói như sư tử rống: 

“ Trong vòng mười hai năm ta sẽ cúng dường năm chúng, cho 
đến chuẩn bị mọi thứ để bố thí. 

“Ngày vua bố thí trời sẽ mưa nước mưa thơm khắp cõi Diêm- 
phù-đề, tất cả các thứ cây trồng đều được tăng trưởng, dân chúng mọi 
nơi đều mang đồ cúng dường đến nước Câu-diệm-di để cúng dường 
Tăng chúng. 

“Bấy giờ, các Tỳ-kheo nhận được sự cúng dường hậu hĩ. Các 
Tỳ-kheo ăn đồ của tín thí mà không đọc tụng kinh sách, không tát-xà 
vì người học kinh”, hí luận cho hết ngày, nằm ngủ suốt đêm, tham 
đắm lợi dưỡng, thích trang điểm cho mình, thân mặc quần áo đẹp đếẽ, 
tránh xa pháp lạc xuất yếu, tịch tĩnh, xuất gia cái vui của Tam-bồ-đề. 
Thân hình thì Tỳ-kheo, mà xa la công đức Sa-môn. Đó là kẻ đại tặc 
trong pháp Phật, kẻ đồng lõa phá hoại ngọn cờ Chánh pháp trong thời 
Mạt thế, dựng cờ ma ác; dập tắt ngọn đuốc Chánh pháp, đốt lên ngọn 
lửa phiển não; đập vỡ trống Chánh pháp, hủy hoại bánh xe Chánh 
pháp, làm khô biển Chánh pháp, làm đổ núi Chánh pháp, phá thành trì 
Chánh pháp, nhổ cây Chánh pháp, hủy diệt trí tuệ thiển định, cắt đứt 
chuỗi ngọc giới, làm nhiễm ô Chánh đạo. 

“Bấy giờ, các loài Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, 
sanh lòng ác đối với các Tỳ-kheo, hủy nhục, mắng nhiếc, chán ghét xa 
ha, không thân cận các Tỳ-kheo nữa. Mọi loài cùng thốt lên lời than: 
“Than ôi! Ác Tỳ-kheo như vậy thì không nên ở trong pháp của Như 
Lai.' rồi nói kệ: 





! Hán: bất tát-xà vị nhân thọ kinh ——=ø—=I—-g~A Đại-f}-bà-sa 183: bất lộc độc 
xứ tĩnh lự tư duy —=S=W=B=R={ —=——A không thích một mình ở chỗ vắng vẻ tu 
thiền. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 349 





Làm hạnh ác, không tối, 
Làm các pháp tà kiến; 
Những người ngu sỉ này, 
Làm đổ núi Chánh pháp. 
Hành các giới pháp ác, 
Bỏ các hạnh như pháp; 
Xả các pháp thắng diệu, 
Bỏ pháp Phật hiện tại. 
Bất tín, không tự chế, 
Thích làm các hạnh ác; 
Hư ngụy lừa thế gian, 

Đả phá pháp Mâu-ni. 
Hủy hình tập việc ác, 
Hung bạo và làm càn; 
Dùng pháp lừa mọi người; 
Sân hận, tự cao ngạo; 
Tham đắm câu lợi danh; 
Không ác nào không làm. 
Như pháp Phật đã dạy, 
Dấu hiệu pháp tiêu mất, 
Người nay ắt đã thấy, 

Bị người trí khinh miệt. 
Hiện tượng này đã hiện, 
Biển Chánh pháp Mâu-ni 
Không bao lâu khô cạn, 
Nay Chánh pháp ít thấy; 
Kẻ ác còn đến diệt, 

Hủy hoại Chánh pháp ta. 

“Bấy giờ, các loài Trời, Rồng, Thần đều lấy làm buồn, không 
còn ủng hộ các Tỳ-kheo nữa và cùng tuyên bố: “Pháp Phật sau bảy 
ngày nữa sẽ bị diệt tận.' Họ cùng nhau thương khóc kêu gào và bảo 
nhau: 'Đến ngày Tỳ-kheo thuyết giới họ cùng nhau đấu tranh, Chánh 
pháp Như Lai vì vậy mà bị tiêu diệt. Chư Thiên khóc lóc bị thương 
như vậy. 

“Trong lúc đó, tại thành Câu-diệm-di có năm trăm Ưu-bà-tắc 


350 TẠP A-HÀM (I) 





nghe chư Thiên nói những lời như vậy, cùng nhau đến giữa các Tỳ- 
kheo, ngăn cẩn các Tỳ-kheo đấu tranh và nói kệ rằng: 
Than ôi! Năm kịch khổ, 
Thương xót quần sanh sanh. 
Nay pháp Phật sắp diệt, 
Pháp vua Thích sư tử. 
Ác luân hoại Pháp luân, 
Như vậy, có kừn cương; 
Mới có thể không hoại. 
Thời an ổn không còn; 
Pháp nguy hiểm đã sanh; 
Người mình trí đã qua; 
Nay thấy tướng như vậy, 
Nên biết không còn lâu. 
Pháp Mâu-mi đoạn diệt, 
Thế gian không sáng nữa. 
Lời ly cấu, tịch diệt, 
Mặt trời Mâu-mi lặn. 
Người đời mất kho báu, 
Thiện ác không khác nhau. 
Thiện ác đã không phân, 
AI sẽ được Chánh giác? 
Đèn pháp còn tại thế, 
Kịp thời làm việc lành; 
Vào ruộng phước vô lượng; 
Pháp này ắt sẽ diệt. 
Cho nên lũ chúng 1a, 
Biết của không bên chắc; 
Kịp thời giữ lấy lỗi. 

“Đến ngày mười lăm lúc thuyết giới, Chánh pháp sẽ tiêu mất. 
Cũng trong ngày này, năm trăm u-bà-tắc, tạo ra năm trăm tháp 
Phật trong cùng ngày. Lúc bấy giờ, các Ưu-bà-tắc bận công việc 
khác nên không tới lui trong chúng Tăng. Bấy giờ, A-la-hán Tu-la- 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 351 





tha'# đang ở tại núi Kiển-đà-ma-la, ngài quán sát nơi nào trong ngày 
hôm nay ở cõi Diêm-phù-đề, có chúng Tăng thuyết giới. Ngài thấy 
có nước Câu-diệm-di đệ tử của Như Lai thuyết giới làm bố-tát; ngài 
liền đến Câu-diệm-di. Chúng Tăng nước này bấy giờ có đến trăm 
ngàn người; trong đó chỉ có một vị A-la-hán tên là Tu-la-tha. Lại có 
một vị Tam tạng tên là Đệ Tử. Đây là cuộc nhóm họp đại chúng cuối 
cùng của Như Lai. Bấy giờ, vị Duy-na hành thẻ sa-la'', bạch Thượng 
tọa Tam tạng rằng: 

“Chúng Tăng đã họp, gồm trăm ngàn vị. Nay xin vì thuyết Ba- 
la-đề-mộc-xoa. 

“Lúc ấy vị Thượng tọa trả lời rằng: 

“_—Đệ tử của Như Lai ở cõi Diêm-phù-để đều tập hợp nơi đây, 
gồm có trăm ngàn trong chúng này như vậy. Ta là Thượng tọa, đã 
thông đạt Tam tạng vẫn còn không học Giới luật, huống chi là những 
người khác mà có sở học! Nay sẽ thuyết Giới luật cho ai? Rồi nói kệ 
rằng: 

Nay là ngày mười lăm, 
Đêm vắng lặng, trăng tỏ; 
Như vậy các Tỳ-kheo, 

Nay họp nghe thuyết giới. 
Tất cả chúng Tăng nhóm, 
Diêm-phù-đề lần cuối. 

Ta Thượng thủ trong chúng, 
Không học pháp Giới luật. 
Huống chỉ Tăng chúng khác, 
Mà có chỗ học tập? 

Sao giỏi pháp Mâu-ni, 
Thích-ca sự tử vương ? 
Người nào có trì giới, 
Người ấy mới nói được. 

“Bấy giờ, A-la-hán Tu-la-tha đứng trước Thượng tọa, chắp tay 





!. Đại Chánh: Tu-la-tha ——-L=F Bản Minh: Tu-la-đà ———. 
!- Hành sa-la trù —-F——w-A phát thẻ tre và đếm, một hình thức kiểm danh hay lấy 
biểu quyết tập thể giữa Tăng. Skt. áaläkä. 


352 TẠP A-HÀM (I) 





thưa Thượng tọa rằng: 

“-Thượng tọa, chỉ nói Ba-la-để-mộc-xoa, như Đức Phật khi còn 
tại thế. Những pháp sở học của Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên cùng 
chúng Đại Tỳ-kheo, nay tôi cũng đã học hết. Như Lai tuy đã diệt độ 
đến nay đã ngàn năm, những Luật nghi mà Ngài đã chế lập, tôi cũng 
đã được đầy đủ. 

Rồi nói kệ rằng: 

Thượng tọa nghe tôi nói, 
Tôi tên Tu-la-tha; 

A-la-hán hết lậu, 

Sư tử rống trong chúng. 

Đệ tử thật Mâu-mi, 

Các quỷ thân tin Phật 
Nghe lời bậc Thánh dạy, 
Buôn thương khóc rơi lệ. 
Cúi đầu nghĩ pháp diệt, 

Từ nay trở về sau, 

Không có người nói pháp. 
T)-ni Biệt giải thoát. 
Không còn tại thế gian. 
Cầu pháp nay đã sập; 
Nước pháp không còn chảy; 
Biển pháp đã khô cạn; 

Núi pháp đã sụp để. 

Pháp hội tuyệt từ nay; 

Cờ pháp không thấy nữa. 
Chân pháp không đi lại. 
Giới luật nghỉ mất luôn; 
Đèn pháp không còn chiếu; 
Bánh xe pháp không chuyển. 
Cửa cam lộ bít kín. 

Pháp sư không ở đời, 

Người thiện nói điệu đạo; 
Chúng sanh không biết thiện, 
Không khác nào đã thú. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 353 





“Bấy giờ, Phật mẫu Ma-ha Ma-da Phu nhân từ trên Trời xuống, 
đến chỗ chúng Tăng kêu gào khóc lóc: “Than ôi, khổ thay! Đó là con 
của ta, đã từng trải qua a-tăng-kỳ kiếp tu các hạnh khổ, không màng 
gì đến việc lao thân khổ trí, tích đức thành Phật, mà hôm nay bỗng 
nhiên bị tiêu diệt!”, rồi nói kệ: 

Tôi là thân mẫu Phật. 

Con tôi từng khổ hạnh, 

Trải qua vô số kiếp, 

Cứu cánh thành Chánh đạo. 
Khóc thương không kiềm được, 
Nay pháp bỗng bị diệt. 
Than ôi! Bậc Trí tuệ, 

Hiện tại Ngài ở đâu, 

Trì pháp bỏ tranh tụng? 
Sanh ra từ miệng Phật; 

Tối thượng trên các vua, 

Đệ tử Phật chân thật. 

Tu hạnh diệu Đầu-đà, 

Đêm nghỉ nơi rừng sâu; 
Thật sự con Phật vậy, 

Hiện nay đang ở đâu? 

Hiện tại ở thế gian, 

Oai đức không hiện hữu. 
Giữa núi rừng hoang vắng, 
Các Thần đều im lặng. 

Thí, giới, thương quân sanh, 
Tin giới tự trang nghiêm; 
Hạnh ngay thẳng, nhẫn nhục, 
Quán sát pháp thiện ác: 
Các thắng pháp như vậy, 
Hiện nay bỗng biến mất! 

“Bấy giờ, vị đệ tử của Thượng tọa kia nghĩ như vầy: 

“_—Tỳ-kheo Tu-la-tha tự nói: “Giới luật mà Đức Như Lai đã chế 
lập, ta giữ gìn đầy đủ. 


354 TẠP A-HÀM (I) 





Lúc ấy, vị Thượng tọa này có người đệ tử tên là An-già-đà khởi 
lên tâm không nhẫn, phẫn hận cực độ, từ chỗ ngồi đứng dậy mạ nhục 
vị Thánh kia: “Ông là một Tỳ-kheo hạ tọa, ngu s1, không trí mà dám 
hủy nhục Hòa thượng của tôi.` Liền cầm dao bén giết vị Thánh kia. 
Rồi nói bài kệ: 

Ta là An-già-đà, 

Đệ tử của Thất-sa; 

Dùng kiếm bén giết ngươi, 
Tự bảo “Ta có đúc`. 

“Lúc này, có một con quỷ tên là Đại Đềể-mộc-khư suy nghĩ rằng: 
“Thế gian chỉ có một vị A-la-hán này, mà bị tên đệ tử Tỳ-kheo ác giết 
hại.` Liền dùng chày Kim cương bén, đầu chày lửa cháy rực, đánh vỡ 
đầu người này chết tại chỗ. Rồi nói bài kệ: 

Ta là thần quỷ ác, 

Tên Đại Đề-mộc-khư; 
Dùng chày Kim cương này, 
Chẻ đầu ngươi làm bảy. 

Bấy giờ, đệ tử của vị A-la-hán, thấy người đệ tử Thượng tọa kia 
sát hại thầy mình, không kiểm được cơn tức giận nên giết vị Tam tạng. 
Lúc này, chư Thiên và loài Người đều bi thương kêu khóc: “Than ôi, 
khổ thay! Chánh pháp Như Lai hiện tại không còn nữa.` Chợt cõi đất 
chấn rung động sáu cách, vô lượng chúng sanh sầu não cực độ, kêu 
gào khóc lóc: “Than ôi! Ngày nay Chánh pháp không còn hiện hữu ở 
đời.` Than xong những lời này rồi mọi người giải tán. 

“Bấy giờ, năm trăm Ưu-bà-tắc nước Câu-diệm-di nghe những lời 
này xong, đi vào chùa, đưa tay vỗ đầu, khóc lớn cao tiếng: “Than ôi! 
Như Lai thương xót thế gian, cứu giúp quần sanh không kể loài to lớn 
hay vi tế. Ai có thể vì chúng con mà nói nghĩa pháp? Từ nay Trời, 
Người không thể nào giải thoát được nữa. Chúng sanh ngày nay vẫn 
còn ở trong bóng tối, không có người dẫn đường; luôn luôn huân tập 
các thói ác và lấy đây làm vui thích như các loài dã thú mà không chịu 
nghe diệu pháp của Mâu-ni, để rồi khi thân hoại mạng chung đọa vào 
ba đường giống như sao rụng. Từ nay về sau người đời không còn nhớ 
đến trí tuệ tam-muội tịch tĩnh, pháp vi diệu thập lực.) 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 355 





“Bấy giờ, vua Câu-diệm-di nghe các Tỳ-kheo giết hại chân 
nhân A-la-hán và Pháp sư Tam tạng, sanh lòng buồn thương, hãi hùng 
than thở ngồi im. Lúc ấy, bọn tà kiến tranh nhau đánh phá tháp miếu 
và hãm hại T-kheo, từ đó pháp Phật tan tác chóng tàn. ” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn, bảo Thích Đề-hoàn Nhân, bốn Đại Thiên 
vương, chư Thiên và Người đời: 

“Sau khi Ta diệt độ, dấu hiệu diệt tận của pháp như trên đã nói. 
Cho nên, hiện tại các ông không thể không nỗ lực tinh tấn hộ trì 
Chánh pháp, để còn mãi tại thế gian.” 

Lúc ấy chư Thiên và loài Người, sau khi nghe những gì Đức Phật 
đã dạy, mọi người đều tỏ ra thương cảm, dùng tay lau nước mắt, đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi mọi người tự rút lui. 


M 


KINH 641. A-DỤC VƯƠNG THÍ BÁN A-MA-LẶC QUÁ 
NHÂN DUYÊN KINH? 


Vua A-dục, đối với Pháp của Như Lai đạt được niềm tin kính sâu 
xa. Một hôm, vua hỏi các Tỳ-kheo: 

“Đối trong pháp của Như Lai, ai là người thực hành bố thí nhất?” 

Các Tỳ-kheo trả lời vua rằng: 

“Trưởng giả Cấp Cô Độc, là người thực hành đại bố thí nhất. ” 

Vua lại hỏi: 

“Ông bố thí bao nhiêu vật báu?” 

Ty-kheo đáp: 

“Có đến ức ngàn vàng.” 

Vua nghe vậy, suy nghĩ như vây: “Gia chủ kia còn có thể bỏ ra 
ức ngàn vàng. Nay ta là vua, vì lý do gì cũng lại bỏ ức ngàn vàng ra 
bố thí? Nên bỏ ra ức trăm ngàn vàng bố thí. 

Bấy giờ, vua cho khởi công xây dựng tám vạn bốn ngàn tháp 
Phật và trong mỗi tháp này lại bỏ ra ngàn trăm vàng để cúng. Lại cứ 
năm năm tổ chức đại hội một lần. Mỗi hội có ba trăm ngàn vị Tỳ- 


Kinh nói về nhân duyên vua A-dục bố thí nửa trái A-ma-lặc (quả xoài). Xem 


cht.1 kinh 640. Tham chiếu kinh số 604 (Đại Chánh, quyển 23). 


356 TẠP A-HÀM (I) 





kheo. Dùng ba trăm ức vàng cúng dường vào trong chúng Tăng đó. 
Phần thứ nhất là A-la-hán. Phần thứ hai là những vị hữu học. Phần thứ 
ba là những phàm phu chân thật. Trừ kho tàng riêng ra, vật gì ở Diêm- 
phù-để này; gồm phu nhân, thể nữ, thái tử, đại thần, đều có thể đem 
cúng dường cho Thánh tăng, rồi dùng bốn mươi ức tiền vàng chuộc 
chúng trở lại. Như vậy mà tính toán cho đến dùng hết chín mươi sáu 
ức ngàn tiền vàng. 

Cho đến một hôm, vua bị bệnh nặng. Vua tự biết thân mạng 
mình sắp kết thúc. Lúc ấy có đại thần tên là La-đà-quật-đa”!, kiếp 
trước là đứa trẻ đồng bạn với vua, khi vua cúng dường nắm đất cho 
Phật. Bấy giờ, đại thần La-đà-quật-đa thấy vua đang bị bệnh nặng 
mạng sắp lâm chung, cúi đầu hỏi vua bằng kệ: 

Dung mạo luôn tươi tối, 

Trăm ngàn nữ vây quanh; 

Giống như những đóa sen, 

Ong mật tụ tập lại. 

Nay nhìn dung nhan vua, 

Không còn tươi thắm nữa. 
Vua liền dùng kệ đáp: 

Nay ta không còn lo 

Mất tiền tài, vương vị. 

Thân này cùng người thân, 

Và các thứ châu báu. 

Nay ta chỉ có buôn 

Không còn thấy Hiền thánh 

Để cúng dường tứ sự. 

Nay ta chỉ nghĩ thế, 

Nên nhan sắc biến đổi, 

Tâm ý lại không an. 

“Lại nữa, sở nguyện của ta là muốn dùng hết ức trăm ngàn tiễn 
vàng để làm công đức. Nhưng nay nguyện chưa thành, phải để lại đời 
sau. Nếu đem cả vàng bạc trân báu đã đem ra cúng dường mà tính góp 


”' La-đà-quật-đa ——-U—h. Skt. Rãdhagupta. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 357 





lại trước sau, thì chỉ thiếu có bốn ức là chưa đủ.” 

Vua liền chuẩn bị các thứ trân bảo gởi cúng vào chùa Kê tước”. 
Con của Pháp Ích tên là Tam-ba-để”? được lập lên làm thái tử. 

Các đại thần thưa thái tử rằng: 

“Chẳng còn bao lâu, Đại vương sẽ qua đời. Nay đem các thứ 
trân báu này gởi cúng vào chùa, trong khi của cải vật báu trong kho đã 
hết sạch. Theo pháp của các vua thì lấy vật làm trọng. Vậy nay thái tử 
nên xét lại việc này, không nên để Đại vương dùng hết.” 

Bấy giờ, thái tử ra lệnh cho người giữ kho, không được xuất vật 
báu ra cho Đại vương dùng nữa. Lúc này nhà vua tự biết là những vật 
mà mình đòi hỏi sẽ không được nữa, nên đem đồ đựng thức ăn bằng 
vàng cúng vào cho chùa. Thái tử ra lệnh không cung cấp đổ đựng 
bằng vàng, mà cung cấp đồ bằng bạc. Sau khi vua ăn xong lại gởi 
cúng vào cho chùa. Lại không cung cấp đồ đựng bằng bạc, mà cung 
cấp đồ bằng đồng. Vua cũng đem đồ này gởi cúng vào cho chùa. Lại 
không cung cấp đồ đồng, mà cung cấp đồ gốm. Lúc này trong tay nhà 
vua chỉ có nửa trái a-ma-lặc”', lòng buồn thương rơi lệ, vua bảo các 
đại thần: 

“Hiện nay, ai là chủ đất này?” 

Bấy giờ, các đại thần bạch Đại vương: 

“Vua là chủ đất này.” 

Nhà vua liền dùng kệ đáp: 

Các ngươi hộ tâm ta, 
Tại sao lại nói dối? 

Ta đang ở vương vị, 
Lại không được tự tại 
Nửa trái A-ma-lặc, 
Đang Ở trong tay ta; 
Nó là vật của ta, 

Ở đây được tự do. 

Phú quý đáng chán bỏ, 





?' Kê tước tự ——~x. Skt. Kurkutarama. 
3- Tam-ba-đề =T=i—. Skt. Sampadi, cháu nội của vua A-dục. 
®.. A-ma-lặc ———. Skt. äãmalaka, quả xoài. 


TẠP A-HÀM (I) 





Than ôi! Lại tôn trọng! 
Xưa cai trị Diêm-phà, 
Nay bỗng dưng nghèo hèn. 
Như sông Hằng cuộn trôi, 
Một ãi không trở lại; 
Phú quý cũng như vậy, 
Qua rồi không trở lại. 
Vua lập lại bài kệ như Phật đã dạy: 
Phàm thịnh ắt có suy, 
Vì suy là cứu cánh. 
Nôn Như Lai nói vậy, 
Chân thật không sai khác. 
Những lời dạy trước đây, 
Nay tức thì thông suối. 
Nay có điều cầu cạnh, 
Lại không vâng lời ta. 
Như gió bị núi ngăn, 
Như nước bị bờ cản; 
Nay giáo lệnh của ta, 
Từ đây tuyệt vĩnh viễn. 
Theo sau, vô lượng chúng, 
Đánh trống thổi loa ốc; 
Thường chơi các kỹ nhạc, 
Thụ hưởng vui năm dục. 
Thể nữ hàng trăm người, 
Ngày đêm ta khoái lạc; 
Hôm nay đều không còn, 
Như cây không hoa trái. 
Tướng mạo dần khô kiệt, 
Sắc lực cũng như vậy; 
Như hoa dần héo tàn, 
Nay ta cũng như vậy. 
Bấy giờ, vua A-dục bảo người hầu rằng: 
“Nay ngươi, nếu còn nhớ ân nuôi dưỡng của ta, thì ngươi hãy 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 





đem nửa trái A-ma-lặc này gởi cúng vào cho chùa Kê tước, thay ta lễ 
bái sát chân các Tỳ-kheo Tăng, thưa rằng: “Vua A-dục hỏi thăm các vị 
đại Thánh, tôi là A-dục vương, thống lãnh cõi Diêm-phù-để này; tất 
cả mọi sở hữu của tôi ở cõi Diêm-phù-để, ngày nay bỗng dưng mất 
hết, không còn của quý nào để cúng dường cho chúng Tăng nữa. Đối 
với tất cả mọi thứ của cải, tôi không còn được tự tại, nay chỉ có nửa 
trái A-ma-lặc này là tôi được tự do. Đây là lần cuối cùng bố thí ba-la- 
mật, xin thương xót tôi mà thu nhận sự cúng dường này, khiến tôi được 
phước khi cúng dường chúng Tăng. 


Rồi nói kệ rằng: 


Bấy giờ, người sứ giả kia, nhận lệnh của vua rồi, liền đem nửa 
trái A-ma-lặc đi vào chùa Kê tước, đến trước Thượng tọa, năm vóc 
gieo xuống đất làm lễ, quỳ gối chắp tay hướng lên Thượng tọa mà nói 


kệ rằng: 


.*°. 


Nửa trái A-ma-lặc, 

Đây, sở hữu của tq; 

Được tự tại đối ta, 

Nay cúng dường đại chúng. 
Tâm hướng về Thánh chúng, 
Không ai khác giúp ta. 

Xin thương xót cho ta, 
Nhận lấy A-ma-lặc. 

Vì ta ăn quả này, 

Nhờ phước vô lượng này; 
Đời đời được diệu lạc, 
Dụng không bao giờ hết. 


Người thống lãnh Diêm-phù, 
Một lọng, một tiếng trống; 
Đi dạo không chướng ngại, 
Như trời chiếu thế gian. 

Báo nghiệp hành đã đến, 

Ở đời chẳng còn lâu; 

Vua không còn uy đức, 

Như mây che mặt trời. 


360 TẠP A-HÀM (I) 





Vua hiệu là A-dục, 

Cúi đâu lễ chân Tăng; 

Gởi cúng đường vật này, 
Nửa trái A-ma-lặc. 

Nguyện cầu phước đời sau, 
Xím vì vua, thương Xót; 
Thánh chúng vì thương vua, 
Nhận nửa trái cúng dường. 

Bấy giờ, vị Thượng tọa kia bảo Đại chúng: 

“Ai nghe những lời này mà không nhàm chán thế gian? Chúng ta 
nghe việc này, không thể không sanh nhàm chán, xa la. Như kinh 
Phật đã dạy: “Thấy sự suy giảm của người, nên sanh ra nhàm chán, xa 
ha.` Nếu chúng sanh hiểu biết khi nghe việc này há không thể từ bỏ 
thế gian được sao?” Rồi nói kệ rằng: 

Người trong đời, vua nhất, 
A-dục dòng Khổng Tước; 
Tự tại Diêm-phù-đề, 

Làm chủ A-ma-lặc. 

Thái tử cùng các thần, 
Đoạt vật vua bố thí; 

Gởi nửa A-ma-lặc, 

Hàng phục người tiếc của. 
Khiến họ sanh tâm chán, 
Người ngu không biết thí; 
Được diệu lạc nhân quả, 
Chỉ cúng nửa Ma-lặc. 

Lúc ấy vị Thượng tọa nghĩ như vây: “Làm thế nào để đem nửa 
trái A-ma-lặc này chia đều cho khắp tất cả chúng Tăng được? Sau đó 
bảo đem nghiễn nát, bổ vào trong nổi nấu lên, làm vậy xong tất cả 
chúng Tăng đều được chia đủ cả. 

Bấy giờ, vua lại hỏi vị đại thần bên cạnh rằng: 

“Ai là vua cõi Diêm-phù-để?” 

Đại thần thưa vua rằng: 

“Chính Đại vương. ” 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 361 





Lúc ấy vua đang nằm ngồi dậy, quay nhìn bốn phía, chắp tay 
làm lễ cảm niệm ân đức chư Phật, lòng nghĩ miệng nói: “Nay ta đem 
cõi Diêm-phù-để này cúng dường cho Tam bảo, tùy ý sử dụng.` Rồi 
nói kệ rằng: 

Nay, Diêm-phù-đề này, 
Nhiều trân bảo trang sức; 
Cúng cho ruộng phước lành, 
Tự nhiên được quả báo. 
Đem công đức bố thí này, 
Chẳng cầu Thiên đế Thích; 
Phạm vương cùng nhân chủ, 
Các diệu lạc thế giới. 
Những quả báo như vậy, 

Tôi đều không thụ dụng; 
Nhờ công đức thí này, 

Mà mau thành Phật đạo. 
Nơi tôn ngưỡng cho đời, 
Thành được Nhất thiết trí; 
Làm bạn lành thế gian, 

Là Đạo sư bậc nhất. 

Bấy giờ, nhà vua đem những lời này viết lên trên giấy rồi phong 
kín lại, dùng răng cắn vào làm dấu ấn. Sau khi làm xong việc này, nhà 
vua qua đời. 

Bấy giờ, thái tử cùng các quần thần, cung nhân thể nữ, nhân dân 
trong nước dâng các thứ cúng dường, tống táng theo nghi thức của 
quốc vương, mà làm lễ trà tỳ. 

Lúc này, các đại thần muốn lập thái tử lên nối ngôi vị vua, 
nhưng trong triểu có một đại thần tên là A-nậu-lâu-đà, nói với các 
quần thân rằng: 

“Không được lập thái tử lên làm vua. Vì sao? Vì Đại vương A- 
dục lúc còn sanh tiền, vốn có nguyện đem mười vạn ức tiền vàng, làm 
công đức, nhưng còn thiếu bốn ức nữa, chưa đủ mười vạn. Vì muốn 
cho đủ số, nên nay cõi Diêm-phù-để này đã được xả cúng cho Tam 
bảo. Nay đại địa này thuộc về Tam bảo, làm sao mà lập làm vua 


362 TẠP A-HÀM (I) 





được?” 

Sau khi các đại thần nghe vậy, liền đem bốn ức tiển vàng cúng 
vào cho chùa, sau đó liễn lập con của Pháp Ích lên làm vua tên là 
Tam-ba-để. Kế đến nối tiếp vương vị là thái tử Tỳ-lê-ha-ba-đê”; nối 
tiếp vương vị Tỳ-lê-ha-ba-đê là thái tử Tỳ-lê-ha-tây-na”'; nối tiếp 
vương vị Tỳ-lê-ha-tây-na là thái tử Phất-sa-tu-ma”?; nối tiếp vương vị 
Phất-sa-tu-ma là thái tử Phất-sa-mật-đa-la?. Bấy giờ Phất-sa-mật-đa- 
la hỏi các vị đại thần rằng: 

“Ta phải làm những việc gì để khiến cho danh đức của ta tổn tại 
mãi ở thế gian?” 

Lúc ấy, những vị hiển thần tin ưa Tam bảo thưa vua rằng: 

“Đại vương A-dục là Quốc vương đầu tiên của dòng họ. Khi còn 
sống, vua cho xây dựng tám vạn bốn ngàn tháp Như Lai và phát tâm 
cúng dường đủ thứ, chính danh đức này lưu truyền mãi đến hôm nay. 
Nếu nhà vua muốn cầu danh đức này thì cũng phải cho tạo lập tám 
vạn bốn ngàn tháp và các thứ cúng dường.” 

Nhà vua nói: 

“Vì Đại vương A-dục có oai đức lớn nên có khả năng thực hiện 
được những việc làm này, ta thì không thể nào làm được, hãy nghĩ đến 
việc khác đi.” 

Trong đó, có vị nịnh thần gian ác, không có lòng tin, tâu vua: 

“Thế gian có hai loại pháp lưu truyền mãi ở đời không dứt: 
Một là làm lành, hai là làm ác. Đại vương A-dục đã làm các hạnh 
lành, thì nay vua nên làm các hạnh ác như phá hoại tám vạn bốn 
ngàn tháp. ” 

Lúc này vua nghe theo lời vị nịnh thần, lập tức cho khởi bốn binh 
chúng đi đến các chùa chiển phá hoại các tháp thờ. Trước hết vua đi 
vào chùa Kê tước, liền bị con sư tử đá trước cổng chùa rống lên, làm 
cho vua vô cùng kinh hoàng sợ hãi khi nghe nó và tự nghĩ: “Không 
phải là loài thú thật, mà có thể rống lên được sao?' Vua trở về trong 





- Tỳ-lê-ha-ba-đê =i =—==F~=¡ =C. Skt.Bhhaspati. 
°-. Tỳ-|ê-ha-tây-na =i—=F——. Skt. Vhhasena. 
?' Phất-sa-tu-ma “m=F——. Skt. Puryadharma. 


- Phất-sa-mật-đa-la “m=F=K=h=—. Skt. Pufyamitra. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 25 363 





thành. Ba lần như vậy, nhà vua muốn phá hoại chùa này. 

Bấy giờ, vua cho gọi các Tỳ-kheo lại và hồi các Tỳ-kheo: 

“Ta phá hoại tháp là thiện hay là pháp hoại Tăng phòng là 
thiện?” 

Ty-kheo đáp: 

“Không nên làm cả hai. Nếu vua muốn phá hoại chúng, thì thà 
phá hoại Tăng phòng, chớ nên phá hoại tháp Phật. ” 

Lúc ấy vua sát hại các Tỳ-kheo, cùng phá hoại các tháp thờ và 
như vậy dần dần cho đến nước Bà-già-la. Lại ra sắc lệnh: “Nếu có 
người nào mang được đầu Sa-môn Thích tử đến, sẽ được thưởng ngàn 
tiền vàng.” 

Bấy giờ, trong nước này có một vị A-la-hán hóa ra rất nhiều đầu 
Tỳ-kheo cho mọi người mang đến chỗ vua, làm cho của báu trong kho 
tàng nhà vua đều cạn hết. Khi nhà vua nghe vị A-la-hán đã làm những 
việc như vậy, thì càng nổi giận hơn, muốn giết vị A-la-hán này. Lúc 
này, vị A-la-hán vào định Diệt tận nên nhà vua dùng vô lượng cách để 
sát hại vị Thánh nhân này, rốt cuộc cũng không thể được. Vì ngài vào 
định Diệt tận nên không thể làm tổn thương thân thể ngài được và như 
vậy vua tiến dần đến cửa tháp Phật. Ở trong tháp này có một vị quỷ 
thần đang ở để bảo vệ tháp Phật tên là Nha XỸ”. Vị quỷ thần này nghĩ 
rằng mình là đệ tử của Phật, vì thọ trì giới cấm không sát hại chúng 
sanh, nên nay mình không thể giết hại nhà vua được. Lại nghĩ: 'Có 
một vị thần tên là Trùng”, mạnh mẽ hung bạo, thường làm các việc 
ác, cầu kết hôn con gái ta, ta không chịu. Nay vì để bảo vệ Chánh 
pháp nên phải gả cho nó, khiến nó bảo hộ pháp Phật.` Liên kêu vị 
thần kia bảo rằng: 

“Nay ta gả con gái cho ngươi, song cùng lập giao ước là ngươi 
phải hàng phục vị vua này, chớ để ông ta tạo ra các việc ác, hoại diệt 
Chánh pháp. ” 

Lúc này chỗ vua lại có một vị đại quỷ thần tên là Ô-trà, vì oai 
đức đầy đủ nên vị thần kia không thể làm gì vua được. Lúc này thần 
Nha Xỉ muốn tìm cách hủy diệt sức mạnh tự nhiên hiện tại của vua 


?' Nha Xỉi——. Skt. Damrtranivasi-yakra. 
°° Trùng —. Skt. Khmiáa. 


364 TẠP A-HÀM (I) 





do vị thần này mang lại. Nay ta nên giả làm thân với hắn và như vậy 
cùng làm bạn tri thức với vị thần kia. Sau khi kết bạn tri thức thân 
nhau rồi, liền dẫn vị thần này đến giữa biển lớn phương Nam. Lúc 
đó thần Trùng mới sang dẹp núi lớn, xua đuổi bức bách từ trên vua 
cho đến bốn binh chúng không ai là không chết hết. Dân chúng đều 
reo hò: “Sướng thay, sướng thay! và người đời cùng truyền nhau từ 
“sướng thay" này. 

Nhà vua này mất rồi, dòng dõi Khổng tước vĩnh viễn cáo chung 
từ đây. Cho nên sự giàu sang, sung sướng ở thế gian không đáng để 
tham. Đại vương A-dục là người có trí, giác ngộ cuộc đời là vô thường, 
thân mạng khó mà bảo tồn, của cải của năm nhà cũng như huyễn hóa. 
Khi đã giác ngộ được điều này rồi, thì phải nỗ lực tinh tấn tạo các thứ 
công đức, cho đến lúc mạng chung tâm luôn nhớ đến Tam bảo, niệm 
niệm không gián đoạn, không có gì phải luyến tiếc, chỉ có nguyện 
thành tựu rốt ráo Vô thượng, Chánh đẳng Chánh giác thôi. 


"1 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 365 





TẠP A HÀM QUYỂN 26 


KINH 642. TRI' 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 


Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba căn: Căn vị tri đương tri, căn tri, căn vô trí. Rồi Thế Tôn 


nói kệ rằng: 


1: 


Khi hiểu biết học địa, 

Tùy thuận tiến thẳng đường; 
Cần phương tiện siêng năng, 
Khéo tự hộ tâm mình. 

Tự biết hết tái sanh, 

Đạo vô ngại đã biết; 

Đã biết giải thoát rồi, 

Cuối cùng được vô tri. 

Bất động ý giải thoát, 

Tất cả hữu đều dứt; 

Các căn đây đủ cả, 

Vui nơi căn vắng lặng. 

Giữ thân sau cùng này, 
Hàng phục các ma oán. 





Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 4. Đạo phẩm, “10. Tương ưng Căn,” gồm hai mươi bảy 
kinh, từ số 815-840, (gồm mười chín kinh, Đại Chánh: 642-660) tức Tương ưng 
thứ 4 trong “Tụng 4. Đạo phẩm”. Quốc Dịch, để lên Tương ưng thứ 2. Bản Đại 
Chánh, quyển 24, Tương ưng 1; Đại Chánh. quyển 26, từ số 642. Quốc Dịch, 
quyển 23, Tương ưng Căn, từ kinh số 1230. Phật Quang, quyển 26, kinh số 654- 
724. Päli, S.48.23 Ñaya. Cĩ. A.3.84 Sekka. 

Vị tri đương tri căn, tri căn, vô tr căn —==———A——-À-L——. Vô ir¡ căn, 
Câu-xá: cụ tri căn. Xem Câu-xá 2, phẩm 2 “Phân biệt căn”. Päli: tinindriyäni: 
anaññataññassamrtindriyam, aññindriyam, aññatäavindriyam, Căn chưa biết sẽ 
biết, căn đã biết, căn đã biết trọn vẹn. 

Bất động ý giải thoát —=—=N———atức bất động tâm giải thoát. Pali: akuppäa 
cetvimutti. 


366 TẠP A-HÀM (I) 





Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 643. TỊNH' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn. Những gì là năm? Đó là, căn Tín, căn Tinh tấn, 
căn Niệm, căn Định, căn Tuệ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 644. TU-ĐÀ-HOÀN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Đó là, căn Tín, căn Tĩnh 
tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. Nếu Tỳ-kheo nào khéo quán sát 
như thật đối với năm căn này, người ấy đối với ba kết mà đoạn biến 
tri; đó là thân kiến, giới thủ, nghi. Đó gọi là Tu-đà-hoàn, không còn 
rơi vào pháp đường ác, nhất định sẽ hướng thẳng đến Chánh giác, 
còn bảy lần qua lại Trời, Người, cuối cùng sẽ cứu cánh biên tế của 
khổ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 





* Pãli, S.48.1 Siddhika. 

” Pãli, S.48.2-3 Sotapanna. 

Đoạn tri = ——atức đoạn biến tri, đoạn trừ với nhận thức toàn diện; xem Câu-xá 
21 (tr.11218). Pali: pahana-pariñña. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 367 





KINH 645. A-LA-HÁN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đối với năm Căn này, người nào quán sát như thật, không khởi 
lên các lậu, tâm sẽ chứng đắc ly dục giải thoát. Đó gọi là A-la-hán, 
các lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, đã lìa các gánh nặng, đã 
được lợi mình°, hết các hữu kết, bằng chánh trí mà tâm khéo giải 
thoát.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 646. ĐƯƠNG TRI' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn. Những øì gọi là năm? Căn Tín, căn Tinh tấn, căn 
Niệm, căn Định, căn Tuệ. Căn Tín, nên biết, đó là bốn Bất hoại tịnh. 
Căn Tinh tấn, nên biết, đó là bốn Chánh đoạn. Căn Niệm, nên biết, đó 
là bốn Niệm xứ. Căn Định, nên biết, đó là bốn Thiền. Căn Tuệ, nên 
biết, đó là bốn Thánh đế. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 





” Pali, S.48.4-5 Araham. 


Ly dục giải thoát; bản Pãli: anupadAvimutto, giải thoát không còn chấp thủ. 
Đãi đắc kỷ lợi =e=o=v=Q=Ađã đạt được mục đích của mình. 
'. Pãli, S.48.8 Datthabbam. 


8. 


368 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 647. PHÂN BIỆT' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tỉnh tấn, căn 
Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Sao gọi là căn Tín? Tỳ-kheo khởi tín tâm thanh tịnh, căn bản 
bền chắc đối với Như Lai mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng thế gian khác không thể 
làm cần trở, phá hoại tâm ấy, thì đó gọi là căn Tín. 

“Sao gọi là căn Tinh tấn? Pháp ác bất thiện đã sanh, khiến cho 
đoạn mà phát khởi ý dục, nỗ lực phương tiện, nhiếp tâm, sách tiến. 
Pháp ác bất thiện chưa sanh, khiến không sanh, mà phát khởi ý dục, 
nỗ lực phương tiện, nhiếp tâm, sách tiến. Pháp thiện chưa sanh, khiến 
cho sanh, mà phát khởi ý dục, nỗ lực phương tiện, nhiếp tâm, sách 
tiến. Pháp thiện đã sanh, khiến cho an trú không mất, khiến không 
sanh, tu tập tăng rộng, mà phát khởi ý dục, nỗ lực phương tiện, nhiếp 
tâm, sách tiến. Đó gọi là căn Tinh tấn. 

“Sao gọi là căn Niệm? Tỳ-kheo sống quán thân trên nội thân, 
tỉnh cần phương tiện, chánh niệm chánh trí, điểu phục tham ưu thế 
gian; sống quán ngoại thân, nội ngoại thân; và thọ, tâm, pháp trên 
pháp cũng nói như vậy. Đó gọi là căn Niệm. 

“Sao gọi là căn Định? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có 
giác có quán, có hỷ lạc do viễn ly sanh, cho đến, chứng và an trú Tứ 
thiển. Đó gọi là căn Định. 

“Sao gọi là căn Tuệ? Tỳ-kheo biết như thật về Khổ Thánh đế, 
biết như thật về Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo 
tích Thánh đế. Đó gọi là căn Tuệ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


!' Pãli, S.48.9-10 Vibhanga. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 369 





KINH 648. LƯỢC THUYẾT? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, chỉ có một vài sai biệt: 

“Nếu Tỳ-kheo nào khéo quán sát như thật đối với năm Căn này, 
người ấy đối với ba kết mà đoạn biến tri; đó là thân kiến, giới thủ, 
nghi. Đó gọi là Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào pháp đường ác, nhất 
định sẽ hướng thẳng đến Chánh giác, còn bảy lần qua lại Trời, Người, 
cuối cùng sẽ cứu cánh biên tế của khổ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 649. LẬU TẬN" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, chỉ có một vài sai biệt: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm Căn này, sau khi đã quán sát 
như thật, dứt sạch các lậu, ly dục giải thoát; đó gọi là A-la-hán, các 
lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, đã lìa các gánh nặng, đã được 
lợi mình, hết các hữu kết, bằng chánh trí mà tâm khéo giải thoát. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 





! Pali, S.48.12 Sankhitta. 
Ö- Xem cht.6, kinh 644. 
!*. Pãli, S.48.20 Asavänamkhayo. 


370 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 650. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (J)° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, chỉ có một vài sai biệt: 

“Các Tỳ-kheo, nếu Ta đối với căn Tín này, sự tập khởi của căn 
Tín, sự diệt tận của căn Tín, con đường đưa đến sự diệt tận của căn 
Tín mà không biết như thật, thì rốt cuộc Ta ở giữa các chúng chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn đã không được cho là xuất, là 
ly, tâm lìa điên đảo và cũng không thành tựu được Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác.” 

Cũng như căn Tín, căn Tình tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ 
cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, vì đối với căn Tín này, Ta bằng chánh trí mà 
quán sát như thật; vì đối với sự tập khởi của căn Tín, sự diệt tận của 
căn Tín, con đường đưa đến sự diệt tận của căn Tín, Ta bằng chánh trí 
mà quán sát như thật, nên ở giữa chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, Ta đã xuất, đã ly, tâm lìa điên đảo, thành tựu Vô 
thượng, Chánh đẳng Chánh giác.” 

Cũng như căn Tín, căn Tình tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ 
cũng nói như vậy. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 651. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (2)'* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


!-. P8li, S.48.6-7 Samana-brahmanä. 


l5 Xem kinh 650 trên. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 371 





Như trên đã nói, nhưng có một vài sự sai biệt: 

“Các Tỳ-kheo, đối với sự tập khởi của căn Tín này, sự diệt tận 
của căn Tín, vị ngọt của căn Tín, sự tai hoạn của căn Tín, sự xuất ly 
của căn Tín, mà Ta không biết như thật, thì Ta không được ở trong 
chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, cho là giải thoát, là 
xuất, là ly, tâm la điên đảo, là thành tựu Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. ” 

Cũng vậy, căn Tín, căn Tình tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ 
cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, vì đối với căn Tín, sự tập khởi của căn 
Tín, sự diệt tận của căn Tín, vị ngọt của căn Tín, sự tai hoạn của 
căn Tín, sự xuất ly căn Tín, Ta biết như thật, nên ở trong chúng chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn Ta đã giải thoát, đã xuất, đã 
ly, tâm lìa điên đảo, thành tựu được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 652. HƯỚNG" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Nếu Tỳ-kheo nào đối với năm Căn này, hoặc nhạy bén hay đầy 
đủ, thì đạt A-la-hán; hoặc mềm hay yếu kém, thì đạt A-na-hàm; hoặc 
mềm hay yếu kém hơn thì đạt Tư-đà-hàm; hoặc mềm hay yếu kém 
hơn nữa thì đạt Tu-đà-hoàn. Người nào đầy đủ, thì thành tựu việc đầy 
đủ; người nào không đây đủ, thì thành tựu việc không đầy đủ °. Đối 





- Pali, S.48.12 Sankhitta, 18 Patipanna. 

- Pali: paripuram paripurakarrT aradheti, padesam padesakrr aradheti, người làm 
cho viên mãn thì hoàn thành sự viên mãn; người chỉ làm một phần thì hoàn tất 
một phần. 


372 TẠP A-HÀM (I) 





với năm Căn này không phải trống không, không quả. Nếu người nào 
đối với năm Căn này tất cả đều cho là không, thì Ta nói họ thuộc về 
số phàm phu ngoại đạo.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 653. QUẢNG THUYẾT? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sự sai khác: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm Căn này mà có sự tăng thượng 
minh lợi, mãn túc” thì sẽ đạt A-la-hán Câu phần giải thoát"; hoặc 
nhu nhuyến hay yếu kém, thì sẽ đạt Thân chứng”; nơi đó hoặc nhu 
nhuyến hay yếu kém, thì sẽ đạt Kiến đáo”; nơi đó hoặc nhu nhuyến 
hay yếu kém, thì sẽ đạt Tín giải thoát”; nơi đó hoặc nhu nhuyến hay 
yếu kém, thì sẽ đạt Nhất chủng”; nơi đó hoặc nhu nhuyến hay yếu 
kém, thì sẽ đạt Tư-đà-hàm; nơi đó hoặc nhu nhuyến hay yếu kém, 
thì sẽ đạt Gia gia”; nơi đó hoặc nhu nhuyến hay yếu kém thì sẽ đạt 
Thất hữu”; nơi đó hoặc nhu nhuyến hay yếu kém, thì sẽ đạt Pháp 
hành”; nơi đó hoặc nhu nhuyến hay yếu kém, thì sẽ đạt Tín hành”. 





! Pali, S.48.15-16 Vitthãra. 
?- Xem kinh 652 trên. 


?' Câu phần giải thoát =————a dối với vị A-la-hán chứng đắc Diệt tận định. Pãli: 
ubhatobhagavimutta. 

”?'. Thân chứng ——rdđối với A-nahàm chứng đắc Diệt tận định. Päli: 
kayasakkhin. 

3 Kiến đáo ——. Päili: ditthipatta. 

3. Tín giải thoát H——. Päli: saddhãvimutta. 


3. Nhất chúng =®—. Päli: ekabjin. 


Gia gia =a=a. Pali: kolamkola. 
Thất hữu =C—=. Päli: sattakkhattuparama. 
Pháp hành =k——A tức Tùy pháp hành. Pali: dhammanusaärin. 


26. 
21. 
28. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 373 





Đó gọi là Tỳ-kheo vì nhân duyên căn ba-la-mật, nên biết quả ba- 
la-mật?°, vì nhân duyên quả ba-la-mật, nên biết người ba-la-mật”'. 
Người đầy đủ như vậy, thì làm việc đầy đủ; người giảm thiểu, thì 
làm việc giảm thiểu”. Các căn này không phải rỗng không, không 
quả. Nếu người nào không có các căn này, thì Ta nói kẻ đó thuộc 
vào số phàm phu.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 654. TUỆ CĂN ()* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn, những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tỉnh tấn, căn 
Niệm, căn Định, căn Tuệ. Năm Căn này, căn Tuệ nhiếp thọ tất cả. Thí 
như các thứ cây gỗ của nhà, gác, thì cây đòn nóc là ở trên hết, mọi cây 
gỗ khác đều nương vào cây đòn nóc mà giữ yên. Như vậy trong năm 
căn, Tuệ thâu nhiếp tất cả nên Tuệ trên hết. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 





?' Tín hành “H—A tức Tùy tín hành. Päli: saddhãnusãrin. 


Căn ba-la-la-mật, quả ba-la-mật —=i—=K=A=“G=i—=K. Päli: indriyavemattata 
phalavemattatä hoti, do sự sai biệt của căn mà có sự sai biệt của quả. Pali: 
vemattata, chủng loại sai biệt; bản Hán đọc là pãramita: ba-la-mật. 

Nhân ba-la-mật =“H=¡i ==K. Päli: puggalavemattatä, sự sai biệt về nhân cách. 
Xem cht.18 kinh 652 trên. 

Pali, S.48.52 Mallika. 


30. 


31, 
32. 
33; 


374 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 655. TUỆ CĂN (2)* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn. Những øì gọi là năm? Căn Tín, căn Tinh tấn, căn 
Niệm, căn Định, căn Tuệ. Căn Tín, nên biết, đó là bốn Bất hoại tịnh. 
Căn Tinh tấn, nên biết, đó là bốn Chánh đoạn. Căn Niệm, nên biết, đó 
là bốn Niệm xứ. Căn Định, nên biết, đó là bốn Thiền. Căn Tuệ, nên 
biết, đó là bốn Thánh đế. 

“Các công đức này Tuệ đứng hàng đầu, vì Tuệ nhiếp trì tất cả.” 

Cho đến sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 656. TUỆ CĂN @) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn, những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tỉnh tấn, căn 
Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Thánh đệ tử thành tựu căn Tuệ thì có thể tu tập căn Tín, y viễn 
ly, y vô dục, y tịch diệt, hướng đến xả. Đó gọi là thành tựu căn Tín. 
Thành tựu căn Tín tức là căn Tuệ. 

“Như căn Tín, cũng vậy căn Tĩnh tấn, căn Niệm, căn Định, căn 
Tuệ cũng nói như vậy. 

“Cho nên khi đối với năm căn này, căn Tuệ đứng hàng đầu vì 
nhiếp trì tất cả. Thí như các thứ cây gỗ của nhà, gác, thì cây đòn nóc 
là ở trên hết, mọi cây gỗ khác đều nương vào cây đòn nóc mà giữ 
yên. Như vậy trong năm căn, Tuệ trên hết vì Tuệ thâu nhiếp tất cả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


*- Päli, S.48.10 Vibhanga; 48.52. Mallika. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 375 





M 


376 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 657. TUỆ CĂN (4) 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn, những øì gọi là năm? Căn Tín, căn Tinh tấn, căn 
Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Thánh đệ tử thành tựu căn Tín, học như vây: “Thánh đệ tử 
sanh tử từ vô thỉ. Bị vô minh che lấp, ái trói buộc, chúng sanh mãi 
mãi trôi lăn qua lại trong sanh tử, không biết bản tế. Vì có nhân 
nên có sanh tử. Nếu nhân vĩnh viễn đoạn tận thì sẽ không có sanh 
tử. Vô minh là khối tối tăm vĩ đại làm chướng ngại, ai nhập Bát- 
niết-bàn? mà chỉ có khổ diệt, khổ dứt, mát mẻ không còn (?).` Như 
căn Tín, cũng vậy căn Tĩnh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ cũng 
nói như vậy. Trong năm Căn này, Tuệ nhiếp trì tất cả nên nó là 
hàng đầu. Thí như cây đòn nóc của nhà gác, vì nó giữ vững các cây 
nên nó ở trên hết.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 658. TUỆ CĂN (8° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn, là Căn Tín, căn Tinh tấn, căn Niệm, căn Định, 
căn Tuệ. 

“Thế nào là căn Tín? Tín tâm mà Thánh đệ tử phát khởi nơi Như 
Lai", có gốc rễ bền chặt, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
cùng các pháp thế gian không thể nào phá hoại được; đó gọi là căn 
Tín. Thế nào là căn Tinh tấn? Là bốn Chánh đoạn. Thế nào là căn 


*-_Päli, S.48.10 Vibhanga. 
*- Pali: saddahati tathãgatassa bodhim, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 377 





Niệm? Là bốn Niệm xứ. Thế nào là căn Định? Là bốn Thiền. Thế nào 
là căn Tuệ? Là bốn Thánh đế. Những công đức này đều lấy Tuệ làm 
đầu, thí như nhà, gác, cây đòn nóc là ở trên hết.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 659. TUỆ CĂN (6)” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn, những gì là năm? Đó là, căn Tín, căn Tĩnh tấn, 
căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Thế nào là căn Tín? Tín tâm thanh tịnh màThánh đệ tử phát 
khởi nơi Như Lai khi phát tâm Bồ-để?; đó gọi là căn Tín. Thế nào là 
căn Tinh tấn? Tinh tấn phương tiện được phát khởi đối với Như Lai khi 
mới phát tâm Bồ-để”; đó gọi là căn Tĩnh tấn. Thế nào là căn Niệm? 
Niệm được phát khởi đối với Như Lai lúc mới phát tâm Bồ-để; đó gọi 
là căn Niệm. Thế nào là căn Định? Tam-muội được phát khởi đối với 
Như Lai khi mới phát tâm Bồ-đề khởi Tam-muội; đó gọi là căn Định. 
Thế nào là căn Tuệ? Tuệ được phát khởi đối với Như Lai lúc bắt đầu 
phát tâm Bồ-để; đó gọi là căn Tuệ. Còn những thí dụ về nhà, gác thì 
như đã nói ở trên.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


”'_Päli, S.48 50 Saddha. 

3 Pali, S.48.50: tathägate ekantagato abhippasanno, nhất hướng tín tâm minh tịnh 
đối với Như Lai. 

Pali, nt.: saddhassa...ariyasavakassa evam patikamkham yam araddhaviriyo 
viharassati akusalanam dhammãnam pahãänäya... Thánh đệ tử có tín mong đợi 
như vầy: an trú với tinh tấn dũng mãnh hướng đến đoạn trừ các pháp bất thiện... 


39, 


378 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 660. KHỔ ĐOẠN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn, những gì là năm? Đó là, căn Tín, căn Tĩnh tấn, 
căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. Đối với năm Căn này, nếu tu tập, tu tập 
nhiều, thì tất cả những cái khổ quá khứ, hiện tại, vị lai đều sẽ dứt 
sạch.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Như đoạn khổ, cũng vậy cứu cánh biên tế khổ, đoạn tận khổ, 
dập tắt khổ, diệt tận khổ, qua dòng khổ, giải thoát mọi trói buộc, 
tổn hại sắc, đoạn tận tất cả lậu quá khứ, hiện tại, vị lai; đều cũng 
nói như vậy. 


M 


KINH 661. NHỊ LỰC (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai loại sức mạnh. Những gì là hai? Sức mạnh của sốế“' và 
sức mạnh của tu”. Thế nào là sức mạnh của số? Thánh đệ tử ở dưới 
bóng cây, ngồi trong rừng vắng, tư duy như vây: “Đối với ác hành 
của thân, đời này và đời sau chịu báo ác. Nếu thân ta làm hạnh ác, 
thì tự ta phải tự chê trách và khiến người khác cũng chê trách ta. Đại 





4 Ấn Thuận Hội Biên, tụng 4. Đạo phẩm, “11. Tương ưng lực”, gồm sáu mươi kinh, 


từ số 841-900; gồm mười ba kinh Đại Chánh: 661-703. Tương đương Päli, 
Samyutta 50. Balasamyutta. Đại Chánh kinh 661, Hai sức mạnh. Pali, A.2.2.1 
Balani. 

Số lực —=0. Pali: patisañkhanabala, sức mạnh của sự giản trạch, tức năng lực 
quán sát và phân tích của tuệ. Xem Câu-xá 1. tr.1b. Bản Hán hiểu theo ngữ 
nguyên sañkhã, con số. 

Tu lực —=0. Pali, bhavanabala. 


41. 


42. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 379 





Sư của ta cũng sẽ chê trách ta, Đại đức phạm hạnh của ta cũng chê 
trách ta. Ta sẽ bị khiển trách đúng pháp, tiếng ác của ta vang khắp, 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa ác thú, sanh trong địa ngục. 
Quả báo đời này và đời sau như vậy. Đoạn trừ ác hành của thân; tu 
thiện hành của thân. Cũng như thân làm ác, miệng, ý làm ác cũng 
nói như vậy. Đó gọi là sức mạnh của số. Thế nào là sức mạnh của 
tu? Tỳ-kheo học sức mạnh của số; Thánh đệ tử đã thành tựu được 
sức mạnh của số rồi, tùy thuận mà đạt được sức mạnh của tu. Khi 
sức mạnh của tu đã được rồi, thì sức mạnh của tu sẽ đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 662. NHỊ LỰC (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Thánh đệ tử đã học sức mạnh của số đã thành tựu, tham, nhuế, 
si hoặc tiết hoặc giảm, hoặc hết sạch. Thánh đệ tử y trên sức mạnh 
của số, xác lập trên sức mạnh của số như vậy, tùy thuận mà đạt được 
sức mạnh của tu lực. Khi sức mạnh của tu đã được rồi, thì sức mạnh 
của tu sẽ đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 663. NHỊ LỰC (3) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 
“Cái gì là sức mạnh của tu? Đó là bốn Niệm xứ.” 


380 TẠP A-HÀM (I) 





Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như bốn Niệm xứ, cũng vậy tu bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, 
năm Căn, năm Lực, bẩy Giác phần, tám Thánh đạo phân, Bốn đạo”, 
Bốn pháp cú“, Chỉ quán, cũng nói như vậy.” 


M 


KINH 664. TAM LỰC ()“° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba thứ lực. Những gì là ba? Đó là lực Tín, lực Tinh tấn, lực 
Tuệ. Lại có ba lực. Những øì là ba? Đó là lực Tín, lực Niệm, lực Tuệ. 
Lại có ba lực. Những gì là ba? Đó là lực Tín, lực Định, lực Tuệ. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 665. TAM LỰC (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba lực; đó là lực Tín, lực Tinh tấn, lực Tuệ. Như vậy Tỳ- 
kheo phải học như vầy: “Ta phải thành tựu lực Tín, lực Tĩnh tấn, lực 
Tuệ.`” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


Tứ đạo “| =D=A tức bốn hay hay thông hành; xem Tập Dị Môn 7, tr.395b. Cf. Pali, 
D.iii. tr.228: catasso patipada. 

Tứ cú “| =“k“y“A tức bốn pháp tích; xem Tập Dị Môn 7, tr.395b. Cí. Pali, D.ii. 
tr.229, cattari dhammapadãäni. Ấn Thuận tách kinh này thành ba kinh. 

Tóm tắt có chín kinh. 

Ba loại sức mạnh. 


43. 


A4. 


45. 
4ó. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 381 





KINH 666. TAM LỰC 3) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba lực: lực Tín, lực Niệm, lực Tuệ. Lực Tín là thế nào? 
Thánh đệ tử, đối với Như Lai, đã thâm nhập tịnh tín, căn bản vững 
chắc, không có chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn cùng 
những kẻ đồng pháp nào có thể phá hoại được. Đó gọi là lực Tín. 
Lực Tinh tấn là những gì? Là bốn Chánh đoạn. Lực Tuệ là những gì? 
Là bốn Thánh đế. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 66. TỨ LỰC ()“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn lực. Những gì là bốn? Lực Tín, lực Tinh tấn, lực Niệm, 
lực Tuệ. Lại có bốn lực: lực Tín, lực Niệm, lực Định, lực Tuệ. Lại có 
bốn lực: lực Giác, lực Tĩnh tấn, lực Vô tội, lực Nhiếp.” 

Ba lực của những kinh này cũng nói như trên, nhưng chỉ có một 
Vài sal bIỆt: 

“Lực Giác là thế nào? Biết như thật, đối với pháp thiện, bất 
thiện; biết như thật là có tội, không tội; đáng thân cận, không 
thân cận; pháp thấp kém, pháp thắng diệu; pháp đen, pháp trắng; 
pháp có phân biệt, pháp không phân biệt; pháp duyên khởi, pháp 
phi duyên khởi. Đó gọi là lực Giác. Lực Tinh tấn là những gì? Là 
bốn Chánh đoạn như đã nói đây đủ ở trước. Lực không tội là thế 
nào? Là thân, miệng, ý không tạo tội; đó gọi là lực không tội. Lực 


*#. Tham chiếu Päli, A.4.152 Balãni. 
“3 Tập cận ——. Paäli: sevitabba. 


382 TẠP A-HÀM (I) 





Nhiếp là những gì? Là bốn nhiếp sự. Đó là Huệ thí, Ái ngữ, Hành 
lợi, Đồng lợi.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 668. TỨ NHIẾP SỰ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Bố thí tối thắng, đó là pháp thí. Ái ngữ tối thắng, là khiến thiện 
nam tử thích nghe, nói pháp đúng lúc. Hành lợi” tối thắng là đối với 
người không có tín khiến có tín, xác lập trên tín; đối với người học giới 
thì xác lập bằng tịnh giới; đối với người bỏn sẻn thì bằng bố thí; đối 
với người ác trí tuệ thì bằng chánh trí mà xác lập. Đồng lợi” tối thắng 
là, A-la-hán thì trao cho quả A-la-hán”'. A-na-hàm thì trao cho A-na- 
hàm. Tư-đà-hàm thì trao cho Tư-đà-hàm. Tu-đà-hoàn thì trao cho Tu- 
đà -hoàn. Người Tịnh giới thì trao người khác bằng Tịnh giới.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 669. NHIẾP? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 


*#. Hành lợi —~=Q, hoặc nói là lợi hành =Q—. Päli: atthacäriyä. 


Đồng lợi =P=Q=A cũng nói là đồng sự. Pali: samanattata, đồng ngã, nâng người 
lên ngang mình. Nhưng Hán dịch theo Skt. Samanarthata. 

Ý nghĩa, người muốn chứng đắc A-la-hán, thì giúp cho được chứng đắc. 

Pali, A.4.32 Sangaha. 


50. 


51. 
32. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 383 





+ 


“Nếu như có pháp nào để nhiếp thủ đại chúng thì tất cả đều ở 
trong Bốn nhiếp sự. Hoặc một nhiếp thủ là bố thí, hoặc một nhiếp 
thủ là ái ngữ, hoặc một nhiếp thủ là hành lợi, hoặc một nhiếp thủ là 
đồng lợi. Ở trong thời quá khứ, những pháp nào đã nhiếp thủ đại 
chúng trong thời quá khứ cũng không ngoài bốn nhiếp sự. Những 
pháp nào sẽ nhiếp thủ đại chúng trong thời vị lai cũng không ngoài 
bốn nhiếp sự. Hoặc một pháp nhiếp thủ là bố thí, hoặc một pháp 
nhiếp thủ là ái ngữ, hoặc một pháp nhiếp thủ là hành lợi, hoặc một 
pháp nhiếp thủ là đồng lợi.” 

Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ rằng: 

Bố thí cùng ái ngữ, 

Hoặc hành vì hành lợi, 
Đồng lợi các hành vi, 

Mỗi tùy chỗ thích hợp. 
Nhờ đây nhiếp thế gian, 
Như xe lăn nhờ gang”. 
Đời không Bốn nhiếp sự, 
Quên ơn mẹ nuÔi c0H. 
Cũng không tôn trọng cha, 
Không khiêm tốn phụng sự. 
Vì có bốn nhiếp sự, 

Và tùy thuận pháp này. 
Cho nên có Đại sĩ, 

Đức tràm cả thế gian”. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


D9, 





Hán: cang ‡ï, ống gang trong bánh xe. Pali: ete kho sañgahãa loke, 
rathhassaniva yäyato, những nhiếp sự này ở trong đời, như cái chốt trục xe 
khiến xe lăn. 

Pali: yasma ca sangaha ete samavekkhanti pandita, tasma mahattam papponti 
pasamsaã ca bhavanii, bậc trí do quán sát các nhiếp sự này mà đạt được sự vĩ 
đại và có danh thơm. 


34. 


384 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 670. TỨ LỰC (2)° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Bốn lực. Những øì là bốn? Đó là lực Giác, lực Tĩnh tấn, lực 
Vô tội, lực Nhiếp, như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu được 
bốn lực này, thì tránh xa được năm sự sợ hãi. Những gì là năm? Sợ 
không sống, sợ tiếng xấu, sợ giữa đám đông, sợ chết, sợ đường ác. Đó 
gọ! là năm sự sợ hãi. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 671. TỨ LỰC (@) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Thánh đệ tử thành tựu Bốn lực này, phải học như vầy: “Ta 
chẳng sợ không sống. Vì lý do gì mà ta phải sợ không sống? Nếu ai 
mà thân hành hạnh bất tịnh, miệng hành hạnh bất tịnh, ý hành hạnh 
bất tịnh, làm các việc tà tham, bất tín, biếng nhác, không tinh tấn, mất 
niệm, không định, ác tuệ, keo lẫn không nhiếp thủ; thì kẻ đó đáng sợ 
không sống. Ta có bốn lực, đó là Giác lực, Tinh tấn lực, Vô tội lực, 
Nhiếp lực. Vì đã thành tựu bốn lực này, nên chẳng nên sợ. Như sợ 
không sống, cũng vậy sợ tiếng xấu, sợ ở giữa đám đông, sợ chết, sợ 
đường ác cũng nói như trên'... ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


35: Pali, A.4 153 Paññã. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 385 





KINH 62. TỨ LỰC (4) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn lực; đó là Giác lực, Tinh tấn lực, Vô tội lực, Nhiếp lực. 
Giác lực là thế nào? Là chỉ cho tuệ, đại tuệ, thâm tuệ, nan thắng tuệ; 
đó gọi là giác lực. Tinh tấn lực là thế nào? Là xa ha đối với pháp bất 
thiện, số bất thiện”; pháp đen, số đen; pháp có tội, số có tội, pháp 
không nên thân cận, số không nên thân cận. Sau khi tránh xa các pháp 
này rồi, nếu đối với các pháp thiện, số thiện; pháp trắng, số trắng, 
pháp vô tội, số vô tội, pháp nên thân cận, số nên thân cận, những 
pháp như vậy mà tu tập, tăng thượng tinh cần, nỗ lực phương tiện, 
kham năng, chánh niệm, chánh trí; đó gọi là Tình tấn lực. Còn vô tội 
lực, nhiếp lực như kinh trên đã nói.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 673. NGŨ LỰC”? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Lực. Những gì là năm? Đó là Tín lực, Tĩnh tấn lực, 
Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 674. NGŨ LỰC ĐƯƠNG THÀNH TỰU 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 


*5. Bất thiện số ———A đồng nghĩa bất thiện tư duy. 


"“ Pali, S.50.1 Gañgapeyyäla; Cf. A.5.13 Sankhita 


386 TẠP A-HÀM (I) 





Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Các Tỳ-kheo nên học như vầy: “Ta nên nỗ lực tinh tấn, thành 
tựu Tín lực, Tinh tấn lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 675. ĐƯƠNG TRI NGŨ LỰC 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Tín lực kia, nên biết, đó là Bốn bất hoại tín. Tĩnh tấn lực, đó là 
bốn Chánh đoạn. Niệm lực là bốn Niệm xứ. Định lực là bốn Thiên. 
Tuệ lực là bốn Thánh đế. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 626. ĐƯƠNG HỌC NGŨ LỰC 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Cho nên, các Tỳ-kheo nên học như vây: Ta nên thành tựu Tín 
lực, Tỉnh tấn lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.`” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


33: Pali, S.48.8 Datthabbam; A.5.14 Vitthata, 5.15 Datthabba. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 387 





KINH 67. NGŨ HỌC LỰC”? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm học lực”. Những gì là năm? Tín lực là học lực, Tỉnh 
tấn lực là học lực, Tàm lực là học lực, Quý lực là học lực, Tuệ lực là 
học lực”'.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 678. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỰC ()° 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Các Tỳ-kheo nên học như vầy: Ta nên thành tựu tín lực là 
học lực®; nên thành tựu tinh tấn lực là học lực; nên thành tựu tàm 
lực là học lực; nên thành tựu quý lực là học lực; nên thành tựu tuệ 
lực là học lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 





* C†. A.5.1 Sankhita. 

bẻ Học lực —=0=A năng lực của hữu học. Päli: sekhabala. Xem cht. 63 dưới. 

Năm Lực theo bản Pali: saddha, tín; hirï, tàm; ottapa, quý; viriya, tỉnh tấn; 
pañña, tuệ. 

5. Pãli, xem kinh 677. 

63. 


61. 


Pali: saddhabalena samannäagata bhavissama sekhabalena, chúng tôi sẽ thành 
tựu sức mạnh của tín, là sức mạnh của hữu học. 


388 TẠP A-HÀM (I) 





KINH Ø9. QUẢNG THUYẾT HỌC LỰC® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Tín lực là học lực, là thế nào? Tỳ-kheo khéo thâm nhập tín tâm 
đối với Như Lai, gốc rễ bền chắc mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng đồng pháp khác 
không thể phá hoại; đó gọi là căn Tín. 

“Tinh tấn lực là học lực, là thế nào? Là bốn Chánh đoạn, như đã 
nói đầy đủ ở trước. 

“Tàm lực là học lực, là thế nào? Là hổ thẹn, xấu hổ đối với pháp 
ác, bất thiện, các số phiển não® đã khởi, sẽ phải chịu các quả báo khổ 
bức bách của sanh, lão bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở trong đời vị lai. Đó 
gọi là Tàm lực là học lực. 

“Quý lực là học lực, là thế nào? Là lấy làm thẹn các điều đáng 
thẹn, tự thẹn về các pháp ác, bất thiện, các số phiển não đã khởi, sẽ 
phải chịu các quả báo khổ bức bách của sanh, lão bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 
não ở trong đời vị lai. Đó gọi là Quý lực là học lực. 

“Tuệ lực là học lực, là thế nào? Là Thánh đệ tử trụ trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sự sanh diệt của thế gian, về sự xuất ly, yểm ly của 
Thánh hiển, về sự chân chánh diệt tận khổ đã quyết định. Đó gọi là 
Tuệ lực là học lực. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 680. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỰC @) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


5 Paii, A.5.2 Vitthäta. 
5- Phiền não số —=o=. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 389 





Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Cho nên các Tỳ-kheo phải học như vây: “Ta sẽ thành tựu Tín 
lực là học lực, Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý lực, Tuệ lực là học lực'.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 68I. BẠCH PHÁP (1)“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào đối với pháp thiện mà thay đổi hoặc thoái 
thất, hay không trụ lâu, thì Tỳ-kheo khác nên” dùng năm thứ bạch 
pháp đến quở trách họ. Những gì là năm? Bảo rằng: 'Ông không có 
tín thâm nhập trong các pháp thiện”. Nếu y trên tín thì có thể xa ha 
được pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Ông không tinh tấn, không 
tàm, không quý; không tuệ thâm nhập pháp thiện”. Nếu y trên tuệ, 
có thể xa la các pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Nếu Tỳ-kheo 
nào, đối với Chánh pháp mà không đổi thay, không thoái thất, trụ 
lâu, thì Tỳ-kheo khác nên dùng năm thứ bạch pháp đến chúc mừng. 
Những gì là năm? Có chính tín thâm nhập pháp. Nếu y trên tín, thì xa 
ha được pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Tinh tấn, có tàm, có quý, 
có tuệ thâm nhập. Nếu người nào y cứ vào tuệ, thì xa la được pháp 
bất thiện, tu các pháp thiện.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


%. pãli, A.5.5 Sikhã. 

5“. Đương —A bản Cao-ly chép là thẩm =t. 

Pali: saddhäapi nama te nahosi kusalesu dhammesu, người không có tín đối với 
các thiện pháp. 

Pali: paññapi nama te nahosi kusalesu dhammesu, người không có tuệ nơi các 
thiện pháp. 


68. 


69. 


390 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 682. BẠCH PHÁP (2)° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào hoàn giới, thoái thất giới”', Tỳ-kheo khác nên 
dùng năm thứ bạch pháp đến quở trách”. Những gì là năm? Hoặc Tỳ- 
kheo không có tín đối với pháp thiện. Nếu y trên tín, thì tránh xa pháp 
bất thiện, tu các pháp thiện. Hoặc không có tinh tấn, tàm, quý và tuệ 
thâm nhập pháp thiện. Nếu y trên tuệ, thì xa la pháp bất thiện, tu các 
pháp thiện. 

“Nếu có Tỳ-kheo suốt đời thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh 
thanh bạch, thì Tỳ-kheo khác nên dùng năm thứ bạch pháp đến an ủi, 
khuyến khích, như trên đã nói.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 683. BẤT THIỆN PHÁP 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào, hoặc không muốn pháp ác bất thiện 
sanh khởi, duy chỉ có tín nơi pháp thiện. Nếu tín bị thoái giảm, an trú 
lâu dài nơi bất tín, các pháp bất thiện lại sanh,.. cho đến nếu muốn 
cho các pháp ác bất thiện không còn sanh, duy chỉ có tinh tấn, tàm, 
quý, tuệ. Nếu tinh tấn, tàm, quý, tuệ lực bị thoái giảm an trú lâu dài 
với ác tuệ, thì pháp ác bất thiện sẽ sanh ra. Nếu Tỳ-kheo nào y trên 
tín, thì sẽ xa la được pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Người nào y 
cứ vào tinh tấn, tàm, quý, tuệ, thì la được pháp ác bất thiện và tu 
các pháp thiện.” 





7 Pãii, A.5.5 Sikkhã. 
7 pạii: sikkham paccakkhãya hinayävattati, xả học xứ, hoàn tục. 


72 Hán: ha trách nhữ —=d—=. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 391 





Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 684. THẬP LỰC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo, đối với sắc sanh tâm yểm ly, ly dục, diệt tận, 
không sanh khởi, giải thoát; đó gọi là A-la-ha Tam-miệu-tam Phật- 
đà. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. Lại, nếu Tỳ- 
kheo nào đối với sắc sanh tâm yểm ly, ly dục không sanh khởi, giải 
thoát; đó gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, giữa Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác 
và A-la-hán tuệ giải thoát có những gì sai khác?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc của pháp, là mắt của pháp, là nơi y cứ của 
pháp. xin vì chúng con mà nói, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh 
thọ, phụng hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ vì các ông mà nói. Như 
Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đối với pháp trước kia chưa nghe, 
thì có thể tự giác tri, ngay trong đời hiện tại tự thân chứng ngộ, thành 
Chánh giác; đối với đời vị lai có thể giảng nói Chánh pháp, giác ngộ 
các Thanh văn; tức là, bốn Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, 
năm Căn, năm Lực, bảy Giác phần, tám Thánh đạo phần. Đó gọi là 
Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đối với pháp chưa chứng đắc 
thì có thể sẽ chứng đắc; phạm hạnh chưa chế có thể chế; có thể khéo 
biết đạo, khéo nói đạo, vì chúng sanh mà dẫn đường. Sau đó, Thanh 
văn thành tựu tùy thuận pháp, tùy thuận đạo, vui thích vâng lời giáo 
giới, giáo thọ của Đại Sư, nên khéo thâm nhập Chánh pháp. Đó gọi là 


?3 C†. M.12 Mahãsihanäda-sutta; A.10.21. Siha. Hán: N?125(46.4). 


392 TẠP A-HÀM (I) 





những sự sai khác giữa Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác và A- 
la-hán tuệ giải thoát. 

“La1 nữa, có năm học lực, mười lực Như Lai. 

“Những gì là học lực? Đó là tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định 
lực, tuệ lực. 

“Những gì là mười lực của Như Lai? Như Lai biết như thật về 
xứ, phi xứ", đó gọi là lực thứ nhất của Như Lai. Nếu thành tựu lực 
này, thì Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được trí tối thắng 
xứ như Phật quá khứ”, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng, 
rống lên tiếng rống sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về việc thọ quả tạo nhân báo 
của nghiệp” quá khứ, vị lai, hiện tại; đó gọi là lực thứ hai của Như 
Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển Phạm 
luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác biết như thật 
về nhiễm ác, thanh tịnh, xứ tịnh”, của các thiền, giải thoát, tam-muội, 
chánh thọ, đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. Nếu thành tựu được lực 
này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ 
như Phật quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng rống 
lên tiếng rống sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật những sai biệt căn tánh khác 
nhau của tất cả các loài chúng sanh; đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. 
Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác 
đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, 
ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. 

7 Xứ phi xứ như thật tri =B=D=B=p——A tức (thị) xứ phi xứ trí lực. Päli: thãnañca 
thanato athanañ ca atthaãnato yathabhũtam pajãnäti, biết như thật trường hợp 


nào xảy ra (lý), trường hợp nào không xảy ra (phi lý). 
Tã. 


Tiên Phật tối thắng xứ tí ————- B—. Pali: tathagato asabham thanam 
patijanati, Như Lai tự xác nhận địa vị Ngưu vương. 
“. Nghiệp pháp thọ nhân sự báo =--k—-H——. Päli: kammasamadananam 


thanaso hetuso vipakam, nhân và duyên báo ứng của sự thọ nghiệp. 
Pãli: (...)-samapatinam sankilesam vodanam vutthanam, (biết) sự tạp nhiễm, 
thanh tịnh và xuất ly của các (...) chánh thọ (hay đẳng trì). 


St 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 393 





“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả mọi ý giải của chúng 
sanh; đó gọi là lực thứ năm của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, 
Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như 
Phật quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên 
tiếng rống sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả các giới loại khác nhau 
của thế gian chúng sanh; đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai. Nếu thành 
tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được trí 
tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại 
chúng rống lên tiếng rống sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả chí xứ đạo”°, đó gọi là 
lực thứ bảy của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, 
có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về túc mạng, nhớ những sự khác 
nhau trong đời sống, từ một đời cho đến trăm, ngàn đời, từ một kiếp 
cho đến trăm, ngàn kiếp; Ta bấy giờ sanh vào chủng tộc như vậy, 
dòng họ như vậy, tên như vậy, ăn như vậy, cảm giác khổ lạc như vậy, 
tuổi thọ như vậy, sống lâu như vậy, mạng sống chấm dứt như vậy; ở 
chỗ kia Ta chết đi, ở chỗ này sanh ra, chỗ này sanh ra, chỗ kia chết đi, 
hành như vậy, nhân như vậy, phương như vậy; đó gọi là lực thứ tám 
của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển 
Phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai bằng thiên nhãn hơn mắt người thường, thấy 
chúng sanh lúc sanh lúc chết, đẹp, xấu, thua, hơn, hướng về đường ác, 
hướng về đường thiện, theo nghiệp mà thọ báo, tất cả biết như thật; 
chúng sanh này do nghiệp ác của thân thành tựu, do nghiệp ác của 
miệng, ý thành tựu, hủy báng Hiển thánh, sẽ mắc nghiệp tà kiến, vì 
nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đọa vào đường ác, 
sanh vào trong địa ngục; chúng sanh này, thân làm việc thiện, miệng, 
ý làm việc thiện, không hủy báng Hiền thánh, sẽ lãnh nghiệp chánh 


Nhất thiết chí đạo xứ =9 —=D=B-A tức biến thú hành trí lực. Pali: 
sabbatthagaminim patipadam, (biết) con đường dẫn đến tất cả mục đích. 


78. 


394 TẠP A-HÀM (I) 





kiến, vì nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh về 
đường thiện cõi trời; tất cả biết như thật; đó gọi là lực thứ chín của 
Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển 
Phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai đã dứt sạch các lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ 
giải thoát, hiện tại tự chứng tri, thân tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh kiếp sau nữa.` Đó gọi là lực thứ mười của Như Lai. Nếu thành 
tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được trí 
tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại 
chúng rống lên tiếng rống sư tử. 

“Mười lực này chỉ có Như Lai mới thành tựu. Đó chính là những 
sự khác biệt giữa Như Lai và Thanh văn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 685. NHŨ MẪU 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như đứa trẻ, cha mẹ sanh ra rồi giao nó cho nhũ mẫu, tùy 
thời xoa bóp vỗ về, tùy thời tắm gội, tùy thời cho bú mớm, tùy thời 
trông chừng. Nếu người nhũ mẫu không cẩn thận, đứa trẻ hoặc bốc cỏ, 
bốc đất, hay các đổ vật dơ cho vào miệng nó. Lúc này nhũ mẫu liền 
bảo nó nhả ra, kịp thời loại ra thì tốt. Nếu đứa trẻ không thể tự mình 
nhả ra được, nhũ mẫu phải dùng tay trái giữ đầu nó, tay phải tìm cách 
móc vật nghẹn ra. Tuy lúc đó đứa trẻ bị đau đớn thật, nhưng nhũ mẫu 
vì muốn làm cho đứa trẻ an lạc lâu dài, nên phải khổ tâm tìm cách 
móc vật làm nghẹn ra. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu đứa trẻ lớn lên hiểu biết, phân biệt được rồi, thì có còn 
đem cỏ, đất, hay vật dơ bổ vào trong miệng nữa không?” 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 305 





Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Không vậy, bạch Thế Tôn. Đứa trẻ khi đã lớn khôn, hiểu biết 
phân biệt được rồi, thì đối với các vật dơ còn không dùng chân chạm 
vào, huống chỉ là bổ vào trong miệng.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đứa trẻ lúc còn nhỏ, nhũ mẫu tùy thời săn sóc, trông chừng và 
khi nó lớn lên đầy đủ trí tuệ rồi, thì nhũ mẫu buông xả, không cần 
theo dõi, vì nó đã trưởng thành, không tự buông lung nữa. 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu các Thanh văn mới học, trí 
tuệ chưa đầy đủ, thì Như Lai sẽ tùy thời đem giáo pháp truyền dạy mà 
trông nom; còn những Thanh văn nào đã học lâu, trí tuệ sâu xa, kiên 
cố, thì Như Lai buông xả, không còn tùy thời ân cần truyền dạy, vì đã 
thành tựu được trí tuệ nên không còn buông lung nữa. Cho nên Thanh 
văn có năm thứ học lực, còn Như Lai thì đã thành tựu mười trí lực, như 
trên đã nói đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 686. SƯ TỬ HỐNG (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như Lai có sáu thứ lực. Nếu thành tựu được sáu lực này thì 
Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như 
Phật quá khứ”, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng, rống lên 
tiếng rống sư tử. Đó là lực ban đầu của Như Lai, biết như thật về xứ, 
phi xứ. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về sự thọ pháp an lạc của tâm?! 


?..A.6.64 Sihanäda. 

”° Xem cht.75 kinh 684. 

8! (...) tâm lạc pháp thọ ———-k——A không rõ nghĩa. Hoặc, nghiệp pháp thọ 
(Pãli: kammasamadãana) nhưng chép nhầm là lạc pháp thọ. Xem cht.76 kinh 
684. 


396 TẠP A-HÀM (I) 





quá khứ, vị lai và hiện tại. Như trên đã nói đây đủ. Đó là lực thứ hai 
của Như Lai. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về Thiển giải thoát, tam-muội, 
chánh thọ. Như trên đã nói đây đủ. Đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về những sự việc trong đời trước 
của thời quá khứ. Như trên đã nói đây đủ. Đó gọi là lực thứ tư của Như 
Lai. 

“Với Thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai vượt qua mắt người 
thường thấy các chúng sanh chết nơi này sanh ra nơi kia. Như trên đã 
nói đây đủ. Đó gọi là lực thứ năm của Như Lai. 

“Lại nữa, lậu kết của Như Lai đã diệt hết, tâm giải thoát vô lậu, 
tuệ giải thoát. Như trên đã nói đầy đủ... Cho đến ở giữa chúng, rống 
lên tiếng rống sư tử. Đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 687. SƯ TỬ HỐNG (2)? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì 
Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đẳng chánh giác, vì 
người kia mà nói về trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai. 

“Lại, hoặc có người đến hỏi về trí lực lạc thọ do tự mình® của 
Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đẳng 
chánh giác, vì người kia mà nói về trí lực lạc thọ do tự mình của Như 
Lai. Đó gọi là trí lực thứ hai của Như Lai. 

“Hoặc có người đến hỏi về trí lực thiển định, giải thoát, tam- 





3“ Pali, A.6.64 Sihanäda. 
° Tự dĩ lạc thọ —=I——t không rõ nghĩa. Ấn Thuận đọc là dĩ nghiệp pháp thọ 
“w=-=k— thay vì tâm nghiệp pháp thọ —=~=k—. Xem cht.81 kinh 686 trên. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 397 





muội, chánh thọ của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác 
ngộ, thành Đẳng chánh giác, vì người kia mà nói hỏi về trí lực thiển 
định, giải thoát, tam-muội, chánh thọ của Như Lai. 

“Hoặc có người đến hỏi về trí lực đời trước thì Ta như điều được 
sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đẳng chánh giác, vì người kia mà nói 
về đời trước của Như Lai. 

“Hoặc có người lại đến hỏi về trí lực thiên nhãn của Như Lai, thì 
Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đẳng chánh giác, vì 
người kia mà nói về sở kiến thiên nhãn của Như Lai. 

“Hoặc có người đến hỏi về trí lực lậu tận của Như Lai, thì Ta 
như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đẳng chánh giác, vì 
người kia mà nói về trí lực lậu tận của Như Lai.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 688. THẤT LỰC ()* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Có bảy lực. Những øì là bảy? Là Tín lực, Tĩnh tấn lực, Tàm lực, 
Quý lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ 
rằng: 
Tín lực, tỉnh tấn lực, 
Tàm lực và quý lực; 
Chánh niệm, định, tuệ lực, 
Đó gọi là bảy lực. 
Người thành tựu bảy lực, 
Là hết các hữu lậu. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


8 A.7.3-4 Bala; 5. Dhana. 


398 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 689. ĐƯƠNG THÀNH THẤT LỰC 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bảy lực như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 

“Cho nên Tỳ-kheo, phải học như vây: “Ta sẽ thành tựu Tín lực. 
Cũng vậy, Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ 
lực cũng phải học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 690. THẤT LỰC (2) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Có bảy lực, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
Tín lực, Tỉnh tấn lực, 
Cùng nói Tàm, Quý lực; 
Niệm lực, Định, Tuệ lực, 
Đó gọi là bảy lực. 
Người thành tựu bảy lực, 
Dút nhanh các hữu lậu. ” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 691. QUẢNG THUYẾT THẤT LỰC 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 309 





“Có bảy lực. Những øì là bảy? Là Tín lực, Tĩnh tấn lực, Tàm lực, 
Quý lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. 

“Tín lực là thế nào? Là phát khởi lòng tin sâu xa, vững chắc 
đối với Như Lai, mà chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, 
cùng những kẻ đồng pháp khác không thể nào phá hoại được, đó 
gọi là Tín lực. 

“Tinh tấn lực là những gì? Là chỉ cho bốn Chánh đoạn. Như trên 
đã nói đầy đủ. 

“Tàm lực là thế nào? Là hổ thẹn về pháp ác bất thiện. Như trên 
đã nói. 

“Quý lực là thế nào? Là đối với việc đáng thẹn nên thẹn, thẹn 
về những pháp ác bất thiện khởi lên. Như trên đã nói. 

“Niệm lực là những øì? Là chỉ cho bốn Niệm xứ. Như trên đã 


HÓI. 
“Định lực là những gì? Là chỉ cho bốn Thiền. Như trên đã nói. 
“Tuệ lực là những gì? Là chỉ cho bốn Thánh đế. Như trên đã 
nói. ” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 692. BÁT LỰC* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có tám lực. Tám lực là những gì? Lực của vương giả là sự tự 
tại. Lực của đại thân là đoán sự. Lực của người nữ là sự kết hận. Lực 
của trẻ con là khóc. Lực của người ngu là sự khen chê. Lực của người 
hiệt tuệ là sự thẩm sát. Lực của người xuất gia là sự nhẫn nhục. Lực 
của người học rộng là sự tính toán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


33. Tham chiếu, Hán: N°125(38.11); Päli: A.8.27 Bala. 


400 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 401 





KINH 693. QUẢNG THUYẾT BÁT LỰC*° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Lực của vua tự tại, là sự biểu hiện oai lực của vua bằng sự tự 
tại. Lực của đại thần xử kiện, là sức mạnh của đại thần biểu hiện bằng 
cách xử kiện. Lực của người nữ kết hận là sức mạnh của người nữ 
bằng kết hận biểu hiện. Lực của trẻ khóc, là sức mạnh của đứa trẻ 
biểu hiện bằng tiếng khóc. Lực của người ngu khen chê, là sự khen 
chê khi xúc sự theo pháp của của người ngu. Lực của trí tuệ thẩm sát, 
là sự thẩm sát thường thể hiện của người trí tuệ. Lực của người xuất 
gia nhẫn nhục, là sự nhẫn nhục mà người xuất gia luôn luôn thể hiện. 
Lực của người học rộng tính toán, là sự suy tư tính toán mà người học 
rộng luôn luôn thể hiện. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 694. XÁ-LỢI.PHẤT VẤN" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

'“Fy-kheo lậu tận có bao nhiêu lực?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo lậu tận có tám lực. Những gì là tám? Tỳ-kheo lậu tận 
tâm thuận hướng về sự viễn ly, chảy rót vào viễn ly, chuyển vần sâu 
vào sự viễn ly; tâm thuận hướng về sự thoát ly, chẩy rót vào thoát ly, 
chuyển vẫn sâu vào sự viễn ly thoát ly; thuận hướng về Niết-bàn, 
chảy rót vào Niết-bàn, chuyển vần sâu vào Niết-bàn. Nếu khi thấy 


%- C{. N?125(38.11); A.8.27 Bala. 
5. Päli, A.8.28 Bala. 


402 TẠP A-HÀM (I) 





năm dục thì như thấy hầm lửa; khi thấy rồi, đối với dục niệm, dục thọ, 
dục trước, tâm dứt khoát không trụ vào, tu bốn Niệm xứ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác phần, tám Thánh 
đạo phần.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 695. DỊ TỲ-KHEO VẤN 
“Như kinh Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi, kinh “Tỳ-kheo khác hỏi 
Phật” cũng vậy.” 


M 


KINH 696. VẤN CHƯ TỲ-KHEO 
“Kinh hỏi các Tỳ-kheo, cũng nói như trên.” 


M 


KINH 69. CỬU LỰC* 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Chín lực. Những gì là chín? Đó là Tín lực, Tinh tấn lực, Tàm 
lực, Quý lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực, Số lực, Tu lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 698. QUẢNG THUYẾT CỬU LỰC” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 


53: C†, A.8.28 Bala. 
®' Xem kinh 697. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 403 





Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Chín lực. Những gì là chín? Đó là Tín lực, Tinh tấn lực, Tàm 
lực, Quý lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực, Số lực, Tu lực. 

“Tín lực là thế nào? Như trên đã nói, là khởi lòng tin chân chánh 
vững chắc sâu xa vào Như Lai. 

“Tinh tấn lực là những gì? Như trên đã nói, là chỉ cho bốn Chánh 
đoạn. 

“Tàm lực là thế nào? Như trên đã nói. 

“Quý lực là thế nào? Như trên đã nói. 

“Niệm lực là thế nào? Như trên đã nói, là sống quán niệm thân 
trên thân. 

“Định lực là thế nào? Là chỉ cho bốn Thiền. 

“Tuệ lực là thế nào? Là chỉ cho bốn Thánh đế. 

“Số lực là thế nào? Thánh đệ tử, nếu ở nơi phòng vắng hay dưới 
bóng cây, phải học như vầy: “Người thân miệng làm hạnh ác, thì ngay 
trong hiện tại và đời sau sẽ nhận lãnh quả báo ác.` Như đã nói đầy đủ 
ở trên. 

“Tu lực là thế nào? Là tu bốn Niệm xứ. Như trước đã nói.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 699. THẬP LỰC 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Mười lực. Những gì là mười? Lực của vương giả là tự tại. 
Lực của đại thần là đoán sự. Lực của công xảo là máy móc. Lực của 
giặc cướp là đao kiếm. Lực của người nữ là kết hận. Lực của trẻ con 
là khóc. Lực của người ngu là sự khen chê. Lực của người hiệt tuệ là 
sự thẩm sát. Lực của người xuất gia là sự nhẫn nhục. Lực của người 
học rộng là sự tính toán. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


404 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 405 





KINH 700. QUẢNG THUYẾT THẬP LỰC” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Lực của vua tự tại, là sự biểu hiện oai lực của vua bằng sự tự 
tại. Lực của đại thần xử kiện, là sức mạnh của đại thần biểu hiện bằng 
cách xử kiện. Lực của công xảo máy móc, là người chế tạo ra máy 
móc biểu hiện sức mạnh bằng công xảo của nó. Lực của giặc cướp 
đao kiếm, là bọn giặc cướp quyết biểu hiện sức mạnh của nó bằng đao 
kiếm. Lực của người nữ kết hận là sức mạnh của người nữ biểu hiện 
bằng kết hận. Lực của trẻ khóc, là sức mạnh của đứa trẻ biểu hiện 
bằng tiếng khóc. Lực của người ngu khen chê, là sự khen chê khi xúc 
sự theo pháp của của người ngu. Lực của trí tuệ thẩm sát, là sự thẩm 
sát thường thể hiện của người trí tuệ. Lực của người xuất gia nhẫn 
nhục, là sự nhẫn nhục mà người xuất gia luôn luôn thể hiện. Lực của 
người học rộng tính toán, là sự suy tư tính toán mà người học rộng 
luôn luôn thể hiện.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 701. NHƯ LAI LỰC ()°”" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có mười lực của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được tối thắng xứ như Phật quá 
khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng, rống tiếng rống sư 
tử. Những gì là mười? Là Như Lai biết như thật về xứ, phi xứ, đó gọi 


®' Xem kinh 692, 693. 
?!- Cĩ. A.10.21 Sĩha. Xem kinh 684. 


406 TẠP A-HÀM (I) 





là lực ban đầu.... cho đến hết lậu, đã nói như trên”?.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 702. NHƯ LAI LỰC (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì 
Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đẳng Chánh Giác, vì 
người kia mà nói về trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai.” 

Như đã nói đầy đủ ở trên”. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 703. NHƯ LAI LỰC @) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có pháp nào mà được ý giải, thân tác chứng, tất cả đều 
do trí vô úy của Như Lai phát sanh ra. Nếu Tỳ-kheo nào đến làm đệ 
tử của Ta, mà không siểm nịnh, không giả ngụy, sanh tâm ngay 
thẳng, Ta sẽ vì họ nói pháp, giáo giới truyền dạy. Sáng sớm vì họ 
nói pháp, giáo giới, truyển dạy, thì đến lúc giữa trưa sẽ đạt đến chỗ 
thắng tiến. Nếu chiều tối vì họ nói pháp, giáo giới truyền dạy thì đến 
sáng sớm hôm sau sẽ đạt đến chỗ thắng tiến. Khi đã truyền dạy như 
vậy rồi, thì họ sẽ sanh tâm ngay thẳng; thật thì biết thật, không thật 
thì biết không thật, trên thì biết là trên, không trên thì biết là không 


?- Như kinh 684. 
3: Như kinh 687. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 407 





trên. Những điều nên biết, nên thấy, nên được, nên hiểu biết, thì tất 
cả đều biết rõ. Trường hợp ấy có xảy ra. Đó gọi là năm lực của hữu 
học và mười lực của Như Lai. 

“Những gì là năm lực của hữu học? Đó là Tín lực, Tĩnh tấn lực, 
Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. 

“Mười lực của Như Lai. Những gì là mười? Biết như thật xử phi 
xứ”. Như đã nói mười lực đầy đủ ở trên. Nếu có người đến hỏi Ta về 
trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, 
giác ngộ, thành Đẳng chánh giác, vì người kia mà nói về trí lực xứ, phi 
xứ của Như Lai... cho đến trí lực lậu tận, cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, trí lực xứ phi xứ đó Ta nói là định chứ chẳng 
phải không định,... cho đến trí lực lậu tận, ta nói là định, chẳng phải 
không định. Định là chánh đạo, Phi định là tà đạo. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 704. BẤT CHÁNH TƯ DUY* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu không chánh tư duy", tham dục triỀn cái chưa khởi sẽ 
khởi; tham dục triển cái đã khởi sẽ tăng trưởng rộng lớn. Sân nhuế, 
thùy miên, trạo hối và nghi triỀn cái chưa khởi thì sẽ khởi; sân nhuế, 
thùy miên, trạo hối và nghi cái đã khởi sẽ tăng trưởng rộng lớn. Niệm 
giác chi chưa khởi sẽ không khởi; niệm giác chi đã khởi sẽ thoái thất. 
Trạch pháp, tinh tấn, khinh an”, hỷ, định, xả giác chi chưa khởi sẽ 





Trong nguyên bản: như thật tri phi xứ. có sự chép nhầm. 


Ấn Thuận Hội Biên, tụng 4, “12. Tương ưng Giác chi,” gồm sáu mươi kinh, từ số 
901-967 (Đại Chánh, 704-747). Quốc Dịch, “4. Tương ưng Bồ-đề phần”. Phần 
lớn tương đương Pali, S.46 Bojjhanga-samyutta. -Đại Chánh kinh 704, Pali, 
S.46.24 Ayonisa. 

Bất chánh tư duy —=—=———=. Päli: ayoniso manasikaroto, không tác ý như lý. 
Nguyên Hán: ÿ =a. 


95. 


96. 
97, 


408 TẠP A-HÀM (I) 





không khởi; trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định, xả giác chi đã 
khởi sẽ thoái thất. 

“Nếu Tỳ-kheo chánh tư duy, tham dục cái chưa khởi sẽ không 
khởi; tham dục cái đã khởi sẽ khiến diệt. Sân nhuế, thùy miên, trạo 
hối và nghi cái chưa khởi sẽ không khởi; sân nhuế, thùy miên, trạo 
hối và nghi cái đã khởi sẽ đoạn. Niệm giác chi chưa khởi sẽ khởi; 
đã khởi rồi thì sẽ tái sanh khiến thêm rộng; trạch pháp, tinh tấn, 
khinh an, hỷ, định, xả giác chi chưa khởi sẽ khởi; đã khởi sẽ tái 
sanh khiến thêm rộng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 705. BẤT THOÁI* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm pháp bất thoái. Những gì là năm? Đó là tham dục, sân 
nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi cái. Đó gọi là pháp thoái. Nếu tu tập 
bảy Giác chi, tu tập nhiều, sẽ khiến tăng rộng. Đó gọi là pháp bất 
thoái. Những gì là bảy? Đó Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tính 
tấn giác chi, Khinh an” giác chi, Hỷ giác chi, Định giác chi, Xả giác 
chi. Đó gọi là pháp bất thoái. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 706. CÁI'° 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





?3 Pali, S.46.37 Vuddhi. 
?-_ Xem cht.97 trên. 
!9. bali, S.46.40 Nivarana. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 409 





“Có năm pháp, có thể làm cho đen tối, có thể làm cho không 
mắt, có thể làm cho không trí, có thể làm cho sút giảm trí tuệ, chẳng 
phải minh, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển hướng Niết-bàn. 
Những gì là năm? Đó là tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hối và 
nghi. Như vậy, năm pháp này có thể làm cho đen tối, có thể làm cho 
không mắt, có thể làm cho không trí, chẳng phải minh, chẳng phải 
chánh giác, chẳng chuyển hướng Niết-bàn. 

“Nếu có bẩy Giác chi, thì có thể làm ánh sáng lớn, có thể làm 
con mắt, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng 
Niết-bàn. Những øì là bẩy? Đó là Niệm giác chi, Trạch pháp giác 
chi, Tinh tấn giác chi, Khinh an giác chi, Hỷ giác chi, Định giác chỉ, 
Xả giác chi, làm ánh sáng lớn, có thể làm con mắt, tăng trưởng trí 
tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 70?. CHƯỚNG CÁI'? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm chướng, năm cái'°, phiền não nơi tâm'3, có thể làm sút 
giảm trí tuệ và làm phần chướng ngại, chẳng phải minh, chẳng phải 
chánh giác, chẳng chuyển hướng Niết-bàn. Những gì là năm? Đó là 
tham dục cái, sân cái, thùy miên cái, trạo hối cái, nghi cái. Năm cái 
này là che kín, là bao phủ, phiển não ở tâm, khiến cho trí tuệ bị suy 
giảm, là phần chướng ngại, chẳng phải minh, chẳng phải đẳng giác, 
chẳng chuyển hướng Niết-bàn. 


!9!: Paii, S.46.38 Avarana-nwarana. 


102. 


Ngũ chướng ngũ cái ——=—-`\. Pali: pañca avarana niwvaranna, năm chướng cái, 
chướng ngại và ngăn che. 
!: Phiền não ư tâm ————. Päli: cetaso upakkilesa, là những tùy phiền não của 


tâm: là những thứ làm ô uế tâm. 


410 TẠP A-HÀM (I) 





“Nếu là bẩy Giác chi, thì chẳng che kín, chẳng bao phủ, chẳng 
phiền não nơi tâm, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển 
hướng Niết-bàn. 

Những gì là bảy? Đó là Niệm giác chi... Như đã nói ở trên... cho 
đến Xả giác chi. Như bảy Giác chi này chẳng che kín, chẳng bao phủ, 
chẳng phiền não nơi tâm, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, 
chuyển hướng Niết-bàn.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ rằng: 

Tham dục, sân nhuế cái, 
Thùy miên, trạo hối, nghỉ; 
Như năm thứ cái này, 

Tăng trưởng các phiên não. 
Năm cái che thế gian, 

Đắm sâu khó độ được; 
Ngăn che đối chúng sanh, 
Khiến không thấy chánh đạo. 
Nếu đắc Thất giác chỉ, 

Thì có thể chiếu sáng; 

Chỉ lời chân thật này, 
Đấng Chánh Giác đã nói. 
Niệm giác chỉ là đầu, 
Trạch pháp, chánh tư duy; 
Tỉnh tấn, ÿ'"*“, hỷ giác, 
Tam-muội, xả giác chỉ. 
Như bảy Giác chỉ này, 
Chánh đạo của Mâu-ni; 
Tùy thuận Đấng Đại Tiên, 
Thoát sợ hãi sanh tử. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những øì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


!%'- Tức khinh an. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 411 





KINH 708. THỌ"* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có thiện gia nam tử, xả bỏ công việc đời, xuất gia học 
đạo; cạo bổ râu tóc, mặc ca-sa, chánh tín sống không nhà, xuất gia 
học đạo. Trong số xuất gia như vậy, có người ngu si, nương vào nơi 
xóm làng, thành ấp; sáng đắp y mang bát vào thôn khất thực, nhưng 
vì không khéo giữ thân, không giữ gìn cửa các căn, không nhiếp thu 
các niệm mình, nên khi nhìn thấy những thiếu nữ trang điểm xinh 
đẹp, sanh tâm đắm nhiễm, không chánh tư duy, tâm chạy theo nắm 
bắt sắc tướng, tưởng đến sắc dục, làm cho tâm dục hừng hãy, thiêu 
đốt tâm, thiêu đốt thân, trả lại giới, trở về thế gian, tự thụt lùi chìm 
đắm. Trong khi đã yểm ly việc đời, xuất gia học đạo rồi mà còn 
nhiễm đắm trở lại, làm tăng thêm các tội nghiệp để tự phá hoại, che 
lấp, chìm đắm. 

“Có năm loại cây lớn, hạt mầm của nó rất nhỏ, nhưng cây lớn 
lên thì to lớn, bóng cây có thể che tối các loại cây tạp nhỏ, khiến âm u 
héo úa, không sanh trưởng được. Những øì là năm? Đó là cây kiển- 
giá-da', cây Ca-tỳ-đa-la'”, cây A-thấp-ba-tha'%°, cây Ưu-đàm-bát- 
la"”, cây Ni-câu-lưu-tha''°. Như vậy, năm loại cây đại thọ''' này, tuy 
mầm của nó rất nhỏ, nhưng từ từ phát triển lớn lên, bóng của nó che 
khuất các cây nhỏ, có thể khiến cho tất cả bị che khuất rũ xuống. 
Những gì là năm? Đó là tham dục cái, dần dân tăng trưởng; là sân 
nhuế"?, thùy miên, trạo hối, nghi cái, dân dân tăng trưởng. Vì tăng 





°' Gốc cây. Pãli, S.46.39 Rukkha. 

%9. Kiền-giá-da ÿ# 3È Hi. Pãli: kacchaka. 

° Ca-tỳ-đa-la 3M ‡! 4 #§. PAli: kapithaka. 

°3: A-thấp-ba-tha J“ƒ 34 3# {t!. Pali: assattha. 

"' Ưu-đàm-bát-la fl # ?X šš.. Päli: udumbara. 

!% Ni-câu-lưu-tha JE ‡#J §Z (tt. Pãli: nigrodha. 

! Nguyên Hán: tâm thọ ¿Ù› l{ , có thể nhầm. Päli: mahãrukkha, cây đại thọ. 
!* Trong để bản thiếu sân nhuế. Thêm vào cho đủ. 







































































412 TẠP A-HÀM (I) 





trưởng, nên khiến cho thiện tâm bị che khuất rũ xuống. Nếu tu tập bảy 
Giác chỉ, tu tập nhiều, sẽ chuyển thành bất thoái. Những gì là bảy? Là 
Niệm giác chi, Trạch pháp, Tinh tấn, Khinh an, Hỷ, Định, Xả giác chi. 
Tu tập bảy Giác chi như vậy, tu tập nhiều, sẽ chuyển thành bất thoái 
chuyển.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 709. THẤT GIÁC CHI'° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. 

“Nếu Tỳ-kheo chuyên nhất tâm mình, lắng nghe Chánh pháp, có 
thể đoạn năm pháp; tu tập bảy pháp khiến cho càng lúc càng thăng 
tiến mãn túc. Đoạn Năm pháp gì? Là tham dục cái, sân nhuế cái, thùy 
miên cái, trạo hối cái và nghi cái, đó gọi là đoạn Năm pháp. Tu tập 
bảy pháp gì? Là Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, 
Khinh an giác chi, Hỷ giác chi, Định giác chi và Xả giác chi. Nếu tu 
bảy pháp này thì càng lúc càng thăng tiến mãn túc.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 710. THÍNH PHÁP 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thánh đệ tử có tín tâm thanh tịnh, chuyên tinh nghe pháp, có 
thể đoạn được năm pháp, tu tập bẩy pháp, khiến cho được đây đủ. 
Những øì là năm? Là tham dục cái, sân nhuế, thùy miên, trạo hối và 
nghỉ cái. Đây là những cái cần đoạn. Những øì là bảy pháp? Là Niệm 


L3: Pali, S.46.23 Thãna. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 413 





giác chi, Trạch pháp, Tinh tấn, Khinh an, Hỷ, Định, Xả giác chi. Bảy 
pháp này được tu tập đây đủ, với người có tịnh tín; đó gọi là tâm giải 
thoát; người có trí gọi là tuệ giải thoát. Nếu người nào bị tham dục 
nhiễm tâm thì sẽ không có đắc, sẽ không có lạc; người nào bị vô minh 
nhiễm tâm, thì trí tuệ không trong sạch. Cho nên, Tỳ-kheo ha tham 
dục, thì tâm giải thoát; la vô minh, thì tuệ giải thoát. Nếu Tỳ-kheo đó 
đã lìa tham dục, thì tự thân tác chứng tâm giải thoát; la vô minh, tuệ 
giải thoát, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái phược, kết, mạn, chứng đắc hiện 
quán", cứu cánh biên tế khổ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 711. VÔ ÚY ()'° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. Bấy giờ 
có vương tử Vô Úy"' thường ngày đi bộ, thong thả dạo chơi, đi đến 
chỗ Đức Phật; sau khi diện kiến chào hỏi Thế Tôn xong, ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có Sa-môn, Bà-la-môn thấy như vầy, nói như 
vầy: 'Chúng sanh phiển não, không nhân, không duyên; chúng sanh 
thanh tịnh, không nhân, không duyên''”.* Còn Thế Tôn thì thế nào?” 

Phật bảo Vô Úy: 

“Vì các Sa-môn, Bà-la-môn nói những điều mà họ không suy 
nghĩ, ngu si, không phân biệt, không khéo léo, chẳng biết suy nghĩ, 
chẳng biết suy lường nên nói: 'Chúng sanh phiền não, không nhân, 
không duyên; chúng sanh thanh tịnh, không nhân, không duyên." như 
vậy. Vì sao? Vì chúng sanh phiển não có nhân, có duyên và chúng 
sanh thanh tịnh, có nhân, có duyên. 


!!* Đẳng vô gián —-L-}=F bản Minh: vô minh. Xem cht.8 kinh 259. 


HŠ: Pali, S.46.56 Abhaya. 

!!: Vô Úy vương tử “L——-I. Päli: Abhaya rãjakumãra. 

!”: Bản Päli: thuyết của Purana kassapa. Trong Trường bộ, đây là thuyết Luân hồi 
tịnh hóa của Makkhali Gosala; xem D.ii. Samaññaphala-sutta. 


414 TẠP A-HÀM (I) 





“Chúng sanh phiền não có nhân gì, duyên gì? Chúng sanh 
thanh tịnh có nhân gì, duyên gì? Vì tham dục chúng sanh tăng thượng 
nên đối với của cải, đồ vật của người khác khởi lên lòng tham nói 
rằng: “Vật này là sở hữu của tôi thì tốt." Nó yêu thích không muốn 
xa ha. Đối với chúng sanh khác khởi lên lòng sân hận, hung ác, toan 
tính, muốn đánh, muốn trói, chèn ép, gia tăng những việc trái đạo, 
tạo ra các nạn, không từ bổ sân nhuế. Thân ham ngủ nghỉ, tâm lại 
lười biếng, tâm luôn dao động; bên trong không tịch tĩnh, tâm thường 
nghi hoặc, nghi quá khứ, nghi vị lai, nghi hiện tại. Này Vô Úy, vì 
những nhân như vậy, những duyên như vậy, nên chúng sanh phiển 
não. Vì những nhân như vậy, những duyên như vậy nên chúng sanh 
thanh tịnh.”'' 

Vô Úy bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, một phần triển cái đã đủ là phiền não tâm, 
huống chỉ là tất cả!” 

Vô Úy lại bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, chúng sanh thanh tịnh có nhân gì, có duyên gì?“ 

Phật bảo Vô Úy: 

“Nếu Bà-la-môn nào có một niệm thù thắng, quyết định thành 
tựu; những việc đã làm từ lâu, những lời nói từ lâu, có thể tùy theo 
nhớ nghĩ, ngay lúc ấy tu tập Niệm giác chi. Khi Niệm giác chi đã tu 
tập rồi, thì niệm giác đầy đủ. Khi niệm giác đã đầy đủ rồi, thì có sự 
lựa chọn, phân biệt, tư duy, lúc bấy giờ tu tập Trạch pháp giác chi. Khi 
đã tu tập Trạch pháp giác chi rồi, thì trạch pháp giác đầy đủ. Khi đã 
lựa chọn, phân biệt, suy lường pháp rồi, thì sẽ nỗ lực tinh tấn; ở đây, tu 
tập Tĩnh tấn giác chi. Khi đã tu tập Tĩnh tấn giác chỉ rồi, thì tinh tấn 
giác đầy đủ. Khi đã nỗ lực tinh tấn rỗi, thì hoan hỷ sẽ sanh, xa la các 
tưởng về thức ăn, tu hỷ giác chi. Khi đã tu Hỷ giác chỉ rồi, thì hỷ giác 
đầy đủ. Khi Hỷ giác chi đã đầy đủ rồi, thì thân và tâm khinh an'”: lúc 
ấy tu Khinh an giác chi. Khi đã tu Khinh an giác chỉ rồi, thì khinh an 
giác sẽ đầy đủ. Khi thân đã khinh an rồi, thì sẽ được an lạc và khi đã 
an lạc rồi thì tâm sẽ định; khi ấy tu Định giác chi. Khi đã tu Định giác 


'': Ấn Thuận, câu này dư, cắt bô. 


3 Nguyên Hán: ÿ tức =a—. 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 26 415 





chi rồi, thì định giác sẽ đây đủ, Khi định giác chi đã đầy đủ rồi, thì 
tham ái sẽ bị diệt và tâm xả sanh ra; khi ấy tu Xả giác chi. Khi đã tu 
Xả giác chỉ rồi, thì xả giác sẽ đây đủ. Như vậy, này Vô Úy, vì nhân 
này, duyên này mà chúng sanh thanh tịnh. ” 

Vô Úy bạch Cù-đàm: 

“Nếu một phần (rong bảy Giác chỉ này) đầy đủ, thì cũng khiến 
cho chúng sanh thanh tịnh, huống chi là tất cả.” 

Vô Úy bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, kinh này tên gì và phải phụng trì như thế nào?” 

Phật bảo vương tử Vô Úy: 

“Nên gọi đây là kinh Giác Ch1ị. ” 

Vô Úy bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, đây là giác phần tối thắng. Bạch Cù-đàm, con là 
Vương tử, đã an lạc, mà vẫn thường cầu an lạc, nhưng ít khi ra vào. 
Nay lên trên núi, tứ chi tuy mỏi mệt, nhưng được nghe Cù-đàm nói 
kinh Giác Chi nên quên tất cả sự mệt nhọc.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, vương tử Vô Úy nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật rồi lui. 


"n 


416 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A HÀM QUYỂN 27 


KINH 712. VÔ ÚY (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong hang núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn thấy như vầy, nói như vầy: 'Không có 
nhân, không có duyên cho sự vô trí, vô kiến, của chúng sanh. Không 
nhân, không duyên cho trí kiến của chúng sanh?.` Như đã nói đây đủ... 
cho đến vương tử Vô Úy, sau khi nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi lui. 

M 


KINH 713. CHUYỂN THÚ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ có số đông các Tỳ-kheo, sáng sớm đắp y mang bát vào thành 
Vương xá khất thực. Lúc ấy số đông các Tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Hôm 
nay còn quá sớm, chưa đến giờ đi khất thực. Chúng ta hãy ghé qua 
tỉnh xá các ngoại đạo.` Số đông các Tỳ-kheo này liền vào tinh xá 
ngoại đạo, cùng các ngoại đạo chào hỏi nhau. Sau khi chào hỏi nhau 
xong, ngồi qua một bên. 

Các ngoại đạo hỏi Tỳ-kheo rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử nói pháp đoạn trừ năm cái, 
chúng che lấp tâm làm cho tuệ lực suy kém, là phần chướng ngại, 
không chuyển hướng Niết-bàn. An trụ bốn Niệm xứ, tu bẩy Giác ý. 





!- Đại Chánh quyển 27. Phật Quang quyển 27. Quốc Dịch quyển 24. Päli, S.46.56 


Abhya. 

Bản Pãli, quan điểm của Purana Kassapa: natthi hetu natthi paccayo aññãya 
adassanaya ahetu apaccayo aññanam adassanam hoti, không có nhân, không 
duyên cho sự vô trí và vô kiến; vì vậy, vô trí, vô kiến là vô nhân vô duyên. Xem 
thuyết vô tác (akiriya), D.ii. Smaññaphala-sutta. 


* Päli, S.46.52 Pariyãya. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 417 





Chúng tôi cũng vậy, vì các đệ tử nói đoạn năm cái vốn che lấp tâm 
làm cho tuệ lực suy giảm và khéo an trụ bốn Niệm xứ, tu bẩy Giác 
phần. Chúng tôi cùng với Sa-môn Cù-đàm có gì là khác nhau, đều 
có thể nói pháp?” 

Khi các Tỳ-kheo nghe những điều ngoại đạo nói, trong lòng 
không vui, bèn chỉ trích ngược lại!, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, vào 
thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa 
chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
sang một bên, đem những lời nói của ngoại đạo bạch đây đủ lên Thế 
Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lúc ngoại đạo kia nói như vậy, các ông nên hỏi ngược lại rằng: 
“Năm cái của ngoại đạo, chủng loại lý ưng là mười. Bảy Giác chỉ, 
đáng ra phải là mười bốn.` Mười của năm cái là những gì? Mười bốn 
của bảy giác là những gì? Nếu hỏi như vậy, những ngoại đạo kia sẽ tự 
giật mình tán loạn. Theo pháp của ngoại đạo”, tâm sanh sân nhuế, 
kiêu mạn, chê bai, hiểm hận, không nhẫn thọ, hoặc im lặng cúi đầu, 
không thể biện luận, âm thầm suy nghĩ. Vì sao? Ta không thấy người 
nào trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, 
Người nghe những gì Ta nói mà hoan hỷ tùy thuận, chỉ trừ có Như Lai 
và chúng Thanh văn ở đây nghe mà thôi”. 

“Này các Tỳ-kheo, mười của năm cái là những gì? Đó là có 
tham dục bên trong, tham dục bên ngoài. Tham dục bên trong kia là 
triển cái, là chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, không chuyển hướng 
đến Niết-bàn. Tham dục bên ngoài kia là cái, chẳng phải trí, chẳng 
phải đẳng giác, không chuyển hướng đến Niết-bàn. 

“Sân nhuế có tướng sân nhuế. Nếu sân nhuế cùng với tướng 





* Hán: phản a mạ ===a=|. Bản Päli: neva abhinandimsu nappatikkosimsu, không 


hoan hỷ cũng không chỉ trích. 

Hán: thuyết ngoại đạo pháp —=-~.=D=k. Tống-Nguyên-Minh: dư chữ thuyết. Xem 
đoạn văn tương đương ở kinh 714. 

Bản Pali: naham... yo imesam pañhanam veyyäkaranena cittam äradheyya 
aññatra tathagatena vã tathagatasavakena vã ito vã sutvä, Ta... không ai có thể 
làm hài lòng với sự trả lời cho những câu hỏi này, trừ Như Lai hay đệ tử của Như 
Lai đã nghe từ đây. 


418 TẠP A-HÀM (I) 





sân nhuếT, tức là triển cái, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, 
không chuyển đến Niết-bàn. Có thùy, có miênŸ; thùy này, miên này 
tức là triỀn cái, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, không chuyển 
hướng đến Niết-bàn. Có trạo cử, có hối tiếc; trạo cử này, hối tiếc 
này tức là cái, chẳng phải trí, chẳng phải đẳng giác, không chuyển 
hướng đến Niết-bàn. Có nghi pháp thiện, có nghi pháp bất thiện'?: 
nghi pháp thiện này, nghi pháp bất thiện này tức là cái, chẳng phải 
trí, chẳng phải đẳng giác, không chuyển hướng đến Niết-bàn. Đó gọi 
là năm cái nói mười. 

“Bảy Giác phần nói là mười bốn là những gì? Có tâm an trú 
chánh niệm nơi pháp bên trong'', có tâm an trú chánh niệm nói pháp 
bên ngoài. Niệm trụ pháp bên trong này chỉ cho Niệm giác phần, là 
trí, là đẳng giác, có thể chuyển hướng đến Niết-bàn; niệm trụ pháp 
bên ngoài này cũng chỉ cho Niệm giác phần, là trí, là đẳng giác, có 
thể chuyển hướng hướng đến Niết-bàn. Có tuyển trạch pháp thiện, 
tuyển trạch pháp chẳng thiện". Tuyển trạch pháp thiện kia là chỉ cho 
Trạch pháp giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết- 
bàn; tuyển trạch pháp chẳng thiện kia cũng chỉ cho Trạch pháp giác 
phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Có tinh tấn để 
đoạn pháp bất thiện, có tinh tấn để nuôi lớn pháp thiện. Tinh tấn để 
đoạn trừ pháp bất thiện kia là chỉ cho Tinh tấn giác phần, là trí, là 
đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Tinh tấn để nuôi lớn pháp 
thiện kia cũng chỉ cho Tinh tấn giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể 





Bản Pali: ajjhattam vyapado, bahiddhã vyapado, nội sân, ngoại sân. 

Hữu thụy, hữu miên. Bản Pãli: thinam nivaranam, middham nwaranam, hôn trầm 
là triển cái; thụy miên là triền cái. 

Trạo (điệu) hối ==. Päli: uddhacca-kukkucca, bồn chồn và hối tiếc. 

- Bản Pali: ajjhattam dhammesu vicikiccha, bahiddha dhammesu vicikicchä, hoài 
nghi các pháp bên trong, hoài nghi các pháp bên ngoài. 

-_ Bản Pali: yadapi... ajjhattam dhammesu sati tadapi satibojjhango, có chánh niệm 
nơi các pháp bên trong, đó là niệm giác chỉ. 

!“ Bản Päili: ajjihatam dhammesu paññaya pavicinati pavicarati.. bahidha 
dhammesu..., bằng trí tuệ mà khảo sát (tư trạch) và khảo nghiệm (tư sát) các 
pháp bên trong... các pháp bên ngoài. 

-_ Bản Päli: kayikam viriyam...cetasikam viriyam, thân tinh tấn, tâm tinh tấn. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 419 





chuyển đến Niết-bàn. Có hỷ, có hỷ xứ'*. Hỷ này là Hỷ giác phần, là 
trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Hỷ xứ này cũng là Hỷ 
giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Có thân 
khinh an, có tâm khinh an”. Thân khinh an này là Khinh an giác 
phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn; tâm khinh an 
này cũng là Khinh an giác phân, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển 
đến Niết-bàn. Có định, có tướng định". Định này chỉ cho Định giác 
phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn; tướng định 
này cũng chỉ cho Định giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển 
đến Niết-bàn. Có xả pháp thiện, có xả pháp bất thiện”. Xả pháp 
thiện này chỉ cho Xả giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển 
đến Niết-bàn; xả pháp bất thiện này cũng chỉ cho Xả giác phần, là 
trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. Đó gọi là bảy Giác 
phần nói là mười bốn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 714. HỎA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ có số đông các Tỳ-kheo. 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Có các xuất gia ngoại đạo nói như vậy, nên hỏi lại rằng: “Nếu 
tâm yếu kém, còn do dự, bấy giờ nên tu những giác phần nào? Những 


- Bản Pali: savitakkavicaära pIfi...avitakkavicara pïfT, hÿ đồng hành với tầm tứ, hÿ 
không đồng hành với tầm tứ. 

- Nguyên Hán: thân ÿ tức, tâm y tức==Q——A—~Q~=. Pali: kãyapassaddhi, 
cittapassaddhi. 

- Bản Pali: savitakko savicaro samadhi, avitakko avicäro samadhi, định có tầm có 
tứ, định không tầm không tứ. 

- Bản Pali: ajjhattam dhammesu upekkhã, bahidhaä dhammesu upekkhä, xả nơi 
các pháp bên trong, xả nơi các pháp bên ngoài. 

Š Pali, S.46.53 Aggi. 





420 TẠP A-HÀM (I) 





gì tu không đúng lúc''? Nếu lại tâm điệu cử”; với tâm điệu cử, do dự 
ấy, bấy giờ nên tu những giác phần nào? Và những gì là không đúng 
lúc? Nếu hỏi như vậy, các ngoại đạo kia tâm sẽ giật mình, phân tán, 
nói lãng sang những pháp khác; tâm sanh phẫn nhuế, kiêu mạn, hủy 
báng, hiểm hận không nhẫn thọ; hoặc im lặng, cúi đầu, không thể 
biện luận âm thầm suy nghĩ. Vì sao? Ta không thấy người nào trong 
chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người nghe 
những gì Ta nói mà hoan hỷ tùy thuận, chỉ trừ có Như Lai và chúng 
Thanh văn ở đây nghe mà thôi”. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu lúc tâm yếu kém, tâm do dự, thì không 
nên tu Khinh an giác phần, Định giác phần, Xả giác phần. Vì sao? Khi 
tâm yếu kém phát sanh, vì yếu kém, do dự, các pháp này càng làm 
tăng thêm yếu kém. Thí như một đóm lửa mà muốn cháy mạnh lên, 
lại bỏ than tro” vào. Thế nào, này Tỳ-kheo, chẳng phảẩi vì thêm tro 
vào khiến cho lửa tắt chăng?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn!” 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, yếu đuối, do dự, nếu tu Khinh an giác 
phần, Định giác phần, Xả giác phần, thì đây không phải thời, vì tăng 
thêm lười biếng thôi. 

“Hoặc khi tâm điệu cử khởi lên, nếu tâm điệu cử, do dự, bấy 
giờ, không nên tu Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác phần, Hỷ giác 
phần. Vì sao? Vì khi tâm điệu cử khởi lên, với tâm điệu cử, do dự, các 
pháp này làm cho tăng thêm. Thí như lửa đang cháy, muốn dập tắt mà 
đem cỏ khô thêm vào. Ý các ông thế nào? Há không khiến cho lửa 
cháy bùng lên đó sao?” 

T-kheo bạch Phật: 





- Bản Paili:... nam cittam hoti, katamesam tasmim samaye bojjhanhganam akälo 
bhãvanãya... kãlo bhävanãya, khi tâm co rút, lúc ấy là hợp thời để tu tập những 
giác chỉ nào, không hợp thời cho sự tu tập những giác chỉ nào. 

”. Xem cht.8 kinh 713. 

”'. Xem cht.6 kinh 713. 

2. Hán: tiêu thán ——. Bản Päii:... allãni ceva tinani,... allani ca gomayani,... allani 

ca katthani pakkhipeyya, bỏ vào những cỏ ướt, phân bò ướt, củi ướt. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 421 





“Đúng vậy, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Khi tâm điệu cử khởi lên, nếu tâm điệu cử, do dự, mà tu 
Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác phần, Hỷ giác phần, làm tăng 
thêm điệu cử. 

“Này các Tỳ-kheo, khi tâm yếu đuối sanh khởi, nếu tâm yếu 
đuối, do dự. Lúc bấy giờ nên tu Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác 
phần, Hỷ giác phần. Vì sao? Vì khi tâm yếu đuối sanh khởi, nếu tâm 
yếu đuối, do dự, bằng các pháp này mà được khai thị, chỉ giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Thí như một đóm lửa muốn cho nó cháy lên, thì 
nên cho cổ khô vào. Thế nào Tỳ-kheo! Lửa này có cháy hừng lên 
không?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Khi tâm yếu đuối sanh khởi như vậy, nếu tâm yếu đuối, do dự, 
lúc bấy giờ nên tu Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác phần, Hỷ giác 
phần để được khai thị, chỉ giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 

“Hoặc khi tâm điệu cử sanh khởi; nếu tâm điệu cử, do dự, thì 
nên tu Khinh an giác phần, Định giác phần, Xả giác phần. Vì sao? 
Vì khi tâm điệu cử sanh khởi; nếu tâm điệu cử, do dự, thì bằng các 
pháp này mà có thể khiến cho an trụ bên trong, nhất tâm nhiếp trì. 
Thí như lửa đang cháy, muốn cho nó tắt, chỉ cần cho than tro vào, 
thì lửa này sẽ tắt. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nếu tâm điệu cử, do dự, mà tu 
Trạch pháp giác phân, Tinh tấn giác phần, Hỷ giác phần thì không 
đúng thời; nếu tu Khinh an, Định, Xả giác phần thì tự nó mới đúng 
thời. Vì các pháp này khiến cho an trụ bên trong, nhất tâm, nhiếp trì. 
Niệm giác phần thì hỗ trợ cho tất cả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Ị?? 


M 


422 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 715. THỰC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm triển cái, bảy Giác phần, có thức ăn, không thức ăn. 
Nay Ta sẽ nói. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà 
nói. Thí như thân thể phải nhờ vào thức ăn mới tôn tại, chứ chẳng phải 
không nhờ thức ăn. Cũng vậy, năm triển cái nhờ vào thức ăn mới tổn 
tại, chứ chẳng phải không nhờ thức ăn. 

“Tham dục triỀn cái lấy gì làm thức ăn? Đó là tướng xúc”!. Đối 
với tướng ấy mà không tư duy đúng”, tham dục chưa khởi sẽ khiến 
khởi; tham dục đã khởi rồi thì có thể khiến cho tăng rộng. Đó gọi là 
thức ăn của dục ái triển cái”. 

“Những øì là thức ăn của sân nhuế triển cái? Đó là tướng chướng 
ngại”. Đối với tướng ấy mà không tư duy đúng, thì sân nhuế cái chưa 
khởi sẽ khiến khởi; sân nhuế cái đã khởi rồi thì có thể khiến cho tăng 
rộng. Đó gọi là thức ăn của sân nhuế triỀn cái. 

“Những øì là thức ăn của thùy miên cái? Gồm có năm pháp. 
Những øì là năm? Đó là yếu đuối, chẳng vui, ngáp ợ, ăn nhiều, lười 
biếng. Đối với chúng không tư duy đúng, khi thùy miên cái chưa khởi 
thì khiến khởi, thùy miên cái đã khởi rồi, có thể khiến cho nó tăng 
rộng. Đó gọi là thức ăn của thùy miên cái. 

“Những gì là thức ăn của trạo hối? Gồm có bốn pháp. Những gì 
là bốn? Đó là giác tưởng về thân thuộc, giác tưởng về mọi người, giác 
tưởng về chư Thiên, giác tưởng về những khoái lạc vốn đã tự kinh 





3 Cĩ. S.46.2 Kãya; 46.51 Ahãra. 


Hán: xúc tướng —=. Bản Päli: subhanimitta, tịnh tướng. 

Bản Päli: ayonisomanasikarabahulikãaro, tu tập nhiều (với tịnh tướng) mà không 
tác ý một cách như lý. 

Dục ái —=R. Pali: kamachanda. 

Chướng ngại tướng ——=—. Pãli: patighanimittam, tướng đối nghịch hay đối 
ngại. Trong Pali, patigha, có nghĩa là sân, cũng có nghĩa là đối nghịch (chướng 
ngại). 


24. 
ĐẠT 


26. 


21. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 423 





qua”. Tự mình nhớ nghĩ hay dò người khác khiến nhớ nghĩ mà sanh 
giác tưởng. Đối với chúng khởi tư duy không chân chánh, khi trạo hối 
chưa khởi thì khiến khởi; trạo hối đã khởi rồi thì có thể khiến cho nó 
tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của trạo hối. 

“Những øì là thức ăn của nghi cái? Có ba đời. Những gì là ba? 
Đó là đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Đối với đời quá khứ còn 
do dự, đời vị lai còn do dự, đời hiện tại còn do dự. Đối với chúng 
khởi tư duy không chân chánh, nghi cái chưa khởi sẽ khiến khởi; 
nghi cái đã khởi thì có thể khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn 
của nghi cái. 

“Thí như thân thể nhờ vào thức ăn mà được nuôi lớn, chứ 
chẳng phải không nhờ thức ăn. Cũng vậy, bẩy Giác phần cũng nhờ 
vào thức ăn mà tổn tại, nhờ vào thức ăn mà nuôi lớn, chứ chẳng phải 
không nhờ ăn. 

“Cái gì là chẳng phải thức ăn của Niệm giác phần? Không tư 
duy về bốn Niệm xứ, Niệm giác phần chưa khởi sẽ chẳng cho khởi; 
Niệm giác phần đã khởi rồi, khiến cho giảm đi. Đó gọi là chẳng phải 
thức ăn của Niệm giác phần. 

“Cái gì chẳng phải là thức ăn của Trạch pháp giác phần? Lựa 
chọn đối với pháp thiện, lựa chọn đối với pháp bất thiện; không tư duy 
đối với chúng, Trạch pháp giác phần chưa khởi sẽ không cho khởi; 
Trạch pháp giác phân đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó gọi là 
chẳng phải thức ăn của Trạch pháp giác phần. 

“Những øì là chẳng phải là thức ăn của Tĩnh tấn giác phần? bốn 
Chánh đoạn; đối với chúng không tư duy, tinh tấn giác phần chưa khởi 
sẽ không khởi; Tinh tấn giác phần đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó 
gọi là không phải thức ăn của Tinh tấn giác phần. 

“Những gì là chẳng phải là thức ăn của Hỷ giác phần? Có pháp 
Hỷ, có pháp hỷ xứ; đối với chúng không tư duy, Hỷ giác phần chưa 
khởi sẽ không cho khởi; Hỷ giác phần đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. 
Đó gọi là chẳng phải thức ăn của Hỷ giác phần. 

“Những øì là chẳng phải là thức ăn của Khinh an giác phần? Có 
thân khinh an cùng tâm khinh an; đối với chúng không tư duy, khi 


®-. Bản Pãli: cetaso avipasamo, tâm không an tĩnh. 


424 TẠP A-HÀM (I) 





Khinh an giác phần chưa sanh sẽ không cho khởi; Khinh an giác phần 
đã sanh sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của 
Khinh an giác phần. 

“Những øì là chẳng phải là thức ăn của Định giác phần? Có bốn 
Thiển; đối với chúng không tư duy, Định giác phần chưa khởi sẽ 
không cho khởi; Định giác phần đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó 
gọi là chẳng phải thức ăn của Định giác phần. 

“Những gì là chẳng phải là thức ăn của Xả giác phần? Có ba 
giới; đó là đoạn giới, vô dục giới, diệt giới; đối với chúng không tư 
duy, Xã giác phần chưa khởi sẽ không cho khởi; Xả giác phần đã khởi 
sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của Xả giác 
phần. 

“Những gì là chẳng phải là thức ăn của tham dục cái? Quán bất 
tịnh; tư duy đối với nó, tham dục cái chưa khởi sẽ không khởi; tham 
dục cái đã khởi sẽ khiến cho bị dứt. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của 
tham dục cái. 

“Những gì là chẳng phải thức ăn của sân nhuế cái? Tư duy về 
tâm từ kia,” sân nhuế cái chưa sanh sẽ không khởi; sân nhuế cái đã 
sanh sẽ khiến cho bị diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của sân 
nhuế cái. 

“Những øì là chẳng phải thức ăn của thùy miên cái? Tư duy về 
sự chiếu sáng”? kia, khi thùy miên chưa sanh, không cho khởi; thùy 
miên đã sanh rồi, khiến cho bị diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn 
của thùy miên cái. 

“Những gì là chẳng phải thức ăn của trạo hối cái? Tư duy đúng 
về sự tĩnh chỉ kia, trạo hối cái chưa sanh sẽ không khởi; trạo hối cái đã 
sanh sẽ khiến cho diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của trạo hối 
cát. 

“Những gì là chẳng phải thức ăn của nghi cái? Tư duy về pháp 
duyên khởi, nghi cái chưa sanh sẽ không khởi; nghi cái đã sanh sẽ 
khiến cho diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của nghỉ cái. 





?:. Bản Päli: mettãcetovimutti, từ tâm giải thoát. 
3 Hán: minh chiếu. Bản Päli: atthi ärambhadhãtu nikkamadhätu parakkamadhãtu, 
có phát cần giới, tinh cần giới, dũng mãnh giới. 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 425 





“Thí như thân thể phải nhờ vào thức ăn mà sống, nhờ vào ăn mà 
tồn tại. Những gì là thức ăn của Niệm giác phần? Tư duy bốn Niệm xứ 
rồi, Niệm giác phần chưa sanh sẽ khiến cho sanh khởi; Niệm giác 
phần đã sanh càng sanh khởi khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn 
của Niệm giác phần. 

“Những gì là thức ăn của Trạch pháp giác phần? Có lựa chọn 
pháp thiện, có lựa chọn pháp bất thiện; khi tư duy về chúng, nếu 
Trạch pháp giác phần chưa sanh, khiến cho sanh khởi, Trạch pháp 
giác phần đã sanh rồi, thì càng sanh khởi khiến cho tăng rộng. Đó gọi 
là thức ăn của Trạch pháp giác phân. 

“Những gì là thức ăn của Tinh tấn giác phần? Tư duy về bốn 
Chánh đoạn, nếu Tinh tấn giác phần chưa sanh, khiến cho sanh khởi, 
Tinh tấn giác phần đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó 
gọi là thức ăn của Tỉnh tấn giác phần. 

“Những gì là thức ăn của Hỷ giác phần? Có Hỷ, có Hỷ xứ; tư 
duy về chúng, nếu Hỷ giác phần chưa sanh, khiến sanh khởi; Hỷ giác 
phần đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn 
của Hỷ giác phần. 

“Những øì là thức ăn của Khinh an giác phần? Có thân khinh an, 
tâm khinh an; tư duy về chúng, nếu Khinh an giác phần chưa sanh, 
khiến sanh khởi, Khinh an giác phần đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho 
tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Khinh an giác phần. 

“Những gì là thức ăn của Định giác phần? Tư duy về bốn Thiền, 
Định giác phần chưa sanh, khiến cho sanh khởi, Định giác phần đã 
sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Định 
giác phần. 

“Những gì là thức ăn của Xả giác phần? Gồm có ba giới. 
Những gì là ba? Đó là đoạn giới, vô dục giới, diệt giới; tư duy về 
chúng, Xả giác phần chưa sanh khiến cho sanh khởi; Xả giác phần 
đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của 
Xã giác phần.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


426 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 716. PHÁP (1°! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong nội pháp, Ta không thấy có một pháp nào mà pháp ác 
bất thiện chưa sanh lại khiến cho nó sanh; pháp ác bất thiện đã sanh 
rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Hay pháp thiện chưa sanh, khiến 
cho không sanh; đã sanh rồi, khiến cho bị giảm đi. Đó là không tư duy 
chân chánh. 

“Này các Tỳ-kheo, không tư duy chân chánh, tham dục cái chưa 
sanh khiến cho sanh; đã sanh rồi, thì tái sanh khiến tăng rộng. sân 
nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi cái chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh 
rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Niệm giác phần chưa sanh, không 
cho sanh; đã sanh rồi, khiến giảm đi; Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh 
an, Định, Xả giác phần chưa sanh, không cho sanh; đã sanh rồi, khiến 
giảm đi. 

“Ta không thấy một pháp nào có thể khiến cho pháp ác bất 
thiện chưa sanh thì không sanh; đã sanh rồi, khiến cho đoạn; pháp 
thiện chưa sanh, thì khiến sanh; đã sanh rồi, thì cho tái sanh khiến tăng 
rộng. Đó là tư duy chân chánh. 

“Này Tỳ-kheo, tư duy chân chánh thì tham dục cái chưa sanh, sẽ 
khiến không sanh; đã sanh rồi, khiến cho nó dứt. Sân nhuế, thùy miên, 
trạo hối, nghi cái chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rồi, khiến dứt. 
Niệm giác phần chưa sanh, khiến cho sanh; sanh rồi, cho tái sanh 
khiến tăng rộng; Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác 
phần chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho 
tăng rộng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


3! Pạli, S.45.83 Yoniso; 46.29 Ekadhamma. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 427 





KINH 717. PHÁP (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào như là tri thức 
ác, bạn đẳng ác mà pháp ác bất thiện chưa sanh, khiến cho sanh, đã 
sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng; pháp thiện chưa sanh lại 
khiến không sanh; đã sanh rồi lại khiến giảm đi. 

“Với tri thức ác, bạn đảng ác; tham dục cái chưa sanh,, khiến 
sanh; đã sanh thì tái sanh khiến tăng rộng. Sân nhuế, thùy miên, trạo 
hối, nghi cái chưa sanh khiến sanh; đã sanh rồi, thì tái sanh khiến tăng 
rộng. Niệm giác phần chưa sanh, thì khiến không sanh, đã sanh rồi 
khiến giảm đi; Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác 
phần chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rồi, khiến giảm đi. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một pháp nào, mà pháp ác 
bất thiện chưa sanh, khiến không sanh, đã sanh rồi, khiến nó dứt; khi 
pháp thiện chưa sanh, khiến sanh, đã sanh rồi, thì tái sanh khiến tăng 
rộng. Đó là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. 

“Với thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, tham dục cái 
chưa sanh, thì không cho sanh; đã sanh rồi, thì khiến cho diệt đi; sân 
nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi cái chưa sanh, thì khiến cho không 
sanh, đã sanh rồi, thì khiến dứt. Niệm giác phần chưa sanh, thì khiến 
sanh, đã sanh rồi, thì tái sanh khiến tăng rộng; Trạch pháp, Tĩnh tấn, 
Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần khi chưa sanh, thì khiến sanh, đã 
sanh rồi, thì tái sanh khiến chúng tăng rộng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 718. XÁ-LỢI-PHẤT* 
Tôi nghe như vầy: 


3' Pali, S.46.4 Vatta. 


428 TẠP A-HÀM (I) 





Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bảy Giác phần. Những gì là bẩy? Đó là Niệm giác phần, 
Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác phần, Hỷ giác phần, Khinh an 
giác phần, Định giác phần, Xả giác phần. Bảy Giác phần này quyết 
định mà được, không tinh cần mà được, tôi tùy theo ý muốn mà 
chứng nhập một giác phần”. Hoặc buổi sáng, giữa trưa, hay buổi 
chiều mà nếu muốn chứng nhập, thì nhiều lần chứng nhập tùy theo 
sở dục. Thí như vua, đại thần, có đủ thứ y phục để ở trong rương 
tráp, tùy theo nhu cầu cần dùng của mình mà vào lúc trưa hay 
chiều, theo ý dùng tự do. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bẩy Giác 
phần này, vì quyết định mà được, không tinh cần mà được, tùy ý 
chứng nhập. Tôi, đối với Niệm giác phần này, là thuần trắng thanh 
tịnh, lúc khởi biết khởi, lúc diệt biết diệt, lúc biến mất biết biến 
mất; đã khởi biết đã khởi, đã diệt biết đã diệt. Cũng vậy, đối với 
Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần, thì cũng 
nói như vậy.” 

Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Tôn giả đã nói, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 719. ƯU-BA-MA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ Tôn giả Ưu-ba- 
ma®, Tôn giả A-để-mục-đa*° đang ngụ tại tỉnh xá Kê lâm ở ấp Ba- 
liên-phất. Bấy giờ, Tôn giả A-để-mục-đa vào buổi chiều sau khi từ 
thiển tịnh thức dậy, đến chỗ Tôn giả Ưu-ba-ma, chào hỏi khích lệ 
nhau xong, ngồi lui qua một bên, hỏi Tôn giả Ưu-ba-ma: 

“Tôn giả, có thể cho biết phương tiện của bẩy Giác phần”, 
3 Hán: giác phần chánh thọ ————. 

Pali, S.46.8 Upaväana. 

Ưu-ba-ma “u=i—=. Päli: Upavana. 

A-đề-mục-đa —=——=n. Päli: Adhimutta. 

Thất giác phần phương tiện =C====—=K. Päli: susamaraddhãä satta bojjhanga, 


34. 
35. 
36. 
KX 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 429 





được chứng nhập với an trú lạc” như vậy, hay chứng nhập với an trú 
khổ như vậy?” 

Ưu-ba-ma đáp rằng: 

“Tôn giả A-để-mục-đa, Tỳ-kheo khéo biết phương tiện tu bẩy 
Giác phần thì cũng có thể chứng nhập với an trú lạc như vậy, cũng có 
thể chứng nhập với an trú khổ như vậy.” 

Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo làm thế nào để khéo biết phương tiện tu bẩy Giác 
phần?” 

Ưu-ba-ma đáp rằng: 

“Tỳ-kheo lúc phương tiện tu Niệm giác phần, tư duy biết 
rằng” “Tâm kia không khéo giải thoát, không bổ ngủ nghỉ, không 
khéo điều phục trạo hối. Như tư duy về pháp Niệm giác xứ của ta, 
tuy phương tiện tinh tấn cũng không đạt được bình đẳng.` Cũng 
vậy, Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần cũng 
nói như vậy. 

“Nếu Tỳ-kheo lúc phương tiện tu Niệm giác phần, trước hết tư 
duy: “Tâm khéo giải thoát, dẹp bỏ ngủ nghỉ, điều phục trạo hối, đối 
với pháp Niệm giác xứ này như ta tư duy rồi, sau đó tuy không tĩnh 
cần phương tiện mà đạt được bình đẳng. Như vậy A-đề-mục-đa, Tỳ- 
kheo biết phương tiện tu bảy Giác phần, chứng nhập với an trú lạc như 
vậy, chứng nhập với an trú khổ như vậy.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ cùng bàn luận với nhau xong, mỗi người 
từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 220. A-NÑA-LUẬT 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Tôn giả A-na-luật cũng ở nước Xá-vệ, trong tinh xá Tòng 





bảy Giác chi được khéo nỗ lực. 

Lạc trú chánh thọ ——=——. Pali: phasuviharaya samvattanti, chúng tác dụng 
để dẫn đến an trú lạc. 

Hán: tri tư duy ———. Ấn Thuận thêm từ bất —: không biết tư duy. 


38. 


39, 


430 TẠP A-HÀM (I) 





lâm. Lúc ấy, có số đông các Tỳ-kheo đến chỗ A-na-luật, chào hỏi 
khích lệ nhau. Sau khi chào hỏi khích lệ xong, ngồi lui qua một bên, 
nói với Tôn giả A-na-luật: 

“Thưa Tôn giả có biết, khi phương tiện tu bẩy Giác phần, có 
sanh ra lạc trú không?” 

Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Tôi biết, lúc Tỳ-kheo phương tiện tu bảy Giác phần, sanh ra lạc 
trú.” 

Các Tỳ-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Thế nào là biết Tỳ-kheo khi phương tiện tu bảy Giác phần, 
sanh lạc trú?” 

Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo phương tiện tu Niệm giác phần, mà khéo biết tư duy, 
tâm ta khéo giải thoát, khéo bỏ ngủ nghỉ, khéo điểu phục trạo hối. 
Như pháp niệm giác phần xứ này, tư duy rồi, nỗ lực phương tiện, tâm 
không lười biếng, thân khinh an không loạn động, buộc tâm an trụ, 
không khởi loạn niệm, nhất tâm chứng nhập. Cũng vậy, đối với Trạch 
pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần cũng nói như vậy. 
Đó gọi là biết Tỳ-kheo lúc phương tiện tu bẩy Giác phần, thì sanh ra 
lạc trú. ” 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả A-na-luật đã nói, 
đều hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 221. CHUYỂN LUÂN VƯƠNG ()* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lúc Chuyển luân Thánh vương ra đời, có bẩy báu hiện ra ở thế 
gian: bánh xe vàng báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ 
báu, quan giữ kho báu. Cũng vậy, Như Lai xuất thế cũng có báu bảy 
Giác phần hiện ra. 


#9 Paii, 46.42 Cakkavatti. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 431 





“Trai giới”, ngồi trên lầu quán, đại thần vây quanh, có bánh xe 
vàng báu xuất hiện từ phương Đông, bánh xe có ngàn căm, trục quay 
đều, vành bánh xe tròn, tướng bánh xe đây đủ, vua nghĩ: 'Có điềm 
lành này, nên chắc chắn là Chuyển luân Thánh vương. Ta nay nhất 
định là Luân vương." Liên dùng hai tay đỡ lấy bánh xe vàng báu, đặt 
vào giữa lòng tay trái, tay phải thì quay, nói rằng: “Nếu đây là bánh xe 
vàng báu của Chuyển luân Thánh vương, thì hãy quay theo con đường 
cổ xưa của Chuyển luân Thánh vương mà đi.` Lúc ấy bánh xe báu liền 
xuất phát, lăn đi phía trước vua và số đông, ở phương Đông, nương 
vào hư không, nhắm hướng Đông mà đi, lăn theo con đường ngay 
thẳng của Thánh vương xưa. Vua theo bánh xe báu; bốn binh chủng 
cùng theo. Nếu đến nơi nào bánh xe báu dừng lại thì vua và bốn binh 
chủng cũng dừng lại nơi đó. Các Tiểu vương những xứ phương Đông 
thấy Thánh vương đến, tất cả đều quy phục. 

“Như Lai xuất hiện ở đời cũng có bẩy Giác phần hiện ra ở thế 
gian; đó là Niệm giác phần, Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác 
phần, Hỷ giác phần, Khinh an giác phần, Định giác phần, Xả giác 
phần.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 722. CHUYỂN LUÂN (2)? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lúc Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, bẩy báu cũng 
hiện ra ở thế gian. 

“Khi Chuyển luân Thánh vương ra đời, bánh xe vàng báu xuất 
hiện như thế nào? Bấy giờ Thánh vương Quán đẳnh dòng Sát-lợi, 





*#'- Bản Hán, văn đột ngột; có thể nhảy sót một đoạn. Xem kinh 722 dưới. 
!“ Pali, S.46.42 Cakkavatti. Tham chiếu, N°125(39.7), D.17 Mahäsudassana- 
suttanta. 


432 TẠP A-HÀM (I) 





nhằm vào ngày rằm, tắm rửa sạch sẽ, thọ trì trai giới, ở trên lầu các, 
đại thần vây quanh. Khi ấy, có bánh xe vàng báu từ phương Đông xuất 
hiện. Bánh xe có ngàn căm, trục quay đều, vành bánh xe tròn, tướng 
bánh xe đầy đủ, bằng vàng ròng cõi trời. Vua tự nghĩ: “Nghe từ xa xưa 
truyền lại rằng, ngày rằm nhằm ngày bố-tát, Đại vương Quán đẳnh 
dòng Sát-lợi, tắm rửa sạch sẽ, thọ trì trai phước, thì có bánh xe báu 
hiện ra. Nay cũng như ngày xưa, đã có điểm lành này, nên biết ta là 
Chuyển luân Thánh vương.'` Liền dùng hai tay đỡ lấy bánh xe vàng 
báu, đặt vào giữa lòng tay trái, tay phải thì quay, nói rằng: “Nếu là 
bánh xe vàng báu của Chuyển luân Thánh vương, thì phải quay lại con 
đường cổ xưa của Chuyển luân Thánh vương mà đi.` Nói xong lời này 
rồi, bấy giờ bánh xe báu liền từ trước vua nhắm hướng Đông mà đi 
theo con đường ngay thẳng của Thánh vương xưa. Nhà vua cùng bốn 
binh chủng theo bánh xe báu, đến phương Đông. Các Tiểu vương các 
nước phương Đông thấy Thánh vương đến, đều tung hô: “Lành thay, 
hoan nghĩnh Đại vương đến! Đây là nước của Đại vương. Nước này an 
ổn, nhân dân phồn vinh an lạc. Xin ngài dừng lại ở đây, giáo hóa mọi 
người nước này. Chúng tôi thảy đều là tùy tùng của Thiên tôn.) 

Thánh vương đáp rằng: 

“Này các chủ tụ lạc, từ nay các ngươi nên khéo giáo hóa người 
dân trong nước. Nếu có ai nghịch lại, thì nên đến báo cho ta, sẽ theo 
như pháp luật mà giáo hóa. Chớ nên làm những điều phi pháp. Và 
cũng nên khiến mọi người trong nước khéo cải hóa những điều phi 
pháp. Nếu đúng như vậy, thì đó là theo sự giáo hóa của ta. 

“Từ biển Đông này, Thánh vương nương theo đường của Thánh 
vương xưa đến biển Nam. Rồi nương theo con đường của Thánh 
vương xưa vượt biển Nam mà đến biển Tây; theo con đường của 
Thánh vương xưa vượt qua biển Tây đến biển Bắc. Các Tiểu vương 
quốc của các phương Nam, Tây, Bắc đều cung đón thỉnh mời cũng 
nói đầy đủ như phương Đông. Bấy giờ, bánh xe vàng báu mà Thánh 
vương đã đi theo này vượt qua biển Bắc, trở lại trên cung điện 
Chánh trị, ở giữa hư không. Đó là Chuyển luân Thánh vương khi 
xuất hiện ở đời thì có bánh xe vàng báu hiện ra ở thế gian. 

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, voi trắng báu 
hiện ra ở thế gian như thế nào? Đại vương Quán đảnh dòng Sát-lợi 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 433 





thấy voi hoàn toàn trắng, màu sắc nó tươi đẹp, bẩy chi vững vàng”. 
Thánh vương thấy vậy, lòng hân hoan nghĩ: “Voi báu này, nay lại ứng 
hiện đối với ta.` Vua liền cho kêu tượng sư, người điều phục voi giỏi, 
bảo nhanh chóng điều phục voi báu này, khi nào điều phục xong hãy 
đưa đến. Tượng sư vâng lệnh, chưa đầy một ngày mà đã điều phục 
được voi; đầy đủ tất cả dấu hiệu chứng tổ đã được điều phục. Giống 
như voi khác đã được điều phục trong một năm; con voi báu này chỉ 
được điều phục trong vòng một ngày mà được như vậy. Sau khi đã 
điều phục xong, dẫn đến chỗ vua, tâu lên vua rằng: “Voi này đã được 
điều phục xong, giờ xin vua biết cho.) 

“Bấy giờ, Thánh vương, xem kỹ tướng voi đã được điều phục 
hoàn bị này, rồi cưỡi voi báu, vào lúc sáng sớm, đi khắp bốn biển, cho 
đến giữa ngày trở về vương cung. Đó gọi là khi Chuyển luân Thánh 
vương xuất hiện ở đời, thì voi báu này hiện ra ở thế gian. 

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì ngựa báu 
hiện ra ở thế gian như thế nào? Chuyển luân Thánh vương sở hữu 
một con ngựa báu, thân toàn màu xanh, đầu đen, đuôi đỏ. Thánh 
vương thấy ngựa, lòng sanh hân hoan, nghĩ: “Ngựa thần này, nay lại 
ứng hiện đối với ta.` Vua liễn giao cho mã sư, hãy nhanh chóng điều 
phục nó, khi nào điều phục xong thì dẫn đến đây. Mã sư vâng lệnh, 
chưa đây một ngày mà đã điều phục được ngựa này. Giống như ngựa 
khác đã được điều phục cả năm, ngựa báu này chỉ không đây một 
ngày mà được điều phục như vậy. Sau khi biết ngựa đã điều phục 
xong, dẫn đến chỗ vua thưa rằng: 'Ngựa này đã được điều phục 
XONE.” 

“Bấy giờ, Thánh vương xem kỹ tướng ngựa báu đã được điều 
phục hoàn bị, rồi cưỡi ngựa báu, vào lúc sáng sớm, đi khắp bốn 
biển, cho đến giữa ngày trở về vương cung. Đó gọi là khi Chuyển 
luân Thánh vương xuất hiện ở đời thì ngựa báu cũng hiện ra thế 
gian. 

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì ngọc báu 
Ma-ni hiện ra ở thế gian như thế nào? Ngọc báu mà Chuyển luân 
Thánh vương sở hữu, hình dáng của nó có tám cạnh, chiếu ánh sáng 


*. Hán: thất chỉ trụ địa C——~a. Päli: sattappatitthito. Bảy chỗ. 


434 TẠP A-HÀM (I) 





đượm, không tỳ vết, thường làm đèn sáng trong cung vua. Chuyển 
luân Thánh vương thí nghiệm ngọc báu. Vào một đêm trời mưa tối 
tăm, cầm ngọc báu đi trước dẫn đường, đem bốn binh chủng vào 
trong vườn rừng, ánh sáng của nó tỏa rạng ra cỡ một do-tuần. Đó gọi 
là lúc Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì ngọc báu Ma-ni 
hiện ra ở thế gian. 

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì Ngọc nữ 
hiển báu hiện ra ở thế gian như thế nào? Ngọc nữ mà Chuyển luân 
Thánh vương sở hữu, không đen không trắng, không cao không thấp, 
không lớn quá, không nhỏ quá, không mập không ốm, thân thể đoan 
chánh, thân thể lúc lạnh thì ấm, lúc nóng thì mát, thân thể mềm mại 
như áo ca-lăng-già; những lỗ chân lông trên cơ thể toát ra mùi hương 
chiên-đàn, hơi thở mũi, miệng thoảng mùi thơm Ưu-bát-la; ngủ sau 
dậy trước, hầu hạ nhà vua, theo sắc mặt biết ý mà phục vụ; lời nói 
dịu dàng đáng yêu, đoan tâm chánh niệm làm cho vua phát sanh đạo 
ý; tâm không vượt trái, huống chi là thân và khẩu. Đó gọi là lúc 
Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời thì có Ngọc nữ hiện ra thế 
gian. 

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời thì thần báu chủ 
kho tàng hiện ra thế gian? Vì đại thần chủ kho tàng của Chuyển luân 
Thánh vương, vốn hay làm việc bố thí, nên khi sanh ra đã có thiên 
nhãn, có thể thấy kho tàng ẩn dấu là có chủ hay không chủ, hoặc dưới 
nước hay trong đất, hoặc gần hay xa, tất cả đều thấy hết. Khi Chuyển 
luân Thánh vương cần trân bảo thì lập tức ra lệnh, tùy theo chỗ cân 
dùng của vua liền dâng lên. Một hôm Thánh vương muốn xem thử khả 
năng của vị đại thần này, nên cho giong thuyễn ra biển và bảo vị đại 
thần này: 

“—Ta đang cần vật báu. 

Đại thần tâu vua rằng: 

“—Xin dừng bên bờ một chút, thần sẽ dâng lên. 

Vua bảo đại thần này: 

“Hiện tại ta không cần vật báu bên bờ, mà cần đưa hết cho ta 
ngay”! 


°' Bản Cao-ly: tận thời ——. Bản Tống-Nguyên-Minh: trú thời —— (ngay ban 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 435 





“Bấy giờ, ngay trong nước đại thần liền lấy ra bốn chum vàng, 
bên trong đựng đây kim bảo dâng lên Thánh vương, tùy theo chỗ cần 
dùng của vua mà lấy sử dụng. Nếu lấy đủ rồi, những kim bảo còn lại 
đều được trả lại trong nước. Đó gọi là Thánh vương khi xuất hiện ở 
đời, thì có thần chủ kho tàng như vậy hiện ra ở thế gian. 

“Khi Thánh vương xuất hiện ở đời, có thần chủ binh hiện ra ở 
thế gian như thế nào? Có vị đại thần chủ binh thông minh, tài trí, biện 
thông. Cũng như người ở thế gian thành tựu sự suy tính khéo léo, thần 
này tùy theo chỗ cần của Đại vương mà đáp ứng như cần đi, cần dừng 
lại, cần xuất, cần nhập; hay bốn loại binh chủng của Thánh vương 
đang hành quân đường xa chợt dừng lại vẫn khiến không bị mệt mỏi; 
biết tất cả những gì vua cần nên làm, cùng những việc có công đức 
ngay trong hiện tại và đời sau đem trình tâu Thánh vương. Đó gọi là 
lúc Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, có sự xuất hiện của 
thần chủ binh. Cũng vậy, khi Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác 
xuất hiện ở đời, có bẩy Giác phần hiện ra ở thế gian. 

“Những gì là bảy? Đó là Niệm giác phần, Trạch pháp giác phần, 
Tinh tấn giác phần, Hỷ giác phần, Khinh an giác phần, Định giác 
phần, Xả giác phần.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 723. NIÊN THIẾU 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay, Tỳ-kheo! Nương“ vào người mà nghe pháp, các Tỳ- 
kheo trẻ tuổi nên cúng dường, phụng sự các vị Trưởng lão tôn túc. Vì 
sao? Vì nếu Tỳ-kheo nhỏ tuổi nào cúng dường, phụng sự các vị Tỳ- 





ngày). 
*- C{, S. 46.3. Sïla (phần đầu). 
*-. Nguyên bản: tăng —. Theo Tống bản: y —. 


436 TẠP A-HÀM (I) 





kheo Trưởng lão, thì lúc nào cũng nghe được pháp thâm diệu. Sau khi 
đã nghe pháp thâm diệu rồi, sẽ thành tựu được hai việc chánh là thân 
chánh và tâm chánh; bấy giờ tu Niệm giác phần. Sau khi tu Niệm giác 
phần rồi, Niệm giác phần sẽ đầy đủ. Khi Niệm giác phần đã đầy đủ 
rồi, đối với pháp lựa chọn, phân biệt, suy lường; bấy giờ, phương tiện 
tu tập Trạch pháp giác phần, chi tiết cho đến, tu tập Xả giác phần sẽ 
đều đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 724. QUÁ BÁO PHỤNG SỰ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo trì giới, tu đức, có tàm quý, thành tựu pháp chân 
thật. Người nào thấy vị này, sẽ được nhiều quả báo. Hoặc lại nghe vị 
này, hoặc còn nhớ nghĩ đến, theo xuất gia, sẽ được nhiều công đức; 
huống chi là lại gần gũi, cung kính, phụng sự. Vì sao? Vì gần gũi, 
phụng sự người như vậy, thì lúc nào cũng sẽ được nghe pháp thâm 
diệu. Sau khi đã nghe pháp thâm diệu rồi, sẽ thành tựu hai việc chánh 
là thân chánh và tâm chánh, phương tiện tu tập Định giác phần. Sau 
khi đã tu tập rồi, sự tu tập sẽ đầy đủ... cho đến, Xả giác phần tu tập 
đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 725. BẤT THIỆN TỤ*® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


*“S.46.3 Sïla (phần đầu). 
*: S. 46.24 Ayoniso. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 437 





Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nói tụ bất thiện là nói năm triển cái, đó là chánh thuyết. Vì 
sao? Tụ thuần bất thiện, đó chính là năm triển cái. Những gì là năm? 
Đó là tham dục cái, sân nhuế cái, thùy miên cái, trạo hối cái và nghi 
cái. 

“Nói tụ thiện là nói bẩy Giác phần, đó là chánh thuyết. Vì 
sao? Thuần nhất thanh tịnh, đó chính là bẩy Giác phần. Những øì là 
bảy? Đó là Niệm giác phần, Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác 
phần, Hỷ giác phần, Khinh an giác phần, Định giác phần, Xả giác 
phần.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 726. THIỆN TRI THỨC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tỉnh xá Giáp cốc”° thành Vương xá. Khi ấy Tôn 
giả A-nan cũng ở tại đó. 

Bấy giờ, Tôn giả ở một mình nơi vắng, thiển tịnh tư duy và 
nghĩ như vầy: “Một nửa phạm hạnh tức là thiện tri thức, thiện bạn 
đảng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đẳng, ác tùy 
tùng.” 

Rồi Tôn giả từ thiển tịnh tỉnh giấc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Con ở một mình nơi vắng, thiển định tư duy và 
nghĩ như vây: “Một nửa phạm hạnh này là thiện tri thức, thiện bạn 
đẳng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đẳng, ác tùy 
tùng”.” 

Phật bảo A-nan: 

“Chớ nghĩ như vây: “Một nửa phạm hạnh này là thiện tri thức, 
thiện bạn đẳng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đẳng, 


#-.S.45. 2Upaddha. 
”° Giáp cốc tinh xá ————. 


438 TẠP A-HÀM (I) 





ác tùy tùng.` Vì sao? Thuần nhất mãn tịnh, phạm hạnh thanh bạch”, 
chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác 
tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Vì Ta là thiện tri thức nên có chúng 
sanh ở nơi Ta mà tiếp nhận Niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y tịch 
diệt, hướng đến xả. Cũng vậy, Trạch giác phần, Tinh tấn giác phần, 
Hỷ, Khinh an, Định và Xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y tịch diệt, 
hướng đến xả. Vì vậy cho nên, A-nan, thuần nhất mãn tịnh, phạm 
hạnh thanh bạch chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, 
chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đẳng, ác tùy tùng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 227. CÂU-DI-NA?® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại tụ lạc Lực sĩ, du hành trong nhân gian, đến 
khoảng giữa thành Câu-di-na-kiệt và sông Hy-liên, ở cạnh tụ lạc. Bấy 
giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Hôm nay, Ta bị đau lưng, muốn nằm nghỉ một chút. Hãy gấp 
Uất-đa-la-tăng làm bốn lớp cho Thế Tôn. ” 

Tôn giả A-nan liền vâng lời dạy, gấp làm bốn lớp, trải Uất-đa- 
la-tăng xong bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn con đã gấp làm bốn lớp và đã trải Uất-đa-la- 
tăng rồi, xin Thế Tôn biết cho!” 

Bấy giờ, Thế Tôn gối đầu lên Tăng-già-lê gấp dày, nằm 
nghiêng hông bên phải, hai chân xếp chồng nhau, cột niệm vào 
tướng sáng, chánh niệm chánh trí, với giác tưởng muốn trỗi dậy, 
bảo Tôn giả A-nan: 

“Ông hãy nói về bảy Giác phần.” 

Tôn giả A-nan liền bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đó là Niệm giác phần, được Thế Tôn nói sau 





”!' Pali: sakalam evidam brahmacariyam yadidm kalyanamitta kalyanasahayata, 
chính toàn bộ đời sống phạm hạnh này là thiện tri thức, thiện đồng hành... 
”*“.S. 46.16 Gilãna. Cfí. D.16 Mahäparinibbäna-suttanta. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 439 





khi tự giác ngộ, thành Đẳng chánh giác, y viễn ly, y vô dục, y diệt, 
hướng đến xả. Và đối với Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, 
Định, Xả giác phần, được Thế Tôn nói sau khi thành Đẳng chánh 
giác, y viễn ly, y dục, y diệt, hướng đến xả.” 
Phật bảo A-nan: 
“Ông nói tinh tấn chăng?” 
A-nan bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con nói tinh tấn. Bạch Thiện Thệ, con nói tinh 
tấn.” 
Phật bảo A-nan: 
“Chỉ tu tập tinh tấn, tu tập nhiều, sẽ được Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. ” 
Nói xong, Ngài ngồi ngay thẳng, cột niệm. Lúc này, có một Tỳ- 
kheo liễn nói kệ rằng: 
Thích nghe pháp vi diệu, 
Chịu đau, bảo người nói; 
Tỳ-kheo liền nói pháp, 
Nói về bảy Giác phân. 
Lành thay! Ngài A-nan, 
Hiểu rõ khéo diễn thuyết; 
Pháp thanh thịnh thù thắng, 
Nói lìa cấu vì diệu. 
Niệm, Trạch pháp, Tỉnh tấn, 
Hồ, Khinh an, Định, Xá; 
Đó là bảy Giác phần, 
Pháp vi diệu khéo nói. 
Nghe nói bảy Giác phần, 
Đạt sâu vị Chánh giác; 
Thân chịu nhiều đau nhức, 
Gắng chịu ngôi lắng nghe. 
Hãy nhìn vua chánh pháp, 
Thường Vì người nói năng; 
Mà còn thích nghe nói, 
Huống chỉ người chưa nghe. 
Trí tuệ lớn bậc nhất, 


440 TẠP A-HÀM (I) 





Mười lực, bậc đáng lễ; 
Ngài cũng lại vội vàng, 
Đến nghe nói Chánh pháp. 
Người hiểu biết thông đạt, 
Khế kinh, A-tỳ-đàm; 
Người thông suốt Pháp luật, 
Còn nghe huống chỉ người. 
Nghe nói pháp như thật, 
Chuyên tâm tĩnh giác nghe; 
Những pháp Phật đã dạy, 
Được lìa dục, vui sướng. 
Vụi sướng thân nhẹ nhàng, 
Tâm tự vui cũng vậy; 
Tâm vui được chứng nhập, 
Chánh quán trong việc làm. 
Nhàm chán ba đường ác, 
Lìa dục tâm giải thoát; 
Chán các Hữu đường ác, 
Không tạo nhân Trời, Người. 
Vô dư, như đèn tắt, 
Cứu cánh Bát-niết-bàn; 
Nghe pháp nhiều phước lợi, 
Những lời dạy tối thắng; 
Cho nên luôn tư duy, 
Nghe lời Đại Sư dạy. 
Tỳ-kheo này nói kệ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


M 


KINH 728. THUYẾT® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


3: 6, 46.22 Desanä. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 441 





“Có bảy Giác phần. Những øì là bảy? Đó là Niệm giác phần,... 
cho đến Xả giác phần.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


442 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 229. DIỆT* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên tu tập bảy Giác phần. Tu tập những gì là bảy Giác phần? 
Là Niệm giác phần,.. cho đến Xả giác phần. Nếu Tỳ-kheo tu Niệm 
giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Cũng vậy, tu 
Trạch pháp, Tinh tấn, Hỷ, Ý, Định và Xả giác phân, y viễn ly, y vô 
dục, y diệt, hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 730. PHÂNS 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Các Tỳ-kheo, quá khứ đã tu bẩy Giác phần như vậy, vị lai cũng 
sẽ tu bẩy Giác phân như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 231. CHI TIẾT“ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





3+6, 46.27 Nirodha. 
5”: S, 46.41 Vidhã. 
"5S. 46.9-10 Uppannã; 46. 49 Anga. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 443 





“Tỳ-kheo đối với Niệm giác phần thanh tịnh, trắng tinh, không 
có chỉ tiết, la các phiển não; giác chi ấy chưa khởi thì không khởi, 
trừ phi có Phật điều phục giáo thọ”. Cho đến Xả giác phần cũng nói 
như vậy. 

“Nếu Tỳ-kheo đối với Niệm giác phần thanh tịnh, trắng tinh, 
không có chỉ tiết, la các phiền não; giác chi ấy chưa khởi thì khởi, vì 
được Phật điều phục giáo thọ, không phải khác. Cho đến Xả giác phần 
cũng nói như vậy. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 232. KHỞI® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Giác chi chưa khởi không khởi, vì không có Thiện Thệ. Giác 
chi chưa khởi thì khởi, có Thiện Thệ điều phục giáo thọ, không phải 
khác.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 233. THẤT ĐẠO PHẨM ()® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Hán: trừ Phật điều phục giáo thọ —=—=—=——— ._ Pali:...bojjihanga bhãvita 
bahulikata uppanna uppajjanti naññatra tathagatassa patubhava, giác chi được 
tu tập, được sung mãn, nếu chưa sanh thì sanh, trừ phi không có Như Lai xuất 
hiện. 

*.S. 46.9-10 Uppannä. Xem kinh 731 trên. 

”'S. 46.5 Bhikkhu. 


51. 


444 TẠP A-HÀM (I) 





Bấy giờ có Tỳ-kheo đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, gọi là giác phần. Bạch Thế Tôn, thế nào là giác 
phần?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Giác phần là bảy pháp Đạo phẩm”. Nhưng này các Tỳ-kheo, 
bảy Giác phần phải theo thứ tự mà khởi, được tu tập đầy đủ.” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là giác phần theo thứ tự mà khởi và tu 
tập đầy đủ?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo sống quán thân trên nội thân. VỊ kia khi sống 
quán nội thân trên thân, nhiếp tâm cột niệm không quên, lúc bấy giờ 
phương tiện tu tập Niệm giác phần. Sau khi đã phương tiện tu tập 
Niệm giác phần, tu tập mãn túc. Khi Niệm giác phần đã được mãn 
túc, đối với pháp mà tuyển trạch, phân biệt, tư lường, lúc bấy giờ 
phương tiện tu tập Trạch pháp giác phần. Sau khi đã phương tiện tu 
tập, tu tập mãn túc. Như vậy cho đến tu tập mãn túc Xả giác phần. 
Như sống quán niệm nội thân trên thân, sống quán niệm ngoại thân, 
nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp cũng vậy, lúc bấy giờ, chuyên tâm, 
cột niệm, không quên... cho đến Xả giác phần cũng nói như vậy. An 
trú như vậy, thì giác phần khởi theo thứ tự; khi đã khởi theo thứ tự 
rồi, tu tập mãn túc.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 734. QUÁ BÁO ()“ 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 





5 Đạo phẩm pháp =D=-=k. Pãli: bodhãya samvattant ti... bojjhangã' ti vuccanii, 
chúng tư trợ cho sự giác ngộ, nên chúng được gọi là giác chỉ. 
°!.S. 48.65 Dve phalä. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 445 





Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

Như đã nói trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Nếu Tỳ-kheo đã tu tập bảy Giác phần như vậy, sẽ được hai loại 
quả: Hiện tại lậu tận mà Vô dư Niết-bàn, hoặc được quả A-na-hàm.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 735. QUÁ BÁO (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Tỳ-kheo sau khi tu tập bảy Giác phần như vậy, tu tập nhiễu, sẽ 
được bốn quả, bốn phước lợi. Những øì là bốn? Là quả Tu-đà-hoàn, 
quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 236. THẤT CHỦNG QUẢ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy Giác phần, tu tập nhiều, sẽ được bẩy 
quả, bảy phước lợi. Những øì là bảy? Đó là Tỳ-kheo được niềm vui 
chứng chánh trí trong đời hiện tại”. Hoặc lúc qua đời, mà không được 
niềm vui chứng chánh trí trong đời hiện tại”, nhưng lúc qua đời mà 


' S. 48.12 Sankhita. 

% S. 46.3. Sila. 

%- Hán: đắc hiện pháp trí chứng lạc =o-{=k———. Päli: ditthidhamme patikacca 
aññam ãradheti, ngay trong đời hiện tại nhất định chứng đắc chánh trí. Bản Hán 
hiểu aradheti: vui thích; cũng có nghĩa là thành đạt. 


5 Pali: no ce dittheva dhamme patikacca aññam aradheti atha maranakale aññam 


446 TẠP A-HÀM (I) 





đoạn tận năm hạ phần kết, đạt được Trung Bát-niết-bàn. Nếu không 
được Trung Bát-niết-bàn, thì được Sanh Bát-niết-bàn. Nếu không 
được Sanh Bát-niết-bàn, thì được Vô hành Bát-niết-bàn. Nếu không 
được Vô hành Bát-niết-bàn, thì được Hữu hành Bát-niết-bàn. Nếu 
không được Hữu hành Bát-niết-bàn, thì được Thượng lưu Bát-niết- 
bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo nọ nghe những gì Phật 
đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 23. THẤT ĐẠO PHẨM (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Gọi là giác phần, vậy thế nào là giác phần?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi pháp y cứ; xin vì 
chúng con mà nói, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực 
hành theo. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Bảy Giác phần là bảy pháp Đạo phẩm”. Các Tỳ-kheo, bẩy 
Giác phần này theo thứ lớp khởi, khi đã theo thứ lớp khởi rồi, thì sự tu 
tập sẽ đầy đủ ”. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế nào là bảy Giác phần theo thứ lớp mà khởi. Sau khi theo 
thứ lớp khởi, sự tu tập được đây đủ?” 

“Nếu Tỳ-kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân. VỊ ấy sau 
khi an trụ chánh niệm quán thân trên thân, chuyên tâm cột niệm 
không quên, lúc bấy giờ tinh cần phương tiện tu Niệm giác phần. Sau 
khi tinh cần phương tiện tu Niệm giác phần, sự tu tập được đầy đủ. 





ãrãdheti, nếu hiện pháp không nhất định chứng đắc chánh trí, khi lâm chung sẽ 
chứng đắc chánh trí. Đây là kết quả thứ hai. 

- S. 46.5 Bhikkhu. 

''. Xem kinh 733. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 447 





Nghĩa là khi đã tu Niệm giác phân rồi, thì tuyển trạch pháp, lúc bấy 
giờ tinh cần phương tiện tu tập Trạch pháp giác phần. Sau khi tinh cần 
phương tiện tu Trạch pháp giác phần rỗi, sự tu tập được đây đủ. Cũng 
vậy, đối với Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định và Xả giác phần cũng nói 
như vậy. Như nội thân, cũng vậy an trụ chánh niệm quán ngoại thân, 
nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp trên pháp, chuyên tâm, cột nệm, không 
quên lúc bấy giờ tinh cần phương tiện tu Niệm giác phần. Sau khi tinh 
cần phương tiện tu Niệm giác phần, sự tu tập được đầy đủ. Cho đến 
Xả giác phần cũng nói như vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo đối với bẩy Giác 
phần theo thứ lớp khởi; khi đã theo thứ lớp khởi rồi, sự tu tập đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 738. QUÁ BÁO (3)% 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Tu tập bảy Giác phần này, tu tập nhiều, sẽ được hai quả: Hiện 
tại chứng trí; hoặc còn hữu dư y, chứng quả A-na-hàm??.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 739. QUÁ BÁO (4)”° 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


53. S. 48.65 Dve phalä. 

"' Bản Hán: đắc hiện pháp trí hữu dư Niết-bàn cập a-na-hàm quả =o={=k— 
—-I=l=n———-t=0. Có sự nhầm lẫn. Päli: ditthiva dhamme aññä, sati vã 
upadisesa anagamita'ti. 

”° Xem kinh 735. 


448 TẠP A-HÀM (I) 





Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy Giác phân, tu tập nhiều, sẽ được bốn 
quả. Những gì là bốn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A- 
na-hàm và quả A-la-hán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 740. QUÁ BÁO (5) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Như đã nói ở trên, nhưng có sự sai biệt: 

“Nếu Tỳ-kheo tu tập bẩy Giác phần, tu tập nhiều, sẽ được 
bẩy quả. Những gì là bẩy? Đó là hiện tại chánh trí hữu dư Niết- 
bàn. Cho đến khi qua đời, nếu không vậy”. Nếu không như vậy, 
năm hạ phần kết hết, đạt được Trung Bát-niết-bàn. Nếu không như 
vậy, sẽ được Sanh Bát-niết-bàn. Nếu không như vậy, sẽ được Vô 
hành Bát-niết-bàn. Nếu không như vậy, sẽ được Hữu hành Bát- 
niết-bàn. Nếu không như vậ y, sẽ được Thượng lưu Bát-niết-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 241. BẤT TỊNH QUÁN”? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


7! Xem kinh 746. 


Hán: cập mạng chung thời, nhược bất nhĩ giả —=R———A-Y———. Tối nghĩa. 
Được hiểu như sau: Nếu không như vậy (không Chánh trí tức chứng quả A-la- 
hán trong đời hiện tại), thì kịp khi mạng chung (sẽ chứng Chánh trí lúc đó). Xem 
cht.69 kinh 738. 

6. 46.67 Asubha. 


2: 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 449 





Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên tu Bất tịnh quán. Sau khi tu tập nhiều rồi, sẽ được quả lớn, 
phước lợi lớn. Thế nào là tu Bất tịnh quán và khi tu tập nhiều rồi, sẽ 
được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo ấy tu Bất tịnh quán song hành 
với Niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Tu 
Trạch pháp, Tĩnh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần, y viễn ly, y 
vô dục, y diệt, hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 742. NIỆM TỬ TƯỚNG” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào tu tập niệm tưởng về sự chết, tu tập nhiều, sẽ 
được quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu tập niệm tưởng về 
sự chết, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tu tập 
niệm tưởng về sự chết cùng Niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y 
diệt, hướng đến xả... cho đến Xả giác phần.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 743. TỪ (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại ấp Hoàng chẩm” của dòng họ Thích. Bấy 
giờ, buổi sáng sớm, số đông các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào ấp 
Hoàng chẩm khất thực. Lúc ấy số đông các Tỳ-kheo nghĩ: 'Nay còn 





74. S.46.68 Marana. 
5. S. 46.54 Mettam. 
AI Hoàng chẩm ấp —=E—. Päli: Koliyesu viharati haliddavasanam nãma koliyänam 


nigamo, trú ở Koliya, tại Haliddavasana, một thị trấn của người Koliya. 


450 TẠP A-HÀM (I) 





rất sớm, chưa đến giờ khất thực. Chúng ta có thể ghé vào tinh xá 
ngoại đạo." Sau đó số đông các Tỳ-kheo liền vào tinh xá ngoại đạo, 
cùng các xuất gia ngoại đạo chào hỏi khích lệ nhau, rồi ngồi đối 
diện một bên. Các xuất gia ngoại đạo hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử nói pháp như vầy: “Không đoạn 
trừ năm triển cái vốn làm phiền não tâm, tuệ lực suy yếu, là phần 
chướng ngại, không đưa đến Niết-bàn. Nếu khéo nhiếp tâm mình, an 
trụ bốn Niệm xứ, tâm câu hữu với Từ, không oán hận, không tật đố, 
cũng không sân nhuế, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập sung mãn, bốn 
phương, bốn duy, phương trên, phương dưới, tất cả thế gian. Tâm câu 
hữu với Từ, không oán hận, không tật đố, cũng không sân nhuế, rộng 
lớn vô lượng, khéo tu tập sung mãn. Cũng vậy, tu tập tâm hợp với BI, 
Hỷ, Xả cũng nói như vậy.` Chúng tôi cũng vì các đệ tử nói như vậy. 
Vậy chúng tôi cùng với Sa-môn Cù-đàm kia có những gì khác nhau? 
Nghĩa là cả hai đều nói pháp!” 

Khi các Tỳ-kheo nghe những lời của các xuất gia ngoại đạo 
nói lòng không vui, im lặng, không chỉ trích, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đi vào ấp Hoàng chẩm khất thực. Khất thực xong rồi trở về lại tinh 
xá, cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngổi lui qua một bên, đem những lời của các xuất gia 
ngoại đạo kia trình lại đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Theo những lời nói của các xuất gia ngoại đạo kia, các ông nên 
hỏi lại là: Tu tập Từ tâm lấy gì làm chỗ tối thắng?” Tu tập Bi, Hỷ, Xả 
tâm lấy gì làm tối thắng? Khi được hỏi như vậy, của các xuất gia 
ngoại đạo kia trong lòng giật mình kinh hãi, hoặc nói quàng sang 
chuyện khác, hoặc nổi giận, khinh mạn, chê bai, phản đối, không nhẫn 
thọ, hoặc Im lặng, buồn hiu, cúi đầu không nói lời nào, lặng lẽ tư duy. 
Vì sao? Vì Ta không thấy ai trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, Trời, Người nghe những điểu Ta nói mà tùy thuận ưa 
thích, chỉ trừ Như Lai và chúng Thanh văn. 





” Bản Päli:.. bhãvitã... mettäcetovimutti kimgatika hoti kimparama kimphala 
kimpariyosanä, tu tập từ tâm giải thoát, hướng về đâu, cái gì là tối thắng, cái gì 
là kết quả, cái gì là cứu cánh? 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 451 





“Tỳ-kheo, tâm câu hữu với Từ, tu tập nhiều, tịnh là tối thắng”; 
Bi tâm tu tập, tu tập nhiều, Không nhập xứ là tối thắng”; Hỷ tâm tu 
tập, tu tập nhiều, Thức nhập xứ là tối thắng; Xả tâm tu tập, tu tập 
nhiều, Vô hữu nhập xứ là tối thắng.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 7244. TỪ (2}° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo tu tập Từ tâm, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, 
phước lợi lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu tập Từ tâm sẽ được quả lớn, 
phước lợi lớn? Tỳ-kheo, tâm câu hữu với Từ, tu Niệm giác phần, y 
viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Cho đến tu tập Xả giác phần, 
y vào viễn ly, y vào vô dục, y vào diệt hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 745. KHÔNG"! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo tu Không nhập xứ, tu tập nhiều, sẽ được quả 
lớn, phước lợi lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu Không nhập xứ, khi tu tập 
nhiều rồi sẽ được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tâm câu hữu với 
Không nhập xứ, tu Niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, 


73. paii: subhaparama mettacetovimutti. 


Päli: aäkãsanañcäayatanaparamäa kurunacetovimutii, bi tâm giải thoát, Không vô 
biên xứ là tối thắng. 

?S. 46.62 Mett. 

°'S. 46.76 Nirodha. 


79. 


452 TẠP A-HÀM (I) 





hướng đến xả. Cho đến tu tập Xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y 
diệt, hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như tu Không nhập xứ, cũng vậy ba kinh Thức nhập xứ, Vô sở 
hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ cũng nói như trên. 


M 


KINH 746. AN-NA-BAN-NA NIỆM ()® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo tu tập A-na-ban-na niệm®, tu tập nhiều, sẽ được 
quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào là tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập 
nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tâm câu hữu với An- 
na-ban-na niệm, tu Niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng 
đến xả... cho đến tu Xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng 
đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 747. VÔ THƯỜNG* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo tu Vô thường tưởng, tu tập nhiều, sẽ được quả 
lớn, phước lợi lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu Vô thường tưởng, tu tập 
nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tâm câu hữu với Vô 





9S. 46.66 Anapana. 

-_ An-na-ban-na niệm =w—==——. Päli; anäpäanassati, niệm hơi thở ra vào. 
9. 46.57-61 Atthika v.v. 

- Trong bản: tâm khẩu —~f~A dư chữ khẩu. 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 27 453 





thường tưởng, tu Niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến 
xả... cho đến tu Xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến 
Xây” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 


đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Như Vô thường tưởng, cũng vậy hai mươi kinh: Vô thường khổ 
tưởng, Khổ vô ngã tưởng, Quán thực tưởng, Tất cả thế gian không khả 
lạc tưởng, Tận tưởng, Đoạn tưởng, Vô dục tưởng, Diệt tưởng, Hoạn 
tưởng, Tư tưởng,” Bất tịnh tưởng, Thanh ứ tưởng, Nùng nội tưởng, 
Phùng trướng tưởng, Hoại tưởng, Thực bất tận tưởng, Huyết tưởng, 
Phân ly tưởng, Cốt tưởng, Không tưởng, mỗi một kinh cũng nói như 
trên. 


n1 


°- Ấn Thuận y theo luận Du-già Sư Địa mà thêm vào. 


454 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A HÀM QUYỂN 28 


KINH 748. NHẬT XUẤT! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như khi mặt trời mọc có tiền tướng của nó, là minh tướng, ánh 
sáng ban đầu. Cũng vậy, Tỳ-kheo tận cùng biên tế khổ, cứu cánh biên 
tế khổ có tiền tướng là chánh kiến?. Chánh kiến này có thể phát khởi 
lên chánh chí”, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định. Vì nhờ phát khởi định chánh thọ, nên 
Thánh đệ tử tâm chánh giải thoát tham dục, sân nhuế, ngu si. Với tâm 
khéo giải thoát như vậy, Thánh đệ tử đạt được Chánh tri kiến: “Ta, sự 
sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự 
biết không tái sanh kiếp sau.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 749. VÔ MINH (1° 
Tôi nghe như vầy: 


Ấn Thuận Hội Biên, “13. Tương ưng Thánh đạo phần”, gồm một trăm mười bốn 
kinh, số 968-1081 (Đại Chánh kinh 748-800). Quốc Dịch, quyển 25, tụng 5. Đạo 
tụng tiếp theo, “5. Tương ưng Thánh đạo”, kinh số 12449-12558, chia thành hai 
phẩm, phẩm 1 gồm một trăm kinh, toàn bộ quyển 25; phẩm 2, mười kinh, phần 
đầu quyển 26. Phần lớn tương đương Päli, S.45 Maggasamyutta. Đại Chánh, 
quyển 28, kinh số 748. Pãli, 45.55. Yoniso. 

Bản Pali S.45.55: ariyassa atthangikassa maggassa uppadaya etam 
pubbamgamam etam pubba-nimitam yadidam yonisomanasikarasampada, 
trước khi Thánh đạo tám chỉ xuất hiện, có tiền tướng là sự thành tựu như lý tác 
ý. 

Pali: yonisomanasikara- sampannassetam bhikkhave bhikkhuno patikankham 
ariyam atthangikam maggam bhavessalti, Tỳ-kheo thành tựu như lý tác ý, hy 
vọng tu tập Thánh đạo tám chỉ. 

*“S. 45.1 Avijã. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 455 





Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vô minh làm tiền tướng nên sanh ra các pháp ác bất thiện. Rồi 
theo đó sanh ra vô tàm, vô quý. Vô tàm, vô quý đã sanh ra rồi, theo đó 
sanh ra tà kiến. Tà kiến đã sanh ra rồi, có thể khởi lên tà chí, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. 

“Nếu khởi lên minh làm tiền tướng sanh ra các pháp thiện, thì 
theo đó sanh ra tàm quý. Tàm quý đã sanh ra rồi, có thể sanh ra chánh 
kiến. Chánh kiến đã sanh ra rồi, sẽ theo thứ tự khởi lên chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định. Chánh định đã khởi lên rồi, Thánh đệ tử được 
chánh giải thoát tham dục, sân nhuế, ngu si. Như vậy, Thánh đệ tử khi 
đã được chánh giải thoát rồi sẽ được chánh tri kiến: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh vào đời sau". ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 750. VÔ MINH (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu, Tỳ-kheo, các pháp ác bất thiện sanh khởi, tất cả đều do 
vô minh làm sốc, vô minh tập, vô minh sanh, vô minh khởi. Vì sao? Vì 
vô minh là vô tri, không biết như thật đối với pháp thiện, pháp bất 
thiện; không biết như thật có tội, không có tội, pháp thấp, pháp cao, 
nhiễm ô, không nhiễm ô, phân biệt, không phân biệt, duyên khởi, 
không duyên khởi. Vì không biết như thật nên khởi lên tà kiến; khi đã 
khởi tà kiến rồi, thì có khả năng khởi lên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. 

“Nếu các pháp thiện sanh, tất cả đều do minh làm gốc, minh tập, 
minh sanh, minh khởi. Vì minh, biết như thật đối với pháp thiện, bất 
thiện; tất cả đều biết như thật về tội, không tội, thân cận, không thân 


456 TẠP A-HÀM (I) 





cận, pháp thấp, pháp cao, ô uế, bạch tịnh, có phân biệt, không phân 
biệt, duyên khởi, không duyên khởi, biết như thật, đó là chánh kiến. 
Chánh kiến hay khởi lên chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Khi đã khởi lên 
chánh định rồi, Thánh đệ tử được chánh giải thoát tham, nhuế, si; khi 
tham, nhuế, si đã giải thoát rồi, Thánh đệ tử được chánh tri kiến: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau'.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH Z5I. KHỞI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu người xuất gia hay tại gia mà khởi lên việc tà", Ta sẽ 
không nói đến. Vì sao? Vì nếu người xuất gia hay tại gia mà còn khởi 
lên việc tà, thì không vui thích Chánh pháp. Những øì là việc tà? Đó 
là tà kiến... cho đến tà định. 

“Nếu là người xuất gia hay tại gia mà khởi lên việc chánh, Ta 
sẽ tán thán. Vì sao? Vì người khởi lên việc chánh, là người vui thích 
Chánh pháp, thiện xảo nơi Chánh pháp. Những gì là việc chánh? Đó 
là chánh kiến... cho đến chánh định. Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Tại gia cùng xuất gia, 

Mà khởi lên việc tà; 
Người kia không vui thích 
Chánh pháp tối vô thượng. 
Tại gia cùng xuất gia, 

Mà khởi lên việc chánh; 
Thì tâm luôn vui thích, 


”.S. 45.24 Patipäda. 


Tà sự ——. Pali: micchapatipada, sự thực hành tà vạy. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 457 





Chánh pháp tối vô thượng. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 752. CA-MA7 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tỳ-kheo Ca-ma3 đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, gọi là dục; thế nào là dục?” 

Phật bảo Ca-ma: 

“Dục là chỉ cho năm công năng của dục. Những øì là năm? Sắc 
được thấy bởi mắt, đáng yêu, đáng thích ý, đáng nhớ, khiến nuôi lớn 
dục lạc. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi; xúc biết bởi thân thức đáng yêu, vừa 
ý, đáng nhớ, khiến nuôi lớn dục lạc. Đó gọi là dục. Nhưng chúng 
không phải là dục, sự tham đắm nơi chúng, đó gọi là dục. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Năm sắc tạp thế gian, 
Tự chúng phi ái dục. 

Cái giác tưởng tham dục, 
Là dục của con người. 
Các sắc thường ở đời, 
Hành giả đoạn tâm dục. 

Tỳ-kheo Ca-ma bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có con đường đưa đến đoạn trừ ái dục này không?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Có tám Thánh đạo, có thể đoạn trừ ái dục, đó là chánh kiến, 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Ca-ma nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

”S. 45.30 Uttiya (Uttika). 
Ca-ma ={=. Bản Päli: Uttiyo. 


458 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 459 





KINH 753. A-LÊ-SẮT-TRA° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo tên là A-lê-sắt-tra'° đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, gọi là cam lộ'!; thế nào gọi là cam lộ?” 

Phật bảo A-lê-sắt-tra: 

“Cam lộ là một danh thuyết của giới, nhưng Ta vì người đã 
đoạn tận hữu lậu mà hiện nói danh từ này. ” 

Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có con đường nào mà tu tập, tu tập nhiều, sẽ 
được pháp cam lộ không?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Có, đó là tám Thánh đạo phần: Từ chánh kiến... cho đến chánh 
định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 754. XÁ-LỢI-PHẤT 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nói là các tư cụ căn bản cho chánh tam-muội 





>..S. 45.7 Aññatara bhikkhu. 

-_A-lê-sắt-tra —=——-\. Päli: Arittha. 

- Cam lộ —=s. Pali: amata, sự bất tử. 

- Hán: giới danh thuyết —-W—. Giới ở đây chỉ Niếtbàn giới. Pali: 
nibbanadhatuya adhivacanam... amatam. 

- Hán: đẳng tam-muội —-T-N-A tức chánh tam-muội hay chánh định. Päii: 
sammasamadhi. 


460 TẠP A-HÀM (I) 





của bậc Hiên thánh; thế nào là các tư cụ căn bản cho chánh tam-muội 
của bậc Hiền thánh?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Đó là Bảy chánh đạo phần, là căn bản, là các tư cụ cho chánh 
tam-muội của bậc Hiển thánh. Những gì là bảy? Là chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm. Này Xá-lợi-phất, sau khi lấy bảy Đạo phần này làm tác nghiệp 
căn cơ' rồi, tâm được chuyên nhất; đó gọi là những tư cụ căn bản cho 
chánh tam-muội bậc Hiền thánh.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 755-757. TỲ-KHEO 


Tôi nghe như vầy: 
Như ba kinh trên, cũng vậy ba kinh Phật hỏi các Tỳ-kheo cũng nói 
như vậy. 


M 


KINH 758. ÚY" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Sự sợ hãi của con không mẹ. Sự sợ hãi của con có mẹ. Đó là 
điều mà kẻ phàm ngu sỉ không học, nói đến. Nhưng không hiểu gì về 
sự sợ hãi của con không mẹ, sự sợ hãi của con có mẹ. 

“Này các Tỳ-kheo, có ba sự sợ hãi của con không mẹ'", mà 
phàm phu ngu s1, không học đã nói. Những gì là ba? Này các Tỳ-kheo, 
khi có binh biến loạn lạc xảy ra, tàn hại đất nước, bị sóng cuốn theo 
dòng, con thất lạc mẹ, mẹ thất lạc con. Đó gọi là sự sợ hãi của con 





!*. Hán: cơ nghiệp ——~. Päli: kammatthäna: đề mục thiền định. 
l .A.3.62 Bhaya. 
!. Hán: vô mẫu tử úy “L—-I—. Päli: amätäputtika bhaya. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 461 





không mẹ thứ nhất, mà kẻ phàm ngu sĩ, vô học nói. 

“Lại nữa, này Tỳ-kheo, khi có hỏa hoạn lớn bất chợt xảy ra, 
thiêu đốt thành ấp, xóm làng; dân chúng chạy loạn khắp nơi, mẹ con 
thất lạc nhau. Đó gọi là sự sợ hãi của con không mẹ thứ hai mà kẻ 
phàm ngu s1, vô học đã nói. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, có một lúc trong núi có mưa to, nước lớn đổ 
ra, làm tràn ngập xóm làng, dân chúng lánh chạy khắp nơi, mẹ con 
thất lạc nhau. Đó gọi sự sợ hãi của con không mẹ thứ ba, mà kẻ phàm 
ngu s1, vô học đã nói. 

“Song tất cả những sự sợ hãi này là sự sợ hãi của con có mẹ, mà 
kẻ phàm ngu sĩ, vô học lại nói là sự sợ hãi của con không mẹ. Khi có 
binh biến loạn lạc xảy ra, tàn hại đất nước; mọi người bôn ba lưu lạc, 
mẹ con thất lạc nhau. Có khi mẹ con gặp lại nhau. Đó là sự sợ hãi của 
con có mẹ thứ nhất mà kẻ phàm ngu si, vô học nói là sự sợ hãi của 
con không mẹ. Lại nữa, khi hỏa hoạn lớn bất chợt xây ra, thiêu đốt 
thành ấp, làng xóm, dân chúng chạy loạn khắp nơi, mẹ con thất lạc 
nhau. Có khi mẹ con gặp lại nhau. Đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ 
hai mà kẻ phàm ngu sĩ, vô học nói là sự sợ hãi của con không mẹ. Lại 
nữa, khi ở trong núi có mưa to, nước lớn đổ ra, làm tràn ngập xóm 
làng, dân chúng lánh chạy khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau. Có khi mẹ 
con gặp lại nhau. Đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ ba mà kẻ phàm 
ngu sĩ, vô học nói là sự sợ hãi của con không mẹ. 

“Này Tỳ-kheo, có ba thứ sợ hãi của con không mẹ mà Ta tự 
mình giác ngộ thành đạo vô thượng đã ký thuyết. Những gì là ba? Này 
Tỳ-kheo, khi người con già, không có người mẹ nào có thể nói: “Con, 
con chớ già, để mẹ sẽ thay con! Hoặc khi người mẹ già, cũng không 
có người con nào bảo: “Mẹ, mong mẹ chớ già! Con già thay mẹ cho!” 
Đó gọi là cái sợ hãi của con không mẹ thứ nhất mà Ta tự mình giác 
ngộ thành đạo Vô thượng đã ký thuyết. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, khi người con bị bệnh, người mẹ không thể 
nói: “Con đừng bệnh! Mẹ sẽ thay con!" Hoặc khi mẹ bị bệnh, con cũng 
không thể bảo: 'Mẹ đừng bệnh, để con bệnh thay mẹ! Đó gọi là cái 
sợ hãi của con không mẹ thứ hai mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo 
Vô thượng đã ký thuyết. 

“Lại nữa, khi người con chết, người mẹ không thể nói: “Con, 


462 TẠP A-HÀM (I) 





đừng chết! Nay mẹ sẽ thay con!" Hoặc khi người mẹ chết, người con 
cũng không thể bảo: “Mẹ, đừng chết! Con sẽ thay mẹ!" Đó gọi là cái 
sợ hãi của con không mẹ thứ ba mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo Vô 
thượng đã ký thuyết.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Có đạo lộ nào, có hành trì nào" để tu tập, tu tập nhiều, dẫn đến 
đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con có mẹ ở trước và đoạn trừ được ba 
thứ sợ hãi của con không mẹ ở sau không?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có đạo lộ, có hành trì dẫn đến đoạn trừ được ba sự sợ hãi này. 
Những gì là đạo lộ? Những øì là hành trì mà tu tập, tu tập nhiều, dẫn 
đến đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con có mẹ ở trước và đoạn trừ 
được ba thứ sợ hãi của con không mẹ ở sau? Đó là tám Thánh đạo 
phần: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 759. THỌ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba thọ, là vô thường, hữu vi, do tâm duyên sanh. Những gì 
là ba? Đó là lạc thọ, khổ thọ, không lạc không khổ thọ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có đạo lộ, có hành trì nào để tu tập, khi tu tập 
nhiều, sẽ dẫn đến đoạn trừ ba thọ này không?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có đạo lộ, có hành trì để tu tập, khi tu tập nhiều, sẽ dẫn đến 
đoạn trừ ba thọ này. Những gì là đạo lộ, là hành trì để tu tập, khi tu 


!“ Hán: hữu đạo, hữu tích —-D-A——. Päii: atthi maggo, atthi patipädä. 


lŠ. S_ 45.29 Vedanä. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 463 





tập nhiều, sẽ dẫn đến đoạn trừ ba thọ này? 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 760. TAM PHÁP? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở đời có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, không đáng 
nhớ. Những øì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Ba điều này không đáng 
vui, không đáng yêu, không đáng nhớ. Ở thế gian nếu không có ba 
điều không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ này, thì không 
có Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian; và thế 
gian cũng chẳng có pháp được thuyết, sự giáo giới, giáo thọ của Như 
Lai. Vì thế gian có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, không 
đáng nhớ này, nên Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở 
thế gian và thế gian biết có pháp được thuyết, sự giáo giới, giáo thọ 
của Như Lai.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Có đạo lộ, có hành trì để tu tập, tu tập nhiễu, sẽ dẫn đến đoạn 
trừ ba điều không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ này 
không?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có đạo lộ, có hành trì để tu tập, tu tập nhiễu, sẽ dẫn đến đoạn 
trừ ba điều không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ này. 
Những gì là đạo lộ, là hành trì để tu tập, tu tập nhiều, sẽ dẫn đến đoạn 
trừ ba điều không đáng vui, không đáng, yêu, không đáng nhớ này. Đó 
là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 


!' A. 10. 76 Abhabba. 


464 TẠP A-HÀM (I) 





chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. ” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH Z6I. HỌC? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói về Học”! và Vô học. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 
Thế là Học? Học thành tựu chánh kiến, học thành tựu chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định. Đó gọi là Học. Những gì là Vô học? Vô học thành 
tựu chánh kiến, Vô học thành tựu chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. 
Đó gọi là Vô học. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như Học và Vô học, cũng vậy Đại sĩ và Chánh sĩ cũng nói như 
vậy. 


M 


KINH 262. LẬU TẬN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói về Thánh lậu tận. Sao gọi là Thánh lậu tận? Vô học 
thành tựu chánh kiến,... cho đến không còn Học thành tựu chánh định. 
Đó gọi là bậc Thánh lậu tận.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


2S. 45.13 Sekho. 
?': Học —. Hay hữu học, chỉ các Thánh giả dưới quả A-la-hán. Pãli: sekha. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 465 





KINH 763. TÁM THÁNH ĐẠO PHẦN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về tám Thánh đạo phần. Những sì là tám? Đó là 
Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 64. TU ()” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói về sự tu tập tám Thánh đạo. Hãy lắng nghe và, suy 
nghĩ kỹ. Tu tập tám Thánh đạo là thế nào? Tỳ-kheo tu tập chánh kiến, 
y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Tu chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định, đều y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Đó gọi là tu tám 
Thánh đạo. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 265. TU (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về Tỳ-kheo đã tu tập tám Thánh đạo trong quá 


?2.S. 45.51 Uppãda. 


466 TẠP A-HÀM (I) 





khứ, sẽ tu tập tám Thánh đạo trong vị lai, chi tiết cho đến, các Tỳ- 
kheo sau khi nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành.” 


M 


KINH 266. THANH TỊNH” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo, đối với chánh kiến thanh tịnh, trắng tinh, không 
có các lỗi lầm, xa la các phiển não; chánh kiến chưa khởi sẽ không 
khởi, trừ phi có sự điều phục của Phật... cho đến chánh định cũng nói 
như vậy. 

“Nếu đối với chánh kiến thanh tịnh, trắng tinh, không có các lỗi 
lầm, xa lìa các phiển não; chánh kiến chưa khởi có thể khởi... cho đến 
chánh định cũng nói như vậy”. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Như chỉ trừ những gì Phật đã điều phục, cũng vậy chỉ trừ những 
gì Thiện Thệ đã điều phục cũng nói như trên. 


M 


KINH 2767. TỤ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nói tụ bất thiện tức chỉ cho năm triển cái. Đó là chánh thuyết. 
Vì sao? Tụ chỉ thuần bất thiện, đó là năm triển cái. Những gì là năm? 
Đó la tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi cái. 

“Nói tụ thiện, tức chỉ cho tám Thánh đạo. Đó là chánh thuyết. Vì 
sao? Tụ chỉ thuần đây pháp thiện, đó là tám Thánh đạo. Những øì là 





?- S.45.16-17 Parisuddha. 
?_ Xem kinh 731. 
2- A. 5.52 HRãsi. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 467 





tám? Đó là chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 768. BÁN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong tính xá Sơn cốc”, thành Vương xá. Bấy 
giờ Tôn giả A-nan một mình ở nơi chỗ vắng, tự nghĩ như vầy: “Một 
nửa phạm hạnh, tức là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng”... 
cho đến Phật bảo A-nan: 

“Phạm hạnh viên mãn, thuần nhất thanh tịnh, tức là thiện tri 
thức. Vì sao? Vì Ta là thiện tri thức nên khiến cho các chúng sanh tu 
tập chánh kiến, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả... cho đến tu 
chánh định, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 69. BÀ-LA-MÔN?” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-nan sáng sớm, đắp y, mang bát, vào thành 
Xá-vệ khất thực. Bấy giờ có Bà-la-môn Sanh Văn”, đi xe ngựa trắng, 
cùng với đoàn tùy tùng số đông thanh niên, đi ngựa trắng, xe trắng, 





%. G.45.2 Upaddham. 

”“ Sơn cốc tỉnh xá =s———F Päli: Giribbaja. Bản Päli: Sakyesu viharati 
nagarakam nãma sakyänam nigamo, ở giữa những người Thích-ca, tại 
Nagaraka, một thị trấn của những người Thích-ca. 

®-. Xem kinh 726. 

2: S.A45.4 Brahmana. 

” Sanh Văn Bà-la-môn —=D=c——. Päli: Jãnusoni-brähmana. 


468 TẠP A-HÀM (I) 





dàm ngựa trắng, roi trắng, đầu đội mão trắng, dù lọng trắng; tay cầm 
phất trắng, mặc y phục trắng, đeo anh lạc trắng, dùng hương trắng 
thoa mình, tùy tùng đều mặc đồ trắng, ra khỏi thành Xá-vệ, muốn vào 
rừng để truyền dạy đọc tụng. Mọi người trông thấy vậy đều bảo: “Xe 
tốt, xe tốt! Đó là xe của Bà-la-môn." 

Sau khi Tôn giả thấy Bà-la-môn, cùng với các quyến thuộc và 
mọi thứ, tất cả đều màu trắng như vậy rồi, thì vào thành khất thực, trở 
về tinh xá cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật; cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay, con đắp y, mang bát, vào 
thành Xá-vệ khất thực, thấy Bà-la-môn Sanh Văn đi xe ngựa trắng, 
cùng quyến thuộc và mọi thứ, tất cả đều màu trắng, được mọi người 
khen rằng: “Xe tốt, xe tốt! Đó là xe của Bà-la-môn.' Thế nào Thế 
Tôn! Đối với Chánh pháp luật, thì đó là xe của người đời, hay là xe 
của Bà-la-môn?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đó là xe của người đời, chứ chẳng phải xe Pháp luật của Ta, 
hay xe của Bà-la-môn. Này A-nan, xe Chánh pháp luật của Ta, xe của 
trời, xe của Bà-la-môn, xe lớn là có khả năng điều phục quân ma 
phiền não. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói: 

“Này A-nan, những gì là xe Chánh pháp luật, xe cõi trời, xe Bà- 
la-môn, cỗ xe lớn, có khả năng điều phục quân ma phiền não? Đó là 
tám Thánh đạo: Chánh kiến... cho đến chánh định. A-nan, đó gọi là xe 
Chánh pháp luật, xe cõi trời, xe Bà-la-môn, cỗ xe lớn, có khả năng 
điều phục quân phiển não.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Tín, giới là cái ách, 

Tàm quý là vòng cổ; 
Chánh niệm khéo hộ trì, 
Là người khéo điều khiển. 
Xả, tam-muội: càng xe, 
Trí, tỉnh tấn bánh xe; 
Nhẫn, vô trước: giáp sốt, 
An ổn, đi đúng pháp. 

Tiến thẳng không thoái lui, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 469 





Vĩnh viễn không chỗ lo; 
Người trí ãi chiến xa, 
Dẹp kẻ thù vô trí. 

M 


KINH 770. TÀ*! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên xa lìa tà kiến, nên đoạn trừ tà kiến. Nếu tà kiến mà không 
thể đoạn trừ được, thì Ta đã không bao giờ nói nên xa lìa tà kiến. Vì tà 
kiến có thể đoạn trừ được, nên Ta nói Tỳ-kheo hãy xa lìa tà kiến. Nếu 
không xa lìa tà kiến, thì tà kiến sẽ tạo ra cái khổ phi nghĩa, không lợi 
ích. Cho nên Ta nói hãy xa lìa tà kiến. Cũng vậy tà chí, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, khi xa lìa tà kiến rồi, nên tu tập chánh kiến. 
Nếu chánh kiến tu không được, Ta đã không bao giờ nói tu tập chánh 
kiến. Vì tu tập chánh kiến được, nên Ta nói Tỳ-kheo hãy tu tập chánh 
kiến. Nếu không tu tập chánh kiến, thì sẽ tạo ra cái khổ phi nghĩa 
không lợi ích. Vì không tu tập chánh kiến tạo ra cái khổ phi nghĩa, 
không lợi ích, cho nên Ta nói phải tu tập chánh kiến, vì mục đích lợi 
ích, luôn được an lạc. Cho nên Tỳ-kheo hãy tu tập chánh kiến. Cũng 
vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định cũng nói như vậy. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 71. BỈ NGẠN” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn Sanh Văn, đến chỗ Phật, cùng diện kiến 


3S. 45.21 Micchatta. 
3ˆ“ S.45.34 Parangama. 


470 TẠP A-HÀM (I) 





thăm hỏi, ủy lạo; sau khi thăm hỏi ủy lạo xong, rồi ngồi lui qua một 
bên bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, nói là chẳng phải bờ bên kia, cùng bờ bên kia. 
Vậy, thế nào là chẳng phải bờ bên kia và thế nào là bờ bên kia?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Tà kiến là chẳng phải bờ bên kia; chánh kiến là bờ bên kia. 
Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, 
tà định là chẳng phải bờ bên kia. Chánh kiến là bờ bên kia; cũng vậy 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định là bờ bên kia. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Người đời thật ít ai, 

Vượt qua bờ bên kia. 

Hết thảy các thế gian, 
Quanh quấn dạo bờ này. 
Nơi Chánh pháp luật này, 
Nếu ai khéo tùy thuận; 
Thì có thể vượt bờ, 

Bờ sanh tử khó vượt. 

Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì Phật đã dạy, hoan 
hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

M 


KINH 222-724 


Ba kinh này cũng vậy: Có Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-nan hỏi 
Phật, hỏi các Tỳ-kheo cũng nói như trên. 


M 
KINH 775. CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (J* 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 


3. Bài kệ, xem Dham.85-86. 


3S. 45. 76, 83 Yonisa. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 471 





Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào có thể khiến 
pháp ác bất thiện chưa sanh, khởi sanh; đã sanh rồi khiến tái sanh và 
tăng trưởng, như nói về không chánh tư duy". Các Tỳ-kheo, không 
chánh tư duy, thì tà kiến chưa khởi khiến khởi, đã khởi rồi tái sanh 
khiến tăng trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp 
nào khiến pháp ác bất thiện chưa sanh, không sanh; pháp ác bất thiện 
đã sanh rồi khiến cho diệt, như nói về chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, 
chánh tư duy, thì tà kiến chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rồi, 
khiến cho diệt. Như tà kiến, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định cũng nói như vậy. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 76. CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong nội pháp Ta không thấy một pháp nào khiến pháp thiện 
chưa sanh, không sanh; pháp thiện đã sanh rồi, khiến cho thoái thất 
như đã nói về không chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, không chánh tư duy, 
thì chánh kiến chưa sanh, khiến cho không sanh; chánh kiến đã sanh 
rồi, khiến cho thoái thất. Cũng vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa 
sanh, khiến cho không sanh; đã sanh rồi, khiến cho thoái thất. 

“Này các Tỳ-kheo, ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp 
nào khiến pháp thiện chưa sanh, khiến cho sanh; pháp thiện đã sanh 
rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng, như đã nói về chánh tư duy. Các 
Tỳ-kheo chánh tư duy, thì chánh kiến chưa sanh, khiến cho sanh; 


3. Bất chánh tư duy ————=. Paii: ayoniso manasikara, không như lý tác ý. 


412 TẠP A-HÀM (I) 





chánh kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng. Cũng vậy, 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định chưa sanh khiến cho sanh; đã sanh rồi khiến 
tái sanh và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 7??. CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (}* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào khiến pháp 
ác bất thiện chưa sanh, khiến cho sanh; pháp ác bất thiện đã sanh 
rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng; pháp thiện chưa sanh, không 
cho sanh; đã sanh rồi khiến thoái thất, đó là không chánh tư duy. 
Các Tỳ-kheo, không chánh tư duy, thì tà kiến chưa sanh, khiến cho 
sanh, đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng; chánh kiến 
chưa sanh, không cho sanh; đã sanh rồi, khiến thoái thất. Cũng vậy, 
tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định 
chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng; chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, không cho sanh; đã 
sanh rồi, khiến thoái thất. 

“Này các Tỳ-kheo, ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp 
nào là pháp ác bất thiện chưa sanh, khiến cho sanh; pháp ác bất thiện 
đã sanh rồi, khiến cho diệt; pháp thiện chưa sanh, khiến cho sanh; 
pháp thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng, như nói về 
chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, chánh tư duy, thì sẽ khiến cho tà kiến 
chưa sanh, không sanh; tà kiến đã sanh rồi, khiến cho diệt; chánh kiến 
chưa sanh, khiến cho sanh; chánh kiến đã sanh rồi, khiến tái sanh và 
làm tăng trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 


3- Xem các kinh 775, 776, 777. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 473 





phương tiện, tà niệm, tà định chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh 
rồi, khiến cho diệt; chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến sanh; đã 
sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 7⁄8. THIỆN ÁC TRI THỨC (1)? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào khiến cho 
pháp ác bất thiện chưa sanh lại sanh; pháp ác bất thiện đã sanh rồi, 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng, như nói về ác tri thức, ác bạn đẳng, 
ác tùy tùng. Các Tỳ-kheo, ác tri thức, ác bạn đẳng, ác tùy tùng có thể 
khiến cho tà kiến chưa sanh, khiến cho sanh; tà kiến đã sanh rỗi, 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, 
tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định chưa sanh khiến cho sanh; đã 
sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng. 

“Này các Tỳ-kheo, ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp 
nào khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh, không sanh; pháp ác bất 
thiện đã sanh rồi, khiến cho diệt, như nói về thiện tri thức, thiện bạn 
đảng, thiện tùy tùng. Các Tỳ-kheo, thiện tri thức, thiện bạn đảng, 
thiện tùy tùng có thể khiến cho tà kiến chưa sanh, không sanh; tà kiến 
đã sanh rồi, khiến diệt. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà phương tiện, tà niệm, tà định chưa sanh, không cho sanh; đã sanh 
rồi, khiến diệt.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


”*S. 45. 77 Kalyänamitta. 


414 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 779. THIỆN TRI THỨC 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào có thể khiến 
cho pháp thiện chưa sanh, khiến sanh; pháp thiện đã sanh rồi, khiến 
tái sanh và làm tăng trưởng, như đã nói về thiện tri thức, thiện bạn 
đảng, thiện tùy tùng. Các Tỳ-kheo, thiện tri thức, thiện bạn đảng, 
thiện tùy tùng có thể khiến cho chánh kiến chưa sanh, sanh; chánh 
kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng. Cũng vậy, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh rồi khiến tái 
sanh và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 780. THIỆN ÁC TRI THỨC (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào có thể khiến 
cho pháp ác bất thiện chưa sanh, khiến sanh; pháp ác bất thiện đã 
sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng; pháp thiện chưa sanh, 
không cho sanh; pháp thiện đã sanh rồi, khiến cho diệt, như đã nói 
về ác tri thức, ác bạn đẳng, ác tùy tùng. Các Tỳ-kheo, ác tri thức, ác 
bạn đảng, ác tùy tùng có thể khiến cho tà kiến chưa sanh, khiến 
sanh; tà kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng; hay 
chánh kiến chưa sanh, không cho sanh; chánh kiến đã sanh, khiến 
thoái thất. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương 
tiện, tà niệm, tà định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh rồi khiến tái 


3' Xem kinh 778. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 475 





sanh và làm tăng trưởng; chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến 
không sanh; đã sanh rồi, khiến thoái thất. 

“Này các Tỳ-kheo, ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp 
nào có thể khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh, khiến sanh; pháp ác 
bất thiện đã sanh rồi, khiến diệt; hay pháp thiện chưa sanh, khiến 
sanh; pháp thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm trăng trưởng, như 
đã nói về thiện tri thức, thiện bạn đẳng, thiện tùy tùng. Các Tỳ-kheo, 
thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng có thể khiến cho tà kiến 
chưa sanh, không sanh; tà kiến đã sanh rồi khiến diệt; hay chánh kiến 
chưa sanh, khiến sanh; chánh kiến đã sanh, khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà 
niệm, tà định chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rồi khiến cho diệt; 
hay chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh rồi, khiến 
tái sanh và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 781. CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (4) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào có thể khiến 
pháp ác bất thiện chưa sanh, cho sanh; đã sanh rồi, khiến tái sanh và 
làm tăng trưởng; hay pháp thiện chưa sanh, không cho sanh, đã sanh 
rồi khiến thoái thất, như đã nói về không chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, 
không chánh tư duy, có thể khiến tà kiến chưa sanh, sanh; tà kiến đã 
sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng; hay chánh kiến chưa sanh, 
không cho sanh; chánh kiến đã sanh rồi, khiến thoái thất. 

“Này các Tỳ-kheo, ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp 
nào có thể khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh, khiến không sanh; 
pháp ác bất thiện đã sanh rổi, khiến cho diệt; hay pháp thiện chưa 


476 TẠP A-HÀM (I) 





sanh, khiến cho sanh; pháp thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm 
tăng trưởng, như nói về chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, chánh tư duy, thì 
có thể khiến cho tà kiến chưa sanh, không sanh; đã sanh rồi, khiến cho 
diệt; chánh kiến chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh rồi, khiến tái sanh 
và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như đã nói về tà kiến và chánh kiến. Cũng vậy bảy kinh nói về tà 
chí, chánh chí; tà ngữ, chánh ngữ; tà nghiệp, chánh nghiệp; tà mạng, 
chánh mạng; tà phương tiện, chánh phương tiện; tà niệm, chánh niệm; 
tà định, chánh định cũng nói như trên. Như tám kinh nói về nội pháp. 
Cũng vậy, tám kinh nói về ngoại pháp cũng nói như vậy. 


M 


KINH 782. PHI PHÁP THỊ PHÁP 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp sai và pháp đúng”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta 
sẽ vì các ông mà nói. Những øì là pháp sai, là pháp đúng? Tà kiến là 
pháp sai; chánh kiến là pháp đúng... cho đến tà định là pháp sai; chánh 
định là pháp đúng. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Như Phi pháp và Thị pháp. Cũng vậy, Phi luật và Chánh luật, Phi 
Thánh và Thị Thánh, Bất thiện pháp và Thiện pháp, Phi tập pháp và 
Tập pháp, Phi thiện tai pháp và Thiện tai pháp, Hắc pháp và Bạch 
pháp, Phi nghĩa và Chánh nghĩa, Ty pháp và Thắng pháp, Hữu tội pháp 
và Vô tội pháp, Ưng khử pháp và Bất khử pháp, kinh nào cũng đều nói 
như trên. 


M 


* Hán: phi pháp, thị pháp =D—k=A=0—t. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 471 





KINH 2783. ĐOẠN THAM” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cù-sư-la tại Câu-diệm-di. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan cũng ở tại đó. Lúc ấy có Bà-la-môn đến chỗ Tôn giả 
cùng thăm hỏi và khích lệ nhau. Sau khi thăm hỏi và khích lệ nhau 
xong, ngồi lui qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để ký thuyết cho 
không?” 

A-nan đáp rằng: 

“Theo những gì ông hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Vì sao xuất gia tu phạm hạnh ở chỗ Sa-môn Cù-đàm?” 

A-nan đáp: 

“Này Bà-la-môn, vì muốn cắt đứt.” 

Lại hỏi: 

“Cắt đứt những gì?” 

Đáp rằng: 

“Cắt đứt tham dục, cắt đứt sân nhuế, ngu sĩ.” 

Lại hỏi: 

“Tôn giả A-nan, có con đường, dấu tích nào có thể cắt đứt tham 
dục, sân nhuế, ngu sĩ không?” 

A-nan đáp rằng: 

“Có, đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định. ” 

Bà-la-môn nói: 

“Tôn giả A-nan, quý tốt thay con đường đó, quý tốt thay dấu tích 
ấy, khi tu tập, tu tập nhiều có thể cắt đứt những thứ tham dục, nhuế, si 


⁄ 


ụ. 


bề 


e 


Khi Tôn giả A-nan nói pháp này, Bà-la-môn sau khi nghe những 
gì Tôn giả nói, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


4S. 45.5 Kimattha. 


478 TẠP A-HÀM (I) 





Như cắt đứt tham, nhuế, sỉ; cũng vậy, điều phục tham, nhuế, sỉ và 
đắc Niết-bàn, cùng yểm ly và chẳng đến Niết-bàn, cùng nghĩa Sa-môn 
và nghĩa Bà-la-môn, cùng giải thoát và cắt đứt khổ, cùng cứu cánh mé 
khổ và chánh thúc hết khổ, kinh nào cũng đều nói như trên." 


M 


KINH 784. TÀ CHÁNH^2 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có tà, có chánh. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. Những øì là tà? Là chỉ cho tà kiến... cho đến tà định. 
Những øì là chánh? Là chỉ cho chánh kiến... cho đến chánh định. 

“Thế nào là chánh kiến? Là nói có bố thí, có chú thuyết, có trai 
tự”, có thiện hành, có ác hành, có quả báo thiện ác hành, có đời này, 
có đời khác, có cha mẹ, có chúng sanh hóa sanh", có A-la-hán thiện 
đáo”, thiện hướng”, tự tri tự tác chứng đời này và đời khác, thành tựu 
và an trú, “Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã 
làm xong, tự biết không tái sanh đời sau”. 

“Thế nào là chánh chí? Là chỉ cho xuất yếu chí, vô nhuế chí, bất 
hại chí”. 

“Thế nào là chánh ngữ? Là xa ha nói dối, xa la hai lưỡi, xa ha 
ác khẩu, xa lìa lời thêu dệt. 





- Tóm tắt có mười kinh. 

*“S. 45.21 Micchatta. Cf. S.45.8 Vibhanga. 

- Hán: thí, thuyết, trai =A——A=N. Pali: dinnam, yi†tham, hutam. 

- Hán: chúng sanh sanh ———. Paäli: satta opapatika. 

- Hán: thiện đáo ——=. Päli: sammaggata, chân chánh đi (ra khỏi thế gian). 

- Hán: thiện hướng —=v. Päli: sammapafipanna, chân chánh hướng (đến Niết-bàn). 

- Bản Pali: katama... sammaditthi? yam... dukkhe ñanam, thế nào là chánh kiến? 
Nhận thức về khổ... 

43. pạii: katamo...sammasankappo? yo kho... nekkammasankappo 

avyapäadadsaikappo avihimsasañkappo, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về 

xuất ly, tư duy về không thù hận, tư duy về không bạo hại. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 479 





“Thế nào là chánh nghiệp? Là lìa sát, đạo, dâm. 

“Thế nào là chánh mạng? Là cầu y phục, ẩm thực, ngọa cụ 
thuốc thang đúng như pháp, chứ không phải không như pháp. 

“Thế nào là chánh phương tiện? Là dục, tinh tấn, phương tiện, 
xuất ly, tinh cần, kham năng, luôn thực hành không lùi bước. 

“Thế nào là chánh niệm? Là nhớ nghĩ không dối không hư, luôn 
tùy thuận. 

“Thế nào là chánh định? Là trụ tâm không loạn, kiên cố nhiếp 
trì, nh chỉ, nhất tâm chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 785. QUẢNG THUYẾT BÁT THÁNH ĐẠO” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Thế nào là chánh kiến? Chánh kiến có hai: Có chánh kiến 
thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ”, chuyển hướng cõi thiện °'; có 
chánh kiến thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
hết khổ chân thật, hướng đến thoát khổ”. 

“Thế nào là chánh kiến hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi 
thiện? Nếu người nào thấy có bố thí, có chú thuyết... cho đến biết thế 
gian có A-la-hán, không tái sanh đời sau”. Đó gọi là chánh kiến thế 
tục thuộc về thế gian, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện. 





*C†.M. 117 Mahäcattärisakasutta. Cí. N926(189). 

”. Hán: thủ —A ở đây, Pãli: upadhi, sanh y, hay hữu y, tức sở y của tái sanh. 

°' CÍ. PAI, M.111: atthi bhikkhave sammädithi sãsavä puññabhägiyä 
upadhivepakkhä, có chánh kiến là hữu lậu, thuộc phần phước nghiệp, đưa đến 
hữu y. 

Pali: atthi bhikkhave sammaditthi ariya anasava lokuttara magganga, có chánh 
kiến thuộc bậc Thánh, vô lậu, xuất thế gian, thành phần của Đạo. 

”` Xem kinh 784. 


32. 


480 TẠP A-HÀM (I) 





“Thế nào là chánh kiến thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, 
vô lậu, không thủ, hết khổ chân thật, hướng đến thoát khổ? Thánh đệ 
tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, tương ưng với 
tư duy vô lậu, ở nơi pháp mà tuyển trạch, phân biệt, suy cầu, giác tri, 
hiệt tuệ, quán sát tổ ngộ. Đó gọi là chánh kiến thuộc về xuất thế gian 
của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển 
hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh chí? Chánh chí có hai loại: Có chánh chí 
thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có chánh 
chí thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh chí thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển 
hướng cõi thiện? Chánh chí giác tri về xuất yếu, giác tri về vô nhuế, 
giác tri về bất hại; đó gọi là chánh chí thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu 
thủ, chuyển hướng cõi thiện. 

“Thế nào là chánh chí thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô 
lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, 
tâm pháp tương ưng với tư duy vô lậu, phân biệt, tự quyết, ý giải, suy 
tính, lập y. Đó gọi là chánh chí thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, 
vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ. 

“Thế nào là chánh ngữ? Chánh ngữ có hai loại: Có loại chánh 
ngữ thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có 
loại chánh ngữ thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không 
thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh ngữ thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng 
đến đường lành? Lời nói đúng, xa lìa lời nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, lời 
nói thêu dệt. Đó gọi là chánh ngữ thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, 
hướng đến đường lành. 

“Thế nào là chánh ngữ thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô 
lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, 
trừ tà mạng, niệm tưởng xa lìa bốn ác hạnh của miệng và các ác hạnh 
khác của miệng, xa lìa các ác hành ấy; vô lậu, viễn ly, không dính 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 481 





trước, giữ chặt, nhiếp trì không phạm; không vượt qua thời tiết, không 
vượt qua giới hạn. Đó gọi là chánh ngữ thuộc về xuất thế gian của bậc 
Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng 
đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh nghiệp? Chánh nghiệp có hai loại: Có loại 
chánh nghiệp thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi 
thiện; có loại chánh nghiệp thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô 
lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ. 

“Thế nào là chánh nghiệp thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, 
chuyển hướng cõi thiện? Xa la sát, đạo, dâm. Đó gọi là chánh nghiệp 
thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện. 

“Thế nào là chánh nghiệp thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, 
vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, 
trừ tà mạng, nhớ đến ba ác hạnh nơi thân và các thứ ác hạnh khác nơi 
thân; vô lậu, viễn ly, không dính trước, giữ chặt, nhiếp trì không 
phạm; không vượt qua thời tiết, không vượt qua giới hạn. Đó gọi là 
chánh nghiệp thuộc về xuất thế gian, vô lậu, không thủ, chân chánh 
đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh mạng? Chánh mạng có hai loại: Có loại 
chánh mạng thuộc thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; 
có loại chánh mạng thuộc xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, bất 
thủ, hết khổ chân thật, hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh mạng thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, 
chuyển hướng cõi thiện? Tìm cầu y, thực, ngọa cụ, thuốc thang theo 
bệnh đúng như pháp, chứ chẳng phải không như pháp. Đó gọi là chánh 
mạng thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện. 

“Thế nào là chánh mạng thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, 
vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo; 
đối với các tà mạng, vô lậu, không thích đắm trước cố thủ, giữ gìn 
không phạm, không vượt qua thời tiết, không vượt qua giới hạn. Đó 
gọi là chánh mạng thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 


482 TẠP A-HÀM (I) 





“Thế nào là chánh phương tiện? Chánh phương tiện có hai loại: 
Có chánh phương tiện thuộc thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng 
cõi thiện; có chánh phương tiện thuộc xuất thế gian của bậc Thánh, vô 
lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ. 

“Thế nào là chánh phương tiện thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu 
thủ, chuyển hướng cõi thiện? Dục, tinh tấn, phương tiện siêu xuất, xác 
lập vững chắc, có khả năng tạo tác, tính tấn, nhiếp thọ tâm pháp, 
thường không dừng nghỉ. Đó gọi là chánh phương tiện thuộc về thế 
tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện. 

“Thế nào là chánh phương tiện thuộc về xuất thế gian của bậc 
Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng 
đến thoát khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ: nơi Tập. Diệt, Đạo tư 
duy Đạo; tâm pháp tương ưng với ức niệm vô lậu, dục, tinh tấn, 
phương tiện siêu xuất, xác lập vững chắc, có khẩ năng tạo tác, tinh 
tấn, nhiếp thọ tâm pháp, thường không dừng nghỉ. Đó gọi là chánh 
phương tiện thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm có hai loại: Có chánh 
niệm thuộc thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có 
chánh niệm thuộc xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh niệm thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, 
hướng đến đường lành? Hoặc niệm, hoặc tùy niệm, hoặc trùng niệm, 
hoặc ức niệm, không quên lãng, không hư. Đó gọi là chánh niệm 
thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng đến đường lành. 

“Thế nào là chánh niệm thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, 
vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo; 
tâm pháp tương ưng với tư duy vô lậu, hoặc niệm, hoặc tùy niệm, hoặc 
trùng niệm, hoặc ức niệm, không quên lãng, không hư. Đó gọi là 
chánh niệm thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh định? Chánh định có hai: Có chánh định 
thuộc thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có chánh định 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 483 





thuộc xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh 
đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh định thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, 
hướng đến đường lành? Tâm trụ không loạn, không động, nhiếp thọ, 
tĩnh chỉ, chánh định, nhất tâm. Đó gọi là chánh định thuộc về thế tục, 
hữu lậu, hữu thủ, hướng đến đường lành. 

“Thế nào là chánh định thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, 
vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát 
khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo; 
tâm pháp tương ưng với tư duy vô lậu, an trụ không loạn không tán, 
nhiếp thọ, tĩnh chỉ, chánh định, nhất tâm. Đó gọi là chánh định thuộc 
về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn 
tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 786. HƯỚNG TÀ" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo tâm hướng theo tà, là trái nghịch với pháp, không 
vui thích nơi pháp”. Nếu hướng theo chánh, là không trái với pháp, 
tâm vui thích pháp. Những øì là tà? Tà kiến... cho đến tà định. Những 
øì là chánh? Là chánh kiến... cho đến chánh định. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 787. TÀ KIẾN CHÁNH KIẾN ()* 





*A. 10.103 Micchatta. 

* Pãli: micchattam bhikkhave ãgamma virãdhanã hoti no ãrãdhanã, do đi theo tà 
nên nghịch ý, không phải thích ý. 

*A, 10.104 Bĩja. 


484 TẠP A-HÀM (I) 





Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hướng theo tà là trái nghịch pháp, không thích pháp. Hướng 
theo chánh là thích pháp, không trái nghịch pháp ””. 

“Thế nào là hướng theo tà là trái nghịch pháp, không ưa thích 
pháp? Người tà kiến, thân nghiệp như được thấy, khẩu nghiệp như 
được thấy; hoặc tư niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành 
vi, tất cả những điều ấy đều tùy thuận đưa đến quả không khả ái, 
không khả niệm, không khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy là ác, tức là tà kiến. 
Tà kiến khởi lên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà 
niệm, tà định. Đó gọi là hướng theo tà là trái lại với pháp, không ưa 
thích pháp. 

“Thế nào là hướng theo chánh là thích pháp, không trái nghịch 
pháp? Người chánh kiến, thân nghiệp như được thấy, hoặc khẩu 
nghiệp, hoặc tư niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vi, 
tất cả những điều ấy đều tùy thuận đưa đến quả khả ái, khả niệm, khả 
ý. Vì sao? Vì kiến chân chánh, tức là chánh kiến. Chánh kiến khởi lên 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định. Đó gọi là hướng theo chánh là thích pháp, 
không trái nghịch pháp. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 788. TÀ KIẾN CHÁNH KIẾN (2)% 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hướng theo tà là trái nghịch pháp, không thích pháp. Hướng 


”. Xem kinh 786. 
”- Xem kinh 787. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 485 





theo chánh là thích pháp, không trái nghịch pháp”. 

“Thế nào là hướng theo tà là trái nghịch pháp, không ưa thích 
pháp? Người tà kiến, thân nghiệp như được thấy, khẩu nghiệp như 
được thấy; hoặc tư niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành 
vi, tất cả những điều ấy đều tùy thuận đưa đến quả không khả ái, 
không khả niệm, không khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy là ác, tức là tà kiến. 
Tà kiến khởi lên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà 
niệm, tà định. Thí như hạt giống quả đắng đem đặt vào trong đất, tùy 
thời vun xới, tưới tiêu cho nó, thì vị đất, vị nước, vị nắng, vị gió, tất cả 
đều mang vị đắng. Vì sao? Vì hạt giống đắng. Cũng vậy, người tà 
kiến, thân nghiệp như được thấy, khẩu nghiệp như được thấy; hoặc tư 
niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vi, tất cả những 
điều ấy đều tùy thuận đưa đến quả không khả ái, không khả niệm, 
không khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy là ác, tức là tà kiến. Tà kiến khởi lên 
tà chí, cho đến, tà định. Đó gọi là hướng theo tà là trái nghịch pháp, 
không ưa thích pháp. 

“Thế nào là hướng theo chánh là thích pháp, không trái nghịch 
pháp? Người chánh kiến, thân nghiệp như được thấy, hoặc khẩu 
nghiệp, hoặc tư niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành 
vi, tất cả những điều ấy đều tùy thuận đưa đến quả khả ái, khả niệm, 
khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy thiện, tức là chánh kiến. Chánh kiến khởi 
lên chánh chí, cho đến, chánh định. Thí như giống mía ngọt, lúa mì, 
nho, đem đặt vào trong đất, tùy thời vun xới, tưới tiêu cho nó, thì khi 
nó gặp vị đất, vị nước, vị nắng, vị gió, tất cả những vị này cũng đều 
trở thành ngon ngọt. Vì sao? Vì hạt mầm ngọt. Cũng vậy, người 
chánh kiến, thân nghiệp như được thấy, hoặc khẩu nghiệp, hoặc tư 
niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vi, tất cả những 
điều ấy đều tùy thuận đưa đến quả khả ái, khả niệm, khả ý. Vì sao? 
Vì kiến ấy thiện, tức là chánh kiến. Chánh kiến khởi lên chánh chí, 
cho đến, chánh định. Đó gọi là hướng theo chánh là thích pháp, 
không trái nghịch pháp. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


”'. Xem kinh 786. 


486 TẠP A-HÀM (I) 





Như ba kinh trên, thế gian và xuất thế gian cũng nói như vậy và 
cũng nói kệ rằng: 
Không nên gần pháp ác, 
Không nên hành buông lung; 
Không nên tập tà kiến, 
Tăng trưởng nơi thế gian. 
Giả sử có thế gian, 
Người chánh kiến tăng thượng; 
Dùà trải trăm ngàn tuổi, 
Quyết không vào đường ác. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 789. SANH VĂN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn Sanh Văn đến chỗ Đức Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật. Sau khi cùng Thế Tôn thăm hỏi ân cần xong, 
ngồi sang qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, gọi là chánh kiến; thế nào là chánh kiến?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Chánh kiến có hai: Có chánh kiến thuộc về thế tục, hữu lậu, 
hữu thủ, hướng đến đường lành; có loại chánh kiến thuộc về xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, bất thủ, hết khổ chân thật, hướng đến 
thoát khổ. 

“Thế nào là chánh kiến hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi 
thiện? Nếu người nào thấy có bố thí, có chú thuyết... cho đến biết thế 
gian có A-la-hán, không tái sanh đời sau“. Này Bà-la-môn, đó gọi là 
chánh kiến thế tục thuộc về thế gian, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng 
cõi thiện. 

“Bà-la-môn, thế nào là chánh kiến thuộc về xuất thế gian của 


6. Xem kinh 784. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 487 





bậc Thánh, vô lậu, không thủ, hết khổ chân thật, hướng đến thoát 
khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, 
tương ưng với tư duy vô lậu, ở nơi pháp mà tuyển trạch, phân biệt, suy 
cầu, giác tri, hiệt tuệ, quán sát tổ ngộ. Đó gọi là chánh kiến thuộc về 
xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận 
khổ, chuyển hướng đến thoát khổ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Sanh Văn nghe 
những gì Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


Như Chánh kiến. Cũng vậy, Chánh chí, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh phương tiện, Chánh niệm, Chánh định, 
kinh nào cũng nói như trên. 


M 


KINH 790. TÀ KIẾN (1) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có tà và tà đạo, có chánh và chánh đạo. Hãy lắng nghe và suy 
nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 

“Những gì là tà? Đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Những gì là 
tà đạo? Đó là tà kiến... cho đến tà định. 

“Những gì là chánh? Đó là người, trời, Niết-bàn. Những gì là 
chánh đạo? Đó là chánh kiến... cho đến chánh định. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 791. TÀ KIẾN (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có tà, có tà đạo; có chánh, có chánh đạo. Hãy lắng nghe và suy 
nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 


488 TẠP A-HÀM (I) 





“Những øì là tà? Đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Những øì là 
tà đạo? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, lời 
thêu dệt, tham, nhuế, tà kiến. 

“Những gì là chánh? Đó là người, trời, Niết-bàn. Những gì là 
chánh đạo? Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời thêu 
dệt, không tham, không nhuế và chánh kiến. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 792. TÀ KIẾN (3) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Những øì là ác thú đạo? Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, 
phá Tăng, ác tâm làm thân Phật ra máu.” Ngoài ra đều nói như trên. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 793. THUẬN LƯU NGHỊCH LƯU 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có đường thuận dòng, có đường nghịch dòng. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 

“Những gì là đường thuận dòng? Đó là tà kiến... cho đến tà định. 
Những gì là con đường nghịch dòng? Đó là chánh kiến... cho đến 
chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 489 





Như thuận dòng và nghịch dòng. Cũng vậy, đường thoái và đường 
tiến, đường xuống và đường lên, cùng ba kinh Đạo tích, cũng nói như 
trên. 


M 


490 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 794. SA-MÔN SA-MÔN PHÁP"” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Sa-môn và pháp Bà-la-môn. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho 
kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 

“Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo: Từ chánh 
kiến... cho đến chánh định. Thế nào là Sa-môn? Nếu người nào thành 
tựu pháp này. Đó gọi là Sa-môn. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 795. SA-MÔN PHÁP SA-.MÔN NGHĨA® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp Sa-môn và nghĩa Sa-môn. Những gì là pháp Sa-môn? 
Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến... cho đến chánh định. Thế nào là 
nghĩa Sa-môn? Tham dục đã vĩnh viễn trừ hết; sân nhuế, ngu si đã 
vĩnh viễn trừ hết; tất cả mọi phiển não vĩnh viễn tận trừ. Đó gọi là 
nghĩa Sa-môn. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 796. SA-.MÔN SA-MÔN QUẢ® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 





6S. 45.36 Sãmañña. 
%- S. 45.36 Samañña. 
%- SG. 45.35 Samañña. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 28 491 





Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp Sa-môn và quả Sa-môn. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 

“Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo, từ chánh 
kiến... cho đến chánh định. Những gì là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà- 
hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


n1 


492 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A HÀM QUYỀN 29 


KINH 797. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN QUẢ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp Sa-môn? và quả Sa-môn. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 

“Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo, từ chánh 
kiến... cho đến chánh định. Những øì là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà- 
hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. 

“Thế nào là quả Tu-đà-hoàn? Đoạn trừ ba kết. Thế nào là quả 
Tư-đà-hàm? Đoạn trừ ba kết; tham, nhuế, si mồng. Thế nào là quả A- 
na-hàm? Đoạn sạch hết năm hạ phần kết. Thế nào là quả A-la-hán? 
Đoạn trừ vĩnh viễn tham, nhuế, si; đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các thứ 
phiền não.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 798. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN NGHĨA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp Sa-môn, Sa-môn và nghĩa Sa-môn”. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 

“Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo, từ chánh 
kiến... cho đến chánh định. Những gì là Sa-môn? Người thành tựu pháp 


Quốc Dịch, quyển 26, tụng 5. Đạo tụng tiếp theo, “5. Tương ưng Thánh đạo, 
phẩm 2”. Đại Chánh, quyển 29, kinh số 797. -Päli, S. 45.35. Samañña. 

Sa-môn pháp =F—~k. Pali: samañña. 

Sa-môn quả =F—=o. Paäli: samaññaphala. 

Pali, S. 45.36. Samañña. 

Sa-môn nghĩa =F—~q. Pali: samaññattha. 


T9 SP, la vIÊ 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 493 





Sa-môn này. Những gì là nghĩa Sa-môn? Đã đoạn trừ vĩnh viễn tham 
dục, sân nhuế, si mê; đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các phiền não.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 799. SA-.MÔN QUÁ 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Có quả Sa-môn. Những gì là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà- 
hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 800. BÀ-LA-MÔN° 


Cũng vậy, pháp Bà-la-môn, Bà-la-môn, nghĩa Bà-la-môn, quả 
Bà-la-môn; pháp phạm hạnh, người phạm hạnh, nghĩa phạm hạnh, quả 
phạm hạnh, đều nói như trên. 


M 


KINH 801. NGŨ PHÁP? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


5. Pali, 45. 37. Brahmañaña; 30-40. Brahmacariya. 


Quốc Dịch, quyển 26, Tụng 5. Đạo tụng, Tương ưng 6. An-na-ban-na, gồm mười 
tám kinh, kinh số 12559-12576; một phẩm duy nhất. Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 
4. Đạo phẩm, Tương ưng 14. An-na-ban-na niệm, gồm hai mươi hai kinh, kinh số 
1082-1103. Phần lớn tương đương Päãli, S. 54. Anäpãänasamyutta. Đại Chánh 
quyển 29, kinh số 801-815. Phật Quang quyển 29, kinh số 813-827. 


VỆ 


494 TẠP A-HÀM (I) 





“Có năm pháp mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An-na-ban-na 
niệm. Những gì là năm? An trụ luật nghi Ba-la-để-mộc-xoa, oai nghi 
hành xử đầy đủ; đối với những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi, thọ trì 
học giới. Đó gọi là pháp thứ nhất mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An- 
na-ban-na niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo ít muốn, ít sự việc, ít tác vụ. Đó là pháp thứ 
hai mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An-na-ban-na niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nào ăn uống biết lường, không ít cũng không 
nhiều. Không vì việc ăn uống mà sanh ra tư tưởng ham muốn; luôn 
tinh cần tư duy. Đó là pháp thứ ba mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An- 
na-ban-na niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đầu đêm, cuối đêm, không đắm say ngủ nghỉ, 
mà luôn tinh cần tư duy. Đó là pháp thứ tư mang lại nhiều lợi ích cho 
sự tu An-na-ban-na niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo ở trong rừng hoang vắng, xa lìa những nơi 
náo nhiệt. Đó là pháp thứ năm mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An-na- 
ban-na niệm. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 802. AN-NA-BAN-NA NIỆM (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên tu An-na-ban-na niệm. Nếu Tỳ-kheo tu tập An-na-ban-na 
niệm, tu tập nhiễu, thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch 
diệt, thuần nhất, phân minh tưởng, tu tập đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 495 





KINH 803. AN-NA-BAN-NA NIỆM @)° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu tập An-na-ban-na niệm. Nếu Tỳ-kheo tu tập An-na-ban- 
na niệm, tu tập nhiều, thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, 
tịch diệt, thuần nhất, phân minh tưởng, tu tập đầy đủ. Thế nào là tu tập 
An-na-ban-na niệm, tu tập nhiễu, thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, 
có quán, tịch diệt, thuần nhất, phân minh tưởng, tu tập đầy đủ? Tỳ- 
kheo, nương vào xóm làng, thành ấp mà ở; sáng sớm đắp y, mang bát, 
vào thôn khất thực, nên khéo hộ trì thân, giữ gìn các căn, khéo cột tâm 
an trụ; khất thực xong trở về chỗ ở, cất y bát, rửa chân xong, hoặc vào 
trong rừng, trong phòng vắng, dưới bóng cây, hoặc nơi đất trống, thân 
ngồi ngay thẳng, cột niệm trước mặt, cắt đứt mọi tham ái thế gian, ly 
dục thanh tịnh, đoạn trừ sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi, vượt 
qua các nghi hoặc, đối với các pháp lành, tâm được quyết định; viễn ly 
năm triển cái vốn làm phiền não tâm, khiến tuệ lực suy giảm, là phần 
chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn. 

“Niệm hơi thở vào”, cột niệm, hãy khéo học. Niệm hơi thở ra °, 
cột niệm, hãy khéo học. Hơi thở dài", hơi thở ngắn”. Cảm giác biết 
toàn thân khi thở vào, khắp toàn thân thở vào, hãy khéo học”: cảm 
giác biết toàn thân khi thở ra, khắp toàn thân thở ra, hãy khéo học. 
Giác tri tất cả sự an tịnh của tất cả thân hành khi thở vào, tất cả 





Š P8li, S.54.1. Ekadhamma. Cí. N°101(15). 
Hán: nội tức —==. Pãli: passasati, thở vào. 

- Hán: ngoại tức =-—=. Päli: assasati, thở ra. 

- Hán: tức trường —=—. Pali: digham va assasanto digham assasami' ti pajanati, 
trong khi thở ra dài, biết rằng “Tôi đang thở ra dài”. 

- Hán: tức đoản —=u. Päli: rassam vã assasanto rassam assasäamT ti pajanaäti, 
trong khi thở ra ngắn, biết rằng “Tôi đang thở ra ngắn”. 

- Pãli: sabbakãyapatisamvedï passasissamT ti sikkhati, vị ấy học tập rằng, “cảm 
giác toàn thân tôi sẽ thở vào”. 

- Hán:... nhất thiết thân hành tức xuất tức =®—=———=x—. Paäli: passambhayam 





kãyasamkhãram assasissamTti sikkhati, vị ấy học tập rằng, “thân hành an tĩnh, 
tôi sẽ thở vào”. 


496 TẠP A-HÀM (I) 





thân hành an tịnh thở vào, hãy khéo học; giác tri tất cả sự an tịnh của 
tất cả thân hành khi thở ra, tất cả thân hành an tịnh thở vào, hãy 
khéo học. Giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm hành”, giác tri sự an 
tịnh của tâm hành khi thở vào, giác tri tâm hành an tịnh thở vào, hãy 
khéo học. Giác tri sự an tịnh của tâm hành khi thở ra, giác tri tâm 
hành an tịnh thở ra, hãy khéo học. Giác tri tâm, giác tri tâm hoan hỷ, 
giác tri tâm định, giác tri tâm giải thoát khi thở vào”, giác tri tâm 
giải thoát thở vào, hãy khéo học. Giác tri tâm giải thoát khi hơi thở 
ra, giác tri tâm giải thoát thở ra, hãy khéo học. Quán sát vô thường, 
quán sát đoạn, quán sát vô dục, quán sát diệt” khi hơi thở vào, quán 
sát diệt thở vào, phải khéo học. Quán sát diệt khi hơi thở ra, quán sát 
diệt thở ra, phải khéo học. Đó gọi là tu An-na-ban-na niệm, thân chỉ 
tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, thuần nhất, phân minh 
tưởng, tu tập đây đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 804. ĐOẠN GIÁC TƯỞNG” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu An-na-ban-na niệm tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập 





- Hán: giác tri hỷ, giác tri lạc, giác trỉ tâm hành —=———A————A—— 
——. Paii: ptippatisamvedi..., sukhappatisamvedi..., cittasamkharappatisamvedl... 
-"Hán:.. tâm hành tức nhập tức..—=——-I—. Pali: passambhayam 
cittasamkhãram passasissämrti sikkhati, vị ấy học rằng, “tâm hành an tĩnh, tôi 

sẽ thở vào,” 

- Giác tri tâm, giác trỉ tâm duyệt, giác tri tâm định, giác tri tâm giải thoát 
———'——=—=“—ì\`==—¬-`—-———— : Palli: cittappatisamvedi.... 
abhippamodayam cittam..., samadaham cittam..., vimocayam cittam..., 

"Hán: quán sát vô thường... đoạn.. vô dục.. diệt =[—-L= =A=[—- =A 
“i—-L—\A-——=. Pali: aniccanupassl.. viraganupassl... nirodhanupassl... 
patinissagganupass†, quán vô thường, quán ly dục, quán diệt, quán xả ly. 

!* Pãli, S. 54. 2-5. Bojjhanga,v.v... 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 497 





nhiều, sẽ đoạn trừ các giác tưởng. Thế nào tu tập An-na-ban-na niệm, 
tu tập nhiều, sẽ đoạn trừ các giác tưởng? Tỳ-kheo nào nương vào làng 
xóm, thành ấp mà ở, nói đầy đủ như trên... cho đến khéo học đối với 
việc quán sát diệt khi hơi thở ra. Đó gọi là tu tập An-na-ban-na niệm, 
tu tập nhiều, sẽ đoạn trừ các giác tưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như đoạn trừ giác tưởng, cũng vậy không dao động, được quả 
lớn, phước lợi lớn; cũng vậy được cam lộ, cứu cánh cam lộ và được hai 
quả, bốn quả, bẩy quả, kinh nào cũng nói như trên.” 


M 


KINH 805. A-LÊ-SẮT-TRA?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như An-na-ban-na niệm mà Ta đã giảng dạy, các ông có tu tập 
không?” 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo tên là A-lê-sắt-tra, đang ngồi ở trong chúng, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, làm lễ Phật, quỳ gối phải 
sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã tu tập An-na-ban-na niệm mà Thế Tôn 
đã giảng dạy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra: 

“Ông tu tập thế nào An-na-ban-na niệm mà Ta đã giảng dạy?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Đối các hành quá khứ con không luyến tiếc, các hành vị lai 
không sanh ra hoan lạc, đối với các hành hiện tại không sanh ra đắm 
nhiễm; khéo chân chánh trừ diệt những tưởng về đối ngại” bên trong 
?. Tóm tắt có bảy kinh. 

?!'- Paii, S. 54.6. Arittha. 

?“ Hán: ư nội ngoại đối ngại tưởng——--——- Q. Pãli: ajjhattam bahidhã ca 
dhammesu patighasañña, tri giác tưởng về tính đối ngại (tính đối kháng của vật 
chất, cũng có nghĩa sự sân hận) nơi các pháp nội và ngoại. 


498 TẠP A-HÀM (I) 





và bên ngoài. Con đã tu tập An-na-ban-na niệm mà Thế Tôn đã giảng 
dạy như vậy. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra: 

“Ông thật sự đã tu An-na-ban-na niệm mà Ta đã giảng dạy, chứ 
chẳng phải không tu. Song có Tỳ-kheo đối với chỗ tu tập An-na-ban- 
na niệm của ông lại còn có phần vi diệu hơn, vượt trội hơn. Những gì 
là An-na-ban-na niệm vi diệu hơn, vượt trội hơn những gì An-na-ban- 
na niệm tu tập? Tỳ-kheo nương vào làng xóm, thành ấp mà ở, như đã 
nói ở trên... cho đến, quán sát diệt thở ra, phải khéo học. Này Tỳ-kheo 
A-lê-sắt-tra, đó gọi là An-na-ban-na niệm vi diệu hơn, vượt trội hơn 
những gì An-na-ban-na niệm mà ông tu tập. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 806. KẾ-TÂN-NA? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Hôm ấy, vào sáng sớm Đức Thế Tôn đắp y, bưng bát, vào 
thành Vương xá khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân 
xong, mang Ni-sư-đàn vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, thiển 
tịnh ban ngày. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Kế-tân-na, cũng vào sáng sớm, đắp y 
mang bát vào thành Vương xá khất thực. Xong, trở về cất y bát, rửa 
chân xong, mang Ni-sư-đàn vào rừng An-đà ngồi thiển tịnh dưới một 
bóng cây cách Đức Phật không xa; thẳng người bất động, thân tâm 
chánh trực, tư duy thắng diệu. 

Vào buổi chiều hôm ấy, có số đông các Tỳ-kheo sau khi từ thiển 
tịnh tỉnh giấc, đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu dảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi lui qua một bên. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thấy Tôn giả Kế-tân-na không? Cách Ta không xa, 


3 Pali, S. 54.7. Kappina. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 499 





vị đó đang ngồi ngay thẳng trang nghiêm, thân tâm bất động, an trú 
thắng diệu trú”?.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Chúng con thường xuyên thấy Tôn giả này ngồi thẳng trang 
nghiêm, khéo thu nhiếp thân mình không lay không động, chuyên tâm 
thắng diệu.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, tu tập tam-muội, thân tâm an trụ, không lay 
không động, trụ vào thắng diệu, thì Tỳ-kheo này sẽ đạt được tam- 
muội này mà không cần đến phương tiện, tùy theo ý muốn liền có 
được. ” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Tam-muội gì mà Tỳ-kheo đạt được tam-muội này thì thân tâm 
bất động, an trụ thắng diệu trụ?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào nương vào làng xóm mà ở, sáng sớm đắp y 
mang bát vào thôn khất thực, ăn xong trở về tinh xá cất y bát, sau khi 
rửa chân xong, vào ngồi trong rừng, hoặc nơi phòng vắng, đất trống, 
cột niệm tư duy... cho đến, quán sát diệt, thở ra, phảẩi khéo học. Đó gọi 
là Tam-muội, nếu Tỳ-kheo nào ngồi trang nghiêm suy tư, thân tâm sẽ 
bất động, an trụ thắng diệu trụ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 807. NHẤT-XA-NĂNG-GIÀ-LA? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong rừng Nhất-xa-năng-già-la”5. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


2#. Pali: neva kayassa iñjitam va hoti phanditam va, na cittassa iñjiam va hoti 


phanditam va, thân không dao động, không khuynh động; tâm không dao động, 
không khuynh động. 

Pali, S. 54.11. lcchanangala. 

Nhất-xa-năng-già-la “@—=—=—=—. Paäli: lcchanangala. 


25. 
26. 


500 TẠP A-HÀM (I) 





“Ta muốn tọa thiển trong vòng hai tháng. Các Tỳ-kheo chớ nên 
tới lui, chỉ trừ Tỳ-kheo đưa thức ăn và khi bố-tát.” 

Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, liền ở lại đây hai 
tháng” để thiển tọa, không một Tỳ-kheo nào đám tới lui, chỉ trừ lúc 
đưa thức ăn và bố-tát. 

Bấy giờ, sau khi trải qua hai tháng thiển tọa xong, Ngài từ thiển 
tịnh tỉnh giấc, ngồi trước Tỳ-kheo Tăng; bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có những xuất gia ngoại đạo nào đến hỏi các ông: “Sa- 
môn Cù-đàm trong hai tháng tọa thiển gì? Thì các ông nên đáp rằng: 
“Trong hai tháng Như Lai bằng An-na-ban-na niệm an trú trong thiển 
tịnh tư duy. Vì sao? Vì suốt trong hai tháng này Ta luôn luôn an trụ tư 
duy nhiều nơi niệm An-na-ban-na. Khi hơi thở vào, biết như thật 
niệm hơi thở vào; khi hơi thở ra, biết như thật niệm hơi thở ra. Hoặc 
dài, hoặc ngắn. Cảm giác toàn thân, biết như thật niệm hơi thở vào; 
cảm giác toàn thân, biết như thật niệm hơi thở ra. An tịnh thân hành, 
biết như thật niệm hơi thở vào:... cho đến, diệt, biết như thật hơi thở 
ra. Sau khi Ta đã biết, bấy giờ, Ta tự nghĩ: 'Ở đây vẫn còn trụ tư duy 
thô. Nay Ta sau khi đình chỉ tư duy này, hãy tu thêm các tu tập vi tế 
khác mà an trụ.” 

“Rồi, Ta sau khi đình chỉ tư duy thô, liền nhập tư duy vi tế và an 
trụ nhiều nơi đó mà an trụ. Khi đó có ba vị Thiên tử, tướng mạo rất 
tuyệt diệu, sáng sớm, ra đi đến chỗ Ta. Một Thiên tử nói như vầy: 'Sa- 
môn Cù-đàm đã đến thời”. Lại có một Thiên tử nói: 'Đây chẳng phải 
đã đến thời, mà sắp đến." Vị Thiên tử thứ ba nói: “Chẳng phải đã đến 
thời, cũng chẳng phải sắp đến, mà đây là an trụ tu tập. Đây là sự tịch 
diệt của vị A-la-hán” vậy”.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có chánh thuyết nào về Thánh trụ”, Thiên trụ”, Phạm 


?* Hán: nhị nguyệt =G—. Pali: temasam, ba tháng. 


Hán: thời đáo—=. Có lẽ Pãli: kalagata, chết. 
Trong bản: A-la-ha tịch diệt=—=F=I=. 
Thánh trụ =t——F Paäli: ariyavihara. 

Thiên trụ ———F Pali: dibbavihara. 


28. 
29. 
30. 
S1, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 501 





trụ”, Học trụ”, Vô học trụ”, Như Lai trụ”; và hiện pháp lạc” trụ của 
Thánh nhân vô học mà hàng hữu học chưa được sẽ được, chưa đến sẽ 
đến, chưa chứng sẽ chứng; đó là nói về An-na-ban-na niệm. Đây là 
chánh thuyết. Vì sao? Vì An-na-ban-na niệm là Thánh trụ, Thiên trụ, 
Phạm trụ... cho đến Vô học hiện pháp lạc trú.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 808. CA-MA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn cây Ni-câu-luật tại Ca-tỳ-la-việt”. 
Bấy giờ có Ma-ha-nam dòng họ Thích? đến chỗ Tôn giả Tỳ-kheo Ca- 
ma*°, đảnh lễ dưới chân Tỳ-kheo Ca-ma, rồi ngồi lui qua một bên, 
thưa Tỳ-kheo Ca-ma rằng: 

“Thế nào, Tôn giả Ca-ma, có phải bậc Học trụ"! tức là Như Lai 
trụ"“ không? Hay Học trụ khác, Như Lai trụ khác?” 

Tỳ-kheo Ca-ma đáp rằng: 

“Này Ma-ha-nam, Học trụ khác, Như Lai trụ khác. Ma-ha-nam, 
Học trụ là do đoạn trừ năm triển cái mà an trụ nhiều®. Như Lai trụ đối 
với năm triển cái đã đoạn, đã biến tri, chặt đứt gốc rễ của nó, như chặt 
vê Phạm trụ ———F Pali: brahmavihara. 
Học trụ ———F Pali: sekhavihara. 
Vô học trụ =L———F Pali: asekhavihara. 
Như Lai trụ “p=——=F Pali: tathagatavihara. 
Hiện pháp lạc trụ ={ 3£ #£ {3:=F Pali: ditthadhammasukhavihãra. 
Pali, S.54.12. Kankheyya. 
Ca-tỳ-la-việt Ni-câu-luật thọ viên ={=i—=V—————. Pali: Kapilavatthusmim 
nigrodharame. 
Thích thị Ma-ha-nam ———~r~k. Pali: Mahanamo sakko. 
Ca-ma Tỳ-kheo ={=—~=c. Bản Päli: äyasma Lokasakambhiyo. 
Học trụ —=. Pali: sekhavihara. 
*“. Xem cht.35, kinh 807. 
#-. Pali: bhikkhũ sekhã... te pañca nïvarane pahãya viharanti, các Tỳ-kheo hữu học 

an trụ sau khi đoạn trừ năm triền cái. 


33: 
34. 
35. 
36. 











37. 
38. 


39. 
40. 
41. 


502 TẠP A-HÀM (I) 





đầu cây đa-la, làm cho không còn sanh trưởng nữa, ở đời vị lai trở 
thành pháp bất sanh. 

“Một thời, Thế Tôn ở trong rừng Nhất-xà-năng-già-la*'. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Ta muốn ở trong rừng Nhất-xà-năng-già- 
la này thiển tọa trong vòng hai tháng”, Tỳ-kheo các ông chớ tới lui, 
chỉ trừ Tỳ-kheo đưa thức ăn và lúc bố-tát, nói đầy đủ như trước... cho 
đến Vô học hiện pháp lạc trụ. Này Ma-ha-nam, vì vậy cho nên biết, 
Học trụ khác, Như Lai trụ khác. ” 

Sau khi Ma-ha-nam thuộc dòng họ Thích nghe những gì T-kheo 
Ca-ma đã nói, hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 809. KIM CƯƠNG"“° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Tát-la-lê, cạnh sông Bạt-câu-ma tại 
tụ lạc Kim cương”. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về bất 
tịnh quán, khen ngợi bất tịnh quán rằng: 

“Các Tỳ-kheo nên tu tập bất tịnh quán; tu tập bất tịnh quán 
nhiều thì sẽ được quả lớn, phước lợi lớn.” 

Các Tỳ-kheo sau khi đã tu tập bất tịnh quán rồi, đều rất chán sợ 
thân này, hoặc dùng đao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc dùng dây 
tự vẫn, hoặc lao đầu vào vách núi tự sát, hoặc nhờ Tỳ-kheo khác giết. 

Có Tỳ-kheo kia sanh lòng cực kỳ nhàm chán sự bất tịnh xấu xa!$, 
nên đến chỗ con Phạm chí Lộc Lâm” nói với người con Phạm chí Lộc 
Lâm rằng: 


*'. Xem kinh 807. 

*-. Xem cht.27, kinh 807 trên. 

-_Päli, S. 54.9. Vesäli. Tham chiếu, Tứ phần quyển 2, Tăng kỳ quyển 4, Ngũ phần 
quyển 2; Mahavagga iii.68. 





- Kim cương tụ lạc Bạt-cầu-ma hà trắc Tát-lalê lâm ———=E—-[-D— 
“c———-L. Bản Pali: Vesaliyam... Mahavane Kũ†agaraalayam. 

#3. Hán: bất tịnh ác lộ —=b=c=S. Pãli: asubha. 

' Lộc Lâm phạm chí tử —-L——-I. Tứ phần: Vật-lực-già Nan-đề —=0— 
——. Thập tụng: Lộc Trượng phạm chí —=—==—==—=. Pali: Miga-landika 


samanakuttaka. Bản Hán đọc puttaka (con trai) thay vì kuttaka (kế giả trang). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 503 





“Hiền thủ! Người làm ơn giết tôi, y bát xin tặng lại ông.” 

Bấy, người con Phạm chí Lộc Lâm liền giết Tỳ-kheo này, rồi 
mang đao đến bờ sông Bạt-cầu-ma” để rửa. Lúc ấy, có Ma thiên ở 
giữa hư không, khen ngợi con Phạm chí Lộc Lâm rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiển thủ, ông được vô lượng công đức, 
có thể khiến cho Sa-môn Thích tử trì giới có đức, người chưa độ được 
độ, người chưa thoát được thoát, người chưa yên nghỉ khiến được yên 
nghỉ, người chưa được Niết-bàn khiến được Niết-bàn; y bát và các thứ 
tạp vật cùng những lợi dưỡng tất cả đều thuộc về ông.” 

Sau khi con Phạm chí Lộc Lâm nghe những lời khen ngợi này 
rồi, thì ác tà kiến tăng thêm, tự nghĩ: “Hôm nay ta đã thật sự tạo ra 
phước đức lớn, khiến cho Sa-môn Thích tử, người trì giới, công đức, 
người chưa độ được độ, người chưa thoát được thoát, người chưa yên 
nghỉ khiến được yên nghỉ, người chưa được Niết-bàn khiến được Niết- 
bàn; y bát và các thứ tạp vật cùng những lợi dưỡng tất cả đều thuộc về 
ta." Nghĩ xong tay cầm đao bén đi đến các phòng xá, những nơi kinh 
hành, phòng riêng, phòng Thiền, gặp các Tỳ-kheo nói như vầy: 

“Những Tỳ-kheo nào trì giới có đức, ai chưa được độ ta có thể 
độ cho, ai chưa thoát sẽ khiến cho thoát, ai chưa yên nghỉ sẽ khiến 
được yên nghỉ, chưa Niết-bàn sẽ khiến được Niết-bàn.” 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đang chán sợ thân này, đều ra khỏi phòng 
nói với con Phạm chí Lộc Lâm rằng: 

'““[ôi chưa được độ, ông nên độ tôi; tôi chưa được thoát, ông nên 
giải thoát tôi; tôi chưa được yên nghỉ, ông nên khiến cho tôi được yên 
nghỉ; tôi chưa được Niết-bàn, ông nên khiến cho tôi được Niết-bàn.” 
Bấy giờ con Phạm chí Lộc Lâm liền dùng đao bén giết Tỳ-kheo này 
và lần lượt, giết chết cho đến sáu mươi người. 

Bấy giờ, đến ngày mười lăm, lúc thuyết giới, Đức Thế Tôn ngồi 
trước đại chúng, bảo Tôn giả A-nan: 

“Vì lý do gì mà các Tỳ-kheo càng lúc càng ít, càng lúc càng 
giảm, càng lúc càng hết như vậy?” 

A-nan bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn đã vì các Tỳ-kheo nói về tu bất tịnh quán, khen ngợi 


”' Bạt-cầu-ma hà=[ =D—=c. Pãli: Vaggumudã. 


504 TẠP A-HÀM (I) 





bất tịnh quán. Khi các Tỳ-kheo tu tập bất tịnh quán, đâm ra chán sợ 
thân này, nói đây đủ... cho đến giết hại sáu mươi Tỳ-kheo. Bạch Thế 
Tôn, vì lý do này nên khiến cho các Tỳ-kheo càng lúc càng ít, càng 
lúc càng giảm, càng lúc càng hết. Cúi xin Thế Tôn thuyết giảng pháp 
khác, để cho các Tỳ-kheo sau khi nghe xong tinh cần tu tập trí tuệ, an 
lạc mà tiếp thọ Chánh pháp; an vui sống trong Chánh pháp.” 

Phật bảo A-nan: 

“Vì vậy, nay Ta sẽ lần lượt nói về sự an trụ vi tế trụ, tùy thuận 
mà khai giác, khiến pháp ác bất thiện đã khởi hay chưa khởi đều 
nhanh chóng lắng xuống. Như trời mưa lớn, những thứ bụi bặm đã 
khởi lên hay chưa khởi lên đều khiến cho chúng lắng xuống. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo khi tu tập an trụ nơi vi tế trụ, có thể khiến các pháp ác 
bất thiện đã khởi hay chưa khởi đều lắng xuống. 

“Này A-nan, thế nào là an trụ vi tế trụ, tùy thuận mà khai giác, 
khiến pháp ác bất thiện đã khởi hay chưa khởi đều lắng xuống? Đó là 
an trụ vào An-na-ban-na niệm.” 

A-nan bạch Phật: 

“Thế nào là tu tập an trụ vào An-na-ban-na niệm, theo đó mà 
khai mở giác, thì những pháp ác bất thiện dù đã khởi hay chưa khởi 
lên cũng có khả năng khiến chúng dừng lại?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu Tỳ-kheo, nương vào làng xóm mà ở, như đã nói đây đủ ở 
trước... cho đến khéo học như quán diệt khi niệm hơi thổ ra.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH SI0. A-NAN” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong rừng Tát-la-lê, cạnh sông Bạt-câu-ma tại 
tụ lạc Kim cương. Bấy giờ giờ Tôn giả A-nan ở một mình nơi vắng, 
thiển quán tư duy, tự nghĩ như vầy: “Có một pháp nào được tu tập, tu 


3! Pali, S. 54. 13-14. Ananda. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 505 





tập nhiều, khiến cho bốn pháp đầy đủ. Bốn pháp đã đầy đủ rồi, thì bẩy 
pháp đầy đủ. Bảy pháp đã đầy đủ rồi, thì hai pháp đầy đủ?" 

Sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Khi con ở một mình nơi chỗ vắng, thiển quán tư duy tự nghĩ: 
“Có một pháp nào được tu tập, tu tập nhiều, khiến cho bốn pháp đầy 
đủ. Bốn pháp đã đầy đủ rồi, thì bảy pháp đầy đủ. Bảy pháp đã đầy đủ 
rồi, thì hai pháp đây đủ?°.” 

Phật bảo A-nan: 

“Có một pháp được tu tập, tu tập nhiễu... cho đến hai pháp đầy 
đủ. Những gì là một pháp? Đó là An-na-ban-na niệm, được tu tập, tu 
tập nhiều, có khả năng làm cho bốn Niệm xứ đầy đủ. Bốn Niệm xứ đã 
đầy đủ rồi, bảy Giác phần đầy đủ. Bảy Giác phần đã đầy đủ rồi, minh 
và giải thoát” đầy đủ. 

“Thế nào là tu tập An-na-ban-na niệm, thì bốn Niệm xứ đầy đủ? 
Tỳ-kheo nương vào làng xóm mà ở... cho đến khéo học quán diệt khi 
niệm hơi thở ra. 

“Này A-nan, như vậy Thánh đệ tử, khi niệm hơi thở vào, học 
như niệm hơi thở vào; khi niệm hơi thở ra, học như niệm hơi thở ra. 
Hoặc dài hoặc ngắn. Giác tri tất cả thân hành, khi niệm hơi thở vào, 
học như niệm hơi thở vào; khi niệm hơi thở ra, học như niệm hơi thở 
ra. Thân hành an tịnh khi niệm hơi thở vào, học như thân hành an tịnh 
niệm hơi thở vào; thân hành an tịnh khi niệm hơi thở ra, học như thân 
hành an tịnh niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ, an trụ chánh 
niệm quán thân trên thân. Nếu khác với thân”, kia cũng như vậy, tùy 
theo thân tương tự tư duy. 

“Nếu có lúc Thánh đệ tử giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm 
hành, giác tri tâm hành an tịnh, khi niệm hơi thở vào, học như tâm 
hành an tịnh niệm hơi thở vào; tâm hành an tịnh khi niệm hơi thở ra, 
học như tâm hành an tịnh niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ, an 





3“ Minh giải thoát ———. Päii: vijjãvimutti. 

3: Hán: dị ư thân ———. Päli: kãyantaraham änanda etam vadãmi yadidam 
assãasa passasam, tùy thuộc một (trong hai) thân, ta nói cái đó là hơi thở ra, hơi 
thở vào. 


506 TẠP A-HÀM (I) 





trụ chánh niệm quán thọ trên thọ. Nếu khác với thọ thì kia cũng tùy 
theo thọ tương tự tư duy”". 

“Nếu có khi Thánh đệ tử giác tri tâm, giác tri tâm hoan hỷ, tâm 
định, tâm giải thoát, khi niệm hơi thở vào, học như tâm giải thoát niệm 
hơi thở vào. Tâm giải thoát khi niệm hơi thở ra, học như tâm giải thoát 
niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ, an trụ chánh niệm quán tâm 
nơi tâm. Nếu có tâm khác, kia cũng tùy theo tâm tương tự tư duy. 

“Nếu có khi Thánh đệ tử quán vô thường, đoạn, vô dục, diệt, 
học an trụ quán như vô thường, đoạn, vô dục, diệt. Thánh đệ tử lúc 
bấy giờ, an trụ chánh niệm quán pháp trên pháp. Nếu có pháp khác, 
kia cũng tùy theo pháp tương tự tư duy. Đó gọi là tu An-na-ban-na 
niệm, thì bốn Niệm xứ đầy đủ.” 

A-nan bạch Phật: 

“Khi tu tập An-na-ban-na niệm như vậy, khiến cho bốn Niệm xứ 
đầy đủ. Thế nào là tu bốn Niệm xứ làm cho bảy Giác phần đây đủ?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu Tỳ-kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Sau an trụ 
với chánh niệm, cột niệm trụ yên không cho mất, bấy giờ, phương tiện 
tu Niệm giác phần. Khi đã tu niệm giác phần rồi, niệm giác phần được 
đầy đủ. Khi niệm giác phần đã đầy đủ rồi, đối với pháp mà tuyển 
trạch, tư lường; bấy giờ phương tiện tu Trạch pháp giác phần. Khi đã 
tu trạch pháp giác phần rỗi, trạch pháp giác phần được đầy đủ. Sau khi 
đối với pháp đã tuyển trạch, phân biệt, tư lường rồi, phương tiện tinh 
cần sẽ đạt được, lúc bấy giờ phương tiện tu tập Tinh tấn giác phần. 
Khi đã tu tinh tấn giác phần rồi, tỉnh tấn giác phần được đây đủ. Sau 
khi phương tiện tinh tấn, tâm được hoan hỷ, lúc bấy giờ phương tiện tu 
Hỷ giác phần. Khi đã tu hỷ giác phần rồi, hỷ giác phần được đầy đủ. 
Khi đã có hoan hỷ rồi, thân tâm khinh an, lúc bấy giờ phương tiện tu 
Khinh an giác phần. Khi đã tu khinh an phần rồi, khinh an giác phần 
được đầy đủ. Sau khi thân tâm an lạc rồi đạt được tam-muội, lúc bấy 





* Hán: dị thọ... tùy họ (nguyên bản: fhân) tỉ tư duy ——...-I————. Pãii: 


vedanaññataraham ananda etam vadami yadidam assasa passasam sadhukam 
manasikam, tùy theo một thọ, ta nói cái này là hơi thở ra, hơi thở vào được khéo 
léo tác ý. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 507 





giờ tu định giác phần. Sau khi đã tu Định giác phân rồi, định giác phần 
được đây đủ. Khi định giác phần đã đầy đủ rồi, tham ưu thế gian bị 
diệt, đạt được xả bình đẳng, lúc bấy giờ phương tiện tu Xả giác phần. 
Sau khi đã tu xả giác phần rồi, xả giác phần được đầy đủ. Đối với thọ, 
tâm, pháp trên pháp niệm xứ cũng nói như vậy. Đó gọi là tu bốn Niệm 
xứ thì bảy Giác phần sẽ đầy đủ.” 

A-nan bạch Phật: 

“Đó gọi là tu bốn Niệm xứ, bẩy Giác phần sẽ đầy đủ. Thế nào là 
khi tu bảy Giác phần thì minh và giải thoát sẽ đầy đủ?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu Tỳ-kheo tu Niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, 
hướng đến xả. Sau khi đã tu niệm giác phân rồi, minh giải thoát sẽ 
đầy đủ... cho đến khi tu xả giác phần y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng 
đến xả. Cũng vậy, khi đã tu xả giác phần rồi, minh giải thoát sẽ đầy 
đủ. 

“A-nan, đó gọi là mọi pháp đều tùy thuộc vào nhau, mọi pháp 
đều ảnh hưởng lẫn nhau. Mười ba pháp như vậy, một pháp làm tăng 
thượng, một pháp là cửa ngõ, theo thứ lớp tiến lên, tu tập đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 811-812. TỲ-KHEO 


Cũng vậy, những gì Tỳ-kheo khác hỏi và Đức Phật hỏi các Tỳ- 
kheo cũng nói như trên.” 


M 


KINH 813. KIM-TỲ-LA* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong rừng Kim-tỳ, tụ lạc Kim-tỳ-la””. Bấy giờ 





* Tóm tắt có hai kinh. 
"5. Pãli, S. 54.10. Kimila. 
''“ Kim-tỳ-la tụ lạc Kim-tỳ lâm —-i—-E——-i-L Päli: Kimilayam viharati 


vel|uvane. 


508 TẠP A-HÀM (I) 





Thế Tôn bảo Tôn giả Kim-tỳ-la: 

“Nay Ta sẽ nói về sự tinh tấn tu tập bốn Niệm xứ. Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói. ” 

Đức Thế Tôn lập lại ba lần như vậy, trong khi Tôn giả Kim-tỳ- 
la” vẫn ngồi im lặng. Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Kim- 
tỳ-la: 

“Nay Đại Sư nhắc bảo thầy.” 

Ba lần như vậy. 

Tôn giả Kim-tỳ-la nói với Tôn giả A-nan: 

“Tôi đã biết, Tôn giả A-nan! Tôi đã biết, Tôn giả Cù-đàm 

Khi ấy Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật đúng lúc. Bạch Thế Tôn, đã đúng lúc. Bạch 
Thiện Thệ, xin vì các Tỳ-kheo nói về tu tập tinh tấn bốn Niệm xứ. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ phụng hành.” 

Phật bảo A-nan: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Tỳ-kheo, nếu lúc niệm hơi thở vào, học như hơi thở vào:... cho 
đến lúc diệt niệm hơi thở ra thì, nên học như diệt niệm hơi thở ra. 

“Bấy giờ Thánh đệ tử khi niệm hơi thở vào, học như niệm hơi 
thở vào:... cho đến thân hành tĩnh chỉ khi niệm hơi thở ra, học như thân 
hành tĩnh chỉ hơi thở ra. 

“Bấy giờ Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán thân trên thân. 
Bấy giờ Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán thân trên thân rồi, biết 
khéo tư duy bên trong cũng như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Thí như, có người cỡi xe từ phương Đông lắc lư mà đến, lúc bấy 
giờ có giẫm đạp lên gò nỗng không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử lúc niệm hơi thở và học như niệm hơi 
thở vào. Cũng vậy... cho đến khéo tư duy bên trong. Nếu bấy giờ 


S9{ ”» 


* Kim-tỳ-la —-i—. Päli: Kimila, tức Kimbila. 


*. Cù-đàm, đây chỉ A-nan, gọi theo dòng họ. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 509 





Thánh đệ tử giác tri hỷ,... cho đến, học giác tri ý hành tĩnh chỉ, 
Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán thọ nơi thọ; khi Thánh đệ tử đã 
an trụ chánh niệm quán thọ trên thọ rồi, biết khéo tư duy bên trong 
cũng như vậy. 

“Thí như, có người cỡi xe từ phương Nam đi xe lại. Thế nào A- 
nan, nó có giẫm đạp lên gò nỗng không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử khi an trụ chánh niệm quán thọ trên 
thọ, biết khéo tư duy bên trong. Thánh đệ tử giác tri tâm, tâm hân 
hoan, tâm định, tâm giải thoát khi hơi thở và học như tâm giải thoát 
hơi thở vào; tâm giải thoát khi hơi thở ra, học như tâm giải thoát hơi 
thở ra. 

“Đệ tử bậc Thánh lúc này sống quán niệm tâm trên tâm; khi đệ 
tử bậc Thánh đã sống quán niệm tâm trên tâm như vậy rồi, biết khéo 
tư duy bên trong. 

“Thí như, có người đi xe từ phương Tây lại, có giẫãm đạp lên gò 
nỗng không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Cũng vậy, Thánh giác tri tâm... cho đến tâm giải thoát khi hơi 
thở ra, học như tâm giải thoát hơi thở ra. 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử bấy giờ an trụ chánh niệm quán tâm 
trên tâm, biết khéo tư duy bên trong. 

Khéo ở nơi thân, thọ, tâm mà diệt bỏ tham ưu, bấy giờ, Thánh 
đệ tử an trụ chánh niệm quán pháp trên pháp. Sau khi Thánh đệ tử đã 
an trụ chánh niệm quán pháp trên pháp như vậy rồi, biết khéo tư duy 
bên trong. 

“Này A-nan, thí như nơi ngã tư đường có ụ mô đất, có người cỡi 
xe từ phương Bắc đi xe lại, có giãm đạp lên ụ mô đất không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 


510 TẠP A-HÀM (I) 





“Cũng vậy, Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán pháp trên pháp, 
biết khéo tư duy bên trong. 

“Này A-nan, đó gọi là Tỳ-kheo phương tiện tinh tấn tu bốn 
Niệm xứ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 814. BẤT BÌ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu An-na-ban-na niệm. An-na-ban-na niệm được tu tập, tu 
tập nhiều rồi, thân không mệt mỏi, mắt cũng không đau nhức, tùy 
thuận quán an trụ lạc, giác tri lạc, không đắm nhiễm"!. 

“Thế nào là tu An-na-ban-na niệm, thân không mệt mỏi, mắt 
cũng không đau nhức, tùy thuận quán an trụ lạc, giác tri lạc, không 
đắm nhiễm? 

“Tỳ-kheo khi nương vào làng xóm mà ở... cho đến quán diệt lúc 
hơi thở ra, học như quán diệt hơi thở ra. Đó gọi là khi tu An-na-ban-na 
niệm, thân không mệt mỏi, mắt cũng không đau nhức, tùy thuận quán 
an trụ lạc, giác tri lạc, không đắm nhiễm. Như vậy, tu An-na-ban-na 
niệm được quả lớn, phước lợi lớn. 

“Tỳ-kheo muốn cầu ly dục pháp ác bất thiện, có giác, có quán, 
có hỷ lạc do viễn ly sanh, chứng và an trú Sơ thiển; Tỳ-kheo ấy nên tu 
An-na-ban-na niệm. Như vậy, tu An-na-ban-na niệm được quả lớn, 
phước lợi lớn. 

“Tỳ-kheo muốn cầu đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiển, Từ, Bi, Hỷ, 
Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng nhập xứ; ba kết hoàn toàn hết, đắc quả Tu-đà-hoàn; ba kết 





5 Không mệt nhọc. Päli, S. 54.8. Dĩpa. 

5! Pãli: neva kãyo kilamati na cakkhũni anupãdãya ca me ãsavehi cittam vimuccali, 
thân không mệt mỏi, mắt cũng không; Ta, sau khi không còn chấp thủ, tâm 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 51 





đã hết, tham, nhuế, si đã mỏng, đắc quả Tư-đà-hàm; năm hạ phần kết 
sử đã hết, đắc quả A-na-hàm; đạt được vô lượng sức thần thông, Thiên 
nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí và Lậu tận trí; Tỳ-kheo ấy 
nên tu An-na-ban-na niệm. Như vậy, tu An-na-ban-na niệm, được quả 
lớn, phước lợi lớn. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH S15. BỐ-TÁT 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật hạ an cư ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ số đông các Thượng tọa Thanh văn, an cư ở 
chung quanh Thế Tôn, hoặc dưới gốc cây, hoặc trong hang động. 

Khi ấy, có số đông các Tỳ-kheo trẻ đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì các Tỳ-kheo trẻ nói 
pháp. khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, 
chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ rồi, Ngài ngồi im lặng. Các Tỳ- 
kheo trẻ sau khi nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ tùy hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy làm lễ mà đi. 

Các Tỳ-kheo trẻ đến chỗ Tỳ-kheo Thượng tọa, lễ dưới chân 
Thượng tọa, rồi ngồi một bên. Khi ấy các Tỳ-kheo Thượng tọa suy 
nghĩ như vây: “Chúng ta nên nhiếp thọ các Tỳ-kheo trẻ này. Hoặc một 
người nhận một người; hoặc một người nhận một, hai, ba hay nhiều 
người." Sau khi nghĩ như vậy xong liền nhiếp thọ hoặc một người nhận 
một người, hoặc nhận hai, ba, hay nhiều người; hoặc có Thượng tọa... 
cho đến nhận sáu mươi người. 

Bấy giờ là ngày mười lăm, lúc bố-tát, Đức Thế Tôn trải chỗ ngôi 
mà ngồi ở trước đại chúng. Sau khi Đức Thế Tôn quán sát các Tỳ- 
kheo xong, bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hôm nay Ta rất hoan hỷ vì các Tỳ-kheo 
đã làm những việc chính đáng. Cho nên Tỳ-kheo phải nỗ lực tinh tấn.” 


512 TẠP A-HÀM (I) 





Ở tại Xá-vệ, sau khi tháng Ca-đê””“ đã mãn, các Tỳ-kheo du hành 
trong nhân gian nghe rằng: “Đức Thế Tôn an cư ở nước Xá-vệ, tháng 
Ca-đê đã mãn, may y đã xong, đắp y mang bát đang du hành trong 
nhân gian ở nước Xá-vệ.' Các Tỳ-kheo đi dần đến nước Xá-vệ, sau 
khi cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo du hành nhân gian nói pháp 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, 
soi sáng, làm cho hoan hỷ rồi, Ngài ngồi im lặng. Sau khi các Tỳ-kheo 
du hành nhân gian nghe Phật nói pháp, đều hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ 
ngồi đứng dậy làm lễ mà đi. Họ đến chỗ Tỳ-kheo Thượng tọa, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. 

Lúc này, các Tỳ-kheo Thượng tọa nghĩ như vầy: 'Chúng ta nên 
nhiếp thọ các Tỳ-kheo du hành nhân gian này. Hoặc một người nhận 
một người, hoặc một người nhận một, hai, ba hay nhiều người." Sau đó 
liền nhiếp thọ, hoặc một người nhận một người, hoặc nhận hai, ba,... cho 
đến nhận sáu mươi người. Có Tỳ-kheo Thượng tọa nhận các Tỳ-kheo du 
hành nhân gian giáo giới, giáo thọ, làm khéo biết thứ lớp trước sau. 

Bấy giờ, ngày mười lăm, ngày bố-tát, Đức Thế Tôn trải chỗ ngồi 
mà ngồi trước đại chúng, sau khi quán sát chúng Tỳ-kheo, Ngài bảo 
các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các Tỳ-kheo, Ta rất hoan hỷ vì các ông 
đã làm những việc chính đáng. Các Tỳ-kheo, chư Phật quá khứ, cũng 
có chúng Tỳ-kheo mà sở hành chính đáng, như chúng hiện tại này 
vậy. Chư Phật vị lai cũng sẽ có chúng và cũng sẽ có những sở hành 
chính đáng như vậy, như chúng hiện tại này vậy. Vì sao? Vì các Tỳ- 
kheo Trưởng lão trong chúng hiện tại này, có vị đã đắc và an trụ đầy 
đủ Sơ thiển, đệ Nhị thiển, đệ Tam thiền, đệ Tứ thiền, Từ, Bi, Hỷ, Xả, 
Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Có Tỳ-kheo ba kết đã hết, đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào 
pháp đường ác, nhất định hướng đến Vô thượng Chánh giác, chỉ còn 
bảy lần qua lại Trời, Người, cứu cánh hết khổ. Có Tỳ-kheo ba kết đã 
hết, tham, thuế, sĩ mỏng, đắc Tư-đà-hàm. Có Tỳ-kheo năm hạ phần 


5“. Ca-đê nguyệt ={ š——A Päli: kattika, thường chỉ tháng sau ngày giải chế an cư. 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 513 





kết đã hết, đắc A-na-hàm, Sanh Bát-niết-bàn, không tái sanh vào cõi 
đời này nữa. Có Tỳ-kheo đắc cảnh giới Vô lượng thần thông Thiên 
nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí. Có Tỳ-kheo tu 
quán bất tịnh để đoạn tham dục, tu tâm từ để đoạn sân nhuế, tu vô 
thường để đoạn ngã mạn, tu An-na-ban-na niệm để đoạn giác tưởng. 

“Thế nào là tu An-na-ban-na niệm để đoạn giác tưởng? Tỳ-kheo 
nương vào làng xóm mà ở... cho đến quán diệt khi hơi thở ra, học như 
quán diệt hơi thở ra. Đó gọi là tu An-na-ban-na niệm để đoạn trừ giác 
tưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 816. HỌC ()® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba học. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng 
thượng Ý học”, tăng thượng Tuệ học. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ 
rằng: 

Người đây đủ ba học, 

Là Tỳ-kheo chánh hạnh; 
Tăng thượng giới, tâm, tuệ, 
Nỗ lực siêng ba pháp. 
Dũng mãnh, thành trì vững, 
Luôn giữ gìn các căn. 
Ngày cũng như ban đêm, 





5. Ấn Thuận Hội Biên, “15. Tương ưng học,” gồm ba mươi hai kinh, số 1104-1135 
(Đại Chánh, kinh 816-832). Không có tương đương Samyutta Pãli; phần lớn 
tương đương Aguttara. 3. Quốc Dịch, quyển 26, “7. Tương ưng học,” kinh số 
12577-12608 (qua một phần quyển 27), chia làm hai phẩm, phẩm 1, kinh 
12577-12598, phẩm 2, kinh 12594-12608. -Đại Chánh, quyển 29, kinh 816. 
Pali, A. 3.89. Sikkhã. 

Tăng thượng ý =W=W=N=A tức tăng thượng tâm, chỉ định học. Päli: adhicitta. 


514 TẠP A-HÀM (I) 





Ban đêm cũng như ngày. 
Trước lại cũng như sau, 
Sau lại cũng như trước; 
Như trên cũng như dưới, 
Như dưới cũng như trên. 
Các tam-mmuột vô lượng, 
Chiếu khắp cả các phương; 
Đó lối ải giác ngộ, 
Tập tươi mát bậc nhất”. 
Lìa bỏ vô mình tránh, 
Tâm ấy khéo giải thoát. 
Ta Đấng Thế Gian Giác, 
Minh hạnh đều đây đủ. 
Trụ chánh niệm không quên, 
Tâm này được giải thoát. 
Khi thân hoại mạng chung, 
Như đèn hết dầu tắt. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 8I1?. HỌC (2)“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Cũng có ba học nữa. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới 
học, tăng thượng Ý học, tăng thượng Tuệ học. 

“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo an trụ giới, luật nghi 
Ba-la-đề-mộc-xoa, đầy đủ oai nghi, hành xứ, thấy tội nhỏ nhặt sanh 





5 Thị thuyết vi giác tích đệ nhất thanh lương tập =0O————— =0=\=D—. Päii: 
tamahu sekkham patipadam, atho samsuddhacãriyam, đây gọi là lối đi hữu học, 
hành thanh tịnh. Bản Hán đọc samudäcära, sự tập khởi, hay tập hành. 

%. pali, S. 3.88. Sikkhã. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 515 





lòng sợ hãi, thọ trì học giới. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất 
thiện... cho đến, chứng và an trụ đệ Tứ thiền. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo biết như thật về Khổ 
Thánh đế này, biết như thật về Tập, Diệt, Đạo Thánh đế, đó gọi là 
tăng thượng Tuệ học.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ như đã nói ở trên. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH SIS. HỌC @3) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Tỳ-kheo học tăng thượng Giới, không phải học tăng thượng 
Ý, tăng thượng Tuệ. Có vị học tăng thượng Giới, tăng thượng Ý, 
không phải học tăng thượng Tuệ. 

“Thánh đệ tử an trụ tăng thượng Tuệ, phương tiện tùy thuận mà 
thành tựu và an trụ, thì sự tu tập tăng thượng Giới, tăng thượng Ý cũng 
sẽ đầy đủ. Cũng vậy, Thánh đệ tử an trụ tăng thượng Tuệ, phương tiện 
tùy thuận mà thành tựu và an trú, thì sẽ sống theo tuổi thọ của trí tuệ 
vô thượng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 8§I9. HỌC (4)® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
5“ Hán: vô thượng tuệ thọ nhi hoạt =L=“W=z———. 
53. Pali, S. 3.87. Sadhika (Sikkhã.1). 


516 TẠP A-HÀM (I) 





“Hơn hai trăm năm mươi giới”, cứ mỗi nửa tháng, lại thuyết Ba- 
la-để-mộc-xoa. Để cho kia tự minh cầu học mà học, nói ba học có thể 
tổng nhiếp các giới. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng 
thượng Ý học và tăng thượng Tuệ học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 820. HỌC (59 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nói như trên, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo thiên trọng nơi 
giới”, giới tăng thượng; không thiên trọng nơi định, định không tăng 
thượng; không thiên trọng nơi tuệ, tuệ không tăng thượng. Đối với 
từng phần từng phần giới vi tế, nếu phạm thì theo đó mà sám hối. Vì 
sao? Ta không nói là kia không có khả năng, nếu giới kia tùy thuận 
phạm hạnh, làm lợi ích cho phạm hạnh, làm tổn tại lâu dài phạm 
hạnh; Tỳ-kheo như vậy giới vững chắc, giới sư luôn tổn tại”, giới 
thường tùy thuận mà sanh, thọ trì mà học. Biết như vậy, thấy như vậy, 
thì sẽ đoạn trừ ba kết là thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kết này đã 
đoạn trừ, đắc Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào pháp đường ác, nhất 
định sẽ hướng đến Vô thượng Chánh giác, chỉ còn qua lại bẩy lần 
Trời, Người, cứu cánh thoát khổ. Đó gọi là tăng thượng Giới học. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo thiên trọng giới, giới 
tăng thượng; thiên trọng định, định tăng thượng; không thiên trọng tuệ, 
tuệ không tăng thượng. Đối với từng phần từng phần giới vi tế... cho 


Hán: quá nhị bách ngũ thập giới =L“G—=—-Q=. Bản Pali: diyaddha- 
sikkhãäpadasatam, một trăm năm mươi điều học giới. 


7 Pali, A. 3.86. Sekkha. 
71. 


69. 


Pali: silesu paripurakan hoti samadhismim mattaso karI paññaya mattaso kan, 
nơi giới hành trì toàn phần, nơi định, tuệ hành trì một phần nhỏ. 


?*. Hán: giới sư thường trú —-v- —. Päili: thitasilo, giới trụ vững. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 517 





đến thọ trì học giới. Biết như vậy, thấy như vậy, đoạn trừ năm hạ phần 
kết, là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục, sân nhuế. Năm hạ phần kết 
này đã đoạn trừ, đắc Sanh Bát-niết-bàn A-na-hàm, không còn trở lại 
đời này. Đó gọi là tăng thượng Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo thiên trọng giới, giới 
tăng thượng; thiên trọng định, định tăng thượng; thiên trọng tuệ, tuệ 
tăng thượng. Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục 
hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu lậu, tâm giải thoát vô minh hữu lậu; 
giải thoát tri kiến,“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.` Đó gọi 
là tăng thượng Tuệ học. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 821. HỌC (6) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hơn hai trăm năm mươi giới”, cứ mỗi nửa tháng, lại thuyết Ba- 
la-đề-mộc-xoa. Nếu thiện nam tử tự theo ý muốn của mình mà học, 
Ta nói cho ba học. Nếu học ba học này, thì sẽ tóm thâu được tất cả 
các học giới. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng thượng 
ý học, tăng thượng Tuệ học. 

“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo thiên trọng nơi 
giới”, giới tăng thượng; không thiên trọng nơi định, định không tăng 
thượng; không thiên trọng nơi tuệ, tuệ không tăng thượng. Đối với 
từng phần từng phân giới vi tế,.. cho đến nên giữ gìn học giới. Nếu 
Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, đoạn ba kết là thân kiến, giới 
thủ, nghi; và tham, nhuế, si đã mỏng, thành tựu Nhất chủng đạo”°. Ở 





73. Pali, A. 3.85. Sikkhã. 

?4 Xem cht.69 kinh 819 trên. 

-. Xem cht.71 kinh 820 trên. 

”. Nhất chủng đạo =ð—-D-A quả vị thuộc Tư-đà-hàm. Päli: ekabija. 


518 TẠP A-HÀM (I) 





vào địa vị này chưa phải là đẳng giác, nên gọi là Tư-đà-hoàn, hay gọi 
là Gia-gia, gọi là Thất hữu, gọi là Tùy pháp hành, gọi là Tùy tín hành. 
Đó gọi là tăng thượng Giới học. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo thiên trọng giới, giới 
tăng thượng; thiên trọng định, định tăng thượng; không thiên trọng tuệ, 
tuệ không tăng thượng. Đối với từng phần từng phần giới vi tế... cho 
đến thọ trì học giới. Nếu Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, đoạn 
được năm hạ phần kết, là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục, sân 
nhuế; nếu đoạn trừ được năm hạ phần này có thể được Trung Bát- 
niết-bàn. Ở địa vị này nếu chưa được Đẳng giác, thì được Sanh Bát- 
niết-bàn; ở địa vị này nếu chưa được Đẳng giác, thì được Vô hành 
Bát-niết-bàn; ở địa vị này nếu chưa được Đẳng giác, thì được Hữu 
hành Bát-niết-bàn; ở địa vị này nếu chưa được Đẳng giác, thì được 
Thượng lưu Bát-niết-bàn. Đó gọi là tăng thượng Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo thiên trọng giới, giới 
tăng thượng; thiên trọng định, định tăng thượng; thiên trọng tuệ, tuệ 
tăng thượng. Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục 
hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu lậu, tâm giải thoát vô minh hữu lậu; 
giải thoát tri kiến,“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.` Đó gọi 
là tăng thượng Tuệ học. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 822. NIẾT-BÀN ()” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo an trụ giới đầy đủ, khéo nhiếp trì Ba-la-để-mộc- 
xoa, đầy đủ oai nghi hành xứ, thấy những tội vi tế hay sanh lòng sợ 
hãi. Tỳ-kheo khi đã an trụ giới đầy đủ, khéo nhiếp trì Ba-la-đề-mộc- 


Xem kinh 821. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 519 





xoa, đầy đủ oai nghi hành xứ, thấy những tội vi tế hay sanh lòng sợ 
hãi, bình đẳng thọ trì học giới, khiến cho sự tu tập Ba học đầy đủ. 
Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý học, tăng 
thượng Tuệ học. 

“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo giới thì đầy đủ”, 
nhưng định ít, tuệ ít; đối với mỗi một phần giới vi tế.. cho đến nên gìn 
giữ giới học. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy, thì sẽ đoạn 
trừ được ba kết đó là thân kiến, giới thủ và nghi; khi đã đoạn trừ ba 
kết này, thì sẽ được Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào đường ác, nhất 
định hướng đến Vô thượng Chánh giác, chỉ còn bẩy lần qua lại Trời, 
Người, cứu cánh thoát khổ. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Là Tỳ-kheo định đã đây đủ, 
tam-muội đã đầy đủ, nhưng tuệ ít; đối với mỗi một phần giới vi tế, nếu 
phạm thì theo đó mà sám hối... cho đến nên gìn giữ học giới. Nếu Tỳ- 
kheo nào biết như vậy, thấy như vậy, thì sẽ đoạn trừ năm hạ phần kết 
đó là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục, sân nhuế; khi đã đoạn trừ 
năm hạ phần kết này rồi, được A-na-hàm, Sanh Bát-niết-bàn, không 
còn tái sanh vào đời này. Đó gọi là tăng thượng Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Là Tỳ-kheo học giới đã đầy 
đủ, định đã đây đủ, tuệ đã đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, 
thấy như vậy, giải thoát dục hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu lậu, giải 
thoát tâm vô minh hữu lậu, giải thoát tri kiến, “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.` Đó gọi là tăng thượng Tuệ học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 823. NIẾT-BÀN (2) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


”' Xem cht.71 kinh 820. 


520 TẠP A-HÀM (I) 





“Nếu Tỳ-kheo an trụ giới đầy đủ, khéo nhiếp trì Ba-la-để-mộc- 
xoa, đầy đủ oai nghi hành xứ, thấy những tội vi tế hay sanh lòng sợ 
hãi. Tỳ-kheo khi đã an trụ giới đầy đủ, khéo nhiếp trì Ba-la-để-mộc- 
xoa, đầy đủ oai nghi hành xứ, thấy những tội vi tế hay sanh lòng sợ 
hãi, bình đẳng thọ trì học giới, khiến cho sự tu tập Ba học đầy đủ. 
Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý học, tăng 
thượng Tuệ học. 

“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo giới đây đủ”, 
nhưng định ít, tuệ ít; đối với mỗi một phần giới vi tế.. cho đến nên 
gìn giữ giới học. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy thì sẽ 
đoạn được ba kết và tham, nhuế, si còn mỏng, được Nhất chủng 
đạo”. Ở địa vị này nếu chưa được Đẳng giác, thì sẽ được Tư-đà-hàm; 
ở địa vị này nếu chưa được Đẳng giác, thì được gọi là Gia-giaŸ!; ở địa 
vị này nếu chưa được Đẳng giác thì, sẽ được Tu-đà-hoàn; ở địa vị 
này nếu chưa được Đẳng giác, thì sẽ được Tùy pháp hành; ở địa vị 
này nếu chưa được Đẳng giác, thì sẽ được Tùy tín hành. Đó gọi là 
tăng thượng GIới học. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Là Tỳ-kheo định đã đây đủ, 
tam-muội đã đầy đủ, nhưng tuệ ít; đối với mỗi một phần giới vi tế, nếu 
phạm thì theo đó mà sám hối... cho đến nên gìn giữ học giới. Nếu Tỳ- 
kheo nào biết như vậy, thấy như vậy, thì sẽ đoạn trừ năm hạ phần kết 
đó là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục, sân nhuế; khi đã đoạn trừ 
năm hạ phần kết này rồi, thì sẽ được Trung Bát-niết-bàn. Ở đây nếu 
chưa được Đẳng giác, thì sẽ được Sanh Bát-niết-bàn; ở đây nếu chưa 
được Đẳng giác, thì sẽ được Vô hành Bát-niết-bàn; ở đây nếu chưa 
được Đẳng giác, thì sẽ được Hữu hành Bát-niết-bàn; ở đây nếu chưa 
được Đẳng giác, thì sẽ được Thượng lưu Bát-niết-bàn. Đó gọi là tăng 
thượng Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Là Tỳ-kheo học giới đã đầy 


”'. Xem cht.71 kinh 820. 

Š Nhất chủng đạo (Pãli: ekabijika), Câu-xá 24 gọi là nhất gián =®—, vị Thánh giả 
còn một lần tái sanh Dục giới nữa sẽ chứng quả A-na-hàm. 

Gia gia (Pãli: kulam kula), chỉ vị Tu-đà-hoàn còn một hay ba lần tái sanh nữa thì 
đạt Nhất lai hướng. Xem Câu-xá 24. 


81. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 521 





đủ, định đã đầy đủ, tuệ đã đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, 
thấy như vậy, thì sẽ giải thoát tâm dục hữu lậu, giải thoát tâm hữu hữu 
lậu, giải thoát tâm vô minh hữu lậu; giải thoát tri kiến, “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. Đó gọi là tăng thượng Tuệ học. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 824. HỌC (6)? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Có hai học. Những gì là hai? Đó là thượng oai nghi học và 
thượng Ba-la-để-mộc-xoa học. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
Người họcŠ, lúc học giới, 
Thẳng đường, đi theo đó; 
Chuyên xét, siêng phương tiện, 
Khéo tự giữ thân mình. 
Được sơ vô lậu tr, 
Kế, cứu cánh vô tri; 
Được vô tri giải thoát, 
Đã vượt qua tri kiến. 
Thành bất động giải thoái, 
Các hữu kết diệt hết; 
Các căn kia đầy đủ, 
Các căn vui vắng lặng. 
Giữ thân sau cùng này, 


8ˆ Pạli, A.3.84. Sekha. 


Hán: học giả ———A tức học nhân, chỉ Thánh giả hữu học. Paki: sekha. 

Päli: khayasmim pathamam ñanam, trong sự đoạn tận, trí thứ nhất (khởi lên). 

3. Hán: thứ cứu cánh vô tri —=s—-L—. Päli: tato aññã anantarãä, kế đó, không 
gián đoạn, chánh trí (khởi lên). Bản Hán đọc aññãna, vô tri hay vô trí, thay vì là 
aññã: chánh trí (của A-la-hán). 


83. 
84. 


522 TẠP A-HÀM (I) 





Hàng phục các ma oán. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 523 





KINH 825. HỌC (?)% 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Học giới sẽ mang lại nhiều phước lợi, an trú trí tuệ là bậc trên; 
giải thoát kiên cố, niệm là tăng thượng. Nếu Tỳ-kheo nào đã học giới 
được phước lợi; an trú trí tuệ là bậc trên; giải thoát kiên cố, niệm là 
tăng thượng, thì sẽ khiến cho ba học đầy đủ. Những gì là ba? Đó là 
tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý học và tăng thượng Tuệ học. Sau 
đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Phước lợi theo học giới, 
Thiên định chuyên tư duy; 
Trí tuệ là tối thượng, 

Đời này là tối hậu. 

Thân Mâu-ni cuối cùng, 
Hàng ma qua bờ kia. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 826. HỌC (8) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là học giới theo phước lợi? Là Đại 
Sư vì các Thanh văn chế giới để nhiếp thủ Tăng, tích cực nhiếp thủ 
Tăng, khiến người không tin, được tin; người đã tin, tăng trưởng lòng 
tin; điều phục người ác; người tàm quý được sống an vui; phòng hộ 
hữu lậu hiện tại; chính thức đối trị được đời vị lai; khiến cho phạm 
hạnh tổn tại lâu dài. Như Đại Sư đã vì Thanh văn chế giới để nhiếp 


®- C{, lt. 46. Sikkhã. 


524 TẠP A-HÀM (I) 





thủ Tăng... cho đến khiến cho phạm hạnh tổn tại lâu dài. Học giới như 
vậy như vậy, hành trì giới kiên cố, giới hằng tại, giới thường hành, giữ 
gìn học giới. Đó gọi là Tỳ-kheo nhờ giới mà được phước lợi””. 

“Thế nào trí tuệ là hơn hết? Đại Sư vì Thanh văn nói pháp với 
lòng đại bi thương cảm, vì nghĩa lợi, hoặc vì an ủi, hoặc vì an lạc, 
hoặc vì an ủi, an lạc. Như vậy, Đại Sư vì các Thanh văn nói pháp với 
lòng đại bi thương cảm, vì nghĩa lợi, an ủi, an lạc. Như vậy, đối với 
pháp nào, chỗ nào cũng dùng trí tuệ quán sát. Đó gọi là Tỳ-kheo trí 
tuệ là hơn hết. 

“Thế nào là giải thoát kiên cố? Đại Sư vì các Thanh văn nói 
pháp với lòng đại bi thương cảm, vì nghĩa lợi, an ủi, an lạc. Như vậy, 
thuyết giảng pháp nào, chỗ nào, nơi nào cũng đem lại được an vui giải 
thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo giải thoát kiên cố. 

“Thế nào là Tỳ-kheo niệm tăng thượng? Người chưa đầy đủ giới 
thân, chuyên tâm cột niệm an trụ; điều chưa được quán sát, thì ở chỗ 
này chỗ kia bằng trí tuệ cột niệm an trụ. Điều đã được quán sát, thì ở 
chỗ này chỗ kia trùng khởi khởi niệm an trụ. Pháp chưa được xúc, thì 
ở chỗ này chỗ kia giải thoát niệm an trụ. Pháp đã được xúc, thì ở chỗ 
này chỗ kia giải thoát niệm an trụ. Đó gọi là Tỳ-kheo chánh niệm 
tăng lên. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Phước lợi theo học giới, 
Thiên định chuyên tư duy; 
Trí tuệ là tối thượng, 

Đời này là tối hậu. 

Thân Mâu-ni cuối cùng, 
Hàng ma qua bờ kia. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Kinh Thi-bà-ca như Phật sẽ nói ở sau. Cũng vậy, Tỳ-kheo A-nan 
và Tỳ-kheo khác hỏi, Đức Phật hỏi các Tỳ-kheo. Ba kinh này cũng nói 
như trên. 


Luật các bộ: thập cú nghĩa “Q=y“q, mười mục đích Phật chế giới. Cf. Pali: dasa 
atthavase paticca. 


87. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 525 





M 


526 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 827. CANH MA? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như điển phu, có ba việc để làm ruộng, phải khéo tùy theo 
thời mà làm. Những øì là ba? Điển phu kia phải theo thời mà cày bừa, 
phải theo thời mà dẫn nước vào, phải theo thời mà gieo hạt. Khi điển 
phu kia đã theo thời cày bừa, đã dẫn nước, đã gieo hạt xuống rồi, thì 
không nghĩ rằng: 'Muốn ngay ngày hôm nay chúng sanh trưởng, có 
quả ngay hôm nay, chín ngay hôm nay, hoặc là ngày mai hay ngày 
sau." Nhưng này các Tỳ-kheo, gia chủ kia sau khi đã cày bừa, dẫn 
nước, gieo hạt xuống rồi, tuy không nghĩ rằng: “Đang sanh trưởng, có 
quả và chín ngay hôm nay, hoặc ngày mai hay ngày sau.' Mà những 
hạt giống kia khi đã được gieo vào trong đất, thì tự chúng theo thời mà 
sanh trưởng, mà có quả, mà chín. 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo đối với ba học này, phải khéo tùy thời mà 
học, nghĩa là phải khéo học Giới, khéo học Ý, khéo học Tuệ; khi đã 
học chúng rồi không nghĩ rằng: “Mong ta ngày nay không khởi lên các 
lậu, tâm khéo giải thoát, hoặc ngày mai hay ngày sau.` Cũng không 
nghĩ rằng: “Mong có thần lực tự nhiên mà có thể khiến cho không khởi 
lên các lậu, tâm giải thoát ngay hôm nay, hoặc ngày mai hay ngày 
sau." Khi đã tùy thời học tăng thượng Giới, học tăng thượng Ý, học 
tăng thượng Tuệ rồi, thì tùy thời mà tự mình đạt không khởi lên các 
lậu, tâm khéo giải thoát. 

“Này Tỳ-kheo, thí như gà mái ấp trứng, có thể từ mười cho đến 
mười hai ngày; phải tùy thời thăm chừng, chăm sóc giữ gìn ấm lạnh. 
Con gà mái ấp kia không nghĩ rằng: “Ngay hôm nay, hoặc ngày mai 
hay ngày sau, ta sẽ dùng mỏ mổ, hoặc dùng móng cào, để cho con của 
thoát ra khỏi vỗ một cách an toàn.` Nhưng gà mái ấp kia khéo ấp con 
nó, tùy thời chăm sóc thương yêu, con của nó sẽ tự nhiên thoát ra khỏi 
vỏ an toàn. Cũng vậy, Tỳ-kheo khéo học Ba học, tùy theo thời tiết sẽ 
tự đạt được không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. ” 


8. pạii S. 3.82. Sukhetta. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 527 





Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 828. LÔ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như con lừa đi theo đàn bò, tự nghĩ rằng: “Ta phát ra tiếng 
bò.'` Nhưng hình dáng của nó không giống bò, màu sắc cũng không 
giống, âm thanh phát ra không giống, mà theo đàn bò, rồi tự cho mình 
là bò, phát ra tiếng bò kêu, mà thật ra khác bò xa! 

“Cũng vậy, có một nam tử ngu sĩ vi phạm giới luật, mà còn đi 
theo đại chúng nói rằng: “Ta là Tỳ-kheo! Ta là Tỳ-kheo!" mà không 
học tập thắng dục về tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý học, tăng 
thượng Tuệ học. Còn theo đại chúng tự cho rằng: “Ta là Tỳ-kheo! Ta 
là Tỳ-kheo!” Nhưng kỳ thật khác xa T-kheo. ” 

Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Thú cùng móng, không sừng, 
Đủ bốn chân, tiếng kêu; 

Đi theo sau đàn bò, 

Luôn cho là bạn bè. 

Hình dạng chẳng phải bò, 
Không thể kêu tiếng bò; 
Cũng vậy, 1gưỜI Hgu s1, 
Chẳng theo cột tâm niệm. 
Đối lời dạy Thiện Thệ, 
Không muốn siêng phương tiện; 
Tâm biếng nhác, khinh mạn, 
Không được đạo Vô thượng. 
Như lừa trong đàn bò, 

Mà luôn xa đàn bò. 


°' Con lừa. Pãli. A. 3.81. Samana. 


528 TẠP A-HÀM (I) 





Kia tuy theo đại chúng, 
Nhưng luôn trái tâm hành. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 829. BẠT-KỲ TỬ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thôn Bạt-kỳ. Bấy giờ Tôn giả Bạt-kỳ Tử hầu 
bên Phật. Bấy giờ, Tôn giả Bạt-kỳ Tử đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài đã nói hơn hai trăm năm mươi giới khiến 
cho con nhà tộc tánh, cứ mỗi nửa tháng đến thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa 
tu-đa-la, khiến con nhà tộc tánh tùy ý muốn mà học. Nhưng nay, bạch 
Thế Tôn, con không thể theo đó để học.” 

Phật bảo Bạt-kỳ Tử: 

“Ông có thể tùy thời mà học ba học được không?” 

Bạt-kỳ Tử bạch Phật rằng: 

“Có thể, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Bạt-kỳ Tử: 

“Ông sẽ tùy thời mà học tăng thượng Giới, học tăng thượng Ý, 
học tăng thượng Tuệ; khi đã theo thời siêng năng học tăng thượng 
Giới, học tăng thượng Ý, học tăng thượng Tuệ rồi, thì không bao lâu 
các hữu lậu sẽ được hết, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, hiện tại 
tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa." ” 

Sau khi Bạt-kỳ Tử đã nghe những øì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ, làm lễ mà lui. 

Bấy giờ, Tôn giả Bạt-kỳ Tử sau khi nhận lãnh những lời dạy dỗ, 
giáo giới của Phật xong; một mình ở nơi vắng, chuyên tỉnh tư duy, như 
đã nói ở trên... cho đến tâm khéo giải thoát, đắc A-la-hán. 


n 


?. Pali, A. 3.83. Vajjiputta. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 29 529 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 513 





TẠP A HÀM QUYỂN 30 


KINH 830. BĂNG-GIÀ-XÀ' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng Băng-già-kỳ tại Băng-già-xà?. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp tương thích với giới, khen 
ngợi pháp chế giới. Lúc ấy, Tôn giả Ca-diếp Thị! đang ở tại thôn 
Băng-già nghe Thế Tôn nói pháp tương ưng với giới, khen ngợi giới 
này, trong lòng rất không kham nhẫn, không hoan hỷ, nói rằng: “Sa- 
môn ấy khen ngợi giới này, tích cực chế giới nà yŸ.” 

Sau khi đã trú ở đó như ý muốn tại thôn Băng-già, Đức Thế Tôn 
hướng đến nước Xá-vệ. Lần lượt du hành đến vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, Tôn giả Ca-diếp Thị liễển 
sanh lòng hối hận: “Ta nay mất lợi, bị bất lợi lớn, khi Thế Tôn nói về 
pháp tương ứng với giới, khen ngợi việc chế giới; đối với Thế Tôn tâm 
ta không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói 
rằng, 'Sa-môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới này.” 

Sáng sớm hôm sau, Tôn giả Ca-diếp Thị đắp y mang bát vào 
thôn Băng-già khất thực. Ăn xong trở về tỉnh xá, gởi ngọa cụ”, rồi tự 
mang y bát đến thành Xá-vệ. Sau khi lần lượt du hành đến nước Xá- 
vệ, cất y bát và rửa chân xong, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân và 
bạch Phật rằng: 

“Con xin hối lỗi, Thế Tôn! Con xin hối lỗi, Thiện Thệ! Con là 
kẻ ngu si không tốt, không phân biệt được; khi con nghe Thế Tôn vì 
các Tỳ-kheo mà nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi việc chế giới, 





Đại Chánh, quyển 30. Quốc Dịch quyển 27, “7. Tương ưng học” tiếp theo, phẩm 
2.- Pali, A. 3.90. Pankadha. 


Băng-già-xà Băng-già-kỳ lâm =Y=6=Y——~L. Pali: Pankadha (Sankava). 
3 Giới tương ưng pháp ———~tL. Pali: sikkhapadapatisamuyitta. 
*“ Ca-diếp Thị +——. Päli: Kassapagotta. 


Bản Päli: adhisallikhatevãyam samano, vị Sa-môn này quá khắt khe. 
Hán: phó chúc ngọa cụ =“I———. Pali: senasanam samsametva, thâu thập tọa 
ngọa cụ. 


514 TẠP A-HÀM (I) 





đối với Thế Tôn con đã không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm 
không hoan hỷ, nói rằng, 'Sa-môn tích cực chế giới này, hết lòng khen 
ngợi gIới này. ” 

Phật bảo Ca-diếp Thị: 

“Ở chỗ nào nơi Ta mà ông không kham nhẫn, không hoan hỷ. 
Với tâm không hoan hỷ, nói rằng, 'Sa-môn tích cực chế giới này, hết 
lòng khen ngợi giới này.” ?” 

Ca-diếp Thị bạch Phật rằng: 

“Lúc Thế Tôn ở trong rừng Băng-già-kỳ, tại thôn Băng-già-xà, 
vì các Tỳ-kheo nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi giới này. Con 
lúc bấy giờ đối với Thế Tôn tâm không kham nhẫn, không hoan hỷ. 
Với tâm không hoan hỷ, nói rằng, 'Sa-môn tích cực chế giới này, hết 
lòng khen ngợi giới này.` Bạch Thế Tôn, hôm nay con tự biết hối tội, 
tự thấy hối tội mình. Xin Đức Thế Tôn thương xót nhận sự hối lỗi 
của con.” 

Phật bảo Ca-diếp Thị: 

“Ông đã tự biết hối lỗi vì đã ngu si, không tốt, không phân biệt 
được, nên khi nghe Ta vì các Tỳ-kheo nói pháp tương ứng với giới, 
khen ngợi việc chế giới, đối với Ta mà không kham nhẫn, không hoan 
hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói rằng, “Sa-môn tích cực chế giới này, 
hết lòng khen ngợi giới này.” Ca-diếp, nay ông đã tự biết hối lỗi, đã tự 
thấy hối lỗi rồi, thì trong đời vị lai luật nghi giới sẽ sanh”. Nay Ta vì 
thương xót ông nên nhận sự sám hối của ông.” 

Sau khi Ca-diếp Thị sám hối như vậy rồi, thì thiện pháp tăng 
trưởng, không bao giờ bị suy giảm. Vì sao? Vì nếu có người nào tự 
biết tội, tự thấy tội, mà sám hối tội lỗi, thì trong đời vị lai luật nghi 
giới sẽ sanh, thiện pháp tăng trưởng, không bao giờ suy giảm. 

“Giả sử Ca-diếp là một vị Thượng tọa, không muốn học giới, 
không coi trọng giới, không muốn chế giới, thì Tỳ-kheo như vậy Ta 
không khen ngợi. Vì sao? Vì nếu Đại Sư mà khen ngợi người này, thì 
những người khác sẽ lại gần gũi, cung kính, tôn trọng. Nếu người khác 
cùng gần gũi, tôn trọng, thì sẽ cũng có đông kiến giải, đồng việc làm. 


Päli: ayatim samvaram äpajjati, phòng hộ phạm tội trong tương lai. Bản Hán đọc 
upajjati (sanh khởi) thay vì äpajjati (phạm tội). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 515 





Nếu người nào có việc làm giống như kia, thì mãi mãi sẽ chịu khổ 
không lợi ích gì. Cho nên Ta đối với Trưởng lão này, ban đầu không 
khen ngợi, vì vị ấy ngay lúc đầu đã không thích học giới. Như trưởng 
lão, trung niên, thiếu niên cũng như vậy. 

“Nếu Thượng tọa Trưởng lão này, ban đầu coi trọng học giới, 
khen ngợi việc chế giới, thì Trưởng lão như vậy, Ta sẽ khen ngợi, vì 
ban đầu đã thích học giới. Đại Sư sẽ khen ngợi người này thì những 
người khác sẽ lại gần gũi, cung kính, tôn trọng. Nếu người khác cùng 
gần gũi, tôn trọng, thì sẽ cũng có đồng kiến giải, đồng việc làm. Đồng 
sở kiến, cho nên, đời vị lai sẽ được ích lợi lâu dài. Cho nên đối với vị 
Trưởng lão Tỳ-kheo kia, thường phải khen ngợi, vì sơ thủy đã vui thích 
học giới. VỊ trung niên, thiếu niên cũng lại như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 831. GIỚI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu các Tỳ-kheo Thượng tọa Trưởng lão, sơ thủy không vui 
thích học giới, không coi trọng học giới, thấy Tỳ-kheo khác ban đầu 
vui thích học giới, coi trọng giới, khen ngợi việc chế giới, vị ấy cũng 
không tùy thời khen ngợi, đối với những Tỳ-kheo này Ta cũng không 
khen ngợi, vì vị ấy sơ thủy không vui thích học giới. Vì sao? Vì nếu 
Đại Sư khen ngợi vị ấy, thì người khác sẽ lại gần gũi tôn trọng, đồng 
kiến giải. Vì đồng kiến giải nên lâu dài chịu khổ không có lợi ích. Cho 
nên Ta đối với các trưởng lão,... trung niên, thiếu niên kia, cũng lại 
như vậy. Người vui thích học giới như trước đã nói. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


Š Pạli, A. 3.90. Pañkadhä. 


516 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 832. HỌC? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Ba học. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng 
thượng ý học, tăng thượng Tuệ học. 

“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo an trụ Giới Ba-la- 
để-mộc-xoa, đầy đủ oai nghi hành xử, thấy tội vi tế sanh lòng sợ hãi, 
thọ trì học giới. Đó gọi là tăng thượng Giới học. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, có giác có quán, hỷ lạc do viễn ly sanh, chứng và an trụ Sơ 
thiển,... cho đến chứng và an trú đệ Tứ thiển. Đó gọi là tăng thượng 
Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo nào biết như thật về 
Khổ Thánh đế này, biết như thật về Khổ tập Thánh đế này, Khổ diệt 
Thánh đế này, Khổ diệt đạo tích Thánh đế này, thì đó gọi là tăng 
thượng Tuệ học. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức 
Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 

Các kinh khác nói về Ba học, như đã nói Niệm xứ ở trước. 

Như Thiên, Vô lượng, Vô sắc cũng vậy. Như bốn Thánh đế, cũng 
vậy bốn Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy Giác phân, tám Thánh đạo, Bốn đạo, Bốn pháp cú và tu tập Chỉ 


quán cũng nói như vậy. '° 


M 


?- Pali, A. 3.88. Sikkhäã. 
!° Tóm tắt có mười kinh. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 517 





KINH 833. LY-XA"' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, 
nước Tỳ-xá-ly. 

Bấy giờ có người luyện voi giỏi người Ly-xa, tên là Nan-đà ', 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, lui qua ngồi một bên. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ly-xa Nan-đà rằng: 

“Nếu Thánh đệ tử thành tựu bốn Bất hoại tịnh, mà muốn cầu 
thọ mạng liền được thọ mạng; muốn câu dung sắc, sức lực, khoái lạc, 
biện tài, liền được một cách tự tại. Những gì là bốn? Thành tựu Phật 
bất hoại tịnh; thành tựu Pháp, Tăng bất hoại tịnh; thành tựu Thánh 
giới bất hoại tịnh. Ta thấy Thánh đệ tử này sau khi mạng chung ở 
đây sẽ sanh lên cõi trời, ở đó được mười thứ pháp. Những gì là 
mười? Được tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng cõi trời, 
khoái lạc cõi trời, tự tại cõi trời và sắc, thanh, hương, vị, xúc cõi trời. 
Nếu Thánh đệ tử ở trên trời mạng chung sẽ sanh vào cõi người. Ta 
thấy họ đầy đủ mười điều. Những gì là mười? Được tuổi thọ cối 
người, người tốt đẹp, danh xưng, khoái lạc, tự tại và sắc, thanh, 
hương, vị, xúc cõi người. Ta nói vị đa văn Thánh đệ tử này tin không 
do người khác, ước muốn không do người khác, không nghe từ 
người khác, không lấy ý người khác, tư duy không nhân bởi người 
khác. Ta nói vị ấy có tri kiến chánh tuệ như thật. ” 

Bấy giờ, có người đi theo Nan-đà, thưa Nan-đà rằng: 

“Giờ tắm đã đến, bây giờ xin ngài đi cho!” 

Nan-đà đáp rằng: 

“Nay ta không cần tắm gội theo thế gian, mà nay ta ở trong pháp 





- Ấn Thuận Hội Biên, “16. Tương ưng Bất hoại tịnh”, gồm hai mươi chín kinh (số 
1136-1164). Phần lớn tương đương Päli, S.55. Sotapattisauyutta. Quốc Dịch, 
quyển 26 tiếp theo, “8. Tương ưng Bất hoại tịnh”, chia làm hai phẩm. - Pãli, S. 
55.30. Licchavi. 

- Điều tượng sư Ly-xa —==H=v——=. Pãli: Nandako Licchavimahamatto. Vị Đại 
thần của Licchavi tên là Nandaka. 

-_ Bất do tha dục —=—==L=—. Đây chỉ thiện pháp dục (Pãli: kusala-dhammachanda). 


518 TẠP A-HÀM (I) 





thắng diệu này tự tắm gội; vì đối với Thế Tôn ta đã có được tín lạc 
thanh tịnh. ”'* 

Sau khi người huấn luyện voi Ly-xa Nan-đà nghe những gì Phật 
đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ mà lui. 


M 


KINH 834. BẤT BẦNð 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu tại 
Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thánh đệ tử nếu thành tựu được bốn Bất hoại tịnh, thì ở giữa 
loài người không sống cuộc sống nghèo khốn; không bị lạnh rét, xin 
ăn; mà tự nhiên giàu sang đầy đủ. Những gì là bốn? Thành tựu bất 
hoại tịnh đối với Phật; thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng, 
Thánh giới. Cho nên, Tỳ-kheo phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu 
bất hoại tịnh đối với Phật; sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, 
Tăng, Thánh giới. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 835. CHUYỂN LUÂN VƯƠNG" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chuyển luân Thánh vương có đầy đủ bảy báu, thành tựu được 
bốn thứ thần lực trong cõi người, làm vua bốn thiên hạ, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi trời. Tuy lại làm Chuyển luân 


-_ Thanh tịnh tín lạc =M=b=H=. Päli: pasada, trong sáng thuần tịnh; cũng có nghĩa 
tịnh tín. Do đó, aveccappasada, bất hoại tịnh, hay chứng tịnh, trừng tịnh, cũng 
nói là bất động tín. 

- Không nghèo. Pali, S. 55.44-45. Mahaddhana. 

- Pali, S. 55.1 Raja. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 519 





Thánh vương có đầy đủ bảy báu, thành tựu được thần lực trong cõi 
người, làm vua bốn thiên hạ và sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh lên cõi trời, nhưng vẫn còn chưa đoạn trừ được cái khổ của 
đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao? Vì Chuyển luân 
vương chưa đạt được bất hoại tịnh đối với Phật, chưa được bất hoại 
tịnh đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. 

Đa văn Thánh đệ tử mang y phấn tảo, xin ăn khắp mọi nhà, 
dùng ngọa cụ bằng cổ, nhưng các vị đa văn Thánh đệ tử này đã giải 
thoát được cái khổ của các đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì 
sao? Vì các vị đa văn Thánh đệ tử này đã thành tựu được bất hoại tịnh 
đối với Phật; đã thành tựu được bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và 
Thánh giới. Cho nên các Tỳ-kheo phải học như vây: “Ta sẽ thành tựu 
bất hoại tịnh đối với Phật; sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, 
Tăng và Thánh giới.” ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 836. TỨ BẤT HOẠI TỊNH” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông nên khởi lòng thương mến và lòng từ bi. Đối với 
những øì các ông nói, nếu có người nào thích nghe, thích lãnh thọ, thì 
các ông hãy vì họ mà nói về bốn bất hoại tịnh, khiến cho chứng 
nhập, khiến cho an trụ '°. Những øgì là bốn? Bất hoại tịnh đối với Phật; 
bất hoại tịnh đối với Pháp; bất hoại tịnh đối với Tăng: thành tựu 
Thánh giới. Vì sao? Dù bốn đại: đất, nước, lửa, gió có sự thay đổi 


!“ Pãli, S. 55.16-17. Mittenamaccä. 

!% Pali: Ye te bhikkhave anukampeyyätha, ye ca sotabham maññeyyum, mittã vã 
amacca va ñati va salohitaä va, te bhikkhave catusu sotapattiyangesu 
samadapetabba: “Này các Tỳ-kheo, những người mà các ngươi yêu thương, 
những người có thể tư duy điều cần được nghe, tức là bằng hữu, thân thích, 
huyết thống; các ngươi hãy khuyến dẫn họ vào trong bốn chi phần của Dự lưu”. 


520 TẠP A-HÀM (I) 





tăng giảm, bốn bất hoại tịnh này chưa từng có sự tăng giảm biến 
khác. Chúng không tăng giảm biến khác, cho nên đa văn Thánh đệ 
tử đã thành tựu được đối với Phật, mà nếu bị đọa vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, thì điều này không thể có được. Cho nên, các Tỳ-kheo 
nên học như vây: “Tôi sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; sẽ 
thành tựu bất hoại tịnh với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới và sẽ 
thiết lập cho người khác cũng được thành tựu.`” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 82. QUÁ HOẠN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu tin người, sanh năm điều lỗi lầm: Hoặc khi người ấy vi 
phạm giới luật, bị chúng từ bỏ ”, thì người tin kính kẻ đó sẽ nghĩ như 
vây: “Đây là thầy của ta, được ta kính trọng, nay bị chúng Tăng từ bỏ. 
Nay ta còn lý gì để vào chùa tháp này nữa? Khi đã không còn vào 
chùa tháp rồi, thì sẽ không kính chúng Tăng. Do không kính Tăng, 
nên không còn nghe được pháp. Do không còn nghe pháp, pháp lành 
sẽ bị thoái mất, không còn được an trụ lâu trong Chánh pháp. Đó gọi 
là lỗi lầm thứ nhất do tin kính người sanh ra. 

“Lại nữa, ai tin kính người, nếu người được kính vi phạm giới 
luật, bị chúng Tăng cử tội bất kiến”; ai tin kính người sẽ nghĩ như 
vây: “Đây là thầy ta, đã được ta kính trọng mà nay bị chúng Tăng cử 
tội bất kiến. Nay ta còn lý gì để vào chùa tháp nữa? Khi đã không 
vào chúa tháp rồi, thì không còn kính chúng Tăng. Do không kính 
Tăng, nên không còn nghe được pháp. Do không còn nghe pháp, 
pháp lành sẽ bị thoái mất, không còn được ở lâu trong Chánh pháp. 





!-. Bị Tăng tác pháp yết-ma xâ trí. 
? Ty-kheo phạm tội nhưng ngoan cố không tự thừa nhận, Tăng tác pháp yết-ma 
bất kiến tội. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 521 





Đó gọi là lỗi lầm thứ hai do dễ tin kính người sanh ra. 

“Lại nữa, người kia nếu đắp y mang bát du hành phương khác, 
kẻ tin kính người kia sẽ nghĩ như vầy: “Người được ta kính, đã đắp y 
mang bát du hành nhân gian. Nay ta còn lý gì mà vào chùa tháp này 
nữa? Khi đã không vào chùa tháp rồi, thì không còn cung kính 
chúng Tăng. Do không kính Tăng, nên không còn nghe được pháp. 
Do không còn nghe pháp, pháp lành sẽ bị thoái mất, không còn được 
ở lâu trong Chánh pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ ba do dễ tin kính 
người sanh ra. 

“Lại nữa, nếu người được tin kính kia, xả giới hoàn tục, người dễ 
tin kính người kia sẽ nghĩ như vây: “Ông là thầy ta, được ta kính trọng, 
đã xả giới hoàn tục, nay ta không nên vào chùa tháp này. Khi đã 
không vào chùa rồi, sẽ không còn kính chúng Tăng. Do không kính 
Tăng, nên không còn nghe được pháp. Do không còn nghe pháp, pháp 
lành sẽ bị thoái mất, không còn được ở lâu trong Chánh pháp. Đó gọi 
là lỗi lầm thứ tư do dễ tin kính người sanh ra. 

“Lại nữa, nếu người được tin kính kia, thân hoại mạng chung, 
người dễ tin kính người kia sẽ nghĩ như vây: “Ông là thầy ta, được ta 
kính trọng, nay đã qua đời; nay ta còn lý gì để vào chùa tháp này 
nữa?” Khi đã không còn vào chùa nữa, thì sẽ không còn kính Tăng. Đó 
gọi là lỗi lầm thứ năm do dễ tin kính người sanh ra. 

“Cho nên, các Tỳ-kheo, phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu bất 
hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 838. THỰC? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


?!'- Pãii, S. 55.31. Abhisanda (1). 


522 TẠP A-HÀM (I) 





“Có Bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh, nhiếp thọ và làm 
tăng trưởng bốn đại. Những øì là bốn? Đó là Đoàn thực, Xúc thực, Ý 
tư thực và Thức thực. Cũng vậy, có bốn thứ phước đức thấm nhuần 
làm thức ăn an lạc”. Những øì là bốn? Bất hoại tịnh đối với Phật; bất 
hoại tịnh đối Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới. Cho nên các Tỳ- 
kheo phải học như vây: “Ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; bất 
hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 829. GIỚI (1) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Người thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, được nghe Pháp, 
được chúng Tăng hộ niệm và thành tựu Thánh giới. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 840. GIỚI (2)* 


Kinh kế này cũng nói như trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Người nào nếu thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, Pháp, 
Tăng, thì đối với sự bổn sẻn nhơ nhớp trói buộc chúng sanh, sẽ xa la 
được lòng bón sẻn nhơ nhớp, tại gia mà an trụ giải thoát; tâm thường 
hành bố thí, thích bố thí, luôn an lạc trong việc thực hành xả thí bình 
đẳng, thành tựu được Thánh giới.” 





?ˆ Päli: Cattärome puññãbhisanda kusalabhisanda sukhassahãrä, có bốn sự thấm 
nhuần của phước, của thiện, là thức ăn cho sự an lạc. 
3 Pali, S. 55.32. Abhisanda (2). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 523 





Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 841. NHUẬN TRẠCH? 


Kinh kế này cũng nói như trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Thánh đệ tử như vậy có bốn thứ phước đức thấm nhuần, 
thiện pháp thấm nhuần; nếu đem công đức ra để so sánh, nhiếp 
thọ, thì không thể so sánh là được bao nhiêu phước quả, bao nhiêu 
quả, bao nhiêu phước quả đã tích tập. Nhưng chúng được kể là rất 
nhiều phước lợi, điều đó được cho là sự tích tụ phước đức lớn. Thí 
như hợp lưu của năm con sông: Hằng hà, Da-bồ-na, Tát-la-do, Y- 
la-bat-đề, Ma-hê”; nước hiệp lưu các con sông này dù có dùng 
trăm bình, ngàn bình, trăm ngàn vạn bình cũng không thể nào đong 
lường được, vì nước này quá nhiều, điều đó được cho là sự hợp tụ 
các dòng nước lớn. Cũng vậy Thánh đệ tử đã thành tựu bốn thứ 
công đức thấm nhuần, nên không thể đo lường được phước đức của 
họ là nhiều hay ít, vì sự nhiều phước của họ được hiểu là do sự tích 
tụ nhiều thứ công đức lớn. Cho nên các Tỳ-kheo phải học như vầy: 
“Ta sẽ thành bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, 
Tăng và thành tựu Thánh giới. ” 

Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Biển lớn nhiều tốt lành, 
Sạch mình, sạch vật khác; 
Sâu rộng mà lặng trôi, 
Gồm đây trăm dòng nước. 
Tất cả các sông rạch, 
Đều quy về biển lớn; 

Nơi các loài nương sống. 
Thân này cũng như vậy, 





*. Pali, S. 55.41-42. Abhisanda. 
3. Năm sông lớn: Hằng hà —-c-A Da-bồ-na =C——A Tát-la-do ———A Y-la-bạt- 
đề —=—=“[ ——A Ma-hê —=Q. Pãli: Gangã, Yamuna, Sarabhũ, Aciravati, Mahi. 


524 TẠP A-HÀM (I) 





Tu công đức thí, giới; 
Nơi trăm phước quy về. 


M 


KINH 842. BÀ-LA-MÔN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Người Bà-la-môn nói đạo hư dối, ngu s1, tà ác, không chân 
chánh thú hướng, chẳng phải trí Đẳng giác hướng đến Niết-bàn. 
Người ấy giáo hóa đệ tử như vây: Vào ngày rằm, dùng bột hồ-ma, 
bột am-la-ma-la tắm gội thân thể, mặc áo kiếp-bối mới, đầu phủ tơ 
dài, trét phân bò trên đất, mà nằm lên, rồi bảo rằng: “Thiện nam tử, 
buổi mai dậy sớm, cởi áo để ở một chỗ, thân hình trần truông, chạy 
nhanh về hướng Đông. Giữa đường giả sử có gặp voi hung, ngựa dữ, 
trâu điên, chó dại, gai gốc, rừng rậm, hầm hố, nước sâu đi nữa vẫn 
phải thẳng tiến về phía trước chớ nên tránh. Nếu gặp hại mà chết, 
quyết sẽ được sanh lên cõi Phạm thiên.” Đó gọi là ngoại đạo ngu sỉ 
tà kiến, chẳng phải trí Đẳng giác hướng đến Niết-bàn. Ta vì các đệ 
tử nói về đường chính bằng phẳng chẳng phải ngu si, mà là hướng 
đến trí tuệ Đẳng giác, hướng đến Niết-bàn. Đó là tám Thánh đạo: 
Chánh kiến... cho đến chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 843. XÁ-LỢI-PHẤT (1J” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Bảo là dòng”; thế nào là dòng?” 


%-. Pali, S. 55.12. Brahmana. 
?'_ Pali, S. 55.5. Säriputta (2). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 525 





Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nói là dòng, đó là nói tám Thánh đạo.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Gọi là Nhập lưu phần”, vậy thế nào là Nhập lưu phần?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có bốn thứ Nhập lưu phần”. Những gì là bốn? 
Thân cận thiện nam tử, nghe Chánh pháp, bên trong tư duy chân 
chánh, hướng đến pháp và thứ pháp.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Người Nhập Iưu”' phải thành tựu bao nhiêu pháp?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: 

“Có bốn phần để người Nhập lưu thành tựu. Những gì là bốn? 
Bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối 
với Tăng, thành tựu Thánh giới. ” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Như những gì ông đã nói, dòng tức là tám Thánh đạo. Nhập 
lưu phần có bốn pháp là thân cận thiện nam tử, nghe chánh pháp, 
bên trong tư duy chân chánh, hướng đến pháp và thứ pháp. Người 
Nhập lưu thành tựu bốn pháp, là bất hoại tịnh đối với Phật, bất 
hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với Tăng, thành tựu Thánh 
giới.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 





?®- Hán: lưu =y. Päli: sota, dòng nước. 


Nhập lưu phần =J=y—A cũng nói là Dựu lưu chi, chỉ phần của dòng Thánh. 
Pali: sotapattiyanga. 

Bốn Dự lưu chỉ, xem Phẩm Loại Túc Luận 2, tr.458b: thân cận Thiện sĩ, thính 
văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Cf. D.ii. Sanghi, cattari 
sotapattiyangani: sappurisa-samsevo, saddhamma-savanam, yoniso-manasikäro, 
dhammanudhammapatipatti. 

Nhập lưu giả =I=y=—. Päli; sotaäpanna, chỉ Thánh giả Tu-đà-hoàn, hay Dự lưu. 


29. 


30. 


31. 


526 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 844. XÁ-LỢI-PHẤT (2)° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Tôn giả A-nan, sau khi thăm 
hỏi khích lệ xong, rồi đứng qua một bên, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với 
Tôn giả A-nan: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh thì giờ trả lời không?” 

Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Theo ý Tôn giả cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ đáp.” 

Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả A-nan: 

“Do đoạn được bao nhiêu pháp, mà với Như Lai, Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, ký thuyết rằng người kia 
đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng 
đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, rốt ráo thoát 
khổ?” 

Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Do đoạn được bốn pháp và thành tựu được bốn pháp mà Như 
Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác ký thuyết cho người kia đắc Tu-đà- 
hoàn, không còn đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng đến Chánh 
giác, chỉ còn bẩy lần qua lại Trời, Người, mới rốt ráo hết khổ. Những 
øì là bốn? Thánh đệ tử trụ tâm bất tín đối với Phật đã được đoạn, đã 
biến tri, thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật. Bất tín đối với Pháp, 
Tăng và ác giới đã đoạn, đã biến tri, thành tựu bất hoại tịnh đối với 
Pháp, Tăng và thành tựu được Thánh giới. Như vậy, do đoạn trừ bốn 
pháp và thành tựu bốn pháp mà Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, ký thuyết cho người kia đắc Tu-đà-hoàn, 
không đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng đến Chánh giác, chỉ 
còn bảy lần qua lại Trời, Người, mới rốt ráo thoát khổ.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả A-nan”: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Do đoạn trừ được bốn pháp và thành tựu 
được bốn pháp mà Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, bậc Tri giả, 
3“ Pali, S. 55.4. Sãriputta (1). 

3 Trong nguyên bản, Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Xá-lợi-phất. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 527 





Kiến giả, ký thuyết cho người kia đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào 
pháp đường ác, quyết định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bẩy lần qua 
lại Trời, Người, mới rốt ráo thoát khổ.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ luận bàn xong, đều tùy hỷ từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra về. 


M 


KINH 845. KHỦNG BỐ ()* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo dập tắt được năm sợ hãi và oán thù”, được ba 
pháp quyết định, chẳng sanh nghi hoặc, tri kiến như thật về chánh đạo 
của bậc Hiển thánh; vị Thánh đệ tử này có thể tự ký thuyết rằng đã 
diệt tận các đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đắc Tu-đà-hoàn, 
không còn bị rơi vào pháp đường ác, hướng thắng đến Chánh giác, chỉ 
còn bảy lần qua lại Trời, Người, rốt ráo thoát khổ. 

“Thế nào là dập tắt năm điều sợ hãi và oán thù? Nếu sợ hãi 
phát sanh do nhân duyên oán thù của tội sát sanh; người ấy tránh xa 
sự sát sanh, thì sợ hãi phát sanh do nhân duyên oán thù của tội sát 
sanh được dập tắt. Nếu sợ hãi phát sanh do nhân duyên oán thù của 
tội trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu; người ấy tránh xa trộm cắp, 
tà dâm, nói dối, uống rượu, thì sợ hãi phát sanh do nhân duyên oán 
thù của tội trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu được dập tắt. Đó gọi 
là sự chấm dứt năm điều sợ hãi phát sanh ra từ nhân duyên oán thù 
của các tội trên. 

“Thế nào là ba pháp quyết định không sanh ra nghi hoặc? Là đối 
với Phật quyết định la nghi hoặc, đối với Pháp và Tăng quyết định ha 
nghi hoặc. Đó gọi là ba pháp quyết định ha nghi hoặc. 

“Thế nào gọi là tri kiến như thật về Thánh đạo? Là biết như thật 
đây là Khổ Thánh đế, biết như thật đây là Khổ tập Thánh đế, Khổ 


*'_ Päli, S. 55.29. Bhayam (hay Bhikkhu) (2). 
3 Khủng bố đối oán ————. Päli: bhayavera, kinh sợ và oán thù. 


528 TẠP A-HÀM (I) 





diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế, đó gọi là tri kiến như thật 
về Thánh đạo. 

“Nếu đối với năm tội sợ hãi này mà dập tắt oán thù, đối với ba 
pháp quyết định xa la nghi hoặc, đối với Thánh đạo mà tri kiến như 
thật; Thánh đệ tử này có thể tự ký thuyết rằng: “Ta đã đoạn tận các 
đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đắc Tu-đà-hoàn, không còn bị 
đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng thẳng đến Chánh giác, chỉ 
còn bảy lần qua lại Trời, Người, rốt ráo thoát khổ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 846. KHỦNG BỐ (2)* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Thế nào là tri kiến như thật về Thánh đạo? Tám Thánh đạo, từ 
chánh kiến... cho đến chánh định.” 

Kinh tiếp” cũng nói như vậy, nhưng có một vài sai khác: 

“Thế nào là tri kiến như thật về Thánh đạo? Tri kiến như thật về 
mười hai duyên khởi như đã nói: sự này có, nên sự kia có; sự này khởi, 
nên sự kia khởi. Như duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, 
duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập xứ, duyên lục 
nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, 
duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, bệnh, tử, ưu 
bi, khổ não. Đó gọi là tri kiến như thật của các Thánh đệ tử.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


*%-_Pali, S. 55.28, Duvera, hay Anäthapindika. 
”-. Ấn Thuận tách thành một kinh riêng. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 529 





KINH 847. THIÊN ĐẠO ()* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên” làm cho chúng sanh chưa 
tịnh khiến tịnh, đã tịnh, lại tịnh hơn. Những gì là bốn? Thánh đệ tử có 
bất hoại đối tịnh với Phật, có bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng, thành 
tựu Thánh giới. Đó gọi là bốn Thiên đạo của chư Thiên làm cho chúng 
sanh chưa tịnh khiến cho tịnh, đã tịnh lại khiến cho tịnh hơn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 948. THIÊN ĐẠO (2° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ 
tử niệm tưởng Như Lai sự" như vầy: “Như Lai là Đấng Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đối 
với Như Lai sự này, mà sanh tâm tùy hỷ. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; do 
tâm hân hoan, thân khinh an”; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; 
do có cảm giác thọ lạc, được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh 
đệ tử học như vầy: “Thế nào là Thiên đạo của chư Thiên?° Và lại suy 
nghĩ: “Ta đã từng nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên hết của chư 
Thiên.' Rồi lại nghĩ: 'Đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ 
hãi, hoặc an ổn, cũng không nổi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình 


3. Pali, S. 55.35. Devapada. 


39. 


Chư Thiên thiên đạo ———-=D. Paäli: devanam devapadäni. 
4 Pali, S. 55.35. Depada. 
*#'- Như Lai sự “p——A tức Như Lai hiệu. Päli: Tathagataguna (?). 


#2“. Hán: thân ÿ tức —-a—. 


530 TẠP A-HÀM (I) 





Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư Thiên. Đó gọi là 
Thiên đạo đệ nhất của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến 
tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo Thánh đệ tử niệm tưởng Pháp sự như vây: 
Chánh pháp luật được Như Lai tuyên thuyết, ngay đời hiện tại xa ha 
mọi thứ thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông đạt Niết-bàn, tự thân 
quán sát, duyên nơi tự mình mà giác tri. Do biết pháp sự như vậy rồi, 
thì tâm sanh tùy hỷ. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân 
khinh an; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ 
lạc, được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học như 
vầy: “Thế nào là Thiên đạo của chư Thiên?ˆ Và lại suy nghĩ: “Ta đã 
từng nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên hết của chư Thiên.' Rồi 
lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc 
an ổn, cũng không nổi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình Thiên đạo 
hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo 
thứ hai của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã 
tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, nếu đối với Tăng sự, khởi chánh niệm như 
vây: “Tăng đệ tử của Thế Tôn, chánh trực thú hướng đáng được cung 
kính tôn trọng cúng dường, là ruộng phước vô thượng.` Vị ấy chân 
chánh suy niệm Tăng sự như vậy, liền sanh tâm tùy hỷ. Do tùy hỷ, 
tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân khinh an; do thân khinh an, có 
cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, được định tam-muội; do định 
tam-muội, Thánh đệ tử học như vầy: “Thế nào là Thiên đạo của chư 
Thiên? Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng nghe không sân nhuế là Thiên 
đạo trên hết của chư Thiên.' Rồi lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ hôm 
nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ổn, cũng không nổi sân giận; ta chỉ 
tự chọn cho mình Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư 
Thiên. Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư Thiên làm cho chúng sanh 
chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. 

“Lại nữa Thánh đệ tử tự nghĩ về những giới sự đã có, suy niệm 
nhớ nghĩ rằng: “Giới này của ta là giới không khuyết, giới không ô uế, 
giới không tạp; giới được bậc minh trí khen; giới được kẻ trí không 
chán." Đối với những giới sự như vậy, sau khi đã thật sự nhớ nghĩ đến 
rồi, thì tâm sẽ sanh ra tùy hỷ. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 531 





hoan, thân khinh an; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm 
giác thọ lạc, được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học 
như vây: “Thế nào là Thiên đạo của chư Thiên?' Và lại suy nghĩ: “Ta 
đã từng nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên hết của chư Thiên.) 
Rồi lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc 
an ổn, cũng không nổi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình Thiên đạo 
hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo 
thứ hai của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh 
rồi lại khiến tịnh hơn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 849. THIÊN ĐẠO @) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ 
tử niệm tưởng Như Lai sự° như vầy: “Như Lai là Đấng Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Vị ấy niệm tưởng Như Lai sự như vậy rồi, liền đoạn trừ tham ác và 
đoạn trừ lỗi tham ác bất thiện của tâm. Vì nghĩ đến Như Lai nên 
sanh tâm tùy hỷ; do tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân 
khinh an; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ 
lạc, được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học như 
vây: “Thế nào là Thiên đạo của chư Thiên?ˆ Và lại suy nghĩ: “Ta đã 
từng nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên hết của chư Thiên.' Rồi 
lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc 
an ổn, cũng không nổi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình Thiên đạo 
hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo 
thứ hai của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã 


*®- Xem cht.41, kinh 848 trên. 


532 TẠP A-HÀM (I) 





tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. Cũng vậy, đối với Pháp, Tăng và thành 
tựu Thánh giới cũng nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 850. THIÊN ĐẠO (4)* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ 
tử niệm tưởng Như Lai sự” như vầy: “Như Lai là Đấng Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị 
Thánh đệ tử ấy niệm tưởng Như Lai sự như vậy rồi, tâm không bị 
tham dục triển phược, sân hận, ngu si triỀn phược"°. Tâm ấy chánh 
trực, niệm tưởng Như Lai sự. Thánh đệ tử này được dòng nước pháp, 
được dòng nước của nghĩa”, được tùy hỷ lợi ích do niệm tưởng Như 
Lai”. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân khinh an; do 
thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, được định 
tam-muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học như vây: “Thế nào là 
Thiên đạo của chư thiên?” Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng nghe không 
sân nhuế là Thiên đạo trên hết của chư Thiên.` Rồi lại nghĩ: “Đối với 
thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ổn, cũng không 
nổi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh 
thuần nhất của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư Thiên 





# Pali, A. 11.12-13. Mahãnäma. 


*®-. Xem cht.41, kinh 848 trên. 

* Tham dục triển, sân nhuế triển, ngu si tiền =g———A-Q§——A-W——. Paäli: 
ragapariyutthita, dosapariyutthita, mohapariyutthita, (tâm) bị quấn chặt bởi tham, 
sân, sỉ. 

Hán: pháp lưu thủy, nghĩa lưu thủy =k=y——A-q=y—. Bản Pali: dhammaveda, 
atthaveda. 

Bản Pali: dhammupasamhitam pämojjam, sự hoan hỷ liên hệ đến pháp. 


47. 


48. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 533 





làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. 
Cũng vậy, đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới cũng nói như 
vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH S51. PHÁP KÍNH (1® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói kinh Pháp kính”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho 
kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Thế nào là kinh Pháp kính? Thánh đệ tử 
có bất hoại tịnh đối với Phật, có bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng, 
thành tựu Thánh giới. Đó gọi là kinh Pháp kính. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 852. PHÁP KÍNH 2)“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước 
Xá-vệ”. Bấy giờ một số đông các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Trong khi khất thực nghe tin Tỳ-kheo Nan- 
đổ, Tỳ-kheo-ni Nan-đà, Ưu-bà-tắc Thiện Sanh, Ưu-bà-di Thiện 
Sanh” đều qua đời. Sau khi khất thực xong trở về tinh xá cất y bát và 





Tấm gương của pháp. Pãli, S. 55.9. Giñakãvasatha. 


Pháp kính kinh =k—~=g. Pali: dhammadasa dhammapariyaya, pháp môn Pháp 
kính. 

Pali, S. 55.8. Giñakavasatha. 

”“. Bản Päli, như kinh 854. 

3- Nan-đồ Tỳ-kheo —=0—-C-ANan-đà Tỳ-kheo-ni———-c —AThiện Sanh Ưu- 
bà-tắc ——=u=C——AThiện Sanh Ưu-bà-di ——=u=C-¡. Päli: Salha (?) bhikkhu, 
Nanda bhikkhunr; Sudatta (2) upasaka, Sujata upasika. S.55.8-10, danh sách 


50. 


51. 


534 TẠP A-HÀM (I) 





rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con vào thành Xá-vệ khất 
thực, nghe tin Tỳ-kheo Nan-đồổ, Tỳ-kheo-ni Nan-đà, Ưu-bà-tắc Thiện 
Sanh, Ưu-bà-di Thiện Sanh đều đã qua đời. Bạch Thế Tôn, vậy bốn vị 
này sau khi qua đời, họ sẽ sanh về nơi nào?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo Nan-đồ và Tỳ-kheo-ni Nan-đà vì đã hết các lậu nên 
đã được tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát; ngay trong đời này tự tr, 
tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Còn Ưu-bà- 
tắc Thiện Sanh và Ưu-bà-di Thiện Sanh vì năm hạ phần kết đã hết 
nên đắc A-na-hàm, sanh lên cõi trời mà vào Bát-niết-bàn, không còn 
sanh vào cõi này nữa. ” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói kinh Pháp kính... Thánh đệ tử có bất hoại tịnh 
đối với Phật,..., thành tựu Thánh giới. Đó gọi là kinh Pháp kính.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 853. PHÁP KÍNH 3) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 


Như đã nói đầy đủ ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 
“Có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni kia, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di kia qua đời, 


cũng nói như trên”.” 


M 





còn dài hơn. 
3+ Bân Pãli, như kinh 854. 
*. Danh sách đầy đủ, S. 55.8-10. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 535 





KINH 854. NA-LÊ-CA" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong tinh xá Phôn-kỳ-ca tại tụ lạc Na-lê-ca””. 
Bấy giờ ở đây có nhiều người qua đời. 

Lúc ấy, có các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào tụ lạc Na-lê-ca khất 
thực, nghe tin ở tụ lạc Na-lê-ca các Ưu-bà-tắc Kế-ca-xá, Ni-ca-tra, 
Khư-lăng-ca-la, Ca-đa-lê sa-bà, Xà-lộ, Ưu-ba-xà-lộ, Lê-sắc-tra, A-lê- 
sắc-tra, Bạt-đà-la, Tu-bạt-đà-la, Da-xá, Da-du-đà, Da-xá, Uất-đa-la? 
tất cả đều qua đời tại đây. Sau khi nghe rồi trở về tinh xá cất y bát rửa 
chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Sáng sớm số đông các Tỳ-kheo chúng con vào tụ lạc Na-lê-ca 
khất thực, nghe tin Ưu-bà-tắc Kế-ca-xá và nhiều người qua đời. Bạch 
Thế Tôn, những người này sau khi qua đời, họ sẽ sanh về nơi nào?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Kế-ca-xá và những người kia, đã đoạn năm hạ phần kết, đắc A- 
na-hàm, vào Bát-niết-bàn ở trên trời, không sanh lại cõi này nữa.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, lại có hơn hai trăm năm mươi vị Ưu-bà-tắc đã 
qua đời. Lại có năm trăm Ưu-bà-tắc tại tụ lạc Na-lê-ca này qua đời. 
Tất cả đều dứt hết năm hạ phần kết, đắc A-na-hàm, vào Bát-niết-bàn 
ở trên cõi trời kia, không còn sanh trở lại đời này nữa.” 

“Lại có hơn hai trăm năm mươi vị Ưu-bà-tắc qua đời đều dứt hết 
ba kết, tham, nhuế và si mỏng, đắc Tư-đà-hàm, sẽ chịu một lần sanh, 
mới rốt ráo thoát khổ. Tại tụ lạc Na-lê-ca này lại có năm trăm Ưu-bà- 


*5. Pali, S. 55.10. Giñjakãvasatha. 
n1A 





Na-lê-ca tụ lạc Phồổn-kỳ-ca tỉnh xá =—-i{=E—-c—-|——. Pali: Ñãtike 
Giñjakavasathe. 

3: Kế-caxá Uu-bà-tắc—-{—-u=C—A Ni-ca-tra —-{=\=A Khư-lăng-ca-la 
‡#‡;“h={ —=A Ca-đa-lê sa-bà ={ “h===F=C=A Xà-lộ =G=S=A Ưu-ba-xà-lộ “u=C=G=S=A 
Lê-sắc-tra ———-\“A A-lê-sắc-tra —=—=—-\=A Bạt-đà-la =[———A Tu-bạt-đà-la 


——“[ ——A Da-xá “CA Da-du-đà =“C———AUất-đa-la §#“h=. Danh sách Pälli, 
S. 55.10: Kakkato ñatke upasako, Kalibho, Nikato, Katissabho, Tuttho, 
Santuttho, Bhaddo, Subhaddo. 





536 TẠP A-HÀM (I) 





tắc qua đời tại tụ lạc Na-lê-ca này, đã dứt hết ba kết, đắc Tu-đà-hoàn, 
không còn đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng đến Chánh giác, 
chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người rốt ráo thoát khổ.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông theo người này qua đời, người kia qua đời mà hỏi, thì 
thật là phiền nhọc. Chẳng phải là điều Như Lai muốn đáp. Phàm có 
sanh thì có tử, có gì là lạ! Dù Như Lai có ra đời hay chẳng ra đời, thì 
pháp tánh vẫn thường trụ, điều đó Như Lai tự chứng tri, thành Đẳng 
Chánh Giác, hiển bày, diễn nói, phân biệt, chỉ dạy, rằng: Cái này có 
nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi; vì duyên vô minh nên có 
hành,... cho đến vì duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não 
và khổ ấm tích tập như vậy. Vô minh diệt thì hành diệt,... cho đến sanh 
diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não diệt và khổ ấm bị diệt như 
vậy. 

“Nay Ta sẽ vì các ông nói về kinh Pháp kính. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói. Thế nào là kinh Pháp kính? 
Thánh đệ tử có bất hoại tịnh đối với Phật, có bất hoại tịnh đối với 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới. Đó gọi là kinh Pháp kính. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 855. NAN-ĐỀ (° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Ưu-bà-tắc Nan-đề"° đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Thánh đệ tử đối với năm căn”!, mà trong tất 
cả thời” đều không thành tựu, đó là do phóng dật hay chẳng phóng 


* Pali, S. 55.40. Nandiya. 


5 Nan-đề Ưu-bà-tắc ——=u=C—. Päli: Nandiyo sakko. 
5! Bản Päli: cattãri sotãäpattyangãni, bốn Dự lưu chi. 
5“. Hán: ư nhất thiết thời —=@——. Päli: sabbena sabbam sabbathã sabbam, toàn 


bộ, một cách triệt để. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 537 





đật?” 

Phật bảo Nan-đề: 

“Đối với năm căn này, nếu trong tất cả thời đều không thành tựu, 
thì Ta nói họ thuộc vào hạng phàm phu”. Nếu vị Thánh đệ tử mà không 
thành tựu, thì đó là người phóng dật chứ chẳng phải không phóng đật. 

“Này Nan-để, nếu vị Thánh đệ tử đã thành tựu bất hoại tịnh đối 
với Phật mà không cầu hướng thượng, không ở trong rừng vắng, hoặc 
ngồi nơi đất trống, ngày đêm thiển tịnh tư duy, tinh cần tu tập, để được 
thắng diệu xuất ly, lợi ích tùy hỷ được. Do không tùy hỷ, hoan hỷ 
không sanh; do hoan hỷ không sanh, thân không khinh an; do thân 
không khinh an, cảm giác khổ phát sanh; do cảm giác khổ phát sanh, 
tâm không được định. Tâm không định, Thánh đệ tử ấy được gọi là 
phóng dật. Thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới cũng nói như vậy. 

“Như vậy, Nan-để, nếu Thánh đệ tử đã thành tựu bất hoại tịnh 
đối với Phật, mà tâm không khởi tưởng thỏa mãn, ở trong rừng vắng, 
dưới bóng cây, nơi đất vắng, ngày đêm thiển định tư duy, phương tiện 
tinh tấn, hay khởi thắng diệu xuất ly, được tùy hỷ; do được tùy hỷ, 
hoan hỷ phát sanh; do hoan hỷ sanh, thân khinh an; do thân khinh an, 
có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, tâm được định. Nếu 
Thánh đệ tử tâm định thì được gọi là không phóng dật. Thành tựu bất 
hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới cũng nói như 
vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Ưu-bà-tắc Nan-đề nghe những 
gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân 
Phật rồi lui. 


M 


KINH 856. NAN-ĐỀ (2)“ 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 


5. Hán: phàm phu số =zZ——. Päli: puthujanapakkha, thành phần phàm phu. 


5. Pali, S. 55.47. Nandiya. 


538 TẠP A-HÀM (I) 





vệ". Bấy giờ có Thích thị Nan-để đến chỗ Phật, cúi đầu đẳnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Thánh đệ tử đối với bốn bất hoại tịnh, trong 
tấ cả thời, không thành tựu, vậy thì Thánh đệ tử này là phóng dật hay 
không phóng dật?” 

Phật bảo Thích thị Nan-đề: 

“Nếu đối với bốn bất hoại tịnh mà không lúc nào thành tựu, thì 
Ta bảo đó là những kẻ thuộc ngoài hạng phầm phu””.” 

“Này Thích thị Nan-đề Thánh đệ tử hoặc phóng dật hay không 
phóng dật. Nay Ta sẽ nói...” chỉ tiết đây đủ như trên. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị Nan-để nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 85/7. NAN-ĐỀ @) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước 
Xá-vệ"°. Bấy giờ an cư ba tháng đầu hạ” đã xong, có số đông các 
Tỳ-kheo, tập trung tại nhà ăn may y cho Phật. Không bao lâu khi y 
may xong, Như Lai sẽ đắp y mang bát ra khỏi tinh xá du hành trong 
nhân gian. 

Bấy giờ, Thích thị Nan-để nghe số đông các Tỳ-kheo, tập trung 
tại nhà ăn may y cho Phật. Không bao lâu khi y may xong, Như Lai sẽ 
đắp y mang bát ra khỏi tỉnh xá du hành trong nhân gian. Sau khi Thích 
thị Nan-để nghe như vậy, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Hôm nay tứ chỉ thân thể con rã rời, bốn phương đổi thay; 





5% Phật tại Xá-vệ, bản Hán có thể nhầm. Có thể ở Ca-tỳ-la-vệ. Pãli: Sakkesu 


viharati kapilavatthusmim nigrodharame. 

%- Thích thị Nan-đề ————. Päli: Sakko Nandiyo. 

5”. Xem kinh 855. 

%3 Xem các kinh 855, 856. 

-. Hán: tiền tam nguyệt hạ =e=T—=L=F mùa hè, tức mùa mưa, có bốn tháng. An cư 
trong phạm vi ba tháng đầu. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 539 





những pháp con đã nghe trước kia, nay tất cả đều mịt mờ, quên hết, 
khi nghe các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn may y cho Thế Tôn nói: 
“Không bao lâu, khi nào may y xong, Như Lai sẽ đắp y mang bát du 
hành trong nhân gian.` Cho nên nay tâm con cảm thấy rất khổ đau 
vì không biết lúc nào sẽ gặp lại được Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo 
tri thức?” 

Phật bảo Thích thị Nan-đề: 

“Dù có gặp Phật hay không gặp Phật, dù có gặp Tyỳ-kheo tri 
thức hay không gặp, thì ông vẫn nên tùy thời tu tập năm điều hoan 
hỷ. Những gì là năm? Ông nên tùy thời niệm tưởng Như Lai sự: 'Như 
Lai là Đấng Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Niệm tưởng Pháp sự, Tăng sự, tự mình giữ 
giới sự cùng hành thế sự. Người hãy tùy thời nhớ nghĩ là: “Ta đã 
được lợi cho mình. Đối với những bỏn sẻn cấu uế của chúng sanh, ta 
sẽ tu tập nhiều lìa khỏi cuộc sống bỏn sẻn cấu uế, tu bố thí giải 
thoát, bố thí xả, luôn bố thí nhiệt tình, vui thích xả, huệ thí bình 
đẳng, tâm luôn nhớ đến việc bố thí.` Như vậy, Thích thị Nan-để, với 
năm chi của định này, hoặc đứng, đi, ngồi, nằm cho đến cùng với vợ 
con, luôn luôn phải buộc niệm tam-muội này.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị Nan-để nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. 


M 


KINH 858. NAN-ĐỀ (4° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ, kiết an cư ba tháng đầu hạ”. Bấy giờ có Thích thị Nan-đề nghe 
Phật kiết an cư ba tháng đầu hạ ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ”. Sau khi nghe liền nghĩ: “Ta nên đến đó. Tại 





7% Pãli, A. 11.14. Nandiya. 
”'. Xem cht.69 kinh 857. 
”*ˆ Có thể ở Ca-tỳ-la-vệ thì đúng hơn. Xem cht.65, kinh 857. 


540 TẠP A-HÀM (I) 





đó cúng dường và làm mọi công việc để cung cấp cho Như Lai cùng 
Tỳ-kheo Tăng.' Ông liền đến đó. Sau ba tháng, bấy giờ, số đông các 
Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn may y cho Thế Tôn và nói với nhau rằng: 
“Như Lai không bao lâu sau khi may y xong sẽ đắp y mang bát du 
hành trong nhân gian.” 

Sau khi Thích thị Nan-để nghe các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn 
nói: “Như Lai không bao lâu sau khi may y xong sẽ đắp y mang bát du 
hành trong nhân gian.` Liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay toàn thân thể con rã rời, bốn phương 
thay đổi; những pháp con đã nghe trước đây, nay tất cả đều mờ mịt, 
quên hết. Con nghe Thế Tôn du hành trong nhân gian, con không biết 
bao giờ sẽ gặp lại Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo tri thức?” 

Phật bảo Thích thị Nan-đề: 

“Dù có gặp Như Lai hay chẳng gặp, dù có gặp Tỳ-kheo tri thức 
hay chẳng gặp, thì ông cũng nên tùy thời mà tu tập về sáu niệm. 
Những gì là sáu nệm? Hãy niệm Như Lai sự, Pháp sự, Tăng sự, giới 
mình đã giữ, việc hành thí của mình, niệm chư Thiên.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị Nan-để nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. 


M 


KINH 859. LÊ-SƯ-ĐẠT-ÐA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ, kiết an cư ba tháng đầu mùa hạ, 0h nói ở trước, nhưng có một vài 
sai ĐIỆT: 

“Bấy giờ gia chủ tên là Lê-sư-đạt-đa”t và Phú-lan-na”. Hai anh 
em nghe các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn, may y cho Thế Tôn, như 
kinh Nan-đề đã nói đầy đủ ở trên.” 





3. Tham chiếu kinh 858. 
?4 Lê-sư-đạt-đa =—=v=F=h. Päli: Isidatta. Xem kinh 860. 


5 Phú-lan-na =I——. Päli: Puräna. Xem kinh 860. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 541 





Sau khi Phật nói kinh này xong, gia chủ Lê-sư-đạt-đa và Phú- 
lan-na nghe những øì Phật dạy, đều hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng 
dậy làm lễ mà lui. 


M 


542 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 860. ĐIỀN NGHIỆP” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ, kiết an cư ba tháng đầu mùa hạ xong, các Tỳ-kheo tập trung tại 
nhà ăn may y cho Thế Tôn. Bấy giờ có gia chủ Lê-sư-đạt-đa cùng 
Phú-lan-na”, hai anh em đang chăm sóc ruộng nương ở trong đầm Lộc 
kính”, nghe số đông các Tỳ-kheo ở tai nhà ăn may y cho Thế Tôn nói 
rằng: “Như Lai không bao lâu sau khi may y xong sẽ đắp y mang bát 
du hành trong nhân gian.” Sau khi nghe xong bảo một người đàn ông 
rằng: “Nay người nên đến chỗ Thế Tôn xem Thế Tôn, nếu đã đi rồi, 
hãy nhanh chóng trở về báo cho ta hay.) 

Sau đó người đàn ông kia vâng lời dạy đến một chỗ kia, gặp Thế 
Tôn đang ra đi, liền vội vàng trở về báo cho Lê-sư-đạt-đa cùng Phú- 
lan-na là “Thế Tôn và đại chúng đang đến.) 

Bấy giờ, Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na đi nghinh đón Thế Tôn. 
Thế Tôn từ xa nhìn thấy Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na theo con đường 
đang đi đến, liền ra ngoài lễ đường trải tọa cụ, ngồi ngay thẳng. Lê- 
sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay toàn thân thể con rã rời, bốn phương 
đổi dời; tất cả mọi ức niệm, nay đều mờ mịt quên hết, không biết lúc 
nào sẽ được gặp lại Phật cùng các Tỳ-kheo tri thức? Hôm nay Thế 
Tôn ra đi đến Câu-tát-la; từ Câu-tát-la đến Ca-thi; từ Ca-thi đến Ma- 
la; từ Ma-la đến Ma-kiệt-đà; từ Ma-kiệt-đà đến Ương-già, từ Ương- 
già đến Tu-ma; từ Tu-ma đến Phân-đà-la; từ Phân-đà-la đến Ca- 
lăng-già”. Cho nên hôm nay con vô cùng khổ não, không biết lúc 





”. pali, S. 55.6. Thapatayo. 


”“. Xem cht.74,75, kinh 859. 

”3 Lộc kinh trạch Ƒ {£ 3Š. Pali: Isidattapuranã thapatayo sadhuke pativasanti, hai 
người thợ Isidatta và Purana đang ở tại thôn Sadhuka. 

”- Cau-tát-la ‡fJ jjš #§ ; Ca-thi fllI Ƒ' ; Ma-la ## #§ ; Ma-kiệt-đà J# ÿ#j È ; Ương-già 
=oƒjJi, Tu-ma Í{# FÉ ; Phân-đà-la 2} ÙÈ #§ ; Ca-lăng-già 3M l# ffJI. Pãli, theo thứ 
tự: Kosala, Kãsi, Malla, Magadha, Anga, Sumbha, Pundarika, Kalihga. Lộ trình 
không giống với S. 55.6. 


















































SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 30 543 





nào được gặp lại Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo tri thức. ” 

Phật bảo Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na: 

“Các người dù có gặp Như Lai hay chẳng gặp Như Lai, dù có 
gặp các Tỳ-kheo tri thức hay chẳng gặp, thì các người cũng nên tùy 
thời mà tu tập sáu niệm. Những gì là sáu niệm? Các người hãy 
niệm Như Lai sự, nói đầy đủ... cho đến niệm Thiên. Nhưng này các 
gia chủ! Vì tại gia thì rối rắm, tại gia thì đắm nhiễm. Còn xuất gia 
thì vô sự, nhàn nhã, nên khó cho người thế tục có thể sống không 
gia đình, một mực thanh khiết, hoàn toàn trong sạch, phạm hạnh 
thanh bạch.” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, Ngài khéo nói pháp này. Vì tại 
gia thì rối rắm, tại gia thì đắm nhiễm. Còn xuất gia thì vô sự, nhàn 
nhã, nên khó cho người thế tục có thể sống không gia đình, một 
mực thanh khiết, hoàn toàn trong sạch, phạm hạnh thanh bạch. Con 
là đại thần của vua Ba-tư-nặc. Khi vua Ba-tư-nặc lúc muốn dạo 
viên quán, sai con cỡi voi lớn chở các cung nữ được súng ái nhất 
của vua. Một ngồi trước con, một sau con, con ngôi ở giữa. Khi voi 
xuống đổi, người ở trước choàng vào cổ con, người sau ôm lưng 
con; khi voi lên đổi, người sau bám lấy gáy con, người trước vít lấy 
áo con. 

“Các thể nữ này vì muốn chiếm lòng vui thích của nhà vua nên 
mặc xiêm y lụa là sặc sỡ, trang điểm bằng anh lạc và các loại hương 
vi diệu. Lúc cùng dạo chơi con luôn luôn giữ ba điều: Một là điều 
khiển voi, sợ rằng lạc mất đường chính; hai tự giữ tâm mình, sợ rằng 
sẽ sanh ra đắm nhiễm; ba tự giữ gìn, sợ rằng sẽ bị rơi ngã. Bạch Thế 
Tôn, lúc bấy giờ, đối với các thể nữ của vua, con không giây phút 
nào là không chánh tư duy.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay, lành thay! Có thể khéo giữ tâm mình.” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Những tài vật mà con có được ở tại gia, thường đem cúng 
dường cho Thế Tôn, cùng các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và giúp đỡ cho 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cùng chung thọ dụng, chứ không kể là của 


„ 


cơn. 


544 TẠP A-HÀM (I) 





Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay, lành thay! Đối với của cải, gia chủ là người có tiễn 
của giàu sang tột nhất tại nước Câu-tát-la, không ai có thể sánh bằng, 
mà không kể là của mình.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì gia chủ này mà nói pháp, khai thị, chỉ 
giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, 
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


n1 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 545 





TẠP A HÀM QUYỂN 3I 


KINH &6I. ĐÂU-SUẤT THIÊN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Bốn trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi 
trời Đâu-suất-đà?. Ba mươi ngày như vậy là một tháng; mười hai tháng 
là một năm. Chư Thiên Đâu-suất-đà thọ bốn ngàn năm. Kẻ phàm phu 
vì ngu sĩ không học, sau khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. Đa văn Thánh đệ tử sau khi mạng chung ở đó không 
sanh vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 862. HÓA LẠC THIÊN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Tám trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi 
trời Hóa-lạc”. Ba mươi ngày như vậy là một tháng; mười hai tháng là 





Đại Chánh, quyển 31, kinh số 861-904. -Phật Quang, quyển 23, kinh số 575- 
618.-Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 7. Như Lai sở thuyết, “37. Tương ưng thiên,” gồm 
48 kinh, số 12874-12921 (Đại Chánh, số 861-872); “38. Tương ưng tu chứng,” gồm 
bảy mưởi kinh, số 12922-12991 (Đại Chánh, số 873-891); “39. Tương ưng Nhập 
giới ấm,"gồm một trăm tám mươi hai kinh, số 12992-13173 (Đại Chánh, số 892- 
901) và kinh đầu của “40. Tương ưng Bất hoại tịnh,” số 13174-13173.- Quốc Dịch 
quyển 28 (nửa sau), Tụng 5. Đạo tụng, “Tương ưng chư Thiên” (bao gồm bốn 
tương ưng trong Ấn Thuận Hội Biên) chia thành mười ba phẩm, gồm bốn mươi ba 
kinh, số 12685-12955 (Đại Chánh, số 861-904). Cf. A. 3.70. Uposathanga. 
Đâu-suất-đà #n 3 j. Pali: Tusita. 

*- Như kinh 861. 

Hóa lạc thiên {E ## .. Pãli: Nimmaãnarati. 


546 TẠP A-HÀM (I) 





một năm. Chư thiên Hóa lạc thọ tám ngàn tuổi. Kẻ phàm phu vì ngu sĩ 
không học, sau khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, nøaạ quỷ, súc 
sanh. Đa văn Thánh đệ tử sau khi mạng chung ở đó không sanh vào 
trong địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 863. THA HÓA TỰ TẠI THIÊN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Sáu ngàn năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi 
trời Tha hóa tự tại”. Ba mươi ngày như vậy là một tháng; mười hai 
tháng là một năm. Chư Thiên Tha hóa tự tại thọ một vạn sáu ngàn 
năm. Kẻ phàm phu vì ngu sỉ không học, sau khi mạng chung ở đó, 
sanh vào địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh. Đa văn Thánh đệ tử sau khi 
mạng chung ở đó không sanh vào trong địa ngục, nøạ quỷ và súc 
sanh.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức 
Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Như Phật đã nói sáu kinh; cũng vậy, Tỳ-kheo nọ hỏi sáu kinh và 
Phật hỏi các Tỳ-kheo sáu kinh cũng nói như vậy. 


M 


KINH 864. SƠ THIÊN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nếu Tỳ-kheo, với hành, hoặc hình, hay tướng, ly dục, ly pháp 
ác bất thiện, có giác, có quán có hỷ lạc do viễn ly sanh, chứng và an 
trụ Sơ thiền; vị ấy không nhớ nghĩ hành như vậy, hình như vậy, tướng 


th 


”-. Tha hóa tự tại thiên {tt {E: É #£ %.. Pãli: Paranimmitavasavatti. 














SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 547 





như vậy. Nhưng đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vị ấy tư duy như là 
bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại, là vô thường, khổ, 
không, vô ngã. Đối với những pháp này mà sanh tâm nhàm chán, sợ 
hãi, phòng hộ. Do nhàm chán, xa lìa, phòng hộ, bằng cửa cam lộ mà 
tự làm lợi ích cho mình. Đây là tịch tĩnh, đây là thắng diệu, tức là xả ly 
tất cả hữu dưó, ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH §65. GIẢI THOÁT 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục hữu lậu, tâm 
giải thoát hữu hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, với giải thoát tri 
kiến, biết rằng: “Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 866. TRUNG BÁT-NIẾT-BÀN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sự sai biệt: 

“Nếu không được giải thoát, nhưng do pháp kia, dục pháp, niệm 
pháp, lạc pháp, nên thủ Trung Bát-niết-bàn”; hoặc không như vậy, thì 





*“ Để bản: xả ly dư ‡* Ält &ầ, có thể sót. Nói đủ là: xả nhất thiết hữu dư y ‡8# — ÿJ 
#8 8â —. Xem kinh 867. 
Trung Bát-niết-bàn rÐ Ñ$ 3l 
































5ä , Pali: antaraparinibbayl. 





548 TẠP A-HÀM (I) 





thủ Sanh Bát-niết-bàn; hoặc không như vậy, thì thủ Hữu hành Bát- 
niết-bàn°; hoặc không như vậy, thủ Vô hành Bát-niết-bàn'; hoặc 
không như vậy, thì Thượng lưu Bát-niết-bàn''. Hoặc không như vậy, 
do dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, do công đức này mà sanh làm Đại 
Phạm thiên”, hoặc sanh về cõi Phạm phụ thiên”, hay sanh về cõi 
Phạm thân thiên'. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 86. ĐỆ NHỊ THIÊN THIÊN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, 
mà dứt hữu giác, hữu quán, bên trong thanh tịnh nhất tâm, không giác 
không quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng và trụ đệ Nhị thiển; hoặc 
nhớ nghĩ không hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy; mà đối 
với sắc, thọ, tưởng, hành, thức tư duy như là bệnh, như là ung nhọt, 
như là gai nhọn, như là sát hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đối 
với những pháp này tâm sẽ sanh ra nhàm chán, xa ha, sợ hãi, phòng 
hộ. Do nhàm chán, xa la, phòng hộ, bằng pháp giới cam lộ mà tự làm 
lợi ích cho mình. Đây là tịch tĩnh, đây là thắng diệu, tức là xả ly tất cả 
hữu dư, ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 





Sanh Bát-niết-bàn 4: §& 3 #4. P3li: upabaccaparinibbayi. 
Hữu hành Bát-niết-bàn Z4 ƒ7 §& )E #3. Pali: sasaikharaparinibbayT (tổn hại Bát- 
niết-bàn). 























- Thượng lưu Bát-niết-bàn _E š #& )ã 3ã. Pali: uddhamsoto hoti akanittha-gama 
(thượng lưu cứu cánh). 

!*“. Đại Phạm thiên + # £. Päli: Mahäbrahmä. 

- Phạm phụ thiên #š #8 . Päli: Branmapurohita. 

- Phạm thân thiên ®#š # Z.. Päli: Brahmakäyikä. 
































SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 549 





dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


550 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 868. GIẢI THOÁT 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Nếu không được giải thoát, nhưng do pháp kia, dục pháp, niệm 
pháp, lạc pháp, nên thủ Trung Bát-niết-bàn; hoặc không như vậy, thì 
thủ Sanh Bát-niết-bàn; hoặc không như vậy, thì thủ Hữu hành Bát- 
niết-bàn; hoặc không như vậy, thủ Vô hành Bát-niết-bàn”; hoặc 
không như vậy, thì Thượng lưu Bát-niết-bàn. Hoặc không như vậy, do 
dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên sanh về cõi trời Tự tánh Quang 
âm'': hoặc không như vậy, thì sanh về cõi trời Vô lượng quang”; hoặc 
không như vậy, thì sanh về cõi trời Thiểu quang'$.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 869. ĐỆ TAM THIÊN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, 
ha tham hỷ, an trụ xả, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
mà Thánh nhân nói là xả, với niệm, an trụ lạc, chứng và an trú đệ 
Tam thiển. Nếu không như vậy, mà với hành như vậy, hình như vậy, 
tướng như vậy, đối với các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tư duy 
như là bệnh tật, như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là sát hại,... cho 


-_ Vô hành Bát-niết-bàn =L—==—=I=n. Pãli: asañkharaparinibbay1. 
'-Tự tánh quang âm thiên ————— . Pãli: Abhassara. 
!“ Vô lượng quang thiên =L=q——. Pãli: Appamãnäbha. 
!3' Thiểu quang thiên ———. Päli: Parittabha. 


-_ Nguyên bản không có chữ sắc, y các bản Tống-Nguyên-Minh bổ túc. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 551 





đến Thượng lưu Bát-niết-bàn. Nếu không như vậy, do dục pháp, niệm 
pháp. lạc pháp, nên sanh về cõi trời Biến tịnh”': hoặc không như vậy, 
thì sanh về cõi trời Vô lượng tịnh”!; hoặc không như vậy, thì sanh về 
cõi trời Thiểu tịnh”?.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 80. GIẢI THOÁT 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy 
ha khổ dứt lạc, ưu hỷ trước đã diệt, không khổ không lạc, xả, tịnh 
niệm”, nhất tâm, chứng và an trụ đệ Tứ thiển. Nếu không nhớ nghĩ 
như vậy, mà đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tư duy như là bệnh 
tật, như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là sát hại... cho đến Thượng 
lưu Bát-niết-bàn. Nếu không như vậy, thì sanh về cõi trời Nhân tánh 
Quả thật”; hoặc không như vậy, thì sanh về cõi trời Phước sanh”); hoặc 
không như vậy, thì sanh về cõi trời Thiểu phước”. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Như Tứ thiền, Bốn vô sắc định cũng được nói như vậy. 
M 





? Biến tịnh thiên 3B )št . Pãli: Subhakinnä. 
?!. Vô lượng tịnh thiên Í#t‡ E }# 7. Päli: Appamanasubha. 

Thiểu tịnh thiên ⁄ 3# 2. Päli: Parittasubha. 

Tịnh niệm }# ;, hay nội đẳng tịnh, hay nội tịnh. Xem Câu-xá, T.29, tr.146c. 
Nhân tánh Quả thật thiên [Xi ‡# šR f Z.. Päli: Vehapphala (Quảng quả thiên). 


3. Phước sanh thiên šl E Z.. Pãli: Puññapasavana. 
°- Thiểu phước thiên /l> ‡§ %, tức Vô vân thiên Ítt šš Z (Päli: anabbhaka). Xem 


Câu-xá, T.29, tr.41a. 


























22. 





23. 





24. 










































































552 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 871. PHONG VÂN THIÊN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có vị Phong vân thiên” nghĩ như vầy: “Hôm nay ta muốn dùng 
thần lực dạo chơi.` Khi nghĩ như vậy thì mây gió liền nổi lên. Cũng 
vậy, như Phong vân thiên; Diệm điện thiên, Lôi chấn thiên, Vũ thiên, 
Tình thiên, Hàn thiên, Nhiệt thiên” cũng nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Nói như vậy, có Tỳ-kheo hỏi Phật, Phật bảo các Tỳ-kheo, cũng 
được nói như vậy." 


M 
KINH 82. TÁN CÁI PHÚ ĐĂNG"! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc nửa đêm, trời mưa nhỏ, có chớp lóe 
chiếu sáng. Phật bảo A-nan: 

“Ông hãy lấy dù che đèn mang ra ngoài.” 

Tôn giả A-nan liền vâng lời lấy dù che đèn, đi theo sau Phật. 
Đến một nơi, Thế Tôn bỗng mỉm cười. Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 


?' Pali, S. 32.1. Desanä. 


Phong vân thiên J{ ‡š .. Pali: valahakayika deva (Vân thiên, trời mây). 

?' Diệm điện thiên, Lôi chấn thiên, Vũ thiên, Tình thiên, Hàn thiên, Nhiệt thiên ⁄; 
8# K. Ê E X. li. K.lÏE X.3% X,Ÿ%\ZX. Tham chiếu Pali, S. 32.53. 
Sitavalahaka, Hàn vân thiên, trời lạnh; 54. Unhavalahaka, Nhiệt vân thiên, trời 
nóng; 55. Abbhavalähaka, Ám vân thiên, trời tối; 56. Vãtavalãhaka, Phong vân 
thiên, trời gió; 57. Vassavalahaka, trời mưa. 

Tóm tắt có hai mươi kinh (theo Ấn Thuận). 

Cây lọng che đèn. 


28. 





























30. 
31. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 553 





“Thế Tôn không khi nào cười mà không có nguyên nhân. Không 
rõ hôm nay Thế Tôn vì lý do gì mà mỉm cười?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Như Lai cười không phải là không có lý 
do. Hôm nay khi ông cầm dù che đèn đi theo Ta, thì Ta thấy Phạm 
thiên cũng lại như vậy, cầm dù che đèn đi theo sau Tỳ-kheo Câu-lân”?; 
Thích Để-hoàn Nhân” cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma-ha Ca- 
diếp; Trật-lật-đế-la-sắc-tra-la*' Thiên vương cũng cầm dù che đèn đi 
theo sau Xá-lợi-phất; Tỳ-lâu-lặc-ca* Thiên vương cũng cầm dù che 
đèn đi theo sau Đại Mục-kiển-liên; Tỳ-lâu-bặc-xoa?° Thiên vương 
cũng cầm dù đi theo sau Ma-ha Câu-hy-la; Tỳ-sa-môn”” Thiên vương 
cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma-ha Kiếp-tân-na.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì 
Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 873. TỨ CHỦNG ĐIỀU PHỤC*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn chúng được điều phục thiện hảo. Những gì là bốn? Đó 
là Tỳ-kheo được điểu phục, Tỳ-kheo-ni được điều phục, Ưu-bà-tắc 
được điều phục, Ưu-bà-di được điều phục. Đó gọi là bốn chúng.” 

Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: 


3“. Câu-lân Tỳ-kheo —lj‡—=C~A tức Kiều-trần-như ——=p. Pãli: Aññã-Kondañña. 


Thích Đề-hoàn Nhân —====—~]. Päali: Sakko devanam Indo. 
Trật-lật-đế-la-sắc-tra-la —==————-~ \—atức Đê-đầu-lại-tra. Pãli: Dhatarattha, 
Trì Quốc Thiên vương. 

Tỳ-lâu-lặc-ca =i=—=(. Päli: Virũ|lhaka, Tăng Trưởng Thiên vương. 
Tỳ-lâu-bặc-xoa =i—=—=c. Päli:Viripakka, Quảng Mục Thiên vương. 

Tỳ-sa-môn =¡i =F—. Pali: Vessavana, Đa Văn Thiên vương. 

Ấn Thuận Hội Biên, “38. Tương ưng Tu chứng” gồm bảy mươi kinh. (Đại Chánh 
mười chín kinh, 873-891). Kinh 873, Bốn loại huấn luyện. Pali, A. 4.7. Sobheti; 
Cí. N?125(27.7). 


33. 
34. 


ShNN 
36. 
37. 


38. 


554 TẠP A-HÀM (I) 





Nếu biện tài”, vô úy*9, 
Đa văn, thông đạt pháp; 
Hành pháp thứ pháp hướng"', 
Thì đó là thiện chúng. 
Tỳ-kheo giữ tịnh giới, 
Tỳ-kheo-ni đa văn; 
UƯu-bà-tắc tịnh tín, 
Uu-bà-di cũng vậy. 
Đó gọi là thiện chúng, 
Như mặt trời tự chiếu; 
Tăng thiện hảo cũng vậy, 
Đó là hảo trong Tăng. 
Pháp này khiến Tăng hảo”, 
Như mặt trời tự chiếu. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


“Như điều phục. Cũng vậy, biện tài, nhu hòa, vô úy, đa văn, thông 
đạt pháp, nói pháp, pháp thứ pháp hướng, tùy thuận pháp hành cũng 
nói như vậy. ”? 


M 


KINH 874. TAM CHỦNG TỬ“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba loại con. Những gì là ba? Con tùy sanh®, con thắng 





- Tài biện =~ =0. Bản Päli: viyatta, có năng lực, thông minh. 

-_ Vô úy =“L——A tức vô sở úy. Päli: visärada, tự tin, không do dự. 

- Hành pháp thứ pháp hướng —=k—==k=V. Pali: dhammassa hoti anudhammacärl, 
là người thực hành tùy pháp của pháp. 

Tăng hảo =W=n=ATăng trung hảo =W^~=n=A thiện chúng ——. Päli: 
sanghasobhana, sự tỏa sáng giữa Tăng. 

-_ Tóm tắt có tám kinh. 

*'_C†. Päli, It. 74. Putta. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 555 





sanh“, con hạ sanh””. 

“Thế nào là con tùy sanh? Cha mẹ của con không sát hại, không 
trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì con cũng 
học theo không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không uống rượu. Đó gọi là con tùy sanh. 

“Thế nào là con thắng sanh? Cha mẹ của con không thọ giới 
không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm không nói dối, không 
uống rượu; nhưng con lại lãnh thọ giới không sát hại, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là người con 
thắng sanh. 

“Thế nào là con hạ sanh? Cha mẹ của con chịu lãnh thọ giới 
không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 
uống rượu; nhưng con lại không lãnh thọ giới không sát hại, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là con hạ 
sanh. ” 

Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Tùy sanh và thượng sanh, 
Cha có trí đều mong. 

Hạ sanh, người không cân, 
Vì không thể kế nghiệp. 
Phép làm người của con, 
Là làm Ưu-bà-tắc; 

Đối Phật, Pháp, Tăng bảo, 
Cần tu tâm thanh tịnh. 
Mây tan ánh trăng hiện, 
Vẻ vang dòng quyến thuộc. 

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì 
Đức Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

“Như Năm giới. Cũng vậy, kinh Tín, Giới, Thí, Văn, Tuệ cũng nói 
như vậy. ” 





M 
®- Tùy sanh tử ——-I. Päli: anujãta, (con) giống cha; bằng cha. 
* Thắng sanh tử——-I. hay ưu sanh. Päli: atijata, con giỏi hơn cha. 


** Hạ sanh tử “U—-I. Päii: avajäta, con thấp kém. 


556 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 85. TỨ CHÁNH ĐOẠN ()® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Chánh đoạn”. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai 
là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn”°.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 8/6. TỨ CHÁNH ĐOẠN (2) 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Có bốn Chánh đoạn”!. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai 
là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn”?.” 
Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
Đoạn đoạn và luật nghĩ, 
Tùy hộ cùng tu tập; 
Như bốn Chánh đoạn này, 
Chư Phật đều đã dạy. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 





#3: Tham chiếu, S. 49.1-12. Gangã-peyyäla. 


Chánh đoạn —~=.. Päli: sammappadhãana, chánh cần. Bản Hán đọc, pahãna: 
đoạn, thay vì padhãana: tinh cần. Cf. D. 33. Sangiti, có bốn sammappadhana 
(bốn chánh cần) và bốn padhãnãni (bốn tinh cần) khác nhau. 

Xem giải thích kinh 877. 

Xem cht.49, kinh 875. 

Xem giải thích kinh 877. 


49. 


50. 
51. 
352. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 557 





KINH 87. TỨ CHÁNH ĐOẠN @) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là 
luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn.” 

“Thế nào là đoạn đoạn”? Tỳ-kheo, pháp ác bất thiện đã khởi thì 
đoạn trừ, khởi dục”°, phương tiện”, tỉnh cần”, nhiếp tâm gìn giữ”. Đó 
gọi là đoạn đoạn”. 

“Thế nào là luật nghi đoạn”? Pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn 
trừ, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là luật 
nghi đoạn”? 

“Thế nào là tùy hộ đoạn"'? Pháp thiện chưa sanh thì khiến cho 
sanh khởi, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi 
là tùy hộ đoạn””. 

“Thế nào là tu đoạn”? Pháp thiện đã khởi, khiến tu tập thêm 





3. Đoạn =.. Päli: pahãna-padhãna, tinh cần để đoạn trừ. 


Sanh dục —=——r Päli: chandam janeti, sanh khởi ý muốn, ý chí. 

Phương tiện —=K=A ở đây được hiểu là nỗ lực, không phải phương tiện thiện 
xão. Päli: väyamaii, vị ấy nỗ lực. 

Tỉnh cần —=—A tức tinh tấn. Päli: viriyam arabhaii. 

Nhiếp thọ —=—. Pãli: citam pagganhaãti padahati, giữ chặt tâm và sách tiến tâm. 
Đây gọi là bốn chánh cần, Päli: cattaro sammappadhänä; xem cht.47, kinh 875. 
Tham chiếu, D. 33. Sangit: katamañc'avuso pahana-padhanam? Idh' ävuso 
bhikkhU uppannam kãma-vitakkam nãdhiväseti pajahati vinodeti..., ở đây, Tỳ- 
kheo, dục tầm đã khởi, không thừa nhận nó, đoạn trừ nó, tiêu diệt nó. 

Luật nghi đoạn —=—~=.. Päli: samvara-padhäna, tinh cần phòng hộ (chế ngự). 
Tham chiếu, D.33: katamañ c' ävuso samvara-padhanam: ld “ävuso bhikkhU 
cakkhuna rũpam disvã na nimittaggahï hoti..., Thế nào là tinh cần phòng hộ? 
Tỳ-kheo sau khi thấy sắc bởi mắt, không chấp thủ tướng... 

Tùy hộ đoạn =“H=9=_. Päli: anurakkhanä-padhãna, tinh cần thủ hộ. 

“ Cf, D.33: katamañ c' ävuso anurakkhana-padhanam?2 ld'` avuso bhikkhu 
uppannam bhaddam samãdhi-nimittam anurakkahii... Thế nào là tinh cần thủ 
hộ? Tỳ-kheo thủ hộ định tướng (dấu hiệu của định) tốt đẹp đã khởi lên... 

Tu đoạn =—==_.. Päli: bhãvana-padhãna, tinh cần tu tập. 


34. 
55. 


56. 
51. 
58. 


59. 


60. 


61. 


63. 


558 TẠP A-HÀM (I) 





ích lợi, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là 
tu đoạn””.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 


dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 88. TỨ CHÁNH ĐOẠN (4) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là 
luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn.” 

“Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ-kheo, pháp ác bất thiện đã khởi thì 
đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là 
đoạn đoạn. 

“Thế nào là luật nghi đoạn? Pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn 
trừ, khởi dục, phương tiện, tỉnh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là luật 
nghi đoạn. 

“Thế nào là tùy hộ đoạn? Pháp thiện chưa sanh thì khiến cho 
sanh khởi, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi 
là tùy hộ đoạn. 

“Thế nào là tu đoạn? Pháp thiện đã khởi, khiến tu tập thêm ích 
lợi, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là tu 
đoạn.” 

Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Đoạn đoạn và luật nghĩ, 
Tùy hộ cùng tu tập; 

Như bốn Chánh đoạn này, 
Chư Phật đều đã dạy. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


%- C†. D.33: (...) Idh' ävuso bhikkhU sati-sambojjhangam bhãveti..., ở đây, Tỳ-kheo 
†u tập niệm giác chỉ... 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 559 





M 


560 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 879. TỨ CHÁNH ĐOẠN (5) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là 
luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn.” 

“Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ-kheo, pháp ác bất thiện đã khởi thì 
đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ; pháp ác 
bất thiện chưa khởi, thì không cho khởi, khởi dục, phương tiện, tinh 
cần, nhiếp tâm gìn giữ; pháp thiện chưa sanh, thì khiến cho sanh khởi, 
khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ; pháp thiện đã sanh, 
thì khiến cho tu tập thêm lợi ích, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp 
tâm gìn giữ. Đó gọi là đoạn đoạn. 

“Thế nào là luật nghi đoạn? Tỳ-kheo khéo phòng hộ căn con 
mắt, giữ kín chặt, chế ngự, tiến hướng. Cũng vậy, đối với các căn tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, khéo phòng hộ, giữ kín chặt, chế ngự, tiến hướng. 
Đó gọi là luật nghi đoạn”. 

“Thế nào là tùy hộ đoạn? Tỳ-kheo đối với mỗi một tướng tam- 
muội chân thật, như tướng xanh bầm, tướng sình chướng, tướng mưng 
mủ, tướng hoại, tướng thú ăn chưa sạch mà khéo bảo vệ hộ trì, tu tập, 
giữ gìn, không khiến cho sút giảm. Đó gọi là tùy hộ đoạn. 

“Thế nào là tu đoạn? Tỳ-kheo nào tu tập bốn Niệm xứ, thì đó 
gọi là tu đoạn””.” 

Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Đoạn đoạn, luật nghỉ đoạn, 
Tùy hộ, tu tập đoạn; 

Bốn thứ chánh đoạn này, 
Những gì Chánh Giác nói. 
Tỳ-kheo siêng phương tiện, 
Các lậu sẽ sạch hết. 





5 Xem cht.60, kinh 877. 
5 Xem cht.62, kinh 877. 
Xem cht.64, kinh 877. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 561 





Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


“Như bốn Niệm xứ. Cũng vậy, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, 
năm Căn, năm Lực, bẩy Giác chỉ, Tám đạo chỉ, Bốn đạo, Bốn pháp cú, 
Chánh quán tu tập cũng nói như vậy. ”” 


M 
KINH 880. BẤT PHÓNG DẬT 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như có người tạo dựng công trình nơi thế gian, tất cả đều y 
cứ vào đất. Cũng vậy, Tỳ-kheo tu tập pháp thiền, tất cả cũng đều y cứ 
vào không buông lung để làm căn bản, lấy không buông lung” làm tập 
khởi, lấy không buông lung làm sanh khởi, lấy không buông lung làm 
chuyển khởi. Tỳ-kheo nào không buông lung thì có khả năng tu tập 
bốn thiển.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 88SI. ĐOẠN TAM 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biỆt. 
“Tỳ-kheo như vậy có khả năng đoạn tham dục, sân nhuế, ngu 
s1.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 


5 Tóm tắt có chín kinh. 
' Bất phóng dật ——n. Päli: appamäda. 


562 TẠP A-HÀM (I) 





dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


“Như đoạn tham dục, sân nhuế, ngu sỉ. Cũng vậy, điều phục tham 
dục, sân nhuế, ngu sỉ và sự rốt ráo đoạn tham dục, rốt ráo đoạn sân 
nhuế, ngu sỉ, xuất yếu, viễn ly, Niết-bàn cũng nói như vậy. ””" 


M 


KINH 882. BẤT PHÓNG DẬT CĂN BẢN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như trăm thứ cây, cỏ, thảo dược đều nương vào đất mà được 
sanh trưởng. Cũng vậy, tất cả các pháp thiện đều y cứ vào không 
buông lung làm gốc. Như đã nói ở trên... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như hương hắc trầm thủy là loại hương trên các loại 
hương. Cũng vậy, trong các loại thiện pháp, không buông lung là 
trên hết. 

“Thí như trong các loại hương lâu bên, xích chiên-đàn là bậc 
nhất. Cũng vậy, trong các thiện pháp, tất cả đều lấy không buông lung 
làm căn bản. Như vậy... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như các loài hoa sống ở dưới nước và trên đất, hoa ưu-bát- 
la là bậc nhất. Cũng vậy, tất cả các thiện pháp đều lấy không buông 
lung làm căn bản,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như hoa sanh sống từ đất, hoa ma-lợi-sa là bậc nhất. Cũng 
vậy, tất cả các thiện pháp đều lấy không buông lung làm căn bản cho 
chúng.... cho đến Niết-bàn. 

“Này các Tỳ-kheo, thí như trong tất cả các dấu chân của loài 
thú, dấu chân voi là hơn hết. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, 
không buông lung là pháp căn bản hơn cả. Như đã nói ở trên,... cho 
đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các loài thú, sư tử là đệ nhất, vì nó là chúa 
tể của loài thú. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông 


? Tóm tắt có năm kinh. 
?'- Pali, S. 49.13-22. Appamäda-vagga. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 563 





lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như tất cả nhà cửa lầu các, cái nóc là trên hết. Cũng vậy, 
trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng. 

“Thí như trong tất cả các thứ quả trong cõi Diêm-phù, chỉ có quả 
tên là diêm-phù là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không 
buông lung là căn bản của chúng. 

“Thí như trong tất cả các loại cây như cây câu-tỳ-đà-la”, cây 
tát-bà-da chỉ-la-câu-tỳ-đà-la là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các 
pháp thiện, không buông lung là căn bản. Như đã nói ở trên,... cho 
đến Niết-bàn. 

“Thí như trong các núi, Tu-di sơn là bậc nhất. Cũng vậy, trong 
tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng. Như đã 
nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong tất cả các loại vàng, vàng Diêm-phù-để là bậc 
nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong tất cả các loại vải, vải lông mịn già-thí” là đệ 
nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong tất cả các loại màu, màu trắng là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các loài chim, Kim-sí điểu” là đệ nhất, vì 
nó là chúa tế của loài súc sanh. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, 
không buông lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến 
Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các vua, Chuyển luân Thánh vương là bậc 
nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các Thiên vương, Tứ Đại Thiên vương là 





”. Câu-tỳ-đà-la —=i——. Päli: kovilara, một loại hắc đàm, hay trầm đen. 


Già-thi —=r. Pali: Kasi, địa danh, một trong mười sáu vương quốc lớn thời Phật, 
nơi sản xuất vải danh tiếng. 
Kim sí điểu ———A chim cánh vàng. Päli: garuda. 


73. 


74. 


564 TẠP A-HÀM (I) 





bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong tất cả các trời Tam thập tam, Đế Thích là đệ 
nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong cõi Diệm-ma thiên, Tú-diệm-ma thiên vương” là 
bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là 
căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong cõi Đâu-suất-đà thiên, Đâu-suất-đà thiên vương”5 
là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung 
là căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong cõi Hóa lạc thiên, Thiện Hóa lạc thiên vương” là 
đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là 
căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong cõi Tha hóa tự tại thiên, Thiện Tha hóa tự tại 
Thiên tử” là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không 
buông lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,.. cho đến Niết- 
bàn. 

“Thí như trong cối Phạm thiên, Đại Phạm thiên vương là bậc 
nhất. Cũng vậy, trong các thiện pháp, tất cả đều lấy không buông lung 
làm căn bản. Như vậy... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như tất cả các dòng sông ở Diêm-phù-đề đều xuôi về biển 
lớn, biển lớn là bậc nhất, vì nó dung chứa tất cả. Cũng vậy, tất cả các 
thiện pháp đều thuận dòng với không buông lung. Như đã nói ở trên,... 
cho đến Niết-bàn. 

“Thí như tất cả nước mưa đều đổ về biển cả. Cũng vậy, tất cả 
các thiện pháp đều xuôi dòng về biển không buông lung. Như đã nói ở 
trên,... cho đến Niết-bần. 


No 


Tú-diệm-ma Thiên vương =J=K———. Pali: Suyama-devaraja. 
 Đâu-suất-đà Thiên vương —=v———. Paäli: Tusita-devarajã. 
”' Thiện Hóa lạc Thiên vương ————— . P8li: Sunimmita-devarãjã. 
SA Thiện Tha hóa tự tại Thiên tử —=L——=b——-=l. Pali: Suparanimmta-vasavatta- 


devaputta. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 565 





“Thí như trong tất cả các hồ nước”, hồ A-nậu-đại° là bậc nhất. 
Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là bậc nhất. 
Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các sông ở Diêm-phù-đềể, có bốn con sông 
lớn là bậc nhất đó là: sông Hằng, Tân-đầu, Bác-xoa và Tư-đa?!. Cũng 
vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong ánh sáng của các tinh tú, mặt trăng là bậc nhất. 
Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là bậc nhất. 
Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong các chúng sanh có thân lớn, La-hầu-la A-tu-la?° là 
bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong các hạng hưởng thụ năm dục, Đảnh Sanh vương” 
là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là 
căn bản. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong các thần lực ở cõi Dục, Thiên ma Ba-tuần là bậc 
nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong tất cả các loài chúng sanh không chân, hai chân, 
bốn chân, nhiều chân; có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, 
chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng, Như Lai là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các pháp hữu vị, vô vi, la tham dục là đệ 
nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong tất cả các pháp chúng, chúng của Như Lai là bậc 


? Nguyên Hán: tát-la ——. Päli: sara, hồ, ao. 


Nguyên Hán: A-nậu-đại tát-la ——~=j ——. Päli: Anotatta-sara. 

Các sông lớn: Hằng hà —=e=A Tân-đầu =s=Y=A Bác-xoa —=c=A Tư-đà =q=—. 
Pali, theo thứ tự: Ganga, Sindhu, Vaggu (?), Sida (2). 

La-hầu-la A-tu-la ==—=—=—— ..Pali: Rahu-asurinda. 

Đảnh Sanh vương ———. Päli: Muddhãävasitta-r3j3. 


80. 
81. 


82. 
83. 


566 TẠP A-HÀM (I) 





nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bần. 

“Thí như trong tất cả các giới, khổ hạnh, phạm hạnh; Thánh 
giới là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông 
lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 883. TỨ CHỦNG THIÊN* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn loại thiển*. Có loại thiển, tam-muội thiện”, nhưng 
chẳng phải chánh thọ thiện°; có loại thiển, chánh thọ thiện, nhưng 
chẳng phải tam-muội thiện; có loại thiển tam-muội thiện, mà chánh 
thọ cũng lại thiện; có loại thiền chẳng phải tam-muội thiện và cũng 
chẳng phải chánh thọ thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển, trụ tam-muội thiện, 
nhưng chẳng phải trụ chánh thọ thiện”; có loại thiển, trụ chánh thọ 
thiện, nhưng chẳng phải trụ tam-muội thiện; có loại thiển, trụ tam- 
muội thiện, nhưng cũng trụ chánh thọ thiện; có loại thiển, chẳng phải 





*.. Thánh giới =t—. Päli: ariya-dhãtu (2). 


Pali, S. 34. Jhanasamyutta. 

Tứ chủng thiền =|==I. Päli: cattato jhayï, bốn hạng thiền giả. 

Tam-muội thiện =T=N—. Päli (S.34.1): samadhismim samadhikusalo, thiện xảo 
về định trong khi định. Giải thích của Atthakathä: thiện xảo phân biệt thiền chỉ 
trong các thiền. 

Phi chánh thọ thiện =D———=. Pali: na samadhismim samapattikusalo, không 
thiện xảo về sự chứng nhập (đẳng chị trong định. A†thakathã giải thích: sau khi 
đã làm cho tâm hoan hÿ, tâm thích ứng, nhưng không thể chứng nhập thiền. 

Trụ tam-muội thiện phi trụ chánh thọ thiện —=T=N—=D————. Paii (S.34.2): 
samädhismim samadhikusalo na samadhismim thitikusalo, thiện xảo định trong 
định, nhưng không thiện xảo trụ lâu trong định. 


85. 
86. 
87. 


88. 


89, 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 567 





trụ tam-muội thiện, mà cũng chẳng phải trụ chánh thọ thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiền, tam-muội khởi thiện”, 
nhưng chẳng phải chánh thọ khởi thiện; có loại thiển, chánh thọ khởi 
thiện, nhưng chẳng phải tam-muội khởi thiện; có loại thiển, tam-muội 
khởi thiện và chánh thọ cũng khởi thiện; có loại thiển, chẳng phải 
tam-muội khởi thiện và cũng chẳng phải chánh thọ khởi thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiên, thiện đối với thời của 
tam-muội, nhưng không phải thiện đối với thời của chánh thọ thiện”!; 
có loại thiển, thiện đối với thời của chánh thọ thiện, nhưng không phải 
thiện đối với thời của tam-muội; có loại thiển, thiện đối với thời của 
tam-muội thiện, cũng thiện đối với thời của chánh thọ thiện; có loại 
thiển, chẳng phải thiện đối với thời của tam-muội, cũng chẳng phải 
thiện đối với thời của chánh thọ. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiển, tam-muội xứ thiện, 
nhưng chẳng phải chánh thọ xứ thiện”; có loại thiển, chánh thọ xứ 
thiện, nhưng chẳng phải tam-muội xứ thiện; có loại thiển, tam-muội 
xứ thiện, chánh thọ cũng xứ thiện; có loại thiền, chẳng phải tam-muội 
xứ thiện, cũng chẳng phải chánh thọ xứ thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển, tam-muội nghĩnh 
thiện”, nhưng chẳng phải chánh thọ nghỉnh thiện; có loại thiển, chánh 
thọ nghinh thiện, nhưng chẳng phải tam-muội nghinh cũng thiện; có 


? Hán: phi chánh thọ khởi thiện -D——- —. Päli (S.34.3): na samädhismim 


vutthanakusalo, không thiện xảo để xuất định. 

Tam-muội thời thiện phi chánh thọ thời thiện =T=N——=D————. Paii 
(S.34.4): samadhismim samadhikusalo na samadhismim kallitakusalo, thiện xảo 
định trong định, nhưng không thiện xảo thích ứng trong định. Atthakathà giải 
thích: na samadhismim kallitakusalo'ti cittam hasetva na kallam katum akusalo, 
không thiện xảo thích ứng trong định, nghĩa là, sau khi đã làm cho tâm hoan hỷ, 
nhưng không thiện xảo khiến tâm thích ứng. Bản Hán đọc kãla: thời gian, thay vì 
kalla; thích ứng (cũng được hiểu là an lạc). 

?“ Phi chánh thọ xứ thiện =D——-B—. Päli (S.34.6): na samadhismim 
gocarakusalo, không thiện xảo về cảnh giới sở hành trong định. 

Pali (S.34.8): Samadhismim sakkaccakarI hoti, có sự nhiệt hành trong định. Sớ 
giải: jhianam appetum sakkaccakãrï hoii, có sự nhiệt hành để đột tiến trong định. 
Bản Hán hiểu sakkaccakärr là “cung kính tác lễ (= nghinh)”. 


91, 


93. 


568 TẠP A-HÀM (I) 





loại thiển, tam-muội nghinh thiện, chánh thọ nghĩnh thiện; có loại 
thiển chẳng phải tam-muội nghinh thiện và cũng chẳng phải chánh thọ 
nghĩnh thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển, tam-muội niệm thiện, 
nhưng chẳng phải chánh thọ niệm thiện; có loại thiển, chánh thọ niệm 
thiện, nhưng chẳng phải tam-muội niệm thiện; có loại thiển, tam-muội 
niệm thiện, chánh thọ niệm cũng thiện; có loại thiển, chẳng phải tam- 
muội niệm thiện, cũng chẳng phải chánh thọ niệm thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển, tam-muội niệm bất 
niệm thiện, nhưng chẳng phải chánh thọ niệm bất niệm thiện; có loại 
thiển, chánh thọ niệm bất niệm thiện, nhưng chẳng phải tam-muội 
niệm bất niệm thiện; có loại thiển, tam-muội niệm bất niệm thiện, 
nhưng chánh thọ niệm bất niệm cũng thiện; có loại thiển, chẳng phải 
tam-muội niệm bất niệm thiện, cũng chẳng phải chánh thọ niệm bất 
niệm thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển, tam-muội đến thì 
thiện, nhưng chẳng phải chánh thọ đến” thì thiện; có loại thiển, chánh 
thọ đến thì thiện, nhưng tam-muội đến thì không thiện; có loại thiển, 
tam-muội đến thì thiện, chánh thọ đến thì cũng thiện; có loại thiển, 
chẳng phải tam-muội đến thiện và cũng chẳng phải chánh thọ đến 
thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển, tam-muội ác thì thiện, 
chánh thọ ác thì không thiện; có loại thiển, chánh thọ ác thì thiện, 
tam-muội ác thì không thiện”; có loại thiển, tam-muội ác thì thiện, 
chánh thọ ác cũng thiện; có loại thiển, chẳng phải tam-muội ác thiện 
và cũng chẳng phải chánh thọ ác thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển tam-muội phương tiện 
thiện, nhưng chẳng phải chánh thọ phương tiện thiện; có loại thiển 





? Hán: chánh thọ lai ———. Päli (S.34.7): na samãdhismim abhinihãrakusalo, 
không thiện xảo về sự dẫn phát trong định. Sớ giải: kammatthanam visesa 
bhãgiyatäya abhinTharitum akusalo, không thiện xảo để dẫn phát đề mục thiền 
định thăng tiến. 

Hán: phi tam-muội ác thiện =D=T=N=c—. Cí. có lẽ Pali (S.34.10): samadhismim 
samadhikusalo hoti na samadhismim sappäyakärT, có thiện xảo định trong định 
nhưng không làm tăng ích trong định. 


95. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 569 





chánh thọ phương tiện thiện, nhưng chẳng phẩi tam-muội phương tiện 
thiện; có loại thiển tam-muội phương tiện thiện và chánh thọ cũng 
phương tiện thiện; có loại thiển chẳng phải tam-muội phương tiện 
thiện, mà cũng chẳng phải chánh thọ phương tiện thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển tam-muội chỉ thiện, 
nhưng chẳng phải chánh thọ chỉ thiện; có loại thiển chánh thọ chỉ 
thiện, nhưng chẳng phải tam-muội chỉ thiện; có loại thiển tam-muội 
chỉ thiện, chánh thọ cũng chỉ thiện; có loại thiển chẳng phải tam-muội 
chỉ thiện và cũng chẳng phải chánh thọ chỉ thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển tam-muội cử thiện, 
nhưng chẳng phải chánh thọ cử thiện; có loại thiển chánh thọ cử thiện, 
nhưng chẳng phải tam-muội cử thiện; có loại thiển tam-muội cử thiện 
và chánh thọ cũng cử thiện; có loại thiển chẳng phải tam-muội cử 
thiện, mà cũng chẳng phải chánh thọ cử thiện. 

“Lại có bốn loại thiển nữa. Có loại thiển tam-muội xả thiện, 
nhưng chẳng phải chánh thọ xả thiện; có loại thiển chánh thọ xả thiện, 
nhưng chẳng phải tam-muội xả thiện; có loại thiển tam-muội xả thiện, 
thì chánh thọ cũng xả thiện; có loại thiển chẳng phải tam-muội xả 
thiện và cũng chẳng phải chánh thọ xả thiện”9.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 884. VÔ HỌC TAM MINH ()” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Bậc Vô học có ba minh”. Những gì là ba? Là Trí túc mạng 


%-. Nhiều đoạn không xác định được Pãli tương đương. 


?“ Pali, A. 3.58. Tikanna. 

? Pali: aññathäkho, brãhmana, brãhmanä brahmanam tevijam paññapenti, 
aññatha ca pana ariyassa vinaye tevijjo hofï tị, ba minh trong Thánh pháp luật 
khác với ba minh của Bà-la-môn được các Bà-la-môn chủ trương. Xem kinh 886 
ở sau. 


570 TẠP A-HÀM (I) 





chứng thông của bậc Vô học, Trí sanh tử chứng thông của bậc Vô học, 
Trí lậu tận chứng thông của bậc Vô học.” 
Sau đó Thế Tôn liễn nói kệ rằng: 
Quán sát biết kiếp trước, 
Thấy trời sanh đường ác. 
Các lậu sanh tử hết, 
Là Minh của Mâu-ni. 
Tâm ấy được giải thoát 
Tất cả những tham ái; 
Ba nơi đều thông suối, 
Nên gọi là Ba mình. ” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 885. VÔ HỌC TAM MINH (2)? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Bậc Vô học có Ba minh. Những gì là ba? Túc mạng trí chứng 
thông của bậc Vô học, Sanh tử trí chứng thông của bậc Vô học, Lậu 
tận trí chứng thông của bậc Vô học. 

“Thế nào là Túc mạng chứng trí thông của bậc Vô học? Thánh 
đệ tử biết tất cả sự từ những đời trước. Từ một đời đến trăm, ngàn, 
vạn, ức đời; cho đến số kiếp thành hoại rằng: “Các đời sống trước của 
ta và chúng sanh, có những tên như vậy, sanh ra như vậy, dòng họ như 
vậy, ăn như vậy, chịu khổ vui như vậy, tuổi thọ dài như vậy, sống lâu 
như vậy, chịu giới hạn như vậy. Ta và chúng sanh chết ở chỗ này, sanh 
ra chỗ khác; chết chỗ khác sanh ra chỗ này, có hành như vậy, nhân 
như vậy, tín như vậy.` Tất cả các việc đã trải qua trong đời sống trước 
đều biết rõ ràng. Đó gọi là Trí túc mạng chứng minh. 

“Thế nào là Sanh tử trí chứng minh? Thánh đệ tử, bằng thiên 


?:_Pali, A. 3.58. Tikanna; 3.59. Jãnussoni. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 571 





nhãn thanh tịnh vượt qua đối với mắt người, thấy các chúng sanh lúc 
chết, lúc sanh, đẹp, xấu, thượng sắc, hạ sắc, theo nghiệp mà thọ sanh 
vào đường ác. Biết như thật rằng như chúng sanh này thành tựu thân 
ác hành, thành tựu miệng, ý ác hành, hủy báng Thánh nhân, tà kiến, 
nhận lãnh tà pháp; do nhân duyên này sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào trong đường ác địa ngục. Chúng sanh này do thành tựu thân 
thiện hành, thành tựu miệng, ý thiện hành, không hủy báng Thánh 
nhân, đã thành tựu chánh kiến, nên sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào trong đường Trời, Người. Đó gọi là Trí sanh tử chứng minh. 
“Thế nào là Lậu tận trí chứng minh? Thánh đệ tử biết như thật, 
'Đây là Khổ", “Đây là Khổ tập', “Đây là Khổ diệt, “Đây là Khổ diệt 
đạo." Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát Dục hữu lậu, 
tâm giải thoát Hữu hữu lậu, tâm giải thoát Vô minh lậu, với giải thoát 
tri kiến, biết rằng, “Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.` Đó gọi 
là Lậu tận chứng trí minh.” 
Sau đó, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
Quán sát biết đời trước, 
Thấy trời sanh đường ác. 
Các lậu sanh tử hết, 
Là Minh của Mâu-ni. 
Tâm ấy được giải thoát 
Tất cả những tham ái; 
Ba nơi đều thông suối, 
Nên gọi là Ba mình. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 886. TAM MINH'"” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 


!9. bali, A. 3.58. Tikanna. 


572 TẠP A-HÀM (I) 





nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn'"' đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, 
sau khi thăm hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên và nói: 

“Đây là ba minh của Bà-la-môn'"”! Đây là ba minh của Bà-la- 
môn!” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bà-la-môn rằng: 

“Thế nào gọi là ba minh của Bà-la-môn?” 

Bà-la-môn bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, cha mẹ Bà-la-môn đầy đủ các tướng'°, không có 
các tì vết'*: cha mẹ bẩy đời truyền thừa mà không bị chê bai; đời đời 
kế thừa nhau, luôn làm sư trưởng, biện tài đầy đủ; đọc tụng các kinh 
điển, danh tự của loại vật, phẩm loại sai biệt của vạn vật; lịch sử cổ 
kim'°, năm thứ ký này'"°, tất cả đều được thông suốt; dung sắc đoan 
chánh. Thưa Cù-đàm, đó gọi là ba minh của Bà-la-môn. ” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta không lấy ngôn thuyết, danh tự làm ba minh. Pháp môn của 
Hiền thánh nói ba minh chân thật!” là tri kiến Hiển thánh, pháp luật 
Hiền thánh. Đó là ba minh chân thật.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Như thế nào, thưa Cù-đàm, nói tri kiến Hiền thánh, pháp luật 
Hiền thánh là ba minh?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Có ba loại ba minh của bậc Vô học. Những gì là ba? Túc 
mạng chứng trí minh của bậc Vô học, sanh tử chứng trí minh của bậc 
Vô học, lậu tận chứng trí minh của bậc Vô học. ” 


103 





0 


- Bản Päãli: tikano brahmano, Bà-la-môn Tikaniaa (ba lỗ tai). 

- Pali: tevijja brahmana. 

- Hán: phụ mẫu cụ tướng ————. Päli: ubhto sujãto mãtito ca pitito ca, dòng 
dõi cha mẹ đều thiện (thuần chủng). 

Hán: vô chư hà uế =“L=====. Päli: akkhitto, không lai tạp. 

Hán: lịch thế bản mạt—=9—=—=. Paãii: itihasa, truyện cổ. 

Hán: thử ngũ chủng ký ———~0-A có thể sai. Pãli: (tihäsa) pañcamanam, thứ 
năm là truyện cổ. Bốn môn trước: tinnam vedänam: ba tập Veda, nighandu: ngữ 
vựng (Hán: vật loại danh tự), ketubha: sách nghỉ lễ (Hán: vạn vật phẩm sai?), 
akkharabheda: phân tích âm vận (Hán: tự loại phân hiệp). 

Bản Cao-ly: chân yếu =u=n. 


02 
03 


04. 
0 


œ 





06. 


107. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 573 





Như đã nói đây đủ ở kinh trên. 

Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
Tất cả pháp vô thường, 
Trì giới, thiên vắng lặng; 
Biết tất cả đời trước, 
Đã sanh trời, đường ác. 
Lậu hết, đoạn được sanh, 
Là thông của Mâu-ni. 
Biết được tâm giải thoát 
Tất cả tham, nhuế, sỉ. 
Ta nói là ba mình, 
Chẳng do ngôn ngữ nói. 


“Này Bà-la-môn, đó là ba minh theo pháp luật của bậc Thánh đã 


Bà-la-môn bạch Phật: 

'“Thưa Cù-đàm, đó là ba minh chân thật!” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 88¡. TÍN 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau 
khi thăm hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, con tên là Tín.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Tín có nghĩa là tin vào tăng thượng giới, vào bố thí, đa văn, 
huệ xả, trí tuệ. Đó gọi là Tín, chứ không phải tín chỉ là một danh tự 
suông.” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


524 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 888. TĂNG ÍCH 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau 
khi thăm hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên bạch Phật rằng: 

'“ “Thưa Cù-đàm, con tên là Tăng Ích.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Tăng ích có nghĩa là tăng ích cho tín; tăng ích cho giới, đa văn, 
huệ xả và trí tuệ. Đó là Tăng ích, chứ không phải tăng ích chỉ là một 
danh tự suông. ” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những øì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 
KINH 889. ĐẲNG KHỞI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau 
khi thăm hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên bạch Phật rằng: 

“Con tên là Đẳng Khởi.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Đẳng khởi'* có nghĩa là làm phát khởi tín, phát khởi giới, đa 
văn, huệ xả và trí tuệ. Đó là Đẳng khởi, chứ không phải đẳng khởi chỉ 
là một danh tự suông. ” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


ở Đẳng khởi —- =F Päli: samutthäna, sự xuất hiện, nguyên khởi nguyên động lực 


làm phát khởi. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 575 





KINH 890. VÔ VI PHÁP'°® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ vì các ông nói về pháp Vô vi cùng đạo tích vô vi'', hãy 
lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 

“Thế nào là pháp Vô vi? Tham dục vĩnh viễn chấm dứt; sân 
nhuế, ngu si vĩnh viễn chấm dứt; tất cả phiền não vĩnh viễn chấm dứt. 
Đó gọi là pháp Vô vI. 

“Thế nào là Đạo tích vô vi? Tám Thánh đạo phần: Chánh kiến, 
chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định. Đó gọi là Đạo tích vô vI.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


“Như Vô vi, cũng vậy nan kiến, bất động, bất khuất, bất tử, vô 
lậu, phú ấm, châu chữ, tế độ, y chỉ, ng hộ, bất lưu chuyển, ly xí điệm, 
ly thiêu nhiên, lưu thông, thanh lương, vỉ diệu, an ổn, vô bệnh, vô sở 
hữu, Niết-bàn, cũng nói như vậy. ”1! 


M 


KINH 891. MAO ĐOAN"” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như ao hồ dài rộng năm mươi do-tuần; chiều sâu cũng như 
vậy. Nếu có người dùng đầu một sợi lông nhúng vào nước hồ này, thì 
này Tỳ-kheo, thế nào, nước trong hổ này nhiều hơn hay là một chút 
nước dính trên đầu sợi lông nhiều?” 





!. Pãli, S. 43.11-43. Maggena,v.v... 
!!9: Vô vị đạo tích L—=D—. Päli: asankhatagamimagga, con đường dẫn đến vô vi. 
' Tóm tắt, tám kinh. 


2: Trên đầu sợi lông. Päli, S. 13. Abhisamayasamyutta. 


576 TẠP A-HÀM (I) 





T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nước dính trên đầu sợi lông người này thì quá ít, 
so với vô lượng nước hồ gấp ngàn vạn ức thì không thể nào sánh 
được. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thấy chân đế đầy đủ thì chánh kiến đầy đủ. Đệ tử của Thế Tôn 
nếu thấy quả chân đế, thánh hiện quán'°, vị ấy ngay lúc đó đã đoạn, 
đã biến tri, đã chặt đứt gốc rễ của nó, như cây đa-la đã bị chặt đứt 
ngọn không thể nào sống lại được. Những khổ đã được đoạn trừ thì 
nhiều đến vô lượng như nước trong hồ, còn cái khổ sót lại, thì ít như 
nước dính tên đầu sợi lông.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Như giọt nước trên đầu sợi lông, cũng vậy giọt nước dính trên đầu 
ngọn cỏ cũng như vậy. Như nước trong ao hồ, cũng vậy nước sông Tát- 
la-đa-tra-già, sông Hằng, Da-phù-na, Tát-la-du, Y-la-bạt-đề, Ma-hê và 
biển cả cũng nói như vậy. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 892. LỤC NỘI XỨ"ê 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có sáu nội nhập xứ. Những gì là sáu? Đó là nhãn nội nhập xứ, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý nội nhập xứ. Đối với sáu pháp này kham nhẫn 





H3: Hán: chánh vô gián đẳng —-L——t xem cht.67 kinh 23. 


H4' Tóm tắt có tám kinh. 
Š: Ấn Thuận Hội Biên, tương ưng 39, “Nhập giới ấm tương ưng”, Đại Chánh kinh 
892-901. -Đại Chánh, 892; Pali: S.25. Okkantasamyuttam. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 577 





quán sát thì gọi là tín hành", siêu việt, rời sanh vị'”, rời địa vị phàm 
phu, nhưng chưa đắc quả Tu-đà-hoàn. Cho đến trước khi mạng chung 
chắc chắn đắc quả Tu-đà-hoàn. Hoặc đối các pháp này mà kham nhẫn 
tăng thượng quán sát, thì gọi là pháp hành", siêu việt, rời sanh vị, rời 
địa vị phàm phu, nhưng chưa đắc quả Tu-đà-hoàn. Cho đến trước khi 
mạng chung chắc chắn đắc quả Tu-đà-hoàn. Hoặc đối các pháp này 
mà quán sát như thật bằng chánh trí, ba kết là thân kiến, giới thủ và 
nghi đã đoạn tận, đã biến tri. Đó gọi là Tu-đà-hoàn, quyết định không 
bị đọa vào đường ác, mà nhất định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy 
lần qua lại trời người, rốt ráo thoát khổ. Đối với các pháp này mà 
bằng chánh trí quán sát không khởi lên các lậu, ly dục, giải thoát, thì 
gọi là A-la-hán, các lậu đã dứt, những việc cần làm đã làm xong, đã 
ha bỏ các gánh nặng, đã được lợi mình, các hữu kết chấm dứt, chánh 
trí tâm giải thoát.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


“Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ, Sáu thức 
thân, Sáu xúc thân, Sáu thọ thân, Sáu tưởng thân, Sáu tự thân, Sáu ái 
thân, Sáu giới thân, Năm ấm cũng nói như trên. ”!!° 


M 


KINH 893. NGŨ CHỦNG CHỦNG TỬ"? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm loại hạt giống sanh. Những gì là năm? Đó là hạt giống 
từ rễ, hạt giống từ thân, hạt giống từ cành, hạt giống từ đốt, hạt giống 





!!: Tín hành “H—A tức tùy tín hành. Pãli: saddhãnusärin. 

“ Hán: ly sanh ——. Không rõ Päli. Tham chiếu, Sn. 371: saddho sutavã 
niyamadassï, có tín, có văn, có kiến, ly sanh. Về nghĩa ly sanh vị, siêu việt phàm 
phu vị, xem Câu-xá, tr.40c. 

8: Pháp hành =k—A hay tùy pháp hành =H=k—. Pãli: dhammãnusãrin. 

!!: Tóm tắt có chín kinh. 

!' Năm loại hạt giống. 


578 TẠP A-HÀM (I) 





từ hạt. Các loại hạt giống này nếu không bị gián đoạn, không bị phá, 
không bị mục, không bị thương, không bị đục lủng; khi mới gặp đất 
mà không gặp nước, thì các loại hạt giống này không thể sanh trưởng 
lớn mạnh được. Hoặc nếu gặp nước mà không gặp đất, thì các loại hạt 
giống này cũng sẽ không thể sanh trưởng lớn mạnh được. Điều cần là 
phải gặp đất, gặp nước, các hạt giống này mới có thể sanh trưởng lớn 
mạnh được. Cũng vậy, nghiệp, phiền não phải có ái, kiến, mạn, thì vô 
minh mới sanh hành. Nếu có nghiệp mà không có phiền não, ái, kiến, 
vô minh, thì hành sẽ bị diệt. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


“Như Hành, cũng vậy Thức, Danh sắc, Lục nhập xứ, Xúc, Thọ, Ái, 
Ti, Hữu, Sanh, Lão tử cũng nói như vậy. ”'°! 


M 


KINH 894. NHƯ THẬT TRI!? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta, đối với thế gian và sự tập khởi của thế gian, nếu không biết 
như thật, thì trọn không thể ở giữa các chúng chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn cùng các thế gian được nói là Bậc Giải Thoát, là 
Bậc Xuất Ly, la khỏi vọng tưởng điên đảo, cũng không gọi là Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì Ta biết như thật đối với thế gian 
và sự tập khởi của thế gian, cho nên Ta ở giữa chư Thiên, Người đời, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng sanh khác được nói là 
Bậc Giải Thoát, là Bậc Xuất Ly, tâm lìa điên đảo, an trụ đầy đủ, đạt 
được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành.” 


M 


12! Tóm tắt có mười kinh. 


1ˆ Pali, A. 4.23. Loka. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 579 





Như thế gian, sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế gian, sự xuất 
ly thế gian; sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế gian, vị ngọt thế gian, 
tai hoạn thế gian, sự xuất ly thế gian; sự tập khởi thế gian, sự diệt tận 
thế gian, sự xuất ly thế gian; sự tập khởi thế gian, con đường đưa đến 
sự diệt tận thế gian; sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế gian, con 
đường đưa đến sự tập khởi thế gian, con đường đưa đến sự diệt tận thế 
gian; sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế gian, vị ngọt thế gian, tại 
hoạn thế gian, sự xuất ly thế gian; sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế 
gian, con đường đưa đến sự tập khởi thế gian, con đường đưa đến sự 
diệt tận thế gian, vị ngọt thế gian, tại hoạn thế gian, sự xuất ly thế 
gian.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 895. TAM ÁI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba ái. Những gì là ba? Đó là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Vì 
muốn đoạn trừ ba ái này nên phải cầu bậc Đại sư.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành.” 


Như câu bậc Đại sư, thứ sư, giáo sư, quảng đạo sư, độ sư, quảng 
độ sư, thuyết sư, quảng thuyết sư, tùy thuyết sư, A-xà-lê, đồng bạn, thiện 
hữu chân tri thức, thương xót, từ bi, muốn ý nghĩa, muốn an ổn, muốn 
an lạc, muốn xúc chạm, muốn thông suốt, người muốn, người tỉnh tấn, 
người phương tiện, người xuất ly, người kiên cố, người dõng mãnh, 
người kham năng, người nhiếp thọ, người thường, người học, người 
không buông lung, người tu, người tử duy, người nhớ nghĩ, người giác 
tưởng, người suy lường, người phạm hạnh, người thân lực, người trí, 


!3- Tóm tắt có tám kinh. 


580 TẠP A-HÀM (I) 





người thức, người tuệ, người phân biệt, niệm xứ, chánh cần, căn lực, 
giác đạo, chỉ quán niệm thân, cầu chánh tư duy cũng nói như vậy. ”'? 


M 


KINH 896. TAM LẬU 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba hữu lậu. Những gì là ba? Đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu 
và vô minh hữu lậu. Vì đoạn trừ ba hữu lậu này, nên cầu bậc Đại sư.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


Như cầu bậc Đại sư, cũng vậy... cho đến câu Chánh tư duy cũng 
nói như vậy. '” 


M 


KINH 8Ø. LA-HẦU-LA 9 


Tôi nghe như vầy: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thấy như thế nào, biết như thế nào, để thân có 
thức này của con cùng hết thầy tướng của cảnh giới bên ngoài không 
được nhớ tưởng đến, ở trung gian đó mà đoạn tận các hữu lậu?” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Có sáu nội nhập xứ. Những gì là sáu? Đó là nhãn nhập xứ, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý nhập xứ. Đối với các pháp này phải chánh trí quán 
sát, dứt sạch các hữu lậu, với chánh trí tâm khéo giải thoát. Đó gọi là 
A-la-hán, đã hết sạch các hữu lậu, những việc cần làm đã làm xong, 





1“ Tóm tắt có năm mươi kinh. 


!- Tóm tắt có năm mươi kinh. 
!2: Tham chiếu, Päli, S. 18. Rahulasamyutta. Xem các kinh 198-200. 


!”': Tham chiếu, Päli, S.13.11. Anusaya. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 581 





đã trút hết gánh nặng, nhanh chóng được lợi mình, các hữu kết chấm 
dứt, chánh tri, tâm được giải thoát. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,.. cho đến 
Năm ấm cũng nói như vậy. 


M 


KINH 898. NHÃN DĨ ĐOẠN 


Tôi nghe như vầy: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo ở nơi mắt mà đoạn trừ dục tham. Dục tham đã 
đoạn, gọi là mắt đã đoạn, đã biến tri, chặt đứt gốc rễ của nó, như chặt 
ngọn cây đa-la, đối với đời vị lai sẽ thành pháp chẳng sanh. Như mắt, 
cũng vậy tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,.. cho đến 
Năm ấm cũng nói như vậy. 


M 


KINH 899. NHÂN SANH 


Tôi nghe như vầy: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo mắt sanh, trụ, thành tựu hiển hiện, thì khổ sanh, 
bệnh trụ, già chết hiển hiện. Cũng vậy,... cho đến ý cũng nói như vậy. 
Nếu mắt diệt mất đi, thì khổ sẽ được chấm dứt, bệnh sẽ dứt, già chết 
sẽ không còn,... cho đến ý cũng nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,.. cho đến 
Năm ấm cũng nói như vậy. 


M 


582 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 900. VỊ TRƯỚC! 


Tôi nghe như vầy: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo đối với vị ngọt của mắt mà đắm nhiễm, sẽ sanh 
ra tùy phiền não. Tùy phiền não sanh, đối với các nhiễm ô tâm không 
được ly dục; những chướng ngại kia cũng không thể đoạn được,... cho 
đến ý nhập xứ cũng nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,.. cho đến 
Năm ấm cũng nói như vậy. 


M 


KINH 90I. THIỆN PHÁP KIẾN LẬP 


Tôi nghe như vầy: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như tất cả công việc ở thế gian đều nương vào đất để kiến 
lập. Cũng vậy, tất cả pháp thiện đều y cứ vào sáu nội nhập xứ để tạo 
lập.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,.. cho đến 
Năm ấm cũng nói như vậy. 


M 


KINH 902. NHƯ LAI*° ĐỆ NHẤT 


Tôi nghe như vầy: 
Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 





!: Đam mê vị ngọt. 
!' Thiết lập pháp thiện. 
!39. bali, S. 45.139. Tathãgata. Cí. A. 4.34. Pasãda. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 31 583 





Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hoặc có chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều 
chân; sắc, không sắc, tưởng, không tưởng, chẳng phải tưởng, chẳng 
phải chẳng tưởng; đối với tất cả, Như Lai là bậc nhất,.. cho đến, 
Thánh giới cũng nói như vậy. ” 

M 


KINH 903. LY THAM PHÁP ĐỆ NHẤT 


Tôi nghe như vầy: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu mọi công việc của chúng sanh ở thế gian, tất cả đều nương 
vào đất mà kiến lập có được, cũng vậy trong tất cả các pháp hữu vi, 
vô vi, pháp ly tham dục là bậc nhất.” 


Nói đây đủ như vậy,... cho đến Thánh giới cũng nói như vậy. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 904. THANH VĂN ĐỆ NHẤT 


Tôi nghe như vầy: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu các chúng sanh ở thế gian, tất cả đều nương vào đất mà 
kiến lập được. Cũng vậy, trong tất cả chúng sanh, chúng Thanh văn 
của Như Lai là bậc nhất.” 


Nói đầy đủ như vậy,... cho đến Thánh giới. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


n 


584 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A HÀM QUYỀN 32 


KINH 905. NGOẠI ĐẠO! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Khi ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả Xá-lợi-phất ở trong núi 
Kỳ-xà-quật. Bấy giờ có nhiều chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phất. Sau khi cùng Tôn giả thăm hỏi nhau, rồi ngồi lui qua 
một bên, nói với Tôn giả Xá-lợi-phất rằng”: 

“Thế nào, Xá-lợi-phất, Như Lai có sanh tử đời sau không?” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký 
thuyết.`” 

Lại hỏi: 

“Thế nào, Xá-lợi-phất! Như Lai không có sanh tử đời sau phải 
chăng?” 

Xá-lợi-phất đáp rằng: 

“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký 
thuyết.'” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Như Lai vừa có sanh tử đời sau, vừa không có sanh tử đời sau 
chăng?” 

Xá-lợi-phất đáp rằng: 

“Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký thuyết. 


„3° 


Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 7. Như Lai sở thuyết, “41. Tương ưng Đại Ca-diếp,” 
gồm mười một kinh, chín kinh đầu, số 13236-13244 (Đại Chánh, số 1136- 
11440); phần tiếp, hai kinh, số 13245-13246, (Đại Chánh, số 905-908); “42. 
Tương ưng Tụ lạc chủ”, mười kinh, số 13247-13256 (Đại Chánh, số 907-916).— 
Quốc Dịch quyển 45, Tụng 8. Như Lai, “1. Tương ưng Đại Ca-diếp” mười một 
kinh, số 13356-13366; “2. Tương ưng Tụ lạc chủ,” gồm mười kinh, số 13367- 
13376. Pali, S. 16.12. Parammaranam. 

Bản Pali, Xá-lợi-phất hỏi Ca-diếp. Xem tiếp đoạn dưới. 

Pãli: hoti tathagato param marana, Như Lai có tồn tại sau khi chết? 

Hán: vô ký =L=0. Pali: avyakata. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 585 





Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Như Lai vừa chẳng phải có sanh tử đời sau, vừa chẳng phải 
không có sanh tử đời sau chăng?” 

Xá-lợi-phất đáp rằng: 

“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký 
thuyết ” 

Các xuất gia ngoại đạo lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Thế nào, những điều chúng tôi hỏi, Như Lai có sanh tử đời sau; 
không có sanh tử đời sau; vừa có đời sau, vừa không có đời sau; vừa 
chẳng phải có đời sau, vừa chẳng phải không có đời sau. Tất cả đều 
đáp, Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký thuyết.` Tại sao là một 
Thượng tọa mà như ngu, như si, không khéo, không biết, như trẻ thơ 
không có trí tự tánh”? Sau khi nói xong những lời này, từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra ổi. ” 

Lúc ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả Xá-lợi-phất ở cách 
nhau không xa, cả hai ban ngày ngôi thiển tư dưới bóng cây. Sau khi 
Tôn giả Xá-lợi-phất biết các xuất gia ngoại đạo đã đi rồi, đến chỗ Tôn 
giả Ma-ha Ca-diếp, cùng nhau thăm hỏi khích lệ, rồi ngồi qua một 
bên, đem những việc bàn luận vừa rồi cùng các xuất gia ngoại đạo 
thưa lại đầy đủ cho Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, vì nhân gì, duyên gì mà Thế 
Tôn không ký thuyết đời sau có sanh tử; đời sau không có sanh tử; 
đời sau vừa có đời sau vừa không; chẳng phải có chẳng phải không 
sanh tử?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bảo Xá-lợi-phất rằng: 

“Nếu nói Như Lai đời sau có sanh tử, thì đó là sắc. Nếu nói Như 
Lai đời sau không có sanh tử, thì đó là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau 
vừa có sanh tử, đời sau vừa không có sanh tử, thì đó là sắc. Nếu nói 
Như Lai đời sau chẳng phải có, đời sau chẳng phải không sanh tử, thì 
đó là sắc. Vì Như Lai, sắc đã dứt hết, tâm khéo giải thoát, nên bảo có 
sanh tử đời sau, thì đây là điều không đúng; hoặc đời sau không sanh 
tử; hoặc đời sau vừa có, đời sau vừa không; hay đời sau chẳng phải có, 
đời sau chẳng phải không sanh tử, thì điều này cũng không đúng. Vì 


Hán: vô tự tánh trí “L——=—-. 


586 TẠP A-HÀM (I) 





Như Lai, đã dứt hết sắc, tâm khéo giải thoát sâu xa, rộng lớn vô 
lượng, vô số, Niết-bàn vắng lặng°. 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu nói Như Lai có sanh tử đời sau, thì đó 
là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là động, là tư lự, là hư dối, là hữu vi, 
là ái,.. cho đến, chẳng phải có chẳng phải không có sanh tử” đời sau 
cũng nói như vậy. Vì Như Lai, đã diệt tận ái, tâm khéo giải thoát, nên 
nói có sanh tử đời sau là không đúng; hoặc không đời sau; hoặc đời 
sau vừa có, đời sau vừa không; hay chẳng phải có, chẳng phải không 
đời sau, thì cũng không đúng. Vì Như Lai, đã diệt tận ái, nên tâm khéo 
giải thoát sâu xa, rộng lớn vô lượng, vô số, Niết-bàn vắng lặng. 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, vì nhân như vậy, duyên như vậy, cho nên 
có người hỏi Thế Tôn: “Như Lai hoặc có hoặc không, hoặc vừa có vừa 
không, chẳng phải có chẳng phải không sanh tử đời sau.` Ngài đã 
không thể ký thuyết.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ cùng bàn luận với nhau xong, cả hai trở 
về chỗ của mình. 


M 


KINH 906. PHÁP TƯỚNG HOẠI° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp đang ở tại giảng đường Lộc tử 
mẫu, vườn phía Đông, nước Xá-vệ. Vào buổi xế chiều, sau khi từ 
thiển tịnh tỉnh giấc, Tôn giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


5. Bản Pali, Ca-diếp trả lời: na hetam ãvuso atthasamhitam nãdibrahmacariyakam 


na nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhiññaya na 
sambodhäya na nibbäya samvattati, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, 
không thuộc phạm hạnh căn bản, không dẫn đến yểm ly, không dẫn đến ly 
tham, diệt tận, tịch tĩnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Để bản không có hai chữ sanh tử. Vì đây là cú nghĩa thứ tự của vấn đề, nên 
theo các nghĩa trước mà thêm cho đủ ý. 

* Pali, S.16.13. Saddhammapatiripakam (tượng pháp). Tham chiếu Hán, 

N?100(121). 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 587 





“Bạch Thế Tôn, vì nhân øì, duyên gì, trước đây Thế Tôn ít chế 
cấm giới cho các Thanh văn, mà lúc ấy nhiều Tỳ-kheo tâm lại ưa thích 
học tập; còn ngày nay thì chế nhiều cấm giới, mà các Tỳ-kheo lại ít 
thích học tập?” 

Phật bảo: 

“Đúng vậy, Ca-diếp, vì mạng trược, phiền não trược, kiếp trược, 
chúng sanh trược, kiến trược? và pháp thiện của chúng sanh bị sút 
giảm, nên Đại Sư vì các Thanh văn chế ra nhiều cấm giới, nhưng họ 
lại ít thích học tập! 

“Này Ca-diếp, thí như lúc kiếp sắp muốn hoại, tuy vật báu thật 
chưa diệt mất, nhưng vật báu ngụy tạo tương tợ lại xuất hiện ở thế 
gian. Khi vật báu ngụy tạo đã xuất hiện, vật báu thật sẽ mất''. Cũng 
vậy Ca-diếp, Chánh pháp'' Như Lai lúc sắp muốn diệt, lại có tượng 
pháp tương tợ'” sanh ra; khi tượng pháp tương tợ đã xuất hiện ở thế 
gian rồi, thì Chánh pháp sẽ bị diệt. 

“Thí như trong biển cả, nếu thuyền chở nhiều trân bảo, chắc sẽ 
nhanh chóng bị đắm chìm. Chánh pháp Như Lai không như vậy, mà sẽ 
bị tiêu diệt từ từ. Chánh pháp của Như Lai không bị đất làm hoại, 
không bị nước, lửa, gió làm hoại đi. Cho đến lúc chúng sanh ác xuất 
hiện ở thế gian, thích làm các điều ác, muốn làm các điều ác, thành 
tựu các điều ác; phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp; phi luật 
nói là luật; bằng pháp tương tợ mà cú vị thịnh hành. Bấy giờ Chánh 
pháp Như Lai mới chìm mất. 

“Này Ca-diếp, có năm nhân duyên có khả năng làm cho Chánh 
pháp Như Lai chìm mất. Những øì là năm? Đó là nếu Tỳ-kheo đối với 
Đại Sư mà không kính, không trọng, không thành ý cúng dường; khi 
đối với Đại Sư đã không kính, không trọng, không thành ý cúng 
dường, sau đó vẫn nương tựa để sống. Đối với pháp, hoặc học giới, 





Gọi là ngũ trược ác thế —==B=c =ô=A bản Päli không có. 

-_ Bản Pali: khi vàng thật còn ở đời thì vàng giả không xuất hiện. Khi vàng giả xuất 
hiện thì vàng thật biến mất ở đời (yato ca kho jataripappatirũipakam loke 
uppajjati atha jatarupassa antaradhanam). 

- Chánh pháp —~=k. Päli: saddhamma. 

- Hán: tương tợ tượng pháp ——-H=k. Pali: saddhammapatiruipaka, tương tợ 
chánh pháp. 


588 TẠP A-HÀM (I) 





hoặc giáo giới tùy thuận, hay các phạm hạnh được Đại Sư khen ngợi 
cũng không kính, không trọng, không thành ý cúng dường mà vẫn 
sống y chỉ. Này Ca-diếp, đó gọi là năm nhân duyên làm cho Chánh 
pháp Như Lai nhân đây chìm mất. 

“Này Ca-diếp, có năm nhân duyên khiến cho pháp luật của Như 
Lai không chìm, không mất, không suy giảm. Những gì là năm? Đó là 
nếu Tỳ-kheo đối với Đại Sư mà cung kính, tôn trọng, thành ý cúng 
dường, sống y chỉ; đối với pháp, hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy 
thuận, hay phạm hạnh được Đại Sư khen ngợi cũng cung kính, tôn 
trọng, thành ý cúng dường, sống y chỉ. Này Ca-diếp, đó gọi là năm 
nhân duyên làm cho pháp luật Như Lai không chìm, không mất, không 
sút giảm. Cho nên này Ca-diếp, nên học như vây: “Đối với Đại Sư nên 
tu cung kính, tôn trọng, thành ý cúng dường, sống y chỉ; đối với pháp, 
hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay các phạm hạnh mà được 
Đại Sư khen ngợi, cũng phải cung kính, tôn trọng, thành ý cúng dường, 
sống y chỉ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, hoan 
hỷ tùy hỷ làm lễ mà lui. 

M 


KINH 907. GIÁ-LA-CHÂU-LA* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ có thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la'Š đi đến chỗ Phật. Sau 





- Bản Pali: pañca okkamaniyä... satthari agarava viharanti appatissa, dhamme 
agãrava... sanghe agarava... sikkhaya agarava... samadhismim agarava..., năm 
sự thoái hóa: chúng không tôn trọng Đạo sư, sống không tùy thuận; không tôn 
trọng Pháp, không tôn trọng Tăng, không tôn trọng Học giới, không tôn trọng 
Chánh định. 

'* Ấn Thuận Hội Biên, “42. Tương ưng Tụ lạc chủ” gồm mười kinh. Đại Chánh, 
quyển 32, kinh số 907-916. Phần lớn tương đương Päli, S.42 Gämanisamyutta. 
Xem thêm cht.1 “1. Tương ưng Đại Ca-diếp”. Pali, S. 42.2. Puto. Tham chiếu, 
N?100(122). 

- Giá-la-châu-lana tụ lạc chủ =B—=P——=E=—=0. Pali: Talaputo Natagamani, 
phường trưởng phường ca vũ tên là Talaputa. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 589 





khi chào hỏi úy lạo xong, ngồi lui qua một bên bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi nghe các vị kỳ cựu trong hàng ca vũ kịch” 
ngày xưa nói như vây: “Nếu các con hát ở trước mọi người, ca múa, 
diễn hài, trình diễn các thứ ca kỹ, làm cho mọi người vui cười hoan 
lạc; và nhờ nghiệp duyên này, nên sau khi thân hoại mạng chung sanh 
lên cõi trời Hoan hỷ'”.` Còn ở trong pháp Cù-đàm này thì nói như thế 
nào?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Thôi, chớ nên hỏi nghĩa này!” 

Ba lần như vậy, nhưng ông vẫn hỏi thỉnh không thôi. 

Phật bảo thôn trưởng; 

“Nay Ta hỏi ông, cứ tùy theo ý ông mà đáp. Xưa kia ở nơi thôn 
này chúng sanh không lìa tham dục, bị trói buộc bởi sự ràng buộc của 
tham dục; không lìa sân nhuế, bị trói buộc bởi sự ràng buộc của sân 
nhuế; không lìa ngu sĩ, bị trói buộc bởi sự ràng buộc của ngu si. Những 
con hát kia ở trước mọi người trình diễn ca múa, kỹ nhạc và diễn hài 
làm cho mọi vui cười hoan lạc. Vậy này thôn trưởng, ngay những 
người vui cười hoan lạc kia, há không phải đang làm tăng trưởng sự 
trói buộc của tham dục, sân nhuế và si mê đó sao?” 

Thôn trưởng bạch Phật rằng: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 

“Này thôn trưởng, thí như có người dùng giây trói ngược, rỗi có 
người trong một thời gian dài với ác tâm muốn làm cho người này 
chẳng đạt được nghĩa lợi ích, không được an ổn, không được an lạc, 
nên thường dùng nước nhỏ lên trên sợi dây trói. Người há không bị 
trói càng lúc càng xiết chặt hơn sao?” 

Thôn trưởng nói: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm 

Phật bảo: 

“Này thôn trưởng, xưa kia chúng sanh cũng lại như vậy. Không 
xa lìa sự trói buộc của tham dục, sân nhuế và si; duyên vào những 


Ị?? 





!“ Hán: Ca vũ hý tiếu kỳ niên túc sĩ =q=“R————--!=h. Päli: äcariyäpãcariyä 
nata, Sư tổ của các ca kỹ. 


!*“. Hoan hÿ thiên w———F N?100(122): Quang chiếu thiên. Päli: Pahäsä devä. 


590 TẠP A-HÀM (I) 





cuộc giải trí vui cười, hoan lạc, làm tăng thêm sự trói buộc ấy.” 

Thôn trưởng nói: 

“Thật vậy, thưa Cù-đàm, những con hát này đã làm cho mọi 
người vui cười hoan lạc, nhưng càng làm tăng thêm sự trói buộc cho 
tham dục, sân nhuế và si mê mà thôi. Vì nhân duyên này mà khi thân 
hoại mạng chung được sanh về đường thiện, điều này không thể có 
được. ” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu bảo các con hát xưa kia có thể làm cho mọi nĐØƯỜI VUI CƯỜI, 
hoan lạc, vì nhờ nghiệp duyên này mà sanh về cõi trời Hoan hý, thì 
đây là tà kiến. Nếu người nào là tà kiến, có thể sanh về hai đường: 
hoặc là đường địa ngục, hoặc là đường súc sanh. ” 

Lúc nghe nói những lời này, thì thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la 
buồn thương rơi lệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo thôn trưởng: 

“Cho nên, trước đây ba lần hỏi, Ta không đáp và bảo thôn 
trưởng thôi, chớ hỏi nghĩa này.” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, tôi không vì những lời nói của Cù-đàm mà thương 
khóc rơi lệ. Tôi tự mình nghĩ, tại sao từ trước đến giờ mình lại để cho 
những sở kiến ngu si, không minh bạch, không lương thiện của bọn 
nghệ sĩ kia lừa dối rằng: “Nếu các con hát ở trước mọi người, ca múa,... 
cho đến được sanh về cõi trời Hoan hỷ.` Bây giờ, tôi lại nghĩ, làm sao 
các nghệ sĩ ca múa, diễn kịch có thể sanh về cõi trời Hoan hỷ được? 

“Thưa Cù-đàm, từ nay tôi xin từ bổ cái nghề nghệ sĩ ác bất thiện 
kia, xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo.” 

Phật dạy: 

“Lành thay, thôn trưởng! Đây là điều chân thật.” 

Sau khi thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi vui vẻ ra về. 

M 


KINH 908. CHIẾN ĐẤU HOẠT' 
Tôi nghe như vầy: 


'-. Sống bằng nghề chiến đấu, tức chiến sĩ. Päli, S. 42.3 Yodhãjwo. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 591 





Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ có vị thôn trưởng sống về nghề chiến đấu”, đi đến chỗ 
Phật cung kính thăm hỏi, sau khi thăm hỏi xong, ngồi lui qua một bên, 
bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi nghe các vị tôn túc kỳ cựu sống về nghề 
chiến đấu ngày xưa nói như vây: 'Nếu sống về nghề chiến đấu, mình 
mặc giáp dày, tay cầm binh khí sắc bén, dẫn đầu tướng sĩ, có khả năng 
cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán địch; nhờ vào nghiệp báo 
này, mà sanh về cõi trời Tiễn hàng phục”'.* Còn ở trong pháp của Cù- 
đàm, nghĩa này như thế nào?” 

Phật bảo vị thôn trưởng sống về chiến đấu: 

“Thôi, chớ nên hỏi nghĩa này!” 

Ba lần hỏi lại như vậy, ba lần cũng lại bảo thôi, nhưng vẫn cứ 
hỏi không thôi. 

Phật bảo thôn trưởng, bây giờ, Ta hỏi ông, cứ tùy theo ý ông mà 
trả lời: 

“Này thôn trưởng, theo ý ông thì sao: Nếu sống về nghề chiến 
đấu, mình mặc giáp dày, tay cầm binh khí sắc bén, dẫn đầu tướng sĩ, 
có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán địch, thì người 
này trước đó há không khởi lên tâm làm thương tổn, sát hại; muốn bắt 
tróI, xiểng xích, đâm chém, sát hại đối với kẻ khác sao?” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Sống làm nghề chiến đấu phạm ba thứ ác tà: Hoặc về thân, 
hoặc miệng, hoặc ý. Vì nhân duyên ba thứ ác tà này, mà sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ được sanh về cõi trời Tiễn hàng phục thuộc 
đường thiện, thì điều này không thể xảy ra!” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu các vị tôn túc kỳ cựu sống về nghề chiến đấu ngày xưa 
thấy như vầy, nói như vầy: “Nếu sống về nghề chiến đấu, mình mặc 





! Chiến đấu hoạt tụ lạc chủ —ï—-E——0. Päli: yodhäjiva-gãmani, người cầm 
đầu phường võ. 
?. Tiễn hàng phục thiên b———. Päii: sarafiitä (saräjitã) devä. 


592 TẠP A-HÀM (I) 





giáp trụ, tay cầm binh khí sắc bén, xông lên trước đối địch, có khả 
năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán địch, nhờ vào nhân 
duyên này, mà sanh về cõi trời Tiễn hàng phục.` Thì đây là tà kiến, vì 
người tà kiến chắc chắn sẽ sanh về hai đường: hoặc là đường địa ngục, 
hoặc là đường súc sanh.” 

Lúc nghe nói những lời này, thì thôn trưởng này buồn thương rơi 
lệ. Phật bảo thôn trưởng: 

“Vì nghĩa này, nên trước đây ba lần Ta bảo thôn trưởng thôi đi, 
mà không vì ông nói. ” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Tôi không vì những lời nói của Cù-đàm mà thương khóc rơi lệ 
mà mình tự nghĩ các vị tôn túc kỳ cựu sống về nghề chiến đấu ngày 
xưa ngu si, không lương thiện, không minh bạch, sống lâu đài trong sự 
lừa dối, nói rằng: 'Nếu sống về nghề chiến đấu, mình mặc giáp trụ, 
tay cầm binh khí sắc bén, xông lên trước đối địch,... cho đến được sanh 
về cõi trời Tiễn hàng phục.` Cho nên thương khóc rơi lệ. Bây giờ, tôi 
lại nghĩ rằng các vị sống về chiến đấu và nhờ nhân duyên ác nghiệp, 
mà sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh về cõi trời Tiễn hàng 
phục, thì điều đó không thể xảy ra được? 

“Thưa Cù-đàm, từ nay tôi xin từ bỏ các nghiệp ác, xin nương về 
Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo. ” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Đây là điều chân thật.” 

Sau khi thôn trưởng sống về chiến đấu nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 909. ĐIỀU MÃ?! 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ có thôn trưởng luyện ngựa” đến chỗ Phật cung kính thăm 


Huấn luyện ngựa. Päli, S. 42.5 Assa (Haya). 
?ˆ. Điều mã tụ lạc chủ ==—=E—=0. Pali: assaroho gamini. 


21. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 593 





hỏi, rồi ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo thôn trưởng luyện ngựa”: 

“Người luyện ngựa có bao nhiêu cách?” 

Thôn trưởng đáp rằng: 

“Thưa Cù-đàm, có ba cách. Những gì là ba? Một là mềm mỏng, 
hai là cứng rắn, ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu dùng ba cách này mà vẫn không điều khiển được ngựa 
nữa, thì phải làm sao?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thì phẩi giết nó.” 

Thôn trưởng bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, bậc Điều ngự trượng phu phải dùng bao nhiêu 
pháp để điều ngự vị ấy?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Ta cũng dùng ba pháp để điều ngự trượng phu”. Những øì là 
ba? Một là mềm mỏng, hai là cứng rắn, ba là vừa mềm mỏng vừa 
cứng rắn.” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, nếu dùng ba pháp mà không điều phục được 
điều ngự trượng phu thì phải làm như thế nào?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu dùng ba pháp mà vẫn không điều phục được, thì phải giết 
người đó. Vì sao? Vì không để cho pháp của Ta bị khuất nhục.” 

Trưởng thôn luyện ngựa bạch Phật rằng: 

“Trong pháp của Cù-đàm, sát sanh là bất tịnh. Vậy trong pháp 
của Cù-đàm không cho sát hại, nhưng hôm nay lại nói rằng: “Người 
nào không điều phục được, thì cũng nên giết họ?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Như những lời ông đã nói, trong pháp của Như Lai, sát sanh là 
bất tịnh. Như Lai không thể sát hại. Này thôn trưởng, nhưng khi Ta 





3' Bản Pãli, người huấn luyện ngựa hỏi Phật với nội dung như các ca kỹ, chiến sĩ 
trong các kinh trên. 
®- Điều ngự trượng phu —=s=V——A huấn luyện con người. Pãli: purisadamma. 


594 TẠP A-HÀM (I) 





dùng ba pháp để điều phục trượng phu mà không điều phục được thì 
sẽ không nói với, không dạy dỗ, không giáo giới nữa. Này thôn 
trưởng, nếu Như Lai khi điều ngự trượng phu mà không nói với, không 
giáo thọ, không giáo giới cho nữa, đó há không phải là sát hại sao?” 

Thôn trưởng luyện ngựa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, nếu khi điều ngự trượng phu, mà không nói với, 
không giáo thọ, không giáo giới cho nữa, thì thật sự đã sát hại rồi. Cho 
nên từ nay tôi xin từ bổ nghiệp ác, xin nương về Phật, nương về Pháp, 
nương về Tăng Tỳ-kheo.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Đây là điều chân thật.” 

Sau khi, Phật nói kinh này xong, thôn trưởng luyện ngựa nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ 
mà luI. 


M 


KINH 910. HUNG ÁC? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ có một thôn trưởng hung ác đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Vì không tu pháp gì, nên sanh sân nhuế đối với người khác; do 
đã sanh sân nhuế, nên miệng nói lời ác, người ta vì vậy mà đặt tên là 
Ác tánh??” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Vì không tu chánh kiến nên sanh ra sân nhuế đối với người 
khác; do đã sanh ra sân nhuế nên miệng nói ra lời ác, người ta vì vậy 
mà đặt tên là Ác Tánh. Vì không tu chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, nên 
sanh ra sân nhuế đối với người khác; do đã sanh ra sân nhuế, nên 
miệng nói ra lời ác, người ta vì vậy đặt tên là Ác Tánh.” 


3 Pali, S. 42.1 Canda. 
®-. Ác tánh =c—. Päli: cando, hung dữ, bạo ác. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 595 





Lại hỏi Thế Tôn: 

“Phải tu tập pháp gì để không sân nhuế đối với người khác; do 
không sân nhuế, nên miệng nói ra lời thiện, người ta vì vậy đặt tên là 
Hiền Thiện”?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Vì tu chánh kiến, nên không sân nhuế đối với người khác; do 
không sân nhuế, nên miệng nói ra lời thiện, người ta vì vậy đặt tên là 
Hiển Thiện. Vì tu tập chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, nên không sân đối 
với người khác; do không sân nhuế nên miệng nói ra lời thiện, người 
ta vì vậy đặt tên là Hiền Thiện.” 

Thôn trưởng hung ác bạch Phật: 

“Lạ thay Thế Tôn, Ngài khéo nói những lời này. Vì tôi không tu 
Chánh kiến, nên sanh ra sân nhuế đối với người khác; do đã sanh ra 
sân nhuế, nên miệng nói ra lời ác, người ta vì tôi mà đặt tên là Ác 
Tánh. Vì tôi không tu chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, nên sanh ra sân 
nhuế đối với người khác; do đã sanh ra sân nhuế, nên miệng nói ra lời 
ác, người ta vì tôi mà đặt tên là Ác Tánh. Cho nên từ nay tôi sẽ từ bỏ 
sân nhuế thô bạo.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Đây là điều chân thật.” 

Sau khi, Phật nói kinh này xong, thôn trưởng hung ác, hoan hỷ 
tùy hỷ, làm lễ mà lui. 


M 


KINH 9II. MA-NI CHÂU KẾ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ có thôn trưởng Ma-ni Châu Kế”, đi đến chỗ Phật đảnh lễ 





” Hiền Thiện ——. Päli: sorata, nhu hòa. 
®-. Pali, S. 42.10 Manicila. 
?'. Ma-ni Châu Kế tụ lạc chủ ——~]=g=E—=0. Päli: Manicilaka. 


596 TẠP A-HÀM (I) 





dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, trước đây quốc vương có tập hợp các đại thần, 
cùng nhau bàn luận rằng: “Thế nào, Tỳ-kheo Sa-môn Thích tử tự nhận 
và cất chứa vàng bạc của báu, là tịnh hay bất tịnh?” Trong các đại 
thần có người nói: 'Sa-môn Thích tử được phép tự nhận và cất chứa 
vàng bạc của báu.' Lại có vị nói: 'Không được phép tự nhận và cất 
chứa vàng bạc của báu." 

“Bạch Thế Tôn, vị nói Sa-môn Thích tử được phép tự nhận và 
cất chứa vàng bạc của báu, là do nghe từ Phật hay là tự ý họ nói ra? 
Họ nói ra những lời này là tùy thuận pháp hay là không tùy thuận, là 
lời nói chân thật hay là lời nói hư vọng? Những lời nói như vậy không 
bị rơi vào chỗ đáng bị chỉ trích chăng?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Đó là những lời nói chẳng phải chân thật, chẳng phải pháp, 
chẳng phải tùy thuận, đáng bị chỉ trích. Vì sao? Vì Sa-môn Thích tử 
mà tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu, là không thanh tịnh. Cho 
nên, nếu người nào tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu cho mình, 
thì chẳng phải là pháp Sa-môn, chẳng phải là pháp của dòng Thích 
tử.” 

Thôn trưởng bạch Phật rằng: 

“Kỳ thay, Thế Tôn! Sa-môn Thích tử nhận và chứa vàng bạc của 
báu, là chẳng phải pháp Sa-môn, chẳng phải pháp của dòng Thích tử. 
Đây là lời nói chân thật. 

“Bạch Thế Tôn, vị nói lời này làm tăng trưởng thắng diệu, tôi 
cũng nói như vầy: “Sa-môn Thích tử không được tự nhận và cất chứa 
vàng bạc của báu." 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu Sa-môn Thích tử mà nhận và cất chứa vàng bạc, trân báu 
cho là thanh tịnh, thì năm dục công đức ắt phải thanh thịnh!” 

Thôn trưởng Ma-ni Châu Kế, sau khi nghe những lời Phật dạy, 
hoan hỷ làm lễ mà lui. 

Đức Thế Tôn, sau khi biết thôn trưởng Ma-ni Châu Kế đi rồi, 
bảo Tôn giả A-nan: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào hiện đang nương vào vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà mà ở, thì hãy triệu tập hợp tất cả tại nhà ăn.” 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 597 





Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy đi khắp vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà thông báo cho các Tỳ-kheo hiện còn đang ở đây, tập trung đến nhà 
ăn. Khi các Tỳ-kheo đã tập trung rồi, Tôn giả đến bạch Thế Tôn: 

“Các Tỳ-kheo đã tập trung tại nhà ăn rồi. Xin Thế Tôn biết 
thời.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đi đến nhà ăn ngồi trước đại chúng và bảo các 
Tỳ-kheo: 

“Hôm nay có thôn trưởng Ma-ni Châu Kế đi đến chỗ Ta, nói như 
vây: “Trước đây quốc vương có tập hợp các đại thần, cùng nhau bàn 
luận rằng: Sa-môn Thích tử tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu, có 
phải là thanh tịnh không? Trong đó có vị nói là thanh tịnh, có vị nói là 
không thanh tịnh. Vậy nay xin hỏi Thế Tôn, vị nói thanh tịnh là được 
nghe từ Phật nói hay tự mình nói dối.' Như đã nói đầy đủ ở trên. Thôn 
trưởng Ma-ni Châu Kế, sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ làm 
lễ mà lui. 

“Này các Tỳ-kheo, trong khi quốc vương, đại thần cùng nhau hội 
họp bàn luận, thì thôn trưởng Ma-ni Châu Kế này nói như sư tử rống ở 
trước mọi người là: 'Sa-môn Thích tử không được phép tự nhận và cất 
chứa vàng bạc, của báu." 

“Này các Tỳ-kheo, từ hôm nay các ông cần cây thì xin cây, cần 
cỏ thì xin cỏ, cần xe thì xin xe, cần người giúp việc thì xin người giúp 
việc. Cẩn thận chớ nên vì mình mà nhận lấy vàng bạc và các thứ vật 
báu.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật 
dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 912. VƯƠNG ĐẢNH* 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở bên ao Yết-già tại nước Chiêm-bà. Bấy giờ có 
thôn trưởng Vương Đảnh'' đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 


°° Paili, S. 42.12 Rãsiyo. 
”' Vương Đảnh tụ lạc chủ ——-E—-0. Päli: Räsiyo gämini. 


598 TẠP A-HÀM (I) 





rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo thôn trưởng Vương 
Đảnh: 

“Hiện nay chúng sanh chạy theo hai khuynh hướng. Những gì là 
hai? Một là thích đắm vào năm dục, thuộc dạng phàm phu, tục tử quê 
mùa thấp kém. Hai là tự làm khổ mình một cách sai lầm không có bất 
cứ ý nghĩa lợi ích nào! 

“Này thôn trưởng, có ba hạng người thích hưởng thụ dục lạc, 
thuộc hàng phàm phu, tục tử, quê mùa thấp kém. Cũng có ba hạng 
người tự làm khổ mình một cách sai lầm không có bất cứ ý nghĩa lợi 
ích nào! 

“Này thôn trưởng, những gì là ba hạng người thích hưởng thụ 
dục lạc, thuộc hàng phàm phu tục tử quê mùa thấp kém? Là có kẻ 
hưởng thụ dục lạc bằng cách lạm chiếm một cách bất hợp pháp, 
không mang lại an vui cho chính mình, cũng chẳng phụng dưỡng 
cha mẹ, cung cấp đây đủ cho anh em, vợ con, kẻ ở, bà con quyến 
thuộc, bạn bè quen biết; cũng không tùy thời cúng dường cho Sa- 
môn, Bà-la-môn, để cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau 
sanh lên cõi trời. Đó gọi là hạng người thứ nhất hưởng thụ dục lạc 
ở thế gian. 

“Lại nữa, này thôn trưởng, có kẻ hưởng thụ dục lạc bằng cách 
dùng pháp lạm chiếm tài vật một cách bất hợp pháp để tự cung cấp 
mọi sự vui sướng cho chính mình, phụng dưỡng cho cha mẹ, cung cấp 
đầy đủ cho anh em, vợ con, kẻ làm, bà con quyến thuộc, bạn bè quen 
biết; nhưng không tùy thời cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, để 
cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh lên cõi trời. Đó gọi 
là hạng người thứ hai hưởng thụ dục lạc. 

“Lại nữa, này thôn trưởng, có kẻ hưởng thụ dục lạc bằng cách 
dùng pháp tìm cầu tài vật chứ không bằng lạm chiếm để tự cung cấp 
mọi sự vui sướng cho chính mình, cung phụng cho cha mẹ, cung cấp 
đầy đủ cho anh em, vợ con, kẻ ở, bà con quyến thuộc, bạn bè quen 
biết, cũng tùy thời cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, để cầu quả 
báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh lên cõi trời. Đó gọi là hạng 
người thứ ba hưởng thụ dục lạc. 

“Này thôn trưởng, Ta không nhất thiết nói bình đẳng trong 
hưởng thụ dục lạc, mà Ta nói người hưởng thụ dục lạc có người thuộc 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 599 





hạng thấp kém, có người thuộc hạng trung bình, có người thuộc hạng 
hơn người. 

“Thế nào là hạng thấp kém, hưởng thụ dục lạc? Là loại lạm 
chiếm bất hợp pháp,... cho đến chẳng cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, 
mong đời sau sanh lên cõi trời, thì đó Ta gọi là hạng thấp kém hưởng 
thụ dục lạc. 

“Thế nào là hạng trung bình, hưởng thụ dục lạc? Là loại người 
hưởng thụ dục lạc bằng cách đúng pháp mà tìm cầu tài vật một cách 
bất hợp pháp,... cho đến chẳng mong đời sau sanh lên cõi trời, thì đó 
Ta gọi là hạng trung bình thứ hai hưởng thụ dục lạc. 

“Thế nào là hạng người, Ta nói hơn người, hưởng thụ dục lạc? 
Là loại người đúng pháp để tìm cầu tài vật,... cho đến đời sau sanh lên 
cõi trời, thì đó Ta gọi là hạng hơn người thứ ba hưởng thụ dục lạc. 

“Thế nào là ba hạng người tự làm khổ chính mình? Đó là khổ 
chẳng phải pháp, bất chính, chẳng có bất cứ ý nghĩa lợi ích nào. Có 
một hạng người tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ. Ban đầu mới 
phạm giới, ô nhiễm giới, họ tu đủ cách khổ hạnh, nỗ lực tinh tấn trụ ở 
một chỗ, nhưng hiện tại họ chẳng thể xa ha được nhiệt não bức bách, 
chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ vào được an lạc, tri kiến thắng 
diệu. Này thôn trưởng, đó gọi là hạng người thứ nhất tự làm khổ mình 
bằng cách sống khắc khổ. 

“Lại nữa, tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ. Ban đầu 
chẳng phạm giới, chẳng ô nhiễm giới, nhưng tu đủ cách khổ hạnh 
cũng chẳng nhờ vậy mà hiện tại xa lìa được nhiệt não bức bách, 
chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ vào được an lạc, tri kiến 
thắng diệu. Đó gọi là hạng người thứ hai tự làm khổ mình bằng 
cách sống khắc khổ. 

“Lại nữa, tự làm khổ bằng cách sống khắc khổ. Ban đầu chẳng 
phạm giới, chẳng ô nhiễm giới, nhưng tu đủ cách khổ hạnh tinh tấn, 
mà hiện tại vẫn không thể”? xa lìa được nhiệt não bức bách, được pháp 





”“ Nguyên bản: bất đắc —~o~A trùng với loại tự khổ thứ hai. Theo văn ý, nên sửa 


lại là thiểu đắc —=o=A có thể một ít. Bản Pãli, có ba hạng khổ hành, sống khắc 
khổ (tapassi lũkhajvI): 1. Tự hành khổ nhưng không chứng thiện pháp, không 
đắc pháp thượng nhân, không nhập Thánh trí thù thắng. 2. Tự hành khổ, chứng 


600 TẠP A-HÀM (I) 





hơn người, trụ vào an lạc, tri kiến thắng diệu. Đó gọi là hạng người 
thứ ba tự làm khổ mình bằng cách sống khắc khổ. 

“Này thôn trưởng, Ta không nói tất cả những người tự mình làm 
khổ bằng cách sống khắc khổ đều giống nhau, mà Ta đã nói trong 
những kẻ tự làm khổ, có người thuộc hạng thấp kém, có người thuộc 
hạng trung bình, có người thuộc hạng hơn người. 

“Thế nào là tự làm khổ thuộc hạng thấp kém? Nếu họ tự làm 
khổ ban đầu mới phạm giới, mới làm ô nhiễm giới,.. cho đến chẳng 
được tri kiến thắng diệu, trụ vào an lạc, Ta gọi đó là tự làm khổ thuộc 
hạng thấp kém. 

“Thế nào là tự làm khổ thuộc hạng trung bình? Nếu họ tự làm 
khổ, ban đầu chẳng phạm giới, chẳng ô nhiễm giới... cho đến chẳng 
được tri kiến thắng diệu, trụ vào an lạc, Ta gọi đó là tự làm khổ thuộc 
hạng trung. 

“Thế nào là tự làm khổ thuộc hạng hơn người? Nếu họ tự làm 
khổ, bằng cách sống khắc khổ, ban đầu chẳng phạm giới, chẳng ô 
nhiễm giới,.. cho đến chẳng được tri kiến thắng diệu, trụ vào an lạc, 
Ta gọi đó là tự làm khổ thuộc hạng hơn người. 

“Này thôn trưởng, đó gọi là ba hạng người tự làm khổ mình, cái 
khổ này chẳng phải pháp, chẳng đúng, chẳng có bất cứ ý nghĩa lợi ích 
nào. 

“Này thôn trưởng, có đạo lộ, có sự thực hành đưa đến ba hạng 
phương tiện tùy thuộc hưởng thụ dục lạc, của hàng phàm phu tục tử, 
quê mùa thấp kém; đưa đến phương tiện tự làm khổ chính mình, mà 
cái khổ này chẳng phải pháp, chẳng đúng, chẳng có bất cứ ý nghĩa lợi 
ích nào. 

“Thế nào là đạo lộ, sự thực hành đưa đến phương tiện hưởng thọ 
dục lạc, tự làm khổ chính mình? 

“Này thôn trưởng, vì bị dục tham làm chướng ngại, hoặc muốn tự 
hại, hoặc muốn hại kẻ khác, hoặc muốn hại cả hai, hiện tại và đời sau 
mắc tội báo này, tâm luôn lo khổ. Vì bị sân nhuế, ngu si làm chướng 





pháp thiện, nhưng không đắc pháp thượng nhân và Thánh trí. 3. Tự hành khổ, 
chứng pháp thiện, đắc pháp thượng nhân và Thánh trí thù thắng. 


3. Bản Cao-ly: bất —A chẳng đưa đến. Tống-Nguyên-Minh: thị=0=R đưa đến. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 601 





ngại, hoặc muốn tự hại, hoặc muốn hại kẻ khác, hoặc muốn hại cả 
hai, hiện tại và đời sau mắc tội báo này, tâm luôn lo khổ. Nếu xa lìa 
chướng ngại của dục tham, không muốn phương tiện tự hại, hại người, 
hại cả hai, hiện tại, đời sau khỏi mắc tội báo này, khiến tâm, tâm pháp 
luôn luôn thọ hỷ lạc. Cũng vậy, nếu xa lìa chướng ngại của sân nhuế, 
ngu si, không muốn phương tiện tự hại, hại người, hại cả hai, hiện tại, 
đời sau khỏi mắc tội báo này, khiến tâm, tâm pháp luôn luôn hưởng 
hỷ lạc. Đối trong hiện tại xa la nhiệt não bức bách, không cần đợi thời 
tiết, gần gũi Niết-bàn, mà ngay trong thân này thể duyên tự mình mà 
giác tr1. 

“Này thôn trưởng, như pháp hiện tại này vĩnh viễn xa lìa nhiệt 
não bức bách, không cần đợi thời tiết, gần gũi Niết-bàn, mà ngay 
trong thân này duyên tự mình giác tri, đó là tám Thánh đạo: Chánh 
kiến.... cho đến chánh định.” 

Trong lúc Đức Thế Tôn đang nói pháp này, thôn trưởng Vương 
Đảnh xa la trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Sau khi thôn trưởng 
Vương Đảnh thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập vào pháp, 
thoát nghi không nhờ người khác, ở trong Chánh pháp luật mà được 
vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục chắp tay bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con đã được độ, xin nương về Phật, nương 
về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo. Từ nay đến hết đời con xin làm Ưu- 
bà-tắc.” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. 


M 


KINH 913. KIỆT ĐÀM” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật du hành giữa những người Lực sĩ°, đến ở rừng 
Anh vũ Diêm-phù'5, trú xứ của Uất-bệ-la. Bấy giờ có thôn chủ Kiệt”- 





*-Päli, S. 42.11 Bhadra. Tham chiếu, Hán, N?100(128). 


Lực sĩ nhân dân 7) -E À =—=. Päli: Mallesu, giữa những người nước Malla. 
Uất-bệ-la trú xứ Anh vũ Diêm-phù lâm E### ¿2£ {: Jã #5 R§ lãi ›# ‡R. Bản Pãii: 
Uruvelakappam nama Mallãnam nigamo, Uruvelakappa, một thị trấn của người 


35. 











36. 



































602 TẠP A-HÀM (I) 





đàm'”° nghe tin Sa-môn Cù-đàm du hành giữa những người Lực sĩ, đến 
ở rừng Anh vũ Diêm-phù, trú xứ của Uất-bệ-la. Ngài nói về sự tập 
khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại”. Ông nghĩ: “Ta nên đến 
chỗ Sa-môn Cù-đàm kia. Nếu ta đến thì chắc Sa-môn Cù-đàm sẽ vì ta 
mà nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại.` Sau 
đó ông liên đến thôn Uất-bệ-la và đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, 
rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, tôi nghe Thế Tôn thường vì người nói về sự tập 
khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại. Lành thay! Thế Tôn vì 
tôi nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu Ta nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ quá 
khứ, Ta biết đối với điều đó ông có thể tin hay không tin, muốn hay 
không muốn, nhớ hay không nhớ, thích hay chẳng thích“. Nay ông có 
khổ không? Nếu Ta nói về khổ vị lai, đối với điều đó Ta biết ông có 
thể tin hay không tin, muốn hay không muốn, nhớ hay không nhớ, 
thích hay chẳng thích. Nay ông có khổ không? Hôm nay Ta sẽ nói về 
sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại. 

“Này thôn trưởng, tất cả những khổ phát sanh mà chúng sanh có, 
tất cả đều do dục làm gốc: dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, 
dục làm nhân, dục làm duyên mà khổ phát sanh.” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Thế Tôn nói pháp quá sơ lược, không phân biệt rộng rãi, nên 
tôi có chỗ không hiểu. Lành thay, Thế Tôn! Xin nói đầy đủ hơn cho 
chúng tôi được hiểu.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, cứ theo ý ông mà đáp. Này thôn trưởng, ý 
ông thế nào, nếu chúng sanh ở thôn Uất-bệ-la này hoặc bị trói, hoặc bị 


Malla. 

Bản Cao-ly: kiệt ðä ; bản Minh: yết =t. 

Yết-đàm tụ lạc chủ =t S 5š 34 3:. Pali: Bhadro gãmini. 
Hiện pháp khổ tập khổ một ={=k=W—-W-S. Päli: dukkhassa samudayañca 
atthangamañca. 

PäIi: tatra te siya kañkkä siyä vimati, ở đây ông có thể nghi ngờ, có thể bối rối. 


37. 
38. 





39, 


40. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 603 





đánh, hoặc bị khiển trách, hoặc bị giết, tâm ông có khởi buồn thương 
khổ não không?” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cũng không nhất thiết là vậy! Nếu mọi người 
sống ở thôn Uất-bệ-la này đối với tôi mà có dục, có tham, có ái, có 
nghĩ, gần gũi nhau, mà gặp khi họ hoặc bị trói, hoặc bị đánh, hoặc bị 
trách, hoặc bị giết, thì tôi sẽ cảm thấy buồn thương khổ não. Còn nếu 
những người kia đối với tôi mà không có dục, không có tham, không 
có ái, không có nghĩ và gần gũi nhau; khi gặp họ bị trói, đánh, trách, 
giết, thì làm sao tôi có thể sanh lòng buồn thương khổ não được?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Cho nên ông phải biết, mọi cái khổ của chúng sanh được phát 
sanh, tất cả chúng đều do từ dục làm gốc: dục phát sanh, dục tập khởi, 
dục hiện khởi, dục là nhân, dục là duyên mà sanh ra các thứ khổ. 

“Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu ông cùng cha mẹ nuôi"! 
mà không gặp” nhau, thì có sanh lòng tham dục thương nhớ không?” 

Thôn trưởng nói: 

“Bạch Thế Tôn, không!” 

“Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu hoặc thấy, hoặc nghe cha 
mẹ nuôi, ông có sanh lòng dục, thương nhớ không?” 

Thôn trưởng nói: 

“Bạch Thế Tôn, có vậy!” 

Lại hỏi: 

“Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu cha mẹ nuôi kia bị vô 
thường biến khác, ông có sanh lòng buồn thương khổ não không?” 

Thôn trưởng nói: 

“Bạch Thế Tôn, có vậy! Nếu cha mẹ nuôi bị vô thường biến 
khác, thì tôi sẽ khổ đến gần chết được, đâu phải chỉ buồn thương khổ 





*#': Hán: y phụ mẫu ————F nghĩa không rõ. Ngộ Từ Pháp sư giải, y phụ mẫu: chỉ 


người con; sau khi sanh được đưa cho người khác nuôi. Bản Päli, Bhadra có 
người con trai tên Ciravãsi. Phật hỏi: “Ông và mẹ của Ciravãsi nếu chưa thấy 
nhau ông có sanh dục tâm, nhiễm tâm, ái tâm đối với mẹ của Ciraväsi không?” 
Có thể bản Hán đọc là Cwaramätä, mẹ của một người tên Civara tức y —= y 
phục (thay vì viết là —= y tựa). 


*#-. Có thể hiểu, chưa hề biết nhau. 


604 TẠP A-HÀM (I) 





não!” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Cho nên ông phải biết, nếu các chúng sanh có được cái khổ 
phát sanh, thì tất cả đều do ái dục làm gốc: dục phát sanh, dục tập 
khởi, dục hiện khởi, dục là nhân, dục là duyên mà sanh ra các thứ 
khổ.” 

Thôn trưởng nói: 

“Lạ thay! Thế Tôn đã khéo nói thí dụ về cha mẹ nuôi như vậy. 
Tôi có cha mẹ nuôi, nhưng sống tại nơi khác°. Hằng ngày tôi sai 
người thăm hỏi, vấn an sức khỏe thế nào. Khi họ đi chưa về tôi đã lấy 
làm lo lắng khổ sở, huống chỉ là lại bị vô thường mà không lo lắng 
khổ đau sao được!” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Cho nên Ta nói mọi lo khổ của chúng sanh, tất cả đều do dục 
làm gốc rễ: dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, dục là nhân, 
dục là duyên mà sanh ra lo khổ.” 

Phật bảo thôn trưởng tiếp: 

“Nếu có bốn ái niệm, mà bị vô thường biến khác, thì sẽ phát 
sanh ra bốn ưu khổ. Nếu có một hoặc hai, ba ái niệm bị vô thường 
biến khác, sẽ phát sanh một hoặc hai, ba ưu khổ. 

“Này thôn trưởng, nếu tất cả đều không có ái niệm, sẽ không có 
trần lao ưu khổ.” 

Rồi Thế Tôn nói kệ rằng: 

Nếu không có ái niệm thế gian, 

Thì không lo trần lao ưu khổ; 

Tiêu diệt hết tất cả ưu khổ, 

Giống như hoa sen không dính nước. 

Trong khi Phật nói pháp này, thôn trưởng Kiệt-đàm xa lìa trần 
cấu, được pháp nhãn tịnh, thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, thoát 
khỏi mọi nghi hoặc, không nhờ vào người khác, không do người khác 
độ, được vô sở úy ở trong Chánh pháp luật; từ chỗ ngồi đứng dậy sửa 
lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

%3: Bản Pali: có con trai tên là Ciravãsi sống tại một nơi khác. Liên hệ Ciravãasi và 
Civaramata, xem cht.41 trên. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 605 





“Con đã được độ, đã siêu việt, bạch Thế Tôn, từ hôm nay con 
xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo; suốt đời 
con làm Ưu-bà-tắc. Xin Ngài nhớ nghĩ gia hộ con.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, thôn trưởng Kiệt-đàm nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. 

M 


606 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 914. ĐAO SƯ THỊ (“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ- 
kheo, một ngàn vị Ưu-bà-tắc và năm trăm người xin đồ ăn dưŠ, du 
hành trong nhân gian; đi khắp từ thành này sang thành nọ, từ thôn này 
sang thôn khác, đến trong vườn Hảo y Yêm-la, thôn Na-la“°, nước Ma- 
kiệt-để. Bấy giờ có thôn trưởng đệ tử của Ni-kiển tên là Đao Sư Thị” 
đến chỗ Ni-kiền lễ sát chân Ni-kiễển, rồi ngồi lui qua một bên. Lúc ấy 
Ni-kiển nói với thôn trưởng Đao Sư Thị: 

“Ông có thể dùng “Tật-lê luận? bàn luận cùng với Sa-môn Cù- 
đàm, để làm cho Sa-môn Cù-đàm nói cũng không được, không muốn 
nói cũng không được, được chăng?” 

Thôn trưởng thưa: 

“Thưa thầy, thế nào là luận thuyết “Tật-lê luận' có thể làm cho 
Sa-môn Cù-đàm muốn nói cũng không được, mà không muốn nói 
cũng không được?” 

Ni-kiển bảo thôn trưởng rằng: 

“Ông hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi như vầy: “Cù-đàm lúc 
nào cũng mong ước khiến cho mọi người tăng trưởng đầy đủ phước- 
lợi, Ngài thường có mong ước như vậy và nói như vậy phải không?” 
Nếu trả lời cho ông là không, thì ông nên hỏi rằng: “Vậy, Sa-môn Cù- 
đàm có khác gì với kể phàm ngu s¡?° Nếu trả lời là 'Có mong ước và 
có nói,` thì ông nên hỏi lại rằng: “Nếu Sa-môn Cù-đàm đã có mong 
ước và có nói như thế, vậy tại sao người dân hiện đang mất mùa đói 
kém, mà Ngài còn du hành trong nhân gian dẫn theo một ngàn hai 





*.. Pali, S. 42.9 Kulam. Cí. N°100(129). 

- Bản Pali: tại Nalandaã lúc đó đang có nạn đói. 

- Na-la tụ lạc Hảo y Yêm-la viên “==—=E—=n———— Pali: Nalandäayam 
Pavarikambavane. 

- Đao Sư Thị “M=v=—. Pali: Asibandhakaputta. 

-_ Tật-lê luận —=I—=A nghĩa theo Hán văn, tật-lê là loại cổ gai, trái nó nhiều gai, 
khi bám vào người thì rất khó gỡ. Pali: ubhatokotika pañha, câu hỏi có hai đầu 
nhọn. 





SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 607 





trăm năm mươi chúng Tỳ-kheo, một ngàn vị Ưu-bà-tắc và năm trăm 
người ăn xin đi từ thành này sang thành nọ, từ thôn này sang thôn 
khác, làm hao tổn của cải người dân, giống như mưa lớn, mưa đá, chỉ 
có làm tổn hại chứ chẳng thêm được lợi ích nào! Những lời nói của 
Cù-đàm trước sau mâu thuẫn nhau, không giống nhau, không gần 
giống nhau, không phù hợp nhau, khác nhau.` Thôn trưởng, như vậy 
gọi là “Tật-lê luận", sẽ làm cho Sa-môn Cù-đàm muốn nói cũng không 
được, không muốn nói cũng không được.” 

Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị vâng lời dạy bảo của Ni-kiển đi 
đến chỗ Phật cung kính chào hỏi; sau khi cung kính chào hồi xong 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, có phải lúc nào Ngài cũng mong ước khiến cho 
mọi người tăng trưởng phước lợi không?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Lúc nào Như Lai cũng mong ước khiến cho mọi người tăng 
trưởng phước lợi và cũng thường nói như vậy.” 

Thôn trưởng nói: 

“Nếu như vậy, thì tại sao, thưa Cù-đàm, trong khi những người 
dân đang bị mất mùa đói kém, mà Ngài còn đi khất thực trong nhân 
gian và dẫn theo đông đảo đại chúng... cho đến trước sau mâu thuẫn 
nhau, không giống nhau?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Ta nhớ chín mươi mốt kiếp từ trước đến nay, không thấy một 
người nào mà bố thí cho Tỳ-kheo lại bị cạn kiệt, hay bị tổn giảm cả. 
Này thôn trưởng, ông nhìn xem hiện nay có người giàu sang, nhiều 
tiền của, quyến thuộc đông đảo, tôi tớ đầy nhà, thì biết nhà ấy lâu dài 
ưa thích bố thí, chân thật tích chứa”, nên được phước lợi này. Này thôn 
trưởng, có tám nguyên nhân khiến cho phước lợi người tổn giảm 
không tăng. Những øì là tám? Đó là bị vua bức hiếp, bị giặc cướp lấy, 
bị lửa đốt cháy, bị nước cuốn trôi, bị tiêu hao vì giấu cất, bị kể nợ 
không trả, bị kẻ oán thù tàn phá, bị hoang phí bởi con hư. Đó là tám 
nguyên nhân khiến cho tiền của khó tích tụ. Này thôn trưởng, Ta nói 


* Hán: chân thật tịch chỉ “u—-I—. Tham chiếu Päli: saccasambhitäni (tài sản 
ấy) được phát sanh một cách chân thật. 


608 TẠP A-HÀM (I) 





vô thường là nguyên nhân thứ chín. Như vậy, này thôn trưởng, ông đã 
bỏ đi chín nhân, chín duyên trên mà nói Sa-môn Cù-đàm phá hoại nhà 
người. Nếu ông không bỏ những lời nói ác, không bỏ ác kiến, thì cũng 
như gươm ném xuống nước, khi thân hoại mạng chung, ông sẽ sanh 
vào trong địa ngục.” 

Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị lòng đâm ra sợ hãi, toàn thân 
lông dựng đứng lên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hiện tại con đã hối lỗi rồi, vì con như ngu như 
si, không tốt, không hiểu biết, nên đối với Cù-đàm con đã nói ra 
những lời dối trá hư vọng không thành thật. ” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, thôn trưởng Đao Sư Thị hoan hỷ 
tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 915. ĐAO SƯ THỊ (2}" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la, tại thôn Na-la. Bấy 
giờ có thôn trưởng Đao Sư Thị, trước đây là đệ tử của Ni-kiển, đi đến 
chỗ Ni-kiêển lễ sát chân Ni-kiển, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, Ni- 
kiền bảo thôn trưởng: 

“Ông có thể dùng “Tật-lê luận” bàn luận cùng với Sa-môn Cù- 
đàm, để làm cho Sa-môn Cù-đàm nói cũng không được, không muốn 
nói cũng không được, được chăng?” 

Thôn trưởng thưa Ni-kiển: 

“Thưa thâầy"', thế nào là luận thuyết “Tật-lê luận' có thể làm cho 
Sa-môn Cù-đàm muốn nói cũng không được, mà không muốn nói 
cũng không được?” 

Ni-kiển bảo thôn trưởng: 

“Ông hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm nói như vầy: “Cù-đàm 
không thường muốn an ủi tất cả chúng sanh và khen ngợi an ủi tất cả 
chúng sanh phải không? Nếu nói là không, thì ông nên nói rằng: 


3° Pali, S. 42.7 Desanã. Cí. N?100(130). 
*' Hán: a-lê ——. Päli: ayya, cách xưng hô của người nhỏ với người lớn. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 609 





“Vậy, Cù-đàm có khác gì với kẻ phàm ngu s¡?ˆ Nếu trả lời là thường 
muốn an ủi tất cả chúng sanh và khen ngợi an ủi tất cả chúng sanh, 
thì ông nên hỏi lại rằng: “Nếu muốn an ủi tất cả chúng sanh, vậy thì 
vì sao chỉ vì một hạng người này nói pháp mà không vì một hạng 
người kia mà nói pháp?” Hỏi như vậy thì đó gọi là “Tật-lê luận" sẽ 
làm cho Sa-môn Cù-đàm muốn nói cũng không được, không muốn 
nói cũng không được. ” 

Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị được sự khuyến khích của N¡- 
kiển rồi, đi đến chỗ Phật cung kính chào hỏi; sau khi cung kính chào 
hỏi xong ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, Ngài há không thường muốn an ủi tất cả chúng 
sanh và khen ngợi nói lời an ủi tất cả chúng sanh?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Lúc nào Như Lai cũng thương xót, an ủi tất cả chúng sanh và 
lúc nào cũng khen ngợi nói lời an ủi tất cả chúng sanh.” 

Thôn trưởng bạch Phật rằng: 

“Nếu như vậy, thì tại sao Như Lai chỉ vì một hạng người này nói 
pháp, mà không vì một hạng người kia nói pháp?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Bây giờ, Ta hỏi ông, ông cứ tùy ý mà đáp cho Ta. 

“Này thôn trưởng, thí như có ba loại ruộng: Loại ruộng thứ nhất 
thì mầu mỡ, phì nhiêu; loại ruộng thứ hai thì trung bình; loại ruộng thứ 
ba thì cần cỗi. 

“Thế nào thôn trưởng, người chủ của những đám ruộng kia, 
trước tiên cày bừa, gieo giống vào đám ruộng nào?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thưa Cù-đàm, trước tiên là phải cày bừa, gieo giống xuống 
đám ruộng mầu mỡ phì nhiêu nhất.” 

“Này thôn trưởng, kế đến lại phải cày bừa, gieo giống xuống 
đám ruộng nào?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thưa Cù-đàm, kế đến cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng 
trung bình. ” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Kế đến lại phải cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng nào?” 


610 TẠP A-HÀM (I) 





Thôn trưởng thưa: 

“Kế đến cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng cằn cỗi xấu 
nhất.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Vì sao như vậy?” 

Thôn trưởng thưa: 

“Vì họ không muốn bỏ phế ruộng chỉ giữ lại giống mà thôi!” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“la cũng như vậy, như đám ruộng mâu mỡ, phì nhiêu kia, các 
Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni của Ta lại cũng như vậy. Ta thường vì họ mà 
giảng nói Chánh pháp, lúc đầu, khoảng giữa và sau cùng đều thiện, 
nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, 
khai thị rõ ràng. Sau khi họ nghe pháp rồi, nương vào nhà của Ta, đạo 
của Ta, sự che chở của Ta, bóng mát của Ta, đường hướng của Ta, lúc 
nào cũng dùng tịnh nhãn nhìn theo Ta mà sống và tự nghĩ như vầy: 
“Những pháp mà Phật đã nói ra, ta đều thọ trì, luôn luôn đem lại cho 
ta ý nghĩa lợi ích và sống an ổn an vui. 

“Này thôn trưởng, như đám ruộng trung bình kia, các đệ tử Ưu- 
bà-tắc và Ưu-bà-di của Ta cũng lại như vậy. Ta cũng vì họ giảng nói 
Chánh pháp ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị 
thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. 
Sau khi họ nghe pháp xong, nương vào nhà của Ta, đạo của Ta, sự che 
chở của Ta, bóng mát của Ta, đường hướng của Ta, mà lúc nào cũng 
dùng tịnh nhãn nhìn theo Ta mà sống và nghĩ như vầy: 'Những pháp 
Thế Tôn đã nói ra ta đều thọ trì luôn luôn đem lại cho ta ý nghĩa lợi 
ích, sống an ổn, an lạc. 

“Này thôn trưởng, như đám ruộng xấu nhất của nhà nông kia, 
cũng vậy, Ta vì các dị học ngoại đạo Ni-kiền Tử, cũng vì họ mà nói 
pháp, pháp ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị 
thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. 
Song đối với những người ít nghe pháp, Ta cũng vì họ mà nói và 
những người nghe pháp nhiều Ta cũng vì họ mà nói. Nhưng trong số 
những người này, đối với việc khéo nói pháp của Ta, đạt được một câu 
pháp mà biết được ý nghĩa của nó, thì cũng lại nhờ nghĩa lợi này mà 
sống yên ổn an lạc mãi mãi.” 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 611 





Bấy giờ, thôn trưởng bạch Phật: 

“Thật là kỳ diệu, Thế Tôn! Ngài đã khéo nói thí dụ về ba loại 
ruộng như vậy. ” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Ông hãy lắng nghe Ta cho thí dụ khác: Như một người có ba 
loại đồ vật đựng nước: loại thứ nhất không bị thủng, không bị hư, cũng 
không bị thấm rỉ; loại thứ hai tuy không bị thủng, không bị hư, nhưng 
bị thấm rỉ; loại thứ ba thì vừa bị thủng, vừa bị hư, lại vừa bị thấm rỉ 
nữa. 

“Thế nào, thôn trưởng, trong ba loại đồ đó người kia sẽ chọn loại 
nào để đựng nước sạch?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thưa Cù-đàm, trước hết là nên dùng loại không bị thủng, 
không bị hư, không bị thấm rỉ để đựng nước.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Tiếp đến lại nên dùng loại nào để đựng nước?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thưa Cù-đàm, kế đến nên đem loại không bị thủng, không bị 
hư, nhưng bị thấm rỉ để đựng nước.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Hai loại kia đã đầy rồi, sau cùng lại dùng loại nào để đựng 
nước?” 

Thôn trưởng nói: 

“Sau cùng phải dùng loại vừa bị thủng, bị hư, bị thấm rỉ để đựng 
nước thôi! Vì sao? Vì chỉ tạm thời dùng vào việc nhỏ trong chốc lát.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Giống như loại đổ của người kia không bị thủng, không bị hư, 
không bị thấm rỉ, các đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni của Ta lại cũng như 
vậy. Ta thường vì họ giảng nói Chánh pháp... cho đến luôn luôn vì 
nghĩa lợi, mà sống an ổn an vui. 

“Giống như loại đổ thứ hai tuy không bị thủng, không bị hư, 
nhưng lại bị thấm rỉ, các đệ tử Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di của Ta lại cũng 
như vậy. Ta thường vì họ giảng nói Chánh pháp,... cho đến luôn luôn vì 
nghĩa lợi, mà sống an ổn an vui. 

“Giống như loại đồ thứ ba vừa bị thủng, bị hư, bị thấm rỉ; các đệ 


612 TẠP A-HÀM (I) 





tử dị học ngoại đạo của Ni-kiển lại cũng như vậy. Ta thường vì họ 
giảng nói Chánh pháp, ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, 
nghĩa thiện, vị thiện, hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh 
thanh bạch, khai thị rõ ràng, dù nhiều hay ít Ta cũng vì họ mà nói. 
Nếu đối với một câu nói pháp của Ta mà họ biết được nghĩa của nó, 
thì cũng được sống an ổn, an vui mãi mãi.” 

Lúc thôn trưởng Đao Sư Thị nghe những gì Phật nói, tâm sợ hãi 
vô cùng, lông toàn thân dựng đứng lên, liền đến trước Phật lễ dưới 
chân, sám hối những lỗi lầm: 

“Bạch Thế Tôn, con như ngu, như si, không tốt, không hiểu biết; 
đối với Thế Tôn con đã nói những lời lừa dối hư trá không chân thật.” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ làm lễ mà lui. 

M 


KINH 916. ĐAO SƯ THỊ @)Z 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la tại thôn Na-la. Bấy 
giờ có thôn trưởng Đao Sư Thị đệ tử của Ni-kiển, đến chỗ Phật đảnh 
lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Lúc ấy Thế Tôn bảo thôn 
trưởng: 

“Ông muốn bàn luận về những vấn để gì? Ni-kiền Nhã-đề Tử đã 
nói những gì?” 

Thôn trưởng nói: 

“Ni-kiển Nhã-để Tử nói: Người sát sanh, tất cả đều đọa vào 
trong địa ngục. Vì hành nhiều, nên sẽ dẫn đến nơi đó”. Cũng vậy, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối cũng đều đọa vào trong địa ngục, vì hành 
nhiều, nên sẽ dẫn đến nơi đó.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu như Ni-kiểền Nhã-đề Tử nói: Người sát sanh, tất cả đều đọa 
vào trong địa ngục. Vì hành nhiều, nên sẽ dẫn đến nơi đó. Nếu vậy, sẽ 





3“ Pãli, S. 42.8. Sankha. 
>3. Paili: yambahulam yambahulam tena tena niyaff ti, nó bị lôi kéo đi bởi những gì 
mà nó hành nhiều. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 613 





không có chúng sanh đọa vào trong địa ngục! Vậy này thôn trưởng, ý 
ông thế nào? Những chúng sanh nào bất cứ lúc nào cũng có tâm sát 
sanh? Lúc nào họ lại có tâm không sát sanh,... cho đến lúc nào có tâm 
nói dối, lúc nào có tâm không nói dối?” 

Thôn trưởng bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, đối với ngày đêm, con người ít khi có tâm sát 
sanh,... cho đến ít khi có tâm nói dối, mà phần nhiều là không có tâm 
sát sanh,... cho đến nói dối.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu như vậy, há chẳng phải không có người đọa vào trong địa 
ngục sao? Như những gì Ñi-kiển Nhã-để Tử nói: Người sát sanh, tất cả 
đều đọa vào trong địa ngục, vì hành nhiễu, nên sẽ dẫn đến nơi đó,... 
cho đến nói dối cũng lại như vậy.) 

“Này thôn trưởng, bậc Đại Sư kia, xuất hiện ở thế gian, bằng 
giác tưởng suy lường, nhập vào cõi giác tưởng mà an trú; đối với địa vị 
phàm phu tự đặt những điều được nói, nói, suy lường theo ý riêng, vì 
các đệ tử mà nói pháp như vầy: “Ai sát sanh, tất cả đều đọa vào trong 
địa ngục, vì đã tập hành nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó... cho đến nói 
dối cũng lại như vậy.` Các đệ tử của vị ấy, nếu tin vào những lời nói 
ấy, cho rằng: “Đại Sư của ta biết những gì cần biết, thấy những gì cần 
thấy, có thể vì các đệ tử nói như vầy: “Nếu ai sát sanh thì tất cả đều 
đọa vào trong địa ngục vì đã tập hành nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó. 
Ta vốn có tâm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối nên sẽ bị đọa vào 
trong địa ngục.` Vì mắc vào tri kiến như vậy,... cho đến không bỏ được 
tri kiến này, nên chẳng chán cái nghiệp kia, chẳng biết hối cải nó; 
và đối với đời vị lai cũng chẳng bỏ được sát sanh,... cho đến chẳng bỏ 
được nói dối. Ý giải thoát” của họ không đây đủ, tuệ giải thoát cũng 
không đầy đủ; vì ý giải thoát đã không đầy đủ, tuệ giải thoát không 
đầy đủ, nên đó là tà kiến hủy báng Hiển thánh. Vì nhân duyên tà 
kiến, nên sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào trong đường ác 
địa ngục. 

“Như vậy, này thôn trưởng, có nhân, có duyên chúng sanh phiền 


** Ý giải thoát N——A tức tâm giải thoát. Päli: cetovimutti. 


614 TẠP A-HÀM (I) 





não”; có nhân, có duyên mà nghiệp của chúng sanh phiền não. 

“Này thôn trưởng, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời, thường vì 
chúng sanh mà quở trách việc sát sanh, khen ngợi việc không sát sanh; 
quở trách việc trộm cắp, tà dâm, nói dối, mà khen ngợi việc không 
trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và thường đem pháp này giáo 
hóa, nhắc nhở lại các bậc Thanh văn làm cho tin ưa, nhớ đến là: “Đại 
Sư của ta biết rõ những điều cần biết, thấy những điều cần thấy, nên 
quở trách việc sát sanh, khen ngợi việc không sát sanh,... cho đến quở 
trách việc nói dối, khen ngợi việc không nói dối. Từ trước tới nay, vì 
ta ngu s1 không có trí tuệ nên có tâm sát sanh, do đó nên nay ta tự ăn 
năn trách mình." Tuy không thể làm cho những nghiệp kia không sanh 
khởi nữa, nhưng nhờ vào sự ăn năn tự trách này, mà đời vị lai xa ha 
được sát sanh,... cho đến xa la được trộm cắp, tà dâm, nói dối và cũng 
được chánh ý giải thoát đầy đủ, tuệ giải thoát đầy đủ. Khi ý giải thoát, 
tuệ giải thoát đã đầy đủ rồi, sẽ không còn hủy báng Hiển thánh nữa, 
thành tựu được chánh khiến. Vì nhờ chánh kiến nên được sanh về 
đường lành ở cõi trời. 

“Như vậy, này thôn trưởng, có nhân, có duyên khiến nghiệp của 
chúng sanh phiển não hay thanh tịnh. 

“Này thôn trưởng, Thánh đệ tử đa văn kia phải học như vầy: 
“Tùy theo ngày đêm mà quán sát biết có tâm sát sanh khởi ít, biết có 
tâm không sát sanh khởi nhiều. Nếu có tâm sát sanh, thì sẽ ăn năn tự 
trách mình là chẳng đúng, chẳng tốt. Nếu không có tâm sát sanh, thì 
sẽ không có sự oán thù, tâm sanh tùy hỷ. Do tùy hỷ, hoan hỷ sanh. Do 
hoan hỷ sanh, tâm khinh an. Do tâm khinh an, tâm cảm thọ lạc. Do 
cảm thọ lạc, tâm định. Do tâm định, tâm của vị Thánh đệ tử câu hữu 
với Từ, không còn oán hận, không còn ganh ghét, không còn sân 
nhuế, rộng lớn vô cùng, bao trùm cẩ một phương, an trụ chánh thọ. Từ 
hai phương, ba phương cho đến bốn phương, bốn bên trên, dưới khắp 
cả thế gian tâm đều câu hữu với Từ, không còn oán hận, không còn 


*-. Hán: phiền não ——A ở đây được hiểu là ô nhiễm. 


* Tức nghiệp bị ô nhiễm. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 615 





ganh ghét, không còn sân nhuế, rộng lớn vô cùng, nếu khéo tu tập đầy 
khắp các phương, an trụ chánh thọ đầy đủ.” 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng móng tay quệt một tí đất rồi bảo thôn 
trưởng Đao Sư Thị rằng: 

“Thế nào thôn trưởng, đất trong móng tay Ta là nhiều hay đất 
đại địa nhiều?” 

Thôn trưởng bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay rất là ít so với đất đại địa vô 
lượng vô số.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Như đất đã quệt ở trên là quá ít so với số đất đại địa vô lượng. 
Cũng vậy, đối với người tu tập tâm câu hữu với Từ, tu tập nhiều, các 
nghiệp có số lượng như đất đã quệt ở trên, không thể mang đi, không 
thể khiến trụ. Cũng vậy, nếu dùng tâm Bi để đối trị với trộm cắp, 
dùng tâm Hỷ để đối trị với tà dâm, dùng tâm Xả để đối trị với nói dối, 
thì sẽ không so sánh được!” 

Trong khi Phật nói những lời này, thôn trưởng Đao Sư Thị, xa la 
trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Thôn trưởng thấy pháp, đắc pháp, hiểu 
pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, xa lìa các nghi hoặc, không do người 
khác, không theo người khác, được vô sở úy ở trong Chánh pháp luật. 
Từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ gối bên hữu sát đất, chắp 
tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã được độ! Bạch Thế Tôn, con đã siêu 
việt! Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin nương về Phật, nương về Pháp, 
nương về Tăng Tỳ-kheo, suốt đời con xin làm Ưu-bà-tắc. Thí như 
người muốn tìm đèn sáng, lấy đuôi ngựa làm tim đèn, muốn thổi cho 
lửa bừng lên, nhưng cuối cùng không được sáng, cũng chỉ tự làm mệt 
mình chứ đèn thì không bao giờ sáng. Con cũng như vậy, muốn tìm 
minh trí nơi các Ni-kiền Tử ngu si, mà gần gũi với ngu si, hòa hợp với 
ngu sỉ, phụng sự một cách ngu si, cũng chỉ tự làm khổ mệt mình, chứ 
không bao giờ được minh trí. Cho nên, hôm nay lần thứ hai con xin 
nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo. Từ nay trở đi, 
đối với Ni-kiền Tử ngu si, không tốt, không hiểu biết kia ít tin, ít kính, 
ít quý mến, ít nhớ đến, nay xa lìa họ. Thế nên, hôm nay lần thứ ba con 
xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo, nguyện 


616 TẠP A-HÀM (I) 





suốt đời làm Ưu-bà-tắc, tự làm sạch tâm mình.” 
Sau khi thôn trưởng Đao Sư Thị nghe những gì Đức Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 617 





KINH 917. TAM CHỦNG ĐIỀU MÃ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế gian có ba loại ngựa để điều phục”. Những gì là ba? Có 
loại nhanh nhạy hoàn toàn, nhưng sắc không hoàn toàn, hình thể 
không đầy đủ; có loại ngựa sắc hoàn toàn, nhanh nhạy hoàn toàn, 
nhưng hình thể không đầy đủ; có loại ngựa nhanh nhạy hoàn toàn, sắc 
hoàn toàn và hình thể đây đủ. Cũng vậy, có ba hạng người điều phục 
được. Những øì là ba? Có hạng người bén nhạy hoàn toàn, nhưng sắc 
không hoàn toàn, hình thể không đầy đủ; có hạng người bén nhạy 
hoàn toàn, sắc hoàn toàn, nhưng hình thể không đầy đủ; có hạng người 
bén nhạy hoàn toàn, sắc hoàn toàn và hình thể cũng đầy đủ. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là hạng người bén nhạy hoàn toàn, nhưng 
sắc không toàn vẹn, hình thể không đầy đủ, không điều phục được? 
Hạng người biết như thật rằng 'Đây là Khổ”, “Đây là Khổ tập", 'Đây là 
Khổ diệt, 'Đây là Khổ diệt đạo'. Quán như vậy mà đoạn tận ba kết: 
thân kiến, giới thủ và nghi. Đoạn tận ba kết này thì được Tu-đà-hoàn, 
không còn bị rơi vào pháp đường ác, quyết định hướng đến Chánh giác; 
chỉ còn bẩy lần qua lại Trời, Người, rốt ráo thoát khổ. Đó gọi là bén 
nhạy hoàn toàn. Thế nào là sắc không đầy đủ? Nếu có ai hỏi về Luận, 
Luật mà không thể dùng lời nói, ý nghĩa đầy đủ để theo đó thứ tự trình 
bày đầy đủ, đó gọi là sắc không đầy đủ. Thế nào là hình thể không đầy 
đủ? Chẳng phải đức lớn, tiếng tắm, mà cảm hóa đến những thứ như: y 
phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men. Đó gọi là người bén 
nhạy hoàn toàn, nhưng sắc không đầy đủ và hình thể không đầy đủ. 

“Thế nào gọi là hạng người bén nhạy hoàn toàn, sắc đầy đủ, 
nhưng hình thể không đầy đủ? Hạng người biết như thật rằng “Đây là 
Khổ”, “Đây là Khổ tập', “Đây là Khổ diệt, 'Đây là Khổ diệt đạo'... 
*' Ấn Thuận Hội Biên, tương ưng 43, “Mã tương ưng” gồm mười kinh, 13257-13266 
(Đại Chánh, 917-926). Phần lớn tương đương các kinh thuộc Anguttara. Đại 
Chánh kinh 917, Pãli, A. 3.137. Assakhalunka. Cf. N°100(143) 

Điều mã ——t N?100(143): bất điều chi mã, ngựa chưa được huấn luyện. Päli: 
assakhalunka. 


58. 


618 TẠP A-HÀM (I) 





cho đến rốt ráo thoát khổ, đó gọi là bén nhạy hoàn toàn. Thế nào là 
sắc đầy đủ? Nếu có người hỏi về Luận, Luật... cho đến có thể vì họ 
mà giải nói, đó gọi là sắc đầy đủ. Thế nào gọi là hình thể không đầy 
đủ? Chẳng phải đức lớn, tiếng tăm, nên không thể cảm hóa đến: y 
phục, đồ ăn thức uống, ngọa cụ, thuốc men, đó gọi là người bén nhạy 
hoàn toàn, sắc đầy đủ, nhưng hình thể không đầy đủ. 

“Thế nào là hạng người bén nhạy hoàn toàn, sắc đây đủ, hình 
thể đầy đủ? Hạng người biết như thật rằng “Đây là Khổ”, 'Đây là Khổ 
tập”, 'Đây là Khổ diệt, 'Đây là Khổ diệt đạo'... cho đến rốt ráo thoát 
khổ, thì đó gọi là nhạy bén hoàn toàn. Thế nào là sắc đầy đủ? Nếu có 
ai hỏi về Luận, Luật,... cho đến có thể giải nói, đó gọi là sắc đầy đủ. 
Những øì là hình thể đầy đủ? Đức lớn, tiếng tăm,... cho đến ngọa cụ, 
thuốc men, đó gọi là hình thể đầy đủ; và đó cũng gọi là hạng người 
bén nhạy hoàn toàn, sắc đầy đủ, hình thể đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 918. THUẬN LƯƠNG MÃ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương 
xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế gian có ba loại ngựa tốt. Những gì là ba? Có loại ngựa 
nhanh nhạy đầy đủ, nhưng sắc chẳng đầy đủ, hình thể chẳng đầy đủ; 
có loại ngựa nhanh nhạy đầy đủ, sắc đầy đủ, nhưng hình thể không 
đầy đủ; có loại ngựa nhanh nhạy đầy đủ, sắc đầy đủ, hình thể đầy 
đủ. Ở trong Chánh pháp luật cũng có ba hàng thiện nam. Những gì là 
ba? Có hàng thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, nhưng sắc không đây đủ, 
hình thể chẳng đầy đủ; có hàng thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, sắc 
đầy đủ, nhưng hình thể không đây đủ; có hàng thiện nam nhanh nhạy 
đầy đủ, sắc đầy đủ, hình thể đầy đủ. 

“Thế nào là hàng thiện nam nhanh nhạy đây đủ, nhưng sắc 
không đây đủ, hình thể không đầy đủ? Hàng thiện nam biết như thật 


"” Päli, A. 3.138 Assadassa. Cf. N°100(144). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 32 619 





về Khổ Thánh đế, biết như thật về sự Tập khởi khổ Thánh đế, biết 
như thật về sự Diệt tận khổ Thánh đế, biết như thật về Con đường đưa 
đến sự Diệt tận khổ Thánh đế. Khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy 
rồi, trừ được năm hạ phần kết sử đó là: thân kiến, giới thủ, nghi, tham 
dục và sân nhuế. Sau khi đã đoạn được năm hạ phần kết sử này rồi thì 
được Sanh Bát-niết-bàn, chứng A-na-hàm, không sanh trở lại cõi đời 
này nữa. Đó gọi là hàng thiện nam nhanh nhạy đầy đủ. Thế nào là sắc 
không đầy đủ? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật mà không có khả năng 
hiểu rõ hình thức cũng như ý nghĩa của nó để theo đó lần lượt quyết 
định giải nói, đó gọi là sắc không đầy đủ. Thế nào là hình thể không 
đầy đủ? Chẳng phải tiếng tăm, đức lớn, mà có khả năng cảm hóa tài 
lợi, cúng dường, y phục, đô ăn thức uống, thuốc men tùy bệnh, đó gọi 
là hàng thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, nhưng sắc chẳng đầy đủ, hình 
thể chẳng đầy đủ. 

“Thế nào là nhanh nhạy đầy đủ, sắc đầy đủ, nhưng hình thể 
chẳng đầy đủ? Hàng thiện nam biết như thật về Khổ Thánh đế này,... 
cho đến đạt được Sanh Bát-niết-bàn, chứng A-na-hàm, không sanh trở 
lại đời này nữa, đó gọi là nhanh nhạy đầy đủ. Thế nào là sắc đầy đủ? 
Nếu có ai hỏi về Luận, Luật, có khả năng đem văn nghĩa lần lượt tùy 
thuận quyết định mà giải nói, thì đó gọi là sắc đầy đủ. Thế nào là hình 
thể chẳng đây đủ? Chẳng phải tiếng tăm, đức lớn, mà có khả năng 
cảm hóa tài lợi, cúng dường, y phục, đồ ăn thức uống, thuốc men tùy 
bệnh, thì đó gọi là thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, sắc đầy đủ, nhưng 
hình thể chẳng đầy đủ. 

“Thế nào là thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, sắc đầy đủ, hình thể 
đầy đủ? Hàng thiện nam biết như thật về Khổ Thánh đế này,... cho 
đến chứng đạt Sanh Bát-niết-bàn A-na-hàm, không còn sanh trở lại 
cõi đời này nữa, đó gọi là nhanh nhạy đầy đủ. Thế nào là sắc đầy đủ? 
Nếu có ai hỏi về Luận, Luật,... cho đến mà vì họ giải nói, đó gọi là sắc 
đầy đủ. Thế nào là hình thể đầy đủ? Là tiếng tăm, đức lớn có khả 
năng cảm hóa tài lợi,... cho đến các loại thuốc men, thì đó gọi là hình 
thể đầy đủ, đó cũng gọi là hành thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, sắc 
đây đủ, hình thể đây đủ.” 

Sau khi Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ vâng làm. 


620 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 621 





TẠP A HÀM QUYỂN 33 


KINH 919' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế gian có ba loại ngựa hay. Những gì là ba? Có loại ngựa có 
đủ sự nhanh nhẹn, nhưng chẳng có đủ sắc, chẳng có đủ hình thể; có 
loại ngựa có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng chẳng có đủ hình thể; 
có loại ngựa có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, cũng có đủ hình thể. Cũng 
vậy, ở trong Pháp luật này có ba hàng thiện nam. Những gì là ba? Có 
hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, nhưng chẳng có đủ sắc, chẳng có 
đủ hình thể; có hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng 
chẳng có đủ hình thể; có hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, 
có đủ hình thể. 

“Thế nào là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, nhưng chẳng có 
đủ sắc, chẳng có đủ hình thể? Hàng thiện nam biết như thật 'Đây là 
Khổ Thánh đế”, biết như thật “Đây là Khổ tập Thánh đế”, biết như thật 
“Đây là Khổ diệt Thánh đế”, biết như thật “Đây là Khổ diệt đạo Thánh 
đế”. Biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục hữu lậu, tâm giải 
thoát hữu hữu lậu, tâm giải thoát vô minh hữu lậu, biết rằng “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa°, đó gọi là có đủ nhanh nhẹn. Thế 
nào là chẳng có đủ sắc? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật,... cho đến 
không thể vì người mà giải nói, đó gọi là chẳng có đủ sắc. Thế nào là 
chẳng có đủ hình thể? Chẳng phải tiếng tăm, đức lớn,... cho đến chẳng 
cảm hóa được thuốc men các loại, đó gọi là chẳng có đủ hình thể, hay 
đó cũng gọi là thiện nam có đủ nhanh nhẹn, nhưng chẳng có đủ sắc, 
chẳng có đủ hình thể. 





Đại Chánh, quyển 33. Ấn Thuận Hội Biên, “43. Tương ưng Mã” tiếp theo. Quốc 
Dịch quyển 46. Päli, A. 3.139 Assäjanuya; 9.22 Khalunka. Tham chiếu, 
N?100(145). 

Bản Päli: abhidhamme abhivinaye pañham, hỏi về Thắng pháp, Thắng luật. 


622 TẠP A-HÀM (I) 





“Thế nào là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng 
chẳng có đủ hình thể? Hàng thiện nam biết như thật “Đây là Khổ 
Thánh đế... cho đến không còn tái sanh đời sau nữa", đó gọi là có đủ 
nhanh nhạy. Thế nào là có đủ sắc? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật,... cho 
đến có thể vì họ quyết định giải nói, đó gọi là có đủ sắc. Thế nào là 
chẳng có đủ hình thể? Chẳng phải tiếng tăm, đức lớn,... cho đến không 
thể cảm hóa được thuốc men các loại, đó gọi là hàng thiện nam có đủ 
nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng chẳng có đủ hình thể. 

“Thế nào là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, cũng 
có đủ hình thể? Hàng thiện nam biết như thật “Đây là Khổ Thánh 
đế,... cho đến không còn tái sanh đời sau nữa”, đó gọi là có đủ nhanh 
nhẹn. Thế nào là sắc có đủ? Hàng thiện nam nếu có ai hỏi về Luận, 
Luật,... cho đến có thể vì họ quyết định giải nói, đó gọi là có đủ sắc. 
Thế nào là có đủ hình thể? Hàng thiện nam tiếng tăm, đức lớn.... cho 
đến thể cảm hóa thuốc men các loại, đó gọi có đủ hình thể, hay đó gọi 
là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, có đủ hình thể. ” 

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 920. TAM? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế gian có ba loại ngựa tốt được vua dùng để kéo xe. Những 
øì là ba? Loại ngựa tốt có đủ sắc, có đủ lực, có đủ nhanh nhẹn. Cũng 
vậy, ở Chánh pháp luật cũng có ba hàng thiện nam, là nơi thế gian 
phụng sự, cúng dường cung kính, là ruộng phước trên hết. Những gì là 
ba? Hàng thiện nam có đủ sắc, có đủ lực, có đủ nhanh nhẹn. 

“Thế nào là có đủ sắc? Là hàng thiện nam sống an trụ tịnh giới, 
luật nghi Ba-la-để-mộc-xoa, có đầy đủ oai nghi hành xử, thấy tội vi tế 
thường phát sanh lòng sợ hãi, thọ trì học giới. Đó gọi là có đủ sắc. Thế 


*Päli, A.94-96 Ajãniya. Cf. N°100(146). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 623 





nào là có đủ lực? Đối với pháp ác bất thiện đã sanh khiến đoạn diệt, 
phát khởi ý dục, tinh cần phương tiện, nhiếp thọ tăng trưởng. Đối với 
pháp ác bất thiện chưa sanh không cho sanh khởi, phát khởi ý dục, tinh 
cần phương tiện, nhiếp thọ tăng trưởng. Đối với pháp thiện chưa sanh 
khiến sanh khởi, phát khởi ý dục, tinh cần phương tiện, nhiếp thọ tăng 
trưởng. Đối với pháp thiện đã sanh, an trụ không cho mất, phát khởi ý 
dục, tỉnh cần phương tiện, nhiếp thọ tăng trưởng. Đó gọi là có đủ lực. 
Thế nào là có đủ nhanh nhẹn? Là biết như thật 'Đây là Khổ Thánh 
đế”,... cho đến đạt được A-la-hán, không còn tái sanh đời sau nữa, đó 
gọi là có đủ nhanh nhẹn, hay gọi là hàng thiện nam có đủ sắc, có đủ 
lực, có đủ nhanh nhẹn. ” 

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 921. TỨ“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ngựa tốt thế gian có đủ bốn năng lực”, nên biết chúng được vua 
dùng để kéo xe. Những gì là bốn? Đó là khôn ngoan, nhanh nhẹn, 
kham năng, thuần tánh”. Cũng vậy, hàng thiện nam thành tựu bốn đức, 
được thế gian tôn trọng, phụng sự cúng dường, là đám ruộng phước 
trên hết. Những gì là bốn? Là thiện nam thành tựu giới thân vô học, 
định thân vô học, tuệ thân vô học và giải thoát thân vô học. ” 

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


* Pali, A. 4.256-257. Ajaniya. Cf. N?100(147). 


"Để bản: năng —. Tống-Nguyên-Minh: chủng —. Bản Päli: rañño bhaddo 
assãjaniyo, ngựa tốt khôn ngoan của vua. 
6. Hán: hiển thiện —==. Pãäli: bhaddo; xem cht. 6 ở trên. 


Bốn yếu tố, theo bản Pali: vannasampanno, balasampanno, javasampanno, 
ãrohaparinahasampanno: có sắc, có lực, có sự nhanh nhẹn, có thân hình cao lớn. 


624 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 922. TIÊN ẢNH° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế gian có bốn loại ngựa tốt. Có loại ngựa tốt đóng vào xe 
làm xe thăng bằng, nhìn thấy bóng roi liền chạy nhanh, biết cách nhìn 
những động tác người điều khiển, nhanh chậm, phải trái theo ý người 
điều khiển. Này Tỳ-kheo, đó là cái đức thứ nhất của con ngựa tốt thế 
gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có loại ngựa tốt không thể nhìn 
bóng roi mà tự sợ hãi, nhưng nếu dùng roi gậy chạm vào lông đuôi 
của nó, có thể làm cho nó sợ hãi chạy nhanh, tùy theo ý của người 
điều khiển mà chạy nhanh hay chậm, bên phải hay bên trái. Đó gọi là 
loại ngựa tốt thứ hai thế gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, hoặc thế gian có loại ngựa tốt không thể 
nhìn bóng roi hay để chạm vào lông da mới có thể theo ý người, mà 
phải dùng đến roi gậy đánh nhẹ vào da thịt, mới có thể sợ hãi chạy, 
theo ý người điều khiển, chạy nhanh hay chậm, bên phải hay bên trái, 
này Tỳ-kheo, đó gọi là ngựa tốt thứ ba. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có loại ngựa tốt không thể nhìn 
bóng roi và chạm vào lông da, hay đánh nhẹ vào da thịt, mà phải 
dùng dùi sắt đâm vào thân, xuyên suốt qua da, đả thương xương 
cốt, khi đó ngựa mới kinh hãi kéo xe, trên đường chậm hay nhanh, 
phẩi hay trái theo ý người điều khiển, đó gọi là loại ngựa tốt thứ tư 
của thế gian. 

“Cũng vậy, trong Chánh pháp luật cũng có bốn hàng thiện 
nam. Những gì là bốn? Hàng thiện nam khi nghe những người nam 
người nữ chòm xóm láng giểng khác bị tật bệnh khốn khổ cho đến 
sắp chết; nghe vậy liền phát sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy, như 
con ngựa tốt kia chỉ cần nhìn bóng roi là điều khiển nó được. Đó 
gọi là hàng thiện nam thứ nhất ở trong Chánh pháp luật có khả 
năng tự điều phục. 


Š Bóng roi. Päli, A. 4.113 Patoda. Cf. N?100(148). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 625 





“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe những người nam 
người nữ chòm xóm láng giểng khác bị khổ vì lão bệnh tử sanh 
lòng sợ hãi với chánh tư duy, nhưng phải thấy những người nam 
người nữ chòm xóm láng giểng khác bị khổ vì lão bệnh tử thì mới 
sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy, như con ngựa tốt kia cần chạm 
vào lông đuôi của nó, thì có thể nhanh chóng điều phục theo ý 
người điều khiển. Đó gọi là hàng thiện nam thứ hai ở trong Chánh 
pháp luật có khả năng tự điều phục. 

“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe, thấy những 
người nam nữ chòm xóm láng giểng khác bị khổ vì lão bệnh tử mà 
sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy; nhưng vì thấy thành ấp chòm 
xóm có những người quen biết, thân thuộc bị khổ vì lão bệnh tử 
nên sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia, phải 
bị roi chạm vào da thịt, sau đó mới chịu theo ý điều phục người 
điểu khiển, đó gọi là hàng thiện nam ở trong Chánh pháp luật có 
thể tự điều phục. 

“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe thấy những người 
nam nữ chòm xóm láng giểng khác và những người thân thuộc bị 
khổ vì lão bệnh tử nên sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy; nhưng 
chính tự thân bị khổ vì lão bệnh tử mới sanh lòng nhàm tổởm sợ hãi 
với chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia, phải bị đâm vào da thịt 
thấu xương cốt, sau đó mới chịu theo ý điều phục của người điều 
khiển, thì đó gọi là hàng thiện nam thứ tư ở trong Chánh pháp luật 
có thể tự điều phục.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 923. CHỈ-THỊ? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành 


?- Pali, A. 4.111 Kesi. 


626 TẠP A-HÀM (I) 





Vương xá. Bấy giờ, có người luyện ngựa tên là Chỉ-thi'° đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Con coi thế gian thật là đáng khinh miệt, giống như bầy dê. 
Thế Tôn! Chỉ có con mới có khả năng điều phục ngựa điên, ngựa 
hoang, ngựa dữ. Con có phương pháp, chỉ cần trong giây lát là có thể 
khiến cho những chứng tật của chúng hiện ra và tùy theo tật đó mà có 
cách điều phục.” 

Phật bảo chủ tụ lạc luyện ngựa: 

“Ông có bao nhiêu cách để điều phục ngựa?” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Có ba cách để điều phục ngựa dữ. Những gì là ba? Một là mềm 
địu, hai là thô cứng, ba là vừa mềm dịu vừa thô cứng.” 

Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Ông dùng ba phương cách này để điều phục ngựa, nếu không 
điều phục được, thì nên làm thế nào.” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Nếu không điều phục được, thì nên giết nó. Vì sao? Vì chớ để 
nó làm nhục mình. ” 

Người luyện ngựa lại bạch Phật: 

“Thế Tôn là Bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu''. Ngài đã 
dùng bao nhiêu phương pháp để điều ngự trượng phu?” 

Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Ta cũng dùng ba cách để điều phục trượng phu. Những gì là 
ba? Một là một mực mềm dịu, hai là một mực thô cứng, ba là vừa 
mềm dịu vừa thô cứng.” 

Phật bảo tiếp chủ tụ lạc: 

“Một mực mềm dịu là, như nói rằng: “Đây là thiện hành của 
thân; đây là quả báo của thân thiện hành. Đây là thiện hành của 
miệng, ý; đây là quả báo của miệng, ý thiện hành. Đây gọi là trời. 
Đây gọi là người. Đây gọi là sự hóa sanh nơi cõi thiện. Đây gọi là 
Niết-bàn'. Đó gọi là một mực mềm dẻo. 





!%. Điều mã sư danh viết chỉ thi ——=v=W—=u~r. Päli: kesi assadammasãrathi. 
Vô thượng điều ngự trượng phu =L=W=s=V—=. Päli: anuttaro dammasaärathi, vị 
huấn luyện người không còn ai hơn. Một trong mười hiệu của Phật. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 627 





“Một mực thô cứng là, như nói: “Đây là ác hành của thân; đây là 
quả báo của thân ác hành. Đây là ác hành của miệng, ý; đây là quả 
báo của miệng, ý các hành. Đây gọi là địa ngục. Đây gọi là ngạ quỷ. 
Đây gọi là súc sanh. Đây gọi là ác thú. Đây gọi là đọa ác thú'ˆ. Đó là 
sự giáo hóa thô cứng của Như Lai. 

“Vừa mềm dịu vừa thô cứng là có lúc thiện hành của thân; có 
lúc nói quả báo của thiện hành của thân. Có lúc nói thiện hành của 
miệng, ý; có lúc nói quả báo thiện hành của miệng, ý. Có lúc nói ác 
hành của thân; có lúc nói quả báo ác hành của thân. Có lúc nói ác 
hành của miệng, ý; có lúc nói quả báo ác hành của miệng, ý. Như vậy 
gọi là trời, như vậy gọi là người, như vậy gọi là đường lành, như vậy 
gọi là Niết-bàn; như vậy gọi là địa ngục, như vậy gọi là súc sanh, ngạ 
quỷ, như vậy gọi là đường ác, như vậy gọi là đọa đường ác.` Đó gọi là 
sự giáo hóa vừa mềm dịu vừa thô cứng của Như Lai.” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Thế Tôn! Nếu dùng ba phương pháp này để điều phục chúng 
sanh, nhưng nếu không điều phục được thì phải như thế nào?” 

Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Cũng phải giết họ đi. Vì sao? Vì không nên để họ làm nhục 
Ta.” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Đối với pháp của Thế Tôn, nếu sát sanh thì không thanh tịnh. 
Trong pháp của Thế Tôn cũng không cho sát sanh, mà nay lại bảo 
giết, vậy ý nghĩa của nó thế nào?” 

Thế Tôn bảo chủ tụ lạc: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Trong pháp của Như Lai sát sanh là 
không thanh tịnh; trong pháp của Như Lai cũng không cho sát sanh. 
Nhưng trong pháp của Như Lai nếu dùng ba phương pháp để giáo 
dục, vẫn không điều phục được, Ta sẽ không nói đến họ, không dạy, 
không nhắc nữa. Chủ tụ lạc, ý ông thế nào? Trong pháp Như Lai, 
không nói đến họ, không dạy, không nhắc nữa, há không phải là giết 
sao?” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn, không nói đến họ, vĩnh viễn không 
dạy, không nhắc nữa thì đích thị họ đã chết rồi! Vì vậy cho nên, từ 


628 TẠP A-HÀM (I) 





ngày hôm nay tôi la các nghiệp ác bất thiện.” 

Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Lành thay những lời này!” 

Người chủ tụ lạc luyện ngựa Chỉ-thi nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, lễ dưới chân rồi lui. 


M 


KINH 924. HỮU QUÁ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương 
xá. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ngựa thế gian có tám cách thái". Những gì là tám? Khi ngựa 
dữ kéo xe, thì chân sau đá người, chân trước quỳ xuống đất, đầu lúc 
lắc, cắn người. Đó gọi là cách thái thứ nhất của ngựa thế gian. Lại 
nữa, khi ngựa dữ kéo xe, cúi đầu xuống làm rung ách. Đó gọi là cách 
thái thứ hai của ngựa dữ thế gian. Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian kéo 
xe thì mang xe xuống lễ đường mà đi, hoặc làm cho xe nghiêng khiến 
cho nó bị lật. Đó gọi là cách thái thứ ba. Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian 
kéo xe, ngẩng đầu lên mà chạy đi. Đó gọi là cách thái thứ tư của ngựa 
dữ thế gian. Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian kéo xe, mới bị ít roi gậy, thì 
hoặc làm cho đứt dây cương, hay bứt dàm, chạy ngang chạy dọc. Đó 
gọi là cách thái thứ năm. Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian kéo xe, giơ hai 
chân trước lên làm như người đứng. Đó là cách thái thứ sáu. Lại nữa, 
khi ngựa dữ thế gian kéo xe, phải dùng roi gậy mới chịu đứng yên, 
không động. Đó là cách thái thứ bẩy. Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian 
kéo xe, bốn chân chụm lại, phục sát đất không chịu đứng lên. Đó gọi 
là cách thái thứ tám. 

“Con người dữ' của thế gian cũng vậy, ở trong Chánh pháp luật 
có tám điều lỗi. Những gì là tám? Hoặc Tỳ-kheo, khi bị các vị Phạm 
hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghi; người kia sân giận, chỉ trích trở lại 





!“ Pãli, A. 8.14 Khalunka. Cf. N°100(149). 
Ö: Mã hữu bát thái ——=K=A. Pãli: attha assakhalunke, tám loại ngựa bất kham. 
HT trượng phu =c=V—. Päli: purusakhalunka, con người bất kham. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 629 





người cử tội rằng: “Thầy ngu si, không biết, không tốt. Người ta vừa cử 
tội thầy, sao thây lại cử tội tôi? Như con ngựa dữ kia hai chân sau 
chõi lui, hai chân trước quy xuống đất, làm đứt cương, gãy ách. Đây 
gọi là lỗi thứ nhất của con người trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, 
nghỉ; liền trở lại cử tội người kia, giống như ngựa dữ cứng cổ làm gãy 
ách. Đây gọi là lỗi thứ hai của con người trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, 
nghi; nhưng không dùng lời đứng đắn đáp lại, mà nói sang chuyện 
khác, hay không nhẫn, sân nhuế, kiêu mạn, che giấu, hiểm hận, làm 
những chuyện vô lý, như ngựa dữ kia không đi đường thẳng làm cho 
xe lật úp. Đây gọi là lỗi thứ ba của con người trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, 
nghỉ; khiến cho người kia nhớ lại, nhưng lại nói rằng: “Tôi chẳng nhớ” 
ngang ngạnh không phục, như ngựa dữ kia bước thụt lùi. Đây gọi là lỗi 
thứ tư của con người trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, 
nghỉ; bèn khinh miệt, không kể gì đến người khác, cũng không kể gì 
đến chúng Tăng, tùy ý ôm y bát bỏ đi, như ngựa dữ kia bị ăn roi gậy, 
bổ chạy dọc ngang. Đây gọi là lỗi thứ năm của con người trong Chánh 
pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, 
nghi; họ ngồi trên giường cao tranh luận quanh co với các Thượng tọa, 
như ngựa dữ kia đứng hai chân như người. Đây gọi là lỗi thứ sáu của 
con người trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, 
nghỉ; họ im lặng không đáp, để xúc não đại chúng, như ngựa dữ kia bị 
roi gậy vẫn trơ trơ không động. Đây gọi là lỗi thứ bẩy của con người 
trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, 
nghỉ; người bị cử tội liền xả giới, tự sanh thoái thất, đến trước cửa 
chùa nói rằng: “Ông mặc nhiên mà sống hoan hỷ khoái lạc, tôi tự xả 
giới lui về,` như con ngựa dữ kia bốn chân chụm lại, phục sát đất 
không động. Đây gọi là lỗi thứ tám của con người trong Chánh pháp 
luật. 


630 TẠP A-HÀM (I) 





Đó gọi là Tỳ-kheo đối trong Chánh pháp luật có tám điều lỗi 
lầm của con người. ” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 
M 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 631 





KINH 925. BÁT CHỦNG ĐỨCE 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ngựa tốt ở thế gian thành tựu được tám đức, theo ý muốn của 
người, đi đường nhiều ít''. Những gì là tám? Sanh nơi quê hương của 
giống ngựa tốt. Đó là đức thứ nhất của ngựa tốt. 

“Lại nữa, thể tánh ôn hòa, không làm người kinh sợ'°. Đó là đức 
thứ hai của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt không lựa chọn đồ ăn thức uống. Đó là đức 
thứ ba của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt ghê tởm chỗ nhơ không sạch, chọn đất sạch 
để nằm. Đó là đức thứ tư của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt luôn thể hiện tính tình thái độ nhạy cẩm trước 
người huấn luyện”, Mã sư sẽ luyện tập cho nó bỏ những thái độ này. 
Đó là đức thứ năm của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt khi đã đóng vào xe, sẽ không để ý những con 
ngựa khác; tùy cỗ xe nặng nhẹ mà tận dụng sức lực của mình. Đó là 
đức thứ sáu của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt thường theo đường chánh, không đi lạc 
đường. Đó là đức thứ bẩy của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt dù bị bệnh, hoặc già yếu vẫn gắng sức kéo xe 
không chán, không mệt. Đó là đức thứ tám của ngựa tốt. 

“Cũng vậy, trượng phu” trong Chánh pháp luật cũng thành tựu 


”_Päli, A. 8.13 Ajañña. Cf. N?100(150). 

- Thủ đạo đa thiểu —=D“h——A chưa rõ ý. Päli: rajãraho ralãbhogo rañño 
añganteva... thích hợp với vua, được vua thọ dụng, là tài bảo của vua. 

- Lương mã hương =} —=n. Päli: ubhato suato hoti, cha mẹ thuần giống. 

- Hán: bất kinh khủng nhân —=—=—=H. Päli: na ca aññe asse ubbejetä, không làm 
các ngựa khác sợ. 

- Pali: yani kho panassa honti satheyyani kuteyyani jimheyyani vankeyyani tani 

yathaäbhutam sãrathissa ävikattä hoti, nếu có những tính giảo hoạt, man trá, 

quanh co, tà vạy; thây đều hiện rõ một cách trung thực cho người huấn luyện. 

Hán: trượng phu =V——A con người, hay người đàn ông. Bản Päli nói bhikkhu. 





20. 


632 TẠP A-HÀM (I) 





được tám đức, nên biết đó là bậc Hiển sĩ'!. Những gì là tám? Bậc Hiển 
sĩ an trụ chánh giới, luật nghi Ba-la-để-mộc-xoa?, có đủ oai nghi hành 
xử; thấy tội vi tế thường sanh lòng sợ hãi, giữ gìn học giới. Đó là đức 
thứ nhất của trượng phu trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, trượng phu tính tự hiển thiện, khéo điều phục, khéo an 
trụ, chẳng làm phiển, không làm sợ hãi phạm hạnh khác. Đó là đức 
thứ hai của trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu đi khất thực, theo thứ lớp, tùy theo những 
gì nhận được, dù ngon hay đở, tâm vẫn bình đẳng, không hiểm, không 
đắm trước. Đó là đức thứ ba của trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu sanh tâm yểm ly các nghiệp ác nơi thân, 
miệng, ý, các pháp ác bất thiện, cùng các phiển não, chúng dẫn đến 
thọ nhận các báo khổ nhiệt não nhiều lần; đối với sự sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não trong đời vị lai lại càng yểm ly. Đó là đức thứ tư 
của trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu nếu có lỗi lầm của Sa-môn, mà quanh co, 
không chân thật, hãy nhanh chóng trình lên Đại Sư và thiện tri thức; 
Đại Sư thuyết pháp chắc chắn sẽ trừ dứt?. Đó là đức thứ năm của vị 
trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu tâm cầu học có đủ, nghĩ như vây: “Giả sử 
người khác có học hay không học, ta cũng phải học. Đó là đức thứ sáu 
của trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu thực hành tám Chánh đạo, chẳng thực hành 





?: Hán: hiển sĩ phu —h—A chỉ con người hiền thiện (Päli: bhaddo puriso). Tham 


chiếu Pali: atthahi dhammehi samannägato bhikku ahuneyyo hoti, thành tựu tám 
pháp, Tỳ-kheo ấy là vị ứng thỉnh (xứng đáng được tôn kính, cúng dường). 

Pali: bhikkhUu silava hoti, patimokkhasamvarasamvuto viharati, Tỳ-kheo có giới, 
sống tự chế ngự bằng sự chế ngự của Giới bổn. 

Dịch sát; nhưng bản Hán sai, so sánh theo thí dụ nêu trên. Bản Päli: yãni kho 
panassa honti satheyyani kuteyyäani jimheyyani vañkeyyäni tani yathabhutam 
avakatta hoti satthiri va viññuUsu va sabrahmacarisu. tesam assa attha va viññu 
va sabrahmacarT abhinimmadanaya vayamaiti, Hoặc (tự mình) có những gì là 
giảo hoạt, man trá, siểm khúc, không chính trực, đều trung thực được biểu hiện 
cho Tôn sư hay các đồng phạm hạnh có trí thấy. (Tỳ-kheo) ấy nỗ lực để được 
Tôn sư hay các đồng phạm hạnh có trí sửa sai cho. 


22. 


23. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 633 





phi đạo. Đó là đức thứ bảy của trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu suốt đời nỗ lực tinh cần, không chán, không 
mệt. Đó là đức thứ tám của trượng phu. 

“Trượng phu thành tựu tám đức như vậy, tùy thuộc vào sự thực 
hành của mình mà có thể tiến triển nhanh chóng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 926. SẰN-ĐÀ CA-CHIÊN-DIÊN?# 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong tinh xá Thâm cốc tại làng Na-lê”. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo Sằn-đà Ca-chiên-diên”': 

“Nên tu thiển chân thật, chớ tập thiển ngang ngạnh”. Như ngựa 
ngang ngạnh, cột nơi cạnh máng cỏ chuồng ngựa, nó không nghĩ: “Ta 
phải làm gì? Ta không phải làm gì?” mà chỉ nghĩ đến thóc và cỏ. Cũng 
vậy, trượng phu tu tập nhiều với tham dục triển”, cho nên, vị kia bằng 
tâm tham dục mà tư duy, không biết như thật con đường xuất ly”, tâm 
thường rong ruỗi, tùy theo tham dục triỀn mà câu chánh thọ. Đối với 
sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi, tuy tu tập nhiều, cho nên, đối với 
đạo xuất ly không biết như thật; với tâm bị trùm kín bởi nghi? mà tư 
duy để cầu chánh thọ. 





®#. Pali, A. 11.10 Sandha. Tham chiếu, N?100(151). 


Na-lê tụ lạc Thâm cốc tỉnh xá ==—=E—= ———. Pali: Natike Giñjakävasathe, 
trong ngôi nhà ngói ở Nãtika. 

Sằn-đà Ca-chiên-diên šÿ‡=¡———. Päli: Sandha. 

Hán: chân thật thiền, cường lương thiền “u===I=A“=j =}“=I. Pãli: ajaniyajjhäyitam, 
khalunkajjhãyitam, tu thiền của con ngựa thuần, tu thiền của con ngựa chứng. 
Hán: ư tham dục tiền đa sở tu tập —=“g——“h——— Pãii: 
kamaragapariyutthitena cetasã viharati, sống với tâm tư bị quấn chặt bởi tham 
dục. 

Pali: uppanassa kamaragassa nissaranam yathabhutam nappajanati, nó không 
biết như thật sự xuất ly đối với tham dục. 

Nghỉ cái tâm —~=`\ —=. 


25. 


26. 





Xã 


28. 


29. 


30. 


634 TẠP A-HÀM (I) 





“Này Sằn-đà, nếu thật là ngựa thuần giống'”' thì khi cột nơi cạnh 
máng cỏ chuồng ngựa, nó chẳng nghĩ đến cỏ, nước, mà chỉ nghĩ đến 
việc kéo xe. Cũng vậy, trượng phu không niệm tưởng tham dục triển 
mà an trụ”, biết như thật sự xuất ly; không với tham dục triển mà cầu 
chánh thọ; cũng không bị quấn chặt bởi sân nhuế, thụy miên, trạo hối, 
nghi, mà phần nhiều an trụ vào xuất ly; biết như thật về các triỀn sân 
nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi; không với nghi triển mà cầu chánh 
thọ. 

“Như vậy, Sằn-đà, Tỳ-kheo thiển như vậy không y cứ vào đất tu 
thiển, không y cứ vào nước, gió, lửa, không, thức, vô sở hữu, phi tưởng 
phi phi tưởng mà tu thiển; không y cứ vào thế giới này, không y cứ 
vào thế giới khác, không phải mặt trời, mặt trăng, không phải thấy, 
nghe, cảm, biết, không phải đắc, không phải cầu, không phải tùy 
giác”, không phải tùy quán mà tu thiển. Này Sằn-đà, nếu Tỳ-kheo 
nào tu thiển như vậy, những Thiên chủ Y-thấp-ba-la**, Ba-xà-ba-để*? 
đều cung kính, chắp tay, cúi đầu, làm lễ mà nói kệ tán thán: 

Nam-mô Đại sĩ phu! 
Nam-mô Đại sĩ phu! 
Vì tôi không thể biết, 
Ngài nương đâu mà thiền! 

Bấy giờ, Tôn giả Bạt-ca-lợi đang đứng sau Phật cầm quạt hầu 
Phật. Bat-lợi-ca liền bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo làm sao nhập thiển mà không y cứ vào 
đất, nước, lửa, gió... cho đến giác quán mà tu thiển định? Lầm sao Tỳ- 
kheo tu thiển được những Thiên chủ Y-thấp-ba-la, Ba-xà-ba-để chắp 
tay, cung kính, cúi đầu, làm lễ và nói kệ tán thán: 

Nam-mô Đại sĩ phu! 
Nam-mô Đại sĩ phu! 
Vì tôi không thể biết, 
”' Hán: chân sanh mã =u——. 
Xem cht.29 trên. 
Hán: tùy giác “H—. Päli: anuvicara, tư duy chiêm nghiệm. 
Y-thấp-bà-la =—=c=—. Pãii: lssara. 
Ba-xà-ba-đề =¡ “G=i —=. Pãli: Pajapati. 


32. 
S3; 
34. 
35. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 635 





Ngài nương đâu mà thiên! 

Phật bảo Tỳ-kheo Ba-lợi-ca: 

“Tỳ-kheo, đối với địa tưởng có thể điều phục địa tưởng”, đối với 
thủy, hỏa, phong tưởng, Vô lượng không nhập xứ tưởng, Thức nhập xứ 
tưởng, Vô sở hữu xứ nhập xứ tưởng, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ 
tưởng: thế giới này, thế giới khác, mặt trời, mặt trăng, thấy, nghe, 
cảm, biết; hoặc đắc, hoặc câu, hoặc giác, hoặc quán, đều điều phục 
các tưởng kia. 

“Này Bạt-ca-lợi, Tỳ-kheo tu thiển như vậy, không y cứ vào đất, 
nước, lửa, gió... cho đến không y cứ vào giác, quán để tu thiển. Này 
Bat-lợi-ca, Tỳ-kheo nào tu thiển như vậy, thì các Thiên chủ Y-thấp- 
bà-la, Ba-xà-ba-để đều cung kính, chắp tay, cúi đầu làm lễ và nói kệ 
tán thán: 

Nam-mô Đại sĩ phu! 
Nam-mô Đại sĩ phụ! 
Vì tôi không thể biết, 
Ngài nương đâu mà thiền! 

Khi nghe Phật nói kinh này, thì Tỳ-kheo Sằn-đà Ca-chiên-diên 
xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Tỳ-kheo Bạt-lợi-ca không 
còn khởi các lậu, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Bạt-ca-lợi nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 927. ƯU-BÀ-TẮC” 
Tôi nghe như vầy: 





3%: Pãali: pathaviyam pathavĩsaññã vibhũtã hoti; vì vibhũta có hai nghĩa: phi hữu và 


mỉnh nhiên, nên câu Päli có thể hiểu theo hai cách ngược nhau. Nhưng vì 
pathaviyam ở cách số sáu, nên cần hiểu: ở nơi đất không có tưởng về đất. 
Nhưng bản Hán đọc là abhibhũta, chinh phục. 

” Đại Chánh, kinh số 927-936. Ấn Thuận Hội Biên, “44. Tương ưng Ma-ha-nam”. 
Gồm mười kinh, số 13267-13276. Quốc Dịch, quyển 46 tiếp, “4. Tương ưng Ma- 
ha-nam” mười kinh. Päli, S. 55.37 Mahãnäma. Cí. N?100(152). 


636 TẠP A-HÀM (I) 





Một thời Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ'*. 
Bấy giờ có người họ Thích, là Ma-ha-nam” đi đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rôi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc?°?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Có đủ tướng người nam, ở tại gia, sống trong sạch, tu tập thanh 
bạch, nói rằng: “Nay, suốt đời con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, 
làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con!” Đó gọi là Ưu-bà-tắc. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có đủ tín 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc lấy chánh tín đối với Như Lai làm gốc, kiên cố, khó 
lay chuyển, mà các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và 
người thế gian không ai có thể phá hoại được. Ma-ha-nam, đó gọi là 
Ưu-ba-tắc có đủ tín.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có giới đầy đủ 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc la bỏ sát sanh, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, 
uống rượu, không vui thích làm những điều này nữa. Ma-ha-nam, đó 
gọi là Ưu-bà-tắc có giới đầy đủ. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có nghe đầy đủ?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc có nghe đầy đủ là, khi nghe rồi, có thể ghi giữ, có 
thể tích tập. Nếu những gì Phật nói khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng 
cuối đều thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh 
trong sạch, người ấy đều có khả năng thọ trì. Đó gọi là Ưu-bà-tắc có 


419» 


429 ”» 


3 Pali: Sakkesu viharati kapilavatthusmim nigrodharame. 


Pali: Sakko Mahanamo. 

Ưu-bà-tắc “u=C—. Päli: upãsaka. 

Hán: tín cụ túc =“H——A cũng nói là tín thành tựu. Pali: saddhasampanno. 
Giới cụ túc ——=—. Pali: silasampanno. 

Văn cụ túc =D———F bản Pali không đề cập. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 637 





nghe đầy đủ.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có thí xả đầy đủ?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-ba-tắc có thí xả đây đủ là khi bị xan cấu trói buộc, tâm lìa 
xan cấu, sống không nhà, tu bố thí giải thoát, tinh cần bố thí, thường 
hành bố thí, ưa xả tài vật, bố thí bình đẳng. Ma-ha-nam, đó gọi là Ưu- 
bà-tắc có xả đầy đủ.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ là, biết như thật rằng “Đây là Khổ”, 
'Đây là Khổ tập”, 'Đây là Khổ diệt, “Đây là Khổ diệt đạo”. Ma-ha- 
nam, đó gọi là Ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ.” 

Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 928. THÂM DIỆU CÔNG ĐỨC 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Câu-ni-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ có người họ Thích, là Ma-ha-nam cùng với năm trăm Ưu- 
bà-tắc đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một 
bên, bạch phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc?” 

Phật đáp: 

“Ưu-bắc-tắc là người sống trong sạch tại gia... cho đến suốt đời 
quy y Tam bảo, làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 


*# Xâ cụ túc ———A đây chỉ thí xả hay huệ xả. Pãli: cãgasampanno. 


Trụ ư phi gia —=—=D=a“=A có lẽ bản Hán nhầm agãra (nhà) và anagãra (không 
nhà). Bản Pali: vigatamalamaccherena cetasa agaram ajjhavasati, sống tại gia 
với tâm xa lìa cáu bợn của bỏn sẻn. 

*.. paii, S. 55.49 Mahanäama. Cí. N°100(153). 


45. 


638 TẠP A-HÀM (I) 





“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc Tu-đà-hoàn??” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc Tu-đà-hoàn là vị mà ba kết sử: thân kiến, giới thủ, 
nghi, đã đoạn tận, đã biến tri. Ma-ha-nam, đó gọi là Ưu-bà-tắc Tu-đà- 
hoàn.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc Tư-đà-hàm?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc Tư-đà-hàm là vị mà ba hạ phần kết sử đã đoạn tận, 
đã biến tri; tham dục, sân nhuế, ngu sĩ đã mỏng. Ma-ha-nam, đó gọi là 
Ưu-ba-tắc Tư-đà-hàm.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc A-na-hàm?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Uu-bà-tắc A-na-hàm là vị mà năm hạ phần kết sử tức thân 
kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục, sân nhuế, đã đoạn tận, đã biến tri. 
Ma-ha-nam, đó gọi là Ưu-bà-tắc A-na-hàm?. ” 

Bấy giờ, Ma-ha-nam quay nhìn năm trăm Ưu-bà-tắc nói rằng: 

“Kỳ thay các vị Ưu-bà-tắc, sống tại gia thanh bạch, lại được 
công đức sâu xa như vậy!” 

Khi Ưu-bà-tắc Ma-ha-nam nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đẳnh lễ rồi lui. 


M 


KINH 929. NHẤT THIẾT SỰ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ, có người họ Thích, là Ma-ha-nam đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc?” 





**“. Bản Päli: thành tựu bốn chứng tịnh hay bất hoại tịnh. 
“3. Không đề cập A-la-hán. Trong kinh này, tại gia không thể chứng. 
*._ Pali, A. 8.25 Mahãnãma. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 639 





Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc là người sống tại gia trong sạch,... cho đến suốt đời 
quy y Tam bảo, làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao là làm thành mãn tất cả sự của Ưu-bà-tắc?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Nếu Ưu-bà-tắc nào có tín, nhưng không có giới, đó là không 
đủ, mà hãy nỗ lực tinh cần, đủ tịnh giới. Có đủ tín và giới, nhưng 
không bố thí thì cũng chưa đủ; vì chưa đủ nên phải nỗ lực tinh cần, tu 
tập bố thí để làm được đủ. Tín, giới và thí đã đầy, nhưng nếu không 
tù y thời đến Sa-môn để lắng nghe lãnh thọ Chánh pháp, thì vẫn chưa 
đủ. Vì chưa đủ cho nên phải nỗ lực tinh cần. Tùy thời đến chùa tháp, 
nhưng gặp các Sa-môn mà không một lòng lắng nghe lãnh thọ 
Chánh pháp, thì vẫn chưa đủ. Tín, giới, thí và nghe tu tập đã đây, 
nhưng nghe rồi mà không ghi giữ, thì vẫn chưa có đủ; vì không đủ 
nên phải nỗ lực tỉnh cần. Tùy thời đến Sa-môn, chuyên tâm lắng 
nghe pháp, nghe rồi thì phải khéo ghi giữ. Nếu không thể quán sát 
nghĩa lý sâu xa của các pháp, thì đó chưa phải là đủ; vì không có 
đủ nên phải nỗ lực tinh cần hơn, làm cho có đủ. Tín, giới, bố thí, 
nghe, nghe rồi thì khéo ghi giữ, ghi giữ rồi quán sát nghĩa lý sâu 
xa, mà không tùy thuận để biết hướng đến pháp và thứ pháp", thì 
đó vẫn chưa có đủ; vì chưa có đủ nên phải nỗ lực tinh cần. Tín, 
giới, bố thí, nghe, ghi giữ, quán sát, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa và tùy 
thuận thực hành hướng đến pháp, thứ pháp. Ma-ha-nam, đó gọi là 
có đủ tất cả sự của Ưu-bà-tắc. ” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao là Ưu-bà-tắc hay tự an ủy mình”"', chẳng an 
ủy người khác””?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 


”° Hán: pháp thứ pháp hướng -k——k~Vv=A thường nói là pháp tùy pháp hành. Pãili: 


dhammanudhammapatipada, thực hành pháp và tùy pháp, hay sự thực hành tùy 
thuận với pháp. 

Hán: tự an ủy —=w=—. Päli: attahitaya patipanno, thực hành vì mục đích tự lợi. 
Hán: an ủy tha =w—=L. Päli: parahitaya. 


51. 
3. 


640 TẠP A-HÀM (I) 





“Nếu Ưu-bà-tắc nào có thể tự mình đứng vững trong giới 
nhưng không thể khiến cho người đứng vững trong chánh giới; tự 
mình giữ tịnh giới, nhưng không thể khiến cho người khác giữ giới có 
đủ; tự mình làm việc bố thí, nhưng không thể xác lập bố thí nơi 
người khác; tự mình đi chùa tháp, đến gặp các Sa-môn, nhưng không 
thể khuyên người khác đi chùa tháp, đến gặp Sa-môn; tự mình 
chuyên nghe pháp, nhưng không thể khuyên người thích nghe Chánh 
pháp; nghe Chánh pháp tự mình thọ trì, nhưng không thể khiến người 
khác thọ trì Chánh pháp; tự mình có thể quán sát nghĩa lý sâu xa, 
nhưng không thể khuyên người quán sát nghĩa lý sâu xa; tự mình biết 
pháp sâu xa có thể tùy thuận thực hành hướng đến pháp, thứ pháp, 
nhưng không thể khuyên người khiến họ tùy thuận thực hành hướng 
đến pháp, thứ pháp. 

Này Ma-ha-nam, người thành tựu tám pháp như vậy, thì đó gọi 
là Ưu-bà-tắc có thể tự an ủy, nhưng không thể an ủy người khác.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Ưu-bà-tắc thành tựu bao nhiêu pháp để tự an ủy 
và giúp người được an ủy?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu pháp, đó gọi là Ưu-bà- 
tắc tự an ủy và giúp người được an ủy.” 

“Những gì là mười sáu pháp? 

“Này Ma-ha-nam, nếu Ưu-bà-tắc đủ có chánh tín và cũng xác 
lập cho người khác; tự mình giữ tịnh giới, cũng xác lập tịnh giới cho 
người khác; tự mình hành bố thí và dạy người hành bố thí; tự mình đến 
chùa tháp gặp các Sa-môn, cũng dạy người khác đến gặp các Sa-môn; 
tự mình chuyên cần nghe pháp, cũng dạy người nghe; tự mình thọ trì 
pháp và dạy người khác thọ trì; tự mình quán sát nghĩa dạy người quán 
sát; tự mình biết nghĩa lý sâu xa tùy thuận tu, hành pháp thứ, pháp 
hướng, cũng lại dạy người hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận tu hành 
hướng đến pháp, thứ pháp. Này Ma-ha-nam, người nào thành tựu mười 
sáu pháp như vậy, được gọi là Ưu-bà-tắc có thể tự an ủy và làm người 
khác được an ủy. 

“Này Ma-ha-nam, nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu pháp 
như vậy, thì tất cả người trong các chúng Bà-la-môn, chúng Sát-lợi, 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 641 





chúng Trưởng giả, chúng Sa-môn đều đến chỗ họ. Ở trong các chúng 
này, oai đức của họ sáng chói. Giống như mặt trời, ánh sáng chiếu soi 
cả sáng, trưa, chiều. Cũng vậy, Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu 
pháp, thì oai đức họ cũng tổ rạng cả đầu, giữa và cuối. Như vậy, này 
Ma-ha-nam, nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu pháp thì đó là một 
điều mà thế gian khó thành tựu được.” 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe những 
gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ rồi lui. 


M 
KINH 930. TỰ KHỦNG® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ, Ma-ha-nam họ Thích đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nước Ca-tỳ-la-vệ này đang an ổn thịnh vượng, 
nhân dân phát đạt. Mỗi khi con ra vào, người vật theo hai bên, nào voi 
điên, người điên, xe điên, thường cùng đi với chúng. Con tự sợ là mình 
phải cùng sống, cùng chết với bọn điên cuồng này mà quên mất niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo Tăng. Con tự nghĩ, sau khi mạng 
chung sẽ sanh vào nơi nào?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Đừng sợ hãi! Đừng sợ hãi! Sau khi mạng chung ông sẽ không 
sanh đường dữ, cũng không chết dữ. Thí như cây lớn thuận xuống, 
nghiêng xuống, chúi xuống, nếu chặt gốc rễ, sẽ ngã về nơi nào?” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Về phía thuận xuống, nghiêng xuống, chúi xuống.” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ma-ha-nam cũng như vậy, khi mạng chung không sanh đường 
dữ, cũng không chết dữ. Vì sao? Vì ông đã lâu dài tu tập niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo Tăng, nên sau khi mạng chung, thân này bị 


33: Pali, S. 55.21-22 Mahãnama. 


642 TẠP A-HÀM (I) 





hỏa thiêu, hay bỏ ngoài nghĩa địa, bị gió tấp, nắng thiêu lâu ngày 
thành tro bụi, nhưng vì tâm ý thức đã lâu dài từ trước được huân tập 
bởi chánh tín, bởi tịnh giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, nên thần thức sẽ 
hướng lên cõi an lạc, đời sau sanh về cối trời.” 

Sau khi Ma-ha-nam nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 931. TU TẬP TRỤ" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ, Ma-ha-nam dòng họ Thích đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo còn ở nơi học địa mà cầu lên Niết- 
bàn an ổn chưa được, bạch Thế Tôn, người ấy nên tu tập thế nào, tu 
tập nhiều, để ở trong Pháp luật này được hết các lậu, tâm giải thoát vô 
lậu, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri tự tác chứng, biết rằng: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau°Š'?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Nếu Tỳ-kheo còn nơi học địa mà cầu lên Niết-bàn an ổn chưa 
được, thì Tỳ-kheo ấy lúc bấy giờ, nên tu sáu niệm.,... cho đến lên được 
Niết-bàn. Thí như người đói khát, thân thể ốm yếu, được thức ăn ngon, 
thân thể mập mạp. Cũng vậy Tỳ-kheo trụ nơi học địa, cầu con đường 
lên Niết-bàn an ổn chưa được, nên tu sáu tùy niệm... cho đến chóng 
đắc Niết-bàn an Ổn. 

“Những gì là sáu niệm? 

“Đối với Phật sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: Như Lai, Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 





*-. Pali, A. 6.10 Mahãnãma. Cí. N°100(156). 

5”: Bản Päli: ariyasävako ägataphalo viññãtasãsano so katamena vihärena 
bahulam viharati, Thánh đệ tử đã đắc quả, đã hiểu biết giáo pháp, sống nhiều 
với sự an trụ nào? 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 643 





Thánh đệ tử lúc nhớ nghĩ như vậy không khởi tham dục triển, không 
khởi tâm sân nhuế, ngu si, tâm chánh trực, đạt nghĩa Như Lai" và 
được Chánh pháp của Như Lai. Đối với Chánh pháp Như Lai và đối 
với Như Lai đạt được tâm tùy hỷ””. Do tâm tùy hỷ nên hoan hỷ. Do 
tâm hoan hỷ nên thân khinh an. Do thân khinh an nên được cảm giác 
lạc. Do được cảm giác lạc nên tâm được định. Do tâm đã định nên vị 
Thánh đệ tử này dù ở giữa những chúng sanh hung hiểm” mà không bị 
các chướng ngại, được vào dòng nước pháp... cho đến Niết-bàn. 

“Lại nữa, đối với Pháp sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: Pháp luật 
của Thế Tôn, ngay trong đời này” có thể lìa nhiệt não sanh tử, 
không đợi thời tiết, thông đạt hiện pháp, duyên tự mình mà giác tri. 
Thánh đệ tử niệm pháp như vậy, không khởi tham dục, sân nhuế, 
ngu sĩ... cho đến ý nhớ nghĩ pháp được huân tập, thăng tiến Niết- 
bàn. 

“Lại nữa, đối với Tăng sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: Đệ tử Thế 
Tôn là những vị thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, thành hướng”, 
hành pháp tùy thuận, có hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn; hướng 
Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm, hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, hướng 
A-la-hán, đắc A-la-hán, là bốn đôi tám bậc Hiển thánh. Đó gọi là đệ 
tử Tỳ-kheo Tăng, tịnh giới có đủ, tam-muội có đủ, trí tuệ có đủ, giải 
thoát có đủ, giải thoát tri kiến có đủ của Thế Tôn; đáng được tôn 
nghĩnh, thừa sự cúng dường, là ruộng phước tốt. Thánh đệ tử khi niệm 


* Kỳ tâm chánh trực, đắc Như Lai nghĩa ————~o=p—~q. Päli: ujugatamevassa 


tasmim samaye cittam hoti tathagatam arabbha, “lúc bấy giờ tâm vị ấy chánh 
trực do liên hệ đến Như Lai”. Trong bản Pãli, ärabbha là bất biến từ, nên câu 
này có nghĩa (tâm chánh trực do) “liên hệ đến Như Lai”. Bản Hán hiểu là động 
từ arabbhati, nên có nghĩa là “đạt được nghĩa của Như Laï”. 

Pali: labhati dhammũpasamhitam pamojjam, đạt được sự tùy hỷ liên hệ đến 
pháp. 

Pãali: savyäpajjäya pajäya avyãapajjo viharati, sống không hiềm hận đối với người 
hiểm hận. 

Hán: hiện pháp ={=k. Päli: saditthiko, hiện kiến, kết quả được thấy ngay hiện tại. 
Hán: thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, thành hướng —=V=A—~=v~A 
—-v-A—-~v. Pali: supatipanno (diệu hành), ujupatipanno (chất trực hành), 
ñäyapatipanno (như lý hành), samTcipatipanno (hòa kỉnh hành). 


51. 


58. 


59. 


60. 


644 TẠP A-HÀM (I) 





tưởng Tăng sự như vậy thì không khởi tham dục, sân nhuế, ngu sĩ... 
cho đến niệm tưởng Tăng được huân tập, thăng tiến Niết-bàn. 

“Lại nữa, đối với Tịnh giới sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: Giới 
không hoại, giới không khuyết, giới không nhơ, giới không tạp, giới 
không bị nô lệ”!, giới được khéo hộ trì, giới được người sáng suốt ca 
ngợi, giới được người trí không nhàm chán. Thánh đệ tử khi niệm 
tưởng giới như vậy, không khởi tham dục, sân nhuế, ngu sỉ... cho đến 
niệm tưởng giới được huân tập, thăng tiến Niết-bàn. 

“Lại nữa, đối với Bố thí sự, Thánh đệ tử tự niệm tưởng: Ta được 
lợi lộc tốt, giữa những chúng sanh xan cấu mà ta la được tâm xan cấu, 
sống không nhà®, thực hành bố thí giải thoát, thường tự tay bố thí; 
thích pháp hành xả, bố thí bình đẳng có đủ. Lúc Thánh đệ tử niệm 
tưởng bố thí như vậy, không khởi tham dục, sân nhuế, ngu sĩ,... cho 
đến niệm tưởng bố thí được huân tập, thăng tiến Niết-bàn. 

“Lại nữa, đối với chư Thiên, Thánh đệ tử niệm tưởng: Có Tứ 
đại thiên vương, Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà 
thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên. Nếu người nào có lòng 
chánh tín, khi mệnh chung ở đây sẽ sanh lên các cõi trời kia. Ta cũng 
sẽ thực hành chánh tín này. VỊ kia có tịnh giới, thí, văn, xả, tuệ đến 
khi mệnh chung ở đây đã sanh lên cõi trời kia. Nay ta cũng sẽ thực 
hành giới, thí, văn, xả, tuệ này. Thánh đệ tử niệm tưởng thiên như 
vậy, không khởi tham dục, sân nhuế, ngu s1, tâm chánh trực duyên 
đến (nhớ nghĩ) chư Thiên. Thánh đệ tử kia do trực tâm như vậy mà 
đạt được pháp lợi, nghĩa lợi sâu xa, được tùy hỷ lợi ích của chư 
Thiên. Do tùy hỷ nên sanh hoan hỷ. Do hoan hỷ nên thân khinh an. 
Do thân đã khinh an nên được cảm giác lạc. Do được cảm giác lạc 
rồi nên tâm được định. Do tâm đã định nên vị Thánh đệ tử này dù ở 
giữa những chúng sanh hung hiểm cũng không bị các chướng ngại, 
được vào dòng nước pháp. Vì niệm tưởng chư Thiên được huân tập, 
nên thăng tiến Niết-bàn. 





5 Bất thủ tha giới ——=L——A “không bị người khác lấy đi”; không rõ ý. Có lẽ 


muốn nói: không bị người khác chi phối. Pãli: bhujissa, f/ do, chỉ người nô lệ 
được giải phóng; đây chỉ giới của người tự do, không bị áp đặt cưỡng chế. 
'“. Xem cht.45, kinh 927. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 645 





“Này Ma-ha-nam, nếu Tỳ-kheo nào còn ở học địa, muốn cầu lên 
Niết-bàn an lạc, mà tu tập nhiều như vậy, tất chóng được Niết-bàn, ở 
trong Chánh pháp luật các lậu nhanh chóng diệt tận, tâm giải thoát vô 
lậu, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, nhưng việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. ” 

Ma-ha-nam nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi 
lu1. 


M 


KINH 932. THẬP NHẤT® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn, vá y cho Thế Tôn. 
Lúc ấy Thích Ma-ha-nam nghe các Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn vá y cho 
Thế Tôn nói rằng: 'Không bao lâu, sau ba tháng an cư, khi vá y xong, 
Thế Tôn sẽ đắp y, mang bát, du hành trong nhân gian." Nghe xong, 
Ma-ha-nam đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật: 

“Thế Tôn, cả người con bất an, bốn phương mờ mịt, pháp đã 
nghe đều quên hết. Vì nghe các Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn, vá y cho 
Thế Tôn, nói rằng: “Không bao lâu, sau ba tháng an cư, khi vá y xong, 
Thế Tôn sẽ đắp y, mang bát, du hành trong nhân gian.` Cho nên nay 
con suy nghĩ: 'Lúc nào mới gặp lại được Thế Tôn và các Tỳ-kheo 
quen biết?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Dù có gặp, hay chẳng gặp Như Lai và có gặp, hay chẳng gặp 
các Tỳ-kheo quen biết, ông chỉ cần niệm tưởng năm pháp và tinh cần 
tu tập. Này Ma-ha-nam, nên lấy chánh tín làm chủ, chứ không phải là 
không chánh tín; lấy giới có đủ, nghe có đủ, thí có đủ, tuệ có đủ làm 
gốc, chứ không phải là không trí tuệ. 

“Cũng vậy, Ma-ha-nam, căn cứ vào năm pháp này, tu sáu niệm 


5: Paili, A. 11.12 Mahãnäma. 


646 TẠP A-HÀM (I) 





xứ. Những gì là sáu? Ma-ha-nam, niệm Như Lai, nên niệm như vầy: 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác... cho đến Phật, Thế 
Tôn. Nên niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, nệm Thí, niệm Thiên 
sự... cho đến tự thực hành, đạt trí tuệ. 

“Cũng vậy, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử thành tựu mười một pháp, 
thì sự học trọn không bại hoại, có khả năng tri kiến, có khả năng 
quyết định, trụ cửa cam lộ, gân vị giải thoát, chứ không thể tất cả cùng 
lúc chóng đắc cam lộ Niết-bàn. Ví như gà ấp trứng, năm hoặc mười 
trứng, tùy thời ấp nghỉ, thương yêu bảo vệ chăm sóc; cho dù khoảng 
giữa lại bỏ bê, cũng còn có thể dùng móng hoặc mỏ để mổ vỡ trứng 
cho gà con chui ra. Vì sao? Vì gà mẹ lúc ban đầu đã biết tùy thời ấp ủ 
hay nghỉ ngơi, khéo thương yêu bảo vệ. Cũng vậy, Thánh đệ tử thành 
tựu mười một pháp, là trụ nơi sự học trọn không bại hoại... không thể 
tất cả cùng lúc chóng đắc cam lộ Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe những 
gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui. 


M 


KINH 933. THẬP NHỊ®“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn để vá y cho Thế Tôn. 
Lúc ấy Ma-ha-nam họ Thích nghe các Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn, vá y 
cho Thế Tôn nói rằng: “Không bao lâu, sau ba tháng an cư khi vá y 
xong, Thế Tôn sẽ đắp y, mang bát du hành trong nhân gian.` Nghe 
xong, Ma-ha-nam đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cả người con bất an, bốn phương mờ mịt, trước 
đây những pháp đã nghe bây giờ bỗng quên hết, vì nghe các Tỳ-kheo 
tụ tập tại nhà ăn, vá y cho Thế Tôn,... cho đến du hành trong nhân 
gian. Con suy nghĩ: “Lúc nào mới gặp lại được Thế Tôn và các Tỳ- 
kheo quen biết?” 


5% Paii, A. 11.13 Mahãnäma. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 647 





Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Dù có gặp hay chẳng gặp Như Lai và có gặp, hay chẳng gặp 
các Tỳ-kheo quen biết, ông lúc nào cũng vẫn phải siêng năng tu sáu 
pháp. Những gì là sáu pháp? Chánh tín là gốc; giới, thí, văn, không, 
tuệ là căn bản, chứ không phải không trí tuệ. Cho nên, Ma-ha-nam, 
căn cứ vào sáu pháp này, mà nỗ lực tu tập tăng thượng sáu tùy niệm: 
Từ niệm Như Lai sự... cho đến niệm Thiên. Thành tựu được mười hai 
niệm này, Thánh đệ tử đó giảm bớt các điều ác, không còn tăng 
trưởng và bị tiêu diệt không khởi nữa; lìa trần cấu, không tăng trần 
cấu; lìa bỏ không bám giữ, vì không bám giữ nên không dính mắc; vì 
không dính mắc nên tự chứng Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, nhũng việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa. ” 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe những 
gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ rồi lui. 


M 


KINH 934. GIẢI THOÁ TS 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ, Ma-ha-nam họ Thích đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Theo như những øì Phật đã dạy, con hiểu: Nhờ chánh định" nên 
giải thoát, không thể không có chánh định. Thế nào, bạch Thế Tôn, có 
phải đạt chánh định trước, sau mới giải thoát, hay là giải thoát trước 
rồi sau mới đạt chánh định? Hay chánh định và giải thoát không trước 
không sau, cả hai sanh cùng lúc?” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng, Ma-ha-nam ba lần hỏi như vậy, 
nhưng Phật vẫn im lặng. Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang đứng sau Phật, 
cầm quạt hầu Phật, A-nan nghĩ: “Ma-ha-nam họ Thích đem nghĩa lý 





5%. Pali, A. 3.73 Sakka, N°100(158). 
-. Nguyên Hán: chánh thọ ——A tức Päli samãpatti. Nhưng bản Päli: samahitassa 
ñanam, người được chánh định thì có chánh trí. 


648 TẠP A-HÀM (I) 





sâu xa hỏi Thế Tôn, nhưng Thế Tôn vừa khỏi bệnh chưa lâu. Bây giờ 
ta nên nói sang chuyện khác để tiếp lời ông.) 

“Này Ma-ha-nam, bậc hữu học cũng có giới, bậc vô học cũng có 
giới; bậc hữu học có tam-muội, bậc vô học cũng có tam-muội; bậc hữu 
học có tuệ, bậc vô học cũng có tuệ; bậc hữu học có giải thoát, bậc vô 
học cũng có giải thoát.” 

Ma-ha-nam hỏi Tôn giả A-nan: 

“Thế nào là giới của bậc hữu học? Thế nào là giới của bậc vô 
học? Thế nào là tam-muội của bậc hữu học? Thế nào là tam-muội của 
bậc vô học? Thế nào là tuệ của bậc hữu học? Thế nào là tuệ của bậc 
vô học? Thế nào là giải thoát của bậc hữu học? Thế nào là giải thoát 
của bậc vô học?” 

Tôn giả A-nan bảo Ma-ha-nam: 

“Vị Thánh đệ tử này an trụ nơi tịnh giới, luật nghi Ba-la-để-mộc- 
xoa, oal nghi, hành xứ; thọ trì học giới; khi đã thọ trì học giới thành 
tựu rồi, ly dục, pháp ác bất thiện... cho đến chứng và an trụ Tứ thiển. 
Khi đã có đủ tam-muội như vậy rồi, biết như thật 'Đây là Thánh đế 
khổ", biết như thật “Đây là Thánh đế khổ tập”, biết như thật 'Đây là 
Thánh đế khổ diệt, biết như thật “Đây là Thánh đế khổ diệt đạo'. 
Biết như vậy, thấy như vậy rồi, năm hạ phần kết là thân kiến, giới thủ, 
nghi, tham dục, sân nhuế, được đoạn tận, được biến tri. Khi năm hạ 
phần kết này đã đoạn trừ rồi, sanh lên cõi kia, đắc Niết-bàn A-na- 
hàm, không sanh trở lại trong cõi này nữa. Ngay lúc ấy họ thành tựu 
học giới, học tam-muội, học tuệ và học giải thoát. 

“Lại một lúc khác, các hữu lậu sẽ hết, vô lậu giải thoát, tuệ giải 
thoát, tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cầm làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.` Lúc bấy giờ, vị ấy thành tựu vô học giới, vô học tam-muội, vô 
học tuệ, vô học giải thoát. 

“Ma-ha-nam, đó gọi là những gì Thế Tôn nói về học giới, học 
tam-muội, học tuệ, học giải thoát của bậc hữu học; vô học giới, vô học 
tam-muội, vô học tuệ, vô học giải thoát của bậc vô học là như vậy.” 

Sau khi Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe những gì Tôn giả A-nan 
nói, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật rồi lui. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết Ma-ha-nam vừa đi chưa lâu, bảo Tôn 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 649 





giả A-nan: 

“Họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ có thể cùng các Tỳ-kheo bàn luận 
nghĩa lý sâu xa chăng?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vâng, họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ có thể cùng bàn 
luận nghĩa lý sâu xa với các Tỳ-kheo. ” 

Phật bảo A-nan: 

“Những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ sẽ nhanh chóng được lợi 
tốt, bằng tuệ nhãn của Hiền thánh có thể thâm nhập vào pháp Phật 
sâu xa.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 935. SA-ÐÀ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ có họ Thích, tên Sa-đà°, nói với Ma-ha-nam: 

“Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bao nhiêu pháp?” 

Ma-ha-nam đáp: 

“Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp. Những gì là bốn? 
Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng có lòng tin thanh tịnh bất 
hoại, thành tựu Thánh giới, đó gọi là Tu-đà-hoàn thành tựu bốn 
pháp.” 

Sa-đà bảo Ma-ha-nam: 

“Tôn giả chớ nói, chớ bảo rằng: “Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành 
tựu bốn pháp”, nhưng sau đó Tu-đà-hoàn chỉ thành tựu ba pháp. 
Những gì là ba? Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng có lòng tin 
thanh tịnh bất hoại. Như vậy, Tu-đà-hoàn thành tựu ba pháp, ba lần 
nói như vậy. 

“Ma-ha-nam họ Thích, không thể khiến cho Sa-đà chấp nhận 
bốn pháp và Sa-đà họ Thích cũng không thể khiến cho Ma-ha-nam 


5. Paii, S. 55.23 Godhã. Cí. N°100(159). 
53 Thích thị Sa-đà ——-F—. Päli: sakko godhã. 


650 TẠP A-HÀM (I) 





chấp nhận ba pháp. Cả hai cùng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, Ma-ha-nam họ Thích, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Sa-đà họ Thích lại chỗ con, hỏi: “Thế Tôn nói 
Tu-đà-hoàn thành tựu bao nhiêu pháp? Con liền đáp: “Thế Tôn nói 
Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp. Những øì là bốn? Đó là đối với Phật, 
đối với Pháp, đối với Tăng, có lòng tin thanh tịnh bất hoại và thành 
tựu Thánh giới.` Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp như vậy. Sa-đà họ 
Thích nói: 'Ma-ha-nam họ Thích chớ nói rằng: Thế Tôn nói Tu-đà- 
hoàn thành tựu bốn pháp; mà Tu-đà-hoàn thành tựu chỉ ba pháp. 
Những øì là ba? Đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng có 
lòng tin thanh tịnh bất hoại. Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu ba 
pháp như vậy", nói ba lần như vậy. 

“Con cũng không thể khiến cho Sa-đà họ Thích chấp nhận bốn 
pháp và Sa-đà cũng không thể làm cho con chấp nhận ba pháp. Cho 
nên cả hai đến chỗ Thế Tôn, nay xin hỏi Thế Tôn Tu-đà-hoàn thành 
tựu bao nhiêu pháp?” 

Bấy giờ, Sa-đà họ Thích từ chỗ ngồi đứng lên lễ Phật và chắp 
tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có những pháp tương tợ như vậy xảy ra, mà 
một bên là Thế Tôn, một bên là Tỳ-kheo Tăng, thì con sẽ theo Thế 
Tôn, không theo Tỳ-kheo Tăng. Hoặc có những tương tợ như vậy xảy 
ra, mà một bên là Thế Tôn, một bên là chúng Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di hoặc Trời, hoặc Ma, Phạm, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, Người thế gian, con cũng chỉ theo Thế Tôn, không theo các 
chúng khác. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ma-ha-nam: 

“Theo Ma-ha-nam, Sa-đà họ Thích lý luận như vậy, còn ngươi 
thì thế nào?” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Sa-đà họ Thích lý luận như vậy, con còn biết 
nói sao đây, mà con chỉ còn nói tốt, nói chân thật thôi.” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Cho nên phải biết Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp: Là đối với 
Phật, đối với Pháp, đối với Tăng có lòng tin thanh tịnh bất hoại và 
thành tựu Thánh giới và nên thọ trì như vậy. ” 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 651 





Sau khi Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì Phật đã dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ rồi lui. 
M 


652 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 936. BÁCH THỦ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ tụ tập tại nhà cúng 
dường bàn luận, hỏi: 

“Ma-ha-nam, thế nào là lời thọ ký tối hậu? Bách Thủ họ Thích”? 
mệnh chung, Thế Tôn thọ ký người này đắc Tu-đà-hoàn, không rơi 
vào pháp đường ác, nhất định hướng thẳng Chánh giác, còn bảy lần 
qua lại trời, người, cứu cánh thoát khổ. Nhưng Bách Thủ họ Thích 
phạm giới uống rượu mà Thế Tôn lại thọ ký người này đắc Tu-đà- 
hoàn... cho đến cứu cánh thoát khổ. Này Ma-ha-nam, ông nên đến hỏi 
Phật rồi như những øì Phật dạy, chúng ta sẽ vâng theo.” 

Khi ấy Ma-ha-nam đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con, những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ 
tụ tập tại nhà cúng dường bàn luận như vây: “Ma-ha-nam, thế nào là 
lời nói thọ ký tối hậu? Trong đó Bách Thủ họ Thích mệnh chung, Thế 
Tôn thọ ký đắc quả Tu-đà-hoàn... cho đến cứu cánh thoát khổ. Nay 
ông nên đến hỏi lại Thế Tôn, như những gì Thế Tôn dạy chúng ta sẽ 
vâng theo.` Bây giờ con xin hỏi Phật, xin Ngài giải thích cho. ” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Thánh đệ tử nói: “Đại Sư Thiện Thệ! Đại Sư Thiện Thệ! 
Miệng nói thiện thệ mà tâm chánh niệm, chánh kiến, tất nhiên thâm 
nhập Thiện thệ. Thánh đệ tử nói: “Chánh pháp luật! Chánh pháp luật! 
Miệng nói Chánh pháp luật, mà phát tâm chánh niệm, chánh kiến, tất 
nhiên thâm nhập Chánh pháp. Thánh đệ tử nói: “Thiện hướng Tăng! 
Thiện hướng Tăng!” Miệng nói thiện hướng, mà phát tâm chánh niệm, 
chánh kiến thì tất nhiên nhập thiện hướng. Như vậy, này Ma-ha-nam, 
Thánh đệ tử đối với Phật một lòng tịnh tín; đối với Pháp, Tăng một 
lòng tịnh tín; đối với pháp có lợi trí, xuất trí, quyết định trí, bát giải 
thoát thành tựu, thân tác chứng, bằng trí tuệ mà thấy hữu lậu đã đoạn, 


5. Pali, S. 55.24 Sarakäni. Cf. N°100(160). 
? Bách Thủ Thích Thị Eï # Ẩ# fS. Päãli: Sarakãni. Trong bản Hán: Satapäni. 




















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 653 





đã biến tri. Như vậy, Thánh đệ tử không hướng vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, chẳng đọa đường ác, nói là A-la-hán Câu giải thoát!. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đối có tín tâm thanh 
tịnh đối với Phật... cho đến trí tuệ quyết định, không đạt được bát giải 
thoát, thân tác chứng, thành tựu an trụ, nhưng vị ấy thấy, biết hữu lậu 
đã đoạn. Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào đường ác,... cho đến 
Tuệ giải thoát”. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đối có tín tâm thanh 
tịnh đối với Phật... cho đến trí tuệ quyết định, tuy đã được bát giải 
thoát, thân tác chứng, an trụ có đủ, nhưng không thấy hữu lậu đoạn. 
Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào đường ác,... cho đến Thân 
chứng ”. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đối có tín tâm thanh 
tịnh đối với Phật... cho đến trí tuệ quyết định, không được bát giải 
thoát, thân tác chứng, thành tựu an trụ, nhưng thấy biết như thật đối 
với Chánh pháp luật. Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào đường 
ác,... cho đến Kiến đáo. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đối có tín tâm thanh 
tịnh đối với Phật... cho đến trí tuệ quyết định, tuy có thấy biết như thật 
đối Chánh pháp luật, nhưng chẳng được Kiến đáo. Đó gọi là Thánh đệ 
tử không đọa vào đường ác,... cho đến Tín giải thoát. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tin vào ngôn thuyết thanh 
tịnh của Phật, tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của Pháp, của Tăng, đối 
với năm pháp làm tăng trưởng trí tuệ, quán sát kỹ lưỡng, lãnh thọ tín, 
tinh tấn, niệm, định, tuệ. Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào đường 
ác,... cho đến Tùy pháp hành. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tin vào ngôn thuyết thanh 
tịnh của Phật, tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của Pháp, của Tăng,... 


V19 























A-la-hán câu giải thoát [J £# 3š {E ñ£ Hít, hay câu phần giải thoát; A-la-hán 
chứng diệt tận định. Bản Päli không có chỉ tiết này. 

7 A-la-hán tuệ giải thoát [nj £§ ;# ## ## lít, có tuệ nhưng không chứng diệt tận 
định. 

Thân chứng .# 3ð. A-na-hàm có diệt tận định được gọi là Thân chứng. 

Nhưng vị này chưa thành tựu bốn chứng tịnh. 






































73. 

















74. 


654 TẠP A-HÀM (I) 





cho đến năm pháp ít trí tuệ, quán sát kỹ lưỡng, lãnh thọ tín, tinh tấn, 
niệm, định, tuệ. Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào đường ác,... cho 
đến Tùy tín hành. 

“Ma-ha-nam, ví như cây kiên cố” này, đối với những gì Ta đã 
nói mà có thể hiểu nghĩa thì thật không có việc này; nếu nó có thể 
hiểu thì Ta cũng thọ ký, huống chi Bách Thủ họ Thích mà Ta không 
thọ ký đắc Tu-đà-hoàn. 

“Này Ma-ha-nam, Bách Thủ họ Thích lúc sắp chết, nhờ thọ trì 
tịnh giới, bổ uống rượu nên sau khi mạnh chung Ta ký thuyết ông đắc 
Tu-đà -hoàn,... co đến cứu cánh thoát khổ.” 

Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ rồi lui. 


M 


KINH 937. HUYẾT” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, 
nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có bốn mươi Tỳ-kheo” ở làng Ba-lê-da”, tất 
cả đều tu hạnh a-lan-nhã với y phấn tảo và đi khất thực”, còn ở địa vị 
hữu học, chưa ly dục. Họ cùng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn nghĩ thầm: “Bốn mươi Tỳ-kheo này đang ở 
làng Ba-lê-da, đều tu hạnh a-lan-nhã với y phấn tảo và đi khất thực, 
còn ở địa vị hữu học, chưa ly dục. Hôm nay Ta nên thuyết pháp cho họ 
để ngay đời này họ chẳng khởi các lậu, tâm được giải thoát.` Thế Tôn 











Kiên cố thọ E% [s| lỗi , chỉ cây ni-câu-luật (loại); Pãli: nigrodha. 

Ấn Thuận Hội Biên, “45. Tương ưng Vô thủy” gồm hai mươi chín kinh, số 13277- 
13296. Đại Chánh, kinh số 937-956, phần sau quyển 33 và một phần đầu 
quyển 34. Kinh 937, Päli, S. 15.13. Timsamattä. 

Bản Pali: timsamtta bhikkhũ, chỉ có ba mươi Tỳ-kheo. 

Ba-lê-da tụ lạc 3ÿ #1! Hi Sš z4. Päli: Paveyyakä. 

”:. A-luyện-nhã, phấn tảo y, khất thực lj ## #?. 3 li ®. Z; &, hành trì ba trong 
mười hai hạnh đầu đà: chỉ sống trong rừng, chỉ khoác y phấn tảo và chỉ khất 
thực (không nhận lời mời). Pali: araññaka pamsukulika pindapatika. 


75. 





76. 


Vi 
78. 














SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 655 





bảo bốn mươi Tỳ-kheo ở làng Ba-lê-da: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, bị vô minh che lấp, ái buộc cổ, 
mãi mãi xoay vần sanh tử, chẳng biết biên tế nguyên thủy của khổ°. 

“Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Nước sông Hằng cuồn 
cuộn chảy vào biển lớn, trong khoảng ấy nước sông Hằng nhiều? hay 
là các ông từ trước đến nay bị xoay vần trong sanh tử, thân thể bị phá 
hoại, máu tuôn chảy nhiều?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Theo chúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật nói, chúng con đã 
trôi lăn trong sanh tử quá lâu, thân chúng con bị phá hoại, máu chảy 
rất nhiều, nhiều gấp trăm ngàn vạn lần nước sông Hằng.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy bỏ qua nước sông Hằng. Cho đến, nước trong bốn biển lớn 
là nhiều hay là các ông trôi lăn trong sanh tử, thân xác bị phá hoại, 
máu tuôn chảy là nhiều?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Như chúng con hiểu ý nghĩa của lời Thế Tôn nói, chúng con đã 
trôi lăn trong sanh tử, thân bị phá hoại, máu tuôn chảy rất nhiều, nhiều 
hơn cả nước bốn biển lớn.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các ông mãi luân chuyển sanh tử, máu 
trong thân thể tuôn chảy rất nhiều, hơn cả nước sông Hằng và nước 
bốn biển lớn. Vì sao? Vì các ông đã từng sanh trong loài voi, hoặc bị 
cắt tai, mũi, đầu, đuôi, bốn chân, máu huyết vô lượng; hoặc mang thân 
ngựa, thân lạc đà, thân trâu, chó, thân các loài cầm thú bị cắt đứt tai, 
mũi, đầu, chân, toàn thân, máu tuôn chảy vô lượng. Các ông đã từng 
bị giặc cướp, bị người sát hại, cắt đứt đầu, chân, tai, mũi, toàn thân bị 
phân ly, máu tuôn chảy vô lượng. Các ông đã từng chịu thân hoại 
mệnh chung bỏ trong nghĩa địa, máu huyết tanh nồng, tuôn chẩy số 
lượng không lường; hoặc đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, rồi thân 
hoại mênh chung, máu huyết tuôn chảy cũng vô lượng.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 


3. Pali: aaamataggoyam samsäro, pubbã koti na paññãyati, sự luân chuyển này là 


vô thủy, không biết được giới hạn tối sơ của nó. 


656 TẠP A-HÀM (I) 





“Sắc là thường hay vô thường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Vô thường là khổ chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Là khổ.” 

Phật bảo: 

“Nếu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, Thánh đệ tử có thể ở 
trong ấy thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Đối thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. ” 

Phật bảo: 

“Những gì thuộc về sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc trong hoặc 
ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân, tất cả 
đều chẳng phải ngã, chẳng khác ngã, chẳng ở trong nhau, biết như thật 
thế. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Thánh đệ tử quán 
sát như thế đối với sắc sanh chán la, đối thọ, tưởng, hành, thức sanh 
chán lìa, đã chán lìa nên chẳng ưa thích, vì chẳng ưa thích nên giải 
thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sau.” 

Khi Phật nói pháp này, bốn mươi Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 938. LỆ?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà trong vườn 
Cấp cô độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử cho đến nay, cứ mãi xoay vần, 
không biết được biên tế nguyên thủy của khổ. 


8 Nước mắt. Päli. S. 15.3 Assu. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 657 





“Các Tỳ-kheo nghĩ thế nào? Nước sông Hằng... nước trong bốn 
biển lớn là nhiều hay là nước mắt của các ông tuôn ra trong vòng sanh 
tử luân hồi là nhiều?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Như chúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật nói, nước mắt của 
chúng con tuôn rơi trong vòng sanh tử luân hồi rất nhiều, nhiều hơn cả 
nước sông Hằng và nước bốn biển lớn.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Nước mắt của các ông tuôn rơi trong 
vòng sanh tử luân hồi rất nhiều, chứ không phải nước sông Hằng và 
nước bốn biển. Vì sao? Vì các ông đã từng bị mất cha mẹ, anh em, 
chị em, thân thuộc, người quen, bị mất mát tiễn của, nước mắt tuôn 
rơi cho những sự mất mát đó nhiều vô lượng. Các ông cứ mãi bị ném 
ra nghĩa địa, máu tanh chảy ra, rồi sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh. 

“Này các Tỳ-kheo, các ông từ vô thỉ sanh tử luân hồi, máu và 
nước mắt trong thân rất nhiều, nhiều vô lượng. 

“Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường. 

“Nếu vô thường, đó là khổ chăng? 

“Bạch Thế Tôn, khổ. 

“Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có 
nên ở trong đó thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không. 

“Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế. 

“Này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử biết như thế, thấy như thế... đối 
với sắc giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, thức, giải thoát, giải thoát 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


658 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 939. MẪU NHŨ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, bị vô minh che lấp, ái trói cổ, cứ 
mãi luân chuyển chẳng biết cội gốc của khổ.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các Tỳ-kheo nghĩ thế nào? Nước sông Hằng và nước trong bốn 
biển lớn là nhiều hay là sữa mẹ mà các ông uống mãi luân chuyển 
trong sanh tử là nhiều?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Như chúng con hiểu ý nghĩa lời Phật nói, sữa mẹ mà chúng con 
đã uống trong vòng sanh tử còn nhiều hơn nước sông Hằng và nước 
bốn biển lớn. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Sữa mẹ mà các ông đã uống trong vòng 
sanh tử còn nhiều hơn nước sông Hằng và nước bốn biển lớn. Vì sao? 
Các ông đã từng hoặc sanh trong loài voi, uống sữa mẹ vô lượng, vô 
số: hoặc sanh làm lạc đà, ngựa, trâu, lừa v.v... các loài cầm thú uống 
sữa mẹ vô lượng vô số. Các ông đã từng bỏ thân nơi gò mả, máu mủ 
cũng tuôn chảy vô lượng; hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, máu 
tủy tuôn chảy cũng như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, các ông từ vô thỉ sanh tử đến nay, chẳng biết 
cội gốc của khổ. “Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

“... Thánh đệ tử đối với năm thọ ấm quán sát chẳng phải ngã, 
chẳng phải ngã sở, đối với tất cả pháp thế gian đều không chấp thủ, vì 
không chấp thủ nên không dính mắc, việc cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn thọ thân sau.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 


3. Sữa mẹ. Päli, S. 15.4 Khiram. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 33 659 





SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 651 





TẠP A-HÀM QUYỀN 34 


KINH 940. THẢO MỘC! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ? sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết 
biên tế tối sơ? của khổ. Các Tỳ-kheo, ý các ông nghĩ thế nào? Tất cả 
loại cổ cây trên mặt đất này, nếu xẻ ra làm thẻ bằng bốn ngón tay 
dùng để đếm cha mẹ của các ông đã trải qua sanh tử luân hồi, thì số 
thẻ tre đã hết, nhưng số cha mẹ các ông vẫn còn không hết. 

“Này các Tỳ-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi như vậy, 
mà không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên các Tỳ-kheo hãy học 
như vầy: “Hãy siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng 
trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 941. THỔ HOÀN LIỆP'! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết 
biên tế tối sơ của khổ. Thế nào, các Tỳ-kheo? Nếu đem hết bùn đất 





Đại Chánh quyển 34. Ấn Thuận Hội Biên, vii. Như Lai sở thuyết tụng, 45. Vô 
thủy tương ưng, kinh số 1377. Quốc Dịch, viii. Như Lai tụng, 5. Vô thủy tương 
ưng, kinh 13400. Phật Quang, quyển 34, kinh 932. Tương đương Päii, S. 15, 1. 
Tinakattham. Hán, N?100(336). 

Päli: amatagga, khởi thủy không thể ước lượng. 

*- Hán: bản tế Z Ï#. Päli: pubbã koti. 

Hòn đất. Päli: 15.2 Pathavĩ. Hán: N?100(336). 


652 TẠP A-HÀM (I) 





nơi đại địa này vo lại thành viên như trái bà-la° để đếm cha mẹ của 
các ông đã trải qua sanh tử luân hồi, thì số viên đất đã hết, nhưng số 
cha mẹ các ông vẫn còn không hết. 

“Này các Tỳ-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi như vậy, 
mà không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên các Tỳ-kheo nên học 
như vầy: “Hãy siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng 
trưởng.” ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 942. AN LẠC? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết 
biên tế tối sơ của khổ. Các Tỳ-kheo, các ông thấy các chúng sanh 
hưởng thụ khoái lạc an ổn, thì nên nghĩ rằng: “Chúng ta mãi mãi ở 
trong sanh tử luân hồi, cũng đã từng hưởng thụ khoái lạc kia, thú vui 
kia vô lượng.” 

“Này các Tỳ-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi như vậy, 
mà không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên các Tỳ-kheo nên học 
như vầy: “Hãy siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng 
trưởng.”” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 











” Bà-la quả 3# ##§ ät. N°100(336): “như hạt đậu”. Päli: kollãtthimatta, như hạt quả 
táo. 
5. Pali: S.15.12. Sukhitam. Hán Biệt dịch, N°100(335). 











SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 653 





KINH 943. KHỔ NÃO? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết 
biên tế tối sơ của khổ. Các Tỳ-kheo, nếu thấy các chúng sanh chịu các 
khổ não, thì nên nghĩ rằng: “Ta từ vô thỉ sanh tử luân hổi mãi cho đến 
nay, cũng đã từng chịu khổ như vậy, đến số vô lượng.' 

“Này các Tỳ-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi như vậy, 
mà không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên các Tỳ-kheo nên học 
như vầy: “Hãy siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng 
trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành 


M 


KINH 944. KHỦNG BỐ° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết 
biên tế tối sơ của khổ. Này các Tỳ-kheo, các ông thấy các chúng sanh 
mà sanh lòng sợ hãi, dựng đứng chân lông; nên nghĩ rằng: “Quá khứ 
chúng ta chắc chắn đã từng sát sanh, đã từng làm tổn thương, đã từng 
làm hại, đã từng làm ác tri thức, mãi mãi ở trong sanh tử luân hồi vô 
thủy, không biết biên tế tối sơ của khổ. 

“Các Tỳ-kheo, nên học như vầy: Hãy đoạn trừ các hữu, chớ cho 
tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


Päli: S.15,11. Duggatam. Hán Biệt dịch, N?100(336). 


Š. Päli: tham chiếu các kinh trên. Hán, N°100(337). 


654 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 945. ÁI NIỆM? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết 
biên tế tối sơ của khổ. Các Tỳ-kheo, nếu thấy chúng sanh mà khởi ái 
niệm hoan hỷ, thì nên nghĩ rằng: “Chúng sanh như vậy, trong đời quá 
khứ chắc chắn đã từng là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, thầy 
bạn, tri thức của chúng ta, cứ mãi mãi luân chuyển sanh tử như vậy, 
không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên các Tỳ-kheo, nên học như 
vây: Hãy nỗ lực tinh cần, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành 


M 


KINH 946. HẰNG HÀ" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Ba-la-môn đến chỗ Phật, cung kính thăm 
hỏi, sau khi chào hỏi xong ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, đời vị lai sẽ có bao nhiêu Đức Phật?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Phật đời vị lai có vô lượng như số cát sông Hằng.” 

Bấy giờ, Bà-la-môn nghĩ rằng: 

“Các Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác đời vị lai sẽ có vô lượng 
như số cát sông Hằng, ta sẽ theo các Ngài tu phạm hạnh.” 

Bà-la-môn sau khi đã nghe những gì Đức Phật nói, hoan hỷ, tùy 
hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Trên đường về, Ba-la-môn vừa đi vừa 
nghĩ: “Hôm nay ta chỉ hỏi Sa-môn Cù-đàm về chư Phật đời vị lai chứ 
chưa hỏi chư Phật quá khứ.” Liên trở lại hỏi Thế Tôn: 


?* Pali: 15. 14-19. Mã†ã, v.v... Hán, N°100(338). 
!°_ Pali: S.15.8. Gañgãa. Hán, N°100(339). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 655 





“Thế nào Cù-đàm, đời quá khứ có bao nhiêu Đức Phật?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Phật đời quá khứ cũng có vô lượng như số cát sông Hằng.” 

Lúc ấy Bà-la-môn liền nghĩ: “Chư Phật Thế Tôn trong đời quá 
khứ cũng có vô lượng như số cát sông Hằng, mà ta chưa từng thân cận. 
Giả sử vô lượng các Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác trong đời vị lai 
như số cát sông Hằng, cũng sẽ không thân cận vui vầy, thì trong hiện 
tại ta nên ở chỗ Sa-môn Cù-đàm tu hành phạm hạnh.” Nhân đó chắp 
tay bạch Phật: 

“Nguyện xin Thế Tôn cho phép con xuất gia tu phạm hạnh trong 
Chánh pháp luật. ” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Chấp thuận cho ông xuất gia tu phạm hạnh, được làm Tỳ-kheo 
trong Chánh pháp luật. ” 

Bấy giờ, Bà-la-môn liền được xuất gia thọ cụ túc, sau khi xuất 
gia một mình ở nơi thanh vắng tư duy về nguyên nhân làm cho người 
thiện nam, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà,... cho đến đắc 
A-la-hán. 


M 


KINH 947. LỤY CỐT!" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở núi Tỳ-phú-la, thành Vương xá". Bấy giờ, 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có một người”, ở trong một kiếp sanh tử luân hồi, xương trắng 
chồng chất không bị mục nát, như núi Tỳ-phú-la. Nếu vị Thánh đệ tử 
nào biết như thật về Thánh đế khổ này, biết như thật về sự tập khởi 
của khổ này, biết như thật về sự diệt tận của khổ này, biết như thật về 


- Đống xương nọ. Pãäli: S.15.10 Puggala (con người). Hán, N?100(340), 101(11), 
150A(30). 

- Núi Tỳ-phú-la, thành Vương xá +“ #3 j* E ã ấẽ LÍ. Pali: Veppulla-pabbata; 
Nhưng S.15.10: Rajagahe Giiihakute pabbate. Trên núi Kỳ-xà-quật, thành 
Vương xá. 

-_Pali: ekapuggalassa, đối với một con người. 























656 TẠP A-HÀM (I) 





con đường đưa đến sự diệt khổ này; sau khi vị ấy biết như vậy, thấy 
như vậy, tất đoạn trừ ba kết: thân kiến, giới thủ và nghi. Khi đoạn trừ 
được ba kết này, đắc Tu-đà-hoàn, không rơi vào pháp đường ác, quyết 
định hướng thẳng Chánh giác, chỉ còn bẩy lần qua lại Trời, Người, cứu 
cánh thoát khổ.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Một người, trong một kiếp, 

Chồng chất xương cốt khô; 

Để lâu không mục nát, 

Như núi Tỳ-phú-la. 

Nếu các Thánh đệ tử, 

Chánh trí thấy chân đế; 

Khổ cùng nguyên nhân khổ, 

Lìa khổ được tịch diệt. 

Tu tập tám con đường, 

Hướng thẳng đến Niết-bàn; 

Chỉ còn trải bảy lần, 

Qua lại sanh trời người. 

Sạch hết tất cả kết, 

Giải thoát bờ mé khổ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 

hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 948. THÀNH TRÌ1 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân chuyển, không biết biên 
tế tối sơ của khổ.” 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, 


'* Quốc Dịch phẩm 2, kinh 13480-13417 (=984-956). Pãli: S.15.6. Sasapäa. Hán, 
N?100(341), N°125(52.3). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 657 





trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức Phật, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bach Thế Tôn, kiếp dài lâu như thế nào?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ta có thể vì ông mà nói, nhưng ông khó mà biết được!” 

T-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thể nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 

“Có thể nói. Này Tỳ-kheo, thí như thành trì bằng sắt, vuông vức 
một do-tuần, từ trên xuống dưới cũng như vậy, bên trong đầy hạt cải. 
Cứ một trăm năm có người lấy một hạt cải. Số hạt cải kia có thể hết, 
nhưng kiếp vẫn còn chưa hết. Cũng vậy Tỳ-kheo, kiếp kia dài lâu như 
vậy. Kiếp dài cả trăm, ngàn, vạn, ức khổ lớn nối tiếp nhau, mà xương 
trắng chất thành gò, máu mủ chảy thành sông, trong các đường ác địa 
ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Tỳ-kheo, đó gọi là từ vô thỉ sanh tử mãi luân 
hồi, không biết nguồn gốc khổ. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vây: 
“Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 949. NÚI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân chuyển, không biết biên 
tế tối sơ của khổ.” 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, 
trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức Phật, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, kiếp dài lâu như thế nào?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ta có thể vì ông mà nói, nhưng ông khó biết được!” 


!. P8li: S.15.5. Pabbata. Hán, N°100(342). 


658 TẠP A-HÀM (I) 





T-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thể nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 

“Có thể nói. Này Tỳ-kheo, thí như núi đá lớn không bị vỡ, không 
bị lổ sụt, vuông vức một do-tuần. Nếu có người nào dùng mảnh lụa ca- 
thi kiếp-bối', cứ một trăm năm phủi qua một lần; phủi không ngừng 
nghỉ. Núi đá mòn hết, nhưng kiếp vẫn còn chưa hết. Này Tỳ-kheo, 
kiếp kia dài lâu như vậy, cả đến trăm, ngàn, vạn, ức kiếp chịu các khổ 
não... cho đến các Tỳ-kheo, nên học như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng.”” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 950. QUÁ KHỨ”" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết nguồn 
gốc khổ.” 

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, 
trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức Phật, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, quá khứ có bao nhiêu kiếp?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ta có thể vì ông mà nói, nhưng ông khó mà biết được!” 

T-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thể nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 

“Có thể nói. Này Tỳ-kheo, thí như có người sống tới trăm tuổi. 
Buổi sáng nhớ lại ba trăm ngàn kiếp. Buổi trưa nhớ lại ba trăm ngàn 
kiếp. Buổi chiều nhớ lại ba trăm ngàn kiếp. Ngày nào cũng nhớ nghĩ 




















'°. Ca-thi kiếp-bối 3 Ƒ' 3 EI. Pãli: Kãsika vattha, vải sản xuất ở nước Kãsi. 
!“_P8li, S.15.7. Savakä (các Đệ tử). Cí. N°100(343). 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 659 





đến số kiếp như vậy, cho đến trăm tuổi mạng chung, cũng không thể 
nhớ được biên tế của số kiếp. Tỳ-kheo nên biết vô lượng số kiếp quá 
khứ như vậy. Vô lượng số kiếp quá khứ, mãi mãi chịu khổ và xương 
chất thành núi, máu mủ chảy thành sông, trong các đường ác địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ. Cũng vậy, Tỳ-kheo từ vô thỉ sanh tử mãi luân hồi, 
không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vầy: 
“Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng”.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 951. VÔ HỮU NHẤT XỨ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế 
tối sơ của khổ. Không có một nơi nào mà không sanh không chết. Như 
vậy, từ vô thỉ sanh tử mãi mãi không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho 
nên Tỳ-kheo, nên học như vây: 'Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng 
trưởng.” ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 952. VÔ BẤT NHẤT XỨ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên 
tế tối sơ của khổ. Không có một nơi nào mà không có cha mẹ, anh 





!%' Không có một chỗ nào. Hán Biệt dịch, N?°100(344). Pãli, không thấy tương 
đương. 
!'. Không một nơi nào mà không. Päli, S.15.14-19. Mãtã, v.v... Cf. N°100(345). 


660 TẠP A-HÀM (I) 





em, vợ con, quyến thuộc, thân thích, Sư trưởng. Cũng vậy, Tỳ-kheo, 
từ vô thỉ sanh tử mãi mãi luân hồi không biết biên tế tối sơ của 
khổ. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vầy: “Đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng”.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 953. BONG BÓNG NƯỚC MƯA? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế 
tối sơ của khổ. Thí như trời mưa lớn, bong bóng nước thoáng sanh 
thoáng diệt. Cũng vậy, chúng sanh bị vô minh che lấp, ái cột cổ mình, 
từ vô thỉ sanh tử, nên sự sanh, sự chết mãi mãi luân hồi, không biết 
biên tế tối sơ của khổ. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vây: Đoạn trừ 
các hữu, chớ cho tăng trưởng.” ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 954. CƠN MƯA TRÚT?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế 
tối sơ của khổ. Thí như trời mưa lớn tầm tã khắp nơi, cả Đông, Tây, 





? Pali, tham chiếu, S.22.95. Phenam (bong bóng), S.48.50. Saddha (tín). Cí. 
N?100(346). 

?'. Quốc Dịch gồm hai kinh: 1344. Đại vũ hồng chú Z Ri 3# #Ÿ; 1315. Trịch trượng 
15 bí (ném gậy). Pali, S.15.9. Danda (cây gậy). 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 661 





Nam, Bắc không nơi nào là không mưa. Cũng như, phương Đông, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc. Trong vô lượng quốc độ, kiếp 
thành, kiếp hoại giống như trời mưa lớn, giọt mưa khắp nơi trong thiên 
hạ, không nơi nào là không mưa. Cũng vậy, từ vô thỉ sanh tử luân hồi 
mãi mãi, không biết biên tế tối sơ của khổ. 

“Thí như ném gậy lên không trung, hoặc đầu rơi xuống đất, hoặc 
là đuôi rơi xuống đất, hoặc khoảng giữa rơi xuống đất. Cũng vậy, từ 
vô thỉ sanh tử luân hồi mãi mãi, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào 
súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ. Sanh tử vô thỉ như vậy, luân chuyển 
mãi mãi. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vây: 'Đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng.”” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 955. NGŨ TIẾT LUÂN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, luân hồi mãi mãi, không biết 
biên tế tối sơ của khổ. Này Tỳ-kheo, thí như, hoặc có người lăn bánh 
xe năm tiết, luôn luôn lăn không nghỉ. Cũng vậy, chúng sanh lăn 
bánh xe vào năm đường, hoặc rơi vào đường địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ, cùng đường Trời, Người, lúc nào cũng lăn không dừng. Cũng 
vậy, vô thỉ sanh tử luân hổi mãi mãi, không biết biên tế tối sơ của 
khổ. Cho nên Ty-kheo, nên học như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho 
tăng trưởng.”” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


Bánh xe 5 tiết (căm). Pãli, không thấy tương đương. Biệt dịch, N?99(432), 
N?100(349). 


22. 


662 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 956. TỲ-PHÚ-LA? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở bên núi Tỳ-phú-la, tại thành Vương xá. Bấy 
giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả hành vô thường, tất cả hành không hằng hữu, không an 
định, là pháp biến dịch. Các Tỳ-kheo, đối tất cả hành nên sanh yểm 
ly, cầu vui giải thoát. Các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ núi Tỳ-phú-la 
này gọi là núi Trường trúc”. Chỗ dân chúng ở chung quanh núi gọi 
là ấp Đềể-di-la”. Người ấp Đề-di-la sống bốn vạn tuổi. Người ấp Đề- 
di-la lên đỉnh núi này, bốn ngày mới trở về. Đương thời có Phật Ca- 
la-ca Tôn-để”" Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, xuất hiện thế gian, thuyết pháp 
giáo hóa; pháp ấy, khoảng đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, 
nghĩa thiện, vị thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, 
mở bày hiển thị. Hiện tại tên núi Trường trúc cũng mất, dân chúng 
ấp Đề-di-la cũng không còn, Đức Phật Như Lai kia cũng đã vào Bát- 
niết-bàn. Tỳ-kheo nên biết, tất cả các hành đều vô thường, không 
hằng hữu, không an định, là pháp biến dịch, đối tất cả hành, nên tu 
tập yểm ly, ly dục, giải thoát. 

“Các Ty-kheo, vào thời quá khứ, núi Ty-phú-la này gọi là 
Bằng-ca”. Lúc ấy chỗ người dân cư trú chung quanh núi gọi là ấp A- 
tỳ-ca?3. Tuổi thọ người dân lúc ấy là ba vạn tuổi. Người A-tỳ-ca lên 
núi này trong vòng ba ngày mới trở về lại. Đương thời có Phật Câu- 
na-hàm Mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, xuất hiện ở đời, diễn nói kinh 


3. Pali, S. 15.20. Vepullapbbatam. Biệt dịch, N?100(350). 

3. Trường trúc sơn '& ƒ7 LII. Pãli: Pãcinavamsa (đông trúc). 

3. Đề-di-la ấp {S 7 §£ =ä. Pli: Tivara. 

%-. Ca-la-ca Tôn-đề 31 #š 3! ƒ4 ‡# = Phật Câu-lưu-tôn. Päli: Kakusandho. 
Bằng-ca Hj 3. PAli: Vankaka. 

A-tỳ-ca [ƒ Eš 3u. Pali: Rohitassa (ngựa đỏ). Xem cht. 30 dưới. 



































21. 
28. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 663 





pháp, khoảng đầu, khoảng giữa, chặn sau đều thiện, nghĩa thiện, vị 
thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, mở bày, hiển thị. 
Các Tỳ-kheo, tên núi Bằng-ca kia đã mất từ lâu, dân ấp A-tỳ-ca từ 
lâu cũng không còn, Đức Phật Thế Tôn kia cũng vào Bát-niết-bàn. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo, tất cả các hành đều vô thường, không hằng hữu, 
không an định, là pháp biến dịch. Tỳ-kheo các ông, nên tu tập yểm 
ly, cầu vui giải thoát. 

“Các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, núi Tỳ-phú-la này tên là Tú- 
ba-la-thủ?. Chỗ nhân dân cư ngụ quanh núi gọi là ấp Xích mã”. Tuổi 
thọ người dân là hai vạn tuổi. Người dân ở đây lên đỉnh núi này 
trong vòng hai ngày mới về lại được. Đương thời có Phật Ca-diếp 
Như Lai, Ứng Cúng... cho đến xuất hiện ở đời, diễn nói kinh pháp, 
khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng sau đều thiện; nghĩa thiện, vị 
thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, mở bày, hiển thị. 
Tỳ-kheo, nên biết tên núi Ba-la-thủ đã mất từ lâu, dân ấp Xích mã 
từ lâu cũng không còn, Đức Phật Thế Tôn kia cũng vào Bát-niết- 
bàn. Cũng vậy, Tỳ-kheo, tất cả các hành đều vô thường, không hằng 
hữu, không an định, là pháp biến dịch. Cho nên Tỳ-kheo nên tu tập 
yểm ly, ly dục, giải thoát. 

“Các Tỳ-kheo, ngày nay núi này tên là Tỳ-phú-la. Chỗ có dân 
chúng cư ngụ chung quanh núi, gọi là nước Ma-kiệt-để. Tuổi thọ của 
những người dân này là trăm tuổi, nếu khéo tự điều hòa thì có được 
trăm tuổi. Người Ma-kiệt-đề lên đỉnh núi này chỉ trong chốc lát là 
trở về. Nay Ta ở nơi này được thành Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác,... cho đến Phật, Thế Tôn, diễn nói Chánh pháp, giáo 
hóa khiến được Niết-bàn tịch diệt, chánh đạo, thiện thệ giác tri. 

“Tỳ-kheo nên biết, tên núi Tỳ-phú-la này cũng sẽ tiêu ma, 
người Ma-kiệt-đề cũng sẽ diệt vong. Chẳng còn bao lâu, Như Lai sẽ 
vào Bát-niết-bàn. 

“Như vậy, Tỳ-kheo, tất cả các hành đều vô thường, không hằng 
hữu, không an định, là pháp biến dịch. Cho nên Tỳ-kheo, nên tu tập 
yểm ly, ly dục, giải thoát.” 








?: Tú-ba-la-thủ fï 3 #š È. Pãli: Supassa. 
°° Xích mã ÿ‡ §. Pãli: Suppiya. 















































664 TẠP A-HÀM (I) 





Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Thuở xưa núi Trường trúc, 
Tên ấp Đề-di-ca. 
Tiếp là núi Bằng-ca, 
Tụ lạc A-tỳ-ca. 
Núi Tú-ba-la-thủ, 
Tên tụ lạc Xích mã. 
Nay núi Tỳ-phú-Ìa, 
Tên nước Ma-kiệt-đà. 
Tên núi đều hoại diệt, 
Dân chúng cũng không còn. 
Chư Phật Bát-niết-bàn, 
Đã có gì cũng mất. 
Tất cả hành vô thường, 
Chúng là pháp sanh diệt. 
Có sanh thì có diệt, 
Chỉ tịch diệt là vui. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 957. THÂN MẠNG" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có người xuất gia họ Bà-sa”, đến chỗ Phật, chắp 
tay chào hỏi. Chào hỏi xong ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 





3! Quốc Dịch, tụng viii. Như Lai tụng, Tương ưng 6. Bà-sa chủng, gồm chín kinh, 


13418-13426 (Đại Chánh kinh 957-964). Ấn Thuận Hội Biên, tương ưng 46: Bà- 
sa xuất gia, chín kinh: kinh 13297-13305). Tương đương Pãli, một phần các kinh 
thuộc S. 33. Vacchagotta-samyutta. Đại Chánh kinh 957; Pali, tham chiếu S. 
44.9. Kutũhalasäla (luận nghị đường). Biệt dịch, N?100(190). 

Bà-sa chủng xuất gia 3# ÿš fñ rị 3. Pali: Vacchagotta-paribbajaka, tu sĩ thuộc 
chủng tộc Vaccha. 


32. 











SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 665 





“Thưa Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, Ngài có thì giờ rảnh để 
trả lời cho không?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Tùy những gì ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà nói.” 

Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có phải mệnh tức là thân không?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Mệnh tức là thân, điều này không xác định?!.” 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có phẩi là mệnh khác thân khác 
không?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Mệnh khác thân khác, điều này cũng không xác định.” 

Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, tôi hỏi 'Mệnh tức thân?) Thì được trả 
lời, 'Không xác định. Hỏi: 'Mệnh khác thân khác?” Cũng được trả lời: 
“Không xác định.” 

“Sa-môn Cù-đàm, có những điều kỳ lạ gì? mà khi đệ tử mệnh 
chung liền được xác định rằng: “Người này sanh chỗ kia. Người kia 
sanh chỗ nọ." Các đệ tử kia, khi ở nơi này mệnh chung xả thân, liền 
nương theo ý sanh thân”, sanh vào nơi khác. Ngay lúc đó, chẳng phải 
là mệnh khác, thân khác sao?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Đây là nói về hữu dư, chứ không nói vô dư”.” 





3 Pajli: tam jwam tam sariram, tức linh hồn và thân xác đồng nhất; một trong mười 


bốn vấn đề được xếp vào loại vô ký, không xác định. 
Hán: vô ký #£ šu. Pali: avyakata. 
Bản Cao-ly: hà đẳng kỳ frj #§ zZš. Bản Phật Quang sửa lại: hà đẳng pháp fmj #š 


34. 
35, 





¬- 
Ý sanh thân # ZE 4#, hay ý thành thân, Päli: manomaya-kãyã, thân được tác 
thành bởi ý, không lệ thuộc vật chất. 

Hữu dư # #£ ; Päli: upädiesa, tàn dư của hữu y, chất liệu của tồn tại; tức tàn dư 
của chấp thủ hay phiền não, làm chỗ y cứ cho sự tồn tại. Niết-bàn với sự tồn tại 
của ngũ uẩn chưa tan rã gọi là hữu dư y Niết-bàn (saupädisesa-nibbäna). Niết- 
bàn với sự xả bổ hoàn toàn ngũ uẩn gọi là vô dư (y) Niết-bàn (anupädiesa- 
nibbana). 


36. 








37. 

















666 TẠP A-HÀM (I) 





Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, thế nào là hữu dư, chứ không nói vô dư?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Thí như lửa, có hữu dư” thì có thể cháy, chứ không phải không 
có hữu dư. ” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Tôi thấy có lửa không có hữu dư mà cũng cháy.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Thế nào là thấy lửa không có hữu dư mà cũng cháy?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thí như một đống lửa lớn bị gió lốc thổi qua, làm lửa bốc lên 
không trung. Đó há không phải là lửa vô dư ” sao?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Lửa được gió thổi bốc lên tức là hữu dư, chứ chẳng phải vô dư.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, lửa bay trong không, sao gọi là hữu dư?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Lửa bay trong không trung nương gió mà trụ, nương gió mà 
cháy. Vì nương vào gió nên nói là hữu dư?°.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Chúng sanh mạng chung ở nơi này, nương ý sanh thân, vãng 
sanh nơi khác, tại sao nói là hữu dư?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Chúng sanh mạng chung ở nơi này, nương ý sanh thân, sanh nơi 
khác. Ngay lúc ấy, nhân vì ái mà thủ, nhân vì ái mà trụ, nên nói là 
hữu dư”".” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Chúng sanh vì ái lạc nên hữu dư, vì nhiễm đắm nên hữu dư. Chỉ 
có Thế Tôn mới đạt vô dư này mà thành Đẳng Chánh Giác. 

“Thưa Sa-môn Cù-đàm, thế gian nhiều duyên sự, xin phép được 





- Hữu dư, đây được hiểu là nhiên liệu. 

-_ Vô dư, đây chỉ lửa không nhiên liệu. 

- Hữu dư, upãdiesa, đây được hiểu là sở y. 
-_Ở đây hữu dư đồng nghĩa với chấp thủ. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 667 





cáo từ!” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Ông tự biết đúng lúc.” 

Bà-sa xuất gia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, ra về. 


M 


KINH 958. MỤC-LIÊN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng ở nơi đây. Lúc 
ấy, có người xuất gia dòng họ Bà-sa, đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiển- 
liên, cùng Tôn giả gặp nhau thăm hỏi khích lệ nhau, rồi ngồi lui qua 
một bên, thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

“Tôi có việc muốn hỏi, Tôn giả có rảnh thì giờ để trả lời cho 
không?” 

Mục-kiển-liên đáp lời Bà-sa: 

“Tùy những gì ông muốn hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.” 

Lúc ấy, Bà-sa xuất gia hỏi Tôn giả Mục-kiển-liên: 

“Nhân gì, duyên gì mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, có người 
đến hỏi: “Thế nào, Như Lai sau khi chết có còn, không còn; Như Lai 
sau khi chết vừa có, vừa không; Như Lai sau khi chết chẳng phải có, 
chẳng phải không có?ˆ họ đều tùy theo đó mà đáp. Còn Sa-môn Cù- 
đàm, nếu có người đến hỏi: “Như Lai sau khi chết có còn, không còn; 
Như Lai sau khi chết vừa có, vừa không; Như Lai sau khi chết chẳng 
phải có, chẳng phải không có?” mà lại không xác định?” 

Mục-kiển-liên bảo Bà-sa: 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn khác vì không biết như thật đối với 
sắc, sự tập khởi sắc, sự diệt tận sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, 
sự xuất ly sắc, nên đối với việc Như Lai sau chết có còn, sanh ra chấp 
trước; hay sau khi chết Như Lai không còn; Như Lai sau khi chết vừa 
có, vừa không; Như Lai sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không 
có, sanh khởi chấp trước. Không biết như thật đối với thọ, tưởng, hành, 


#4“. Pali, S.44.7. Moggalana (4⁄2/ana). Biệt dịch, N?100(191). 


668 TẠP A-HÀM (I) 





thức,... sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, sự 
tai hại của thức, sự xuất ly thức. Vì không biết như thật nên đối với 
việc Như Lai sau khi chết có còn, sanh ra chấp trước; sau khi chết 
không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có 
chẳng phải không có, sanh ra chấp trước. Như Lai, biết như thật đối 
với sắc, biết như thật đối với sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, 
vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc. Vì biết như thật nên 
đối với việc Như Lai sau khi chết có còn, không chấp trước; hay sau 
khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết 
chẳng phải có chẳng phải không có không sanh chấp trước. Và biết 
như thật đối với thọ, tưởng, hành, thức,... biết như thật đối với sự tập 
khởi của thức, sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, sự tai hại của 
thức, sự xuất ly thức. Vì biết như thật nên đối với việc Như Lai sau khi 
chết có còn, không đúng; hay sau khi chết không còn, sau khi chết vừa 
có vừa không có, sau khi chết chẳng phải có chẳng phải không có, 
cũng không đúng. Vì Như Lai là sâu xa, rộng lớn, vô lượng, vô SỐ, 
nhưng tất cả đều tịch diệt. 

“Này Bà-sa, vì nhân như vậy, duyên như vậy, các Sa-môn, Bà- 
la-môn khác, nếu có người đến hỏi: “Như Lai sau khi chết có còn, sau 
khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không; sau khi chết chẳng 
phải có chẳng phải không có", thì vì họ mà ký thuyết. Cũng vì nhân 
như vậy, duyên như vậy, đối Như Lai, nếu có người nào đến hỏi: 'Như 
Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có 
vừa không có; sau khi chết chẳng phải có chẳng phải không có', thì 
không vì họ mà ký thuyết. ” 

Sau khi Bà-sa xuất gia nghe những gì Tôn giả Đại Mục-kiển- 
liên nói, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

M 


KINH 959. KỲ TAIS 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành 


®- Quốc Dịch chia làm hai kinh: “Kỳ tai” và “Tiên-na Ca-chiên-diên”. Ấn Thuận 
cũng chia làm hai. Päli, S.44.11. Sabhiyo. Biệt dịch, N?100(192, 193). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 669 





Vương xá. Bấy giờ có người xuất gia dòng Bà-sa đến chỗ Phật, 
chắp tay thăm hỏi; sau khi thăm hỏi xong, ngồi lui qua một bên, 
bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, do nhân øì, duyên gì mà các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác, nếu có người đến hỏi... “Nói đây đủ như trên. ” 

Bấy giờ, Bà-sa xuất gia vui vẻ nói rằng: 

“Lạ thay! Thưa Cù-đàm, giữa Đại Sư và đệ tử, nghĩa đồng nghĩa, 
cú đồng cú, vị đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa. Thưa Cù-đàm, hôm 
nay con có đến chỗ Đại Mục-kiển-liên, dùng nghĩa như vậy, cú như 
vậy, vị như vậy mà hỏi Tôn giả; Tôn giả cũng dùng nghĩa như vậy, cú 
như vậy, vị như vậy mà trả lời cho con, như những gì mà Cù-đàm nói 
hôm nay. Cho nên thưa Cù-đàm, thật là kỳ đặc, giữa Đại Sư và đệ tử, 
nghĩa đồng nghĩa, cú đồng cú, vị đồng vị, cho đến đồng đệ nhất 
nghĩa. ” 

Bấy giờ“, Bà-sa xuất gia có nhân duyên đến tụ lạc Na-lê*®. Sau 
khi lo liệu mọi việc đã xong, đến chỗ Tôn giả Tiên-đà Ca-chiên- 
điên“, cùng nhau thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi xong, ngồi lui qua một 
bên, rồi hỏi Tiên-đà Ca-chiên-diên: 

“Do nhân gì, duyên gì mà Sa-môn Cù-đàm, nếu có người đến 
hỏi: “Như Lai sau khi chết có còn, hay sau khi chết không còn; sau khi 
chết vừa có, vừa không có; sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải 
không có', thì không vì họ mà ký thuyết?” 

Tiên-đà Ca-chiên-diên nói với Bà-sa xuất gia: 

“Bây giờ tôi hỏi ông, cứ theo ý mà đáp cho tôi. Ý ông thế nào? 
Hoặc nhân ấy, hoặc duyên ấy, mà các hành được thi thiết” rằng: “Đây 
là sắc, đây là vô sắc, đây là tưởng, đây là phi tưởng, đây là phi tưởng 
phi phi tưởng". Hoặc nhân kia, duyên kia, hành kia, hành diệt không 





*':. Từ đây xuống, Ấn Thuận tách thành một kinh riêng. 


Na-lê tụ lạc jj #⁄ 5š 34. Pali: Natike Giñjakavasatte. 

Tiên-đà Ca-chiên-diên š# fE 3 J j:. Pali: Sabhiyo Kaccano. 

Bản Cao-ly: hành thân thi —=—=lI. Bản Minh: chủng thi thiết chư hành 
—-I=]——. Ấn Thuận Hội Biên, Phật Quang và Quốc Dịch đều sửa theo bản 
Minh. Tham chiếu Pali: yo ca vaccha hetu yo ca paccayo paññapanaya ruptti va 
aruprti va... “Có nhân này, có duyên này, để tuyên bố (= thi thiết) rằng: đây là 
sắc, đây là vô sắc...” 


45. 














4ó. 





47. 


670 TẠP A-HÀM (I) 





còn, vĩnh viễn diệt rồi, Như Lai đối với họ có ký thuyết rằng: “Sau khi 
chết có, hay sau khi chết không có; sau khi chết vừa có, vừa không; 
sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có”, không?” 

Bà-sa xuất gia trả lời Tiên-đà Ca-chiên-diên: 

“Hoặc nhân ấy, hoặc duyên ấy, mà các hành được thi thiết rằng: 
“Đây là sắc, đây là vô sắc, đây là tưởng, đây là phi tưởng, đây là phi 
tưởng phi phi tưởng'. Hoặc nhân kia, duyên kia, hành kia, hành diệt 
không còn; thì làm sao Cù-đàm đối với họ mà ký thuyết: “Như Lai, 
sau khi chết có còn, sau khi chết không còn; sau khi chết vừa có, vừa 
không; sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có” 2” 

Tiên-đà Ca-chiên-diên bảo Bà-sa xuất gia: 

“Cho nên vì nhân này, vì duyên này mà có người hỏi Như Lai: 
“Như Lai, sau khi chết có còn, sau khi chết không còn; sau khi chết 
vừa có, vừa không; sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có", 
Như Lai không vì họ mà ký thuyết.” 

Bà-sa xuất gia hỏi Tiên-đa Ca-chiên-diên: 

“Ngài làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm đã bao lâu rồi như vậy?” 

Tiên-đà Ca-chiên-diên đáp: 

“Tôi xuất gia tu phạm hạnh trong Chánh pháp luật, mới hơn ba 
năm.” 
Bà-sa xuất gia nói: 
“Tiên-đà Ca-chiên-diên, nhanh thay, ngài được điều thiện lợi! 
Mới xuất gia chỉ một thời gian ngắn mà đã đạt được luật nghi về thân, 
miệng như vậy và lại được trí tuệ biện tài như vậy. ” 

Sau khi Bà-sa xuất gia nghe những gì Tiên-đà Ca-chiên-diên 
nói, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 960. KỲ ĐẶC” 


“3 Tham chiếu Pãli: so ca hetu, so ca paccayo sabbena sabbam sabbatha sabbam 


aparisesam nirujjheyya, kena nam paññapanaya rữpï ti va arUpï ti va... “Nếu 
nhân ấy, duyên ấy hoàn toàn diệt tận, vĩnh viễn diệt tận, do cái gì mà nói (=thi 
thiết): đây là sắc, đây là vô sắc...?” 

*._ Pali, S.44.8 Vaccho (Bhandham). Biệt dịch N?100(194). 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 671 





Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành 
Vương xá. Bấy giờ có xuất gia họ Bà-sa, đến chỗ Phật, chắp tay thăm 
hỏi, thăm hỏi xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, Ngài có rảnh giờ để giải 
đáp cho không?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Tùy theo những gì ông muốn hỏi, Ta sẽ vì ông mà nói.” 

Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, vì nhân øì, duyên gì, mà có người đến hỏi: 'Như 
Lai, sau khi chết có còn, sau khi chết không còn; sau khi chết vừa có, 
vừa không; sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không cóˆ, Ngài 
không vì họ ký thuyết?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

*“..” Như những gì Tiên-đà Ca-chiên-diên đã nói rộng ở trên,... 
cho đến “sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có.” 

Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Lạ thay! Thưa Cù-đàm, giữa Đại Sư và đệ tử, nghĩa đồng nghĩa, 
cú đồng cú, vị đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa. Thưa Cù-đàm, 
con có chút duyên sự đến tụ lạc Na-lợi-già để lo liệu công việc đã 
xong, tạm ghé qua chỗ Sa-môn Ca-chiên-diên, đem nghĩa như vậy, cú 
như vậy, vị như vậy hỏi Sa-môn Ca-chiên-diên. Tôn giả cũng dùng 
nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy để trả lời những gì con hỏi, như 
những gì Sa-môn Cù-đàm nói hôm nay. Cho nên biết, thật là kỳ đặc! 
Giữa Thầy và đệ tử nghĩa cú vị cả hai đều đồng.” 

Sau khi Bà-sa xuất gia nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, 
từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 961. HỮU NGÃ" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành 


3 Pali, S.44.10. Anando. Biệt dịch, N?100(195). 


672 TẠP A-HÀM (I) 





Vương xá. Bấy giờ có xuất gia họ Bà-sa, đến chỗ Phật, chắp tay thăm 
hỏi, thăm hồi xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có ngã không?” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng không đáp. Ba lần hỏi như vậy, Thế 
Tôn cũng ba lần không đáp. 

Lúc này, Bà-sa xuất gia thầm nghĩ: “Ta đã ba lần hỏi Sa-môn 
Cù-đàm, mà không thấy trả lời, thôi ta nên trở về.” 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan, đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Tôn 
giả A-nan liền bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Bà-sa xuất gia kia ba lần hỏi, vì sao Thế Tôn 
không đáp? Há không làm tăng ác tà kiến cho Bà-sa xuất gia kia, rằng 
Sa-môn không khả năng để giải đáp những gì được hỏi?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu Ta đáp là có ngã, sẽ làm tăng tà kiến có từ trước của kia. 
Nếu đáp rằng không ngã, thì sẽ làm cho nghi hoặc trước kia, há không 
tăng thêm nghi hoặc sao? Nói rằng trước có ngã, từ nay sẽ đoạn diệt. 
Nếu trước vốn có ngã, đó là thường kiến; mà nay đoạn diệt, đó là 
đoạn kiến. Như Lai la hai bên, thuyết pháp ở giữa. Nghĩa là: “Cái này 
có, nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia sanh. Đó là, duyên vô 
minh nên có hành... cho đến sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não 
diệt.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 962. KIẾN*! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành 
Vương xá. Bấy giờ có xuất gia họ Bà-sa, đến chỗ Phật, cùng nhau 
thăm hỏi, thăm hỏi xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, thế nào, Cù-đàm có thấy như vầy, có nói như 
vầy: 'Thế gian thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng.`?” 


”! Pali, M. 72. Aggivacchagotta-suttanta. Biệt dịch, N°100(196). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 673 





Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Ta không thấy như vầy, không nói như vầy: “Thế gian thường, 
đó là chân thật, ngoài ra là hư vọng.ˆ?” 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có thấy như vầy, có nói như vầy: “Thế 
gian vô thường, vừa thường, vừa vô thường; chẳng phải thường, chẳng 
phải vô thường; có biên, không biên; vừa biên, vừa vô biên; chẳng 
phải biên, chẳng phải vô biên; mạng tức là thân; mạng khác, thân 
khác; Như Lai, sau khi chết có còn, sau khi chết không còn; sau khi 
chết vừa có, vừa không; sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải 
khôngˆ?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Ta không thấy như vầy, không nói như vây:... cho đến sau khi 
chết chẳng phải có, chẳng phải không.” 

Lúc ấy, Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, những kiến giải này có những sai lầm nào, mà 
đối với tất cả những kiến giải này Ngài không ký thuyết?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Nếu thấy như vầy: “Thế gian thường, đó là chân thật, ngoài ra 
đều là hư vọng, thì đó là kiến giải điên đảo, là kiến giải do quán sát, 
là kiến giải dao động, là kiến giải cấu nhiễm, là kiến giải kết sử, là 
khổ, là ngại, là não, là nhiệt, bị kiến kết trói buộc; phàm phu ngu sỉ 
không học ở đời vị lai sẽ bị sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não 
sanh. 

“Này Bà-sa xuất gia, nếu thấy như vầy: 'Thế gian vô thường; 
vừa thường, vừa vô thường; chẳng phải thường, chẳng phải vô thường; 
có biên, không có biên; vừa biên, vừa vô biên; chẳng phải có biên, 
chẳng phải không biên; là mạng là thân; mạng khác thân khác; Như 
Lai, sau khi chết có còn, sau khi chết không còn; sau khi chết vừa có 
vừa không; sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không", đó là đảo 
kiến,... cho đến ưu, bi, khổ, não sanh.” 

Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, sở kiến của Ngài thế nào?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Sở kiến của Như Lai đã hoàn toàn dứt hết. Này Bà-sa xuất gia, 
nhưng Như Lai thấy là thấy rằng “Đây là Khổ Thánh đế; đây là Khổ 


674 TẠP A-HÀM (I) 





tập Thánh đế, sự diệt tận của Khổ diệt Thánh đế, đây là Khổ diệt đạo 
Thánh đế.' Sau khi biết như vậy, thấy như vậy rồi, đối với tất cả kiến, 
tất cả thọ, tất cả sanh, tất cả kiến chấp về ngã, ngã sở, ngã mạn kết 
sử, đều khiến cho đoạn diệt, tịch tịnh, mát mẻ, chân thật. Đối với Tỳ- 
kheo giải thoát tất cả như vậy, sanh không đúng, không sanh cũng 
không đúng. ” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, vì sao nói, sanh không đúng?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Bây giờ, Ta hỏi ông, cứ tùy ý mà trả lời cho Ta. Này Ba-sa, 
giống như có người đốt lửa trước ông, ông có thấy lửa cháy không? 
Ngay đó dập tắt lửa trước ông, ông có thấy lửa tắt không?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, thấy như vậy.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Nếu có người hỏi ông: “Lửa vừa cháy đó, nay ở chỗ nào? Đi về 
phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc? Nếu hỏi như 
vậy, ông sẽ nói thế nào?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, nếu có người nào đến hỏi như vậy, con sẽ trả lời 
như vây: “Nếu có ai đốt lửa trước tôi, nhờ nhân duyên củi, cổ nên lửa 
cháy. Nếu không thêm củi, lửa tắt, vĩnh viễn không sanh khởi trở lại 
được. Nói đi về phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc 
thì không đúng.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“la cũng sẽ nói như vây: “Sắc đã đoạn, đã biết; thọ, tưởng, 
hành, thức đã đoạn, đã biết. Đoạn tận gốc rễ của nó như chặt đứt ngọn 
cây đa-la không thể sanh lại được; đối với đời vị lai không thể sanh 
khởi trở lại nữa. Nếu bảo đến phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc 
thì điều đó không đúng. Vì điều đó sâu xa, rộng lớn, vô lượng, vô số, 
vĩnh viễn tịch diệt.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Con sẽ nói thí dụ. ” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Ông biết đúng lúc.” 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 675 





Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, thí như gần thành thị hay làng xóm, có một vùng 
đất mầu mỡ, mọc lên một khu rừng kiên cố. Có một cây to lớn bến 
chắc. Nó sanh trưởng đã trải qua hàng ngàn năm. Lâu ngày, cành lá 
rơi rụng; vỏ cây khô mục; chỉ còn gốc cây đứng trơ trọi. Cũng vậy, 
thưa Cù-đàm, Pháp luật của Như Lai ha bỏ những thứ cành nhánh 
cọng lá, chỉ còn trơ gốc không, đứng một mình kiên cố. ” 

Bấy giờ, Bà-sa xuất gia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 963. VÔ TRIẾ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành 
Vương xá. Bấy giờ có xuất gia họ Bà-sa, đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn 
thăm hỏi, khích kệ xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, người kia do không biết cái gì mà thấy như vầy, 
nói như vầy: “Thế gian thường, đấy là chân thật, ngoài ra đều là hư 
vọng. Thế gian vô thường, thế gian vừa thường vừa vô thường; thế 
gian chẳng phải thường, chẳng phải vô thường; thế gian hữu biên hay 
thế gian vô biên; thế gian vừa hữu biên vừa vô biên; thế gian chẳng 
phải hữu biên, chẳng phải vô biên; mạng tức là thân; mạng khác, thân 
khác; Như Lai, sau khi chết có còn, sau khi chết không còn; sau khi 
chết vừa có, vừa không; sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải 
khôngˆ?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Vì đối với sắc không biết, nên thấy như vầy, nói như vầy: “Thế 
gian thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau 
khi chết chẳng phải có, chẳng phải không". Và vì đối với thọ, tưởng, 
hành, thức không biết nên thấy như vầy, nói như vây: “Thế gian 
thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau khi 


Lẻ 3 


chết chẳng phải có, chẳng phải không'. 


3“. Pali, S.33.1-5 Aññãnã. Biệt dịch, N°100(197). 


676 TẠP A-HÀM (I) 





Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, vì biết pháp gì mà không thấy như vầy, không 
nói như vầy: “Thế gian thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư 
vọng... cho đến cho đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải 
không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Vì biết sắc nên không thấy như vầy, không nói như vầy: “Thế 
gian thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau 
khi chết chẳng phải có, chẳng phải không'. Và vì biết thọ, tưởng, 
hành, thức nên không thấy như vầy, không nói như vây: “Thế gian 
thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau khi 
chết chẳng phải có, chẳng phải không". ” 

Cũng như không biết và biết, nên không thấy và thấy như vầy. 
Cũng vậy, không nhận thức, có nhận thức; không đoạn, đoạn; không 
quán, quán; không sát, sát; không giác, giác”. 

Phật nói kinh này xong, Bà-sa xuất gia nghe những øì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 964. XUẤT GIA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành 
Vương xá. Bấy giờ có xuất gia họ Bà-sa, đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn 
thăm hỏi, khích kệ xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, Ngài có rảnh thì giờ giải 
đáp cho không?” 

Bấy giờ Thế Tôn ngồi im lặng. Bà-sa xuất gia hỏi hai, ba lần, 
Phật cũng hai, ba lần ngồi im lặng. Lúc này, Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Con cùng Cù-đàm cả hai tùy thuận nhau”. Hôm nay có điều 
muốn hỏi vì sao Ngài lại im lặng?” 





*3. Nghĩa là, như kinh trên, thay các từ “biết / không biết bằng các từ tương ứng. 


**.. Pali, M.73. MahãVacchagotta-suttanta. Biệt dịch, N°100(198). 
”' Cọng tương tùy thuận =®—-H—. Päli: digharatahham khotä gotamena 
sahakathi, từ lâu tôi thường đàm đạo với Tôn giả Gotama. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 677 





Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Bà-sa xuất gia này lúc nào cũng chất 
trực, không dối trá. Những gì muốn hỏi hôm nay đều từ không biết, 
chứ không phải cố ý nhiễu loạn. Ta nay, nên dùng A-tỳ-đàm, Luật để 
nạp thọ ông ta.” Nghĩ xong, liền bảo Bà-sa xuất gia: 

“Tùy những gì ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà giải đáp.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có pháp thiện, pháp bất thiện”' không?” 

Phật đáp: 

“CÓ, 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin Ngài vì con mà nói về pháp thiện, pháp bất thiện, khiến 
cho con được hiểu.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Hôm nay, Ta sẽ vì ông mà nói lược về pháp thiện và pháp bất 
thiện. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 

“Này Bà-sa, tham dục là pháp bất thiện. Điều phục được tham 
dục là pháp thiện. Sân nhuế, ngu si là pháp bất thiện. Điều phục được 
sân nhuế ngu sĩ là pháp thiện. Sát sanh là pháp bất thiện. Lầa sát sanh, 
là pháp thiện. Trộm cắp, tà dâm, nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, 
tham nhuế, tà kiến là pháp bất thiện. Không trộm cắp... cho đến chánh 
kiến, đó là pháp thiện. Này Bà-sa, hôm nay Ta đã nói ba thứ pháp 
thiện và ba thứ pháp bất thiện. Cũng vậy, khi Thánh đệ tử biết như 
thật về ba thứ pháp thiện và ba thứ pháp bất thiện; biết như thật về 
mười loại pháp thiện và mười loại pháp bất thiện, thì đối với tham dục 
được diệt tận không còn sót. Khi sân nhuế, ngu si, được diệt tận không 
còn, thì đối với tất cả pháp hữu lậu đều diệt tận, vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã 
hết, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” ” 

Bà-sa bạch Phật: 





36. paji: samkhittenapi khote aham vaccha kusala kusalam deseyyam, này Vaccha, 


Ta có thể nói cho ông một cách tóm tắt về thiện và bất thiện. 
Bản Cao-ly không có “pháp bất thiện”. Ấn Thuận theo Tống-Nguyên-Minh thêm 
vào. 


51. 


678 TẠP A-HÀM (I) 





“Có Tỳ-kheo nào, đối với Pháp luật này sạch được hữu lậu, vô 
lậu tâm giải thoát,... cho đến không còn tái sanh đời sau nữa không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đến năm trăm; có rất 
nhiều Tỳ-kheo, đối với Pháp luật này đã sạch hết các hữu lậu,... cho 
đến không tái sanh đời sau nữa.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Hãy gác Tỳ-kheo lại! Có một Tỳ-kheo-ni nào đối với Pháp luật 
này mà hết sạch các hữu lậu, °... cho đến không tái sanh đời sau nữa, 
không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những một, hai, ba Tỳ-kheo-ni mà cho đến năm trăm, có 
rất nhiều Tỳ-kheo-ni, đối với Pháp luật này đã hết các hữu, ' 
đến không tái sanh đời sau nữa'.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin gác Tỳ-kheo-ni lại! Có một Ưu-bà-tắc nào tu các phạm 
hạnh, đối với Pháp luật này đã thoát khỏi hồ nghi không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đến năm trăm u-bà- 
tắc, cho đến có rất nhiều Ưu-bà-tắc, tu các phạm hạnh, đối với Pháp 
luật này, đã đoạn năm hạ phần kết, được thành A-na-hàm không tái 
sanh lại cõi này nữa. ” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin gác Ưu-bà-tắc lại! Có một Ưu-bà-di nào, đối với Pháp luật 
này tu các phạm hạnh; đối với Pháp luật này đã thoát khỏi hổ nghi 
không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đến năm trăm u-bà- 
di, cho đến có rất nhiều Ưu-bà-di, đối với Pháp luật này, đã đoạn năm 
hạ phần kết, đối với họ hóa sanh đắc A-na-hàm không tái sanh lại cõi 
này nữa.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin hãy gác Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di tu 
phạm hạnh lại! Có Ưu-bà-tắc nào hưởng thọ ngũ dục, mà đối với Pháp 
luật này thoát khỏi hồ nghi không?” 


. Cho 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 679 





Phật bảo Bà-sa: 

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đến năm trăm, cho 
đến có rất nhiều Ưu-bà-tắc, có gia đình vợ con, trang sức hương hoa, 
nuôi dưỡng nô tỳ, mà đối với Pháp luật này đã đoạn trừ ba kết; tham, 
nhuế, si đã mỏng, đắc Tư-đà-hàm, chỉ còn một lần qua lại, cứu cánh 
thoát khổ.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin gác Ưu-bà-tắc lại! Có một Ưu-bà-di nào hưởng thọ ngũ dục 
mà đối với Pháp luật này thoát khỏi hồ nghi không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những một, hai, ba mà cho đến năm trăm, cho đến rất 
nhiều Ưu-bà-di ở tại gia, nuôi nấng con cái, hưởng thụ ngũ dục, trang 
điểm hoa thơm, mà đối với Pháp luật này đã đoạn tận ba kết, đắc Tu- 
đà-hoàn, không còn đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng thẳng 
Chánh giác, chỉ còn qua lại bảy lần sanh trong Trời, Người, cứu cánh 
thoát khổ.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, như Sa-môn Cù-đàm đã thành Đẳng Chánh 
Giác; nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di tu phạm hạnh, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hưởng thụ ngũ dục, mà không được công đức 
như vậy, thì không đầy đủ”. Nhưng vì Sa-môn Cù-đàm thành Đẳng 
Chánh Giác và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di tu phạm 
hạnh, cùng Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hưởng thụ ngũ dục, do thành tựu 
những công đức như vậy, nên đó là sự đầy đủ. Thưa Cù-đàm, bây 
giờ con sẽ nói thí dụ. ” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Ông cứ tùy ý mà nói.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Như trời mưa to, nước chảy xuống thành dòng. Pháp luật của 
Cù-đàm lại cũng như vậy. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, 
hoặc nam, hoặc nữ, tất cả đều theo dòng hướng đến Niết-bàn, chuyển 
đến Niết-bàn. Kỳ lạ thay! Phật, Pháp, Tăng, bình đẳng pháp và luật”. 


Nghĩa là, pháp của Phật chưa hoàn hảo. 
*. Hán dịch không rõ nghĩa. Trong bản Päli, đoạn này là lời Vacchagotta xin quy y 


58. 


680 TẠP A-HÀM (I) 





Còn những xuất gia ngoại đạo khác đến chỗ Cù-đàm, ở trong Chánh 
pháp luật muốn cầu xuất gia thọ cụ túc thì phải mất bao nhiêu thời 
gian mới cho phép xuất gia?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Nếu những xuất gia ngoại đạo khác muốn cầu xuất gia thọ cụ 
túc ở trong Chánh pháp luật, phải qua bốn tháng ở bên Hòa thượng thọ 
y chỉ mà an trụ”. Nhưng điều này chỉ vì người mà tạm bày ra giới hạn 
mà thôi”'.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Nếu những xuất gia ngoại đạo muốn đến cầu xuất gia thọ cụ 
túc ở trong Chánh pháp luật, được phép ở bên Hòa thượng nhận lãnh y 
chỉ và nếu đủ bốn tháng thì cho phép xuất gia. Vậy, nay con có thể ở 
bên Hòa thượng bốn tháng thọ y chỉ. Nếu ở trong Chánh pháp luật mà 
được xuất gia thọ cụ túc, thì con sẽ xuất gia thọ cụ túc tu trì phạm 
hạnh ở trong pháp Cù-đàm.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Irước đây Ta không nói là tạm vì người mà bày ra giới hạn 
sao?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông nên độ Bà-sa này xuất gia thọ cụ túc ở trong Chánh 
pháp luật. ” 

Xuất gia dòng họ Bà-sa liền được phép xuất gia thọ cụ túc thành 
Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp luật,.. cho đến trong vòng nửa tháng 
những øì cần học nên biết, nên phân biệt, nên thấy, nên đắc, nên hiểu 
rõ, nên chứng, thì đều biết, đều phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều hiểu 
rõ, đều chứng Chánh pháp của Như Lai. 

Tôn giả Bà-sa tự nghĩ: “Nay ta đã học những øì nên biết, nên 


Phật, Pháp, Tăng. 

Nghĩa là, y chỉ Thầy mà sống giữa các Tỳ-kheo tuy chưa thọ cụ túc. Bản Cao-ly: 
y (chỉ). Bản Tống-Nguyên-Minh: y —(áo). 

Bản Pali: do sự sai biệt về tâm tính của mỗi người (api ca m'ettha 
puggalavemattat3). 


60. 


61. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 681 





phân biệt, nên thấy, nên đắc, nên hiểu rõ, nên chứng. Tất cả những 
điều đó ta đều biết, đều phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều hiểu rõ, đều 
chứng. Bây giờ, nên đến gặp Thế Tôn.” 

Ngay lúc ấy, Bà-sa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi 
đứng sang một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những gì cần học nên biết, nên phân biệt, nên 
thấy, nên đắc, nên hiểu rõ, nên chứng, con đều biết, đều phân biệt, 
đều thấy, đều đắc, đều hiểu rõ, đều chứng Chánh pháp của Thế Tôn. 
Xin Thế Tôn vì con mà thuyết pháp, sau khi con nghe rồi, sẽ ở một 
mình nơi vắng vẻ chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, tư duy 
về lý do người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất 
gia học đạo,... cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Có hai pháp tu tập, tu tập nhiễu, đó là chỉ và quán”. Tu tập, tu 
tập nhiều hai pháp này, thì sẽ biết được quả báo của các cõi, hiểu rõ 
các cõi; biết các thứ cõi, hiểu rõ các thứ cõi. Tỳ-kheo như vậy là muốn 
cầu ly dục, pháp ác bất thiện,... cho đến thành tựu, trụ đệ Tứ thiền; 
an trụ từ, bi, hỷ xả, không nhập xứ, thức nhập xứ, vô sở hữu nhập xứ, 
phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ; khiến ba kết của ta diệt tận, đắc 
Tu-đà-hoàn. Với ba kết đã tận diệt, tham, nhuế, si mỏng, đắc Tư-đà- 
hàm. Với năm hạ phân kết đã diệt tận, đắc A-na-hàm. Với các thứ 
cảnh giới thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm trí, tác mạng trí, 
sanh tử trí, lậu tận trí, tất cả đều đạt được. Cho nên Tỳ-kheo, nên tu 
hai pháp, tu tập, tu tập nhiều. Nhờ tu tập hai pháp, nên biết các thứ 
cõi,... cho đến lậu tận.” 

Sau khi Tôn giả Bà-sa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm lễ 
mà ÏluI. 

Bấy giờ, Tôn giả Bà-sa ở một mình nơi vắng vẻ chuyên tính tư 
duy, sống không buông lung, *... cho đến tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 

Lúc ấy có nhiều Tỳ-kheo phượng tiện trang nghiêm muốn đến 
cung kính cúng dường Thế Tôn. Bấy giờ, Tôn giả Bà-sa hỏi các Tỳ- 
kheo: 


5. Pali: samathañca vipassanañca. 


682 TẠP A-HÀM (I) 





“Có phải các ông phương tiện trang nghiêm muốn đến cung kính 
cúng dường Thế Tôn không?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Vâng.” 

Lúc này Bà-sa nói các Tỳ-kheo: 

“Tôn giả cho tôi gởi lời kính lễ thăm hỏi Thế Tôn: “Ngài sống 
nhẹ nhàng, ít bệnh, ít não, an lạc không?” Và thưa: “Tỳ-kheo Bà-sa 
bạch Thế Tôn rằng: Con đã cúng dường, phụng sự Thế Tôn đầy đủ, 
khiến Ngài hài lòng, chứ không phải không hài lòng. Những gì mà đệ 
tử của Đại Sư cần làm, con đã làm xong. Đã cúng dường Đại Sư, khiến 
Ngài hài lòng, chứ không phải không hài lòng.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân, ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bà-sa đê đầu kính lễ dưới chân Thế 
Tôn.... cho đến hài lòng chứ không phải không hài lòng.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chư Thiên đã nói trước cho Ta rồi, nay các ông lại nói. Như Lai 
đã thành tựu tri kiến đệ nhất, cũng như Tỳ-kheo Bà-sa có đức lực như 
vậy.” 

Bấy giờ Thế Tôn vì Tỳ-kheo Bà-sa kia mà nói thọ ký bậc nhất. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 965. UẤT-ĐÊ-CA® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Uất-đê-ca"' đến chỗ 
Phật, cùng Thế Tôn chào hỏi, an úy xong, ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 





5 Ấn Thuận Hội Biên, “47. Ngoại đạo Xuất gia tương ưng”. Gồm mười lăm kinh: 
13306-13320 Quốc Dịch, mười lăm kinh: 13427-13441. Đại Chánh, kinh 965- 
979. Pãli, A.10.95. Uttiya. Biệt dịch, N?100(199). 


* Uất-đê-ca ## {IK 3. Pãli: Uttiya. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 683 





“Thưa Cù-đàm! Thế nào, Cù-đàm, thế gian hữu biên chăng?” 

Phật bảo Uất-đê-ca: 

“Điều này không xác định. ” 

Uất-đê-ca bạch Phật: 

“Thế nào Cù-đàm, thế gian vô biên chăng? Vừa hữu biên vừa 
vô biên chăng? Chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên chăng?” 

Phật bảo Uất-đê-ca: 

“Điều này không xác định.” 

Uất-đê-ca bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, hỏi: “Thế gian hữu biên chăng?* Được 
trả lời, 'Không xác định”. “Thế gian vô biên chăng? Thế gian vừa hữu 
biên vừa vô biên chăng? Chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên 
chăng?'* Được trả lời: “Không xác định'. Thưa Cù-đàm, vậy những 
pháp nào có thể được xác định.” 

Phật bảo Uất-đê-ca: 

“Là bậc Tri giả, Trí giả, Ta vì các đệ tử mà xác định về đạo, để 
cho chân chánh diệt tận khổ, rốt ráo biên tế khổ.” 

Uất-đê-ca bạch Phật: 

“Như thế nào Cù-đàm vì các đệ tử mà xác định về đạo, để cho 
chân chánh diệt tận khổ, rốt ráo biên tế khổ. Tất cả thế gian, hay chỉ 
một phân ít, từ con đường này mà xuất?”® 

Bấy giờ Thế Tôn im lặng không đáp. Qua hai, ba lần hỏi, Phật 
cũng hai, ba lần im lặng không đáp. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Tôn 
giả bảo xuất gia ngoại đạo Uất-đê-ca: 

“Ban đầu ông đã hỏi nghĩa này. Nay lại hỏi theo cách nói khác, 
cho nên Thế Tôn không ký thuyết. Này Uất-đê-ca, nay tôi sẽ vì ông 
mà nói thí dụ. Phàm người trí mà nghe thí dụ thì sẽ hiểu. Ví như quốc 
vương có thành lũy bao quanh bốn bể kiên cố; đường giao thông bằng 
phẳng và chỉ có một cửa. Người đứng giữ cửa lại là một người thông 
minh, sáng suốt, thường khéo đoán xét. Bên ngoài có người đến, nếu 
người đáng vào thì cho phép vào; người không đáng vào thì không cho 


5 Pali: sabbo vã tena loko nĩyati upaddho vã tibhãgo vã ti, do bởi đó tất cả thế 


gian, hay một nửa, hay một phần ba, được hướng dẫn (xuất ly)? 


684 TẠP A-HÀM (I) 





phép. Khắp chu vi vòng thành, muốn tìm cửa thứ hai cũng không thể 
được. Ngay đến lỗ ra vào của chó mèo cũng không, huống chi là cửa 
thứ hai! Người giữ cửa thành kia cũng không biết rõ người vào kẻ ra là 
ai, nhưng người này biết tất cả người ra hay vào chỉ từ cửa này, chứ 
không phải nơi nào khác. Cũng vậy, Thế Tôn tuy không dụng tâm để 
biết rõ tất cả chúng sanh thế gian, hay chỉ một phần ít, từ con đường 
này xuất. Nhưng biết chúng sanh hết khổ, cứu cánh biên tế khổ, tất cả 
đều từ đạo này mà xuất.” 

Sau khi xuất gia ngoại đạo Uất-đê-ca nghe những gì Phật nói, 
hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


M 


KINH 966. PHÚ-LÂN-NIS 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có Tôn giả Phú-lân-ni”, ở trong núi Kỳ-xà-quật, 
tại thành Vương xá. Lúc ấy có các xuất gia ngoại đạo, đến chỗ Tôn 
giả Phú-lân-ni, cùng nhau thăm hỏi khích lệ, rồi ngồi lui qua một bên, 
hỏi Tôn giả Phú-lân-ni: 

“Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm chủ trương đoạn diệt, phá hoại sự 
hữu. Có truyền dạy như vậy chăng? Nay xin hỏi Tôn giả Phú-lân-ni, 
có đúng như vậy không?” 

Phú-lân-ni bảo các xuất gia ngoại đạo: 

“Tôi không biết điều đó. Không có trường hợp Thế Tôn dạy 
chúng sanh đoạn diệt, phá hoại hữu, khiến trở thành vô sở hữu. Theo 
tôi hiểu như vầy: “Thế Tôn dạy có những chúng sanh chấp có ngã, 
ngã mạn, tà mạn. Thế Tôn đã dạy, khiến họ đoạn diệt những thứ 
đó".” 

Lúc ấy, các xuất gia ngoại đạo nghe những øì Tôn giả Phú-lân- 
ni nói, không hài lòng. Bèn chỉ trích rồi ra về. Sau khi các ngoại đạo 





%. Tham chiếu, Pãli, A.10.83. Punniya (không hoàn toàn tương đương). Skt. 
Pũrniya (Píchel). Biệt dịch N?100(200). 


5. Phú-lân-ni #š š JE.. Pãli: Punniya. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 685 





đi rồi, Tôn giả Phú-lân-ni đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, 
ngồi lui qua một bên, đem những điều các xuất gia ngoại đạo đã nói, 
bạch đầy đủ lên Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, con đã đáp lại những điều ngoại đạo nói như 
vậy, là không mắc vào tội hủy báng Thế Tôn chăng? Là nói đúng 
pháp. nói như những gì Phật dạy, nói như pháp, nói tùy thuận pháp, 
không bị các nhà luận nghĩa hiểm trách đó chăng?” 

Phật bảo Phú-lân-ni: 

“Như những gì ông đã nói, không hủy báng Như Lai, không mất 
thứ tự, như Ta ký thuyết; nói pháp như pháp, nói tùy thuận pháp, 
không bị các nhà luận nghĩ hiểm trách. Vì sao? Này Phú-lân-ni, vì 
trước tiên, các chúng sanh đã có ngã mạn, tà mạn; tà mạn bức bách, tà 
mạn tập khởi, không hiện quán tà mạn®, rối loạn như ruột chó, như 
vòng móc sắt, như cỏ rối, qua lại rong ruổi đời này sang đời khác, đời 
khác sang đời này, rong ruổi tới lui không thể lìa xa. 

“Này Phú-lân-ni, tất cả chúng sanh đối với tà mạn, nếu ai vĩnh 
viễn diệt tận không còn sót, thì tất cả những chúng sanh đó lúc nào 
cũng an Ổn, khoái lạc.” 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Phú-lân-ni nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 967. CÂU-CA-NÑA® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Tôn giả A-nan-đà sáng sớm đến bờ sông Tháp- 
bổ”, cởi y để bên bờ, xuống nước rửa tay chân, rồi trở lên bờ mặc một 
y, lau chùi thân thể. Lúc ấy cũng có xuất gia ngoại đạo tên Câu-ca- 
na”! đến bên sông. Tôn giả A-nan-đà nghe tiếng đi, liền ho đánh tiếng, 
Câu-ca-na xuất gia ngoại đạo nghe có tiếng người, nên hỏi: 





5. Nguyên Hán: tà mạn bất vô gián đẳng———-L——. Xem các cht.trước. 


5. Pãli, A.10.96. Kokanuda. Biệt dịch, N?100(201). 
7” Tháp-bổ hà Bä 3 ›"J. Päli: Tapodã. 
”'- Câu-ca-na {li 3 Ji. Pãli: Kokanuda. 












































686 TẠP A-HÀM (I) 





“Ai đấy!” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Sa-môn.” 

Câu-ca-na xuất gia ngoại đạo nói: 

“Sa-môn nào?” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Sa-môn họ Thích. ” 

Câu-ca-na xuất gia ngoại đạo nói: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh giờ để giải đáp cho 
không?” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Tùy ý cứ hỏi, nếu biết thì tôi sẽ đáp. ” 

Câu-ca-na hỏi: 

“Thế nào, A-nan-đà, Như Lai sau khi chết có còn chăng?” 

A-nan-đà đáp: 

“Thế Tôn đã nói, điều này không xác định.” 

Lại hỏi: 

“Như Lai sau khi chết không còn chăng? Sau khi chết vừa có 
vừa không chăng? Chẳng phải có, chẳng phải không chăng?” 

A-nan-đà đáp: 

“Thế Tôn đã nói, điểu này không xác định. ” 

Ngoại đạo Câu-ca-na nói: 

“Thế nào, thưa Tôn giả A-nan-đà? Khi hỏi: “Như Lai sau khi 
chết còn' thì đáp: 'Không xác định”. Khi hỏi: “Sau khi chết không còn, 
sau khi chết vừa còn vừa không còn, sau khi chết chẳng phải còn, 
chẳng phải không còn”, thì đáp: 'Không xác định'. Thế nào, A-nan- 
đà! Có phải vì không biết không thấy chăng?” 

A-nan-đà đáp: 

“Chẳng phải không biết, chẳng phải không thấy, mà là biết tất 
cả, thấy tất cả.” 

Lại hỏi Tôn giả A-nan-đà: 

“Biết gì? Thấy gì?” 

A-nan-đà đáp: 

“Thấy chỗ có thể thấy, thấy chỗ sanh khởi, thấy chỗ đoạn tận 
triển phược, đó là biết, đó là thấy. Ta biết như vậy, thấy như vậy, sao 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 687 





nói là không biết, không thấy?” 

Câu-ca-na ngoại đạo lại hỏi: 

“Tôn giả tên gì?” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

' Tôi tên là A-nan-đà. ” 

Câu ca-na ngoại đạo nói: 

“Lạ thay! Đệ tử của Đại Sư mà ta được cùng luận nghị. Nếu ta 
biết Tôn giả này là Tôn giả A-nan-đà thì không dám mở lời hỏi.” 

Nói những lời này xong liền bỏ đi. 

M 


KINH 968. CẤP CÔ ĐỘC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có gia chủ Cấp Cô Độc, ngày nào cũng đến 
viếng thăm Thế Tôn đảnh lễ và cúng dường. Gia chủ tự nghĩ: “Ta đến 
quá sớm. Thế Tôn và các Tỳ-kheo còn đang tọa thiển, tư duy. Thôi ta 
nên đi qua trú xứ của các ngoại đạo.` Gia chủ đi vào tỉnh xá ngoại 
đạo, cùng họ chào đón, thăm hỏi khích lệ, rồi ngồi lui qua một bên. 
Lúc ấy ngoại đạo kia hỏi: 

“Gia chủ, ông thấy Sa-môn Cù-đàm thấy thế nào, thấy những 
gì?” 

Gia chủ đáp: 

“Tôi cũng không biết Thế Tôn thấy thế nào và Thế Tôn thấy 
những gì?” 

Các ngoại đạo nói: 

“Ông hãy nói cái thấy của chúng Tăng. Chúng Tăng thấy như 
thế nào, chúng Tăng thấy những gì???” 

Gia chủ đáp: 

“Tôi cũng chẳng biết thế nào là cái thấy của chúng Tăng, chúng 
Tăng thấy những gì?” 


7“. Pali, A.10.93. Ditthi. Skt. Dh†ti (Píchel). Biệt dịch, N°100(202). 
73. Pali: Kimditthikãä bhikkhũ ti, “Các Tỳ-kheo có quan điểm gì?” 


688 TẠP A-HÀM (I) 





Ngoại đạo lại hỏi gia chủ: 

“Nay hãy nói cái thấy của chính ông? Cái thấy của chính ông là 
gì?” 

Gia chủ đáp: 

“Các ông mỗi người hãy tự nói chỗ thấy của mình, rồi tôi sẽ nói 
chỗ thấy của tôi cũng không khó.” 

Khi đó có một ngoại đạo nói như vầy: 

“Gia chủ, tôi thấy tất cả thế gian là thường, đó là chân thật, 
ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Gia chủ, tôi thấy tất cả thế gian là vô thường, đó là chân thật, 
ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Gia chủ, thế gian vừa thường vừa vô thường, đó là chân thật, 
ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Thế gian phi thường phi vô thường, đó là chân thật, ngoài ra 
đều là hư vọng.” 

Lạ1 có người nói: 

“Thế gian hữu biên, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Thế gian vô biên, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Thế gian vừa hữu biên vừa vô biên.” 

Lạ1 có người nói: 

“Thế gian chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên.” 

Lạ1 có người nói: 

“Mạng tức là thân.” 

Lại có người nói: 

“Mạng khác thân khác. ” 

Lạ1 có người nói: 

“Như Lai sau khi chết là còn.” 

Lại có người nói: 

“Như Lai sau khi chết là không còn.” 

Lạ1 có người nói: 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 689 





“Như Lai sau khi chết vừa có vừa không.” 

Lại có người nói: 

“Như Lai sau khi chết chẳng phải có chẳng phải không, đó là 
chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 

Các ngoại đạo bảo gia chủ: 

“Chúng tôi mỗi người đều trình bày sở kiến của mình, vậy ông 
nên nói sở kiến của ông.” 

Gia chủ đáp: 

“Sở kiến của tôi là, chân thật hữu vi, tư lương duyên khởi”'. Nếu 
chân thật là pháp hữu vi do tư lương, duyên khởi thì chúng là vô 
thường; mà vô thường là khổ. Biết như vậy rồi, đối với tất cả sở kiến 
đều vô sở đắc. Như sở kiến của các ông cho thế gian là thường, đó là 
chân thật, ngoài ra là hư vọng. Sở kiến này là chân thật hữu vi do tư 
lương duyên khởi. Nếu là chân thật hữu vi do tư lương duyên khởi thì 
vô thường, mà vô thường là khổ. Cho nên các ông thân cận với cái 
khổ, chỉ chịu khổ, sống mãi trong khổ, chìm sâu vào trong khổ. 

“Cũng vậy, các ông cho rằng: “Thế gian là vô thường, đó là chân 
thật, ngoài ra đều là hư vọng.` Chúng có lỗi như vậy. Hay: “Thế gian 
thường vô thường, phi thường, phi vô thường, thế gian hữu biên, thế 
gian vô biên, thế gian hữu biên vô biên, thế gian phi hữu biên phi vô 
biên; mạng tức là thân, mạng khác thân khác; Như Lai sau khi chết có, 
Như Lai sau khi chết không, Như Lai sau khi chết vừa có vừa không, 
Như Lai sau khi chết chẳng phải có chẳng phải không, đó là chân thật, 
ngoài ra đều là hư vọng." Đều nói như trên.” 

Có một ngoại đạo nói với gia chủ Cấp Cô Độc: 

“Như những gì ông đã nói: “Nếu có sở kiến øì, thì đó là chân thật 
hữu vi do tư lương duyên khởi, đó là pháp vô thường. Nếu vô thường 
là khổ, thì sở kiến của gia chủ cũng thân cận khổ, chịu khổ, sống khổ, 
vào sâu trong khổ.” 


74 Hán: chân thật hữu vi tư lương duyên khởi u—=———~q=t=_. Tham chiếu Pãili: 


yam kiñci bhùtam sankhatam cetayitam paticcasamuppannam, “Phàm cái gì là 
thật vật, được tạo thành bởi tâm tư, sanh khởi do duyên”. Trong bản Hán: bhũta 
(sanh vật hay thật vật) được hiểu là chân thật; saakhatam cetayitam (được tạo 
tác thành do bởi tâm tư) hiểu là hữu vi tư lương. 


690 TẠP A-HÀM (I) 





Gia chủ đáp: 

“Trước kia tôi chẳng đã nói: “Sở kiến thật sự là pháp hữu vi, do 
tư lương duyên khởi, thảy đều vô thường, mà vô thường là khổ. Khi đã 
biết khổ rồi, ta đối với sở kiến ấy vô sở đắc” đó sao?” 

Các ngoại đạo nói: 

“Đúng như thế! Thưa gia chủ!” 

Bấy giờ gia chủ Cấp Cô Độc ở nơi tinh xá ngoại đạo khuất 
phục dị luận, kiến lập chánh luận, ở trong chúng ngoại đạo rống lên 
tiếng rống sư tử rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, ngôi 
lui qua một bên, đem cuộc đàm luận với ngoại đạo thuật lại hết lên 
Thế Tôn. 

Phật bảo gia chủ Cấp Cô Độc: 

“Lành thay! Lành thay! Hãy nên tùy lúc hàng phục các ngoại 
đạo ngu si, kiến lập chánh luận. ” 

Phật nói kinh này xong, gia chủ Cấp Cô Độc nghe những øgì Phật 
dạy, hoan hỷ tùy hỷ đảnh lễ mà lui. 


M 


KINH 969. TRƯỜNG TRẢO”š 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có tu sĩ ngoại đạo là Trường Trảo”° đến chỗ Phật, 
cùng Thế Tôn chào hỏi an úy xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, tôi không chấp nhận mọi sở kiến””. ” 

Phật bảo: 

“Này Hỏa chủng”, ông nói không chấp nhận mọi sở kiến, vậy sở 
kiến này cũng chẳng chấp nhận luôn chăng?” 





?- Móng tay dài. Pãli, M.47. Dighanakha-suttanta. Skt. Dirghankha (Píchel). Biệt 
dịch, N°100(203). 

Trường Trảo JƒL. Pãli: Dighanakha, tu sĩ để móng tay dài. 

Nhất thiết kiến bất nhẫn —-ÿJ ñ,Z£Z#. Các bản Tống-Nguyên-Minh không có 
chữ kiến. Päli: sabbam me na khamaiti, “Tôi không công nhận tất cả”. Phát biểu 
của chủ nghĩa hoài nghi, không tin bất cứ điều gì. 

”3 Hỏa chủng X §§. Pãli: Aggivessana. 


76. 





T1. 























SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 691 





Trường Trảo ngoại đạo nói: 

“Đã nói không chấp nhận mọi sở kiến thì cái sở kiến này cũng 
không chấp nhận. ” 

Phật bảo Hỏa chúng: 

“Biết như vậy, thấy như vậy thì sở kiến này đã đoạn, đã xả, đã 
ha, các sở kiến khác không còn tương tục, không khởi, không sanh. 
Này Hỏa chủng, nhiều người có cùng sở kiến như ông. Nhiều người 
cũng thấy như vậy, nói như vậy, ông cùng với họ giống nhau. Này 
Hỏa chủng, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào xả bỏ các kiến chấp kia, 
các kiến chấp khác không khởi, thì hàng Sa-môn, Bà-la-môn này rất 
ít có ở thế gian. 

“Này Hỏa chủng, y cứ vào ba loại kiến. Những gì là ba? Có 
người thấy như vầy, nói như vầy: “Tôi chấp nhận tất cả." Lại có người 
thấy như vầy, nói như vầy: “Tôi không chấp nhận tất cả. Lại có người 
thấy như vầy, nói như vây: “Tôi chấp nhận một phần, không chấp 
nhận một phần.) 

“Này Hỏa chủng, nếu chủ trương chấp nhận tất cả, kiến chấp 
này cùng sanh với tham, chẳng phải không tham; cùng sanh với nhuế, 
chẳng phải không nhuế; cùng sanh với si, chẳng phải không si; ràng 
buộc, chẳng lìa ràng buộc; phiển não, chẳng thanh tịnh; ái lạc, chấp 
thủ, nhiễm trước sanh. Hay nếu có kiến chấp như vầy: “Ta không chấp 
nhận tất cả, kiến chấp này chẳng cùng sanh với tham, chẳng cùng 
sanh với nhuế, chẳng cùng sanh với si; thanh tịnh, không phiền não; 
la ràng buộc, chẳng ràng buộc; không ái lạc, không chấp thủ, không 
nhiễm trước sanh. Này Hỏa chủng, hay nếu có kiến chấp như vầy: “Ta 
chấp nhận một phần, không chấp nhận một phần”; vậy nếu chấp nhận 
thì câu hữu với tham.... cho đến sanh nhiễm trước; còn nếu không chấp 
nhận thì ly tham... cho đến không sanh nhiễm trước. Đa văn Thánh đệ 
tử kia nên học: “Nếu ta thấy như vầy, nói như vầy: “Ta chấp nhận tất 
cả”, sẽ bị hai hạng người chê trách và cật vấn. Những øì là hai? Người 
không chấp nhận tất cả và người một phần chấp nhận, một phần 
không chấp nhận. Họ sẽ bị hai hạng người này chê trách. Vì bị chê 
trách nên bị cật vấn. Vì bị cật vấn nên bị hại. Kiến chấp kia vì bị chê 
trách, bị cất vấn, bị phá hại nên họ xả bổ kiến chấp đó, còn những 
kiến chấp khác thì không còn sanh trở lại. Cũng vậy đoạn kiến, xả 


692 TẠP A-HÀM (I) 





kiến, ly kiến, các kiến khác, không còn tương tục, không khởi, không 
sanh. 

“Đa văn Thánh đệ tử kia nên học như vầy: “Nếu ta thấy như vầy, 
nói như vầy: “Tất cả không chấp nhận", sẽ bị hai hạng người chê trách 
và hai hạng người cật vấn. Những gì là hai? Người chấp nhận tất cả và 
người một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận. Hai hạng 
người chê trách và cật vấn như vậy, “... cho đến không tương tục, 
không khởi, không sanh.) 

“Đa văn Thánh đệ tử kia nên học như vầy: “Nếu ta thấy như vầy, 
nói như vầy: “Ta một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận", sẽ 
bị hai hạng người chê trách, hai hạng người cật vấn. Những gì là hai? 
Là người thấy như vầy, nói như vầy: “Ta chấp nhận tất cả và không 
chấp nhận tất cả'. Hai trường hợp bị trách như vậy, “... cho đến không 
tương tục, không khởi, không sanh." 

“Lại nữa, Hỏa chủng, thân có sắc gồm bốn đại thô kệch như 
vậy, Thánh đệ tử nên quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, 
quán diệt tận, quán xả. Nếu Thánh đệ tử sống mà luôn quán vô 
thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả, thì sống 
đối thân kia sự tham dục thuộc về thân, sự nhớ tưởng về thân, cảm 
thọ về thân, sự nhiễm về thân, sự đắm trước về thân vĩnh viễn diệt 
trừ không còn. 

“Này Hỏa chủng, có ba thứ cảm thọ. Đó là khổ thọ, lạc thọ và 
bất khổ bất lạc thọ. Ba thứ cảm thọ này cần có nhân øì, tập gì, sanh gì, 
chuyển gì? Ba cảm thọ này cần có xúc là nhân, do xúc tập, xúc sanh, 
xúc chuyển. Mỗi mỗi xúc tập khởi, thọ tập khởi; mỗi mỗi xúc diệt tận, 
thọ diệt tận; vắng lặng, trong mát, vĩnh viễn hết sạch. Người kia đối 
với ba thọ này, biết rõ khổ, biết rõ lạc, biết rõ không khổ không lạc; 
biết như thật mỗi mỗi thọ hoặc tập khởi, hoặc diệt tận, hoặc vị ngọt, 
hoặc tai hại, hoặc xuất ly. Khi đã biết như thật rồi, đối những thọ ấy 
liển quán sát vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, 
quán xả bỏ. Người ấy ngay nơi toàn thân mình biết như thật các cảm 
thọ, nơi toàn phần sanh mạng mình biết như thật các cảm thọ. Nếu 
người ấy sau khi thân hoại, mạng chung, ngay lúc ấy các thọ hoàn 
toàn chấm dứt, không còn øì nữa. Bấy giờ, người ấy nghĩ rằng: “Lúc 
biết rõ cảm thọ lạc thì thân mình cũng hoại, lúc biết rõ cảm thọ khổ, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 34 693 





thì thân mình cũng hoại, ngay lúc biết rõ cảm thọ chẳng lạc chẳng 
khổ, thì thân mình cũng hoại, thảy đều thoát khổ. Đối với cái cảm thọ 
lạc kia lìa ràng buộc, chẳng ràng buộc; đối với cái cảm thọ khổ kia lìa 
ràng buộc, chẳng ràng buộc; đối với cái cảm thọ chẳng lạc chẳng khổ 
kia, la ràng buộc, chẳng bị ràng buộc. Lìa ràng buộc gì? Lìa tham dục, 
sân nhuế, ngu sỉ; la sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não'. Ta nói 
những điều này gọi là lìa khổ.” 

Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất vừa mới thọ giới cụ túc 
nửa tháng, Tôn giả đang cầm quạt đứng sau hầu Phật. Lúc ấy, Tôn 
giả Xá-lợi-phất tự nghĩ: “Thế Tôn đã khen ngợi nói ở nơi pháp này, 
pháp kia mà đoạn dục, ly dục, diệt tận dục, xả dục. Tôn giả Xá-lợi- 
phất đối với từng pháp này quán sát vô thường, quán sanh diệt, quán 
Iy dục, quán diệt tận, quán xả bỏ, không khởi các lậu, tâm được giải 
thoát. 

Bấy giờ, xuất gia ngoại đạo Trường Trảo xa lìa trần cấu, đắc 
pháp nhãn tịnh. Ông thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp, thâm nhập 
pháp, thoát khỏi các nghi hoặc, không do người khác độ, vào trong 
Chánh pháp luật, được vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y 
phục, đảnh lễ Phật và chắp tay bạch Phật: 

“Con xin được xuất gia thọ giới cụ túc ở trong Chánh pháp luật, 
ở trong Phật pháp tu các phạm hạnh.” 

Phật bảo xuất gia ngoại đạo Trường Trảo: 

“Ông được xuất gia thọ cụ túc trở thành Tỳ-kheo, ở trong Chánh 
pháp luật. ” 

Được xuất gia trở thành thiện lai Tỳ-kheo. Ông suy nghĩ lý do 
người thiện nam cạo bồ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia học 
đạo, sống không nhà... cho đến tâm thiện giải thoát đắc A-la-hán. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Trường 
Trảo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


n 


694 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A-HÀM QUYỀN 35 


KINH 90. XÁ-LA-BỘ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Xá-la-bộ? ở bên bờ ao 
Tu-ma-kiệt-đà?; giữa đồ chúng của mình, tự tuyên bố như vầy: “Pháp 
của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. Trước đây ta đã biết Pháp luật kia 
nhưng buông bỏ hết.” 

Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo sáng sớm đắp y ôm bát vào thành 
Vương xá khất thực, nghe ngoại đạo tên Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma- 
kiệt-đà, giữa đồ chúng mình tuyên bố như vầy: “Pháp của Sa-môn họ 
Thích, ta biết hết. Trước đây ta đã biết Pháp luật kia nhưng buông bỏ 
hết.” Sau khi nghe những lời này, khất thực rồi họ trở về tỉnh xá, cất y 
bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng nay chúng con đắp y, mang bát vào thành 
Vương xá khất thực, nghe xuất gia ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ 
ao Tu-ma-kiệt-đà, giữa đồ chúng của mình tuyên bố như vầy: 'Pháp 
của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. Trước đây ta đã biết Pháp luật kia 
nhưng buông bỏ hết”. Lành thay! Xin Thế Tôn vì thương xót Xá-la-bộ, 
mà đích thân đến bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Vào buổi chiều sau khi từ 
thiển tịnh dậy, Ngài đến chỗ Xá-la-bộ bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. 
Xuất gia ngoại đạo Xá-la-bộ từ xa trông thấy Thế Tôn đến, lo sửa 
soạn chỗ ngôi, thỉnh Phật ngồi. Sau khi Thế Tôn an tọa, Ngài nói với 
Xá-la-bộ: 

“Ông có thật nói như vây: 'Pháp của Sa-môn họ Thích, ta biết 


!- Pãli, A.3.64. Sarabha. Skt. Šarabha (Píchel). Biệt dịch, N0 100(204). 

& Xá-la-bộ2> £š 7z. Pali: Sarabha, một tu sĩ ngoại đạo từng xuất gia theo Phật. Sau 
đó xã giới, trở về đạo cũ. 

xã Tu-ma-kiệt-đà trì Zã J# bã JE 3U. Pali:? Cf. A.3.64: acirapakkanto hoti imasma 
dhamma-vinaya, từ bỏ Pháp luật này chưa bao lâu (xả giới hoàn tục). 



































SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 695 





hết. Sau khi đã biết hết rồi, ta buông bỏ hết không?” 

Lúc ấy, Xá-la-bộ im lặng không đáp. 

Phật bảo Xá-la-bộ: 

“Ông nay nên nói. Vì sao im lặng? Nếu sự hiểu biết của ông đầy 
đủ thì Ta sẽ tùy hỷ. Nếu sự hiểu biết của ông chưa đầy đủ, thì Ta sẽ 
giúp cho ông đây đủ. ” 

Xá-la-bộ vẫn im lặng. Nói như vậy hai, ba lần, nhưng cả ba lần 
cũng vẫn giữ im lặng. Lúc ấy, Xá-la-bộ có một đệ tử phạm hạnh bạch 
Xá-la-bộ rằng: 

“Thưa thầy, lý ra thầy nên đi đến Sa-môn Cù-đàm trình bày tri 
kiến của mình. Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đã tự đến đây, vì sao thầy 
không nói? Sa-môn Cù-đàm lại nói với thầy: 'Nếu đây đủ thì Ngài sẽ 
tùy hý. Nếu không đầy đủ Ngài sẽ giúp cho đầy đủ'. Vì sao thầy im 
lặng mà không nói?” 

Khi người đệ tử phạm hạnh khuyên, ông vẫn làm thinh. Bấy giờ, 
Thế Tôn bảo Xá-la-bộ: 

“Nếu có người nói: 'Sa-môn Cù-đàm không phải là Như Lai, 
Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác”. Ta sẽ khéo can gián, khéo cật vấn. Khi 
được khéo can gián, khéo cật vấn, người kia sẽ nói lỉng qua những 
việc khác; hoặc phẫn nộ, kiêu mạn, ôm hận, phẫn hận, chống đối, 
không chấp nhận, không có cách gì tỏ bày; hoặc im lặng xấu hổ cúi 
đầu, âm thầm tự nghĩ, tự xét; như Xá-la-bộ hôm nay. 

Hoặc lại có người nói như vây: 'Sa-môn Cù-đàm không có! 
Chánh pháp luật”. Ta sẽ khéo can gián, khéo cật vấn. Người kia cũng 
ngồi im như ông hôm nay. 

“Hay lại có người nói: “Đệ tử” nào của Sa-môn Cù-đàm không 
phải là bậc thiện hướng”.` Ta sẽ khéo can gián, khéo cật vấn. Người 
kia cũng ngồi im như ông hôm nay.” 

Bấy giờ, Thế Tôn ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà rống lên tiếng 
rống sư tử, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Lúc ấy, đệ tử phạm hạnh 
của Xá-la-bộ nói với Xá-la-bộ: 





* Bản Hán: phi.. vô... phủ định kép. Dư chữ vó, lược bỏ. 


Bản Hán: Thanh văn =n=. 
Thiện hướng ## [Zj, hay chánh hành, người đang hướng thẳng đến giải thoát. 


5y 
6, 


696 TẠP A-HÀM (I) 





“Giống như trâu bị cắt đi hai cái sừng, nhốt vào trong chuồng 
trâu trống, nó quỳ xuống đất rống to. Thầy cũng như vậy, ở trong 
chúng không có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm thì làm sư tử rống. 

“Giống như người con gái muốn nói giọng đàn ông, nhưng khi 
phát ra tiếng, thì liền là tiếng đàn bà. Thầy cũng như vậy, ở trong 
chúng không có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm thì làm sư tử rống. 

“Giống như con dã can muốn kêu tiếng chổn, như khi phát ra 
tiếng thì vẫn là tiếng dã can. Thầy cũng như vậy, lúc không có Sa- 
môn Cù-đàm thì thầy ở giữa chúng đệ tử của mình muốn làm sư tử 
rống.” 

Sau khi đệ tử phạm hạnh của Xá-la-bộ ở trước Xá-la-bộ nói ra 
những lời trách cứ, hủy báng rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. 

M 


KINH 97I. THƯỢNG TỌA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ, bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà trong thành Vương xá, 
có xuất gia ngoại đạo tên là Thượng TọaŠ đang ở cạnh hồ này, ông ở 
trong chúng của mình tự nói như vầy: “Tôi nói một bài kệ, nếu ai có 
thể đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh. ” 

Sáng sớm hôm ấy, có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành 
Vương xá khất thực, nghe có xuất gia ngoại đạo tên là Thượng Tọa ở 
cạnh bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, vị này ở trong chúng của mình tự nói như 
vầy: “Tôi nói một bài kệ, nếu ai có thể đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu 
hành phạm hạnh.” Các Tỳ-kheo khất thực xong, trở về tỉnh xá, cất V 
bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm các Tỳ-kheo chúng con vào thành 
khất thực, nghe xuất gia ngoại đạo tên là Thượng Tọa ở cạnh bờ ao 





* Pali, không thấy tương đương. Skt. Parivrajakasthavira (Píchel). Biệt dịch, 


N?100(205). 
Š Danh Thượng Tọa 4¡ _ 44. Skt. Parivrajaka-Sthavira. 





SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 697 





Tu-ma-kiệt-đà, giữa đổ chúng của mình tự nói như vây: “Tôi nói một 
bài kệ, nếu ai đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh." Xin 
Thế Tôn vì thương xót nên đích thân đến ông ấy.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều hôm đó sau khi từ thiển 
tịnh dậy, Ngài đến cạnh bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Khi xuất gia ngoại 
đạo Thượng Tọa từ xa trông thấy Thế Tôn, liền trải chỗ ngồi, thỉnh 
Phật an tọa, Thế Tôn ngồi xong, bảo xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa 
rằng: 

“Có thật ông đã nói những lời như vầy: “Tôi nói một bài kệ, nếu 
ai đáp được, thì tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh" chăng? Bây giờ 
ông hãy nói kệ, Ta có thể đáp lại.” 

Lúc ấy, ngoại đạo kia chất giường dây? lên thành chỗ ngôi cao, 
tự mình lên đó ngồi và nói kệ: 

Tỳ-kheo sống đúng pháp, 
Không khủng bố chúng sanh, 
Ý lặng, hành xả ly, 

Trì giới thuận đình chỉ. 

Bấy giờ, Thế Tôn biết rõ tâm ngoại đạo Thượng Tọa này, Ngài 
liền nói kệ: 

Nếu ông tự hành theo 
Những gì kệ ông nói; 

Đối với ông, Ta sẽ 

Xem như người Hiền thiện. 
Xét những gì ông nói, 

Nói, làm không tương ưng. 
Người giữ gìn tịnh giới: 
Tĩnh lặng, tự điều phục; 
Chớ khủng bố chúng sanh; 
Ý tĩnh lặng, xa la. 

Thuận điều phục, tĩnh lặng; 
Tâm, miệng, thân lìa ác. 
Khéo nhiếp nơi trụ xứ, 
Không để cho phóng dật: 


?” Hán: thằng sàng # JE. 


698 TẠP A-HÀM (I) 





Đây gọi là tùy thuận, 
Điều phục và tĩnh lặng. 

Khi ấy, xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa tự nghĩ: “Sa-môn Cù- 
đàm đã biết tâm ta.” Liền từ trên chỗ ngồi bước xuống, chắp tay bạch 
Phật: 

“Nay con có thể xuất gia thọ cụ túc, trở thành pháp Tỳ-kheo, ở 
nơi Chánh pháp luật không?” 

Phật bảo xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa: 

“Nay ông có thể xuất gia thọ cụ túc, trở thành Tỳ-kheo, ở nơi 
Chánh pháp luật. ” 

Sau khi xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa đã xuất gia và trở thành 
Tỳ-kheo rồi, tự suy nghĩ về lý do khiến cho người thiện nam cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà... 
cho đến tâm thiện giải thoát, đắc A-la-hán. 


M 


KINH 972. TAM ĐẾ" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có nhiều tu sĩ Ba-la-môn ở cạnh ao Tu-ma-kiệt-đà, 
tập hợp lại một chỗ bàn luận như vầy: “Chân đế của Bà-la-môn như 
vậy''. Chân đế của Ba-la-môn như vậy.” 

Bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các xuất gia Bà-la-môn 
kia, Ngài đi đến bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Lúc ấy, các xuất gia Bà-la- 
môn từ xa trông thấy Đức Phật đang đến, liễn vì Phật sửa soạn chỗ 
ngồi, thỉnh Phật an tọa. Phật ngồi vào chỗ ngồi xong, bảo các xuất 
gia Bà-la-môn: 

“Các ông tụ tập ở bờ ao Tu-ma-kiệt-đà này, để bàn luận những 
gì?” 

Xuất gia Bà-la-môn bạch Phật: 





!° Ba sự thực. Päli, A.4.185. Brãmana-sacca. Skt. Braãhmana-satyãni (Píchel). Biệt 
dịch, N°100(206), N?125(26.8). 


!!-- Paii: itipi bhahmanasaccãni, đây là những chân lý của Bà-la-môn. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 699 





“Thưa Cù-đàm, các tu sĩ Bà-la-môn chúng tôi tập hợp nơi đây 
bàn luận như vây: 'Chân đế của Bà-la-môn như vậy. Chân đế của Bà- 
la-môn như vậy". ” 

Phật bảo các xuất gia Bà-la-môn: 

“Có ba chân đế của Bà-la-môn'? mà Ta đã tự mình giác ngộ, 
thành Đẳng Chánh Giác, lại vì người diễn nói. Xuất gia Bà-la-môn 
các ông nói như vây: “Không hại tất cả chúng sanh.' Đó là chân đế 
của Bà-la-môn, chẳng phải hư đối. Họ nói với nhau rằng: “Ta hơn, 
rằng ta bằng, rằng ta kém. Nếu đối với chân đế kia không bị trói 
buộc, đắm trước và đối với tất cả thế gian biểu hiện lòng từ, đó gọi là 
chân đế thứ nhất của Bà-la-môn, mà Ta đã tự giác ngộ, thành Đẳng 
Chánh Giác và vì người diễn nói. 

“Lại nữa, Bà-la-môn nói như vây: “Những gì là pháp tập khởi! 
đều là diệt pháp.` Đó là chân đế, chẳng phải là hư vọng... cho đến đối 
với chân đế này chẳng chấp trước và đối với tất cả thế gian quán sát 
sanh diệt. Đó gọi là chân đế thứ hai của Bà-la-môn. 

“Lại nữa, Bà-la-môn nói vầy: “Không có ta bất cứ ở đâu, bất 
cứ sự gì, hoàn toàn không có gì. Không có ta bất cứ ở đâu, bất cứ sự 
gì, hoàn toàn không có gì'.` Đó là chân đế, chẳng phải hư vọng, như 
trước đã nói,... cho đến đối với chân đế kia không bị trói đắm và đối 
với tất cả thế gian vô ngã như nhau. Đó gọi là chân đế thứ ba của 
Bà-la-môn, Ta đã tự giác ngộ, thành Đẳng Chánh Giác và vì người 
diễn nói.” 





Bản Pali: cattarimani brahmanasaccãni, đây là bốn chân lý của Bà-la-môn. 

Bản Päli: so tena na samano tỉ maññalti,... na seyyoham asmiti maññati, na 
sadisoham asmiti maññaiti. api ca yadeva tatha saccam anuddayaya 
anukampäya patipanno hoti: vị ấy vì vậy không nghĩ rằng mình là Sa-môn.. 
không nghĩ rằng ta hơn, ta bằng... Lại nữa do nhận thức chính xác chân lý ở đây 
mà vị ấy thực hành lòng thương yêu, thương xót đối với các chúng sanh. 

Tập pháp # ?Z. Bản Pali, gồm hai chân đế: sabbe kãmã aniccä.. sabbe bhavã 
anicca.., tất cả dục là vô thường... tất cả sự hữu là vô thường. 

Hán: Vô ngã xứ sở cập sự đô vô sở hữu ## ‡#\ jš fí  #F #l ##t fï #. Tham chiếu 
Pali: naham kvacani kassaci kiñcana tasmim na ca mama kvacani katthaci 
kiñcanatatth ti: “Ta không là ai, của bất cứ ai, là bất cứ cái gì. Trong đó, không 
có bất cứ ai, bất cứ ở đâu, bất cứ cái gì, là của ta”. 









































700 TẠP A-HÀM (I) 





Bấy giờ các xuất gia Bà-la-môn đều ngồi yên im lặng. Thế Tôn 
nghĩ rằng: “Hôm nay Ta soi sáng sự ngu sỉ của họ, tiêu diệt điều ác 
của họ, nhưng hiện tại trong chúng này không có một người có khả 
năng tự suy xét, muốn tạo nhân duyên để ở trong pháp của Sa-môn 
Cù-đàm tu hành phạm hạnh!” 

Ngài đã biết như vậy rồi, nên từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

M 


KINH 973. CHIÊN-ĐÀ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở đó. 

Lúc ấy có xuất gia ngoại đạo tên là Chiên-đà'” đến chỗ Tôn giả 
A-nan, cùng thăm hỏi khích lệ nhau xong, ngồi lui qua một bên, hỏi 
Tôn giả A-nan: 

“Vì lý do gì Tôn giả xuất gia tu phạm hạnh ở nơi Sa-môn Cù- 
đàm?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vì muốn đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si, nên tôi xuất gia tu 
phạm hạnh ở nơi Sa-môn Cù-đàm. ” 

Chiên-đà lại hỏi: 

“Vị ấy có thể nói về sự đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Tôi cũng có thể nói về sự đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si.” 

Chiên-đà lại hỏi: 

“Ngài thấy tham dục, sân nhuế, ngu sỉ có những sai lầm, tai hại 
gì mà nói đoạn tham dục, sân nhuế, ngu s1?” 

A-nan đáp: 

“Vì nhiễm trước tham dục, làm che mờ tâm nên hoặc tự hại 
mình, hoặc hại người, hoặc hại cả hai, hiện tại mắc tội, đời sau 
mắc tội, hiện tại, đời sau cả hai đều mắc tội; tâm lúc nào cũng cẩm 


!.. Pãli, A.3.71.Channa. Biệt dịch, N°100(207). 
!“ Chiên-đà ## lờ . Pãli: Channo. Bản Hán đọc là Cando. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 701 





thấy buồn khổ. Nếu bị sân nhuế che mờ, ngu si che mờ thì tự hại 
mình, hại người, mình người đều hại... cho đến lúc nào cũng có cảm 
giác buồn khổ. 

“Lại nữa tham dục là sự mù quáng, là không có mắt, là không 
có trí, làm tuệ lực sút kém, làm chướng ngại, không phải là minh, 
chẳng phải Đẳng giác, chẳng chuyển đến Niết-bàn. Đối với sân 
nhuế, ngu si cũng lại như vậy. Tôi thấy tham dục, sân nhuế, ngu sĩ 
có những sai lầm tai hại như vậy nên nói phải đoạn tham dục, sân 
nhuế, ngu si.” 

Chiên-đà lại hỏi: 

“Ngài thấy đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si có phước lợi gì mà 
nói đoạn tham dục, sân nhuế, ngu sỉ?” 

A-nan đáp: 

“Đoạn tham dục rồi thì không tự hại, cũng không hại người, 
cũng không hại cả hai. Và lại hiện tại không mắc tội, đời sau 
không mắc tội; hiện tại, đời sau đều không mắc tội; tâm pháp lúc 
nào cũng cảm thấy vui vẻ, sung sướng. Đối với sân nhuế, ngu si 
cũng như vậy. Trong hiện tại thường xa la nhiệt não, không chờ 
thời tiết mà chứng đắc các hiện pháp khác, duyên tự thân mà giác 
tri. Và vì những công đức lợi ích như vậy, nên nói cần đoạn tham 
dục, sân nhuế, ngu sĩ.” 

Chiên-đà lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Có đạo, có đạo tích nào, mà tu tập, tu tập nhiều thì có thể đoạn 
được tham dục, sân nhuế, ngu sĩ không?” 

A-nan đáp: 

“Có, đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến... cho đến chánh định. ” 

Ngoại đạo Chiên-đà thưa Tôn giả A-nan: 

“Đây là đạo hiển thiện vậy thay! Là tích hiển thiện vậy thay! 
Nếu tu tập, tu tập nhiều thì sẽ có khả năng đoạn tham dục, sân nhuế, 
ngu SI. ” 

Ngoại đạo Chiên-đà nghe Tôn giả A-nan nói xong, hoan hỷ, tùy 





!% Hán: bất đãi thời tiết, hữu đắc dư hiện pháp, duyên tự giác trỉ ———- =A 
—=o =l ={ “k“A=“¡ ———. Văn dịch khác đó của định cú thường gặp nói về pháp; 
Pali: akaliko ehipassiko opanay!ko paccatam veditabbo viññuhï tỉ. 


702 TẠP A-HÀM (I) 





hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 
M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 703 





KINH 924. BỔ-LŨ-ĐÊ-CA ()° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Khi ấy, Thế Tôn vì Tôn giả 
Xá-lợi-phất thuyết nhiều pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui xong, 
Đức Phật im lặng. Tôn giả Xá-lợi-phất sau khi nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi đi. 

Lúc ấy, có xuất gia ngoại đạo tên Bổ-lũ-đê-ca?” trên đường đi 
lại, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Ngài từ đâu lại?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Này Hỏa chủng, tôi từ chỗ Thế Tôn, nghe Đại Sư nói pháp, dạy 
dỗ, rồi tới đây.” 

Bổ-lũ-để-ca hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đến nay vẫn còn chưa dứt sữa”', vẫn theo Đại Sư nghe thuyết 
pháp. thọ lãnh pháp chăng?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Này Hỏa chủng, tôi không dứt sữa, vẫn ở nơi Đại Sư nghe 
thuyết pháp, thọ lãnh pháp.” 

Bổ-lũ-để-ca nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Tôi đã dứt sữa từ lâu, xả bỏ những gì Thầy đã truyền dạy.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Pháp của ông là pháp luật được diễn thuyết một cách tệ hại, 
được giác ngộ một cách tệ hại; chẳng phải là pháp xuất ly, chẳng phải 
là đạo chánh giác, là pháp hư hoại, chẳng phải pháp đáng để khen 
ngợi, chẳng phải pháp đáng để y chỉ. 

“Lại nữa, vị Thầy kia không phải là bậc Đẳng chánh giác, cho 
nên ông nhanh chóng dứt bỏ sữa, la bổ giáo pháp của Thầy. Ví như 
con bò sữa, cộc cằn hung dữ, dịch sữa lại ít. Nghé con bú sữa xong vội 





!-. Biệt dịch, N°100(208). 
? Bổ-lũ-đê-ca 3ð ## {E 3M. 
ˆ' Hán: ly nhũ ——=. 























704 TẠP A-HÀM (I) 





vã bỏ đi. Cũng vậy, pháp luật như vậy được diễn thuyết một cách tệ 
hại, được giác ngộ một cách tệ hại; chẳng phải là pháp xuất ly, chẳng 
phải là đạo Chánh giác, là pháp hư hoại, chẳng phải pháp đáng để 
khen ngợi, chẳng phải pháp đáng để y chỉ. 

“Lại nữa, vị Thầy ấy không phải là bậc Đẳng chánh giác, cho 
nên ông nhanh chóng lìa bỏ giáo pháp mà Thầy ông đã dạy. Pháp mà 
tôi có là Chánh pháp luật, là thiện giác, là xuất ly, là đạo chánh giác, 
chẳng hoại, đáng để khen ngợi, đáng để y chỉ. 

“Lại nữa, Đại Sư của tôi là Bậc Đẳng Chánh Giác, cho nên từ 
lâu được uống dòng sữa của Ngài, được nghe Đại Sư dạy dỗ chánh 
pháp, ví như con bò sữa không cộc cằn hung dữ, lại có nhiều dịch 
sữa. Nghé con của nó uống sữa lâu mà không chán. Pháp của tôi 
cũng vậy, là Chánh pháp luật... cho đến từ lâu đã được nghe và lãnh 
thọ giáo pháp. ” 

Khi ấy, Bổ-lũ-đê-ca nói với Xá-lợi-phất: 

“Tôn giả chóng được thiện lợi nơi Chánh pháp luật... cho đến từ 
lâu đã được nghe và lãnh thọ giáo pháp. ” 

Xuất gia ngoại đạo Bổ-lũ-để-ca nghe những gì Xá-lợi-phất nói 
xong, hoan hỷ, tùy hỷ, lên đường mà đi. 


M 


KINH 9/5. BỔ-LŨ-ĐÊ-CA (2)? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ xuất gia ngoại đạo Bổ-lũ-đê-ca đi đến chỗ Phật, 
sau khi cùng Thế Tôn chào hỏi an úy xong, ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Thưa Cù-đàm, hôm trước có nhiều xuất gia ngoại đạo Sa-môn, 
Bà-la-môn tập hợp ở giảng đường Vị tằng hữu” bàn luận như vây: “Trí 
tuệ của Sa-môn Cù-đàm như cái nhà trống, không thể ở giữa chỗ đông 
người kiến lập luận nghị: Điều này nên, điều này không nên; điều này 


? Biệt dịch, N°100(209). 
3. Vị tầng hữu giảng đường + ‡2 # 3# 





9 














SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 705 





hợp, điều này không hợp. Như con trâu mù đi cạnh bờ ruộng không 
vào trong ruộng. Sa-môn Cù-đàm cũng lại như vậy, không có điều gì 
nên, không nên; không có điều gì hợp, không hợp." ” 

Phậy bảo Bổ-lũ-đê-ca: 

“Sự bàn luận của các ngoại đạo này nói “nên hay không nên, 
hợp hay không hợp”, đối với Chánh pháp luật như trò đùa của trẻ con. 
Ví như người tám, chín mươi tuổi; tóc bạc, răng rụng, làm trò đùa như 
trẻ con, dùng đất bùn nặn ra các thứ hình voi, ngựa. Mọi người đều 
nói: 'Đây là bé con già tuổi”. Cũng vậy, này Hỏa chủng, các thứ luận 
thuyết cho rằng: “Nên không nên, hợp không hợp' đối với Chánh pháp 
luật như trò đùa của trẻ con. Nhưng ở trong đó không có gì cho Tỳ- 
kheo cần nỗ lực cả.” 

Bổ-lũ-để-ca bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, ở nơi nào có điều mà Tỳ-kheo cần nỗ lực?” 

Phật bảo ngoại đạo: 

“Cái gì không thanh tịnh khiến cho thanh tịnh; đó là chỗ Tỳ- 
kheo cần nỗ lực. Không điều phục khiến họ điều phục; đó là chỗ Tỳ- 
kheo cần nỗ lực. Không định khiến cho họ được chánh định; đó là chỗ 
Tỳ-kheo cần nỗ lực. Không giải thoát khiến họ được giải thoát; đó là 
chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực. Không đoạn khiến cho đoạn, không biến tri 
khiến cho biến tri, không tu khiến cho tu, không đắc khiến cho đắc; đó 
là chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực. 

“Thế nào là không thanh tịnh khiến thanh tịnh? Giới không 
thanh tịnh khiến cho giới thanh tịnh. Thế nào là không điều phục 
khiến họ điều phục? Các căn mắt, các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý không 
điều phục khiến điều phục đây đủ; đó gọi là không điều phục khiến 
họ điều phục. Thế nào là không định khiến họ được chánh định? Tâm 
không chánh định khiến cho được chánh định. Thế nào là không giải 
thoát khiến được giải thoát? Tâm không giải thoát tham dục, sân nhuế, 
ngu si khiến được giải thoát. Thế nào là không đoạn khiến đoạn? Vô 
minh, hữu ái không đoạn khiến đoạn. Thế nào là không biến tri khiến 
biến tri? Đối với danh sắc không biến tri khiến biến tri. Thế nào là 
không tu khiến cho tu? Đối với chỉ quán không tu khiến tu. Thế nào là 
không đắc khiến đắc? Đối Niết-bàn không đắc khiến đắc. Đây gọi là 
chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực.” 


706 TẠP A-HÀM (I) 





Bổ-lũ-để-ca bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, ý nghĩa ấy là chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực. Sự kiên 
cố này là chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực. Đó chính là tận trừ các hữu lậu.” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, xuất gia ngoại đạo Bổ-lũ-đê-ca 
hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


M 


KINH 96. THI-BÀ (1)?* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Thi-bà” đến chỗ Phật, 
cùng Thế Tôn chào đón thăm hỏi an úy, rồi ngồi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, thế nào là học? Gọi là học, vậy thế nào là học?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Học những gì nên học, nên gọi là học. ” 

Thi-bà bạch Phật: 

“Học những gì?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Fùy thời học tăng thượng giới, học tăng thượng ý, học tăng 
thượng tuệ. ” 

Thi-bà bạch Phật: 

“Nếu Tỳ-kheo A-la-hán nào các lậu đã tận, những việc làm đã 
xong, đã trút bổ các gánh nặng, chóng được tự lợi, tận trừ những kết 
sử của hữu, bằng chánh trí mà khéo giải thoát, bấy giờ lại còn phải 
học những gì nữa?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Nếu Tỳ-kheo A-la-hán nào các lậu đã tận... cho đến chánh trí 
khéo giải thoát, chính lúc này giác tri tham dục vĩnh viễn sạch hết 
không còn và giác tri sân nhuế, ngu si vĩnh viễn sạch hết không còn, 
nên không còn tạo lại các điều ác, lúc nào cũng thực hành các điều 


®- Pali, xem ch. 26, kinh 977 dưới. Biệt dịch, N°100(210). 
3 Thi-bà Ƒ' 3#. Xem cht.27, kinh 977 dưới. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 707 





lành. Thi-bà, đó gọi là học những øì nên học. ” 
Sau khi xuất gia ngoại đạo Thi-bà nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 
M 


KINH 97. THI-BÀ (2J*° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ xuất gia ngoại đạo Thi-bà”' đi đến chỗ Phật, cùng 
Thế Tôn thăm hỏi an úy xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, có một số xuất gia Bà-la-môn thấy như vầy, nói 
như vầy: “Tất cả những gì được giác tri bởi con người, tất cả những thứ 
ấy đều là nhân đã được tạo tác từ trước”. Tu các khổ hạnh khiến cho 
các nghiệp quá khứ sạch hết, không còn tạo ra nghiệp mới, đoạn các 
nhân duyên, không còn các lậu trong đời vị lai. Vì các lậu đã hết nên 
nghiệp hết. Vì nghiệp hết nên hết khổ. Khổ hết nên rốt ráo biên tế 
của khổ." Nay chủ trương của Cù-đàm là như thế nào?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia thật sự nói một cách mơ hồ, không suy 
xét, không cân nhắc, ngu si, không khéo léo, không biện biệt. Vì sao? 
Hoặc khổ khởi lên do gió mà chúng sanh giác tri, hoặc khởi do đờm, 
hoặc khởi từ nước dãi, hoặc khởi từ đẳng phần”, hoặc do tự hại, hoặc 
do kẻ khác hại, hoặc do thời tiết khí hậu. Người tự hại kia, hoặc nhổ 
tóc, hoặc nhổ râu, hoặc thường đứng giơ tay, hoặc ngồi xổm trên đất, 
hoặc nằm giữa tro đất, hoặc nằm trên chông gai, hoặc nằm trên cái 
chày, hoặc nằm trên ván, hoặc nằm trên đất trét phân trâu, hoặc nằm 





%.. Pali, S.36.21. Sivako. Biệt dịch, N?100(211). 

?“ Thi-bà ngoại đạo Ƒ' 3 =-=D. Pãli: Moliya Sivaka paribbãjaka, tu sĩ bện tóc 
SIivaka. 

Pali: yam kiñcayam purisapuggalo patisamvedeti sukham vã dukkham vã 
adukkham-asukham vã sabbam tam pubbekatahetũ 'ti: Bất cứ lạc thọ gì, khổ thọ 
gì, hay phi khổ phi lạc thọ gì, mà con người cảm thọ, tất cả đều là nhân được tạo 
tác từ trước. 

Đẳng phần khởi, khởi lên do các yếu tố kể trên hợp lại. 





28. 


29. 


708 TẠP A-HÀM (I) 





trong nước, hoặc một ngày tắm rửa ba lần, hoặc đứng một chân, thân 
xoay chuyển theo mặt trời. Họ siêng năng thực hành mọi thứ khổ như 
vậy. Này Thi-bà, đó gọi là tự hại. Còn khổ do hay kẻ khác hại là, 
hoặc bị người khác dùng tay, đá, dao, gậy, các thứ hại thân. Đó gọi là 
kẻ khác làm hại. 

“Này Thi-bà, hoặc bị thời tiết làm hại, như mùa Đông thì thật 
lạnh, mùa Xuân thì thật nóng, mùa Hạ vừa nóng vừa lạnh. Đó là bị 
thời tiết hại. Những điều này thật có ở thế gian, chẳng phải hư vọng. 
Này Thi-bà, thế gian có những thực tế này như bị gió làm hại... cho 
đến bị thời tiết, khí hậu làm hại. Chúng sanh kia giác tri như thật. Ông 
cũng tự có những tai họa này: gió, đờm, nước dãi, thời tiết làm hại.... 
cho đến biết thời tiết làm hại như vậy, được giác tri như thật như vậy. 

“Này Thi-bà, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào nói rằng: tất cả những 
gì người ta tri giác được đều là nhân đã được tạo từ trước, thì đó là bỏ 
việc thực tế ở thế gian mà nói theo sự nhận thấy hư vọng của chính 
mình. 

“Này Thi-bà, có năm nhân năm duyên sanh tâm ưu khổ. Những 
øì là năm? Nhân bởi tham dục triển phược, duyên bởi tham dục triển 
phược mà sanh tâm pháp ưu khổ. Nhân bởi sân nhuế, thùy miên, trạo 
hối, nghi triển phược; duyên bởi sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi 
triển phược sanh tâm pháp ưu khổ. Này Thi-bà, đó là là năm nhân, 
năm duyên sanh tâm ưu khổ? 

“Này Thi-bà, có năm nhân, năm duyên không sanh tâm ưu khổ. 
Những gì là năm? Nhân tham dục trói buộc, duyên tham dục trói buộc 
sanh tâm ưu khổ, la tham dục trói buộc, thì không khởi tâm ưu khổ. 
Đây gọi là năm nhân, năm duyên không khởi tâm ưu khổ, ngay hiện 
tại không bị thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt những gì được 
thấy, duyên nơi chính mình mà giác tri. 

“Này Thi-bà, lại có pháp hiện tại không bị thiêu đốt, không đợi 
thời tiết, đó là tám Thánh đạo, chánh kiến... cho đến chánh định.” 

Lúc nói pháp này, xuất gia ngoại đạo Thi-bà xa lìa trần cấu, đắc 
pháp nhãn thanh tịnh. Thi-bà thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm 
nhập pháp, la hồ nghi, không do người khác, vào trong Chánh pháp 
luật, đắc vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay 
bạch Phật: 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 709 





“Bạch Thế Tôn, hôm nay con có thể xuất gia, thọ cụ túc, trở 
thành Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp luật chăng?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Nay người được xuất gia...” Nói như trên,... cho đến tâm thiện 
giải thoát, đắc A-la-hán. 


M 


KINH 978. THƯƠNG CHỦ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la”' tại thôn Na-la. 
Bấy giờ tại thôn Na-la có Thương chủ? xuất gia ngoại đạo, đã một 
trăm hai mươi tuổi, các căn suy yếu, được các Trưởng giả, Bà-la-môn, 
Cư sĩ thôn Na-la tôn trọng, cúng dường như bậc A-la-hán. 

Thương chủ xuất gia ngoại đạo kia trước đây có một người thân, 
mệnh chung sanh về cõi trời. Ông ở cõi trời kia nhìn thấy Thương chủ 
xuất gia ngoại đạo, nghĩ rằng: “Ta muốn đến bảo Thương chủ xuất gia 
ngoại đạo đến chỗ Thế Tôn, tu hành phạm hạnh. Sợ ông ta không nghe 
theo lời ta. Nay ta nên đến đó, bằng ý luận? khiến cho hỏi. ” 

Sau đó liền hiện thân xuống thôn Na-la, đến chỗ Thương chủ 
xuất gia ngoại đạo kia và nói kệ rằng: 

Sao là ác tri thức, 

Hiện tướng thiện tri thức ? 
Sao là thiện tri thúc, 
Đồng một thể như mình? 
Vì sao cầu đoạn dứt? 
Làm sao lìa thiêu đốt? 

“Này Tiên nhân, nếu ông đem ý luận này hỏi những người kia, 
ai có thể giải rõ, nói nghĩa kia và đáp được cho ông thì có thể theo 
người ấy xuất gia tu phạm hạnh.” 





°° Biệt dịch, N°100(212). 
3! Na-la tụ lạc Hảo y Yêm-la viên Ji §š Zš ï# #ƒ 2x ## £# [ẽ|. 


3“. Thương chủ ÿš 3: . N°100(212): Na-lị-bà-lực #f #l| 3# 7). Pãli: Nalivanika? 
33 

































































=2 SXẠ, 


-_Ý luận # š@.. N?100(212): tâm trung mặc niệm ,\› r #8 ⁄:. 




















710 TẠP A-HÀM (I) 





Thương chủ xuất gia ngoại đạo nhận những lời mách bảo của vị 
Thiên nọ, đến chỗ Phú-la-na Ca-diếp đem ý của bài kệ này hỏi Phú- 
lan-na Ca-diếp. Phú-lan-na Ca-diếp còn không thể hiểu được huống 
chỉ là có thể đáp lại. 

Sau đó Thương chủ xuất gia ngoại đạo đến chỗ Mạt-ca-lê-cù-xá- 
lợi Tử, San-xà-gia-tỳ-la-chi Tử, A-kỳ-đa-chỉ-xá-khâm-ba-la, Ca-la- 
câu-đà Ca-chiên-diên, Ni-càn-đà Nhã-đề Tử, đều đem ý của bài kệ 
này để hỏi, tất cả đều không thể đáp. 

Khi đó Thương chủ xuất gia ngoại đạo nghĩ rằng: “Ta đem ý 
luận bài kệ này hỏi các bậc Thầy xuất gia, tất cả đều không đáp được. 
Nay ta lại muốn cầu xuất gia, hiện tại ta tự có tiền của, chẳng bằng trở 
về nhà hưởng thụ ngũ dục.” Lại suy nghĩ: “Nay ta hãy đến Sa-môn 
Cù-đàm. Nhưng các vị Thầy Sa-môn, Bà-la-môn kỳ cựu như Phú-la-na 
Ca-diếp v.v... đều không thể đáp, mà Sa-môn Cù-đàm xuất gia tuổi 
trẻ, sao có thể thấu tỏ được. Nhưng ta nghe bậc tiên túc nói: 'Chớ 
khinh người xuất gia tuổi trẻ mới học. Hoặc có Sa-môn xuất gia tuổi 
trẻ oai đức lớn.` Hôm nay ta sẽ đến Sa-môn Cù-đàm, đem ý luận tâm 
niệm này để hỏi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết được tâm niệm của Thương chủ kia, liền 
nói kệ: 

Sao là ác tri thức, 

Hiện tướng là thiện hữu ? 
Trong tâm thật xấu, tổm, 
Miệng nói tôi đồng tâm, 
Việc làm không vui chung, 
Biết không phải thiện hữu. 
Miệng nói lời yêu mến, 
Tâm chẳng thật tương ưng, 
Việc làm cũng không đồng, 
Bậc tuệ nên giác tri, 

Đây là ác tri thức. 

Cùng ta đồng một thể, 

Sao là thiện tri thức ? 
Cùng ta đồng một thể, 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 xi 





Chẳng phải thiện hữu kia: 
Buông lung không chế ngự, 
Bại hoại, ôm nghỉ hoặc. 
Suy xét tìm manh mối, 

An nơi thiện tri thức, 

Như con trong lòng cha, 
Không phải kẻ bên ngoài: 
Đó là thiện tri thức. 

Vì sao cầu đoạn tận? 
Sanh vào nơi hoan h, 
Trong mái, đáng khen ngợi, 
Tu tập quả phước lợi, 
Trọn tĩnh lặng, mát mẻ, 
Cho nên cầu đoạn tận. 
Thế nào là thiêu đốt? 

Vị tịch tĩnh vắng lặng, 
Biết vị viễn ly kia, 

Viễn ly ác thiêu đối, 

Nếm được vị pháp hỷ, 
Tịch diệt lìa lửa dục, 

Đó gọi lìa thiêu đối. 

Bấy giờ, Thương chủ xuất gia ngoại đạo tự nghĩ: “Sa-môn Cù- 
đàm đã biết tâm niệm của ta.” Liền bạch Phật: 

“Nay con có được xuất gia tu phạm hạnh, thọ giới cụ túc, trở 
thành Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp luật của Sa-môn Cù-đàm 
chăng?” 

Phật bảo Thương chủ xuất gia ngoại đạo: 

“Nay ông có thể được xuất gia tu phạm hạnh, thọ giới cụ túc, trở 
thành Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp luật. ” 

Sau khi được xuất gia như vậy rồi ông tư duy... cho đến tâm thiện 
giải thoát, đắc quả A-la-hán. 


M 


712 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 9/9. TU-BẠT-ĐÀ-LA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong rừng Sa-la song thọ, sanh địa của 
dòng họ Lực sĩ, nước Câu-di-na-kiệt°. Bấy giờ Thế Tôn sắp Niết-bàn, 
Ngài bảo Tôn giả A-nan: 

“Hãy treo giường dây giữa hai cây Sa-la, đầu hướng về Bắc. 
Trong đêm nay Như Lai sẽ ở nơi Vô dư Niết-bàn, mà nhập Bát-niết- 
bàn.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan vâng lời dạy, treo giường dây giữa hai cây 
Sa-la, đầu hướng về Bắc, rồi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã treo giường dây giữa hai cây song thọ, 
đầu hướng về Bắc.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đến nằm trên giường dây giữa hai cây, đầu 
quay về hướng Bắc, nghiêng bên hông phải, hai chân chồng lên nhau, 
cột niệm vào ánh sáng, chánh niệm, chánh trí. 

Lúc ấy, trong nước Câu-di-na-kiệt có xuất gia ngoại đạo tên 
là Tu-bat-đà-la", tuổi thọ một trăm hai mươi, tuổi già, căn yếu, 
được người nước Câu-di-na-kiệt cung kính cúng dường như A-la- 
hán. Xuất gia Tu-bạt-đà-la kia nghe Thế Tôn đêm nay sẽ ở nơi Vô 
dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn, nhưng ông nghĩ: “Ta có điểu hoài 
nghi, hy vọng mà an trụ”. Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức có thể khai 
ngộ cho ta. Hôm nay ta nên đến chỗ Sa-môn Cù-đàm thưa hỏi điều 
hoài nghi của mình'. Ông liền ra khỏi Câu-di-na-kiệt, đi đến chỗ 
Thế Tôn. Trong lúc đó Tôn giả A-nan đang đi kinh hành ngoài 





*“ Cí. D.16 Mahãparinibbãna-suttanta (Ro ii. 149ff: Subhaddaparibbäjakavatthu). 


Biệt dịch, N?100 (213), N?100 (110). 

Câu-di-na-kiệt quốc Lực sĩ sanh xứ Kiên cố song thọ lâm {li 3 Ti 8 HỊ 7 -Lk ® 
bã E3 |ä| SE lị Đk. Pali: Kusinara upavattanam Mallanam salavanam. 
Tu-bạt-đà-la 28 j3 JE ££ . Pali: Subhadda. 

Hy vọng nhi trụ Z# *š Tfj 3 ; đoạn dưới: tín tâm nhỉ trụ { ;ù Iïi f:.. Tham chiếu 
Pãli: evam pasanno aham samane gotame: Tôi có niềm tin như vậy nơi Sa-môn 
Gotama. 


ShN 
























































36. 
































37. 











SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 713 





cổng vườn. Tu-bạt-đà-la nói với Tôn giả A-nan: 

“Tôi nghe nói đêm nay Sa-môn Cù-đàm sẽ nhập Vô dư Niết-bàn 
mà Bát-niết-bàn, tôi có điều hoài nghi, hy vọng mà an trụ. Sa-môn 
Cù-đàm còn đủ sức có thể khiến cho tôi giác ngộ. Nếu như A-nan 
không ngại khó nhọc, vì tôi đến thưa lại với Cù-đàm, xin dành chút ít 
thì giờ rảnh để giải đáp cho những thắc mắc của tôi.” 

A-nan đáp: 

“Thế Tôn đang rất mệt mỏi như vậy, chớ nên làm nhọc Thế 
Tôn!” 

Qua ba lần Tu-bạt-đà-la nài nỉ Tôn giả A-nan, Tôn giả A-nan 
cũng ba lần từ chối. Tu-bạt-đà-la nói: 

“Tôi nghe các bậc xuất gia lão túc Đại sư thuở xưa nói rằng, lâu 
lắm mới có Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế 
gian này như hoa Ưu-đàm-bát, nhưng hiện tại trong đêm nay Như Lai 
sẽ vào cõi Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn. Đối với pháp, hôm nay 
tôi có chút nghĩ, an trụ với tín tâm, vì Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức có 
thể làm cho tôi giác ngộ. Nếu A-nan không ngại khó nhọc, vì tôi mà 
thưa với Sa-môn Cù-đàm.” 

A-nan lại đáp: 

“Này Tu-bạt-đà-la, hôm nay Thế Tôn quá mệt mỏi, chớ nên làm 
nhọc Thế Tôn.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nhờ thiên nhĩ nghe những lời qua lại giữa A- 
nan và Tu-bạt-đà-la, liển bảo Tôn giả A-nan: 

“Đừng ngăn xuất gia ngoại đạo Tu-bạt-đà-la. Hãy để cho vào 
hỏi những điều nghi của ông ấy. Vì sao? Vì đây là lần cuối cùng luận 
nghị với xuất gia ngoại đạo và đây là vị thiện lai Tỳ-kheo Thanh văn 
chứng đắc sau cùng. Đó là Tu-bạt-đà-la.” 

Bấy giờ Tu-bạt-đà-la nghe Thế Tôn vì ông khai mở căn lành, thì 
vui mừng vô hạn, đến chỗ Thế Tôn cùng Thế Tôn chào đón, thăm hỏi 
an úy, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, phàm nhập xứ của thế gian, tức là sáu vị 
Tông sư như Phú-lan-na Ca-diếp, v.v..., mỗi người tự lập tông như 
vây: “Đây là Sa-môn! Đây là Sa-môn!ˆ Thế nào, thưa Cù-đàm, có 


714 TẠP A-HÀM (I) 





đúng là mỗi một phái đều có tông này chăng?$?” 
Bấy giờ Thế Tôn liền vì Tu-bạt-đa-la nói kệ: 

Từ hai mươi chín tuổi, 
Xuất gia tu thiện đạo; 
Thành đạo tới ngày nay, 
Trải qua năm mươi năm. 
Tam-mmuội, mình, hạnh đủ, 
Thường tu tập tịnh giới: 
Lầa chút đạo phần này, 
Ngoài đây không Sa-môn. 

Phật bảo Tu-bạt-đà -la: 

“Ở trong Chánh pháp luật, ai không được tám Chánh đạo, thì 
cũng không được sơ quả Sa-môn, cũng không được đệ nhị, đệ tam, đệ 
tứ quả Sa-môn. Này Tu-bạt-đà-la, ở trong Chánh pháp luật này, ai 
được tám Chánh đạo thì được Sơ quả Sa-môn, được đệ Nhị, đệ Tam, 
đệ Tứ quả Sa-môn. Ngoài đây ra, ngoại đạo không có Sa-môn. Ở đây 
các ông ngoại đạo kia, chỉ Sa-môn, Bà-la-môn suông mà thôi. Cho 
nên nay Ta ở trong chúng, rống lên tiếng rống sư tử.” 

Khi Phật nói pháp này, xuất gia ngoại đạo Tu-bạt-đà-la ha xa 
trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Khi ấy Tu-bạt-đà-la thấy pháp, đắc 
pháp, biết pháp, nhập pháp, vượt qua các hồ nghi, được tín tâm không 
do người khác, không nhờ người độ, trong Chánh pháp luật đắc vô sở 
úy. Từ chỗ ngồi đứng lên, ông sửa lại y phục, gối phải sát đất, bạch 
Tôn giả A-nan: 

“Tôn giả được thiện lợi, Tôn giả có được Đại Sư, được làm đệ tử 
Đại Sư, được mưa pháp của Đại Sư rưới lên đỉnh đầu. Ngày nay nếu 
tôi được xuất gia thọ giới cụ túc làm Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp luật, 
thì cũng sẽ được lợi ích như vậy. ” 


*' Câu hỏi trong bản Pali: yeme bho gotama samana-brahmana.. seyyathidam 
purano kassapo,.., sabbete sakaya patññaya abbhaññimsu sabbeva na 
abbhaññimsu, udahu ekacce abbhaññimsu ekacce na sabbhaññimsu: phàm 
những Sa-môn, Bà-la-môn, như Phú-lan-na Ca-diếp,.. Tất cả họ tự mình thừa 
nhận đã chứng ngộ, hay tất cả không chứng ngộ, hay một số chứng ngộ, một số 
không chứng ngộ? 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 715 





Lúc ấy, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, xuất gia ngoại đạo Tu-bạt-đà-la nay cầu xin 
xuất gia thọ giới cụ túc, làm Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp luật.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tu-bạt-đà-la: 

“Tỳ-kheo này, hãy đến đây tu hành phạm hạnh.” 

Ngay lúc ấy Tôn giả Tu-bạt-đà-la liền được xuất gia thọ giới cụ 
túc, trở thành Tỳ-kheo. Từ đó tư duy như vậy... cho đến tâm thiện giải 
thoát, đắc A-la-hán. Khi Tôn giả Tu-bạt-đà-la đắc A-la-hán, được an 
lạc giải thoát, đã giác tri, tự nghĩ: “Ta không nỡ nhìn Phật Bát-niết- 
bàn, ta sẽ Bát-niết-bàn trước.” Lúc này, Tôn giả Tu-bạt-đà-la Bát- 
niết-bàn trước, sau đó Thế Tôn mới Bát-niết-bàn. 


M 


KINH 980. NIỆM TAM BẢO? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hành trong nhân gian từ nước Bạt-kỳ đến 
nước Tỳ-xá-ly, trú tại giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu. 

Bấy giờ nước Tỳ-xá-ly có nhiều khách buôn đến nước Đát-sát- 
thi-la“, phương tiện trang nghiêm'“'!. Các khách buôn nghe Thế Tôn 
đang du hành trong nhân gian từ nước Bạt-kỳ đến nước Tỳ-xá-ly, đang 
trú ở giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu. Nghe xong, họ đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Phật vì 
những khách buôn nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi 
Ngài ngồi im lặng. Các khách buôn từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y 
phục, đảnh lễ chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con là những khách buôn, phương tiện 
trang nghiêm, muốn đi đến nước Đát-sát-thi-la. Kính xin Thế Tôn 





*:. Ấn Thuận, “48. Tương ưng Tạp” thuộc Tụng 7. Như Lai sở thuyết, gồm các kinh, 


Đại Chánh quyển 35, nửa cuối, kinh 980-992, quyển 47, phần đầu, kinh 1241- 
1245. 
Đát-sát-thi-la {H ẩlÍ Ƒ' £&.. Pali: Takkaslla, trung tâm thương mại và giáo dục 
được nhắc nhiều trong các Jataka, nhưng không hề được nói đến trong các kinh 
Pall. 

Phương tiện trang nghiêm Z7 7£ Rš ; chưa rõ nghĩa. 


40. 

















41. 








716 TẠP A-HÀM (I) 





cùng đại chúng sáng mai nhận sự cúng dường của chúng con.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Các khách buôn biết Thế 
Tôn đã nhận lời cầu thỉnh, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân 
Phật. Mỗi người trở về nhà mình sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống 
thơm ngon tinh khiết, xếp đặt giường ghế, an trí nước sạch. Sáng sớm 
cho người đến bạch Phật đã đến giờ. Bấy giờ, Thế Tôn cùng với đại 
chúng đắp y, ôm bát đến chỗ các khách buôn, ngồi trên chỗ ngồi đã 
dọn. Các khách buôn đem đồ ăn thức uống thơm ngon, thanh khiết tự 
tay cúng dường. Ăn xong, rửa bát rồi, các khách buôn đặt những cái 
ghế nhỏ thấp ngồi trước đại chúng nghe Phật thuyết pháp. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các khách buôn: 

“Các ông sắp vào nơi hoang mạc, sẽ gặp nhiều khủng bố, tâm 
kinh hoàng dựng đứng cả lông, lúc ấy nên niệm Như Lai sự: “Như Lai, 
Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác,... cho đến Phật, Thế Tôn. Niệm như 
vậy thì mọi khủng bố đều tiêu trừ. Lại niệm pháp sự, 'Chánh pháp 
luật của Phật, được thấy trong hiện tại”, có thể xa lìa sự thiêu đốt, 
không đợi thời tiết, được thấu suốt, được thân cận®, duyên vào tự mình 
mà giác trí.” Lại niệm Tăng sự, “đệ tử của Thế Tôn thiện hướng, 
chánh hướng... cho đến là ruộng phước của thế gian.` Niệm như vậy, 
thì mọi sự khủng bố đều được tiêu trừ. 

“Thời quá khứ, Trời và A-tu-la đánh nhau, lúc ấy Thiên đế 
Thích bảo các chúng trời: 

“Trong khi các ngươi cùng chiến đấu với bọn A-tu-la, nếu ai 
sanh sợ hãi hãy niệm đến ngọn cờ của ta gọi là ngọn cờ Chiến thắng”. 
Khi niệm đến ngọn cờ này thì khủng bố liền tan, nếu ai không niệm 
đến ngọn cờ của ta, thì nên niệm đến ngọn cờ của Thiên tử Y-xá-na'5, 




















- Nguyên Hán: hiện pháp Zñ# ‡#£. Huyền Trang: hiện kiến ## ñị,. Päli: ehipassiko, 
pháp đến để thấy. 

- Hán: thông đạt thân cận ?# ?#Z š# 37. Huyền Trang: dẫn đạo cận quán 
—=D—~{ =R pháp có khả năng hướng dẫn, được quán sát trực tiếp. 

-_ Hán: duyên tự giác tri # É ## #i. Huyền Trang: trí giả nội chứng =———=, được 
chứng ngộ nội tâm bởi bậc trí. 

*®-. Hán: Tồi phục tràng ‡# {Ä lš . Xem kinh 981. 

- Y-xá-na Thiên tử tràng ƒ# £ Iỗ X Z lš.. Xem kinh 981. Tham chiếu, S.11.3: 
Pajapatissa devaräjassa dhajaggam: chóp ngọn cờ của Thiên vương Pajapati 


































































































SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 I7 





nếu không niệm đến ngọn cờ của Thiên tử Y-xa-na thì nên niệm đến 
ngọn cờ của Thiên tử Bà-lưu-na”, lúc niệm đến ngọn cờ ấy, khủng bố 
liền tiêu trừ. 
“Cũng vậy, các khách buôn, các ông ở nơi hoang vắng, bị khủng 
bố, thì nên niệm Như Lai sự, niệm Pháp sự, niệm Tăng sự.” 
Thế Tôn vì các khách buôn Tỳ-xá-ly nói kệ tùy hỷ cúng dường: 
Cúng dường Tăng Tỳ-kheo, 
Đồ ăn uống tùy thời; 
Chuyên niệm chánh tư duy, 
Chánh tri mà hành xả. 
Tịnh vật, ruộng phước tối, 
Các ông đều đầy đủ. 
Duyên công đức lợi này, 
Lâu dài được an vui. 
Khởi tâm mong cầu gì, 
Các lợi đều ứng ngay. 
Người vật thảy an ổn, 
Đường sá qua lại tốt; 
Đêm ngày đều an ổn, 
Xa lìa mọi điều ác. 
Như ruộng đất mâu mỡ, 
Thuân chủng hạt giống tối; 
Thường vun tưới thấm nhuân, 
Thu hoạch không thể kể. 
Tịnh giới ruộng phước tối, 
Chủng tử thật tốt lành; 
Cùng tùy thuận chánh hạnh, 
Trọn thành tựu diệu quả. 
Cho nên người bố thí, 
Muốn câu đủ công đức; 
Phải hành theo trí tuệ, 





(Sanh Chủ). 
Bà-lưu-na Thiên tử tràng 3# 87 j Z£ + lš.. Xem kinh 981. Tham chiếu, S.11.3: 
Varunassa devarajassa dhajaggam: chóp ngọn cờ của Thiên vương Varuna. 


41. 
































718 TẠP A-HÀM (I) 





Tự nhiên đủ các quả. 
Đối Bậc Minh Hạnh Túc, 
Chánh tâm tận cung kính; 
Vụn trồng các gốc lành, 
Trọn được phước lợi lớn. 
Biết thế gian như thật, 
Chánh kiến được đây đủ; 
Chánh đạo thấy vẹn toàn, 
Hoàn toàn mà tiến lên; 
Xa lìa mọi trần cấu, 
Chóng đắc đạo Niết-bàn. 
Cứu cánh được thoát khổ, 
Gọi là đủ công đức. 
Sau khi Thế Tôn vì các khách buôn ở Tỳ-xá-ly thuyết pháp, chỉ 
dạy soi sáng, làm cho an vui rồi, từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 


M 


KINH 981. CÂY PHƯỚN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây, trong nhà 
trống, đôi khi bỗng khởi lên lòng sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng 
lên, thì nên niệm Phật, Pháp, Tăng, nói rộng như trước. Khi niệm đến 
Như Lai sự, Pháp sự, Tăng sự thì mọi sự sợ hãi tự tiêu trừ. 

“Này các Tỳ-kheo, thời quá khứ Thích Để-hoàn Nhân cùng đánh 
nhau với A-tu-la. Lúc ấy Đế Thích nói với các vị Tam thập tam thiên 
rằng: “Này các Nhân giả, khi chư Thiên đánh nhau với A-tu-la, nếu có 
ai sanh lòng sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng đứng lên, thì các vị 
nên niệm đến ngọn cờ hàng phục quân địch của ta”. Khi niệm đến 
ngọn cờ này, thì mọi sự sợ hãi đều tiêu trừ.` Cũng vậy, Tỳ-kheo nếu ở 





#3. Pãli, S.11.3. Dhajagga. Cí. N°125(24.1). 
#' Phục địch chi tràng {Ä j¿ > l#.. Kinh 980: tồi phục tràng ‡# {* lš.. Pãli: 
dhajaggam ullokeyyatha, các ông hãy nhìn lên đỉnh ngọn phướn. 


























SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 719 





nơi vắng vẻ, dưới bóng cây, hoặc ở trong nhà trống mà sanh lòng sợ 
hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng đứng lên, thì nên niệm Như Lai là 
Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác... cho đến Phật, Thế Tôn. 
Đương lúc niệm Phật, thì sự sợ hãi liễn tiêu trừ. Vì sao? Vì Thiên đế 
Thích này còn giữ lòng tham, sân, si, đối với sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buồn, khổ, não, không được giải thoát, kinh hoàng sợ hãi bỏ chạy, mà 
còn đặn lại chư Thiên Tam thập tam nên niệm đến ngọn cờ hàng phục 
quân địch của ông ấy. Huống chi Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác đã la tham, sân, si, giải thoát sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ 
não, không có điều sợ hãi, trốn tránh, mà không có thể khiến cho 
người niệm đến Như Lai trừ hết mọi sợ hãi?” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 982. A.NAN XÁ-LỢI-PHẤT (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong rừng An-xà-na”! tại nước Sa-chŸ”. Bấy 
giờ Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đối với pháp, Ta có thể lược nói và nói rộng, nhưng người hiểu 
thì khó. ” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Xin Thế Tôn nói pháp, hoặc lược nói, hoặc rộng nói. Thật sự có 
người hiểu pháp.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nếu có chúng sanh nào ở nơi thức thân của mình và tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có” ngã, ngã sở, ngã mạn, 
kết sử ràng buộc”, cho đến ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, 


3° Pali, A. 3.32.2. Sãriputta. 


An-xà-na + Hi 7l. Pali: Añjana-vana, khu rừng nai ở Saketa. 

Sa-chỉ quốc 32 ‡n BỊ. Pali: Saketa. 

Bản Pãli: na bhavissanti, (vị lai) sẽ không tồn tại. 

* Tham chiếu Päli: imasmiñca saviññãnake kãye 
ahankaramamankaramanausaya na bhavissanti, trong thân có thức này sẽ 


51. 











D2: 

















53. 


720 TẠP A-HÀM (I) 





thành tựu và an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát; vị ấy do ở nơi 
thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài sẽ không có 
ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, cho nên ngay trong đời hiện 
tại tự biết tác chứng, thành tựu và an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát”. 

“Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo kia, ở nơi thức thân này và tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài, mà không có” kiến chấp ngã, ngã sở, 
ngã mạn, kết sử ràng buộc và ngay trong hiện tại tự biết tác chứng, 
thành tựu và an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát; Tỳ-kheo ấy do ở 
nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà không 
có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, nên ngay trong 
đời hiện tại tự biết tác chứng, thanh tựu an trụ với tâm được giải thoát, 
tuệ giải thoát. 

“Này Xá-lợi-phất, nếu lại có Tỳ-kheo ở nơi thức thân này và 
tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, mà không có kiến chấp ngã, 
ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, cùng hiện tại tự biết tác chứng, 
thành tựu an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát; Tỳ-kheo ấy, do ở 
nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài không có 
kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, cho nên hiện tại 
tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

“Xá-lợi-phất, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái phược, kết sử, hiện 
quán ngã mạn, rốt ráo biên tế của khổ”. 

“Xá-lợi-phất, đối với điểu này Ta có nói thêm khi giải đáp 





không tồn tại các tùy miên (bản Hán: sử) tác thành ý niệm về ta và của ta. 

Đoạn văn Hán này hơi tối nghĩa. Tham khảo Paäli: yañca cetovimutiim 

paññavimuttim upasampaijja viharato ahankaramamamkaramananusaya na 

honti, tañca cetovimuttim paññavimuttim upasampaijja viharati, (Tỳ-kheo) do 

chứng đắc và an trụ tâm giải thoát tuệ giải thoát nào mà ở đó các tùy miên của 

phức cảm tác thành ý niệm về ta và của ta không tồn tại, thì (Tỳ-kheo ấy) chứng 

và an trụ tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. 

Pali: na honti, (hiện tại) không tồn tại. 

”' Tham chiếu Pãli: acchecchi tanham vivattiayi samyojanam sammã 
mãnäbhisamayä antam akäsi dukkhassa, vị ấy đã cắt đứt khát ái, bứt bổ kết sử, 
chân chánh hiện quán các mạn, đã tận cùng biên tế của khổ. 


55. 


56. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 721 





câu hỏi của Ba-la-diên Phú-lân-ni-ca”. 
Thế gian, xét sai biệt, 
Bất động mọi hoàn cảnh”; 
Ai tịch tĩnh, sạch bụi, 
Bút rễ, không hy vọng"; 
Vượt qua biển ba hữu, 
Không còn lo già chết"'. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ Tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ mà lui. 


M 
KINH 983. A.NAN XÁ-‹LỢI-PHẤT (2)® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ, một mình ở chỗ vắng tư duy như vây: 
“Nếu có người suy nghĩ như vầy: “Ta ở nơi thức thân này và tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài, mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, 
ngã mạn kết sử ràng buộc. Và do ngay trong đời hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát nào mà 
ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà không 
có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, ta sẽ ở nơi đó 
mà hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, 
tuệ giải thoát ấy.” 

Chiều hôm ấy sau khi từ thiển tịnh dậy, Tôn giả A-nan đi đến 





58. 























Ba-la-diên Phú-lân-ni-ca sở vấn 3ý §§ 7£ #ã XÄl JE 3U fí ïñj.. Pali: parayane 
punnakapañhe. Cf. Sn.5.4. Punnakamanava-puccha. 

Pali: sankhaya lokasmim paroparani, yassiñjitam metthi kuhiñci loke, tư duy 
trong đời những gì là cao hay thấp; những ai không dao động trong mọi hoàn 
cảnh. Sañkhäya (tư duy, tư trạch), bản Hán hiểu là Số. 

Vô hy vọng #£ t§ ÈZ , bản Thánh: vô minh. Päli: niraso. 

5! Kệ Pãli, Sn. 1048. 

5. Pali, A. 3.32. Ananda-Säriputta. 


59. 


60. 


722 TẠP A-HÀM (I) 





chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, một mình ở chỗ vắng con tư duy như vầy: 
Nếu có người nói như vầy: “Ta ở nơi thức thân này và tất cả tướng 
của cảnh giới bên ngoài, ... cho đến, tự biết tác chứng, thành tựu an 
trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát ấy.” 

Phật dạy Tôn giả A-nan: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu có người suy nghĩ như vầy: “Ta ở 
nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, mà 
không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc. Và do 
ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm 
được giải thoát, tuệ giải thoát nào mà ở nơi thức thân này và tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, 
ngã mạn, kết sử ràng buộc, ta sẽ ở nơi đó mà hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát ấy". 
A-nan, Tỳ-kheo đó ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh 
giới bên ngoài, mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết 
sử ràng buộc và do ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành 
tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát nào mà ở nơi thức 
thân nà y và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến 
chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, ta sẽ ở nơi đó mà 
hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, 
tuệ giải thoát ấy.) 

“Này A-nan, nếu lại có Tỳ-kheo nào đối với thức thân này và tất 
cả tướng cảnh giới bên ngoài... cho đến tự biết tác chứng, an trụ đầy 
đủ. Đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái phược, kết sử, hiện quán ngã mạn, rốt 
ráo biên tế của khổ. 

“Này A-nan, ở đây Ta còn nói thêm khi đáp lại câu hỏi của Ba- 
la-diên Ưu-đà-da°°. 

Đoạn tận tưởng ái dục, 
Ưu khổ cũng đều lìa; 
Tỉnh giác đối ngủ nghỉ, 
Diệt trừ trạo hối cái. 


63. 











Ba-la-diên Ưu-đà-da sở vấn 3# £§ 7# Z JÈ HD fí fi. Pali: Sn. 5.14. Udãyamanava- 
puccha. 











SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 723 





Xả tham, nhuế, thanh tịnh, 
Hiện tiền quán sát pháp; 
Ta nói trí giải thoát, 
Diệt trừ màn vô mình?!. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ mà lui. 


M 
KINH 984. ÁI (1S 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói ái là lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ sen"°. 
Những thứ này thường làm chướng ngại chúng sanh, che lấp, dính 
chặt, giữ chặt, che phủ, đóng kín, bế tắt, tối tăm, như ruột chó, như cổ 
rối, như tơ, từ đời này sang đời khác, từ đời khác đến đời này, lưu 
chuyển qua lại, không lúc nào ngừng. 

“Này các Tỳ-kheo, tại sao ái là lưới, là chất keo... cho đến lưu 
chuyển qua lại, không lúc nào ngừng? Nghĩa là có ngã: ta tổn tại, 
ta ước muốn”, ta như vầy, có ta%, không ta”, khác ta, ta sẽ tổn tại, 
ta sẽ không tỒn tại, ta sẽ ươc muốn, ta sẽ như vây, ta sẽ khác khác, 
mong ta ước muốn (ồn tại nơi đây), mong ta như vậy, mong ta 
khác, mong ta đúng như vậy, mong ta muốn như vậy, mong ta khác. 


*° Kệ Pãli, Sn. 1106-1107. 

%.. Pãii, A. 4.199. Tanhã. 

5. paii: jalinim samsaritam visatam visattikam: cái lưới được di chuyển, được bủa 
rộng, làm dính chặt. 

Dục ngã Ä⁄ # ; có lẽ bản Hán đọc nhầm itthasmi: tôi hiện hữu ở đây, thành 
icchasmi: tôi muốn. 

5 Hữu ngã # #t. Bản Hán đọc sata 'smi (tôi thường hằng) thành sati 'smi (tôi đang 
hiện hữu). 

Vô ngã. Bản Hán đọc asata'smi (tôi không thường hằng) thành asatismi (iôi 
không đang hiện hữu). 


67. 











69. 


724 TẠP A-HÀM (I) 





Mười tám ái hành"”" như vậy, phát khởi từ bên trong. 

“Tỳ-kheo nói rằng ta tổn tại nơi những gì đang có, rằng ta muốn, 
ta như vậy”!... cho đến mười tám ái hành, khởi lên từ bên ngoài. Tổng 
cộng với mười tám ái hành kia như vậy, tất cả là ba mươi sáu ái hành. 
Hoặc nói quá khứ khởi, hoặc vị lai, hoặc hiện tại khởi lên như vậy 
cộng lại là một trăm lẻ tám ái hành. Cho nên gọi đó là lưới, là chất 
keo, là dòng suối, là rễ sen hay làm chướng ngại chúng sanh, che lấp, 
dính chặt, giữ chặt, che phủ, đóng kín, bế tắc, tối tăm, như ruột chó, 
như cỏ rối, như tơ, từ đời này sang đời khác, từ đời khác đến đời này, 
lưu chuyển qua lại, không lúc nào ngừng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo, nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 





?° Thập bát ái hành: hữu ngã, dục ngã, nhĩ ngã, hữu ngã, vô ngã, dị ngã, đương 
ngã, bất đương ngã, dục ngã, đương nhĩ thời, đương dị dị ngã, hoặc dục ngã, 
hoặc nhĩ ngã, hoặc dị, hoặc nhiên, hoặc dục nhiên, hoặc nhĩ nhiên, hoặc dị. -†- 
A#f?: 5 #. X ft,  Í\X, ® ft, # Ít, 55 f, ã f1. f ñ f1. X1. ã Bã 
Hỹ, 5 3 3# 1t. dk ẤX ft, sY ñÑ f3, d , H đ, š ẤXZ, d ÄX Zì, 5 Eã Z4, dà 
#t.. So sánh Pali: attharasa tanha-vicaritani: 1. asmiti sati, 2. itthasmi ti hoti, 3. 
evasmrti hoti, 4. aññthasmiti hoti, 5. asatasmrti hoti, 6. satasmiti hoti, 7. santi hoti, 
8. ittham santi hoti, 9. evam santi hoti, 10. aññatha santi hoti, 11. api ha santi 
hoti, 12. api ittham santi hoti, 13. api evam santi hoti, 14. api aññatha santi hot, 
15. bhivissanti hoti, 16. itham bhavissanti hoti, 17. evam bhavissanti hoti, 18. 
aññatha bhavissanti hoti: 1. tôi hiện hữu, 2. tôi hiện hữu ở đây, 3. tôi hiện hữu 
như vầy, 4. tôi hiện hữu khác vầy, 5. tôi không thường hằng, 6. tôi thường hằng, 
7. tôi đang tồn tại, 8. tôi đang tồn tại ở đây, 9. tôi đang tồn tại như vầy, 10. tôi 
đang tồn tại khác như vầy, 11. ước gì tôi đang tồn tại, 12. ước gì tôi đang tồn tại 
ở đây, 13. ước gì tôi đang tồn tại như vầy, 14. ước gì tôi đang tồn tại như thế 
khác, 15. tôi sẽ hiện hữu, 16. tôi sẽ hiện hữu ở đây, 17. tôi sẽ hiện hữu như vầy, 
18. tôi sẽ hiện hữu như thế khác. 

Pali: iminasmi ti sati, imina itthasmi ti hoti, imina evamsmi tỉ hoti: với những cái 
này tôi hiện hữu; với những cái này tôi tồn tại ở đây; với những cái này tôi như 
vầy... 



























































71. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 725 





KINH 98z. ÁI (272 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có khi từ ái sanh ra ái, từ ái sanh ra nhuế, từ nhuế sanh ra ái, từ 
nhuế sanh ra nhuế”. 

“Thế nào là từ ái sanh ra ái? Có người đối với chúng sanh“ là 
hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Mọi người khác 
đối với người này đáp lại là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là 
đáng thích ý. Nó tự nghĩ: “Ta đối với chúng sanh kia là hoan hỷ, là 
đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Những người khác đối xử với 
chúng sanh kia cũng hoan hỷ, đáng yêu, đáng nhớ, đáng thích ý”. Cho 
nên ta lại sanh yêu mến mọi người khác. Đó gọi là từ ái sanh ra ái. 

“Thế nào là từ ái sanh ra nhuế? Có một người đối với chúng 
sanh kia là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Nhưng 
mà những người khác đối xử với chúng sanh kia lại không hoan hỷ, 
không đáng yêu, không đáng nhớ, không đáng thích ý. Nó nghĩ rằng: 
“Ta đối với chúng sanh kia, là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là 
đáng thích ý. Nhưng những người khác đối xử với người kia lại không 
hoan hỷ, không đáng yêu, không đáng nhớ, không đáng thích ý. Cho 
nên ta sanh ra sân nhuế đối với mọi người kia." Đó gọi là từ ái sanh ra 
nhuế. 

“Thế nào là từ nhuế sanh ra ái? Có một người đối với chúng 
sanh kia không là hoan hỷ, không là đáng yêu, không là đáng nhớ, 
không là đáng thích ý. Những người khác lại đối xử với người kia 
không hoan hỷ, không đáng yêu, không đáng nhớ, không đáng thích 


7 A.4.200. Pema. 


Pali: cattari pemani, bốn sự luyến ái. 
Pali: puggalo puggalassa ittho hoti, một người này là khả ái đối với một người 
kia. 


13. 
74. 


1 paji: yo kho myayam puggalo ittho.. tam pare itthena.. samudacaranti, người mà 


đối với ta là khả ái, người ấy được mọi người đối xử một cách khả ái. 


726 TẠP A-HÀM (I) 





Z 


ý." Do đó nên ta đối với những người khác sanh ra ái nệm”. Đó gọi 
là từ nhuế sanh ra ái. 

“Thế nào là từ nhuế sanh ra nhuế? Có một người đối với chúng 
sanh kia không là hoan hỷ, không là đáng yêu, không là đáng nhớ, 
không là đáng thích ý. Mọi người khác đối xử với người này lại là 
hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Nó nghĩ rằng: 
“Ta đối với chúng sanh kia không là hoan hỷ, không là đáng yêu, 
không là đáng nhớ, không là đáng thích ý. Nhưng mà người khác đối 
với người kia lại là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích 
ý. Do đó ta sanh lòng sân nhuế đối với người khác ấy.` Đó gọi là từ 
nhuế sanh ra nhuế. 

“Nếu Tỳ-kheo nào lìa dục, ha pháp ác bất thiện, có giác, có 
quán... cho đến thành tựu an trụ Sơ thiển, cho đến Nhị thiển, Tam 
thiển, Tứ thiển, thì ái từ ái sanh, nhuế từ nhuế sanh, nhuế từ ái sanh, 
ái từ nhuế sanh, tất cả đều đã đoạn, đã biến tri. Đoạn tận cội gốc của 
nó như chặt đứt ngọn cây đa-la, không thể mọc lại nữa, ở đời vị lai 
trở thành pháp bất sanh. Nếu Tỳ-kheo nào sạch hết hữu lậu, tâm vô 
lậu giải thoát, tuệ giải thoát, ngay đời hiện tại tự biết tác chứng: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.` Chính lúc này không bốc 
lên, không chống trả”, không nổi bụi, không thiêu đốt, không hiểm 
người”. 

“Thế nào là bị bốc lên? Thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, ngã 
trong sắc, sắc trong ngã; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Đó gọi là bị bốc lên. 

“Thế nào là không bị bốc lên? Không thấy sắc là ngã, sắc khác 


đó Nhấy sót trong bản Hán. Theo văn mạch các đoạn trên, cần thêm: “Nó nghĩ như 


vầy: Ta đối với chúng sanh kia là không hoan hỷ... Những người khác đối với 
chúng sanh kia cũng không hoan hÿ... Do đó, Ta...”. 

Tức là, sanh ái niệm đối với những ai không ưa người mà mình không ưa. 

Hán: bất hoàn cử Z ?# #* . Bản Hán thiếu. Theo văn dưới bổ túc. 

Hán: bất tự cử, bất khởi trần, bất xí nhiên, bất hiềm bỉ 4% ã ##, £ #t Rš, 4 8t Z 
RE #É ƒ6_. PAli: neva usseneti na patisseneti na dhũpayati na pajjati na 
sampajjhäyati: không bị lôi cuốn, không bị kháng cự, không bị xông khói, không 
bốc cháy, không khô cằn. 


Jữ 6 
78. 





79. 


























SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 T27 





ngã, sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc; và thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. Đó gọi là không bị bốc lên. 

“Thế nào là chống trả? Đối với người mạ ly thì mạ ly lại; đối với 
người sân giận thì sân giận lại, đối với người đánh thì đánh lại; đối với 
người xúc phạm thì xúc phạm lại. Đó gọi là chống trả. 

“Thế nào là không chống trả? Đối với người mắng chưởi mà 
không mắng chưởi lại; đối với người sân giận mà không sân giận lại; 
đối với người đánh mà không đánh lại; đối với người xúc phạm mà 
không xúc phạm lại. Đó gọi là không chống trả lại. 

“Thế nào là nổi bụi? Có ngã, ngã dục,... cho đến mười tám thứ 
ái. Đó gọi là khởi trần lao. 

“Thế nào là không nổi bụi? Không có ngã, không có ngã dục... 
cho đến mười tám thứ ái không khởi. Đó gọi là không khởi trần lao. 

“Thế nào là thiêu đốt? Có ngã sở, ngã sở dục,... cho đến mười 
tám ái hành bên ngoài. Đó gọi là thiêu đốt. 

“Thế nào là không thiêu đốt? Không có ngã sở, không có ngã sở 
dục,... cho đến không có mười tám ái hành bên ngoài. Đó gọi là thiêu 
đốt. 

“Thế nào là hiểm người? Thấy ngã chân thật, mà khởi lên ngã 
mạn, ngã dục, ngã sử; không đoạn, không biến tri'. Đó gọi là hiểm 
người. 

“Thế nào là không hiểm người? Không thấy ngã là chân thật, 
đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử đã đoạn, đã biến tri. Đó gọi là 
không hiểm người. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 96. HAI SỰ KHÓ ĐOẠN*® 
Tôi nghe như vầy: 





Ÿ'. Xem kinh 984 trên. 
8! Pãli: asmimäno pahĩno na hoti, không đoạn trừ phức cảm (mạn) về ý tưởng “Tôi 
hiện hữu”. 


3“. Không thấy Päli tương đương. 


728 TẠP A-HÀM (I) 





Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai sự đoạn tuyệt khó duy trì. Những gì là hai? Nếu nơi 
người thế tục, nơi phi nhân, mà duy trì sự đoạn tuyệt đối với những 
nhu cầu của cuộc sống như cơm ăn, áo mặc, giường nằm v.v... đó là 
việc làm khó. Lại nữa, Tỳ-kheo là người xuất gia, không nhà, đoạn trừ 
tham ái. Duy trì sự đoạn tuyệt ấy cũng là một việc làm rất khó.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Thế gian có hai việc, 

Trì đoạn thì khó làm. 
Đó là lời chân thật, 
Những gì Phật đã biết. 
Tại gia tiền thu chỉ, 
Cơm áo mọi vật dụng, 
Tham ái bởi thế gian, 
Muốn đoạn rất khó khăn. 
Tỳ-kheo đã lìa dục, 

Tìn xuất gia, không nhà; 
Diệt trừ các tham ái, 

Trì đoạn cũng khó làm. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 987. HAI PHÁP® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta y chỉ, an trụ nhiều nơi hai pháp. Những øì là hai? Đó là, đối 
với các pháp thiện Ta chưa từng biết đủ; đối với việc đoạn pháp ác Ta 
chưa từng lìa bỏ. Vì đối với pháp thiện không biết đủ và đối với việc 
đoạn trừ pháp ác chưa từng la bỏ, nên dù đến da khô thịt tiêu, gân 
liền với xương, trọn không lìa bỏ cố gắng siêng năng, không bỏ thiện 


33. Không thấy Päli tương đương. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 729 





pháp, không được những điều chưa được thì quyết không dừng nghỉ; 
đối với tâm yếu kém chưa từng sanh vui mừng, lúc nào cũng ưa thích 
tiến lên, vượt lên đạo cả. Vì sống tinh tấn như vậy nên mau đạt Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đối với hai pháp này Tỳ-kheo nên y 
chỉ, an trụ nhiều. Đối với các pháp thiện thì không sanh ý tưởng thỏa 
mãn. Y chỉ trên những đoạn trừ chưa từng la bỏ,... cho đến da khô, thịt 
tiêu, gân liền với xương, siêng năng nỗ lực không ngừng mới có thể tu 
tập pháp thiện. Cho nên Tỳ-kheo đối với các điều hạ liệt chớ nên"! 
sanh ý tưởng hoan hỷ, hãy nên lúc nào cũng sống, tu tập thăng tiến 
hơn nữa. Tu tập như vậy, không bao lâu sẽ nhanh chóng diệt tận các 
lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng: 
“Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa." ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 988. ĐẾ THÍCH ()® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân, với hình sắc tuyệt diệu, vào 
lúc cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, lui đứng 
qua một bên. Do oai lực của thân trời, ánh sánh chiếu khắp vườn Trúc, 
khu Ca-lan-đà. Khi ấy, Thích Để-hoàn Nhân bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã từng ở trong hang đá núi Cách 
giới" nói rằng: “Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào vô thượng ái tận 
giải thoát, tâm khéo giải thoát, vị ấy đã tận cùng mục đích, tận cùng 
ly nhiễm, tận cùng phạm hạnh””.' Thế nào là Tỳ-kheo đã tận cùng 


#“. Nguyên Hán sót phủ định từ. Theo nội dung, thêm vào. 


33. Pali, S.40.10. Sakka. 

%-. Cách giới sơn j ở# LII. 

Š'“ CT. Cũla-Tanhãsañkhaya-sutta M. ¡. 249: tanhãsankhayavimutto  holti 
accantnittho accantayogakkhemi accantabrahmacarIl accantapariyosano settho 
devamanussanan tỉ: vị ấy giải thoát với khát ái đã tận diệt, đã tận cùng mục 


730 TẠP A-HÀM (I) 





mục đích, tận cùng ly nhiễm, tận cùng phạm hạnh?” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Tỳ-kheo nào biết như thật khi tiếp nhận những cảm giác có 
được hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc; biết như thật về 
các thọ tập, thọ diệt, thọ vị, thọ hoạn, thọ xuất. Sau khi đã biết như 
thật rồi, quán sát thọ kia vô thường, quán sanh diệt, quán lìa dục, quán 
diệt tận, quán xả bỏ. Sau khi đã quán sát như vậy, chắc chắn đi đến 
tận cùng, tột cùng mục đích, tận cùng ly nhiễm, tận cùng phạm hạnh. 

“Này Câu-thi-ca, đó gọi là Tỳ-kheo đi đến tận cùng trong Chánh 
pháp luật, tột cùng mục đích, tận cùng ly nhiễm, tận cùng phạm 
hạnh... cho đến Thiên đế Thích nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, 
làm lễ mà lui. 


M 


KINH 989. ĐẾ THÍCH (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đang ở trong núi Kỳ- 
xà-quật, cuối đêm dậy kinh hành, trông thấy có ánh sánh chiếu khắp 
vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thấy rồi liền nghĩ: “Đêm nay hoặc có Đại 
lực quỷ thần đến chỗ Thế Tôn nên mới có ánh sáng này." 

Bấy giờ, vào sáng sớm, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cuối đêm qua con ra khỏi phòng kinh hành, 
trông thấy ánh sáng chói lọi chiếu khắp vườn Trúc, khu Ca-lan-đà. 
Thấy rồi nghĩ thầm: “Chắc có vị Đại lực quỷ thân nào đến chỗ Thế 
Tôn nên có ánh sáng này. ” 

Phật bảo Đại Mụuc-kiễn-liên: 

“Cuối đêm qua Thích Đềể-hoàn Nhân đến chỗ Ta cúi đầu đảnh 
lễ, rồi ngồi lui qua một bên...” Nói rộng như kinh trên... hoan hỷ, tùy 





đích cứu cánh, tuyệt đối an ổn thoát khỏi gông cùm, tuyệt đối phạm hạnh, tuyệt 
đối viên mãn, tối thượng giữa chư Thiên và Nhân loại. 
®. Tham chiếu kinh 988 trên. Cf. M.i.320 (Cũla-Tanhãsañkhaya-sutta). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 





hỷ làm lễ mà lui. 


732 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 990. LỘC TRÚ (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ, sáng sớm, Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát, đi đến 
thành Xá-vệ, lần lượt khất thực, đến nhà Ưu-bà-di Lộc Trụ”". Ưu-bà-di 
Lộc Trụ từ xa trông thấy Tôn giả A-nan vội vàng sửa soạn chỗ ngồi và 
mời Tôn giả A-nan an tọa. Sau đó, Ưu-bà-di Lộc Trụ cúi đầu lễ dưới 
chân Tôn giả A-nan, rồi đứng lui qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Thưa Tôn giả, pháp của Thế Tôn cần được hiểu như thế nào? 
Cha của con là Phú-lan-na”' trước kia tu phạm hạnh, ha dục, thanh 
tịnh, không đeo hương hoa, xa la những thứ phàm tục thô bŸ”. Còn 
chú là Lê-sư-đạt-đa” không tu phạm hạnh nhưng ông biết đủ. Cả hai 
người đều qua đời, mà Thế Tôn đều ký thuyết hai người sanh một nơi, 
cùng thọ sanh như nhau, đời sau đồng đắc Tư-đà-hàm, sanh về cõi trời 
Đâu-suất, một lần trở lại thế gian, cứu cánh biên tế của khổ. 

“lại sao, thưa A-nan, người tu phạm hạnh và người không tu 
phạm hạnh lại cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau và đời sau 
của họ cũng giống nhau?” 

A-nan đáp: 

“Này cô, hãy thôi đi! Cô không thể biết được căn tánh sai biệt 
của chúng sanh thế gian. Như Lai tất biết rõ căn tính ưu, liệt của 
chúng sanh thế gian.” 

Nói như vậy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

Tôn giả A-nan trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, rồi đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, đem những gì Ưu- 
bà-di Lộc Trụ nói bạch hết lên Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Ưu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính ưu, liệt của 


3 Paili, A.10.75. Migasälã. 

? Lộc Trụ Ưu-bà-di f# {3 { 3 3. Pãli: Migasãlã upãsikã. 

?!' Phú-lan-na # lñ jli. PAli: Pũrana. 

?' Hán: phàm bỉ N, ñÿ.. Päli: Arãcãrï virato methunä gãmadhammaã, là người ẩn 












































dật, sống xa lánh các pháp dâm dục thấp hèn. 


3 Lâ-sư-đạt-đa #l fili ‡# 4. Pãli: Isidatta. 








SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 733 





chúng sanh thế gian. A-nan, Như Lai tất biết rõ căn tánh ưu, liệt của 
chúng sanh thế gian. Này A-nan, hoặc” có một người phạm giới”. 
Người ấy không biết như thật đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Nhưng sự phạm giới mà người ấy khởi lên đã diệt không còn, đã chìm 
mất không còn, dục hết không còn. Lại có một người phạm giới, do 
biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sự phạm giới mà người ấy 
khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mất không còn, dục hết không 
còn. Đối với những người này, so sánh mà nói rằng: “Người này cũng 
có pháp như vậy, người kia cũng có pháp như vậy, ở đây cả hai phải 
cùng sanh một chỗ, đồng thọ sanh như nhau và đời sau cũng như 
nhau.` Người nào so sánh như vậy, sẽ khổ lâu dài, không nghĩa, không 
lợi ích. 

“Này A-nan, người phạm giới kia, đối với tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát mà không biết như thật, nhưng sự phạm giới mà người ấy khởi 
lên đã diệt không còn, đã chìm mất không còn, dục hết không còn. 
Nên biết người này thoái đọa, không phải thăng tiến. Ta nói người này 
thuộc hạng thoái đọa. 

“A-nan, có kẻ phạm giới, do biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, nên sự phạm giới mà người ấy khởi lên đã diệt không còn, đã 
chìm mất không còn, dục hết không còn; nên biết người này thăng 
tiến chứ không thoái đọa. Ta nói người này thuộc hạng thăng tiến. 
Nếu chẳng phải Như Lai thì ai có thể biết rõ sự gián cách giữa hai 
hạng người này? 

“Cho nên, này A-nan, chớ nên so sánh người này với người kia 
mà thiên chấp người. Chớ so sánh người này với người kia gây bệnh 
người. Chớ so sánh người này với người kia thì tự chiêu lấy tai hại. Chỉ 
có Như Lai mới biết rõ người này với người kia mà thôi. 

“Như hai hạng người phạm giới, hai hạng người trì giới cũng 
vậy. Người kia không biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
nhưng sự trì giới mà người ấy khởi lên thì đã diệt, không còn. 





%. Pili: dasayime.. puggala santo samvijjamana Iokasmim, có mười hạng người 
này hiện diện trong thế gian. 


?. Phạm giới 3Ù 7È. Pãli: dussla, ác giới. 





734 TẠP A-HÀM (I) 





“Hoặc người trạo cử tháo động”, không biết như thật đối với 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sự trạo cử của người ấy đã diệt 
không còn. 

“Hoặc người kia sân hận, không biết như thật đối với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, nhưng tâm sân hận của họ đã diệt không còn. 

“Hoặc người khổ tham”, không biết như thật đối với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, nhưng sự khổ tham của họ đã diệt không còn. ” 

Ô uế và thanh tịnh, cũng được nói như trên... cho đến “Chỉ có 
Như Lai mới biết rõ người này với người kia mà thôi.” 

“Này A-nan, Ưu-bà-di Lộc Trụ ngu sĩ, trí kém, nên đối với việc 
thuyết pháp nhất hướng của Như Lai tâm sanh hồ nghi. Thế nào, A- 
nan, những gì Như Lai dạy có phải là hai hướng không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không!” 

Phật bảo A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! Như Lai nói pháp nếu là hai thì điều này 
không thể có. Này A-nan, nếu Phú-lan-na trì giới, Lê-sư-đạt-đa cũng 
là người trì giới, mà chỗ thọ sanh, là điều Phú-lan-na không thể biết 
được, rằng Lê-sư-đạt-đa sanh nơi nào, thọ sanh thế nào, đời sau thế 
nào? Nếu Lê-sư-đạt-đa thành tựu trí tuệ và Phú-lan-na cũng thành tựu 
trí tuệ này, thì Lê-sư-đạt-đa cũng không thể biết Phú-lan-na sẽ sanh 
nơi nào, thọ sanh thế nào, đời sau thế nào? A-nan, Phú-lan-na trì giới 
hơn, còn Lê-sư-đạt-đa trí tuệ hơn, nếu cả hai mạng chung, thì Ta nói 
hai người cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời sau cùng 
đắc Tư-đà-hàm, sanh lên cõi trời Đâu-suất, chỉ một lần sanh trở lại nơi 
này cứu cánh biên tế của khổ. 

“Giữa hai người này nếu chẳng phải Như Lai, thì ai có thể biết 
được? Cho nên A-nan, chớ nên so sánh người này với người kia. Nếu 
so sánh người này với người kia thì tự sanh tổn giảm. Chỉ có Như Lai 
mới có thể biết rõ người.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


%- Hán: trạo động ‡# #JJ , hay trạo cử. Pã3li: uddhata. 


?' Khổ tham 3# +. Päli: tibbarago, ham muốn rất kịch liệt. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 


735 





M 


736 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 991. LỘC TRÚ (2)* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật hạ an cư tại ấp Lưu-lợi” trong thành Di họ 
Thích. Bấy giờ có Tỳ-kheo hạ an cư trong vườn Cấp cô độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Sáng sớm Tỳ-kheo kia đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực, lần lượt đi đến nhà Ưu-bà-di Lộc Trụ. Ưu-ba-di Lộc 
Trụ từ xa trông thấy Tỳ-kheo vội vàng sửa soạn chỗ ngồi rồi mời Tỳ- 
kheo an tọa. Nói giống như kinh A-nan ở trước. Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy 
nói với Ưu-bà-di Lộc Trụ: 

“Này cô, hãy thôi đi! Cô làm sao biết được căn tính ưu, liệt của 
chúng sanh. Này cô, chỉ có Như Lai mới có thể biết được căn tính ưu, 
liệt của chúng sanh. Nói như vậy xong Tỳ-kheo liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy ra về. 

Tỳ-kheo kia sau ba tháng hạ an cư, may y xong, đắp y mang bát 
đi đến ấp Lưu-lợi, thành Di của họ Thích, cất y bát, rửa chân xong, 
Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua 
một bên, đem những lời đàm luận giữa Tỳ-kheo cùng Ưu-bà-di Lộc 
Trụ trình hết lên Thế Tôn. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ưu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính ưu, liệt của 
chúng sanh thế gian. Chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ căn tính hơn 
kém của chúng sanh ở thế gian thôi. 

“Kẻ chẳng lìa sân hận, kiêu mạn, có khi khởi pháp tham, không 
lãnh thọ pháp, không học hỏi đa văn, ở nơi pháp không điều phục kiến 
chấp, không thể hằng thời khởi tâm giải thoát. 

“Này Tỳ-kheo, lại có một người không ha sân hận, kiêu mạn, 
có khi khởi pháp tham, nhưng người ấy nghe pháp, tu học đa văn, đối 
với kiến chấp khéo điều phục, hằng thời có thể khởi tâm pháp giải 
thoát. Nếu suy xét về chúng, rằng: “Người này có pháp như vậy, 
người kia có pháp như vậy, thì ở đây họ cùng đi đến một chỗ, cùng 
thọ sanh như nhau và đời sau như nhau.ˆ Người nào so sánh như vậy, 


?3. Pali, A. 6.44. Migasälã. 
? Thích thị Di thành Lưu-lợi ấp ## FK Zf #t 8 #lJ ä. 























SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 35 T37 





thường chịu khổ, không nghĩa, không lợi ích. 

“Này Tỳ-kheo, lại có người không lhìa sân hận, kiêu mạn, luôn 
khởi pháp tham, không lãnh thọ pháp, không học hỏi đa văn, ở nơi 
pháp không điều phục kiến chấp, không thể hằng thời khởi tâm giải 
thoát, Ta nói người này là kẻ hẹp hòi nhỏ mọn, thấp kém. 

“Này Tỳ-kheo, lại có người không ha sân hận, kiêu mạn, luôn 
khởi pháp tham, nhưng người ấy nghe pháp, tu học đa văn, đối với 
kiến chấp khéo điều phục, hằng thời có thể khởi tâm pháp giải thoát, 
Ta nói người này là thắng diệu bậc nhất. 

“Giữa hai người này, nếu chẳng phải tự Như Lai, thì ai có thể 
phân biệt, biết rõ. Cho nên, này Tỳ-kheo, chớ nên so sánh người này 
với người kia... cho đến Như Lai mới có thể biết căn tính ưu, liệt. 

“Này Tỳ-kheo, lại có người không ha sân, mạn, lúc nào cũng 
khởi ác hành nơi miệng...” Còn lại, nói như trên đã nói. 

“Lại nữa, có người hiền thiện, an vui, cùng sống vui thích minh 
trí, người tu phạm hạnh thích ở chung, nhưng người kia chẳng thích 
nghe pháp... cho đến lúc nào cũng không được tâm giải thoát, nên biết 
người này trụ nơi đất hiền thiện, mà không thể thăng tiến. Chỗ đất 
hiển thiện đó là cõi trời, người. 

“Lại nữa, có người căn tính hiển thiện, cùng ở chung, được an 
vui, ưa thích phạm hạnh, lấy làm bạn hữu, ưa nghe chánh pháp, học 
tập, đa văn, khéo điều phục kiến chấp, lúc nào cũng được tâm pháp 
giải thoát, nên biết người này ở chỗ hiền thiện, có thể thăng tiến, nên 
biết người này có đủ khả năng vào dòng Chánh pháp, có chỗ kham 
năng. 

“Giữa hai người này, nếu chẳng phải tự Như Lai, thì ai có thể 
phân biệt, biết rõ? Cho nên, Ty-kheo, chớ nên so sánh người này với 
người kia. Nếu so sánh người này với người kia thì sẽ chuốc lấy tai 
hại, chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ người mà thôi. 

“Này Tỳ-kheo, Ưu-bà-di Lộc Trụ vì ngu sĩ, trí kém...” Nói như 
kinh trên. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


738 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 992. PHƯỚC ĐIỀN!° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ gia chủ Cấp Cô Độc đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế gian có bao nhiêu loại ruộng phước?” 

Phật bảo gia chủ: 

“Thế gian có hai loại ruộng phước. Những gì là hai? Đó là hữu 
học cùng vô học. ” 

Và nói kệ: 

Đời có Học, Vô học, 

Đại hội thường kính thỉnh; 
Tâm ngay thẳng chân thật, 
Thân, miệng cũng như vậy. 
Đó là ruộng phước tối, 
Người thí được quả lớn. 

Phật nói kinh này xong, gia chủ Cấp Cô Độc nghe những øgì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


!9. pãli, A.2.4.4. Dakkhineyyä. Biệt dịch, N°26(127). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 739 





TẠP A-HÀM QUYỂN 36 


KINH 993. TÁN THƯỢNG TỌA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có các Thượng tọa Tỳ-kheo, sống y chỉ bên cạnh 
Phật như Tôn giả A-nhã Kiểu-trần-như, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, Tôn 
giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Ma-ha Mục-kiển-liên, Tôn giả A-na-luật-đà, 
Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ, Tôn giả Đà-la-phiêu Ma-la Tử, Tôn giả Bà- 
na-ca-bà-sa, Tôn giả Da-xá-xá-la-ca-tỳ-ha-lợi, Tôn giả Phú-lưu-na, 
Tôn giả Phân-đà-đàn-ni-ca. Như các Thượng tọa này, các Thượng tọa 
Tỳ-kheo khác cũng sống y chỉ ở bên Phật. 

Lúc đó Tôn giả Bà-kỳ-xá? đang ở tại giảng đường Lộc tử mẫu 
trong vườn phía Đông, nước Xá-vệ. Tôn giả Bà-kỳ-xá tự nghĩ: “Hôm 
nay Thế Tôn đang trú trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ cùng với các Thượng tọa Tỳ-kheo sống y chỉ bên cạnh 
Phật. Nay ta nên đi đến chỗ Thế Tôn, nói kệ khen ngợi từng Thượng 
tọa Tỳ-kheo một.” Suy nghĩ như vậy xong, Bà-kỳ-xá liền đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, nói 
kệ: 

Tỳ-kheo Tối thượng tọa, 

Đã đoạn các tham dục; 

Vượt khỏi các thế gian, 

Tất cả mọi tích tụ; 

Trí sâu, Íf nói năng, 

Dống mãnh siêng phương tiện; 
Đạo đức sạch sáng ngời: 


1! Ấn Thuận, “Tụng vii. Tám chúng, Tương ưng 24. Bà-kỳ-xá”. Gồm mười sáu kinh, 


Đại Chánh, quyển 45 (nửa sau), kinh 1208-1221; quyển 36, hai kinh đầu, 993- 
994. Quốc Dịch, quyển 40, “8. Tương ưng Bà-kỳ-xá”, phẩm 2, tiếp theo. Ấn 
Thuận, “24, Tương ưng Bà-kỳ-xá” tiếp theo, kinh 15. Phật Quang, quyển 46, 
kinh 1206. Tương đương Päli, không thấy. Biệt dịch, N?100(256). 


S Bà-kỳ-xá 3 # 4. Pali: Vangisa, biện tài đệ nhất. 


740 


TẠP A-HÀM (I) 





Con nay cúi đầu lạy. 
Đấng hàng phục ma oán, 
Xa lhìa nơi đám đông; 
Không bị năm dục trói, 
Thường ở nơi vắng lặng; 
Rỗng suốt, ít ham muốn: 
Con nay cúi đầu lạy. 
Thắng tộc Giá-la-diên, 
Thiên tư không phóng dậit, 
Nội tâm vui chánh thọ, 
Trong sạch lìa bụi nhơ, 
Tuệ biện hiển nghĩa sâu: 
Cho nên con cúi lạy. 
Đấng đạt Thần thông tuệ, 
Vượt qua sức thần thông; 
Trong sáu thứ thần thông, 
Tự tại không sợ hãi; 

Là thần thông tối thắng: 
Cho nên con cúi lạy. 
Chúng sanh nơi năm đường, 
Cho đến cõi Phạm thế; 
Trời, người tưởng tu liệt, 
Trong đại thiên thế giới; 
Mắt tịnh thiên thấy hết: 
Cho nên con cúi lạy. 

Sức phương tiện tỉnh cần, 
Đoạn trừ tập khởi ái; 

Xé toạc lưới sanh tử, 

Tâm thường vui Chánh pháp; 
Lìa các tưởng hy vọng, 
Vượt qua bờ bên kia; 
Trong sạch, không bụi nhơ: 
Cho nên con cúi lạy. 
Thoát hẳn mọi sợ hãi, 

Lìa tài vật, không dính; 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 741 





Biết đủ, không nghỉ hoặc, 
Hàng phục giặc ma oán; 
Quán niệm thân thanh tịnh: 
Cho nên con cúi lạy. 
Không có các thế gian, 
Rừng gai góc phiền não; 
Trừ hẳn kết phược sử, 
Dứúứt nhân duyên ba cối; 
Tỉnh luyện diệt các cấu, 
Rốt cùng sáng hiện bày; 
Nơi rừng ha khỏi rừng: 
Cho nên con cúi lạy. 

Dứt giả trá, sỉ, nhuế, 
Điều phục các ái hỷ; 

Ra khỏi mọi kiến xứ, 
Không cửa nhà nương tựa; 
Thanh tịnh không vết nhơ: 
Cho nên con cúi lạy. 

Tâm kia chuyển tự tại, 
Kiên cố không khuynh động; 
Trí tuệ đại đức lực, 

Khuất phục ma khó phục; 
Đoạn trừ kết vô minh: 
Cho nên con cúi lạy. 

Đại nhân xa tối tăm, 
Đấng Mâu-ni vắng lặng, 
Chánh pháp lìa lỗi nhơ, 
Ánh sáng tự hiện chiếu, 
Soi khắp mọi thế giới, 
Cho nên gọi là Phật. 

Địa thần, hư không thiên, 
Thiên tử Tam thập tam; 
Ánh sáng ắt bị che, 

Cho nên gọi là Phật. 

Qua bờ sanh tử hữu, 


742 TẠP A-HÀM (I) 





Siêu việt vượt mọi loài; 
Mềm mỏng khéo điều phục, 
Chánh giác đệ nhất giác; 
Đoạn tận mọi kết phược, 
Hàng phục các ngoại đạo; 
Đựp tan bọn ma oán, 
Đắc Vô thượng Chánh giác; 
Lìa trần diệt các cấu: 
Cho nên con cúi lạy. 
Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ khen ngợi, các Tỳ-kheo lắng nghe 
những lời này, tất cả đều hoan hỷ. 


M 


KINH 994. BÀ-KỲ-XÁ TÁN PHẬT? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở tại giảng đường 
Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông, nước Xá-vệ, bị bệnh nặng nguy 
khốn. Tôn giả Phú-lân-ni là người chăm sóc bệnh nhân, cung cấp 
cúng dường. 

Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá nói với Tôn giả Phú-lân-ni: 

“Thầy hãy đến chỗ Thế Tôn, chuyển lời tôi bạch Thế Tôn rằng: 
“Tôn giả Bà-kỳ-xá đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, kính thăm hỏi Thế 
Tôn ít bệnh, ít não và sống khinh lợi, an vui chăng?? Lại nói tiếp: “Tôn 
giả Bà-kỳ-xá ở tại giảng đường Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông, 
đang bị bệnh nặng nguy khốn, muốn được gặp Thế Tôn, nhưng không 
đủ sức để đến chỗ Phật. Lành thay! Thế Tôn! Xin Ngài mở lòng thương 
xót đến chỗ của Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mẫu tại vườn phía 
Đông'.” 

Lúc ấy, Tôn giả Phú-lân-ni nhận lời đi đến Thế Tôn. Sau khi 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên thưa: 

“Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mẫu trong vườn phía 


Biệt dịch, N?100(257). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 743 





Đông bị bệnh nặng nguy khốn, muốn được gặp Thế Tôn nhưng không 
đủ sức đi đến diện kiến Ngài. Lành thay! Thế Tôn! Xin Ngài vì 
thương xót đến chỗ Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mẫu trong 
vườn phía Đông.” 

Bấy giờ, Thế Tôn ¡im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni biết Phật 
đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ dưới chân Phật rồi đi. 

Chiều hôm ấy sau khi từ thiển tịnh dậy, Thế Tôn đến Tôn giả 
Bà-kỳ-xá. Tôn giả Bà-kỳ-xá từ xa trông thấy Thế Tôn, muốn vịn 
giường mà đứng dậy. Bấy giờ, Thế Tôn thấy Tôn giả Bà-kỳ-xá tựa 
giường muốn gượng dậy, liền bảo: 

“Bà-kỳ-xá chớ nên khinh động. ” 

Thế Tôn liền ngồi xuống hỏi Tôn giả Bà-kỳ-xá: 

“Những bệnh khổ của ông có bình hòa, dễ chịu đựng không? Sự 
đau nhức nơi thân tăng hay giảm.” Nói đầy đủ như kinh Diệm-ma-ca ở 
trước... cho đến “.. những bệnh khổ của con có cảm giác càng tăng 
thêm chứ không thuyên giảm.” 

Phật bảo Bà-kỳ-xá: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời Ta. Ông đã được tâm 
không nhiễm, không đắm, không nhơ, giải thoát, la các điên đảo, phải 
không?” 

Bà-kỳ-xá bạch Phật: 

'“[âm con không nhiễm, không đắm, không nhơ, giải thoát, ha 
các điên đảo.” 

Phật bảo Bà-kỳ-xá: 

“Làm sao ông có được tâm không nhiễm, không đắm, không 
nhơ, giải thoát, lìa các điên đảo?” 

Bà-kỳ-xá bạch Phật: 

“Con đối với sắc quá khứ được nhận thức bởi mắt, tâm không 
luyến tiếc, đối với sắc vị lai, không mơ tưởng, đối với sắc hiện tại 
không đắm nhiễm. Con ở nơi sắc quá khứ, vị lai, hiện tại được nhận 
thức bởi mắt, đã dứt sạch niệm tham dục, ái lạc, vô dục, diệt tận, tịch 
diệt, tịch tĩnh, viễn ly, giải thoát. Tâm đã giải thoát, cho nên không 
nhiễm, không đắm, không nhơ, ha các điên đảo, an trụ chánh thọ. 
Cũng vậy, với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đối với pháp quá khứ được nhận 
thức bởi ý, tâm không luyến tiếc, đối với sắc vị lai, không mơ tưởng, 


144 TẠP A-HÀM (I) 





đối với sắc hiện tại không đắm nhiễm. Trong pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại, nệm tham dục, niệm ái lạc không còn nữa, vô dục, diệt tận, 
tịch diệt, tịch tĩnh, viễn ly, giải thoát. Tâm đã giải thoát, cho nên không 
nhiễm, không đắm, không nhơ, la các điên đảo, an trụ chánh thọ. Xin 
Đức Thế Tôn hôm nay ban cho con điều lợi ích tối hậu, nghe con nói 
kệ.” 
Phật bảo Bà-kỳ-xá: 
“Nên biết đúng lúc.” 
Tôn giả Bà-kỳ-xá ngồi ngay ngắn, buộc niệm ở trước và nói kệ: 
Nay con ở trước Phật, 
Cúi đầu cung kính lạy. 
Đối với tất cả pháp, 
Tháy đều được giải thoát. 
Khéo hiểu các tướng pháp, 
Tin sâu, vui Chánh pháp. 
Thế Tôn, Đẳng Chánh Giác, 
Thế Tôn là Đại Sự. 
Thế Tôn hàng ma oán, 
Thế Tôn Đại Mâu-nỉ; 
Diệt trừ tất cả sử, 
Tự độ các loài sanh. 
Thế Tôn đối thế gian, 
Giác tri tất cả pháp. 
Thế gian ắt không có 
Ai biết pháp hơn Phật. 
Ở trong cối Thiên, Nhân, 
Cũng không ai bằng Phật. 
Cho nên hôm nay con, 
Lễ bậc Đại tỉnh tấn, 
Cúi đâu lễ Thượng sĩ, 
Lễ đấng Đại tỉnh tấn, 
Đã nhổ gai ái dục. 
Hôm nay giờ phút cuối, 
Con được thấy Thế Tôn. 
Cúi lễ đấng Nhật chủng, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 745 





Đêm nay Bát-niết-bàn. 
Chánh trí buộc chánh niệm, 
Đối thân hư hoại này; 

Các dư lực còn lại, 

Từ đêm nay diệt hẳn. 

Ba cõi không còn nhiễm, 
Vào Vô dự Niết-bàn. 

Cảm thọ khổ và vui, 

Cũng không khổ không vui; 
Từ nhân duyên xúc sanh, 
Hôm nay ắt đoạn tận. 

Khổ thọ và lạc thọ, 

Cũng không khổ không vui; 
Từ nhân duyên xúc sanh, 
Hôm nay đều biến trí. 
Hoặc bên trong, bên ngoài, 
Các cảm thọ khổ vui; 

Đối thọ không chỗ đắm, 
Chánh trí chánh buộc tâm; 
Ban đầu, giữa, sau cùng, 
Các tụ không chướng ngại. 
Các tụ đã đoạn rồi, 

Biết rõ ái không còn. 
Người thấy rõ chân thật, 
Nói chín mươi mốt kiếp; 
Trong ba kiếp không trống, 
Có đấng Đại Tiên nhân. 
Cối không không nơi tựa, 
Chỉ sợ kiếp khủng bố. 

Nên biết Đại Tiên nhân, 
Lại xuất hiện thế gian, 

An ủi các trời, người, 

Mở mắt, lìa bụi mờ; 

Thúc tỉnh các chúng sanh, 
Cho biết mọi thứ khổ: 


746 


TẠP A-HÀM (I) 





Khổ khổ và khổ tập, 

Tịch diệt, vượt qua khổ; 
Bát Thánh đạo Hiền thánh, 
An ổn đến Niết-bàn. 

Điều thế gian khó được, 
Hiện tiền tất đã được; 

Đời này, được thân người, 
Chánh pháp được diễn nói. 
Theo những gì mình muốn, 
Lìa cấu cầu thanh tịnh; 
Chuyên tu tự lợi mình, 

Chớ khiến rỗng không quả. 
Luống không thời sanh lo, 
Gần nơi địa ngục khổ. 

Đối Chánh pháp được nói, 


Không thích, không muốn nhận; 


Sẽ ở lâu sanh tử, 

Bao giờ dứt luân hồi! 
Trường kỳ ôm ưu não, 

Như người buôn mất của. 
Nay con đủ mọi tối, 

Không còn sanh, già, chết. 
Luân hồi đã chấm dứt, 
Không còn sanh lại nữa. 
Dòng nước sông ái, thức, 
Từ nay tất cạn khô. 

Đã nhổ cội rễ uẩn, 

Khoen xích không tiếp nối. 
Cúng dường Đại Sư xong, 
Việc làm đã hoàn tất, 

Gánh nặng đã buông xuống, 
Hữu lưu đã đoạn xong; 
Không còn thích thọ sanh, 
Không còn tử đáng ghét; 
Chánh trí, chánh buộc niệm, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 747 





Chỉ chờ phút cuối cùng. 
Long tượng nhớ rừng hoang, 
Sáu mươi thú hàng mạnh, 
Một mái thoát gông xiŠng, 
Thong dong trong rừng núi. 
Bà-kỳ-xá cũng vậy, 

Miệng Đại Sư sanh con; 
Chán bỏ lìa đồ chúng, 
Chánh niệm chờ thời đến. 
Này nói VỚI mỌI 1gHỜI, 
Những ai đến tụ hội; 

Nghe kệ Ta sau cùng, 
Nghĩa chúng được lợi ích. 
Có sanh ắt có diệt, 

Các hành đều vô thường. 
Pháp chóng sanh, chóng tử, 
Nào đáng nương cậy lâu. 
Nên phải có chí mạnh, 
Tỉnh cần cầu phương tiện; 
Quán sát có sợ hãi, 

Tùy thuận đạo Mâu-mi, 
Mau hết khổ ấm này, 

Chớ tăng thêm luân chuyển. 
Đứa con từ miệng Phật, 
Khen nói kệ này xong; 

Xím từ biệt đại chúng, 
Bà-kỳ-xá Niết-bàn. 

Vì tấm lòng từ bi, 

Nói kệ vô thượng này; 

Tôn giả Bà-kỳ-xá, 

Con sanh từ pháp Phậit. 

Do rũ lòng bị mẫn, 

Nói kệ Vô thượng này; 

Sau đó Bát-niết-bàn, 


748 TẠP A-HÀM (I) 





Tất cả nên kính lễ. 


M 


*. Tương ưng Bà-kỳ-xá sẽ được tiếp nối nơi quyển 45 (nửa sau), kinh 1028-1221. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 749 





KINH 995. A-LUYỆN-NHÃ?Š 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy 
giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

1)-kheo A-luyện-nhất, 

An trụ nơi vắng vể!, 

Lặng lẽ tu phạm hạnh, 

Ăn chỉ một lần ngô”, 

Do vì nhân duyên gì, 

Nhan sắc được tươi sáng? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Với quá khứ không lo, 

VỊ lai không mơ thích; 

Hiện tại tùy chỗ được, 

Chánh trí buộc giữ niệm. 

Ăn uống luôn buộc niệm, 

Nhan sắc thường tươi sáng. 

Tâm, tưởng ruỗi vị lai, 

Buôn tiếc theo quá khú; 

Lửa ngu sỉ tự nấu, 

Như mưa đá chết cô. 


5 Ấn Thuận, “25. Tương ưng chư Thiên”, một trăm lẻ tám kinh: 1324-1431, tương 
đương Đại Chánh, kinh 995-1022 (quyển 36), 576-603 (quyển 22), 1267-1318 
(quyển 48). Tương đương Päli, S.1. Devatä-samyutta. Quốc Dịch, phẩm 1, gồm 
chín kinh, Đại Chánh kinh 995-1003. Pali, S.1.1.10. Araññe. Biệt dịch, 
N?100(132). 

Š-. A-luyện-nhã JïJ #@t ‡? . PAli: araññaka, vị (Tỳ-kheo) sống trong rừng. Một trong 

mười hai hạnh đầu đà. 

Hán: không nhàn xứ Z đi 7š. Pali: araññe, chỗ rừng vắng. 

Nhất tọa thực — 42 #, chỉ sự ăn một ngày một lần duy nhất trước giờ ngọ. Một 

trong mười hai hạnh đầu đà. Pãli: ekabhattam = ekäsanabhatta. 











750 TẠP A-HÀM (I) 





Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 


Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 


dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 996. KIỂU MẠN? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 


nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Không khéo điều phục tâm, 
Khởi dục vọng kiêu mạn"; 
Chưa từng tu tịch mặc, 
Cũng chẳng vào chánh thọ!!. 
Ở rừng mà phóng dật, 
Không qua đến bờ kia'°. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Päili, S.1.9. Mãnakãäma. Biệt dịch, N°100(133). 























- Hán: bất dục khởi kiêu mạn, thiện tự điều kỳ tâm Z Ä( # {§ l#, # 8H JE: /Ù ; 




















cú pháp đảo trang. Xét nội dung và đối chiếu Pãli, sắp xếp lại trước khi dịch. 
Tham khảo Päli: na manakãmassa damo idhatthi, ở đây, dục kiêu mạn không 
được chế ngự. 


- Pali: na monam atthi asamahitassa, không có Mâu-ni (tịch mặc) đối với tâm 


không định tính. 


-_Päli: na maccudheyyassa tareyya pãran' ti, không thể vượt qua bên kia cảnh giới 


tử thần. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 751 





Đã hìa nơi kiêu mạn, 
Tâm thường vào chánh định; 
Trí sáng khéo phân biệt, 
Giải thoát tất cả phược. 
Một mình nơi rừng vắng, 
Tâm này không phóng dật; 
Nhanh chóng vượt qua bờ 
Kẻ thù tử ma kia. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 

dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 997. CÔNG ĐỨC TĂNG TRƯỞNG 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Làm sao được ngày đêm, 
Công đức luôn tăng trưởng ? 
Làm sao sanh cối trời? 

Xin Ngài giải nói rõ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trồng vườn cây ăn quả, 
Rừng cây cho bóng mát; 


!:. P8li, S.1.47. Vanaropa. Biệt dịch, N°100(134). 


752 TẠP A-HÀM (I) 





Cầu, thuyền dùng qua sông, 
Tạo ra nhà phước đúc; 
Đào giếng giúp đỡ khát, 
Khách xá giúp lữ hành; 
Những công đức như vậy, 
Ngày đêm thường tăng trưởng. 
Giới đây đủ như pháp, 
Nhờ đó sanh cối trời. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 

dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 998. CHO GÌ ĐƯỢC SỨC LỚN" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Thí gì được sức lớn? 
Thí gì được diệu sắc ? 
Thí gì được an vui? 
Thí gì được mắt sáng ? 
Tu tập những thí nào, 
Gọi là nhất thiết thí? 
Nay xin hồi Thế Tôn, 
Xin Ngài phân biệt nói. 


!* Pali, S.1.42. Kimdada. Biệt dịch, N°100(235). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 753 





Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Thí ăn được sức lớn, 
Thí y được diệu sắc; 
Thí xe được an vui, 
Thí đèn được mắt sáng; 
Lữ quán để tiếp khách, 
Gọi là nhất thiết thí. 
Đem pháp để dạy người, 
Đó là thí cam lộ'°. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 

dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 999, HOAN HỶ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử tên là Tất-bềể-lê ', tướng 
mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, ngồi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp 
cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ: 

Chư Thiên và người đời, 
Đều ưa thích thức ăn; 





Pali: upassaya, phòng xá, hay phòng trọ. 
-_Pali: amatam dado, cho sự bất tử. 
!“_Pali, S.1.43. Anna (thực); S.2.23. Ser. 


!3 Tất-bề-lê z§ ## #1. PAli: SerT devaputto. 


754 TẠP A-HÀM (I) 





Vậy có các thế gian, 

Phước lạc tự theo chăng'?? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tịnh tín tâm huệ thí, 

Đời này và đời sau 

Theo chỗ người này đến, 

Phước báo theo như bóng. 

Cho nên bỏ keo kiệt, 

Hành huệ thí không nhơ; 

Thí rồi, tâm hoan hỷ, 

Đời này đời khác nhận. 

Thiên tử Tất-bề-lê này bạch Phật: 

“Lạ thay! Thế Tôn khéo nói nghĩa trên: 

Tịnh tín tâm huệ thí, 

Đời này và đời sau; 

Theo chỗ người này đến, 
Phước báo theo như bóng; 
Cho nên bỏ keo kiệt, 
Hành huệ thí không nhơ; 
Thí rồi tâm hoan hỷ, 

Đời này đời khác nhận. 

Thiên tử Tất-bề-lê bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con tự biết thời quá khứ, đã từng làm quốc 
vương tên Tất-bể-lê, bố thí, làm phước khắp cả bốn cửa thành. Và ở 
trong thành kia có bốn giao lộ, ở nơi đó cũng bố thí làm phước. 

“Lúc ấy đệ nhất phu nhân đến nói với con: “Đại vương làm 
phước đức lớn, mà tôi không có sức để tu các phước nghiệp.) 

“Khi đó, con nói: “Ngoài cửa thành phía Đông, bố thí, làm 
phước, việc đó đều thuộc về phu nhân.' 

“Các vương tử cũng đến tâu với con: °Đại vương làm nhiều 
công đức, phu nhân cũng vậy. Mà chúng con không có sức để làm 


1% pali: atha ko nãma so yakkho, yam annam nabhinandat ti, có Dạ-xoa tên gì mà 
không ưa thích đồ ăn? 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 755 





các phước nghiệp. Nay chúng con xin được nương vào Đại vương làm 
chút công đức.` 

“Khi đó, con đáp: “Ngoài cửa thành phía Nam, bố thí, làm 
phước, việc đó đều thuộc về các con.) 

“Bấy giờ có quan đại thần lại đến tâu với con: “Ngày nay Đại 
vương, phu nhân, cùng vương tử làm nhiều công đức. Còn hạ thân 
không có sức làm các phước nghiệp, xin nương vào Đại vương làm 
chút công đức.” 

“Khi đó, con bảo: “Ngoài cửa thành phía Tây, bố thí làm phước, 
việc đó đều thuộc về các ông.) 

“Bấy giờ, các tướng sĩ lại đến tâu với con: “Ngày nay Đại vương, 
làm nhiều công đức, phu nhân, vương tử và các đại thần đều cùng 
làm, chỉ có chúng hạ thần không có sức để làm phước nghiệp, xin 
nương vào Đại vương để làm." 

“Khi đó, con đáp: “Ngoài cửa thành phía Bắc, bố thí làm phước, 
việc đó đều thuộc về các ông.) 

“Bấy giờ, thứ dân trong nước lại đến tâu với con: “Ngày nay Đại 
vương làm nhiều công đức, phu nhân, vương tử, đại thần, các tướng sĩ 
đều cùng làm. Chỉ có chúng tôi không có sức để tu phước, nguyện xin 
nương vào Đại vương làm chút công đức.' 

“Khi đó, con đáp: “Trong thành kia, ở đầu bốn giao lộ, bố thí làm 
phước, việc đó đều thuộc về các ngươi.) 

“Bấy giờ, vua, phu nhân, vương tử, đại thân, tướng sĩ, thứ dân, 
mỌI người đều bố thí, làm các công đức. Việc huệ thí công đức trước 
đây của con do đó mà bị gián đoạn. Khi đó những người con đã bảo họ 
làm phước đều trở về chỗ con, làm lễ con và tâu con rằng: 'Đại vương 
nên biết, những nơi tu phước, phu nhân, vương tử, đại thần, tướng sĩ, 
thứ dân, mỗi người đều y cứ chỗ mình mà bố thí, làm phước. Sự bố thí 
của Đại vương đến do đó mà bị gián đoạn.' 

“Khi đó, con đáp: “Này Thiện nam, các nước láng giềng hằng 
năm nộp tài vật cung ứng cho ta, phân nửa cho vào kho, còn phân nửa 
để lại các nước ấy thí ân, làm phước.) 

“Người kia vâng theo lệnh vua, đến nước lân cận, gom góp tài 
vật, phân nửa cho vào kho, phân nửa để lại cho nước đó thí ân, làm 
phước. 


756 TẠP A-HÀM (I) 





“rước kia con trường kỳ thí ân, làm phước như vậy, nên luôn 
luôn được phước báo khả ái, khả niệm, khả ý, thường hưởng được 
khoái lạc không cùng tận. Do phước nghiệp này cùng với quả phước 
báo phước, tất cả đều dồn vào nhóm công đức lớn. Ví như năm con 
sông lớn hợp thành một dòng, đó là sông Hằng, Da-bố-na, Tát-la-do, 
Y-la-bat-đề, Ma-hê. Năm con sông này hợp thành một dòng như vậy 
mà không ai có thể đo lường số lượng trăm, ngàn, vạn, ức đấu hộc 
nước sông kia. Nước của con sông lớn này trở thành một khối lượng 
nước lớn. Quả báo của các công đức đã làm của con cũng như vậy, 
không thể đo lường, tất cả đều nhập vào nhóm công đức lớn.” 

Thiên tử Tất-bề-lê nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ lễ 
Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 1000. VIỄN DƯ?” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Người nào có thể làm 
Thiện tri thức viễn dụ”!? 
Người nào có thể làm 
Thiện tri thức tại gia? 
Người nào có thể làm 
Thiện tri thức thông tài””? 
Người nào có thể làm 
Thiện trì thức đời sau? 





? Pali, S.1.53. Mitta. Biệt dịch, N?100 (237). 
?!' Pãli: pavasato mittam, bạn trong khi đi đường. 
?“. Hán: thông tài thiện tri thức ;# ñ† # ZïI 34. Pãli: mittam atthajatassa, bạn hiểu 


biết công việc, bạn khi cần. 




















SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 157 





Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Người dẫn đầu đoàn buôn, 
Thiện trì thức du hành. 
Vợ hiền lương trinh chính, 
Thiện tri thức tại gia. 
Thân tộc gần gũi nhau, 
Thiện tri thức thông tài. 
Công đức mình tu tập, 
Thiện trị thức đời sau. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 

dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1001. XÂM BỨC? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Vận tối đem mạng đi, 

Nên khiến người đoẳn mạng. 
Bị sự già bức bách, 

Mà không người cứu hộ. 
Thấy già, bệnh, chết đó, 
Khiến người sợ vô cùng. 


3. Pali, S.1.3. Upaneyya; S.2.2.9. Uttara. Biệt dịch, N?100(138). 


758 TẠP A-HÀM (I) 





Chỉ làm các công đúc, 
Vụi đi đến chỗ vui. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Vận tối đem mạng đi, 
Nên khiến người đoẳn mạng. 
Bị sự già bức bách, 
Mà không người cứu hộ. 
Thấy lỗi hữu dư này, 
Khiến người sợ vô cùng. 
Đoạn tham ái ở đời, 
Nhập Niết-bàn vô dư. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1002. ĐOẠN TRỪ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Đối mấy pháp đoạn trừ? 
Mấy pháp nên vất bỏ ? 

Và đối với mấy pháp, 

Tăng thượng phương tiện tu? 


®- Pali, S.1.5. Kati chande. Biệt dịch, N°100(140). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 759 





Phải siêu việt mấy tụ”, 
Tỳ-kheo vượt dòng siết”? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm đoạn trừ, năm xả”, 
Đối năm căn tu thêm”, 
Vượt lên năm hòa hợp”, 
Tỳ-kheo qua dòng sâu. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1003. TỈNH NGỦ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Mấy người ngủ khi thức ? 

Mấy người thức khi ngử"' ? 
3 Pali: sangatigo, (người) siêu việt chấp trước, thoát khỏi sự kết buộc. 
Pali: oghatinno, (người) vượt qua dòng thác. 
Đây chỉ đoạn trừ năm triền cái, xả năm dục. 


26. 
27. 


®:. Năm căn, chỉ năm vô lậu căn: tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ. 


Năm hòa hiệp, chỉ năm kết: tham, sân, mạn, tật đố, keo kiệt (xan). Päli: pañca 
sangatigo. 

3 Pali, S.1.6. Jãgara. Biệt dịch, N?100 (141). 

31. 


29. 


Päli: kati jãgaratam suttã, kati suttesu jägarä, bao nhiêu (pháp) mình ngủ khi 
người khác thức? Bao nhiêu (pháp) mình thức khi người ngủ? 


760 TẠP A-HÀM (I) 





Mấy người đắm bụi nhơ? 
Mấy người được thanh tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm người ngủ khi thúc. 
Năm người thúc khi ngủ. 
Năm người đắm bụi nhơ. 
Năm người được thanh tịnh”. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1004. HỖ TƯƠNG HOAN HỶ* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Mẹ con vui với nhau, 
Trâu chúa thích trâu mình. 
Chúng sanh thích hữu dư”, 
Không ai thích vô dư. 


3ˆ. Biệt dịch Tạp A-hàm 8, kinh 10: Người trì năm giới, tuy ngủ mà là thức. Người 
tạo năm ác, tuy thức mà ngủ. Bị năm cái che lấp: nhiễm bụi bặm. Có năm Vô 
học phần: thanh tịnh ly cấu. 

3 Quốc Dịch, “9. Tương ưng chư Thiên, phẩm 2”. Päli, S.1.12. Nandati. S.4.1.8. 
Nandana. Biệt dịch, N°100(142). 

*'-. Chỉ hữu y hay sanh y. Päli: upadhi. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 761 





Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mẹ con lo lẫn nhau, 
Trâu chúa lo trâu mình; 
Hữu dư chúng sanh lo, 
Vô dư thì không lo. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 

dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1005. NGƯỜI VẬTŠ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Vật gì là của người? 
Cái gì bạn bậc nhất? 
Cái gì để nuôi sống? 
Chúng sanh nương nơi nào? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ruộng, nhà: của chúng sanh. 
Vợ hiền: bạn bậc nhất; 

Ăn uống để nuôi sống, 

Chúng sanh nương vào nghiệp. 


3 Pali, S.1.54. Vatthu. Biệt dịch, N?100(231). 


762 TẠP A-HÀM (I) 





Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1006. YÊU AI HƠN CON 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Yêu ai hơn yêu con. 
Của nào quý hơn bò. 
Sáng gì hơn mặt trời. 
Tát-la” không hơn biển. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Yêu ai bằng yêu mình. 
Tiền của nào hơn thóc. 
Sáng gì hơn trí tuệ, 

Tát-la đâu bằng thấy”. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 





*-Pali, S.1.13. Natthiputtasama. Biệt dịch, N°100(232). 

3” Tát-la j£ #§ . Pãli: sara, chỉ biển hồ, không lớn hơn biển Đại dương (Samudda). 

3. Pali: vu†thi ve paramã sarä ti, mưa là biển hồ tối thượng. Bản Hán, đọc là ditthi 
(thấy, kiến) thay vì vutthi (mưa). 














SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 763 





Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1007. SÁT-LỢI? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Hai chân, Sát-lợi tôn. 
Bốn chân, bò đực"? hơn. 
Trẻ đẹp” là vợ nhất, 
Quý sanh” là con nhất. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Hai chân, Chánh giác tôn. 
Bốn chân, ngựa thuần hơn. 
Thuận chồng là vợ hiên, 
Lậu tận con quý nhất”. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 





3 Pãli, S.1.2.4. Khattiya. Biệt dịch, N°100 (233). 

#*_ Phong ngưu #Ÿ 4-. Pãli: balvaddo, bò đực. 

Hán: đồng anh %# #£ , Pali: komarï, đồng nữ, thiếu nữ, quý nữ. 

Quý sanh # 4: .. Pali: pubbaja, sanh trước, con trai trưởng. 

Pali: yo ca puttanam assavo'ti, hiếu thuận là con quý nhất. Bản Hán đọc nhầm 
assava (trung thực, hiếu thuận) thành asava rồi hiểu là tỉnh lược của anãsava 
(vô lậu). 





41. 





42. 





43. 


764 TẠP A-HÀM (I) 





Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những øì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1008. CHỦNG TỬ“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Những cái sanh từ đất, 
Cái gì là tối thắng? 

Từ không rơi rụng xuống, 
Cái gì là hơn hết? 

Phàm ở nơi cầu thỉnh”, 
Cái gì là bậc nhất? 
Trong tất cả ngôn ngữ, 
Biện thuyết nào là nhất? 


Lúc ấy có một Thiên tử vốn con nhà nông, nay được sanh lên cõi 
trời, vì theo tập khí trước nên liền nói kệ đáp lại Thiên tử kia: 
Ngũ cốc từ đất sanh, 
Thì đó là tối thắng. 
Hạt giống từ không trung, 
Rơi xuống đất hơn hết. 





“4 Quốc Dịch phân thành hai kinh: Chủng tử kinh, Thế gian kinh. Pãli, S.1.74. 
Vutthi; S.1.70. Loka. Biệt dịch, N°100 (234, 235). 

Hán: kỳ thỉnh xứ 1ï 3# gš . P8li: pavajamananam, trong những cái đi lang thang. 
Bản Hán đọc là pavaranäa. 


45. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 765 





Con bò giúp đỡ người”, 
Chỗ cậy nhờ tốt nhất. 
Lời nói yêu con cái, 
Đây là lời hay nhất. 
Vị Thiên tử vốn nêu câu hỏi bèn hỏi lại vị Thiên tử trả lời: 
“Tôi không hỏi đến anh, cớ sao lại nhiều lời khinh tháo vọng 
nói. Tôi tự nói kệ hỏi Thế Tôn: 
Những cái sanh từ đất, 
Cái gì là tối thắng? 
Từ không rơi xuống đất, 
Cái gì là hơn hết? 
Phàm ở nơi cầu thỉnh, 
Cái gì là tối thắng? 
Trong tất cả ngôn ngữ, 
Biện thuyết nào là nhất? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Từ dưới đất vọt lên, 
Tam minh là tốt thượng”. 
Từ hư không rơi xuống, 
Tam mình cũng bậc nhất. 
Chúng đệ tử Hiền thánh, 
Là thây nương cao quý??. 
Những gì Như Lai nói, 
Là biện thuyết bậc nhất. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Thế gian mấy pháp khởi”? 
Mấy pháp được thuận theo”? 


*. Pali: gãvo pavajamananam, trong các con đi lang thang, con bò (là bậc nhất). 


Päli: avijja nipatatam varä, vô minh là bậc nhất trong những cái đọa lạc. 

Hán: sư y li fk.. Päli: sahgho pavajamananam, Tăng là bậc nhất trong những 
người thường du hành. 

Pali: kismim loko samupamuppanno, thế gian tập khởi trên cái gì? 

Pali: kismim kubbati santhavam, (thế gian) kết hợp trên cái gì? 


47. 
48. 





49. 
50. 


766 TẠP A-HÀM (I) 





Đời mấy pháp thủ ái”? 
Đời mấy pháp tổn giảm ?? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đời khởi do sáu pháp”. 
Đời thuận hiệp sáu pháp. 
Đời, sáu pháp thủ ái 
Đời, sáu pháp tổn giảm. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 


Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 


dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1009. TÂM" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 


nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


SH 
5. 
D3, 
54. 
Bhh 


Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Ai lôi thế gian đi? 
Ai câu dẫn thế gian"? 
Cái gì là một pháp, 
Chế ngự nơi thế gian ? 


Thủ ái lu #. Pali: kissa loko upadaya, thế gian chấp thủ cái gì? 

Päli: kismim loko vihaññäti, thế gian bị cái gì bức khổ”? 

Sáu pháp chỉ sáu xứ. 

Päli, S.1.62. Citta. Biệt dịch, N?100(236). 

Câu khiên ‡J #4. Ấn Thuận đọc là câu dẫn ‡J —. Pãli: kenassu parikissati, (thế 
gian) khốn đốn vì cái gì? Bản Hán đọc là parikassati, lôi kéo đi. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 67 





Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tâm đem thế gian đi, 
Tâm câu dẫn thế gian; 
Tâm kia là một pháp, 
Hay chế ngự thế gian. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 

dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1010. PHƯỢC"° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Cái gì trói thế gian ? 

Điều phục gì để thoát”? 
Đoạn trừ những pháp nào, 
Gọi là đạt Niết-bàn? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Dục hay trói thế gian”? 
Điều phục dục, giải thoát”; 





* Pali, S.1.64. Samyojana. Biệt dịch, N°100(237). 

””. Päli: kimsu tassa vicãranam, cái gì là bước chân của thế gian? 
Pali: nandisamyojano loko, thế gian bị trói buộc bởi hỷ. 

Pãli: vitakkassa vicäranam, tầm cầu là bộ hành của thế gian. 


58. 


59. 


768 TẠP A-HÀM (I) 





Người đoạn trừ ái dục, 
Nói là đạt Niết-bàn. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH I0II. YÊM® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Cái gì khép thế gian? 
Gì bao phủ thế gian? 
Gì kết buộc chúng sanh? 
Đời dựng trên cái gì? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Suy già khép thế gian, 
Chết bao phủ thế gian; 
Ái kết buộc chúng sanh, 
Pháp dựng đứng thế gian. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 


5. Pali, S.1.68. Pihita. Biệt dịch, N°100 (238). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 769 





Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1012. VÔ MINH" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Cái gì che thế gian? 

Cái gì trói thế gian ? 

Cái gì nhớ chúng sanh? 

Gì dựng cờ chúng sanh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Vô minh che thế gian, 

Ái ràng buộc chúng sanh; 

Ấn phú nhớ chúng sanh”, 

Ngã mạn, cờ chúng sanh. 
Thiên tử này lại nói kệ hỏi Phật: 

Ai không bị tràm kín? 

AI không bị ái buộc ? 

Ai ra khỏi ẩn phú ? 

AI không dựng cờ mạn? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Như Lai Đẳng Chánh Giác, 
Chánh trí tâm giải thoát, 





Ê1. Không thấy Pãli tương đương. Biệt dịch, N°100 (239). 
5“. Ấn phú ức chúng sanh f# ?# fữ ⁄# /E ; chưa rõ nghĩa. Ấn phú, Päli: makkha (?): 
ngụy thiện, đạo đức giả. 





770 TẠP A-HÀM (I) 





Không bị vô minh phủ, 
Cũng không bị ái buộc, 
Vượt ra khỏi ẩn phú, 
Bẻ gấy cờ ngã mạn. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1013. TÍN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Những gì là tài vật, 

Mà thượng sĩ sở hữu"? 
Làm sao khéo tu tập, 

Để đạt đến an vui? 

Làm sao trong các Vị, 
Được vị ngọt tối thượng ? 
Làm sao trong chúng sanh, 
Đạt tuổi thọ cao nhất”? 


°- Quốc Dịch, “9, Tương ưng chư Thiên; phẩm 3”. Pãli, S.1.73. Vitta. Biệt dịch, 


N?100 (240). 

Pali: kimsu vittam purisassa settham, trong những gì là tài sản tối thượng của 
con người? 

Pali: kathamiivim jwitamahu setthan ti, sống như thế nào là đời sống tối thượng? 


64. 


65. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 771 





Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tâm thanh tịnh, tín lạc, 
Là của bậc nhất của người. 
Đối Chánh pháp tu hành, 
Mang lại quả an lạc. 
Lời vỉ diệu chân thật, 
Là vị ngọt tuyệt nhất. 
Đời sống tuệ Hiền thánh", 
Là tuổi thọ cao nhất. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1014. ĐỆ NHỊ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Thế nào là Tỳ-kheo, 
Có bạn đồng với mình”? 
Thế nào là Tỳ-kheo, 





S8.  Tiƒ tuệ mạng #¡ $š #ầ.. Pali: paññãjvim, đời sống trí tuệ. 

5. Pãii, S.1.59. Dutiya. Biệt dịch, N°100 (241). 

%3: Đệ nhị 5š — ; người thứ hai, tức người bạn đồng hành hay sống chung. Päili: 
kimsu dutiyä purisassa hoti, nơi những gì là bạn của con người. 


772 TẠP A-HÀM (I) 





Có tùy thuận giáo thọ??? 


Tỳ-kheo ở nơi nào, 
Tâm rong chơi thỏa thích? 
Thỏa thích nơi đó rồi, 
Đoạn trừ các kết phược”"? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tín, là bạn đông hành, 
Trí tuệ: vị giáo thọ; 
Niết-bàn: chốn hỷ lạc, 
Tỳ-kheo đoạn kết phược. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH I1015. TRÌ GIỚI 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Gì là tốt đến già ? 
Gì là tốt xác lập? 





5. Pali: kimsu cenam pasäsati, bằng cái gì mà dạy dỗ con người? 

7° Pãii: kissa cäbhirato macco,sabbadukkhã pamuccafï ti, con người vui thú nơi cái 
gì mà giải thoát mọi khổ đau? 

7. Pali, S.1.51. Jãra. Biệt dịch, N?100 (242). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 713 





Ơ là của báu người ? 
Cái gì giặc chẳng đoạt? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chánh giới tốt đến già. 
Tịnh tín tốt xác lập. 
Trí tuệ, báu của người, 
Công đức giặc không đoạt. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1016. CHÚNG SANH (2 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì sanh chúng sanh? 
Những gì dong ruổi trước? 
Cái gì khởi sanh tử? 

Cái gì không giải thoát? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ái dục sanh chúng sanh, 
Ý dong ruổi trước tiên; 


?* Pali, S.1.56. Jana (2). Biệt dịch, N°100 (243). 


714 TẠP A-HÀM (I) 





Chúng sanh khởi sanh tử”, 
Pháp khổ không giải thoát. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1017. CHÚNG SANH (2)* 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì sanh chúng sanh? 
Những gì dong ruổi trước? 
Cái gì khởi sanh tử? 

Pháp gì chỗ nương cậy? 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ đáp: 

Ái dục sanh chúnh sanh, 

Ý dong ruổi trước tiên; 
Chúng sanh khởi sanh tử, 
Nghiệp pháp chỗ nương cậy. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 


3 Pali: satto samsãaram äpadi, chúng sanh đọa lạc sanh tử. 


74 Pali, S.1.57. Jana (3). Biệt dịch, N°100 (244). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 715 





Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


KINH 1018. CHÚNG SANH (3}° 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì sanh chúng sanh? 

Những gì dong ruổi trước? 

Cái gì khởi sanh tử? 

Pháp gì đáng sợ nhất? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ái dục sanh chúng sanh, 

Ý dong ruổi trước tiên; 

Chúng sanh khởi sanh tử, 

Nghiệp là đáng sợ nhất. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


7 Pali, S.1.55. Jana (1). Biệt dịch, N°100 (245). 


776 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1019. PHI ĐẠO”” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Gì gọi là phi đạo”? 
Cái gì ngày đêm đời 
Cái gì nhơ phạm hạnh? 
Cái gì lụy thế gian”? 


782 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tham dục là phi đạo, 
Tuổi thọ ngày đêm đời; 
Người nữ nhơ phạm hạnh, 
Người nữ lụy thế gian". 
Nhiệt hành, tu phạm hạnh, 
Rảa sạch các lỗi nhỏ". 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 


?. pali, S.1.58. Uppatha. Biệt dịch, N°100(246). 

7” Phi đạo 3Ƒ 3š. Plli: uppatha, con đường lầm lạc, tà đạo. 

?3 Nhật dạ thiên H ï 3#, có lẽ là tận ãšÿ.. Päli: rattindivakkhayo, bị tận diệt ngày 
đêm. 

Päli: kim sinanam anodakam, sự tắm gì không nước? 

Pãli: etthayam sajjate pajã, ở đây mọi người dính mắc nó. Bản Hán đọc itthi (nữ 
thay vì ettha (ở đây). 

Päli: tapo ca brahmacariyañca, tam sinänam anodakam, khổ hạnh và phạm 
hạnh, là sự tắm không có nước. 
































79. 
80. 


81. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 T11 





Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 
KINH 1020. VÔ THƯỢNG® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; 
ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì ánh thế gian? 
Pháp gì là trên hết? 
Những gì là một pháp, 
Chế ngự khắp chúng sanh? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Danh ngời sáng thế gian, 
Danh là nhất trên đời; 
Chỉ có một pháp 'danh', 
Chế ngự cả thế gian. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niếr-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


M 


3“. Pali, S.1.61. Nãma. Biệt dịch, N°100(247). 
33. Pali: kimsu sabbam addhabhavi, cái gì chinh phục tất cä? 


778 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1021. KỆ NHÂN* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 


tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Pháp gì nhân của kệ ? 
Kệ lấy gì trang nghiêm °°? 
Kệ này nương nơi đâu”? 
Thể của kệ là gì”? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Dục” là nhân của kệ, 
Văn tự trang nghiêm kệ; 
Danh là chỗ kệ nương, 
Tạo tác” là thể kệ. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 


Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 


dưới chân Phật, liền biến mất. 


84. 
85. 
86. 
87. 
88. 


89, 


M 


Päli, S.1.60. Kavi. Biệt dịch, N?100(248). 

Päli: kimsu tasam viyañjanam, cái gì là tiêu tướng (= văn cú) của chúng? 
Pali: kimsu sannissita gatha, thi kệ y cái gì? 

Päli: kimsu gathanam asãyo, cái gì là sở y của kệ? 

Päli: chando (trung tính): âm vận; bản Hán hiểu là nam tính: dục hay ý muốn. 
Pali: kavi, thi nhân. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 36 779 





KINH 1022. BIẾT XE* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Làm sao biết xe cộ? 
Làm sao lại biết lửa ? 
Làm sao biết quốc độ? 
Làm sao biết được vợ? 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ đáp: 

Thấy cờ lọng biết xe, 
Thấy khói thời biết lửa; 
Thấy vua biết quốc độ, 
Thấy chông biết được vợ. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 

Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mất. 


n 


? Pali, S.1.72. Ratha. Biệt dịch, N?100(249). 


780 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A-HÀM QUYỂN #? 


KINH 1023. PHẢ-CẦU-NA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Phả-cầu-na? đang ở tại giảng đường Lộc 
tử mẫu trong vườn phía Đông, bị bệnh nguy khốn. 

Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng 
lui qua một bên bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phả-cầu-na ở giảng đường Lộc tử mẫu 
trong vườn phía Đông bị bệnh nguy khốn. Bệnh của Tỳ-kheo như vậy 
có thể chết. Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài vì thương xót mà đến 
giảng đường Lộc tử mẫu, vườn phía Đông, chỗ Tôn giả Phả-cầu-na.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Chiều hôm đó sau khi từ 
thiển tịnh dậy, Thế Tôn đến giảng đường Lộc tử mẫu, vườn phía 
Đông, vào phòng Tôn giả Phả-cầu-na, trải tòa mà ngồi và vì Tôn giả 
Phả-cầu-na thuyết pháp, dạy dỗ, soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra về. 

Sau khi Thế Tôn đi rồi, không lâu Tôn giả Phả-cầu-na mạng 
chung. Lúc mạng chung, các căn vui tươi, sương mặt thanh tịnh, sắc da 
tươi sáng. Tôn giả A-nan khi cúng dường xá-lợi Tôn giả Phả-cầu-na 
xong, về chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đến thăm, không lâu Tôn giả 
Phả-cầu-na mạng chung. Lúc Tôn giả này sắp qua đời, các căn vui 
tươi, sắc da thanh tịnh, nhuận ánh sáng tươi. Bạch Thế Tôn, không biết 
Tôn giả ấy sẽ sanh về đâu, thọ sanh thế nào, đời sau ra sao?” 

Phật bảo A-nan: 


!- Quốc Dịch, quyển 31, “Tụng vi. Tám chúng, 3. Tương ưng Bệnh, phẩm 2”, hai 


mươi kinh, Đại Chánh, 1023-1038; -Ấn Thuận, “Tụng vii. Như Lai, 50. Tương 
ưng Bệnh” hai mươi kinh, Đại Chánh, quyển 47 (nửa sau) 1265-1266; quyển 37, 
1023-1038. Pali, A. 6. 65. Phagguna. 


?- Phả-cầu-na |Z zÈ ÿJi. Pãli: Phagguna. 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 781 





“Nếu có Tỳ-kheo nào trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ 
phần kết. Khi bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, 
mạng sống suy mòn, nhưng được nghe Đại Sư chỉ dạy, nhắc nhở, nói 
nhiều pháp. Khi được nghe pháp xong, đoạn năm hạ phần kết. A-nan, 
đó là phước lợi được từ sự chỉ dạy, nhắc nhở của Đại Sư. 

“Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào, trước khi chưa bệnh, 
chưa đoạn năm hạ phần kết. Sau đó bệnh phát khởi, thân thể đau 
đớn, mạng sống suy mòn dân, không nhờ được nghe Đại Sư chỉ dạy, 
nhắc nhở, nói pháp, nhưng gặp được các vị Đại đức đa văn, tu phạm 
hạnh, chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp. Khi được nghe pháp xong, 
đoạn năm hạ phần kết. A-nan, đó gọi là được phước lợi từ sự chỉ 
dạy, nhắc nhở, nghe pháp. 

“Lại nữa, A-nan, nếu Tỳ-kheo nào trước khi chưa bệnh, chưa 
đoạn năm hạ phần kết,... cho đến mạng sống suy mòn, không được 
nghe Đại Sư chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp; lại không nghe các vị Đại 
đức đa văn phạm hạnh chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp; nhưng trước kia 
đã lãnh thọ pháp, một mình ở nơi vắng lặng tư duy, quán sát, đoạn 
được năm hạ phần kết. A-nan, đó gọi là được phước lợi từ sự tư duy, 
quán sát pháp đã nghe từ trước. 

“Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào, trước khi chưa bệnh đã 
đoạn năm hạ phần kết, nhưng chưa được ái tận giải thoát vô thượng}, 
tâm không khéo giải thoát khỏi các lậu. Sau đó tuy mắc bệnh, thân bị 
khổ đau, mạng sống suy mòn, nhưng nghe được Phật chỉ dạy, nhắc 
nhở, thuyết pháp, được ái tận giải thoát vô thượng, chẳng khởi các lậu, 
ha dục giải thoát. A-nan, đó gọi là được phước lợi từ sự thuyết pháp 
của Đại Sư. 

“Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào, trước khi chưa bệnh đã 
đoạn năm hạ phần kết, nhưng chưa được ái tận giải thoát vô thượng, 
chưa ly dục, giải thoát khỏi các lậu. Sau đó biết thân khởi bệnh, chịu 
khổ đau vô cùng. Tuy chẳng được Đại Sư chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết 
pháp, nhưng lại được các vị Đại đức đa văn, phạm hạnh khác chỉ dạy, 





3. 


s 


Vô thượng ái tận giải thoát #£ -| 
upadhisankhaye (cittam vimuttam), (tâ 
tối thượng. 








 #£. Bản Pãli: anuttare ca kho 
giải thoát) trong sự đoạn tận hữu dư y 





l8? 
3 Nữ 


782 TẠP A-HÀM (I) 





nhắc nhở, thuyết pháp, được ái tận giải thoát vô thượng, chẳng khởi 
các lậu, ly dục, giải thoát. A-nan, đó gọi là được phước lớn từ sự chỉ 
dạy, nhắc nhở, thuyết pháp. 

“Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào, trước khi chưa bị bệnh, 
đã đoạn năm hạ phần kết, nhưng chưa được ái tận giải thoát vô 
thượng, không ly dục, giải thoát khỏi các lậu. Sau đó thân bệnh khởi, 
sanh khổ đau vô cùng. Tuy không được Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết 
pháp, cũng không được các vị Đại đức đa văn khác chỉ dạy, nhắc 
nhở, nói pháp, nhưng ở chỗ vắng lặng tư duy, cân nhắc, quán sát, 
được ái tận giải thoát vô thượng, không khởi các lậu, ly dục, giải 
thoát. A-nan, đó gọi là được phước lợi từ sự tư duy những gì đã được 
nghe từ giáo pháp”. 

“Duyên øì các căn Tỳ-kheo Phả-cầu-na không được vui tươi, 
tướng mạo thanh tịnh, da dẻ nhuận tươi, trước khi Tỳ-kheo Phả-cầu-na 
chưa bị bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kết? Tỳ-kheo này tự mình được 
nghe từ sự chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp của Đại Sư, đoạn năm hạ 
phần kết.” 

Rồi Thế Tôn xác nhận Tôn giả Phả-cầu-na đã đắc quả A-na-hàm. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những lời Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 1024. A-THẤP-BA-THỆ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-thấp-ba-thệ° ở giảng đường Lộc tử 
mẫu, vườn phía Đông, thân bị bệnh nặng, vô cùng đau khổ. Tôn giả 
Phú-lân-ni là vị chăm sóc, cung cấp. Nói đầy đủ như kinh Bạt-ca-lê ở 
trước”. Đó là, ba thọ... cho đến chuyển tăng không giảm. 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 





Pali: ayam... chattho anisamso, đây là lợi ích thứ sáu. 
”.. Pãli, S. 22. 88. Assaii. 

A-thấp-ba-thệ JJ 34 3 #. Päli: Assaii. 

Xem kinh 33 trên. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 783 





“Ông chớ hối hậnŠ.” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con có điều hối hận!” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Ông có phá giới không?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không phá giới.” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Ông không phá giới sao hối hận?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, trước khi con chưa bệnh, con tu tập nhiều, 
chứng nhập tịnh lạc của thân an chữ. Tu tập tam-muội nhiều. Còn hôm 
nay, con lại không nhập tam-muội kia được”. Con tự suy nghĩ không 
lẽ tam-muội này thoái thất chăng?” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Nay Ta hỏi ông, tùy ý đáp cho Ta. Này A-thấp-ba-thệ, ông có 
thấy sắc tức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Lại hỏi: 

“Ông có thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở 
trong nhau chăng?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Ông đã không thấy sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; 
không thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau, vậy vì sao lại hối hận?” 





8. 


r—_ 


Hán: biến hối ## 1. PAli: kacci te assaji na kiñci kukkccam na koci vippatisaro tỉ, 
“Ngươi không có điều gì hối hận, phân vân chăng?” 
Hán: thân tức lạc chánh thọ # ñ ## 1E #. Päli: passambhetväa kãyasanñkhãre: 
làm cho thân hành êm dịu (an chỉ). 

' Tham chiếu Pali.. gelane passambhetväa viharami soham samadhim 
nappatilabhãäti, trong khi bệnh, con cố gắng, rất cố gắng an chỉ thân hành, do đó 
không đạt được chánh định (tam-muội). 





























784 TẠP A-HÀM (I) 





A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vì không chánh tư duy.” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào tam-muội kiên cố, tam-muội bình 
đẳng, mà không nhập được tam-muội kia, thì không nên khởi nghĩ 
rằng mình thoái thất đối với tam-muội. Nếu Thánh đệ tử lại không 
thấy sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; không thấy thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau. Mà chỉ nên giác tri 
như vậy, thì tham dục hoàn toàn sạch hết không còn; sân nhuế, ngu sĩ 
hết hẳn không còn. Khi tất cả lậu đã tận trừ, tâm vô lậu giải thoát, 
hiện tại tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Khi nghe Phật thuyết pháp này, Tôn giả A-thấp-ba-thệ không 
khởi các lậu, tâm được giải thoát, vui mừng, phấn khởi; vì tâm được 
vui mừng, phấn khởi nên thân bệnh liền dứt trừ. 

Phật nói kinh này làm cho Tôn giả A-thấp-ba-thệ hoan hỷ, tùy 
hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, ra về. 

Kinh Sai-ma-ca'. Như nói về ngũ thọ ấm. 


M 


KINH 1025. TẬT BỆNH ()° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo tuổi trẻ mới học, xuất gia trong Pháp 
luật này chưa được lâu, ít người thân quen, một mình làm lữ khách, 
không có người cung cấp, đang trú trong phòng khách Tăng ngoài rìa 
một tụ lạc, bệnh đau nguy khốn. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có một Tỳ-kheo tuổi trẻ, mới học... cho đến 
bệnh đau nguy khốn đang ở trong phòng khách Tăng ngoài rìa một tụ 





!! Sai-ma-ca tu-đa-la 3£ J# 3U {2 4 §š.. Ấn Thuận, kinh 13362, “50. Tương ưng 
Bệnh”. Có tên kinh, nhưng không có nội dung. Cf. S.22.89.Khemaka. 
'“Päli, S.35.74. Gilãna. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 785 





lạc. Có Tỳ-kheo bệnh sống ít chết nhiều như vậy. Lành thay! Xin Thế 
Tôn vì thương xót mà đến trú xứ này!” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều, sau khi từ thiển 
tịnh dậy, Thế Tôn đến trú xứ này. Tỳ-kheo bệnh này từ xa trông thấy 
Thế Tôn, vịn giường muốn dậy, Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Hãy nằm nghỉ, chớ dậy! Thế nào Tỳ-kheo, có thể chịu đựng 
được khổ đau không?”... Chỉ tiết như kinh Sai-ma-ca trước đã nói. “Ba 
thọ như vậy... cho đến bệnh khổ chỉ tăng không giảm. ” 

Phật nói Tỳ-kheo bệnh: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, cứ đáp theo ý cho Ta.” 

“Ông không hối hận chăng'°*?” 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự, có hối hận.” 

Phật bảo Tỳ-kheo bệnh: 

“Ông không phạm giới chăng?” 

T-kheo bệnh bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự, không phạm giới. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo bệnh: 

“Nếu ông không phạm giới, tại sao ông lại hối hận?” 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

“Con tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, đối với pháp Thượng nhân 
và tri kiến thắng diệu chưa có sở đắc; con tự nghĩ, lúc mạng chung biết 
sanh nơi đâu? Cho nên sanh ra hối hận.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Nay Ta hỏi ông, cứ đáp theo ý cho Ta. Thế nào Tỳ-kheo, vì có 
nhãn nên có nhãn thức phải không?” 

T-kheo bệnh bạch: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo, ý ngươi thế nào? Vì có nhãn thức nên có nhãn xúc và 
do nhãn xúc làm nhân làm duyên nên sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc 
vui, hoặc không khổ không vui bên trong phải không?” 

T-kheo bạch Phật: 


-. Xem cht.8 kinh 1024 trên. 


786 TẠP A-HÀM (I) 





“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy. 

“Thế nào Tỳ-kheo? Nếu không có nhãn thì không có nhãn thức 
phải không?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo, nếu không có nhãn thức thì không có nhãn xúc phải 
không? Nếu không có nhãn xúc thì không có nhãn xúc làm nhân làm 
duyên sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui 
bên trong, phải không?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy. 

“Cho nên, Tỳ-kheo, phải khéo tư duy pháp như vậy, thì lúc mạng 
chung mới tốt đẹp được và đời sau cũng tốt đẹp.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì Tỳ-kheo bệnh nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, 
làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau khi Thế Tôn đi rồi, 
không lâu Tỳ-kheo mạng chung. Khi sắp mạng chung, các căn ông vui 
tươi, tướng mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Lúc ấy, nhiều Tỳ-kheo đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Tỳ-kheo trẻ tuổi kia bị bệnh nguy khốn, nay Tôn giả đã mạng 
chung. Khi vị này sắp qua đời, các căn vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, 
sắc da tươi sáng. Thế nào Thế Tôn, Tỳ-kheo này sẽ sanh về nơi nào? 
Thọ sanh ra sao? Đời sau thế nào?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo kia đã qua đời kia thật sự là bảo vật'. Nghe Ta nói 
pháp hiểu biết rõ ràng, đối với pháp không sợ hãi, đắc Bát-niết-bàn. 
Các ông nên cúng dường xá-lợi. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn thọ ký cho Tỳ-kheo này là bậc nhất”. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 








!* Chơn bảo vật ƒí ## J. 
!- Thọ đệ nhất ký ZZ Z5 —- šu ; đây chỉ sự xác nhận đã chứng quả A-la-hán. 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 


787 





M 


788 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1026. TẬT BỆNH (2)“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Nói như trên chỉ có sự sai biệt là: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Nếu 
Tỳ-kheo nào nghĩ như vầy: Ta đối với thức thân này và tất cả tướng 
cảnh giới bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc sai 
sử, cùng tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì hiện tại tự biết tác chứng, an 
trụ đầy đủ. Đối với thức thân này và tất cả tướng cảnh giới bên ngoài 
không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc sai sử, cùng với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát kia, thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. 
Tỳ-kheo kia đối với thức thân của mình và tất cả tướng cảnh giới bên 
ngoài, không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc sai sử, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. Đối 
với thức thân của mình và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, không 
thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc, sai sử, cùng tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. Nếu Tỳ- 
kheo kia đối với thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài 
không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc, sai sử, cùng tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát thì trong hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ. 
Đối với thức thân của mình và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, 
không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc sai sử, cùng tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. Đó 
gọi là Tỳ-kheo đoạn ái dục, chuyển các kết, dừng ngã mạn, hiện quán 
cứu cánh thoát khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1027. TỲ-KHEO BỆNH” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 


Pali, S. 35. 75. Gilãna (nội dung không hoàn toàn nhất trí). 
Không thấy Päli tương đương. 


16. 


17. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 789 





nước Xá-vệ. Nói như trên, chỉ có một vài sai biệt là:... cho đến Phật nói 
với Tỳ-kheo bệnh: 

“Ông không tự phạm giới phải không?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không phải vì để thọ trì tịnh giới mà ở chỗ 
Thế Tôn tu phạm hạnh.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ông vì những pháp gì mà ở chỗ Ta tu phạm hạnh?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Vì ly tham dục nên ở chỗ Thế Tôn tu phạm hạnh. Vì ly sân 
nhuế, ngu si nên ở chỗ Thế Tôn tu phạm hạnh.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Ông nên thật sự vì để ly tham dục nên ở 
chỗ Ta tu phạm hạnh. Vì ly sân nhuế, ngu si nên ở chỗ Ta tu phạm 
hạnh. Này Tỳ-kheo, vì tham dục trói buộc nên không ly được dục. Vì 
vô minh trói buộc nên tuệ không thanh tịnh. Cho nên Tỳ-kheo, ở nơi 
dục mà ly dục, tâm giải thoát. Do ly vô minh nên tuệ giải thoát. Nếu 
Tỳ-kheo nào, ở nơi mà dục ly dục, tự thân tác chứng tâm giải thoát. 
Do ly vô minh nên tuệ giải thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo đoạn các ái dục, 
chuyển kết phược, dừng ngã mạn, hiện quán, cứu cánh biên tế khổ. 
Cho nên Tỳ-kheo đối với pháp này phải khéo tư duy.” 

Nói đầy đủ như trên... cho đến thọ ký bậc nhất. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1028. TẬT BỆNH (3)8 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo cùng tụ tập ở giảng đường 
Già-lê-lệ'°. Lúc đó có nhiều Tỳ-kheo bệnh. 


!3 Pali, S. 36. 7. Gelañña. 
'* Già-lê-lệ giảng đường fj #! ‡§ 3š 3#. Pãli: Gilãnasãälä, bệnh xá. 














790 TẠP A-HÀM (I) 





Buổi chiều sau khi Thế Tôn từ thiển tịnh tỉnh giấc, đến giảng 
đường Già-lê-lệ, trải tòa ngồi trước đại chúng, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên chánh niệm, chánh trí để đợi thời. Đó là giáo huấn của 
Ta”. Này các Tỳ-kheo, thế nào là chánh niệm? Là Tỳ-kheo sống quán 
niệm thân trên thân, tinh cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham 
ưu thế gian, sống quán niệm ngoại thân trên thân, sống quán niệm nội 
ngoại thân trên thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại 
tâm, nội ngoại tâm; sống quán niệm nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại 
pháp, phương tiện tinh cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu 
thế gian. Đó gọi là Tỳ-kheo ức niệm chánh. 

“Thế nào là chánh trí? Tỳ-kheo hoặc tới hoặc lui, an trụ chánh 
trí; nhìn trông, quán sát, co, duỗi, cúi, ngước, nắm cầm y bát, đi, đứng, 
ngồi, nằm, ngủ, thức... cho đến năm mươi, sáu mươi người nói năng 
hay im lặng đều hành với chánh trí. Tỳ-kheo, đó gọi là chánh trí. Cũng 
thế, Tỳ-kheo nào an trụ vào chánh niệm, chánh trí, có thể khởi cảm 
thọ lạc, có nhân duyên chứ không phải không nhân duyên. 

“Thế nào là nhân duyên? Duyên vào thân khởi suy nghĩ: “Thân 
này của ta là vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ lạc 
cũng vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh°. Quán sát thân và cảm 
thọ lạc, quán sát vô thường, quán sát sanh diệt, quán sát ly dục, quán 
sát diệt tận, quán sát xả. Vị ấy quán sát thân cùng với cảm thọ lạc là 
vô thường... cho đến xả. Nếu ở nơi thân và cảm thọ lạc mà kết sử tham 
dục”! vĩnh viễn không còn sai sử nữa”. Cũng vậy, với chánh niệm, 
chánh trí, biết cảm thọ khổ phát sanh, có nhân duyên chứ không phải 
không nhân duyên. 

“Thế nào là nhân duyên? Cũng vậy, duyên vào thân khởi tư duy: 
“Thân này của ta là vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ 
khổ cũng vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh". Quán sát thân và 
cảm thọ khổ, là vô thường cho đến xả. Ở nơi thân này và cảm thọ khổ 


Hán: tùy thuận chỉ giáo š li > #4, hay tùy thuận giáo, tức sự giáo huấn hay 
giáo giới. Pali: anusasanI. 

Tham dục sử, tức dục tùy miên. 

Nghĩa là, không còn tùy miên, tức tùy tùng miên phục: không còn nằm phục hay 
tiềm phục. 


20. 


21; 
22. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 791 





mà kết sử sân nhuế vĩnh viễn không còn sai sử nữa. Cũng vậy, với 
chánh niệm, chánh trí, biết cảm thọ không khổ, không vui phát sanh, 
có nhân duyên chứ không phải không nhân duyên. 

“Thế nào là nhân duyên? Là duyên vào thân khởi suy nghĩ: 
“Thân này của ta là vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ 
chẳng khổ chẳng lạc, cũng vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh". 
Quán sát thân và cảm thọ không khổ, không lạc kia, là vô thường cho 
đến xả. Nếu những gì ở nơi thân và cảm thọ không khổ không lạc mà 
kết sử vô minh sử vĩnh viễn không còn sai sử nữa. Đa văn Thánh đệ tử 
quán sát như vậy, đối với sắc yểm ly, đối với thọ, tưởng, hành, thức 
yểm ly. Đã yểm ly rồi, ly dục. Ly dục rồi, được giải thoát, giải thoát tri 
kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” ” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Khi đang cảm giác lạc; 
Không biết cắm giác lạc. 
Vì kết sử tham dục, 

Nên không thấy xuất ly. 
Khi đang cẩm giác khổ, 
Không biết cảm giác khổ. 
Vì kết sử sân nhuế, 

Nên không thấy xuất ly. 
Cảm thọ không lạc, khổ, 
Đẳng Chánh Giác đã nói, 
Người kia không thể biết, 
Nên không qua bờ kia. 
Nếu Tỳ-kheo tỉnh tấn, 
Chánh trí không xiêu động; 
Nơi tất cả thọ kia, 

Trí tuệ đều biết hết. 
Thường biết các thọ rồi, 
Niện tại hết các lậu; 
Mạng chung nương trí tuệ, 
Niết-bàn, không đọa lạc. 


792 TẠP A-HÀM (I) 





Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1029. TẬT BỆNH (4)? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Nói như trên. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo tụ tập nơi giảng đường Già-lê-lệ”', đa số 
đều bị bệnh. Nói như trên, chỉ có một vài sai biệt là: cho đến “... Thánh 
đệ tử nên quán sát như vầy, ở nơi sắc mà giải thoát, ở nơi thọ, tưởng, 
hành, thức giải thoát. Ta nói những người này giải thoát sanh, lão, 
bệnh, tử.” 

Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ: 

Bậc trí tuệ đa văn, 

Đều tỏ rõ các thọ. 

Đối cảm thọ khổ, lạc, 
Phân biệt thật rõ ràng. 
Nên biết sự chắc thật, 
Phàm phu có lên xuống; 
Nơi lạc không nhiễm trước, 
Nơi khổ không xiêu động. 
Biết thọ không thọ sanh. 

Y cảm thọ tham, nhuế. 
Đoạn trừ những pháp này, 
Tâm kia khéo giải thoát. 
Buộc niệm vào điệu cảnh, 
Chánh hướng đợi hết đời. 
Nếu Tỳ-kheo tỉnh cần, 
Chánh trí chẳng xiêu động; 
Đối với mọi thọ này, 


23. Paii, S. 36. 8. Gelañfña (2). 
®- Xem cht.19 kinh 1028. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 793 





Kẻ trí thường giác tri. 
Thấu rõ các thọ rồi, 
Niện tại hết các lậu, 
Mạng chung nương trí tuệ, 
Niết-bàn không đọa lạc. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ làm lễ rồi lui. 


M 


KINH 1030. CẤP CÔ ĐỘC (1# 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ gia chủ Cấp Cô Độc bị bệnh, thân thể khổ 
đau vô cùng. 

Thế Tôn nghe tin này, sáng sớm Ngài đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực, theo thứ tự khất thực đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc. 
Gia chủ từ xa trông thấy Thế Tôn, vịn giường muốn dậy, Thế Tôn 
thấy thế liền bảo: 

“Gia chủ, chớ dậy mà tăng bệnh khổ.” 

Thế Tôn ngồi xuống rồi bảo gia chủ: 

“Thế nào gia chủ? Bệnh có thể chịu được không? Thân bệnh, 
đau đớn tăng hay giảm?” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, rất đau đớn, khó chịu nổi!... cho đến nói ba thọ, 
chỉ tiết như kinh Sai-ma... cho đến “... cảm thọ khổ chỉ tăng chứ không 
giảm.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Nên học như vầy: Đối với Phật có tín thanh tịnh bất hoại, đối 
với Pháp, Tăng, có tín thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới.” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã dạy về bốn bất hoại tịnh. Con có pháp này, 
trong pháp này có con. Bạch Thế Tôn, nay đối với Phật con có lòng tin 


3. Không thấy Pãli tương đương. 


794 TẠP A-HÀM (I) 





thanh tịnh bất hoại, đối với Pháp, Tăng có lòng tin thanh tịnh bất hoại 
và thành tựu Thánh giới. ” 

Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay! Lành thay!” Rồi liền thọ ký cho gia chủ đắc quả A- 
na-hàm. 

Gia chủ bạch Phật: 

“Hôm nay, con xin cung thỉnh Thế Tôn thọ thực ở đây.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ liển dạy tôi tớ sửa 
soạn các thứ đồ ăn thức uống tinh khiết, ngon lành cúng dường Thế 
Tôn. Thế Tôn thọ thực xong, vì gia chủ nói đủ các pháp, chỉ dạy, soi 
sáng, làm cho an vui, rồi từ khỏi chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1031. CẤP CÔ ĐỘC (2J% 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-nan nghe gia chủ Cấp Cô Độc thân bị 
bệnh khổ, đến nhà ông thăm. 

Từ xa gia chủ trông thấy A-nan, vịn giường muốn dậy... cho đến 
nói về ba thọ, đây đủ như kinh Sai-ma ở trước dạy... cho đến “..bệnh 
khổ chỉ tăng chứ không giảm.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo gia chủ: 

“Đừng sợ hãi! Chỉ có phàm phu ngu sĩ vô học vì không tin 
Phật, không tin Pháp, Tăng, không đầy đủ Thánh giới, nên có sự sợ 
hãi và sợ sau khi mạng chung cùng cái khổ đời sau. Còn ông đối với 
sự bất tín ấy ngày nay đã đoạn, đã biến tri. Đối với Phật đầy đủ lòng 
tin thanh tịnh. Đối với Pháp, Tăng đây đủ lòng tin thanh tịnh. Đã 
thành tựu Thánh giới. ” 

Gia chủ thưa Tôn giả A-nan: 

“Ngày nay con còn sợ hãi cái gì? Lần đầu tiên con mới gặp Thế 
Tôn giữa bãi tha ma trong rừng Lạnh, thành Vương xá, liền được lòng 
tin thanh tịnh bất hoại đối với Phật, được lòng tin thanh tịnh bất hoại 
đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới. Từ đó đến nay, nhà có 


%.. Pali, S.55. 27. Anathapindika (2). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 795 





tiền của đều đem cúng dường cho đệ tử Phật là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Lành thay, gia chủ! Ông tự ký thuyết quả Tu-đà-hoàn. ” 

Gia chủ bạch Tôn giả A-nan: 

“Xin mời Tôn giả thọ thực tại đây.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. 

Gia chủ liền cho sửa soạn các thứ đổ ăn thức uống tinh khiết, 
ngon lành, cúng dường Tôn giả A-nan. Sau khi thọ thực xong, lại vì 
gia chủ thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm an vui, rồi từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra về. 

M 


KINH 1032. CẤP CÔ ĐỘC (@” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất nghe tin gia chủ Cấp Cô 
Độc thân bị bệnh khổ. Nghe vậy, hỏi Tôn giả A-nan: 

“Thầy có biết chăng? Gia chủ Cấp Cô Độc thân đang bị bệnh 
khổ. Chúng ta hãy cùng đến thăm.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi ấy Tôn giả Xá-lợi-phất 
cùng Tôn giả A-nan đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc. Gia chủ từ xa 
trông thấy Tôn giả Xá-lợi-phất, vịn giường muốn dậy... cho đến nói 
về ba thọ, đầy đủ như kinh Sai-ma, “... bệnh khổ của thân càng tăng 
chứ không giảm.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 

“Nên học như vây: Không chấp trước mắt, không có thức tham 
dục y trên nhãn giới mà sanh. Không chấp trước tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 
không có thức tham dục y trên ý giới mà sanh. Không chấp trước sắc, 
không có thức tham dục y trên sắc giới sanh. Không chấp trước thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, không có thức tham dục y trên pháp giới sanh. 
Không chấp trước địa giới, không có thức tham dục y trên địa giới 


?'_Pali, S. 55. 26. Anäthapindika (1); Cí. M. 143. Anäthapindikoväda. Tham chiếu, 
Hán, N?125 (51.8). 


796 TẠP A-HÀM (I) 





sanh. Không chấp trước thủy, hỏa, phong, không, thức giới, không có 
thức tham dục y trên thức giới sanh. Không chấp trước sắc uẩn, không 
có thức tham dục y trên sắc uẩn sanh. Không chấp trước thọ, tưởng, 
hành, thức uẩn,... không có thức tham dục y trên thức ấm sanh.” 

Lúc ấy gia chủ Cấp Cô Độc cảm động rơi nước mắt. Tôn giả A- 
nan nói với gia chủ: 

“Gia chủ khiếp sợ hạ liệt chăng?°?” 

Gia chủ thưa với Tôn giả A-nan: 

“Con không khiếp sợ hạ liệt. Con tự xét lại từ khi phụng sự 
Phật cho đến nay, đã hơn hai mươi năm, mà con chưa lần nào nghe 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp sâu xa, vi diệu như những gì vừa được 
nghe hôm nay.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 

“Từ lâu tôi cũng chưa từng vì các gia chủ nói pháp như vậy.” 

Gia chủ thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Có bạch y tại gia nào có tín thù thắng, niệm thù thắng, lạc thù 
thắng, nhưng vì không nghe pháp sâu xa nên sanh ra thoái thất. Lành 
thay, Tôn giả Xá-lợi-phất! Xin Tôn giả thương xót vì hàng bạch y tại 
gia mà nói pháp thâm diệu. Tôn giả Xá-lợi-phất, hôm nay xin Tôn giả 
thọ thực tại đây.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. Gia chủ liền cho sửa soạn 
đồ ăn thức uống tinh khiết ngon lành cung kính cúng dường. Thọ thực 
xong, ngài lại vì gia chủ thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an 
vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1033. ĐẠT-MA-ĐÊ.LY” 


Đạt-ma-đề-ly, kinh thứ nhất cũng nói đầy đủ như kinh đầu Đức 
Thế Tôn nói pháp cho gia chủ Cấp Cô Độc. Kinh thứ hai cũng nói như 
vậy, chỉ có một vài sai khác là: 





28. 





Hán: khiếp liệt {; 2. Pãäli: olfyasi.. samsidasi..? “Ông đang bám chặt (sự sống) 
chăng? Đang chìm xuống (sự chết) chăng? 

?' Bản Hán, Ấn Thuận phân thành hai kinh: 13371, 13372. Pãli, S.55.53. 
Dhammadinna. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 797 





“Nếu lại có gia chủ nào y vào bốn bất hoại tịnh, rồi còn hướng 
lên tu tập sáu niệm, từ niệm Như Lai sự... cho đến niệm Thiên.” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, y vào bốn bất hoại tịnh, rồi còn hướng lên tu tập 
sáu tùy niệm, ngày nay con đều thành tựu. Con thường tu tập niệm 
Như Lai sự... cho đến niệm Thiên.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay! Lành thay! Hôm nay ông tự ký thuyết quả A-na- 
Gia chủ bạch Phật: 

“Xin Thế Tôn nhận lời thỉnh thọ thực của con.” 

Bấy giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ biết Phật đã nhận 
lời, liền cho sửa soạn đồ ăn thức uống tinh khiết ngon lành, cung kính 
cúng dường. Thế Tôn thọ thực xong lại vì gia chủ nói pháp, chỉ dạy, 
soi sáng, làm cho an vui, rồi Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


hàm. 


KINH 1034. TRƯỜNG THỌ* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có đồng tử Trường Thọ'' là cháu gia chủ Thọ Đề 
thân mắc bệnh nặng. 

Bấy giờ Thế Tôn nghe đồng tử Trường Thọ thân mắc bệnh nặng, 
sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Vương xá khất thực, theo thứ tự đi 
đến nhà đồng tử Trường Thọ. Đồng tử Trường Thọ từ xa thấy Thế 
Tôn, vịn giường muốn dậy... cho đến nói về ba thọ như kinh Sai-ma đã 
nói đây đủ;... cho đến “... bệnh khổ chỉ tăng không giảm.” 

“Cho nên, đồng tử, nên học như vầy: Hãy có tín thanh tịnh bất 
hoại đối với Phật. Hãy có tín thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng 
và thành tựu Thánh giới. Nên học như vậy. ” 

Đồng tử bạch Phật: 


3 Pali, S. 55. 3. Dighavu. 
-_ Trường Thọ đồng tử E 5š # -7-. Pali: Dighavu upasako, Ưu-bà-tắc Trường Thọ. 














798 TẠP A-HÀM (I) 





“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói về bốn bất hoại tịnh. Hiện 
tại con đều có. Con lúc nào cũng có tín thanh tịnh bất hoại đối với 
Phật; có tín thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh 
giới.” 

Phật bảo đồng tử: 

“Ông nên y vào bốn bất hoại tịnh, để hướng lên tu tập sáu 
minh phần tưởng”. Những gì là sáu? Quán tưởng tất cả hành là vô 
thường, quán tưởng vô thường là khổ, quán tưởng khổ là vô ngã, 
quán tưởng về thực, quán tưởng tất cả thế gian không gì đáng vui, 
quán tưởng về sự chết.” 

Đồng tử bạch Phật: 

“Như Thế Tôn nói y vào bốn bất hoại tịnh để tu tập sáu minh 
phần tưởng. Hiện tại con đều có. Nhưng con tự nghĩ, sau khi chết, con 
không biết ông nội của con là gia chủ Thọ Đề? sẽ thế nào?” 

Bấy giờ gia chủ Thọ Đề nói với đồng tử Trường Thọ: 

“Đối với ông, cháu đừng nghĩ đến. Hiện giờ cháu nên nghe Thế 
Tôn nói pháp, suy nghĩ và nhớ lấy, mới có thể được phước lợi, an vui, 
nhiêu ích lâu dài.” 

Đông tử Trường Thọ nói: 

“Đối với tất cả hành con sẽ quán tưởng chúng là vô thường, 
quán tưởng vô thường là khổ, quán tưởng khổ là vô ngã, quán tưởng 
về thực, quán tưởng thế gian không gì đáng vui, quán tưởng về tử, lúc 
nào chúng cũng hiện hữu trước mặt. ” 

Phật bảo đồng tử: 

“Hôm nay con đã tự ký thuyết quả Tư-đà-hàm.” 

Đồng tử Trường Thọ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, xin thỉnh Ngài thọ thực tại nhà con.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trường Thọ đồng tử liền cho 
sửa soạn đồ ăn thức uống tinh khiết, ngon lành, cung kính cúng dường. 
Thế Tôn thọ thực xong, vì đồng tử thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm 
cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


3“. Pali: cha vija bhagiyadhammä, sáu pháp thuận minh phần, dẫn đến minh trí. 


3. Thọ Đề i ‡# . Pãli: Jotika, cha của Dĩghãvu. Bản Hán nói là ông nội. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 799 





KINH 1035. BÀ-TẨU* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc dã, tại trú xứ Tiên nhân, 
nước Ba-la-nại. Bấy giờ gia chủ Bà-tẩu°” thân bị bệnh khổ. Nói đầy đủ 
như kinh Gia chủ Đạt-ma-đề-na°° ở trước... được thọ ký đắc quả A-na- 
hàm... cho đến từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 10%. SA-LA*” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Câu-ni-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ có Sa-la họ Thích” bị bệnh liệt nặng. 

Thế Tôn hay tin Sa-la họ Thích bệnh liệt nặng, sáng sớm đắp y, 
mang bát vào thành Ca-tỳ-la-vệ khất thực, theo thứ tự đến nhà Sa-la 
họ Thích. Từ xa Sa-la họ Thích trông thấy Thế Tôn, vịn giường muốn 
dậy... cho đến nói về ba thọ như đã nói đây đủ trong kinh Sai-ma-ca... 
cho đến *..bệnh khổ chỉ tăng chứ không giảm.” 

“Cho nên, Sa-la họ Thích, nên học như vây: Hãy có tín thanh 
tịnh bất hoại đối với Phật. Hãy có tín thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, 
Tăng và thành tựu Thánh giới. ” 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 

“Như Thế Tôn nói: Hãy có tín thanh tịnh bất hoại đối với Phật. 
Hãy có tín thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh 
giới. Con đều có đủ. Con lúc nào cũng có tín thanh tịnh bất hoại đối 
với Phật; tín thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới. ” 

Phật bảo Sa-la họ Thích: 

“Cho nên ông phải y vào tín thanh tịnh bất hoại đối với Phật, tín 


*'“. Không thấy Päli tương đương. 


Bà-tẩu trưởng giả 3# #¡? E #4. 
Đạt-ma-đề-na 3# Ƒ£ f 7Jõ§. Tức Đạt-ma-đề-ly, xem kinh 1033 trên. 
3” Pali, S. 55. 39. Kãligodha. 


” Sa-la họ Thích ## í§ )b ## . Pãli: Kaligodhã Sãkyãni, Thích nữ Kalĩgodhã. 


35. 

















36. 




















800 TẠP A-HÀM (I) 





thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, để 
hướng lên tu tập năm hỷ xứ”. Những gì là năm? Đó là niệm Như Lai 
sự... cho đến tự những pháp bố thí.” 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã nói y vào bốn bất hoại tịnh, để tu năm hỷ xứ, 
con cũng đã có. Con lúc nào cũng niệm Như Lai sự... cho đến tự những 
pháp bố thí.” 

Phật dạy: 

“Lành thay! Lành thay! Nay tự ông ký thuyết quả Tư-đà-hàm.” 

Sa-la bạch Phật: 

“Xin Thế Tôn hôm nay, thọ thực tại nhà con.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ Sa-la liền cho sửa 
soạn đồ ăn thức uống tinh khiết, ngon lành, cung kính cúng dường. 
Thế Tôn thọ thực xong, lại vì gia chủ thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, 
làm cho an vui, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 103. DA-THÂU” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú trong một tinh xá Khúc cốc, thôn Na- 
lê“, Bấy giờ, gia chủ Da-thâu” bị bệnh trầm trọng, như vậy... cho 
đến ký thuyết đắc quả A-na-hàm. Như đã nói đầy đủ trong kinh 
Đạt-ma-đề-na®. 


M 


KINH 1038. MA-NA-ĐỀ.NA* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú bên ao Kiệt-già, tại nước Chiêm-bà. Bấy 


”' Năm hÿ xứ 1i # jš. 

* Không thấy Päli tương đương. 

Na-lê, hay Na-lê-ca, xem các kinh 301, 854, 926, 959. 
#4“. Da-thâu Hi By. 

*-. Xem kinh 1035 trên. 

Pali, S. 47. 30. Manadinna. 





41. 


44. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 801 





giờ có gia chủ Ma-na-đề-na® bị bệnh mới bớt“. 

Bấy giờ gia chủ nói với một người nam: 

“Này thiện nam tử, ông hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật, thay tôi 
đảnh lễ dưới chân, hỏi thăm cuộc sống có thoải mái, an lạc không? 
Ngày mai, xin cùng bốn vị nhận lời thỉnh của tôi. Nếu nhận lời, ông 
nên vì tôi bạch rằng tôi là người thế tục, bận nhiều công việc vương 
gia, không thể đích thân đến rước được; xin Tôn giả thương xót, đến 
giờ cùng bốn vị đến phó hội theo lời mời của tôi.” 

Lúc ấy người nam kia vâng lời gia chủ, đi đến chỗ Tôn giả A-na- 
luật, đẳảnh lễ dưới chân, thưa Tôn giả rằng: 

“Gia chủ Ma-na-để-na xin kính lễ và hỏi thăm cuộc sống của 
Tôn giả ít bệnh, ít não, thoải mái, an lạc không? Và trưa ngày mai, xin 
mời Tôn giả cùng bốn vị, thương xót mà nhận lời thỉnh cầu của gia 
chủ.” 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật im lặng nhận lời mời. Bấy giờ người 
kia lại vì gia chủ Ma-na-để-na thưa Tôn giả A-na-luật: 

“Gia chủ là người thế tục bận nhiều công việc vương gia không 
thể đích thân đến rước được, xin Tôn giả thương xót, cùng bốn vị nhận 
lời mời trưa ngày mai của gia chủ.” 

Tôn giả A-na-luật nói: 

“Ông cứ an tâm, tôi tự biết thời. Ngày mai sẽ cùng bốn vị đến 
nhà gia chủ.” 

Khi ấy, người này theo lời dạy của Tôn giả A-na-luật về thưa lại 
gia chủ: 

“Thưa A-lê"”, nên biết, tôi đã đến Tôn giả A-na-luật, trình đầy 
đủ theo tôn ý và Tôn giả A-na-luật nói rằng gia chủ cứ an tâm, ngài tự 
biết thời.” 

Tối hôm đó, gia chủ Ma-na-để-na sửa soạn đồ ăn thức uống 
tinh khiết, ngon lành. Sáng sớm, lại sai người kia đến chỗ Tôn giả A- 
na-luật thưa đã đến giờ. Người kia liền vâng lời đi đến chỗ Tôn giả 
A-na-luật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, bạch rằng: “Đồ cúng dường đã 


























*-. Ma-na-đề-na J# jjJi ÿ# 7ji. Päli: Mãnadinno gahapaii. 
*-. Bản Päli: bệnh nặng. 
*#*. A-lê ——. Päli: ayyo (= ariya), xưng hô của tớ đối với chủ. 


802 TẠP A-HÀM (I) 





sửa soạn xong, xin ngài biết thời. ” 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật đắp y ôm bát cùng với bốn vị đi đến 
nhà gia chủ. Trong lúc ấy, các thể nữ đang đứng vây quanh gia chủ 
Ma-na-để-na, đứng trong cửa bên trái, trông thấy Tôn giả A-na-luật 
cúi người ôm chân kính lễ, đưa tới chỗ ngồi; mỗi người tự cúi đầu hỏi 
thăm, rồi ngồi lui qua một bên. 

Tô giả A-na-luật hỏi thăm gia chủ: 

“Cuộc sống có kham nhẫn, an vui không?” 

Gia chủ đáp: 

“Vâng, thưa Tôn giả, sống kham nhẫn an vui. Trước đây, con bị 
bệnh nặng nhưng hôm nay đã bớt rồi.” 

Tôn giả A-na-luật hỏi gia chủ: 

“Gia chủ sống, trụ tâm thế nào để có thể khiến cho bệnh tật khổ 
não bớt dần?” 

Gia chủ bạch: 

“Thưa Tôn giả A-na-luật, con trụ vào bốn Niệm xứ, chuyên tu 
buộc niệm, nên các thứ bệnh tật khổ đau nơi thân đều được đình chỉ. 
Những gì là bốn? Sống quán niệm nội thân trên thân, nỗ lực tinh cần, 
chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thế gian; ngoại thân, nội 
ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội 
ngoại tâm, sống quán niệm nội pháp; ngoại pháp, nội ngoại pháp trên 
pháp, nỗ lực tinh cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thế 
gian. Như vậy, Tôn giả A-na-luật, con nhờ buộc tâm trụ vào bốn Niệm 
xứ nên mọi thứ bệnh tật khổ đau nơi thân đều được đình chỉ. Thưa Tôn 
giả A-na-luật, nhờ trụ tâm được nên mọi thứ tất bệnh khổ đau đều 
được đình chỉ.” 

Tôn giả A-na-luật bảo gia chủ: 

“Hôm nay, gia chủ tự ký thuyết quả A-na-hàm.” 

Lúc này, gia chủ Ma-na-để-na mang các thứ đồ ăn thức uống 
thanh khiết, ngon lành, tự tay cúng dường đầy đủ. Sau khi thọ thực và 
súc rửa miệng xong, gia chủ Ma-na-để-na lại ngồi nơi ghế thấp nghe 
pháp. Tôn giả A-na-luật nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 803 





KINH 1039. THUẦN-ĐÀ*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong tỉnh xá Kim sư, tại thành Vương xá””. 
Bấy giờ, có gia chủ Thuần-đà"° đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi lui qua một bên. 

Lúc này, Thế Tôn hỏi gia chủ Thuần-đà: 

“Hiện tại, ông ưa thích tịnh hạnh”' của những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào?” 

Thuần-đà bạch Phật: 

“Có Sa-môn, Bà-lamôn thờ phụng nước, thờ Tỳ-thấp-ba 
Thiên”, cầm trượng, bình nước, thường rửa sạch tay mình®. Vị Chánh 
sĩ như vậy thường khéo nói pháp rằng: “Này thiện nam, vào ngày 
mười lăm mỗi tháng dùng mạt vụn hồ-ma và am-ma-la để gội tóc, tu 
hành trai pháp, mặc đồ mới sạch, đeo tràng hoa” đài, lụa trắng, nằm 
lên trên đất trét phân bò. Này thiện nam, sáng mai dậy sớm lấy tay sờ 
đất và nói như vầy: “Đất này trong sạch. Ta cũng sạch như vậy". Tay 
cầm cục phân trâu cùng nắm một nắm cỏ tươi, miệng nói: “Cái này 
trong sạch. Ta cũng trong sạch như vậy.” Nếu ai như vậy thì được thấy 
là trong sạch. Nếu ai không như vậy, hoàn toàn không trong sạch'. 
Bạch Thế Tôn, Sa-môn, Bà-la-môn nào, nếu trong sạch như vậy thì 
đáng cho con kính ngưỡng. ” 


Quốc Dịch, “Tụng vi. Tám chúng; 4. Tương ưng Ứng báo”. Ấn Thuận, “Tụng vii. 
Như Lai sở thuyết; 51. Tương ưng Nghiệp báo”; gồm ba mươi lăm kinh: 13378- 
13404; Đại Chánh 1039-1061. Pali, A. 10. 176. Cunda. 

Bản Paäli: pavãyam viharati cundassa kammäraputassa ambavane, trú tại Pävã 
trong rừng xoài của Cunda, con trai người thợ rèn (hay thợ vàng?). 

Thuần-đà trưởng giả ? È E #í. Pãli: xem chú thích 48 trên. 

Tịnh hạnh )# ƒ7. Pali: soceyya, sự thanh khiết, thanh tịnh. 

Tỳ-thấp-bà thiên =i==C=—, phiên âm Skt. Viáva của Rig-veda, về sau, được chỉ 
cho thần Viénu. Chỉ tiết này không có trong bản Päili. 

3 Pali: brahmanä pacchäbhũmakä kamandalukä sevälamälikãä aggiparicärikä 
udakorohakä soceyyani paññapenti, những người Bà-la-môn ở phương Tây, 
mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ, thờ lửa, thường xuyên tắm gội, cử 
hành các lễ thanh tẩy. 

Bản Nguyên Minh: man *š . Bản Cao-ly: phát 8£. Bản Tống tu 5“. 


48. 


49. 


50. 























51. 





35. 


34. 


804 TẠP A-HÀM (I) 





Phật bảo Thuần-đà: 

“Có pháp đen và báo ứng đen, bất tịnh, quả bất tịnh, gánh nặng 
chúc xuống. Nếu ai đã thành tựu những pháp ác này, dù cho sáng mai 
dậy sớm lấy tay sờ đất và nói rằng “thanh tịnh' thì vẫn bất tịnh, cho dù 
không chạm cũng không thanh tịnh. Người này cầm cục phân bò và 
nắm cỏ tươi nói rằng “thanh tịnh" thì vẫn bất tịnh, cho dù không chạm 
cũng không thanh tịnh. 

“Này Thuần-đà, thế nào là pháp đen, báo ứng đen, bất tịnh, quả 
bất tịnh, gánh nặng chúc xuống... cho đến chạm hay không chạm, tất 
cả đều bất tịnh? 

“Này Thuần-đà, đối với tất cả chúng sanh cho đến côn trùng 
cũng không tránh xa sự sát hại, tay thường tanh máu, tâm thường suy 
nghĩ đến đánh đập, sát hại, không hổ, không thẹn, tham lam, keo KIỆt. 
Đó là nghiệp ác sát sanh. 

“Đối với tài vật, làng xóm, đất trống của người, cũng không xa 
ha trộm cắp. 

“Đối với những người được bảo hộ của cha mẹ, anh em, chị em, 
phu chủ, thân tộc cho đến người trao vòng hoa, mà dùng sức cưỡng 
bức, làm mọi việc tà dâm, không lìa bỏ tà dâm. 

“Nói dối không chân thật: Hoặc ở chốn vua quan, các nhà nói 
chân thật, nơi có nhiều người tụ tập cần lời nói thích đáng, nhưng lại 
nói lời không thật; không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không 
nghe nói nghe, nghe nói không nghe; biết nói không biết, không biết 
nói biết. Vì chính mình, vì người khác, hoặc vì tài lợi, biết mà nói dối 
không chịu ha bỏ. 

“Hoặc nói hai lưỡi chia la, đem chuyện chỗ này đến nói chỗ kia, 
đem chuyện chỗ kia đến nói chỗ này, phá hoại lẫn nhau, làm cho tan 
rã sự hòa hợp, khiến kẻ ly gián vui mừng. 

“Hoặc không lìa bỏ lời nói thô ác, mắng nhiếc. Có những lời nói 
dịu dàng, êm tai, làm vui lòng, rõ ràng dễ hiểu, lời nói được ưa nghe, 
được nhiều người yêu mến, hợp ý, tùy thuận tam-muội. Xả bổ những 
lời như vậy mà nói lời gắt gao, cộc cằn, bị nhiều người ghét, không ưa, 
không hợp ý, không tùy thuận tam-muội”. Nói những lời như vậy, 


3. Pali: asamädhi-samvattanikã, (lời nói) khiến mất định. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 805 





không lìa bỏ lời nói thô. Đó gọi là ác khẩu. 

“Hoặc lời nói bại hoại thêu dệt”, nói không đúng lúc, nói không 
thực tế, lời nói vô nghĩa, lời nói phi pháp, lời nói thiếu suy nghĩ. Nói 
những lời bại hoại như vậy. 

“Không ha bổ tham lam; đối với tài vật người khác khởi tham 
dục, nói rằng “Nếu ta có vật này thì rất tốt”. 

“Không xả bổ sân nhuế tệ ác; trong tâm suy nghĩ, chúng sanh 
kia đáng bị trói, đáng bị roi vọt, gậy gộc, đáng giết, muốn cho nó khó 
sống. 

“Không bỏ tà kiến; điên đảo thấy như vầy: “Không có bố thí, 
không có quả báo, không có phước, không có điều thiện điều ác, 
không có nghiệp thiện ác và quả báo, không có đời này, đời khác, 
không có cha mẹ, không có chúng sanh hóa sanh; thế gian không có 
A-la-hán, không có các vị chánh hành, chánh hướng” mà trong đời 
này hay đời khác tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa." Này Thuần-đà, đó gọi là pháp đen, báo ứng đen, bất tịnh, 
quả bất tịnh, gánh nặng chúc xuống... cho đến cầm lấy hay không cầm 
lấy tất cả đều bất tịnh. 

“Này Thuần-đà, có pháp trắng, báo ứng trắng, tịnh và quả tịnh, 
nhẹ nhàng đi lên. Nếu ai đã tạo thành những thứ này, mà sáng sớm sờ 
đất, nói cái này tịnh ta tịnh, thì cũng được thanh tịnh, hay không sờ, thì 
cũng được thanh tịnh; và cầm cục phân bò cùng nắm cỏ tươi, nếu nhân 
tịnh quả tịnh thì dù có cầm nắm hay không cầm nắm cũng được thanh 
tịnh. 

“Thuân-đà, thế nào là pháp trắng, báo ứng trắng, đến, sờ hay 
không sờ, thì cũng được thanh tịnh? 

“Đó là, có nghĩa là người không sát sanh, lìa bỏ sát sanh, bỏ đao 
trượng, biết hổ thẹn, thương xót nghĩ đến tất cả chúng sanh. Không 
trộm cướp, lìa bỏ trộm cướp, vật cho thì lấy, không cho không lấy, tâm 
sạch không tham. Lầa tà dâm hoặc đối người được cha mẹ bảo hộ,... 
cho đến người trao vòng hoa đều không cưỡng bức, làm chuyện tà 


*É Ÿ sức hoại ngữ —=—=a~=y. Pali: samphappaläpI, tạp uế ngữ. 
"* Nguyên Hán: đẳng thú đẳng hướng Z§ fñ 2š IzJ. Pali: sammaggata sammãpatipannä. 


806 TẠP A-HÀM (I) 





dâm. Lầa nói dối, căn cứ vào sự thật mà nói. Xa lìa nói hai lưỡi, không 
đi đến chỗ này nói chuyện chỗ kia, đến chỗ kia nói chuyện chỗ này, 
phá hoại lẫn nhau; đã bị ly gián nên làm hòa hợp, đã hòa hợp nên tùy 
hỷ. Xa la ác khẩu, không thô rắn, những lời nói ra khiến nhiều người 
ưa thích. Tránh lời nói hư hoại, nói lời chân thật, nói đúng lúc, nói 
đúng sự thật, nói có ý nghĩa, nói như pháp, nói chánh kiến. Lầa tham 
dục, đối với của cải, đỗ vật người khác không tưởng là của mình mà 
sanh tham đắm. Lầa sân nhuế, không nghĩ đến việc đánh đập, bắt trói, 
giết hại, gây các tai nạn. Thành tựu chánh kiến, không thấy điên đảo, 
nói có bố thí, có quả báo, có phước, có quả báo thiện hạnh, ác hạnh, 
có đời này, có cha mẹ, có chúng sanh hóa sanh, trong đời có A-la-hán, 
ngay trong đời này hay đời khác mà hiện tại tự biết tác chứng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.` Này Thuần-đà, đó gọi là pháp 
trắng, báo ứng trắng, đến, sờ hay không sờ, thì cũng được thanh tịnh.” 

Sau khi gia chủ Thuần-đà nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ đảnh lễ ra về. 


M 


KINH 1040. XẢ HÀNH® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong tỉnh xá Kim sư”, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, có Ba-la-môn vào ngày mười lăm, gội đầu, rồi thọ trai pháp, 
đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa trắng”, tay cầm nắm cỏ tươi đi đến 
chỗ Phật, cùng Thế Tôn thăm hỏi an úy nhau xong, ngồi lui qua một 
bên. 

Khi đó Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông gội đầu, đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa trắng, đó là pháp 
của ai vậy?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 





3 Pali, A. 10. 167. Paccorohan. 

*?. Xem cht.49 kinh 1039. 

5 Xem cht.53 kinh 1039. Pãli: tadahuposathe sisamnhãto navam khomãyugam 
nivattho, vào ngày trai giới, gội đầu, khoác cặp áo lụa khoma. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 §07 





“Thưa Cù-đàm, đó là học pháp xả”'.” 

Thế Tôn hỏi Bà-la-môn: 

“Thế nào là pháp xả của Bà-la-môn?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, cứ vào ngày mười lăm, gội đầu, giữ gìn trai 
pháp, đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa trắng, tay cầm cỏ tươi, tùy khả 
năng mà bố thí, làm phước. Thưa Cù-đàm, đó gọi là Bà-la-môn tu tập 
hạnh xả.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Những thực hành về hạnh xả theo pháp luật của Hiển thánh thì 
khác ở đây.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, vậy sở hành về hạnh xả theo pháp luật của Hiển 
thánh như thế nào?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Lầa sát sanh, không thích sát sanh. Nói đầy đủ như phần 
thanh tịnh ở trước. Y nơi sự không sát sanh, la bỏ sát sanh... cho 
đến nói đầy đủ như phần thanh tịnh ở trước. Lìa trộm cướp, không 
thích trộm cướp, y nơi sự không trộm cướp, lìa bỏ sự lấy vật không 
cho. Lầìa tà dâm, không thích tà dâm, y nơi sự không tà dâm, bỏ 
việc phi phạm hạnh. Lìa vọng ngữ, không thích vọng ngữ, y nơi sự 
không nói dối, xả bỏ lời nói không thật. Lầa hai lưỡi, không thích 
nói hai lưỡi, y nơi sự không nói hai lưỡi, xả bỏ hành ly gián. Lầa ác 
khẩu, không thích ác khẩu, y nơi sự không ác khẩu, bỏ lời thô ác. 
Lầa lời thêu dệt, không thích lời thêu dệt, y nơi sự không nói thêu 
dệt, bỏ lời vô nghĩa. Đoạn trừ tham dục, xa la khổ tham, y tâm 
không tham, xả bổ ái trước. Đoạn trừ sân nhuế, không sanh phẫn 
hận, y không giận, xả bỏ sân hận. Tu tập chánh kiến, không khởi 
điên đảo, y chánh kiến, xả bỏ tà kiến. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là sở hành về hạnh xả theo Pháp luật 
của Hiển thánh.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 





5 Xã pháp ‡# ?#;. Pãli: paccorohanr, lễ Đi xuống; một nghi thức cúng tế Lửa của 
Bà-la-môn. 


808 TẠP A-HÀM (I) 





“Thưa Cù-đàm, lành thay! Những sở hành về hạnh xả theo Pháp 
luật của Hiền thánh.” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1041. SANH VĂN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy giờ có Phạm chí Sanh Văn® đi đến chỗ Phật, cùng 
Phật thăm hỏi an úy xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, con có người thân tộc rất thương mến, bỗng 
nhiên qua đời. Con vì người ấy nên bố thí với tín tâm. Thế nào, bạch 
Thế Tôn, người ấy có nhận được không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Không phải nhất định được. Nếu người thân tộc của ông sanh 
vào trong địa ngục, nó sẽ ăn thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi 
sống sanh mạng của nó, chứ không nhận được đồ ăn thức uống mà 
ông bố thí với tín tâm. Nếu nó sanh vào súc sanh, ngạ quỷ, hoặc loài 
người, họ sẽ được đồ ăn thức uống của loài người, không nhận được 
đồ bố thí của ông. 

“Này Bà-la-môn, trong đường nøạ quỷ có một nơi tên là Nhập 
xứ nøạ quỷ". Nếu người thân tộc của ông sanh vào trong Nhập xứ ngạ 
quỷ kia, thì sẽ nhận được thức ăn của ông.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Nếu người thân tộc của con không sanh vào trong đường Nhập 
xứ nøạ quỷ, thì thức ăn do tín tâm của con bố thí ai sẽ hưởng được?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nếu ông với tín tâm bố thí cho người thân tộc, nhưng họ không 
sanh vào chốn Nhập xứ ngạ quỷ, thì có những thân tộc quen biết khác 





5. Paili, A. 10. 177. Jãnussoni. 
5. Sanh Văn Phạm chí 4: f ## zE.. Pãli: Jãnussoni brahmano. 
5% Nhập xứ ngạ quỷ ^ jš &f Ø.. Pãli: petavisayam, cảnh giới ngạ quỷ. 








SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 809 





đã sanh vào trong chốn Nhập xứ ngạ quỷ đó sẽ được hưởng.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, nếu con vì tín tâm bố thí cho người thân tộc, 
nhưng họ không sanh vào trong chốn Nhập xứ ngạ quỷ và cũng không 
có các thân tộc quen biết khác sanh vào chốn Nhập xứ ngạ quỷ, thì 
thức ăn do lòng tin bố thí đó ai sẽ hưởng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Giả sử ông vì những thân tộc quen biết mà bố thí, nhưng họ 
không sanh vào trong chốn Nhập xứ ngạ quỷ và lại cũng không có 
những người quen biết khác sanh vào chốn ngạ quỷ, thì việc bố thí do 
lòng tin, tự mình sẽ được phước. Của bố thí do lòng tin của người thí 
chủ đó, sẽ không mất đạt-thẩn®S. ” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thế nào là thí chủ hành thí, để người bố thí được đạt-thẩn kia?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Có người sát sanh, làm những việc ác, tay thường tanh máu.... 
cho đến mười nghiệp bất thiện, nói đầy đủ như kinh Thuân-đà. Sau lại 
bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn,... cho đến những kẻ ăn xin bần cùng, 
đều bố thí tiễn tài, áo quần, chăn mền, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, 
những vật dụng trang nghiêm. 

“Này Bà-la-môn, thí chủ kia nếu lại phạm giới sanh trong loài 
voi, nhưng vì người ấy đã từng bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn tiền của, 
áo quần, chăn mễn, đồ ăn thức uống cho đến những vật dụng trang 
nghiêm, nên tuy ở trong loài voi, nhưng cũng nhận được phước báo 
nhờ họ đã bố thí, từ quần áo, đồ ăn thức uống cho đến những vật dụng 
trang nghiêm. 

“Nếu lại sanh vào các loài súc sanh như trâu, ngựa, lừa, la v.v... 
nhưng cũng nhờ vào công đức thí ân trước, nên họ ắt sẽ nhận được 
phước báo kia tùy theo chỗ sanh tương ứng mà được thọ dụng. 

“Này Bà-la-môn, nếu thí chủ kia lại trì giới, không sát sanh, 





= Đạt-thẩn 3# 1%. Từ phiên âm; Päli: dakkhinä, cũng dịch là cúng vật, thí vật. 
Phẩm vật cúng dường hay bố thí được cúng cho Tăng sau khi đã thọ trai. Đây 
chỉ sự thuyết pháp, chú nguyện hay hồi hướng của Tăng đối với vật được cúng 
dường. 





§10 TẠP A-HÀM (I) 





trộm cướp,... cho đến chánh kiến và bố thí cho các Sa-môn, Bà-la- 
môn,... cho đến những kẻ ăn xin nào là tiền của, áo quần, đồ ăn thức 
uống, đèn đuốc, nhờ công đức này mà sanh trong loài người, ngồi 
hưởng thụ phước báo này, từ áo quần, đổ ăn thức uống... cho đến 
những vật dụng như đèn đuốc. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, nếu họ lại trì giới, thì sẽ được sanh lên 
cõi trời, vì họ nhờ vào những thí ân nên được hưởng những thứ phước 
báo về tài bảo, áo quần, đổ ăn thức uống,... cho đến những vật dụng 
trang nghiêm cõi trời. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là người bố thí hành thí; khi người bố 
thí thọ nhận đạt-thẩn, quả báo không mất.” 

Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1042. BỀ-LA-MA () 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, 
đang nghỉ trong rừng cây Thân-thứ“ phía Bắc làng Bể-la-ma”. Bấy 
giờ, các gia chủ làng Bề-la-ma nghe Thế Tôn đang nghỉ trong rừng 
cây Thân-thứ phía Bắc làng. Nghe vậy, họ cùng rủ nhau đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì, có những chúng sanh khi 
mạng chung sanh vào địa ngục?” 

Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 

“Vì nhân duyên tạo những hành vi phi pháp hành, hành vi nguy 
hiểm hành, nên khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục.” 

Các gia chủ Bà-la-môn bạch Phật: 

“Những gì là hành vi phi pháp hành, hành vi nguy hiểm hành, để 
đến khi thân hoại mạng chung bị sanh vào địa ngục?” 





5%. Thân-thứ lâm —(=—)—-L-APäli: simsapa-vana, rừng cây simsapa, một loại 
cây lớn, tên khoa học Dalbergiasisu. 


5. Bầ-la-ma tụ lạc ## #§ J‡t 5z š4 . Pali: Velama (?). 














SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 811 





Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 

“Vì nhân duyên sát sanh... cho đến tà kiến, đủ mười nghiệp bất 
thiện. 

“Này Bà-la-môn, đó là những hành vi phi pháp hành, hành vi 
nguy hiểm hành, nên khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa 
ngục.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Vì những nhân duyên gì mà chúng sanh khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên trời?” 

Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 

“Vì nhân duyên đã tạo ra những hành động đúng pháp, hành 
động chân chánh nên khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời. ” 

Lại hỏi Thế Tôn: 

“Tạo những hành động gì đúng pháp, những hành động gì chân 
chánh để khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời?” 

Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 

“Là nhân duyên la sát sanh... cho đến chánh kiến, mười nghiệp 
lành thì khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời. 

“Này các gia chủ Bà-la-môn, nếu người nào có những hành 
động đúng pháp, hành động chân chánh này, muốn cầu sanh vào nhà 
quyển quý Sát-lợi, hoặc dòng họ Bà-la-môn uy thế, dòng họ Cư sĩ có 
tiếng, đều được sanh vào đó. Vì sao? Vì nhân duyên hành động đúng 
pháp và hành động chân chánh. Hoặc lại muốn sanh vào Tứ thiên 
vương, Tam thập tam thiên... cho đến Tha hóa tự tại thiên, đều sẽ được 
sanh về. Vì sao? Vì hành động đúng pháp và hành động chân chánh, 
trì tịnh giới nên tự nhiên sẽ đạt được tất cả những øì mình muốn. Hoặc 
lại có người nào hành động đúng pháp và hành động chân chánh như 
vậy, mà muốn cầu sanh vào Phạm thiên thì cũng được sanh về. Vì 
sao? Vì đã tạo hành động đúng pháp và chân chánh, trì giới thanh tịnh, 
tâm lìa ái dục nên sẽ đạt được những sở nguyện. Hoặc lại muốn cầu 
sanh về cõi Quang âm, Biến tịnh,... cho đến A-già-ni-tra cũng lại như 
vậy. Vì sao? Vì người này trì giới thanh tịnh, tâm ly dục. Hoặc lại 
muốn cầu ly dục, pháp ác bất thiện, có giác, có quán,... cho đến chứng 
và trụ đệ Tứ thiển, tất cả được thành tựu. Vì sao? Vì người này hành 
động đúng pháp và chân chánh, trì giới thanh tịnh, tâm ly ái dục, nên 


812 TẠP A-HÀM (I) 





thành tựu mọi ước nguyện. Muốn cầu Từ, Bi, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, 
Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, 
tất cả đều được. Vì sao? Vì hành động đúng pháp và chân chánh, trì 
giới thanh tịnh, tâm ly ái dục, nên đạt được mọi ước nguyện. Muốn 
cầu đoạn tận ba kết, đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, vô 
lượng thần thông, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu 
tận trí, tất cả đều đạt được. Vì sao? Vì hành động đúng pháp và chân 
chánh, trì giới, ly dục, nên đạt được mọi ước nguyện. ” 

Sau khi các gia chủ Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hỷ, làm lễ rồi ra về. 


M 


KINH 1043. BỀ-LA-MA (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, 
đang nghỉ trong rừng cây Thân-thứ phía Bắc làng Bề-la-ma. Bấy giờ, 
các gia chủ Bà-la-môn trong làng Bềể-la-ma nghe Thế Tôn đang nghỉ 
trong rừng cây Thân-thứ làng Bể-la-ma. Nghe vậy, họ đi xe ngựa 
trắng, có nhiều tùy tùng theo hai bên, cầm dù lọng cán vàng, bình tắm 
vàng, ra khỏi làng Bề-la-ma, đến rừng cây Thân-thứ. Đến đầu đường, 
họ xuống xe đi bộ, tiến vào cửa vườn, đến trước Thế Tôn, thăm hồi an 
úy nhau xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, vì nhân gì, duyên gì có người khi mạng chung 
sanh vào địa ngục,... cho đến sanh lên trời?” Nói đầy đủ như kinh trên. 

Sau khi các Bà-la-môn Tỳ-la-ma nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra về. 


M 


KINH 1044. BỀ-NỮU-ĐA-LA® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, 


53. Paili, S. 55. 7. Veludväreyyä. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 813 





đang nghỉ trong rừng cây Thân-thứ, phía Bắc làng Bễể-nữu-đa-la”. 
Gia chủ Bà-la-môn làng Bề-nữu-đa-la nghe Phật đang nghỉ nơi này; 
sau đó rủ nhau đến rừng cây Thân-thứ, đến trước Thế Tôn thăm hỏi 
an úy nhau xong, ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo gia chủ Bà-la-môn: 

“Ta sẽ vì ông nói pháp tự thông”, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. 
Những gì là pháp tự thông? Thánh đệ tử nên học như vây: Tôi tự nghĩ, 
nếu có người muốn giết tôi, điều đó tôi không thích. Cũng như vậy, 
điều mà nếu tôi không thích người khác cũng không thích. Tại sao lại 
giết họ? Nhận ra điều này rổi, sẽ thọ trì sự không sát sanh, không 
thích sát sanh. Chỉ riết như trên. 

“Nếu tôi không thích bị người trộm cướp, người khác cũng không 
thích. Vậy tại sao tôi lại trộm cướp đối với người? Cho nên hãy giữ 
giới không trộm cướp, không thích việc trộm cướp. Nói như trên. 

“Tôi đã không thích người xâm phạm đến vợ tôi, người khác 
cũng không thích. Vậy tại sao nay tôi lại xâm phạm đến vợ người? 
Cho nên phải giữ giới không tà dâm đối với người. Nói như trên. 

“Tôi còn không thích bị người dối gạt, người khác cũng như thế. 
Vậy tại sao lại dối gạt người khác? Cho nên, phải giữ giới không nói 
dối. Nói như trên. 

“Tôi còn không thích người khác chia ha thân hữu tôi, người 
khác cũng như vậy. Vậy tại sao nay tôi lại chia ha thân hữu người 
khác? Cho nên không nói hai lưỡi. Nói như trên. 

'“Fôi còn không thích người khác nói lời thô ác, người khác cũng 
như thế. Vậy tại sao đối với người khác mà lại mạ nhục? Cho nên đối 
với người khác không nên nói lời ác khẩu. Nói như trên. 

“Iôi còn không thích người nói lời thêu dệt, người khác cũng 
như thế. Vậy tại sao đối với người lại nói lời thêu dệt? Cho nên đối 
với người khác không nên nói lời thêu dệt. Nói như trên. 

“Bảy pháp như vậy gọi là Thánh giới. Lại nữa, thành tựu tín 














' Bề-nữu-đa-la ## 4j} 4 ##. Pali: Veludvãaram nama Kosalãnam brahmanagãmo, 
thôn Bà-la-môn thuộc nước Kosala. 








“TP thông chi pháp H ? 3>. Pali: attupanayika dhammapariyäya, pháp môn 
liên hệ đến bản thân (tự ngã); chỉ sự tự tu dưỡng để được tự lợi ích. 



































814 TẠP A-HÀM (I) 





thanh tịnh bất hoại đối với Phật, thành tựu tín thanh tịnh bất hoại đối 
với Pháp, đối với Tăng. Đó gọi là Thánh đệ tử thành tựu bốn bất hoại 
tịnh. Tự mình quán sát ngay bây giờ có thể tự ký thuyết, mình không 
còn vào địa ngục, không còn vào nøạ quỷ, súc sanh và không còn vào 
tất cả đường ác; đạt được pháp Tu-đà-hoàn, không rơi vào pháp đường 
ác, quyết định thẳng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại cõi trời, 
người, cứu cánh biên tế khổ.” 

Sau khi gia chủ Bà-la-môn làng Bề-nữu nghe những øì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

M 


KINH 1045. TÙY LOẠI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có những pháp thân cận”, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ 
vì các ông giảng nói: 

“Những gì là pháp thân cận? Người sát sanh thân cận người sát 
sanh. Trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói thêu 
dệt, tham, sân, tà kiến, chúng tùy theo loại thân cận nhau. Thí như vật 
bất tịnh cùng với vật bất tịnh tự hòa hợp nhau; cũng như vậy, sát sanh 
cùng sát sanh... cho đến tà kiến cùng tà kiến, tự thân cận nhau. Cũng 
vậy Tyỳ-kheo, không sát sanh cùng với không sát sanh thân cận nhau... 
cho đến chánh kiến cùng với chánh kiến thân cận nhau. Thí như vật 
tịnh cùng vật tịnh hòa hợp nhau; sữa sanh lạc, lạc sanh tô, tô sanh đề 
hồ, để hồ tự hòa hợp nhau. Cũng vậy, không sát sanh cùng với không 
sát sanh thân cận nhau... cho đến chánh kiến cùng với chánh kiến thân 
cận nhau. Đó gọi là pháp thân cận nhau của Tỳ-kheo.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 





71. Pãli, A. 10. 199. Sevitabba-bahupuñña. 
”ˆ. Tương tập cận pháp ##l 3# 3í ;#:. Pãli: äsevitabbadhamma, cần được thân cận, 
cần được phục vụ. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 815 





KINH 1046. XÀ HÀNH? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp rắn bò”', hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông giảng nói. 

“Thế nào là pháp rắn bò? Sát sanh, làm ác, tay thường tanh 
máu,... cho đến mười nghiệp ác, nói đầy đủ như kinh Thuần-đà trước. 
Lúc bấy giờ người ấy bò trườn với thân, bò trườn với miệng, bò trườn 
với ý. Khi bò trườn với thân, bò trườn với miệng, bò trườn với ý như 
vậy, một trong hai đường người đó đang hướng đến là địa ngục hoặc 
súc sanh. Chúng sanh bò trườn, là chỉ các loài chúng sanh đi bằng 
bụng như rắn, chuột, mèo, chồn. Đó gọi là pháp rắn bò. 

“Thế nào là pháp không phải rắn bò? Không sát sanh... cho đến 
chánh kiến, nói đầy đủ về mười nghiệp thiện như kinh Thuần-đà 
trước. Đó gọi là pháp không phải rắn bò. Khi thân không phải rắn 
bò, miệng không phải rắn bò, ý không phải rắn bò, thì một trong hai 
đường họ sẽ sanh về là cõi trời hoặc cõi người. Đó gọi là pháp không 
phải rắn bò.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 104. VIÊN CHÂU (1) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác. Nếu chúng sanh 
nào có nhân như vậy, khi thân hoại mạng chung chắc chắn rơi vào địa 





73. Pali, A. 10. 205. Samsappaniya. 


”. Xà hành pháp từ ƒ7 +. Pãli: samsapanïya-dhammapariyã, pháp môn quanh co, 
bò trườn như rắn bò. 
73 P8li, A. 10. 206. Mani. 





§16 TẠP A-HÀM (I) 





ngục, đường ác. Giống như ném hạt châu tròn vào hư không, sẽ rơi 
lại xuống đất lăn đi, không đình trú tại một chỗ”. Cũng vậy, nhân 
nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác, khi thân hoại mạng chung chắc 
sẽ rơi vào địa ngục không có chỗ đình trú”. 

“Thế nào là nghiệp ác? Sát sanh... cho đến nói lời thêu dệt, nói 
đây đủ như trên. Đó gọi là nghiệp ác. 

“Thế nào là tâm ác”? Tâm tham, tâm sân nhuế, nói đầy đủ như 
trên. Đó gọi là tâm ác. 

“Thế nào là kiến ác? Tà kiến điên đảo, nói đầy đủ như trên. Đó 
gọi là kiến ác. Đây gọi là nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác, 
khi thân hoại mạng chung, chắc sẽ rơi vào địa ngục, đường ác. Nếu 
nhân nghiệp thiện, nhân tâm thiện, nhân kiến thiện, khi thân hoại 
mạng chung, chắc sẽ được sanh về cõi trời, đường lành. 

“Này Bà-la-môn, thế nào là nghiệp thiện? Lầa sát sanh, không 
ưa sát sanh,... cho đến không nói lời thêu dệt. Đó gọi là nghiệp thiện. 

“Thế nào là tâm thiện? Không tham, không sân, đó gọi là tâm 
thiện. 

“Thế nào là kiến thiện? Chánh kiến, không điên đảo... cho đến 
kiến không tái sanh đời sau. Đó gọi là kiến thiện. Đây gọi là nhân 
nghiệp thiện, nhân tâm thiện, nhân kiến thiện, khi thân hoại mạng 
chung chắc sẽ được sanh về cõi trời. Giống như ném hạt ma ni có bốn 
phương?" vào hư không, nó rơi chỗ nào sẽ nằm yên chỗ đó; cũng vậy 
ba nhân thiện kia tùy thuộc vào chỗ thọ sanh mà an ổn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 





76. 





Viên châu jBI #£. Pali: apannaka mani, viên ngọc ma-ni hoàn hảo. 

Pãli: yena yevena patitthäti supatitthitamyeva patitthati, dừng chỗ nào thì đứng 
im tại chỗ đó. 

Vô trú xứ =“L—=B. Xem liên hệ thí dụ trên. 

Ác tâm. Pãli: akusalasañcetãn, tư duy, ý chí bất thiện; bất thiện tư niệm. 

Tứ phương ma-ni 1 2 J# jE ; ngọc ma-ni có bốn phương? Päli: apannaka mani? 
Xem cht.77 trên. 











vữa 


78. 
79. 
80. 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 §17 





KINH 1048. VIÊN CHÂU (2)#*! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu người sát sanh, mà tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa 
ngục. Nếu sanh vào loài người, sẽ bị chết yếu. Sự lấy của không cho 
được tập nhiều, hành nhiều, sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh vào loài 
người, tiền của nhiễu khó khăn. Sự tà dâm được tập nhiều, hành 
nhiều, sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, vợ con của nó bị 
người xâm phạm. Sự nói dối tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa 
ngục. Nếu sanh vào loài người, sẽ bị người khác chê bai luôn. Sự nói 
hai lưỡi được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh 
vào loài người, sẽ bị bạn bè thân hữu xa ha, chia rẽ. Sự nói thô ác 
được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài 
người, thường nghe những tiếng xấu. Sự nói lời thêu dệt được tập 
nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, lời 
nói không được tin dùng. Tham dục được tập nhiều, hành nhiễu, sẽ 
sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, tham dục kia sẽ tăng 
trưởng. Sân nhuế được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. 
Nếu sanh vào loài người, sân nhuế kia sẽ tăng trưởng. Tà kiến được 
tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, 
ngu sĩ kia sẽ tăng trưởng. 

“Nếu sự lìa bỏ sát sanh được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh 
lên trời. Nếu sanh vào loài người, chắc sẽ được sống lâu. Nếu sự lìa 
bổ trộm cướp được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu 
sanh vào loài người, tiển tài sẽ không mất. Nếu sự không tà dâm 
được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài 
người, vợ con sẽ thuần lương. Nếu sự không nói dối được tu tập, tu 
tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, sẽ không 
bị chê bai. Nếu sự không nói hai lưỡi được tu tập, tu tập nhiều, sẽ 
được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, thân hữu sẽ bền vững. 
Nếu sự không nói lời ác được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên 


Š! Pali, A. 10. 206. Mani. 


§18 TẠP A-HÀM (I) 





trời. Nếu sanh vào loài người, sẽ được nghe những âm thanh dịu 
dàng. Nếu sự không nói lời thêu dệt được tu tập, tu tập nhiều, sẽ 
được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, lời nói sẽ được tin dùng. 
Nếu sự không tham lam được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên 
trời. Nếu sanh vào loài người, ái dục sẽ không tăng trưởng. Nếu sự 
không sân nhuế được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu 
sanh vào loài người, sân nhuế sẽ không tăng trưởng. Nếu chánh kiến 
được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh làm người, 
ngu sỉ sẽ không tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1049. NA NHÂN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Sát sanh có ba thứ: Sanh khởi từ tham, sanh khởi từ sân, sanh 
khởi từ sĩ,... cho đến tà kiến cũng có ba thứ: Sanh khởi từ tham, sanh 
khởi từ sân, sanh khởi từ sĩ. 

“Lầa sát sanh cũng có ba thứ: Sanh khởi từ không tham, sanh 
khởi từ không sân, sanh khởi từ không sĩ,... cho đến lìa tà kiến cũng có 
ba thứ: Sanh khởi từ không tham, sanh khởi từ không sân, sanh khởi từ 
không s1. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1050. PHÁP XUẤT KHÔNG XUẤT 


Tôi nghe như vầy: 


8ˆ Pạli, A. 10. 174. Hetu. 
8' pali, A. 10. 175. Parikkamma. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 819 





Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nói là có pháp xuất và pháp xuất không xuất?! Những gì là 
pháp xuất và pháp xuất không xuất? Nghĩa là không sát sanh, là sự 
xuất ly đối với sát sanh,... cho đến chánh kiến, là sự xuất ly đối với 
tà kiến.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1051. BỜ KIA BỜ NÀY 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành 
Vương xá. Bấy có Bà-la-môn Sanh Văn đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, được nói là bờ này, bờ kia. Thế nào là bờ này? 
Thế nào là bờ kia?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Sát sanh là bờ này; không sát sanh là bờ kia. Tà kiến là bờ này; 
chánh kiến là bờ bên kia.” 

Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ: 

Mội ít người tu thiện, 

Có thể qua bờ kia; 

Tất cả mọi chúng sanh, 
Chạy rông bờ bên này. 

Đối Chánh pháp luật này, 
Nếu quán pháp, tướng pháp; 
Thì họ qua bờ kia, 

Hàng phục bọn ma chết. 




















#“. Xuất pháp xuất bất xuất pháp ¿! 3#: Hị Z Hị 34. Päli: saparikkammo... ayam 
dhammo.. nayam dhammo aparikkammo, pháp này có thoát ly; pháp này không 
phải không thoát ly. 

33 Pãli, A. 10. 170. Tra. 





820 TẠP A-HÀM (I) 





Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Cũng vậy, ba kinh: Những gì Tỳ-kheo khác hỏi, Tôn giả A-nan hỏi 
và Phật hỏi các Tỳ-kheo, cũng nói như trên. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 821 





KINH 1052. CHÂN THẬT"® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp ác, có pháp chân thật”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, 
Ta sẽ vì các ông giảng nói: 

“Thế nào là pháp ác? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói 
hai lưỡi, nói ác khẩu, nói thêu dệt, tham, sân, tà kiến. Đó gọi là pháp 
ác. 

“Thế nào là pháp chân thật? Lầa sát sanh,... cho đến chánh kiến. 
Đó gọi là pháp chân thật. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1053. ÁC PHÁP* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp ác, pháp ác ác, có pháp chân thật, pháp chân thật chân 
thật”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói: 

“Thế nào là pháp ác? Sát sanh,... cho đến tà kiến. Đó gọi là 
pháp ác. 

“Thế nào là pháp ác ác? Tự sát sanh, dạy người sát sanh,... cho 


%.. pali, A. 10. 191. Saddhamma. 

Š*. Ác pháp, chân thật pháp šš ; Fí #ï 
pháp vi diệu và pháp không vi diệu. 

3 paili, A. 4. 207-210. Päpadhammã. 

80, 


+ 




















3x. Pali: saddhammañca, asaddhammañca, 




















Ác pháp ác ác pháp, chân thật pháp chân thật chân thật pháp šẽ§ ;# Z§ š§ ;⁄:, 
7Ÿ 3» í E E # ?X. Pali: papadhammañca papadhammena papadhamma- 
tarañca; kalyanadhammañca kalyanadhammena kalyanadhammatarañca, pháp 
ác và pháp ác hơn pháp ác; pháp thiện lương và pháp thiện lương hơn pháp 


thiện lương. 




























































































822 TẠP A-HÀM (I) 





đến tự khởi tà kiến, lại đem tà kiến dạy người làm. Đó gọi là pháp 
ác ác. 

“Thế nào là pháp chân thật? Lầa sát sanh,... cho đến chánh kiến. 

“Thế nào là pháp chân thật chân thật? Tự mình không sát sanh, 
dạy người không sát sanh,... cho đến tự mình thực hành chánh kiến, lại 
đem chánh kiến dạy cho người thực hành. Đó gọi là pháp chân thật 
chân thật.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1054. PHÁP CHÂN NHÂN" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có người nam bất thiện và người nam thiện”! 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói. 

“Thế nào là người nam bất thiện? Người sát sanh,... cho đến 
người tà kiến. Đó gọi là người nam bất thiện. 

“Thế nào là người nam thiện? Người không sát sanh,... cho đến 
chánh kiến. Đó gọi là người nam thiện.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe nhũng gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


. Hãy lắng nghe và 


M 


KINH 1055. MƯỜI PHÁP ()” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





?- Pali, A. 10. 192. Sappurisadhamma. 


Bất thiện nam tử thiện nam tử 4 ‡*£ + # Z -. Pali: asappurisadhamma, 
sappurisa-dhamma, pháp không phải thiện sĩ, pháp thiện sĩ. 
?*“ Pali, A. 4. 201. Sikkhãpada. 


91. 











SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 823 





“Có người nam bất thiện; có người nam bất thiện hơn người nam 
bất thiện; có người nam thiện; có người nam thiện hơn người nam 
thiện. Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông 
giảng nói. 

“Thế nào là người nam bất thiện? Người sát sanh,... cho đến 
người tà kiến. Đó gọi là người nam bất thiện. 

“Thế nào là người nam bất thiện hơn người nam bất thiện? 
Người tự tay sát sanh, rồi dạy người sát sanh,... cho đến tự thực hành tà 
kiến, rồi dạy người thực hành tà kiến. Đó gọi là người nam bất thiện 
hơn người nam bất thiện. 

“Thế nào là người nam thiện? Người không sát sanh... cho đến 
chánh kiến. Đó gọi là người nam thiện. 

“Thế nào là người nam thiện hơn người nam thiện? Tự mình 
không sát sanh và dạy người không sát sanh,... cho đến tự thực hành 
chánh kiến, lại đem chánh kiến dạy người khác thực hành. Đó gọi là 
người nam thiện. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1056. MƯỜI PHÁP (2)*3 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu người nào thành tựu mười pháp, như mâu sắt đâm xuống 
nước; người kia khi thân hoại mạng chung sẽ hạ nhập vào địa ngục, 
đường ác. Những gì là mười? Đó là sát sanh... cho đến tà kiến. Nếu 
người nào thành tựu mười pháp, như mâu sắt chĩa lên hư không; khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên trời. Những gì là mười? Đó là 
không sát sanh... cho đến chánh kiến. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


3: Pali, A. 10. 210. Dasa-dhammä. 


824 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1057. HAI MƯƠI PHÁP"* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu người nào thành tựu hai mươi pháp, như mâu sắt đâm 
xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục, đường 
ác. Những gì là hai mươi? Tự tay sát sanh, bảo người sát sanh,... cho 
đến tự mình hành tà kiến, lại dùng tà kiến dạy người hành. Đó gọi là 
thành tựu hai mươi pháp, như mâu sắt đâm xuống nước, khi thân hoại 
mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường ác. 

“Nếu người nào thành tựu hai mươi pháp, giống như mâu sắt 
chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên 
trời. Những gì là hai mươi? Tự mình không sát sanh, dạy người 
không sát sanh,... cho đến tự mình hành chánh kiến, lại đem chánh 
kiến dạy người khác hành. Đó gọi là thành tựu hai mươi pháp, như 
mâu sắt chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh 
lên trên trời. ” 

Phật nói kinh nay xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1058. BA MƯƠI PHÁP° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba mươi pháp, nếu người nào thành tựu, như mâu sắt đâm 
xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường 
ác. Những gì là ba mươi? Tự mình sát sanh, dạy người sát sanh và 
khen ngợi sát sanh,... cho đến tự mình hành tà kiến, lại đem tà kiến 
dạy người khác hành và thường khen ngợi người hành tà kiến. Đó gọi 


?% Pali, A. 4. 211. Visati-dhammä. 
3 Pali, A. 4. 212. Timsã-dhammã. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 825 





là thành tựu ba mươi pháp, như mâu sắt đâm xuống nước, khi thân 
hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường ác. 

“Có ba mươi pháp, nếu người nào thành tựu, giống như mâu sắt 
cha lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên 
trời. Những gì là ba mươi? Tự mình không sát sanh, dạy người không 
sát sanh và thường khen ngợi công đức không sát sanh,... cho đến tự 
mình hành chánh kiến, lại đem chánh kiến dạy người hành và khen 
ngợi công đức chánh kiến. Đó gọi là thành tựu ba mươi pháp, như 
mâu sắt chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh 
lên trên trời. ” 

Các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1059. BỐN MƯƠI” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn mươi pháp, nếu thành tựu bốn mươi pháp này, như giáo 
sắt ném xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa 
ngục, đường ác. Những gì là bốn mươi? Tự mình sát sanh, dạy người 
sát sanh, khen ngợi sát sanh, thấy người sát sanh sanh lòng hoan hỷ 
theo,... cho đến tự mình hành tà kiến, dạy người khác hành, khen ngợi 
tà kiến, thấy hành tà kiến sanh lòng hoan hỷ theo. Đó gọi là thành tựu 
bốn mươi pháp thì sẽ như giáo sắt ném xuống nước, khi thân hoại 
mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường ác. 

“Có bốn mươi pháp, nếu thành tựu bốn mươi pháp, như giáo sắt 
chĩa lên không, khi thân hoại mạng chung được sanh lên trên trời. 
Những gì là bốn mươi? Tự mình không sát sanh, dạy người không sát 
sanh, miệng thường khen ngợi công đức không sát sanh, thấy người 
không sát sanh, sanh lòng hoan hỷ theo,... cho đến tự mình hành 
chánh kiến, dạy người khác hành, thường khen ngợi công đức chánh 
kiến, thấy người hành chánh kiến sanh lòng hoan hỷ theo. Đó gọi là 


%- Pali, A. 10. 213. Catiarisa-dhammä. 


826 TẠP A-HÀM (I) 





thành tựu bốn mươi pháp, như giáo sắt chĩa lên không, khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1060. PHÁP PHI PHÁP KHỔ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có phi pháp, có chánh pháp. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta 
sẽ vì các ông giảng nói: 

“Thế nào là phi pháp? Sát sanh,... cho đến tà kiến. Đó gọi là phi 
pháp. 

“Thế nào là chánh pháp? Không sát sanh,... cho đến chánh kiến. 
Đó gọi là chánh pháp. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1061. PHI LUẬT CHÁNH LUẬT® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có phi luật, có chánh luật. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ 
vì các ông giảng nói: 

“Thế nào là phi luật? Sát sanh,... cho đến tà kiến. Đó gọi là phi 
luật. 

“Thế nào là chánh luật? Không sát sanh,... cho đến chánh kiến. 
Đó gọi là chánh luật. ” 


”- Pali, A. 10. 198. Sacchikãtabba. 
?®- Pali, A. 10. Sädhu. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 37 §27 





Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Giống như Phi luật và chánh luật; cũng thế Phi Thánh và Thánh, 
Bất thiện và thiện, Phi thân cận và thân cận, Chẳng lành thay và lành 
thay, Hắc pháp và bạch pháp, Phi nghĩa và chánh nghĩa, Pháp kém và 
pháp hơn, Pháp tội và pháp không tội, Pháp bỏ và pháp không bỏ, tất 
cả đều nói như trên." 


n 


?- Tóm tắt có chín kinh. 


828 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A-HÀM QUYỀN 38 


KINH 1062. THIỆN SANH! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tôn giả Thiện Sanh? vừa mới cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà; đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Khi ấy Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, nên biết thiện nam tử Thiện Sanh này có hai 
chỗ đoan nghiêm: Một là cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, 
xuất gia học đạo, sống không nhà; hai là đã tận trừ các hữu lậu, vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng!: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” ” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Tịch tĩnh, sạch các lậu, 
Tỳ-kheo trang nghiêm tốt; 
Ly dục, đoạn các kết, 
Không tái sanh, Niết-bàn. 
Giữ thân sau cùng này, 
Hàng phục giặc ma oán. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 17. Tương ưng Tỳ-kheo”, gồm hai mươi hai 
kinh: 1165-1186; Đại Chánh, kinh 1062-1083. Quốc Dịch, quyển 32, “Tụng vii. 
Kệ. 1. Tương ưng Tỳ-kheo”, hai phẩm, hai mươi hai kinh. Phật Quang, quyển 38, 
kinh 1050-1068. Päli, S. 21. 5. Sujãato. Biệt dịch, N?100(1). 

Thiện Sanh —=. Pali: Sujata. 

Hán: nhị xứ đoan nghiêm — ÿš li lữ. Pali; ubhayena .. sobhati, sáng chói với 
hai điều. 








Hán: tự tri tác chứng É# #ïI {E šŠ.. Pãli: sayam abhiñña sacchikatvä, bằng thắng 
trí mà tự mình chứng nghiệm (chứng ngộ). 














SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 829 





KINH 1063. XÚ LẬU? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo° hình tướng xấu xí khó coi, bị các 
Tỳ-kheo khinh mạn, đến chỗ Phật. Khi ấy bốn chúng đang vây quanh 
bên Thế Tôn, thấy Tỳ-kheo này đến, tất cả đều có ý khinh mạn, liên 
nói với nhau rằng: “Tỳ-kheo đang đến kia là ai, mà hình tướng xấu xí, 
khó coI, bị mọi người khinh mạn vậy?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của các Tỳ-kheo nên 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thấy Tỳ-kheo đang đến, hình tướng thô xấu, khó coi 
kia, bị mọi người khinh mạn không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Vâng, chúng con đã thấy vậy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đối với Tỳ-kheo này, các ông chớ có khởi ý tưởng kinh mạn. 
Vì sao? Vì Tỳ-kheo này đã tận trừ các lậu, những việc cần làm đã làm 
xong, đã lìa các gánh nặng, đã đoạn tận các hữu kết, chánh trí, tâm 
thiện giải thoát. Này các Tỳ-kheo, các ông chớ xét đoán lầm người, 
chỉ có Như Lai mới có khả năng xét đoán người.” 

Vị Tỳ-kheo này đến chỗ Phật, đẳnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi 
lui qua một bên. 

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thấy Tỳ-kheo này cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi lui qua 
một bên không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Vâng, chúng con đã thấy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đối với Tỳ-kheo này, các ông chớ có ý khinh mạn.... cho đến 
các ông chớ xét đoán lầm người, chỉ có Như Lai mới có khả năng biết 
được người. ” 


Päli, S. 21. 6. Bhaddi. Biệt dịch, N?100(2). 
Pali: [Lakundaka-] Bhaddiya. 


830 


TẠP A-HÀM (I) 





Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chim bay cùng thú chạy, 
Tất cả sợ sư tử. 
Sư tử vua loài thú, 
Không có loài nào bằng. 
Cũng vậy, người trí tuệ, 
Tuy nhỏ nhưng mà lớn. 
Chớ chấp thân tướng họ, 
Mà sanh tâm khinh mạn. 
Nào cần thân to lớn, 
Thịt nhiều không trí tuệ. 
Trí tuệ hiển thắng này, 
Chính là bậc Thượng sĩ. 
Ly dục, đoạn các kết, 


Không tái sanh, Niết-bàn. 


Giữ thân sau cùng này, 


Hàng phục các ma quân. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 


hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1064. ĐỀ-BÀ? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương 
xá. Bấy giờ, Để-bà-đạt-đa có được lợi dưỡng từ A-xà-thế” con bà Tỳ- 
để-hy, vua nước Ma-kiệt-đà. Hằng ngày cùng đoàn thị tùng với năm 
trăm cỗ xe đến chỗ Đề-bà-đạt-đa; hằng ngày đem năm trăm chõ đồ 
ăn cúng dường Đề-bà-đạt-đa. Đềể-bà-đạt-đa dẫn năm trăm người thành 





7 Pali, S. 17. 36. Ratha. Cí. A. 4. 68. Devadatta. Biệt dịch, N?100(3) 


Š. Đề-bà-đạt-đa ‡š 3š ¿2£ Z. Pali: Devadatta. 








” Ma-kiệt-đà vương A-xà-thế Tỳ-đề-hy-tử J# ÿ Jb 1 








E [Hƒ Bãi ] 


Ajätasattu-kumãro, vương tử Ajatasattu, chưa làm vua. 


IF E tš ? #. Pali: 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 831 





nhóm riêng '”" nhận sự cúng dường này. 

Lúc ấy có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Vương xá 
khất thực, nghe Để-bà-đạt-đa có những lợi dưỡng như vậy,... cho đến 
nhóm riêng năm trăm người hưởng thụ sự cúng dường này. Khất thực 
xong, trở về tinh xá cất y bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm chúng con đắp y, ôm bát vào thành 
Vương xá khất thực, nghe Để-bà-đạt-đa có lợi dưỡng như vậy,... cho 
đến dẫn nhóm riêng năm trăm người hưởng thọ sự cúng dường này.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ nói Đềể-bà-đạt-đa đang được lợi dưỡng. Vì sao? 
Vì Để-bà-đạt-đa này, nếu hưởng thọ lợi dưỡng riêng thì đời này tự 
hoại và đời sau cũng bị hoại. Ví như cây chuối, lau, tre sanh quả liền 
chết, năm sau cũng hư hoại. Cũng lại như vậy, Để-bà-đạt-đa, nếu 
thọ nhận sự cúng dường này, thì đời này bị hoại, đời sau cũng bị 
hoại. Thí như con la!' mang thai thì chết; cũng như vậy Đề-bà-đạt-đa, 
nếu thọ nhận các lợi dưỡng thì đời này bị hoại, đời sau cũng bị hoại. 
Đề-bà-đạt-đa ngu sĩ kia, sẽ tùy theo thời gian nhiều ít hưởng thụ lợi 
dưỡng này, mà phải lâu dài chịu khổ, không lợi ích. Cho nên, các 
Tỳ-kheo, nên học như vây: “Dù có lợi dưỡng đến, tôi cũng không 
sanh tâm nhiễm trước. ” 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 

Chuối sanh quả liền chết, 
Lau tre cũng như vậy. 

La mang thai thì chết; 
Người vì tham mà chết. 
Thường làm hạnh phi nghĩa, 
Biết nhiều không khỏi ngu; 
Pháp lành ngày tổn giảm, 
Cành khô, rễ cũng tàn. 





v: Biệt chúng 7ïj Z£ ; một số Tỳ-kheo trong Tăng tách thành nhóm riêng sinh hoạt 
biệt lập. Bản Pãli không có chỉ tiết này. 

Hán: cự hư §E B§ ; giống thú hình như ngựa (Từ hải). Päli: assatara, giống lừa lai 
ngựa. 





11. 


832 TẠP A-HÀM (I) 





Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng. 


M 


KINH 1065. TƯỢNG THỦ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nước Xá-vệ có Thủ Tỳ-kheo!° là người dòng họ 
Thích, mạng chung tại nước Xá-vệ. 

Lúc ấy, sáng sớm có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực, nghe Thủ Tỳ-kheo họ Thích mạng chung ở nước 
Xá-vệ. Nghe xong vào thành Xá-vệ khất thực trở về cất y bát, rửa 
chân xong, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay các Tỳ-kheo đắp y, ôm bát 
vào thành Xá-vệ khất thực, nghe Thủ Tỳ-kheo dòng họ Thích mạng 
chung ở nước Xá-vệ. Thế nào, bạch Thế Tôn, Thủ Tỳ-kheo mạng 
chung sẽ sanh về nơi nào? Thọ sanh thế nào? Đời sau ra sao?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thủ Tỳ-kheo này thành tựu ba pháp bất thiện, nên khi mạng 
chung sẽ sanh vào địa ngục, đường ác. Những gì là ba pháp bất thiện? 
Là tham dục, sân nhuế và ngu si. Ba pháp bất thiện này trói buộc tâm. 
Thủ Tỳ-kheo dòng họ Thích sẽ sanh vào địa ngục, đường ác.” 

Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ: 

Tham dục, sân nhuế, sỉ, 
Trói buộc tâm con người; 
Phát từ trong, tự hại. 

Như lau, tre ra hoa. 

Tâm không tham, nhuế, sỉ, 
Đó gọi là sáng suốt; 





!“-. Biệt dịch, N°100(4). 
3: Thủ Tỳ-kheo ## Er íí. Biệt dịch: Tượng Thủ Tỳ-kheo. Päli, hoặc Hattha (tay), 
hoặc Hatthi (voi). 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 833 





Phát từ trong, không hại, 

Đó gọi là thắng xuất. 

Cho nên phải lìa tham, 

Tăm tối sỉ, sân nhuế; 

Tỳ-kheo trí tuệ sáng, 

Khổ tận, Bát-niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1066. NAN-ĐÀ () 
Như Thủ Tỳ-kheo, kinh Nan-đà cũng nói như vậy. 
M 


KINH 1067. NAN-ĐÀ (2)“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Nan-đà con Di mẫu của Phật, thích mặc 
áo nhuộm, chải chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bỡn cợt, vừa 
đi vừa cười đùa. Lúc ấy có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nan-đà là con Di mẫu của Phật, thích 
mặc áo nhuộm, chải chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bỡn cợt, 
vừa đi vừa cười đùa. ” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà nói Nan-đà rằng: “Đại Sư cho 
ØỌI ngươi. ` ” 

Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy đến nói với Nan-đà: 

“Thế Tôn cho gọi ông.” 

Nan-đà nghe xong liền đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
ngồi lui qua một bên. Phật bảo Nan-đà: 


!* P8li, S. 21. 8. Nando. Biệt dịch, N°100(5); Cí. N°125(18.6). 
1. Nan-đà Phật di mẫu tử ## jÈ í# #š RE} -r-. Pali: Nando Bhagavato mãtucchãputto. 





























834 TẠP A-HÀM (I) 





“Có thật ngươi thích mặc áo nhuộm, chải chuốt bóng láng, mang 
giữ bát tốt, thích bỡn cợt, vừa đi vừa cười đùa không?” 

Nan-đà bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Nan-đà: 

“Ngươi là con Di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, không 
nên mặc y phục đẹp, chải chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bỡn 
cợt, vừa đi vừa cười đùa. Ngươi nên tự nghĩ như vây: “Ta là con bà Di 
mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, nên trú ở a-lan-nhã, đi khất thực, 
mặc áo phấn tảo, thường nên khen ngợi sự mặc áo phấn tảo, ưa ở chỗ 
núi, khe, không tham luyến ái dục.” 

Sau khi vâng lời Phật dạy, Nan-đà trú ở a-lan-nhã, đi khất thực, 
mặc áo phấn tảo, thường nên khen ngợi sự mặc áo phấn tảo, ưa ở chỗ 
núi, khe, không tham luyến ái dục. 

Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ: 

Nan-đà, Ta muốn ngươi, 

Tu tập a-lan-nhã; 

Đi khất thực từng nhà, 
Thân mặc áo phấn tảo. 
Thích ở chỗ núi khe, 

Không tham luyến ngũ dục! 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Nan-đà nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1068. ĐÊ-SA'"" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Đê-sa'" tự nghĩ: “Ta là anh em con cô 
của Thế Tôn, nên không cần phải cung kính, không cần quan tâm cấp 





! Pali, S.21.9. Tisso. Biệt dịch, N°100(7). 
“ Đê-sa {§ ÿb. Pãli: äyasmã Tisso Bhagavato pitucchãputto, Tôn giả Tissa, con 
trai của Bá mẫu của Thế Tôn. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 835 





bậc, cũng cần phải sợ nễ, không chịu để can gián.” Lúc ấy có nhiều 
Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Đê-sa tự nghĩ mình là anh em con cô 
của Thế Tôn nên không cần cung kính, không cần quan tâm cấp bậc, 
cũng không cần sợ nễ, không chịu để can gián.” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Đê-sa nói rằng: “Đại Sư cho gọi 
ngươi. ” 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia vâng lời Phật dạy đến chỗ Tỳ-kheo Đê-sa 
nóI: 

“Thế Tôn cho gọi ông.” 

Tỳ-kheo Đê-sa liền đi đến chỗ phật, cúi đầu lễ Phật và lui ngồi 
một bên. Phật bảo Đê-sa: 

“Có thật ông nghĩ rằng: “Ta là anh em con cô của Thế Tôn nên 
không cần cung kính, không cần dè đặt, không phải sợ nễ, không chịu 
để can gián chăng?” Tỳ-kheo Đê-sa bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Tỳ-kheo Đề-sa: 

“Ông không nên nghĩ thế. Ông phải nghĩ rằng: “Ta là anh em 
con cô của Thế Tôn nên phải cung kính, sợ nễ, nhẫn chịu sự can 
gián.'” 

Lúc ấy Thế Tôn liền nói kệ: 

Lành thay, ngươi Đê-sa! 
Lìa sân nhuế là tốt; 

Chớ sanh tâm sân hận. 
Người sân giận không tối. 
Nếu hay lìa sân mạn, 

Tu hành tâm khiêm hạ; 
Sau đó ở nơi Ta, 

Tu tập các phạm hạnh. 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Đê-sa nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


836 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1069. TỲ-XÁ-KHƯ8 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê Tử” tụ họp ở nhà 
cúng dường”, thuyết pháp cho số đông các Tỳ-kheo, ngôn từ hoàn 
hảo, giọng tốt trong trẻo cú vị rõ ràng, chính xác, lời nói phù hợp với 
trí tuệ; thính giả thích nghe, lời nói lưu loát, hiển bày ý nghĩa sâu xa, 
khiến các Tỳ-kheo nhất tâm lắng nghe. 

Khi ấy Thế Tôn đang nhập chánh thọ ban ngày”, với thiên nhĩ 
thanh tịnh hơn tai người thường, nghe tiếng thuyết pháp, Ngài xuất 
định, đi đến giảng đường, ngồi trước đại chúng và nói với Tỳ-kheo Tỳ- 
xá-khư Bát-xà-lê Tử: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-xá-khư! Ông có thể ở nơi nhà cúng 
dường này mà thuyết pháp cho các Tỳ-kheo, với ngôn từ hoàn hảo, 
cho đến, hiển hiện ý nghĩa sâu xa, khiến các Tỳ-kheo chuyên tỉnh, 
kính trọng. Ông hãy thường xuyên thuyết pháp như vậy cho các Tỳ- 
kheo, khiến các Ty-kheo chuyên tinh kính trọng, nhất tâm ưa nghe, sẽ 
được ích lợi lâu dài, sống an lạc.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Nếu không có thuyết pháp, 
Khó phân rõ ngu, trí. 
“Đây ngu! Đây trí tuệ!” 
Không do đâu hiển hiện. 
Khéo nói pháp tươi mát, 
Nhân thuyết trí rõ ràng. 
Thuyết pháp là sáng chiếu, 
Sáng chói cờ Đại tiên. 


!3 Pali, S. 21. 7. Visakho; Cf. A. 4. 48. Visäkho. Biệt dịch, N?100(8). 

'?_Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê Tử Eš # {* §# iã] #l Ƒ-. Päli: Visãkho pañcälaputto. 

- Cúng dường đường {£‡ # 2. Päli: upatthanasala, giảng đường hay thị giả 
đường, hay nhà khách. 

Trú chánh thọ &# 1: Z.. Đây chỉ sự nghỉ trưa. Bản Päli: sayanhasamayam 
patisallana. 





























21. 








SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 837 





Phật nói kinh này xong; Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê Tử nghe những gì 
Phât dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui. 


M 


KINH 1070. NIÊN THIẾU” 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có nhiều chúng Tỳ-kheo ở nhà cúng dường, 
tụ tập cùng nhau may y. Lúc đó có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất gia 
chưa bao lâu, mới vào Pháp luật, không muốn phụ giúp các Tỳ-kheo 
may ÿ. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật, lui 
ngồi một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, ở nhà cúng dường, các Tỳ-kheo tụ tập may y. 
Có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, mới vào Pháp luật, 
không muốn phụ giúp các Tỳ-kheo may y.” 

Bấy giờ Đức Phật hỏi vị Tỳ-kheo trẻ ấy: 

“Có thật ông không muốn giúp đỡ các Tỳ-kheo may y chăng?” 

Tỳ-kheo trẻ kia bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tùy theo khả năng của con mà con phụ giúp.” 

Thế Tôn khi đó biết được tâm niệm của Tỳ-kheo trẻ tuổi, mới 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ nói với” Tỳ-kheo trẻ này. Vì sao? Vì Tỳ-kheo 
này được bốn pháp tăng tâm”', đang hoàn toàn an trú trong hiện pháp 
lạc, chẳng phải do cố gắng mà được. Tỳ-kheo ấy theo bản tâm của 
mình, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, xuất gia học đạo, tăng tiến tu 
học, hiện pháp tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 

Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: 





2“ Pali, S. 21. 4. Navo. Biệt dịch, N?100(9). 

3. Pãli: mã .. etassa bhikkhuno ujjhãyittha, các ông chớ hiểm trách Tỳ-kheo này. 

®- Bốn pháp tăng tâm J1 ## „› 3#; ; hay bốn tăng thượng tâm. Päli: catunam 
jhananam abhicetasikanam, bốn thiền tăng thượng tâm. 

















838 TẠP A-HÀM (I) 





Kém nỗ lực, đức mỏng, 
Trí tuệ ít: không thể 
Hướng thẳng đến Niết-bàn, 
Thoát khỏi gông phiền não. 
Hiền nhân trẻ tuổi này, 
Sớm được chỗ thượng sĩ; 
Lìa dục tâm giải thoát, 
Niết-bàn dứt tái sanh. 
Giữ thân tối hậu này, 
Hàng phục các ma quân. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1071. TRƯỞNG LÃO*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo tên Thượng Tọa”, sống một mình tại 
một nơi, cũng thường hay khen ngợi người sống một mình, đi khất thực 
một mình, khất thực xong trở về một mình và một mình ngồi thiền tư. 

Bấy giờ, trong chúng có nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có Tôn giả tên là Thượng Tọa sống một mình, 
cũng thường hay khen ngợi người sống một mình, đi khất thực một 
mình, khất thực xong trở về một mình và một mình ngồi thiền tư.” 

Khi đó Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Thượng Tọa nói rằng: “Đại Sư cho 
gọi thầy.” 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, đến nói lời như trên với Tỳ-kheo 
Thượng Tọa, Tỳ-kheo Thượng Tọa vâng lời đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ Phật, rồi lui ngồi một bên. Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Thượng Tọa: 


3 Pali, S. 21. 10. Theranämo. Biệt dịch, N°100(10). 
%-. Danh viết Thượng Tọa =W—~=~=y. Pali: Theranamako. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 839 





“Ông có thật sống một mình nơi chỗ vắng, khen ngợi người sống 
một mình, đi khất thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngôi thiển tư 
một mình chăng?” 

Ty-kheo Thượng Tọa bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật như vậy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo Thượng Tọa: 

“Này Tỳ-kheo, ông như thế nào sống một mình, khen ngợi người 
sống một mình, một mình đi khất thực, một mình trở về chỗ ở và một 
mình ngồi thiển tư?” 

Tyỳ-kheo Thượng Tọa bạch Phật: 

“Con chỉ ở một mình nơi vắng vẻ, khen ngợi người sống một 
mình, đi khất thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngồi thiển tư một 
mình. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo Thượng Tọa: 

“Ông là kẻ sống một mình, Ta không nói là chẳng phải sống một 
mình. Nhưng lại có lối sống một mình thắng diệu hơn. Sao gọi là lối 
sống một mình thắng diệu? Đó là Tỳ-kheo phía trước thì khô căn, phía 
sau thì diệt tận, ở giữa thì không tham hỷ””. Đó là Bà-la-môn tâm 
không còn do dự, đã xả ưu hối, ha các hữu ái, đoạn các kết sử. Đây 
gọi là sống một mình không có lối sống nào thắng diệu hơn nữa.” 

Khi ấy Phật nói kệ: 

Chiếu sáng khắp tất cả, 
Biết khắp các thế gian; 
Chẳng chấp tất cả pháp, 
Lìa hết tất cả ái. 

Người này sống an lạc, 
Ta nói là độc trụ. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Thượng Tọa nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ cáo từ. 

M 





27. Dạjj; yam atitam tam pahinam, yam anagatam patinissattham, paccuppannesu 
attabhavapatilabhesu chandarago suppativinito, cái gì đã qua thì đoạn tận, cái 
gì chưa đến khước từ, trong những lợi dưỡng cho bản thân thì khéo chế ngự 
tham dục. 


§40 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1072. TĂNG-CA-LAM® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tôn giả Tăng-ca-lam” du hành nhân gian ở 
Câu-tát-la, tới nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, trong vườn Cấp cô độc. 
Tỳ-kheo Tăng-ca-lam kia có vợ cũ đang ở trong nước Xá-vệ, nghe tin 
Tỳ-kheo Tăng-ca-lam du hành trong nhân gian từ Câu-tát-la đến nước 
Xá-vệ, trong rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Nghe vậy, liền mặc V 
phục đẹp, trang điểm hoa anh lạc, ôm con đi thẳng đến Kỳ-hoàn, đến 
trước phòng Tỳ-kheo Tăng-ca-lam. 

Trong lúc Tôn giả Tăng-ca-lam ra khỏi phòng đi kinh hành ngoài 
đất trống, người vợ cũ kia tiến đến trước mặt Tôn giả và nói: 

“Đứa bé này còn nhỏ quá, anh bỏ con thơ đi tu, ai sẽ nuôi dưỡng 
nó?” 

Tyỳ-kheo Tăng-ca-lam không nói chuyện với nàng. Người vợ ba 
lần nói như vậy, Tỳ-kheo cũng không nói gì. Người vợ lại nói: 

“Tôi đã nói cho anh biết ba lần như vậy mà anh chẳng nói với 
tôi, chẳng ngó ngàng tới, bây giờ tôi sẽ bỏ đứa bé này.” 

Người vợ liền bổ đứa nhỏ ngay đầu đường kinh hành mà đi và nói: 

“Này Sa-môn, đây là con của ông! Ông hãy tự nuôi nấng. Nay 
tôi bỏ đi!” 

Tôn già Tăng-ca-lam cũng chẳng nhìn đến đứa bé. Người vợ ấy 
lại nói: 

“Sa-môn này chẳng để ý gì đến đứa nhỏ. Chắc có lẽ ông đã 
được chỗ khó được của bậc Tiên nhân. Lành thay! Sa-môn chắc hẳn 
đã được giải thoát.” 

Thiếu phụ không toại nguyện đành ôm con đi. 

Bấy giờ, Thế Tôn đang nhập chánh thọ ban ngày, với thiên nhĩ 
siêu việt hơn người thường, Ngài nghe được những lời của người vợ cũ 
của Tôn giả Tăng-ca-lam, liền nói kệ: 


*®-. Pali, Cí. Ud. 1.8. Bodhi-vagga. Biệt dịch, N°100(11). 
?:Tăng-ca-lam {# 3I #£ . PAli: Sahgamaii. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 841 





Việc đến chẳng hoan hỷ, 
Đi cũng chẳng lo buôn; 
Với thế gian hòa hợp, 
Giải thoát chẳng nhiễm trước. 
Ta nói Tỳ-kheo kia, 
Chân thật Bà-la-môn, 
Việc đến chẳng hoan hỷ, 
Đi cũng chẳng lo buôn. 
Không nhiễm cũng không tu, 
Hai tâm đều vắng lặng; 
Ta nói Tỳ-kheo này, 
Là chân Bà-la-môn. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tăng-già-lam nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ làm lễ rồi đi. 


M 


KINH 1023. A-NAN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-nan một mình ở chỗ vắng tự suy nghĩ: 
“Có ba thứ mùi hương chỉ bay theo chiểu gió, không thể bay theo 
ngược chiều gió. Những gì là ba? Đó là mùi hương rễ cây, mùi hương 
thân cây và mùi hương của hoa. Hoặc lại có mùi hương nào bay theo 
chiều gió, cũng bay theo ngược gió, cũng bay vừa thuận gió ngược gió 
chăng?” 

Suy nghĩ như thế, buổi chiều hôm đó sau khi từ thiển tịnh dậy, 
A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật và lui đứng một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tự nghĩ thầm: “Có ba 
thứ mùi hương chỉ bay theo chiều gió, không thể bay theo ngược gió. 
Những gì là ba? Đó là mùi hương rễ cây, mùi hương thân cây, mùi 


3 Quốc Dịch, “1. Tương ưng Tỳ-kheo, phẩm 2”. Päli, A. 3. 79. Gandha. Biệt dịch, 
N?100(12), N°116, N?117, N?125(23.5). 


842 TẠP A-HÀM (I) 





hương của hoa. Hoặc có mùi hương nào bay theo chiều gió, cũng bay 
theo ngược gió, cũng bay vừa thuận gió vừa ngược gió chăng?" ” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Đúng thế! Đúng thế! Có ba loại mùi hương chỉ bay theo chiều 
gió, không thể bay theo ngược gió. Đó là hương thơm rễ cây, hương 
thơm của cây, hương thơm của hoa. Này A-nan, cũng có mùi hương 
bay theo chiều gió, bay theo ngược gió và cũng bay theo thuận gió 
ngược gió. Này A-nan, hương bay theo chiều gió, bay theo ngược gió 
và cũng bay theo thuận gió ngược gió, đó là: Có thiện nam tử hay 
người thiện nữ nào sống ở thành ấp, tụ lạc, thành tựu pháp chân thật, 
suốt đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng 
ngữ, không uống rượu. Người thiện nam, người thiện nữ như vậy đều 
được người lành trong tám phương, cùng phương trên, phương dưới, 
thầy đều tán thán rằng: 'Ở phương kia, làng kia, có người thiện nam, 
người thiện nữ trì giới thanh tịnh, thành tựu pháp chân thật, suốt đời 
không sát sanh... cho đến không uống rượu." Này A-nan, đây gọi là thứ 
hương hoa bay theo chiều gió, bay theo ngược chiều gió và cũng bay 
theo thuận gió ngược gió. ” 

Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ: 

Chẳng phải hương cành, hoa, 
Có thể bay ngược gió. 

Chỉ có hương tịnh giới, 

Của thiện nam, thiện nữ; 
Ngược, thuận bay các phương, 
Không đâu không nghe biết. 
Đa-ca-ld`', Chiên-đàn, 
Uu-bát-la, Mạt-lợi; 

So sánh các mùi hương, 

Giới hương là hơn hết. 
Hương thơm như Chiên-đàn, 
Lan tỏa có giới hạn; 

Chỉ có hương giới đức, 

Xông ngát tận CỐI trời. 





3! Đa-ca-la Z 3JI #š . Pãli: tagara, cây cam tùng, cách hương. 











SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 843 





Hương thơm của tịnh giới, 
Chánh thọ, chẳng phóng dật; 
Chánh trí và giải thoát, 
Ma đạo không thể vào. 
Đây là đạo an ổn, 
Đạo này rất thanh tịnh; 
Hướng thẳng diệu thiền định, 
Bứt đây trói của ma. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ làm lễ rồi đi. 
M 


KINH 1074. BỆN TÓC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hành trong nhân gian ở nước Ma-kiệt- 
để, cùng với một ngàn vị Tỳ-kheo. Xưa kia họ là những người xuất 
gia bện tóc”, nay đều đắc quả A-la-hán, các lậu đã tận, việc làm 
đã xong, xả bỏ các gánh nặng, chóng được tự lợi, sạch các hữu kết, 
chánh trí thiện giải thoát. Phật cùng các Tỳ-kheo đi đến tại rừng 
Trượng lâm, tháp Thiện kiến”. 

Bình-sa* vua nước Ma-kiệt-để, nghe Thế Tôn du hành trong 
nhân gian tại nước Ma-kiệt-để, đến trong rừng Trượng lâm, tháp 
Thiện kiến. Vua cùng với các tiểu vương, quần thần và đoàn tùy 
tùng, xe cộ một muôn hai ngàn chiếc, ngựa một muôn tám ngàn, 
người đi bộ theo đông vô số, các Bà-la-môn, gia chủ trong nước Ma- 
kiệt-để đều đi theo. 

Nhà vua rời khỏi thành Vương xá đi đến chỗ Thế Tôn, cung kính 





3“. Pãli, Cí. Luật tạng, Mv.1.22 (Seniya Bimbisãra). Biệt dịch, N°100(13). 
33. 





Oanh phát xuất gia 5 5£ ;l 3. Pãli: jatila. Đây chỉ các anh em Uruvela-Kassapa 
(Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp) và các đệ tử của họ. 

Thiện kiến lập chi-đề Trượng lâm #§ 7# 37 # ‡š ‡Ý #R. Pãli: Lattivane Suppattha- 
cetiya. 

3” Ma-kiệt-để vương Bình-sa J# #8 ÿš + 
Bimbisaro. 


34. 








I 











H ỳb. Pali: raja Magadho Seniyo 





844 TẠP A-HÀM (I) 





cúng dường. Tới đầu đường, vua xuống đi bộ. Lúc tiến vào đến cửa 
trong, vua dẹp bỏ năm thứ nghi trượng, giở mão, dẹp bỏ lọng, quạt, 
dao gươm, cởi giày da. Vua đến trước Phật, sửa lại y phục tế chỉnh, 
trật vai áo bên phải, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, tự xưng 
danh tánh và bạch Phật: 
“Thế Tôn, con là Bình-sa, vua nước Ma-kiệt-đề. ” 
Phật bảo Bình-sa vương: 
“Đại vương, ngài là Bình-sa. Mời Đại vương an tọa. ” 
Bình-sa vương lại lễ dưới chân Phật, từ tốn ngồi xuống một bên. 
Lúc bấy giờ Uất-bễ-la Ca-diếp?" cũng đang ngồi tại đấy. Trong khi đó 
các gia chủ Bà-la-môn nghĩ rằng: “Có phải Đại Sa-môn này theo Uất- 
bể-la Ca-diếp tu phạm hạnh hay là Uất-bề-la Ca-diếp theo Đại Sa- 
môn tu phạm hạnh?” 
Thế Tôn biết được tâm niệm của các gia chủ, Ngài liền nói kệ 
hỏi: 
Uất-bề-la Ca-diếp, 
Nơi đây thấy lợi gì, 
Bỏ sự phụng thờ xưa, 
Thờ lửa và các việc ? 
Nay hãy nói nghĩa kia. 
Nguyên do bỏ thờ lửa. 


Uất-bềể-la Ca-diếp nói kệ bạch Phật: 


Tiên tài thức ăn ngon, 
Nữ sắc, quả ngũ dục; 
Quán sát vị lai thọ, 
Đều vô cùng nhơ nhớp. 
Thế nên đều ném bỏ, 
Sự thờ lửa trước kia. 


Thế Tôn lại nói kệ hỏi: 
Ông chẳng đắm thế gian, 
Năm dục tiền, vị, sắc...; 





*%- Uất-bề-la Ca-diếp ## ## Z 3 #Z . PAli: Uruvela-Kassapa. 











SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 845 





Sao lại bỏ trời, người ? 
Ca-diếp, tùy nghĩa nói. 


Ca-diếp lại nói kệ đáp Thế Tôn: 


Thấy đạo lìa hữu du, 
Lối Vô dự tịch diệt, 
Vô sở hữu, bất trước, 
Không đường khác, đạo khác. 
Thế nên đều ném bỏ, 
Lối tu thờ lửa trước, 
Đại hột” đều thọ trì, 
Phụng thờ nước, hoặc lửa. 
Ngu sĩ chìm trong đó. 
Chí câu đạo giải thoái. 
Mù, không mắt trí tuệ, 
Hướng sanh, già, bệnh, chất. 
Chẳng thấy con đường chánh, 
Trọn la néo sanh tử. 
Nay mới nhờ Thế Tôn, 
Được thấy đạo vô vì, 
Lực mà Đại long nói, 
Được qua bên bờ kia. 
Mâu-mi rộng cứu giúp, 
An úy vô lượng chúng, 
Nay mới biết Cù-đàm, 
Bậc siêu xuất chân đế. 
Đức Phật lại nói kệ khen Ca-diếp: 
Lành thay! Này Ca-diếp, 
Trước suy xét phi ác, 
Kế phân biệt tìm cầu, 
Mới đến nơi tốt dẹp. 


“Này Ca-diếp, ông nên có lòng an úy tâm đồ chúng của ông.” 


3” Đại hội, chỉ đại tế đàn. 


846 TẠP A-HÀM (I) 





Khi ấy Uất-bề-la Ca-diếp liền nhập chánh thọ, do sức thần túc, 
hướng về phương Đông, bay lên hư không, hiện ra bốn thứ thần biến: 
đi, đứng, nằm, ngồi. Vào trong lửa tam-muội, toàn thân rỗng sáng tỏa 
ra sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, pha lê, sắc hổng. Trên thân ra nước, dưới 
thân ra lửa, trở lại thiêu đốt thân. Trên thân ra nước để rưới nước lên 
thân. Hoặc trên thân ra lửa để đốt thân kia; dưới thân tuôn nước để 
tưới ướt thân. Hiện bày các thứ thần thông biến hóa xong, Ca-diếp cúi 
đầu lễ Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy của con, con là đệ tử.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Ta là Thầy ông. Ông là đệ tử. Ông hãy bình an ngôi xuống đi.” 

Tôn giả Uất-bể-la Ca-diếp ngồi lại chỗ cũ. Các gia chủ Bà-la- 
môn xứ Ma-kiệt-đề đều nghĩ thầm: “Uất-bễ-la Ca-diếp đã quyết định 
ở nơi Đại Sa-môn tu hành phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Bình-sa vua xứ Ma-kiệt-để, cùng các gia 
chủ Bà-la-môn nghe những øì Phật dạy, đều hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ 
rồi cáo từ. 

M 
KINH 1075. ĐÀ-PHIÊU ()* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại thành Vương xá, trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, có Đà-phiêu Ma-la Tử”, quê cũ ở thành Vương xá, lo việc 
Tăng chúng, phân chia thức ăn uống và các vật dụng: giường nằm, chỗ 
ngôi,... và xếp đặt phiên thứ, sai thỉnh rất chu đáo. Lúc đó, có Tỳ-kheo 
Từ Địa” trải qua ba lần nhận thức ăn thô dở. Trong khi ăn lòng cảm 
thấy khó chịu, cay đắng nghĩ thầm: “Quái lạ thay! Khổ thay! Tỳ-kheo 
Đà-phiêu Ma-la Tử chắc cố tình đem thức ăn đở để là xúc não ta, 
khiến ta khi ăn cảm thấy cực khổ. Ta phải làm sao gây bất lợi cho y 
mới được?” 





3. Pãli, Cí., Luật tạng, Tiểu phẩm, Cv. 4. 4. 4. Biệt dịch, N°100(14). 
”- Đà-phiêu Ma-la Tử fÈ ÿ# f# š§ -Ƒ-. Päli: Dabba Mallaputta. 
#* Từ Địa # H:. PAli: Mettiya-bhummajaka. 














SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 §47 





Tỳ-kheo Từ Địa có một cô em gái là Tỳ-kheo-ni tên Mật-đa-la"" 
đang ở trong chúng Tỳ-kheo-ni nơi vườn nhà vua thuộc thành Vương 
xá. Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la đi đến chỗ Tỳ-kheo Từ Địa, cúi đầu lễ chân 
Từ Địa rồi đứng một bên. Tỳ-kheo Từ Địa không nhìn đến cũng không 
mở lời. 

T-kheo-nIi Mật-đa-la nói với Tỳ-kheo Từ ĐỊa: 

“A-lê*, vì sao không ngó ngàng và chẳng nói chuyện với tôi?” 

Ty-kheo Từ Địa nói: 

“Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử nhiều lần đem thức ăn thô dở để 
làm xúc não tôi, khiến tôi khi ăn cảm thấy cực khổ. Còn cô thì cứ bỏ 
mặc tôi. ” 

T-kheo-nI nói: 

“Làm gì bây giờ?” 

Ty-kheo Từ Địa nói: 

“Cô hãy đến Thế Tôn bạch như vầy: “Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo 
Đà-phiêu Ma-la Tử là kẻ phi pháp, không ra gì, đã cùng con làm điều 
trái phạm, phạm tội Ba-la-di'. Tôi sẽ làm chứng và nói: 'Bạch Thế 
Tôn, đúng như lời em gái con đã nói”. ” 

T-kheo-nI nói: 

“A-lê, làm sao tôi lại đem tội Ba-la-di để vu báng cho Tỳ-kheo 
phạm hạnh?” 

Tỳ-kheo Từ Địa bảo: 

“Nếu cô không làm như thế, tôi và cô từ nay chấm dứt tình anh 
em. Cô đừng lui tới đây để chuyện trò, thăm hỏi nhau nữa.” 

Tỳ-kheo-ni im lặng một hồi, suy nghĩ rồi nói: 

“A-lê khiến tôi làm như thế, tôi sẽ vâng theo lời dạ y.” 

Tỳ-kheo Từ Địa bảo: 

“Cô hãy đợi tôi đi đến Thế Tôn trước, cô sẽ đi theo sau.” 

Tỳ-kheo Từ Địa đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui đứng 
một bên. Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la đi theo sau, đảnh lễ Phật rồi lui ngồi 





41. 





Mật-đa-la 3 4 ¿§ . Pali: Mettiy8. 

* A-lê [rj #! : Ấn Thuận đọc là A-xà-lê (Päli: äcariya), tức Hán dịch là Giáo thọ sư 
hay Quỹ phạm sư. Nhưng đây là phiên âm từ Skt. ariya (Pali: ayya): “Thưa Ngài/ 
Thưa Đức Ông” từ xưng hô của người nhỏ đối với người lớn. 











848 TẠP A-HÀM (I) 





một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, một việc không đẹp thay! Thật phi lý thay! 
Đà-phiêu Ma-la Tử đã làm điều phi phạm hạnh với con, phạm tội Ba- 
la-di!” 

Tyỳ-kheo Từ Địa lại bạch Phật: 

“Như lời nói của em gái con, trước đây con đã biết. ” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử đang ở giữa đại chúng. 

Khi ấy Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la Tử: 

“Ông có nghe lời nói này không?” 

Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nghe.” 

Phật bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử: 

“Hôm nay ông như thế nào?” 

Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã biết! Như Thiện Thệ đã biết!” 

Phật bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử: 

“Ông nói như Thế Tôn đã biết, nay chẳng hợp thời. Bây giờ ông 
có nhớ thì nói nhớ, không nhớ thì nói không nhớ. ” 

Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử bạch: 

“Con không tự nhớ. ” 

Trong lúc đó Tôn giả La-hầu-la đang đứng phía sau cầm quạt 
hầu Phật, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không đẹp thay! Thật phi lý thay! Tỳ-kheo-ni 
này nói: “Tôn giả Đà-phiêu Ma-la Tử cùng với con làm điều phi phạm 
hạnh". Tỳ-kheo Từ Địa lại nói: 'Bạch Thế Tôn, đúng thế! Trước đây 
con đã biết như em con đã nói.” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Bây giờ, Ta hỏi La-hầu-la, tùy ý ngươi đáp lời Ta. Nếu Tỳ- 
kheo-ni Mật-đa-la đến nói với Ta rằng: “Thật không đẹp thay! Thật 
phi lý thay! La-hầu-la cùng con làm điều phi phạm hạnh, phạm tội 
Ba-la-di.` Tỳ-kheo Từ ĐỊa lại bạch với Ta: “Thưa đúng như vậy, 
trước đây con đã biết, như lời em gái con nói.` Ngươi sẽ làm thế 
nào?” 


*®. Hán: bất thiện bất loại “£ ‡ Z ##i, Pãli: nacchannam nappattũpam. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 849 





La-hầu-la bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu con nhớ con sẽ nói nhớ, nếu không nhớ sẽ 
nói không nhớ. ” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Này người ngu si, ngươi còn nói được những lời này, huống chi 
Đà-phiêu Ma-la Tử là Tỳ-kheo thanh tịnh, cớ sao không nói được 
những lời như vậy?” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đối với Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử, hãy để ức niệm“. Với 
Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la, hãy diệt tránh bằng tự xác nhận”. Với Tỳ-kheo 
Từ Địa, Tăng sẽ tích cực giáo giới can gián và khiển trách: “Ngươi 
thấy gì? Thấy ở đâu? Do nhân duyên gì đến để thấy?' ” 

Thế Tôn dạy như vậy xong, Ngài rời chỗ ngồi đứng lên, vào 
phòng tọa thiển. Khi ấy các Tỳ-kheo để cho Tỳ-kheo Đà-phiêu tự ức 
niệm. Với Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la, cho pháp diệt tránh bằng tự nhận. 
Với Tỳ-kheo Từ Địa, Tăng tích cực giáo giới can gián và khiển trách: 
“Ngươi thấy gì? Thấy ở đâu? Do nhân duyên gì đến để thấy?' Trong 
khi can ngăn như thế, Tỳ-kheo Từ Địa nói rằng: “Đà-phiêu Ma-la Tử 
không làm chuyện phi phạm hạnh; không phạm Ba-la-di. Đà-phiêu 
Ma-la Tử đã ba phen cho tôi thức ăn tệ, đáng sợ, khiến tôi khi ăn cảm 
thấy cực khổ, nên tôi đối với Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử mà có sự 
thiên vị, giận hờn, ngu si, sợ hãi, nên cố ý nói như thế. Nhưng thật sự 
Đà-phiêu Ma-la Tử là người thanh tịnh, vô tội.” 

Chiều hôm ấy, Thế Tôn từ thiển định ra, đến trước đại chúng trải 
tòa, ngồi xuống. 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con đã cho Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử 
tự ức niệm. Với Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la cho pháp diệt tránh bằng tự 
nhận. Với Tỳ-kheo Từ Địa thì tích cực giáo giới can gián. Tỳ-kheo ấy 
nói rằng: 'Đà-phiêu Ma-la Tử thanh tịnh vô tội”.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vì sao ngu si, chỉ vì việc ăn uống, mà cố ý vọng ngữ?” 


*- Luật Tỳ-kheo: đây chỉ pháp diệt tránh, bằng ức niệm tỳ-ni; Päli: sati-vinayo. 


*-. Luật Tỳ-kheo: chỉ pháp diệt tránh bằng tự ngôn trị; Päli: patiññãtakara. 


850 TẠP A-HÀM (I) 





Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ: 
Nếu hay xả một pháp, 
Biết mà cố vọng ngữ; 
Chẳng kể gì đời sau, 
Điều ác nào chẳng làm. 
Thà ăn viên sắt nóng, 
Như lửa than cháy hừng; 
Không vì phạm giới cấm, 
Ăn của thí cho Tăng. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 

hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 106. ĐÀ-PHIÊU (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca-la-đà, tại thành Vương 
xá. Bấy giờ, Tôn giả Đà-phiêu Ma-la Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
Phật, rồi lui đứng một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con xin vào Bát-niết-bàn ở trước Phật.” 

Thế Tôn ¡im lặng, Tôn giả ba lần bạch như vậy. Phật bảo Đà- 
phiêu Ma-la Tử: 

“Các pháp hành hữu vi đều như vậy cả.” 

Khi ấy, Tôn giả Đà-phiêu Ma-la Tử liền ở trước Phật nhập 
tam-muội, bằng chánh thọ như vậy, hướng về phương Đông, Tôn giả 
bay lên hư không hiện bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, nhập vào 
tam-muội lửa, dưới thân phát ra lửa, cả thân rỗng sáng; ánh sáng 
chiếu khắp các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, pha lê, hồng. Dưới thân 
ra lửa, trở lại thiêu thân. Trên thân ra nước rưới ướt trên thân. Hoặc 
trên thân ra lửa thiêu đốt thân, dưới thân ra nước rưới ướt trên thân. 
Khắp cả mười phương hiện bày các sự biến hóa xong, Tôn giả liền ở 
trong hư không, trong thân phát ra lửa tự thiêu thân vào Vô dư Niết- 
bàn, tiêu tận, tịch diệt, khiến không còn sót một mảy bụi, ví như 


*.. pali, Cí. Ud. 8. 9. Pataligamiya-vagga. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 851 





trong hư không thắp cây đèn, dầu, tim đều hết. Đà-phiêu Ma-la Tử ở 
trong hư không đã nhập diệt, thân tâm đều bặt hết cũng như thế. 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 
Ví như đốt hòn sắt, 
Lửa bừng sáng rực rỡ; 
Sức nóng dần dân tắt, 
Nào biết đi về đâu? 
Cũng thế, sự giải thoát, 
Vượt bùn lây phiền não; 
Đã cắt đứt các dòng, 
Nào biết đi về đâu? 
Chóng đắc dấu bất động, 
Nhập Vô dư Niết-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1077. GIẶC” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại nước Ương-cù-đa-la* du hành nhân 
gian. Khi đi qua trong rừng Đà-bà-xà-lê-ca”, Ngài gặp những người 
chăn bò, người chăn dê, người nhặt củi, cỏ và các người làm việc 
khác. Họ trông thấy Thế Tôn đang đi trên đường, đều vội vàng bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chớ đi theo con đường này. Phía trước có tên 
cướp Ương-cù-lợi-ma-la"° chuyên môn khủng bố người.” 

Đức Phật nói với các người này: 

'““Fa không sợ.” 

Nói xong, Ngài cứ theo đường mà đi. Họ nói ba lần, Đức Phật 





**_ Pali, Cí. M. 86. Angulimäla-sutta. Biệt dịch, N?100(16). N°125 (38.6). 
- Ương-cù-đa-la #: Eš 4 #§ . Bản Pali, tại Savatthi. 

' Đà-bà-xà-lê-ca 3š [ Zti šMI. Pãli: Dhavajãlikã (2). 
-_Ương-cù-lợi-ma-la 1: Eš 4l fš š§.. Päli: Añgulimala. 


















































852 TẠP A-HÀM (I) 





vẫn cứ đi. Từ xa Phật trông thấy Ương-cù-lợi-ma-la, tay cầm dao chạy 
thẳng đến. Thế Tôn dùng thần lực hiện thân đi từ từ khiến cho Ương- 
cù-lợi-ma-la chạy như bay cũng không kịp. Chạy theo đến mệt đuối, 
Ương-cù-lợi-ma-la từ xa nói với Thế Tôn: 
“Đứng lại, đứng lại, chớ đi!” 
Thế Tôn vừa đi vừa đáp: 
'“Ta luôn dừng. Ngươi không tự dừng đó thôi. ” 
Lúc ấy Ương-cù-lợi-ma-la nói kệ: 
Sa-môn vẫn rảo nhanh, 
Lại nói “Ta luôn dừng. ` 
Nay tôi mệt, dừng nghỉ. 
Sao nói “Ngươi chẳng dừng? 
Thế Tôn lại nói kệ đáp: 
Ương-cù-lợi-ma-la, 
Ta nói Ta thường dừng: 
Với tất cả chúng sanh, 
Đã dừng mọi đao trượng. 
Ông khủng bố chúng sanh, 
Nghiệp ác không chịu dừng. 
Với tất cả côn trùng, 
Ta dứt dùng đao gậy. 
Với côn trùng bé nhỏ, 
Ông bức bách đe dọa; 
Cố tạo nghiệp hung ác, 
Trọn chẳng lúc nào thôi. 
Ta đối tất cả thần”', 
Dừng thôi mọi đao, trượng. 
Ông đối với các thân, 
Luôn làm khổ, bức bách. 
Tạo tác ác nghiệp đen, 
Đến nay không dừng nghỉ. 





”' Thần ‡# . Đoạn kệ này không có Päli tương đương. Đây chắc là dịch từ bhũta, 
quỷ thần, cũng chỉ các loại thảo mộc. 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 853 





Ta dừng nơi pháp nghỉ, 

Tất cả không phóng dật. 

Ông chẳng thấy Bốn đế, 

Nên chẳng dừng buông lung. 
Ương-cù-lợi-ma-la nói kệ bạch Phật: 

Lâu mới thấy Mâu-ni, 

Nên theo đường chạy đuổi; 

Nay nghe lời vì diệu, 

Sẽ bỏ điều ác xưa. 

Nói ra như thế rồi, 

Liền buông bỏ đao gậy; 

Dập đầu dưới chân Phật, 

Xin cho con xuất gia. 

Phật đây lòng từ bi, 

Đại Tiên tràn thương xót; 

Gọi Tỳ-kheo, thiện lai! 

Xuất gia thọ cụ túc. 

Ương-cù-lợi-ma-la sau khi xuất gia, thường một mình ở chỗ 
vắng, chuyên tâm tư duy lý do khiến thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia, học đạo, sống không nhà, tinh tấn 
tu phạm hạnh, hiện tại tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa.` Lúc ấy Ương-cù-lợi-ma-la đắc quả A-la-hán, giác 
ngộ, giải thoát, hỷ lạc, Tôn giả liền nói kệ: 

Vốn mang tên “Bất Hại”” 
Mà lại sát hại nhiều. 

Nay được tên 'Kiến Đế, 

Xa lìa sự tổn, sát. 

Thân không giết, không hại, 
Miệng ý cũng như thế, 

Nên biết 'chân bất sát, 
Chẳng bức bách chúng sanh. 


”* Bất Hại 4 #&. Pãli: Ahimsa, tên do cha mẹ đặt. 


S54 


TẠP A-HÀM (I) 





Rảa sạch tay vấy máu, 
Gọi là Ương ma-la; 

Trôi nổi giữa dòng sâu, 
Tam quy làm dừng bặit. 
Quy y Tam bảo xong, 

Xuất gia được cụ túc; 
Thành tựu được tam mình, 
Điều Phật dạy đã làm. 
Chăn trâu, dùng gậy đánh, 
Nài voi, dùng móc sắt; 
Chẳng dùng đến gươm đao, 


Thật huấn luyện trời, người. 


Dao bén nhờ đá mài, 

Tên thẳng nhờ lửa ấm; 
Chặt gậy nhờ búa rìu, 

Tự chế, nhờ trí tuệ. 

Nơi dòng đời ân ái, 
Chánh niệm mà Vượt ra. 
Người tuổi trẻ xuất gia, 
Siêng tu lời Phật dạy; 

Sẽ soi sáng thế gian, 

Như mây tan trăng hiện. 
Người tuổi trẻ xuất gia, 
Siêng tu lời Phật dạy; 
Nơi dòng đời ân ái, 
Người trước kia phóng dật, 
Sau đó hay tự kiểm; 

Sẽ soi sáng thế gian, 

Như mây tan trăng hiện. 
Người trước kia phóng dật, 
Sau này hay tự kiểm; 
Chánh niệm mà siêu xuất. 
Nếu thoát các nghiệp ác, 


Chánh thiện hay khiến diệt; 


Sẽ soi sáng thế gian, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 855 





Như mây tan trăng hiện. 
Trước người tạo nghiệp ác, 
Chánh niệm hay khiến diệt; 
Nơi dòng đời ân ái, 
Chánh niệm hay siêu xuất. 
Tôi đã làm nghiệp ác, 
Chắc hướng đến đường ác; 
Đã nhận lấy báo ác, 
Nợ trước vay đã trả. 
Nếu người oán ghét tôi, 
Được nghe Chánh pháp này; 
Được pháp nhấn thanh tịnh, 
Tôi tụ hạnh nhẫn nhục. 
Chẳng còn khởi tranh cãi, 
Nhờ ân lực của Phật; 
Tôi hiền lành, nhẫn nhục, 
Cũng thường khen ngợi nhẫn. 
Tùy thời được nghe pháp, 
Nghe rồi tu hành theo. 
Phật nói kinh này xong, Ương-cù-lợi-ma-la nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1078. TÁN-ĐẢO-TRA® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca-la-đà, tại thành Vương 
xá. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo kia, lúc sáng sớm đi ra bên bờ sông 
Tháp-bổ”1, cởi y phục để trên bờ, xuống sông tắm rửa. Tắm xong, lên 
bờ, khoác sơ một cái y đợi thân khô. 

Khi ấy có một Thiên tử từ thân tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng bên 
sông Tháp-bổ, bảo Tỳ-kheo rằng: 

“Ông trẻ tuổi xuất gia, tươi trắng, tóc đen, đang ở vào lứa tuổi 


33. Pali, S.1. 20. Samiddhi. Biệt dịch, N?100(17) 
* Tháp-bổ hà ‡ä 3# ;J. Pãli: Tapodã, tên hồ lớn ngoại thành Vương xá. 




















856 TẠP A-HÀM (I) 





tráng thịnh đẹp đẽ. Đáng nên hưởng thụ ngũ dục, trang nghiêm chuỗi 
ngọc, xức dầu thơm, đeo tràng hoa, tự vui sướng với năm dục. Nhưng 
sao bây giờ lại trái với người thân, quay lưng với thế tục, khiến họ 
phải khóc lóc biệt ly; cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất 
gia học đạo, sống không nhà? Sao lại bổ cái vui hiện tiền mà tìm cái 
lợi phi thời ”?” 

Ty-kheo đáp: 

“Tôi không xả bỏ cái lạc hiện tại, để tìm cầu cái lạc phi thời. 
Thật sự chính tôi đang xả bỏ cái lạc phi thời, được lạc hiện tiền.” 

Thiên tử hỏi Tỳ-kheo: 

“Thế nào là xả bỏ cái lạc phi thời, được lạc hiện tiền?” 

Ty-kheo đáp: 

“Như Thế Tôn nói, dục là phi thời”, vị ngọt ít mà khổ nhiễu; ít 
lợi nhiều nạn. Tôi nay trong các pháp hiện thực đã lìa sự thiêu đốt, 
chẳng đợi thời tiết, hay tự thông đạt, hiện tiền quán sát, duyện tự tâm 
mà tri giác”. Này Thiên tử, như thế gọi là xả bổ cái lạc phi thời, được 
niềm lạc hiện tiền.” 

Thiên tử lại hỏi Tỳ-kheo: 

“Điều mà Như Lai nói là thế nào, rằng dục là phi thời, ít vui, 
nhiều khổ? Điều mà Như Lai nói là thế nào, rằng lợi lạc trong đời 
hiện tại,... cho đến, tự giác tri?” 

Ty-kheo đáp: 

“Tôi trẻ tuổi xuất gia, không thể nói rõ hết ý nghĩa Chánh pháp 
luật của Như Lai. Thế Tôn đang ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà gần 
đây. Ngài có thể đến hỏi Thế Tôn điều nghi ngờ. Thế Tôn sẽ nói, tùy 
sự ghi nhớ mà lãnh thọ. ” 

Thiên tử lại nói: 





* Pali: mã sanditthikam hitvãa kalikam anudhavrti, chớ xả bỏ cái hiện thực, mà 


chạy theo cái lệ thuộc thời gian. Chỉ sự tu tập đòi hỏi nhiều thời gian. Bản Hán 
đọc akãalika, do tách âm cuối của từ đi trước, hitvã = ã+a. 

Pali: kalika hi avuso kãm3, dục vọng vốn lệ thuộc thời gian. 

Pali: sanditthiko ayam dhammo akaliko ehipassiko opaneyyiko paccattam 
veditabbo viññũhï ti, Pháp này (của Phật) là hiện thực (được thấy ngay hiện tại), 
không lệ thuộc thời gian, hãy đến để thấy (là pháp thực chứng), có khả năng 
hướng dẫn (đến Niết-bàn), được chứng biết từ nội tâm bởi kể Trí. 


56. 
51. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 §57 





“Này Tỳ-kheo, nơi chỗ Như Lai đang có nhiều chư Thiên oai lực 
vây quanh. Tôi trước chưa hỏi, không dễ gì đến được. Tỳ-kheo, nếu có 
thể vì tôi bạch trước Thế Tôn, tôi sẽ đi theo.” 

Ty-kheo đáp: 

'“[ôi sẽ vì ngài đi đây. ” 

Thiên tử thưa với Tỳ-kheo: 

“Vâng, Tôn giả đi, tôi đi theo sau Tôn giả.” 

Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, lui đứng một bên; 
tường thuật lại đầy đủ cuộc vấn đáp với Thiên tử cho Thế Tôn nghe 
và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, vị Thiên tử này nếu là người thành thật chốc lát 
sẽ đến, nếu không thành thật sẽ không đến.” 

Lúc ấy vị Thiên tử kia từ xa nói vọng lại với Tỳ-kheo: 

“Tôi đã ở đây. Tôi đã ở đây.” 

Bây giờ Thế Tôn liễn nói kệ: 

Chúng sanh theo ái tưởng”, 
Do ái tưởng mà trụ. 

Vì chẳng biết rõ ái, 

Nên thân chết tùy tiện”. 

Phật bảo Thiên tử: 

“Ông giải thích bài kệ này rồi mới có thể hỏi.” 

Thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện Thệ, con không 
hiểu.” 

Đức Phật nói kệ và bảo Thiên tử: 

Nếu biết ái được yêu, 

Ở đó không sanh yêu. 
Người không có sự này, 
Người khác không thể nói". 





*. Ái tưởng Z #ll. Pãli: akkheyyasaññino sattä, chúng sanh có tưởng về danh (tên 
gọi người và vật). 

”? Pali: akkheyyam apariññäya, yogamãyanti maccuno, do không biết rõ danh nên 
bị Tử thần trói đi. 


858 TẠP A-HÀM (I) 





Phật bảo Thiên tử: 
“Ông hiểu nghĩa này rồi có thể hỏi câu khác.” 
Thiên tử bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện Thệ, con không 
hiểu.” 
Đức Phật lại nói kệ: 
Ai thấy: bằng, hơn, kém, 
Ất có ngôn luận sanh. 
Ba việc chẳng khuynh động: 
Không yếu mên, trung, thượng”. 


Phật bảo Thiên tử: 
“Hiểu được nghĩa này thì có thể hỏi.” 
Thiên tử bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện Thệ, con không 

hiểu.” 

Đức Phật lại nói kệ: 
Đoạn ái và danh sắc, 
Trừ mạn, không ràng buộc; 
Tịch diệt, dừng sân nhuế, 
Làa kết, bặt dục vọng. 
Chẳng thấy nơi trời, người, 
Đời này và đời khác. 


Phật bảo Thiên tử: 
“Ông hiểu nghĩa này rồi mới nên hỏi.” 
Thiên tử bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Thưa Thiện Thệ, con đã hiểu.” 
Đức Phật nói kinh này xong, Thiên tử nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ biến mất. 


5. Pali: akkheyyañca pariññäya, akkhätäram na maññati; tañca tassa na hoti, yena 


nam vajjä na tassa atthi, do biết rõ cái bị gọi tên, nó không suy tưởng đến tên 
gọi. Ai không có điều này, người đó không có lầm lỗi. 

Pali: tisu vidhasu avikampamano, samo visesi ti na tassa hoti, ai không dao 
động trong ba sự này, người đó không có ý nghĩ hơn, kém. 


61. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 859 





M 


§60 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 10/9. BẠT-CHẨN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo kia” cuối đêm đến bên bờ sông Tháp- 
bổ, cởi y phục để trên bờ, xuống sông tắm rửa, tắm xong lên bờ khoác 
sơ một cái y đợi thân khô. Khi ấy có một Thiên tử từ thân tỏa ra ánh 
sáng, chiếu sáng bên sông Tháp-bổ, bảo Tỳ-kheo rằng: 

“Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Đây là gò mả®', ban đêm bốc khói, ban 
ngày bốc lửa. Người Bà-la-môn kia thấy vậy, nói rằng: “Hãy phá cái 
gò mả này đi. Đào lên là người trí, hãy cầm lấy gươm đao.` 

“Lại thấy con rùa lớn". Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi con rùa 
này. Đào lên là người trí, hãy cầm lấy gươm đao." 

“Lại thấy có cái cù lâu“, Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi cái cù 
lâu này. Đào lên là người trí, hãy cầm lấy gươm đao.) 

“Lại thấy có miếng thịt”. Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi miếng 
thịt này. Đào lên là người trí, hãy cầm lấy gươm đao.' 

“Lại thấy chỗ giết chóc”°. “Trừ đi chỗ giết chóc này. Đào lên là 
người trí, hãy cầm lấy gươm đao.) 

“Lại thấy cái lăng-kỳ”, Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi cái lăng- 
kỳ này. Đào lên là người trí, hãy cầm lấy gươm đao.) 

“Lại thấy có hai đường. Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi hai 
đường này. Đào lên là người trí, hãy cầm lấy gươm đao." 

“Lại thấy có một cánh cửa. Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi cánh 
cửa này. Đào lên là người trí, hãy cầm lấy gươm đao." 


5. Pali, Cí. M. 23. Vammka. Biệt dịch, N°100(18), N°125(39.9). 

5. Pali: Tôn giả Kumãrakassapa, sống trong rừng Andhavana (Ám lâm). 

Hán: khâu trũng íí #£. Päli: vammika, ổ kiến hay gò mối. 

Bản Pãli, đào lần đầu, thấy cái then cửa (langi). 

Cù lâu #£ #‡. Không hiểu ý. Päli, đào lên lần thứ hai: uddhumäyika, thây sình 
(hay con nhái). 

Nhục đoạn [ÄÃ £#. Pãli, lần thứ ba: dvidhäpatha, hai con đường. 

Đồ sát xứ Ƒ§ š Jš.. PäIi, lần thứ tư: cangavãram, chiếc thuyền (khúc gỗ được 
moi ruột). 

Lăng-kỳ ‡ :š. Pali: langi, cái then cửa. Bản Pali, lần thứ năm: kummo, con rùa. 


64. 














65. 
66. 


67. 


68. 





69. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 861 





“Lại thấy có con rồng lớn”. Bà-la-môn thấy rồi nói: “Dừng lại, 
chớ bỏ qua con rồng to. Phải nên cung kính." 

“Này Tỳ-kheo, ông hãy đem luận này đến hỏi Thế Tôn. Như lời 
Phật dạy, ông theo đó thọ trì. Vì sao? Vì trừ Như Lai ra, tôi không thấy 
a1 trong thế gian này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa môn, Bà-la-môn nào, 
mà đối với luận này có tâm ưa thích. Trừ các đệ tử, hay những người 
nghe từ tôi rồi nói lại.” 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo sau khi nghe luận này từ Thiên tử ấy, liền đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một bên. Tỳ-kheo đem các 
luận của Thiên tử kia hỏi Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là gò mả? Thế nào là đêm thì bốc khói? 
Thế nào là ngày thì lửa cháy? Thế nào là Bà-la-môn? Thế nào là đào 
lên? Thế nào là người trí? Thế nào là gươm đao? Thế nào là con rùa 
lớn? Thế nào là cù lâu? Thế nào là miếng thịt? Thế nào là chỗ giết 
chóc? Thế nào là lăng-kỳ? Thế nào là hai đường? Thế nào là cánh 
cửa? Thế nào là con rồng lớn?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Gò mả là cái thân sắc gồm sắc đại thô phù của chúng sanh, 
bẩm thọ di thể của cha mẹ, ăn uống, y phục che chở, tắm rửa trau 
chuốt, nuôi dưỡng. Tất cả đều là pháp biến hoại, ma diệt. Ban đêm 
bốc khói nghĩa là giữa đêm có người thức dậy tùy giác tùy quán”. Ban 
ngày lửa cháy nghĩa là thực hành theo lời dạy tạo các nghiệp thân, 
miệng”. Bà-la-môn nghĩa là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác. 
Đào lên, nghĩa là nỗ lực tinh tấn. Người trí nghĩa là đa văn Thánh đệ 
tử. Gươm đao là gươm đao trí tuệ. Con rùa lớn nghĩa là năm cái”. Cù 
lâu”* nghĩa là phẫn hận. Khúc thịt là bổn xẻn tật đố. Giết chóc nghĩa là 
công năng năm dục”. Lăng-kỳ nghĩa là vô minh. Hai đường là nghi 





7 Đại long Z ÿ. Pãli: nãga, con rắn hổ mang. 


Tùy giác tùy quán j§ #ï lẽ ii. Pali: anuvitakketi anuvicareti, suy tầm, suy tưởng. 
Pali: rattim anuvitakketva anuvcaretva diva kammante payojeti kayena vacaya, 
sau khi ban đêm suy tầm, suy tưởng, ban ngày thực hiện công việc bằng thân 
hay miệng. 

Tức năm triền cái. Bản Päli, con rùa, chỉ cho năm thủ uẩn. 

Bản Pali: uddhumäayika. 

Bản Päli: asisũna. 


71. 
72. 


73. 
74. 
75. 


§62 TẠP A-HÀM (I) 





hoặc. Cánh cửa là ngã mạn. Con rồng to là bậc Lậu tận A-la-hán. 
“Như vậy, này Tỳ-kheo, những gì Đại Sư cần làm cho đệ tử, 
do thương yêu, nghĩ tưởng đến, vì lợi ích mà an ủi. Đối với ông, việc 
Ta đã làm rồi. Các ông nên làm những việc cần làm. Hãy ở chỗ vắng 
trong rừng, trong nhà trống, chỗ núi non, nơi hẻo lánh, trong hang 
núi v.v... trải cổ hoặc lá cây để ngồi, tư duy thiển định, không khởi 
buông lung, chớ để sau này phải hối tiếc. Đó là giáo huấn của Ta.” 
Phật liền nói kệ: 
Nói thân là gò má, 
Giác, quán đêm bốc khói; 
Nghiệp là lửa ban ngày. 
Bà-la-môn: Chánh giác. 
Tỉnh tấn: chăm khai quậi, 
Người trí tuệ sáng suối, 
Dùng gươm bén trí tuệ. 
Bậc thăng tiến, chán lìa. 
Năm cái là rùa to, 
Phẫn hận là cù lâu; 
Xan tật là khúc thịt, 
Năm dục, nơi giết chóc. 
Vô mình là lăng-kỳ, 
Nghi hoặc là hai đường; 
Cánh cửa hiện ngã mạn, 
Rồng, La-hán lậu tận. 
Cứu cánh đứt các luận, 
Nôn Ta nói như vậy. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1080. TÀM QUÝ” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc uyển, trú xứ của Tiên nhân, 
tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp y ôm bát vào 


” Biệt dịch, N°100(19). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 38 863 





thành Ba-la-nại khất thực. Lúc ấy có một Tỳ-kheo khác vì không trụ 
tâm, tâm tán loạn, không gìn giữ các căn. Tỳ-kheo kia sáng sớm đắp y 
ôm bát vào thành Ba-la-nai khất thực, từ xa trông thấy Thế Tôn vội 
thu nhiếp các căn nhìn thẳng mà đi. Thế Tôn nhìn thấy Tỳ-kheo kia 
nhiếp trì các căn, nhìn thẳng rảo bước đi, thấy rồi. Phật vào thành. Khất 
thực xong, Ngài trở về tinh xá cất y, bát, rửa chân xong, vào phòng tọa 
thiền. 

Chiều hôm ấy, sau khi từ thiển tịnh dậy, Ngài vào trong Tăng 
chúng, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

“Sáng nay Ta đắp y, ôm bát vào thành Ba-la-nai khất thực thấy 
có một vị Tỳ-kheo vì không trụ tâm nên tâm tán loạn, các căn buông 
thả, cũng đắp y, ôm bát vào thành khất thực. Tỳ-kheo ấy từ xa thoáng 
trông thấy Ta liền vội vàng tự nhiếp trì, đây là ai vậy?” 

Khi ấy vị Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng lên sửa lại y phục, đến 
trước Phật, trật vai áo bên hữu, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con sáng sớm vào thành khất thực tâm tán loạn, 
không thu nhiếp các căn, con đang đi thoáng thấy Thế Tôn từ xa, con 
liền tự thúc liễm tâm, nhiếp trì các căn.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ông thấy Ta rồi, có thể tự thúc liễm tâm 
và nhiếp trì các căn. Này Tỳ-kheo, pháp này phải nên như vậy. Nếu 
thấy Tỳ-kheo cũng nên tự nhiếp trì. Nếu lại thấy Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di cũng nên nhiếp trì các căn như vậy sẽ được lợi ích, an 
ổn, khoái lạc, lâu dài.” 

Bấy giờ, trong chúng có một Tỳ-kheo khác nói kệ khen ngợi: 

Với tâm kia mê loạn, 
Không chuyên trụ hệ niệm; 
Sáng sớm mang y bát, 

Vào thành ấp khất thực. 
Dọc đường thấy Đại Sư, 
Đây oai đức, dung nghỉ; 
Vụi mừng sanh tàm quý, 
Liền nhiếp trì các căn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


§64 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 865 





TẠP A HÀM QUYỂN 39 


KINH 108I. KHỔ CHÚNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở vườn Lộc dã, tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ 
sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát, vào thành Ba-la-nại khất thực. Lúc 
ấy, cũng có Tỳ-kheo đắp y, ôm bát, vào thành khất thực, đứng dưới 
gốc cây bên đường, vì nương vào ác tham? nên sanh giác tưởng bất 
thiện”. Thế Tôn thấy Tỳ-kheo đứng dưới bóng cây, sống bằng vị ác 
tham nên sanh giác tưởng bất thiện, bảo rằng: 

“Này Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Chớ gieo trồng hạt giống đắng!, để 
rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra. Nếu Tỳ-kheo nào gieo trồng 
hạt giống đắng, để rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra, mà muốn 
cho ruồi nhặng không tranh nhau bu lại, thì điều đó không thể có 
được.” 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Thế Tôn đã biết được niệm ác 
trong tâm ta.” Chợt lòng cảm thấy sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng. 

Bấy giờ, sau khi Thế Tôn vào thành khất thực, trở về tinh xá, cất 
y bát, rửa chân, rồi vào phòng tọa thiển. Chiều hôm ấy, từ thiển tịnh 
dậy, Ngài vào trong Tăng, trải tòa ngồi trước đại chúng và bảo các 
Tỳ-kheo: 

“Sáng nay, Ta đắp y, ôm bát vào thành khất thực, thấy một Tỳ- 
kheo đứng dưới bóng cây, nương vào ác tham dục, phát sanh giác 
tưởng bất thiện. Khi Ta thấy vậy liền bảo rằng: “Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! 
Chớ gieo trồng hạt giống đắng, để rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy 





Đại Chánh, quyển 39. Quốc Dịch, quyển 33. “Tụng vii. Kệ.1. Tương ưng Tỳ- 
kheo” tiếp theo Pãli, A.3.126 Katuviya. Biệt dịch, N?100 (20). 

Hán: y ác tham thị {x šš Â f#.. Pali: rittassadam bãhirassadam, vị trống không, 
vị ngoại giới. 

Pali: mutthassatim asampajnam asamahitam vibbhantacitam pakantindriyam, 
mất chánh niệm, không tỉnh giác, không tập trung, tâm loạn động, các căn 
phóng túng. 

Pali: mã... attanam ka†uviyam akãsi, đừng làm tự ngã hư thối. 


866 TẠP A-HÀM (I) 





ra. Nếu Tỳ-kheo nào gieo trồng hạt giống đắng, để rồi xông lên mùi 
thối, nước rỉ chẩy ra, mà muốn cho ruồi nhặng không tranh nhau bu 
lại, thì điều đó không thể có được." Lúc đó, Tỳ-kheo kia liễn tự nghĩ: 
“Phật đã biết được niệm của ta.` Lòng cảm thấy hổ thẹn, sợ hãi đến 
nỗi lông dựng cả lên, rồi theo đường mà đi.” 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dạy, sửa lại y phục, 
bày áo vai bên hữu, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là hạt giống đắng? Thế nào là sanh 
hôi thối? Thế nào là nước rỉ chảy? Thế nào là ruồi nhặng?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Phẫn nộ, phiền oán gọi là hạt giống đắng. Công đức ngũ dục 
gọi là sanh hôi thối. Đối với lục xúc nhập xứ không nhiếp luật nghi 
gọi là chất nước rỉ chảy. Và khi đã không nhiếp xúc nhập xứ, thì các 
tâm ác bất thiện, tham ưu tranh nhau sanh ra, đó gọi là ruồi nhặng.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Tai mắt không phòng hộ, 
Tham dục theo đó sanh; 
Đó gọi là giống đắng, 
Hội thối, nước rỉ chảy. 
Khí vị các giác quán, 

Do nếm ác tham đục. 

Nơi xóm làng, chỗ vắng, 
Đối với ngày hoặc đêm, 
Viễn ly, tu phạm hạnh, 
Cứu cánh biên tế khổ. 
Nếu nội tâm tịch tĩnh, 
Quyết định biết chân thật. 
Thức ngu thường an lạc, 
Ruôi nhặng bị tận diệt. 
Thân cận bậc Chánh sĩ, 
Khéo nói đường Hiền thánh; 





”- Päli: abhijjiha.. katuvuyam vyapado amagadho papaka ạkusala vitakka 
makkhikã, tham là thối nát, sân là mùi hôi thối, tầm cầu ác bất thiện là ruồi 
nhặng. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 §67 





Biết rõ bát Chánh đạo, 
Không tái sanh thân sau. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1082. UNG NHỌT” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát, vào thành Xá- 
vệ khất thực. Khất thực xong Thế Tôn trở về tinh xá, rửa chân rồi vào 
rừng An-đà tọa thiển. 

Khi ấy có một Tỳ-kheo cũng sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực. Khất thực xong trở về tinh xá, rửa chân rồi vào 
rừng An-đà nhập chánh thọ ban ngày”, dưới một bóng cây. Khi Tỳ- 
kheo này nhập chánh thọ ban ngày, vì nương vào tâm nếm vị tham 
dục nên khởi lên giác tưởng bất thiện. Khi ấy có Thiên thần đang ở 
tại rừng An-đà tự nghĩ: “Tỳ-kheo này, thật không tốt đẹp, không 
thích hợp, ngôi thiển ở trong rừng An-đà mà tâm nếm vị ác tham, 
khởi lên giác tưởng bất thiện. Ta nên đến quở trách.” Nghĩ xong liền 
nói với Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo! Tỳ-kheo, đang nổi nhọt, bướu phải không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Sẽ trị cho khỏi.” 

Thiên thần bảo Tỳ-kheo: 

“Bệnh ung nhọt như cái vạc sắt, làm sao có thể bình phục 
được?” 

Tỳ-kheo bảo: 

“Chánh niệm, chánh trí đủ có thể bình phục.” 

Thiên thần bạch rằng: 

“Tốt thay! Hay thay! Đó là cách trị bệnh nhọt chân thật của 


Päli, không thấy tương đương. Biệt dịch, N?100(21). 


” Tức nghỉ trưa. 


868 TẠP A-HÀM (I) 





Hiền thánh. Trị bệnh nhọt như vậy, cuối cùng có thể bớt, mà không 
bao giờ phát tác nữa. ” 

Chiều hôm ấy, Thế Tôn từ thiển tịnh dậy, trở về vườn Cấp cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, vào trong Tăng, trải tòa ngồi trước đại chúng và 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Sáng sớm nay Ta đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, 
khất thực xong trở về rừng An-đà tọa thiển, nhập chánh thọ ban ngày. 
Có một Tỳ-kheo cũng sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Khất thực xong trở về tinh xá, rửa chân rồi vào rừng An-đà nhập 
chánh thọ ban ngày, dưới một bóng cây. Khi Tỳ-kheo này nhập chánh 
thọ ban ngày, vì nương vào tâm nếm vị tham dục nên khởi lên giác 
tưởng ác bất thiện. Khi ấy có thiên thần đang ở tại rừng An-đà tự nghĩ: 
“Tỳ-kheo này, thật không tốt đẹp, không thích hợp, ngồi thiển ở trong 
rừng An-đà mà tâm nếm vị ác tham, khởi lên giác tưởng bất thiện. Ta 
nên đến quở trách.” Nghĩ xong liền nói với Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo! Tỳ- 
kheo, đang nổi nhọt, bướu phải không?ˆ Nói đây đủ như trên... cho đến 
như vậy Tỳ-kheo: “Tốt thay! Hay thay! Đó là cách trị bệnh nhọt chân 
thật của Hiên thánh. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Con người” nổi nhọt, bướu, 
Tự sanh ra bệnh khổ; 
Mong cầu dục thế gian, 
Tâm nương vào ác tham. 
Vì sanh ra nhọt bướu, 
Ruôi nhặng tranh nhau đến. 
Nhọt, bướu là tham câu, 
Ruôi nhặng là ác giác, 
Cùng các tâm tham nếm, 
Thảy đều từ ý sanh; 

Đục khoét tâm con người, 
Để cầu hoa danh lợi. 

Lửa dục càng hừng hực, 
Vọng tưởng giác bất thiện; 


Nguyên Hán: Sĩ phu “h—. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 869 





Thân tâm ngày đêm suy. 
Xa ha đạo tịch tĩnh, 
Nếu nội tâm vắng lặng, 
Trí quyết định sáng suốt; 
Không còn nhọt bướu kia, 
Thấy Phật, đường an ổn, 
Vết tích Chánh sĩ theo, 
Hiền thánh khéo tuyên nói, 
Con đường trí sáng biết, 
Không còn thọ các hữu. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1083. ĂN CỦ RẼ°? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở nơi giảng đường Trùng các, bên ao Di-hầu, 
tại nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ sáng sớm, có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát, 
vào thành Tỳ-xá-ly khất thực. Khi đó, có một Tỳ-kheo tuổi trẻ, xuất 
gia chưa bao lâu, không rành Pháp luật, nên lúc khất thực không biết 
thứ tự trước sau; các Tỳ-kheo khác thấy vậy nói với vị ấy: 

“Thầy tuổi còn trẻ, mới xuất gia, chưa biết Pháp luật: không 
được đi vượt qua, không được đi ngang hàng. Đi khất thực mà trước 
sau không theo thứ tự, trường kỳ sẽ chịu khổ, không bao giờ được lợi 
ích.” 

Tỳ-kheo tuổi trẻ thưa: 

“Các Thượng tọa cũng vượt thứ lớp, không theo trước sau, đâu 
phải chỉ một mình tôi. ” 

Đã ba lần như vậy, vẫn không thể làm cho vị ấy dừng lại. Các 
Tỳ-kheo đi khất thực xong, trở về tinh xá cất y bát, rửa chân xong, đến 
chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui ra một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm chúng con đắp y, ôm bát vào thành 


? Pãli, S. 20. 9. Nãgo. Biệt dịch, N°100(22). 


870 TẠP A-HÀM (I) 





Tỳ-xá-ly khất thực, có một Tỳ-kheo tuổi trẻ xuất gia nơi Pháp luật 
này chưa bao lâu, khi đi khất thực không theo thứ tự trước sau, lại đi 
ngang hàng. Các Tỳ-kheo đã ba lần can gián nhưng vẫn không chịu, 
mà nói rằng: 'Các Thượng tọa cũng không có thứ tự sao lại rầy tôi?' 
Các Tỳ-kheo chúng con đã ba lần răn nhắc, vẫn không chịu nghe 
nên đến bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì thương xót mà dẹp trừ điều 
phi pháp. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Như trong đầm không, có hồ nước lớn, có một long tượng" to 
ở trong đó, nhổ những củ rễ, rửa sạch bùn đất sau đó ăn chúng. Ăn 
rồi thì thân thể mập mạp, sung sức và đầy hạnh phúc. Vì lý do này 
nên luôn sống lạc sướng. Có một con voi thuộc chủng tộc khác!, 
hình thể gầy yếu, bắt chước long tượng kia, nhổ củ rễ, nhưng rửa 
không sạch, còn để lẫn bùn đất mà ăn. Ăn vào không tiêu, thân thể 
không mập mạp mà trở thành gây yếu, vì vậy dẫn đến chỗ chết, 
hoặc khổ gần chết. 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo tôn túc, đức độ, học đạo lâu ngày, không ưa 
thích đùa giỡn, tu phạm hạnh đã lâu, được Đại Sư khen ngợi; cũng 
được các vị tu phạm hạnh trí khác lại càng khen ngợi hơn. Các Tỳ- 
kheo này nương nơi thành ấp, làng xóm; sáng sớm đắp y, ôm bát đi 
khất thực, khéo giữ gìn thân miệng, khéo nhiếp các căn, chuyên tâm 
cột niệm, có thể khiến người nào không tin phát lòng tin, người đã có 
lòng tin sẽ không biến đổi. Khi được tài lợi, y phục, đồ ăn, thức uống, 
giường nằm, thuốc men; vị ấy không nhiễm, không đắm, không tham, 
không ham, không mê, không theo đuối; mà thấy được lỗi lầm, tai hại, 
thấy sự xuất ly chúng, sau đó mới dùng. Ăn xong, thân tâm đều đượm 
vẻ an lạc, sắc được tươi, sức được khỏe. Vì nhân duyên này Tỳ-kheo 
luôn luôn được an lạc. 

“Tỳ-kheo tuổi trẻ kia xuất gia chưa được bao lâu, chưa quen 
rành Pháp luật, y theo các bậc Trưởng lão, nương vào nơi làng xóm. 
Khi đắp y, ôm bát vào thôn khất thực, mà không khéo hộ thân, không 
giữ gìn các căn, không chuyên cột niệm, không thể khiến cho người 


!° Long tượng =s=H. Päli: näga, số nhiều. 


! Pãji: taruna bhivikacchapä, những con voi nhỏ. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 871 





chưa tin phát lòng tin và người đã tin không thay đổi. Nếu được tài lợi, 
y phục, đồ ăn, thức uống, ngọa cụ, thuốc men; mà sanh nhiễm, đắm, 
tham lam, đeo đuổi, không thấy lỗi lầm, tai hại, không thấy sự thoát 
ly, vì tâm tham nếm thức ăn này, nên không thể làm cho thân lạc tươi, 
an Ổn, sung sướng được. Vì ăn như vậy nên chuyển đến cái chết, hoặc 
khổ giống như chết. Nói là chết có nghĩa là xả giới, hoàn tục, mất 
Chánh pháp, Chánh luật. Khổ giống như chết nghĩa là phạm Chánh 
pháp luật, không biết tội tướng, không biết trừ tội.” 
Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ: 
Long tượng nhổ rễ sen, 
Nước rửa sạch rồi ăn, 
Voi giống khác bắt chước, 
Ăn rễ dính lẫn bùn. 
Vì ăn nhằm bùn đất, 
Gây yếu bệnh đến chết. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1084. TRƯỜNG THỌ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở giữa bãi tha ma trong rừng Lạnh”, thành 
Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Mệnh sống rất ngắn, chỉ thoáng đã trở thành đời sau. Hãy nên 
siêng tu tập pháp thiện, tu các phạm hạnh. Không có gì sanh mà 
không chết. Nhưng người thế gian không siêng năng, nỗ lực chuyên tu 
pháp thiện, tu hiển, tu nghĩa.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đang trú giữa 


- Quốc Dịch, “Tụng vii. Kệ. 2. Tương ưng Ma” gồm hai phẩm, hai mươi mốt kinh. 
Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 18. Tương ưng Ma” hai mươi kinh, Đại Chánh, 
1084-1103. Quốc Dịch, phẩm 1, mười một kinh. Päli, S. 4.9. Ayu (1). Biệt dịch, 
N?100(23). 

-_ Hàn lâm =H=L. Päali: Sitavana, khu rừng ở gần thành Rajagaha. 


872 TẠP A-HÀM (I) 





nghĩa địa trong rừng Lạnh, thành Vương xá, vì các Thanh văn nói 
pháp như vậy. Mệnh sống con người rất ngắn,... cho đến không tu hiển, 
tu nghĩa. Nay ta nên đến làm nhiễu loạn.” 
Ma Ba-tuần liền hóa thành một thiếu niên đến trước Phật, mà 
nói kệ: 
Thường bức bách chúng sanh, 
Được sống lâu cối người. ' 
Mê say tâm phóng dật, 
Cũng không đến chỗ chết. 
Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Đây là ác ma đến làm não loạn.) 
Liên nói kệ: 
Thường bức bách chúng sanh, 
Mạng sống thật ngắn ngủi; 
Nên tỉnh tấn cần tu, 
Như cứu lửa cháy đầu. 
Chớ lười dù chốc lát, 
Khiến ma chết chợt đến. 
Biết ngươi là ác ma, 
Mau ãi khỏi nơi đây. 
Thiên ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” 
Liên hổ thẹn, lo buồn biến mất. 


M 


KINH 1085. THỌ MẠNG 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở giữa nghĩa địa trong rừng Lạnh, tại thành 
Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả hành là vô thường, tất cả hành không thường hằng, bất 
an, là pháp biến dịch, không nghỉ ngơi'°,... cho đến hãy đình chỉ tất cả 





l4 pajj; dighamäyu manussãänam, na nam hile suporiso, tuổi thọ con người rất dài; 
người khôn ngoan không xem khinh điều này. 

!*- Pãli, S. 4.10. Ayu (2). Biệt dịch, N°100(24). 

' Tô tức #£ Éi. Päli: assãsaka, có hơi thở điều hòa, an tâm. 




















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 873 





hành hữu vi, yếm ly, không ưa thích, giải thoát.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm đang trú 
trong rừng Lạnh, tại thành Vương xá, vì các Thanh văn nói pháp 
như vầy: “Tất cả hành là vô thường, không thường hằng, bất an, là 
pháp biến dịch, không nghỉ ngơi... cho đến nên đình chỉ tất cả hữu 
vi, yểm ly, không ưa thích, giải thoát. Ta sẽ đến đó làm nhiễu 
loạn.” Liền hóa ra một thiếu niên đi đến chỗ Phật, đứng trước Phật 
mà nói kệ: 

Mạng sống trôi ngày đêm, 
Không lúc nào cùng tận. '” 
Mạng sống đến rồi ải, 
Giống như bánh xe lăn. 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Đó là ác ma muốn làm nhiễu loạn.) 
Liên nói kệ: 

Ngày đêm luôn đổi dời, 
Mạng cũng theo đó giảm. 
Mạng người tạm tiêu mất, 
Giống như dòng nước nhỏ. 
Ta biết ngươi ác ma, 

Hãy tự tiêu mất đi. 

Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Liền hổ 
thẹn, lo buôn biến mất. 


M 
KINH 1086. MA TRÓI8 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành 
Vương xá. Bấy giờ, ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuối 
đêm, rửa chân, vào phòng ngồi ngay thẳng, chuyên tâm cột niệm. 





1: Päli: nãcca yanti aho ratfa jvitam nuparujjhati, ngày đêm không đi qua, mạng 
sống không giảm thiểu. 
!3'. Pãli, S. 4.15. Mãnasa. Biệt dịch, N?100(25). 


874 TẠP A-HÀM (I) 





Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Ban đêm Thế 
Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuối đêm, rửa chân, vào phòng ngồi ngay 
thẳng, chuyên tâm cột niệm thiển tư. Bây giờ, ta sẽ đến làm nhiễu 
loạn.` Liên hóa ra một thiếu niên đứng trước Phật nói kệ: 

Tâm ta ở giữa không, 

Cầm dây dài buông xuống." 
Nhằm muốn trói Sa-môn, 
Khiến ngươi không thoát được. 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu 
loạn." Liền nói kệ: 

Ta nói, ở thế gian, 
Năm dục, ý thứ sáu; 
Đối chúng đã lìa hẳn, 
Tất cả khổ đã dứt. 

Ta đã ha dục kia, 

Tâm ý thức cũng diệt. 
Ba-tuân, Ta biết ngươi, 
Mau ãi khỏi nơi đây. 

Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Liền hổ 
thẹn, lo buôn biến mất. 


M 


KINH 1087. NGỦ NGHỈ?” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, vào ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuối 
đêm, rửa chân, vào phòng, nằm nghiêng bên phải, cột niệm vào tướng 
ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ tưởng đến thức. 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 





!% Pali: antalikkhacaro päso, yoyam carati mãnaso, tâm ý này dong ruổi, như sợi 
dây thòng giữa hư không. 
? Pali, S. 4.7. Suppati. Biệt dịch, N°100(26). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 875 





trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá... cho đến nghĩ 
tưởng đến thức. Bây giờ, ta sẽ đến để gây trở ngại.` Liền hóa thành 
một thiếu niên đứng trước mặt Phật mà nói kệ: 
Ngủ sao, vì sao ngủ ? 
Đã điệt, sao còn ngủ ? 
Nhà trống, làm sao ngủ? 
Ra được, sao lại ngủ ? 
Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu 
loạn.` Liền nói kệ đáp: 
Vì lưới ái nên nhiễm, 
Không ái, ai kéo đi? 
Diệt tất cả hữu dư, 
Chỉ Phật được ngủ yên. 
Ngươi ác Ma Ba-tuần, 
Nói những gì ở đây? 
Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Liền hổ 
thẹn, lo buôn biến mất. 


M 


KINH 1088. KINH HÀNH? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ vào ban đêm, trời mưa bụi, có tia chớp lóe lên. Thế Tôn ra 
khỏi phòng đi kinh hành. 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. Đêm tối, trời mưa bụi, tia 
chớp lóe lên, Sa-môn Cù-đàm ra khỏi phòng, đi kinh hành. Bấy giờ, ta 
sẽ đến gây trở ngại.` Nó cầm một khối đá to, đùa giỡn trên hai tay, 
đến trước Phật bóp nát thành bụi nhỏ. 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu 
loạn." Liền nói kệ: 


?'. Pali, S. 4. 11. Pãäsãna. Biệt dịch, N?100(27). 


876 TẠP A-HÀM (I) 





Dù núi Kỳ-xà-quật, 
Trước Ta, bị bóp nát; 
Thì chư Phật giải thoát, 
Cũng không động mảy lông. 
Giả sử trong bốn biển, 
Khiến tất cả núi non; 
Và thân tộc phóng dật”, 
Khiến nát thành vi trần, 
Cũng không làm lay động, 
Một sợi tóc Như Lai. 
Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Liền hổ 
thẹn, lo buôn biến mất. 


M 


KINH 1089. ĐẠI LONG” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành, cho đến cuối đêm, rửa 
chân, vào phòng, thân ngồi ngay thẳng, cột niệm ở trước. 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá, ban đêm Thế Tôn dậy đi 
kinh hành cho đến cuối đêm, rửa chân, vào phòng, thân ngồi ngay 
thẳng, cột niệm ở trước. Bây giờ, ta sẽ đến để gây trở ngại. Liền hóa 
thành một con rồng to”! quấn Phật bảy vòng, cất đầu đến trên đảnh 
Phật, thân như chiếc thuyền to, đầu như cái buôm lớn, mắt đỏ như lò 
đồng, lưỡi như điện chớp, hơi thở dữ dội như tiếng sấm. Bấy giờ, Thế 
Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn." Liền nói kệ: 

Giống như ngôi nhà trống, 
Tâm Mâu-ni rỗng lặng; 
Chuyển xoay ở trong đó, 





?*. Đây chỉ quyến thuộc của A-tu-la. 
3. Pali, S. 4.6. Sappa (Rắn). Biệt dịch, N°100(28). 
®. Hán: đại long + ÿ . Pãli: mahanta sapparãjä, đại xà vương. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 877 





Thân Phật cũng như vậy. 
Vô lượng rồng hung ác, 
Ruôi, muỗi, rệp, côn trùng; 
Tụ lại ăn thân kia, 
Cũng không động lông tóc. 
Dà phá nát hư không, 
Nghiêng úp cả đại địa; 
Tất cả loài chúng sanh, 
Đều đến gây kinh sợ. 
Gươm, mâu, đao, tên bén, 
Cũng đến hại thân Phật; 
Mọi bạo hại như vậy, 
Cũng không tổn mẩy lông. 
Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Trong 
lòng cảm thấy lo buồn liền biến mất. 


M 


KINH 1090. NGỦ YÊN* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong thất đá, núi Tỳ-bà-la trong rừng 
Thất diệp thọ”, thành Vương xá. Bấy giờ, ban đêm, Thế Tôn dậy, 
nơi đất trống hoặc ngôi, hoặc đi kinh hành đến cuối đêm, rửa chân, 
vào thất, nằm yên nghỉ, nghiêng hông bên phải sát đất, hai chân 
chồng lên nhau, cột niệm vào tướng ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, 
nghĩ tưởng đến thức. 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
trong thất đá, núi Tỳ-bà-la trong rừng Thất diệp thọ, thành Vương xá. 
Bấy giờ, ban đêm, Thế Tôn dậy, nơi đất trống, hoặc ngồi, hoặc đi kinh 
hành đến cuối đêm, rửa chân, vào thất, nằm yên nghỉ, nghiêng hông 


3 Pali, S. 4.13. Sakalika. Biệt dịch, N°100(29). 

*' Vương xá thành Tỳ-bà-la sơn Thất diệp thọ lâm thạch thất + # ÿ E¿ 3# ÿ§ tIi 
# Bị # # 3. Đây chỉ hang Sattapanniguhã, trên sườn núi Vebhãra, thành 
Rajagaha. Nhưng bản Päli: Maddakucchismim Migadäye, vườn Nai, trong rừng 
Maddakucchi. 





























878 TẠP A-HÀM (I) 





bên phải sát đất, hai chân chồng lên nhau, cột niệm vào tướng ánh 
sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ tưởng đến thức. Bây giờ, ta sẽ đến 
gây trở ngại.` Ma Ba-tuần hóa ra một thiếu niên đến đứng trước Phật, 
mà nói kệ: 

Nhân vì ta nên ngu? 

Hay là vì đời sau? 

Có nhiều tiền, của báu? 

Cớ sao chọn ở rừng? 

Một mình không bè bạn, 

Mà mê đắm ngủ nghỉ? 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu 

loạn." Liền nói kệ: 

Không nhân ngươi nên ngủ, 

Không phải vì đời sau, 

Cũng không nhiều tiền của, 

Chỉ gom báu vô tu. 

Vì thương xót thế gian, 

Nên nằm nghiêng hông phải, 

Thức cũng không nghỉ hoặc 

Ngủ cũng không sợ hãi. 

Hoặc ngày, hoặc lại đêm, 

Không tăng cũng không giảm. 

Vì thương chúng sanh ngủ, 

Nên không có tổn giảm. 

Dù dùng trăm mũi nhọn, 

Xuyên thân, luôn khuấy động, 

Vẫn được ngủ an ổn, 

Vì la gươm bên trong. 

Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Liền hổ 

thẹn, lo buôn biến mất. 


M 
KINH 1091. CÙ-ĐỀ-CA” 


?'_ Pali, S.4.23. Godhika. Biệt dịch, N°100(30). 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 879 





Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở nơi thất đá, núi Tỳ-bà-la trong rừng Thất 
diệp thọ”, thành Vương xá. Bấy giờ, có Tôn giả Cù-đề-ca” cũng ở 
thành Vương xá, trong hang Đá đen bên sườn núi Tiên nhân”, một 
mình tư duy, tu hạnh không phóng dật, tự được nhiều lợi ích, tự chứng 
ngộ tâm giải thoát nhất thời?!, nhiều lần bị thoái chuyển. Lần thứ nhất, 
thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, trở đi, trổ lại; sau khi tự thân tác chứng tâm 
giải thoát nhất thời, chẳng bao lâu lại thoái chuyển. 

Tôn giả Cù-để-ca tự nghĩ: 'Một mình ta ở chỗ vắng tư duy, hành 
không phóng đật, tinh tấn tu tập để tự được lợi ích, khi tự thân chứng 
ngộ tâm giải thoát nhất thời, mà nhiều lần lại còn thoái chuyển, cho 
đến sáu lần vẫn còn thoái chuyển lại. Bây giờ, ta nên dùng đao tự sát 
chớ để cho thoái chuyển lần thứ bảy. 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nơi thất đá, núi Tỳ-bà-la trong rừng Thất diệp thọ, tại thành Vương 
xá, có đệ tử là Cù-để-ca cũng ở thành Vương xá, trong hang Đá đen 
bên sườn núi Tiên nhân, một mình ở chỗ vắng, chuyên tỉnh tư duy, 
khi tự thân tác chứng tâm giải thoát nhất thời, qua sáu lần thoái 
chuyển. Ông tự nghĩ: “Ta đã qua sáu lần phản thoái mới trở lại được, 
chớ để cho thoái chuyển lần thứ bẩy. Ta hãy dùng đao tự sát chớ để 
cho thoái chuyển lần thứ bẩy." Nếu Tỳ-kheo kia dùng đao tự sát, ta 
chớ để tự sát, mà ra khỏi cảnh giới của ta. Bây giờ ta nên đến bảo 
Đại Sư ông ấy.” 

Bấy giờ, Ma Ba-tuần cầm đàn tỳ bà bằng lưu ly, đến chỗ Thế 
Tôn, vừa khảy đàn vừa nói kệ: 


Đại trí đại phương tiện, 





?-. Xem cht.26, kinh1090. 


”' Cù-đềể-ca ƒẼ {K 3i. Pãli: Godhika. 

3 Tiên nhân sơn trắc Hắc thạch thất {li A ti fl #4 7ï 3. Pãli: lsigili-passa, 
Kalasilä. 

Hán: thời thọ ý giải thoát Hÿ ZZ š #£ Hữ ; tức, thời giải thoát hay thời ái tâm giải 
thoát, trường hợp A-la-hán chứng tâm giải thoát tùy thuộc hoàn cảnh; khi nghịch 
duyên, có thể bị thoái thất. Xem, Câu-xá 25, Đại 29, tr.129a 19, 130b 16 Pãii: 
samayikam ceto-vimuttim. 


























31. 


880 TẠP A-HÀM (I) 





Tự tại thần lực lớn, 

Được đệ tử sáng chói, 

Mà nay muốn chết đi. 

Đại Mâu-mi nên ngăn, 

Chớ để ông tự sát. 

Sao để đệ tử Phật, 

Theo học Chánh pháp luật, 

Học nhưng không chứng đắc, 

Chỉ muốn chết cho xong? 
Ma Ba-tuần nói kệ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ba-tuần, giống phóng dật, 

Vì việc mình nên đến, 

Bậc đã được kiên cố, 

Thường trụ diệu thiên định. 

Ngày đêm chuyên tỉnh tấn, 

Không nghĩ đến tánh mạng, 

Thây ba cõi đáng sợ, 

Đoạn trừ ái dục kia. 

Đã chiết phục quân ma, 

Cà-đề Bát-niết-bàn. 

Tâm Ba-tuân buôn lo, 

Tỳ bà rơi xuống đất. 

Lòng ôm ấp ưu sâu, 

Liền biến mất không hiện. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông hãy cùng Ta đến hang Đá đen bên sườn núi Tiên 
nhân, xem Tỳ-kheo Cù-đề-ca dùng đao tự sát.” 

Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo đến hang Đá đen bên sườn núi Tiên 
nhân, thấy Tỳ-kheo Cù-để-ca đã tự sát nằm trên đất, bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Các ông có thấy Tỳ-kheo Cù-đề-ca tự sát, thân thể nằm trên 
đất không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

'“Thưa vâng Thế Tôn, đã thấy.” 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 881 





Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thấy chung quanh thân thể Tỳ-kheo Cù-để-ca bốc 
khói đen đầy khắp bốn phía không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó là ác Ma Ba-tuần ở bên thân thiện nam Cù-đềể-ca, đang 
quanh quẩn tìm thần thức; nhưng Tỳ-kheo Cù-để-ca với tâm vô trụ”? 
mà cầm đao tự sát!” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì Tỳ-kheo Cù-để-ca thọ ký lần đầu tiên. 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần nói kệ: 

Trên dưới cùng các phương, 
Tìm khắp thân thức kia, 
Đều không thấy nơi này, 
Cù-đề-ca để đâu? 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 

Bậc kiên cố như vậy, 
Không thể tìm ở đâu. 
Nhổ sạch gốc ân ái, 
Cù-đề Bát-niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 

hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1092. MA NỮ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ-để, tại làng Uất-bể-la bên 
bờ sông Ni-liên-thiển, thành đạo chưa bao lâu. Bấy giờ, Ma Ba-tuần 
tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở dưới gốc cây Bồ-để, tại 
làng Uất-bễ-la bên bờ sông Ni-liên-thiển, thành đạo chưa bao lâu. Ta 





3ˆ“ Hán: bất trụ tâm 4 {tk ,ù›. Pãli: appatitthitena viññãnena, bằng thức vô trụ 
(không trụ xứ). 
Pali, S.4.24. Sattavassa; S.4.25. Dhitaro. Biệt dịch, N?100(31). 





33; 


882 TẠP A-HÀM (I) 





sẽ đến đó làm chướng ngại.) 
Ma Ba-tuần hóa ra một thiếu niên đến trước Phật mà nói kệ: 
Một mình vào chỗ vắng, 
Thiên tư, tĩnh tư duy, 
Đã bỏ nước, tài bảo, 
ở đây cầu lợi gì? 
Nếu cầu lợi xóm làng, 
Sao không gân gũi người ? 
Đã không gân gũi người, 
Rốt cuộc được gì nào? 
Thế Tôn tự nghĩ: 'Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn." Liễn nói 
kệ: 
Đã được tài lợi nhiều, 
Trị túc, an tịch diệt, 
Điều phục bọn quân ma, 
Không đắm vào sắc đục. 
Một mình riêng thiền tư, 
Nếm vị thiền diệu lạc, 
Cho nên không cùng người, 
Quanh quấn gần gũi nhau. 
Ma lại nói kệ: 
Cù-đàm nếu tự biết, 
Đường Niết-bàn an ổn, 
Niêng mình lạc vô vi, 
Tại sao gượng dạy người? 
Phật lại nói kệ đáp: 
Chẳng phải chỗ ma cấm, 
Lại hỏi qua bờ kia, 
Thì Ta đáp chân chánh, 
Khiến người đắc Niết-bàn. 
Kịp thời không phóng dật, 
Tự tại không theo ma. 


Ma lại nói kệ: 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 883 





Có đá như mỡ đặc, 

Chữn chóc muốn lại ăn, 
Cuối cùng không được vị, 
Trượt mỏ trở về không. 
Nay ta cũng như chúng 
Luống nhọc về Thiên cung. 

Ma nói vậy xong, trong lòng cảm thấy lo buồn, tâm bỗng biến 
đổi, hối hận, cúi đầu sát đất, dùng ngón tay vẽ lên đất!. 

Ma có ba người con gái: Người thứ nhất tên là Ái Dục, người thứ 
hai tên là Ái Niệm, người thứ ba tên là Ái Lạc” đi đến chỗ Ma Ba- 
tuân nói kệ: 

Cha đang lo buôn gì? 
Con người đáng gì lo, 
Con dùng đây ái trói 
Trói chúng như điều voi 
Lôi đem đến trước cha, 
Tùy ý cha sai khiến. 

Ma đáp lại con gái: 
Khi đã la ân ái, 

Không dục nào lôi được 
Đã ra khỏi cảnh ma 
Cho nên ta lo buôn. 

Bấy giờ, ba con gái ma từ thân phóng ra ánh sáng lóe lên như 
những tia chớp trong mây, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng qua một bên bạch Phật: 

“Nay con trở về dưới chân Thế Tôn, để giúp đỡ hầu hạ, xin Ngài 
sai khiến.” 

Bấy giờ, Thế Tôn không ngó ngàng đến. Biết Như Lai đã ha ái 
dục, tâm thiện giải thoát. Hai ba phen nói như vậy, sau đó ba gái ma 
tự bảo với nhau rằng: 

“Đàn ông có những loại ái dục tùy theo hình tướng. Bây giờ 





3. Pali: katthena bhũmim vilikhanto, dùng que vạch lên đất. 
”- Ái Lạc # #, Ái Niệm # :, Ái Dục # 4. Pãli: Tanhã (khát ái), Rati (không 
lạc), Raga (tham dục). 


884 TẠP A-HÀM (I) 





chúng ta mỗi người sẽ biến hóa ra những loại này, thành trăm thứ sắc 
của đông nữ, trăm thứ sắc của thiếu nữ mới lấy chồng, trăm thứ sắc 
của phụ nữ chưa sanh, trăm thứ sắc của phụ nữ đã sanh, trăm thứ sắc 
của phụ nữ trung niên, trăm thứ sắc của phụ nữ đứng tuổi. Hóa ra 
những loại hình như vậy rồi, chúng ta đi đến Sa-môn Cù-đàm nói 
rằng: 'Hôm nay tất cả đều về dưới chân Thế Tôn, hiến dâng cho Ngài 
sai SỬ.”” 

Bàn bạc với nhau xong, chúng liền biến hóa thành những loại 
như đã nói trên, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, đứng lui qua 
một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bọn chúng con hôm nay về dưới chân Thế Tôn, 
hiến dâng cho Ngài sai sử.” 

Bấy giờ, Thế Tôn cũng không hề để ý đến. 

“Pháp của Như Lai là lìa các ái dục.” Phật lặp lại như vậy ba 
lần. 

Bấy giờ, ba ma nữ lại bảo với nhau: 

“Nếu đàn ông chưa lìa dục trông thấy các hình thể tuyệt diệu 
của chúng ta, tâm sẽ bị mê loạn, dục khí dồn nén bốc lên, lồng ngực 
muốn vỡ, máu nóng đổ bừng trên mặt. Nhưng hiện Sa-môn Cù-đàm 
không hề để ý đến chúng ta, nên biết Như Lai đã la dục, giải thoát, 
được thiện giải thoát tưởng. Bây giờ chúng ta mỗi người nên nói kệ 
để cật vấn.” 

Ba ma nữ trở lại trước Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, đứng lui qua 
một bên. Thiên nữ Ái Dục liền nói kệ: 

Một mình vào chỗ vắng, 

Thiên tư, tĩnh tư duy, 

Đã bỏ nước, tài bảo, 

ở đây lại cầu gì? 

Nếu cầu lợi xóm làng, 

Sao không gân gũi người ? 

Đã không gân gũi người, 

Rốt cuộc được gì nào? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đã được tài lợi nhiều, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 


885 





Trì túc, an tịch diệt, 
Điều phục bọn quân ma, 
Không đắm vào sắc đục. 
Một mình riêng thiền tư, 
Nếm vị thiền diệu lạc. 


Cho nên không cùng người, 


Quanh quấn gần gũi nhau. 
Thiên nữ Ái Niệm nói kệ: 
Tu nhiều thiền điệu 8ì, 
Để thoát dòng ngũ dục? 
Lại nhờ phương tiện nào, 
Vượt qua biển thứ sáu? 
Đối các dục sâu rộng, 
Làm sao tu diệu thiên, 
Để qua được bờ kia, 
Mà không bị ái giữ? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Thân được lạc dừng nghỉ, 
Tâm được khéo giải thoát, 
Vô vị, không tạo tác, 


Chánh niệm không dao động. 


Biết rõ tất cả pháp, 

Không khởi các loạn giác, 

Ái, nhuế, thùy miên, phú, 

Tất cả đều đã làa. 

Tu tập nhiều như vậy, 

Thoát khói được năm dục, 

Như đổi biển thứ sáu, 

Tất qua được bờ kia. 

Tu tập thiền như vậy, 

Đối các dục sâu rộng, 

Đều qua được bờ kia, 

Không bị chúng giữ lại. 
Khi ấy, Thiên nữ Ái Lạc lại nói kệ: 


886 TẠP A-HÀM (I) 





Đã đoạn trừ sân ái, 
Chất chứa dục sâu dày, 
Người nhiều đời tịnh tín, 
Vượt qua được biển dục. 
Mở ra trí tuệ sáng, 

Vượt qua cảnh tử ma. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đại phương tiện, rộng độ, 
Vào Pháp luật Như Lai, 
Những người này đã độ, 
Người trí còn lo gì? 

Bấy giờ, chí nguyện của ba Thiên nữ chưa được thỏa mãn, trở lại 
chỗ Ma Ba-tuần, cha của chúng. Khi ấy, Ma Ba-tuần vừa trông thấy 
các con gái đến, liền nói kệ trêu họ: 

Các con, này ba đứa, 

Tự khoe mình kham năng, 
Toàn thân phóng lửa sáng, 
Như lằn chớp trong mây. 
Đến chỗ Đại Tỉnh Tấn, 
Mỗi người phô sắc đẹp. 
Ngược lại đều bị phá, 
Như gió lùa bông gòn. 
Dùng ngón tay phá núi, 
Dùng răng cắn hòn sắt, 
Hay muốn dùng tóc, tơ, 

Di chuyển hòn núi lớn? 
Những người thoát hòa hợp, 
Mà mong loạn tâm kia. 
Muốn buộc dính chân gió, 
Khiến trăng rơi giữa không, 
Dùng tay khuấy biển lớn, 
Hà hơi động núi tuyết. 

Đã giải thoát hòa hợp, 

Dễ làm gì dao động. 

ở giữa biển sâu rộng, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 887 





Mà tìm đất đặt chân, 

Như Lai đối tất cả, 

Hòa hợp tất giải thoát, 

Trong biển lớn Chánh giác, 

Tìm dao động cũng vậy. 
Ma Ba-tuần trêu ba cô con gái rồi biến mất. 


M 


888 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1093. TỊNH BẤT TỊNH* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật mới thành đạo, ở dưới cây Bồ-đề lớn bên bờ 
sông Ni-liển-thiển, tại xứ Uất-bề-la. Thiên ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa- 
môn Cù-đàm mới thành đạo, đang ở dưới bóng cây Bồ-để, bên bờ 
sông Ni-liễn-thiển, xứ Uất-bể-la. Nay ta sẽ đến làm chướng ngại.` Tức 
thì tự biến thân mình thành trăm thứ sắc tịnh và bất tịnh, đến chỗ Phật. 
Từ xa, Đức Phật trông thấy một trăm thứ sắc tịnh và bất tịnh của Ma 
Ba-tuần liền tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần biến trăm thứ sắc tịnh và bất 
tịnh là muốn làm nhiễu loạn. Liền nói kệ: 

Mãi mãi trong sanh tử, 

Làm sắc tịnh bất tịnh, 

Vì sao ngươi làm vậy? 

Không vượt khổ, bờ kia. 

Nếu thân, miệng và ý, 

Không làm chướng ngại người, 
Không bị ma sai sử, 

Không bị ma khống chế. 

Biết ma ác như vậy, 

Ma liền tự biến mất. 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta. 
Trong lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


M 


KINH 1094. KHỔ HÀNH” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật mới thành đạo, ở dưới cây Bồ-đề lớn, bên bờ 
sông Ni-liễn-thiền, tại xứ Uất-bễể-la. Bấy giờ, Thế Tôn một mình ở 
chỗ yên tĩnh, chuyên tâm thiển định tư duy, tự nghĩ như vầy: “Nay Ta 


3%: Pali, S.4.2. Nãga; 4.3. Subha. Biệt dịch, N°100(32). 
”“. Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S. 4. 1. 1. Tapokammañca. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 889 





khéo giải thoát khổ hạnh. Lành thay! Nay Ta khéo giải thoát khổ 
hạnh. Trước kia tu chánh nguyện, ngày nay đã được quả Vô thượng 
Bồ-đề.' 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm mới thành Chánh 
giác đang ở dưới cây Bồ-để, tại xứ Uất-bễ-la bên bờ sông Ni-liển- 
thiển. Nay ta sẽ đến làm chướng nøại'. Liên biến thành một thiếu niên 
đến trước Phật mà nói kệ: 

Chỗ tu đại khổ hạnh, 

Thường khiến được thanh tịnh, 
Nay ngược lại, vất bỏ, 

Ở đây tìm những gì? 

Muốn câu tịnh ở đây, 

Tịnh cũng không thể được. 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn. 
Liên nói kệ: 

Biết các tu khổ hạnh, 

Thảy đều không có nghĩa, 
Hoàn toàn không được ích, 
Như cung chỉ có tiếng”. 
Giới, định, văn, tuệ, đạo, 
Ta đều đã tu tập, 

Được thanh tịnh bậc nhất, 
Tịnh này không gì hơn. 

Khi đó Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta. 
Trong lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


M 


KINH 1095. KHẤT THỰC" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại làng Sa-la của Bà-la-môn“!. Bấy giờ, 





3- Khổ hành. Pãii: dukkhärakarikaya, đây chỉ sáu năm khổ hạnh của Phật. 


Pali: như bánh lái của chiếc thuyền trên cạn. 
4° Pali, S.4.18. Pinda. 
*'. Sa-la Bà-la-môn tụ lạc 3 ‡§ 3% £§ Ƒ'j 5 4 . Pali: Pañcasaläyam braähmanagãme. 


39, 














890 TẠP A-HÀM (I) 





sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát, vào làng Sa-la khất thực. 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm sáng sớm 
đắp y, ôm bát, vào làng Sa-la khất thực. Bây giờ ta nên đến trước, vào 
nhà họ, nói với những gia chủ Bà-la-môn tín tâm, để cho Sa-môn Cù- 
đàm ôm bát trống ra về.” Lúc ấy, Ma Ba-tuần chạy theo sau Phật kêu: 
“Sa-môn! Sa-môn! Không được thức ăn sao?” 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân muốn làm não loạn. 
Liền nói kệ: 

Ngươi đối với Như Lai, 
Mới phạm vô lượng tội, 
Ngươi bảo rằng Như Lai, 
Chịu mọi khổ não w? 

Khi ấy, Ma Ba-tuần nói: “Cù-đàm hãy trở lại làng xóm. Tôi sẽ 
khiến cho Ngài được khất thực.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Dù thật không có gì, 

Vẫn an lạc tự sống. 

Như trời Quang âm kia, 
H lạc là thúc ăn. 

Dù thật không có gì, 

Vẫn an lạc tự sống. 

H lạc là thức ăn. 

Không nương vào có thân. 

Khi đó Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” 
Trong lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


M 


KINH 1096. SỢI DÂY*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trú xứ của các Tiên nhân, nước Ba-la-nal. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta đã giải thoát dây trói buộc trời, người. Các ông lại cũng đã 


#' Pali, S.4.4-5 Pãsa. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 891 





giải thoát dây trói buộc trời, người. Các ông nên đi vào nhân gian, đi 
qua nhiều chỗ, lợi ích nhiều nơi, an lạc cho trời, người. Không cần bạn 
đồng hành, mỗi người tự đi”. Bây giờ, Ta cũng du hành trong nhân 
gian, đến trú xứ Uất-bể-la.” 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở trong 
vườn Lộc dã trú xứ của Tiên nhân, tại nước Ba-la-nai, vì các Thanh 
văn mà nói như vây: “Ta đã giải thoát dây ràng buộc trời, người. Các 
ông lại cũng đã.. Các ông, riêng mỗi người đi vào nhân gian giáo 
hóa,... cho đến Ta cũng du hành trong nhân gian, đến trú xứ Uất-bễ- 
la." Bấy giờ ta sẽ đến làm chướng ngại.” Liền biến thành một thiếu 
niên đứng trước Phật mà nói kệ: 

Không thoát, nghĩ tưởng thoái, 
Tự hô giải thoát rồi; 

Lại buộc thêm càng chặt, 

Nay ta quyết không tha. 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn. 

Liên nói kệ: 
Ta thoát tất cả rồi, 
Mọi trói buộc trời, người. 
Đã biết ngươi Ba-tuân, 
Hãy tự diệt, mất đi. 

Khi đó Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” 
Trong lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


M 


KINH 109:. THUYẾT PHÁP* 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ” dòng họ Thích, trong 
làng họ Thích. Bấy giờ, trong làng Thạch Chủ họ Thích có nhiều 
người chết vì bệnh dịch. Dân chúng mọi nơi hoặc nam hoặc nữ, từ bốn 





#- Sf, Mv.i., vin.i - 21. 
*. Pali, S.4.14. Patiripa. 
*- Thạch Chủ 7ï 3:. Pãli: Kosalesu Ekasalayam brãhmanagame. 

















892 TẠP A-HÀM (I) 





phương đều thọ trì tam quy. Những bệnh nhân nam nữ hoặc lớn hoặc 
nhỏ này đều là những người nhân đến tự xưng tên họ: “Chúng con 
tên... xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.` Cả thôn cả ấp đều như 
vậy. 
Bấy giờ, Thế Tôn vì hàng Thanh văn mà ân cần thuyết pháp. 
Lúc ấy những người có tín tâm quy y Tam bảo đều được sanh vào 
trong cõi trời, hay người. Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa- 
môn Cù-đàm đang ở trong nhà Thạch Chủ họ Thích trong làng họ 
Thích, ân cần thuyết pháp cho bốn chúng. Bây giờ, ta sẽ đến làm 
chướng ngại. Liền biến thành một thiếu niên đến đứng trước Phật nói 
kệ: 
Vì sao siêng thuyết pháp, 
Giáo hóa cho mọi người ? 
Trái nghịch, không trái nghịch, 
Không khỏi bị xua đuổi. 
Vì còn bị ràng buộc, 
Nên vì họ thuyết pháp”. 
Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu 
loạn." Liền nói kệ: 
Dạ-xoa ngươi nên biết, 
Chúng sanh sanh tập quần, 
Những người có trí tuệ, 
Ai mà không thương xót? 
Vì có lòng thương xót, 
Không thể không giáo hóa, 
Thương xót mọi chúng sanh, 
Lễ tự nhiên như vậy”. 
Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Trong 


%. pajj: netam tava patiripam, yad aññam anusässasi, anurodhavirodhesu, mã 


sajjittho tad äcaran ti, “Thật không thích hợp để Ngài giáo hóa người khác. Chớ 
đi giữa những người tán thành và những người chống đối.” 

*#'. Pali: hitãnukampï sambuddho, yad aññam anusässati; anurodha-virodhehi 
vippamutto Tathagato ti, Đấng Chánh Giác giáo hóa mọi người do lòng thương 
tưởng, lân mẫn. Như Lai đã giải thoát ngoài những tán thành và chống đối. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 893 





lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


M 


§94 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1098. LÀM VUA*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong 
làng họ Thích. Bấy giờ, Thế Tôn một mình ở chỗ yên tĩnh, thiển định 
tư duy, tự nghĩ: “Có thể nào làm vua mà không sát sanh, không khiến 
người sát sanh, một mực thi hành chánh pháp mà không thi hành phi 
pháp chăng?” 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
trong nhà Thạch Chủ họ Thích, trong làng họ Thích, một mình ở chỗ 
yên tĩnh, thiển định tư duy, tự nghĩ: “Có thể nào làm vua mà không sát 
sanh, không khiến người sát sanh, một mực thi hành chánh pháp mà 
không thi hành phi pháp chăng?” Bây giờ, ta hãy nên đến đó vì họ mà 
nói pháp.” Liền biến thành một thiếu niên đến đứng trước Phật nói 
rằng: 

“Như vậy, Thế Tôn! Như vậy, Thiện Thệ! Có thể được làm vua 
không sát sanh, không khiến người sát sanh, một mực thi hành chánh 
pháp, không thi hành phi pháp. Thế Tôn nay hãy làm vua! Thiện Thệ 
nay hãy làm vua! Có thể sẽ được như ý.” 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu 
loạn.” Nên nói với ma rằng: 

“Ma Ba-tuần, vì sao ngươi nói: “Thế Tôn nay hãy làm vua! 
Thiện Thệ nay hãy làm vua! Có thể sẽ được như ý?°” 

Ma bạch Phật: 

“Chính tôi nghe từ Phật nói như vầy: “Nếu bốn Như ý túc được tu 
tập, tu tập nhiều rồi, muốn khiến cho núi Tuyết chúa biến ra vàng 
ròng tức thì làm được, không khác." Nay, Thế Tôn đã có tứ như ý túc, 
tu tập, tu tập nhiều, có thể khiến cho núi Tuyết chúa biến ra vàng ròng 
như ý, không khác. Cho nên tôi bạch: “Thế Tôn hãy làm vua! Thiện 
Thệ hãy làm vua! Có thể sẽ được như ý.” 

Phật bảo Ba-tuân: 

“Ta không có tâm muốn làm vua. Vì sao phải làm? Ta cũng 
không có tâm muốn núi Tuyết chúa biến ra vàng ròng. Tại sao phải 


#. Pali, S.4.20. Rajja. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 805 





biến?” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Dù thật có vàng ròng, 
Giống như núi Tuyết chúa, 
Một người được vàng này, 
Cũng còn không biết đủ. 
Cho nên người trí tuệ, 
Vàng đá coi như nhau. 
Khi đó Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” 
Trong lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


M 


KINH 1099. SỐ ĐÔNG” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong 
làng họ Thích. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà cúng dường 
để may y. 

Lúc đó, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong làng họ Thích, có số đông Tỳ- 
kheo tụ tập ở nhà cúng dường để may y. Bây giờ, ta sẽ đến làm 
chướng ngại.” Liền biến thành một thanh niên Bà-la-môn, quấn búi 
tóc to, mặc áo da thú, tay cầm gậy cong, đến nhà cúng dường”°, đứng 
im lặng trước chúng Tỳ-kheo, trong giây lát nói với các Tỳ-kheo: 

“Các ông tuổi trẻ xuất gia, da trắng, tóc đen, tuổi đang lúc sung 
sức nên hưởng thụ ngũ dục, trang điểm tự lạc. Vì sao trái nghịch thân 
tộc, khiến họ khóc lóc chia hìa, chí tin, không nhà, xuất gia học đạo? Tại 
sao lại bỏ cái lạc hiện tại mà đi tìm cái lạc phi thời của đời khác”'?” 

Các Tỳ-kheo nói với Bà-la-môn: 

“Chúng tôi không bỏ cái lạc hiện tại mà đi tìm cái lạc phi thời 
của đời khác, nhưng bỏ cái lạc phi thời để thành tựu cái lạc hiện tại?” 





#-.S. 4.21. Sambahulã. 
”°. Nhà thị giả, hay nhà khách trong tinh xá. 
”' Xem cht.55, kinh 1078. 


896 TẠP A-HÀM (I) 





Ma Ba-tuần lại hỏi: 

“Thế nào là bỏ cái lạc phi thời để thành tựu cái lạc hiện tại?” 

Ty-kheo đáp: 

“Thế Tôn đã dạy: “Cái lạc của đời khác thú vị ít mà khổ nhiều, 
lợi ít mà hại nhiều. Thế Tôn đã nói: “Cái lạc hiện tại xa la các nhiệt 
não, không đợi thời tiết, có thể tự thông đạt, duyên vào tự tâm mà 
giác tri. Này Bà-la-môn, đó gọi là cái lạc hiện tại. ” 

Khi ấy Bà-la-môn ấm ớ, lắc đầu ba lần, chống gậy xuống đất 
rồi biến mất. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sanh lòng sợ hãi, lông trong người dựng 
đứng, tự hỏi: 'Đó là hạng Bà-la-môn nào, đến đây rồi biến mất?' Liên 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con đang ở nhà cúng dường để 
may y, có một thanh niên Bà-la-môn quấn búi tóc to đến chỗ chúng 
con nói rằng: “Các ông tuổi trẻ xuất gia... Nói đầy đủ như trên cho đến: 
ấm ớ, lắc đầu ba lần, chống gậy xuống đất rồi biến mất. Chúng con 
sanh lòng sợ hãi, lông trong người dựng đứng. Đó là hạng Bà-la-môn 
nào mà đến đây rồi biến mất?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó không phải là Bà-la-môn nào, mà là Ma Ba-tuần đến chỗ 
các ông, muốn làm nhiễu loạn.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Phàm sanh các khổ não, 
Đều do nơi ái dục. 

Biết đời là kiếm nhọn, 
Người nào ưa thích dục ? 
Biết thế gian hữu du, 
Tất cả là kiếm nhọn, 
Cho nên người trí tuệ, 
Phải luôn tự điều phục. 
Tích tụ vàng ròng nhiều, 
Giống như núi Tuyết chúa, 
Chỉ một người thọ dụng, 
Ý còn không biết đủ, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 897 





Cho nên người trí tuệ, 
Phải tu bình đẳng quán. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1100. THIỆN GIÁC® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong 
làng họ Thích. Bấy giờ, có Tôn giả Thiện Giác”, sáng sớm đắp y, ôm 
bát vào làng Thạch Chủ họ Thích khất thực. Sau khi khất thực trở về 
tỉnh xá, cất y bát, rửa chân, cầm tọa cụ vắt lên vai phẩi, vào trong 
rừng ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày, tự nghĩ: “Ta 
được điều lợi ích! Đã xuất gia học đạo trong Chánh pháp luật. Ta được 
điều lợi ích! Đã may mắn gặp Đại Sư Như Lai Đẳng Chánh Giác. Ta 
được điều lợi ích! Đã được ở trong đại chúng phạm hạnh, trì giới đầy 
đủ, đức độ, hiển thiện chân thật. Nay ta sẽ được mạng chung một cách 
hiển thiện. Ở đời vị lai cũng được tốt lành.” 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nhà Thạch Chủ làng họ Thích và có đệ tử Thanh văn tên là Thiện 
Giác đắp y, ôm bát.. nói đầy đủ như trên cho đến sẽ được mạng 
chung một cách hiển thiện. Ở đời vị lai cũng được tốt lành. Bây giờ, 
ta sẽ đến làm chướng ngại.` Liền hóa thân to lớn, sức lực khỏe 
mạnh, ai thấy cũng sợ. Sức mạnh này có thể lật úp đại địa, đi đến 
chỗ Tỳ-kheo Thiện Giác. 

Tỳ-kheo Thiện Giác vừa trông thấy thân to lớn, sức lực khỏe 
mạnh, liền sanh lòng sợ hãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ Phật, đảnh 
lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm con đắp y, ôm bát... nói đây đủ như 
trên cho đến sẽ được mạng chung một cách hiển thiện. Ở đời VỊ lai 
cũng được tốt lành. Con thấy có người thân to lớn, sức lực dũng mãnh 


”* Pali, S.4.22. Samiddhi. 
*3 Thiện Giác ‡£ ##, Pali: Samiddhi. 


898 TẠP A-HÀM (I) 





có thể lay động quả đất, thấy rồi sanh lòng sợ hãi, sợ hãi đến dựng 
đứng cả lông!” 

Phật bảo Thiện Giác: 

“Đó không phải là người thân to lớn, là Ma Ba-tuần muốn làm 
nhiễu loạn. Ông hãy trở về nương vào dưới bóng cây tu tập tam-muội 
như trước, hãy tác động ma kia, để nhờ đó thoát khổ.” 

Khi ấy Tôn giả Thiện Giác liễn trở về chỗ cũ, sáng sớm đắp y, 
ôm bát vào nhà Thạch Chủ, làng họ Thích khất thực, khất thực xong 
trở về tinh xá. Nói đây đủ như trên,.. cho đến sẽ được mạng chung 
một cách hiển thiện. Ở đời vị lai cũng được tốt lành. 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở 
nhà Thạch Chủ làng họ Thích và có đệ tử Thanh văn tên là Thiện 
Giác, đắp y, ôm bát. Nói đây đủ như trên,... cho đến sẽ được mạng 
chung một cách hiền thiện. Ở đời vị lai cũng được tốt lành. Bây giờ, ta 
sẽ đến làm chướng ngại.` Lại hóa ra thân to lớn, sức mạnh dũng 
mãnh, có thể lay động quả đất, đến đứng trước Thiện Giác. Tỳ-kheo 
Thiện Giác vừa trông thấy ma lại liền nói kệ: 

Ta chánh tín không nhà, 

Để xuất gia học đạo. 

Nơi Phật, vô giá bảo”, 
Chuyên buộc tâm chánh niệm. 
Mặc ngươi hóa hình sắc, 

Tâm ta không dao động. 

Biết ngươi là huyễn hóa, 

Từ đây hãy mất đi. 

Khi đó Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” 
Trong lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


M 
KINH I0OI. SƯ TỬ 


Tôi nghe như vầy: 


Vô giá bảo “L—-_. Bản Tống-Nguyên-Minh: Pháp Tăng bảo=k—- . 
3 Pali, S.4.12. Siha. 


SỐ 99 —~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 899 





Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ ở của các Tiên 
nhân, tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Thanh văn của Như Lai rống lên tiếng rống của sư tử, nói là: 
“Đã biết! Đã biết! Vậy, không biết Thanh văn của Như Lai đã biết 
những pháp gì? Vì đã biết nên rống lên tiếng rống của sư tử, đó là: 
“Thánh đế về khổ, Thánh đế về sự tập khởi của khổ, Thánh đế về sự 
tận diệt khổ, Thánh đế về con đường đưa đến diệt khổ." ” 
Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đang ở trong vườn 
Lộc dã, chỗ ở của các Tiên nhân, tại nước Ba-la-nai, vì các Thanh văn 
thuyết pháp,... cho đến đã biết bốn Thánh đế. Bây giờ, ta sẽ đến làm 
chướng ngại." Liền hóa ra một thiếu niên đứng trước Phật nói kệ: 
Vì sao giữa đại chúng, 
Sư tử rống không sợ, 
Bảo rằng: 'Không ai địch", 
Mong điều phục tất cả. 
Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu 
loạn." Liền nói kệ: 
Như Lai đối tất cả, 
Chánh pháp luật sâu xa, 
Phương tiện sư tử rống, 
Nơi pháp không sợ hãi, 
Nếu người có trí tuệ, 
Cớ sao tự lo sợ? 
Khi đó Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta. 
Trong lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


M 


KINH 1102. BÁT5 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong đồng trống bị nhiều người giẫm đạp, 
tại thành Vương xá, cùng với năm trăm Tỳ-kheo; Ngài lấy năm trăm 


5. Pali, S.4.16. Patta. 


900 TẠP A-HÀM (I) 





bình bát để giữa sân, vì họ mà nói pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại vì năm trăm Tỳ-kheo nói về năm uẩn là 
pháp sanh diệt. Khi ấy, Thiên ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm 
đang ở trong đồng trống bị nhiều người giẫm đạp, tại thành Vương xá, 
cùng với năm trăm Tỳ-kheo... cho đến nói về năm uẩn là pháp sanh 
diệt. Bây giờ, ta nên đến làm chướng ngại.” Liên hóa ra một con trâu 
lớn đến chỗ Phật, vào chỗ để năm trăm bình bát. Các Tỳ-kheo muốn 
bảo vệ các bình bát, liền đuổi đi. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó không phải là trâu, là Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” 
Liên nói kệ: 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
Không phải ngã, ngã sở, 
Nếu biết nghĩa chân thật, 
Không đắm trước nơi chúng. 
Tâm không đắm trước pháp, 
Thoát khỏi sắc ràng buộc, 
Thấu rõ khắp mọi nơi, 
Không trụ cảnh giới ma. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1103. NHẬP XỨP 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong đồng trống bị nhiều người giẫm đạp, 
tại thành Vương xá, cùng với sáu trăm Tỳ-kheo. Bấy giờ, Thế Tôn lại 
vì các Tỳ-kheo nói về sáu xúc nhập xứ” tập, sáu xúc tập, sáu xúc diệt. 
Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở đồng trống bị 
nhiều người giẫm đạp, tại thành Vương xá, vì sáu trăm Tỳ-kheo nói về 
sáu xúc nhập xứ, nói đây là pháp tập, đây là pháp diệt. Bây giờ, ta 
57. 


Päli, S.4.17. Ayatana. 
” Xúc nhập xứ f#j ^, jš . Pãli: phassãyatana. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 39 901 





nên đến làm chướng ngại.` Liền hóa ra một thanh niên thân to lớn, sức 
lực dũng mãnh có thể lay động quả đất đi đến chỗ Phật. 
Các Tỳ-kheo kia vừa trông thấy thanh niên to lớn, dũng mãnh, 
sanh lòng sợ hãi, lông trong người dựng đứng, nói với nhau rằng: 
“Kia là ai mà hình dáng đáng sợ vậy?” 
Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Đó là Ác ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Và thứ sáu: các pháp, 
Niệm, ái, thích, vừa ý, 
Thế gian chỉ có vậy. 
Đây là tham ác nhất, 
Thường trói buộc phàm phu, 
Người vượt những bệnh này, 
Là Thánh đệ tử Phật, 
Vượt qua cảnh giới ma, 
Như mặt trời không mây. 
Khi đó Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta. 
Trong lòng cảm thấy buồn lo liền biến mất. 


n 


902 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A-HÀM QUYỀN 40 


KINH 1104! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu người nào có khả năng thọ trì bảy thọ?, chỉ nhờ nhân 
duyên này, người ấy sẽ được sanh lên cõi Thiên đế Thích. Thiên đế 
Thích xưa kia lúc còn làm người thường, phụng dưỡng cha mẹ cùng 
các bậc tôn trưởng trong gia tộc, với gương mặt hài hòa, lời nói mềm 
mồng, không nói dữ, không nói hai lưỡi, thường nói chân thật. Đối với 
thế gian keo kiệt, người này tuy ở tại gia, nhưng không keo lẫn; thực 
hành giải thoát th, siêng bố thí, thường ưa hành bố thí, mở hội bố thí 
cúng dường, bố thí bình đẳng tất cả”. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Phụng dưỡng cho cha mẹ 
Và tôn trưởng gia tộc; 

Lời nhu hòa, cung kính, 
Tránh lời thô, hai lưỡi. 
Điều phục tâm keo kiệt, 
Thường nói lời chân thật, 
Trời Tam thập tam kia, 
Thấy người hành bảy pháp; 
Tất cả đều nói rằng, 

Tương lai sanh cối này. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


Đại Chánh, quyển 40. Quốc Dịch, quyển 34, “Tụng vii.3. Tương ưng Đế thích” 
hai phẩm. Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 19. Tương ưng Đế thích” hai mươi 
hai kinh: 1207-1228; Đại Chánh 1104-1225. Phật Quang, quyển 40. Quốc Dịch, 
phẩm 1. Päli, S.11.11. Vatapada. Biệt dịch, N°100(33). 

Thất chủng thọ, + #§ Z.. Pali: satta vatapadani, bảy cấm giới. 

Giải thoát thí #£ Hà Đi. Pali: muttacaga, huệ thí một cách rộng rãi. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 903 





KINH 1105. MA-HA-LY* 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, tại 
nước Tỳ-xá-ly. 

Bấy giờ, có người dòng Ly-xa tên là Ma-ha-lợï', đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài có thấy Thiên đế Thích không?” 

Phật đáp: 

“Thấy.” 

Ly-xa lại hỏi: 

“Thế Tôn có thấy con quỷ giống hình Thiên đế Thích không? ”5 

Phật bảo Ly-xa: 

“Ta biết Thiên đế Thích. Cũng biết có quỷ giống Thiên đế Thích. 
Cũng biết pháp Thiên đế Thích kia, nhờ duyên thọ trì những pháp này 
nên được sanh chỗ Thiên đế Thích. Này Ly-xa, Đế Thích xưa kia, khi còn 
làm con người, hay phụng dưỡng cha mẹ,... cho đến hành xả bình đẳng.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Phụng dưỡng cho cha mẹ 
Và tôn trưởng gia tộc; 

Lời nhu hòa, cung kính, 
Lìa lời thô, hai lưỡi. 

Điều phục tâm keo kiệt, 
Thường nói lời chân thật, 
Trời Tam thập tam kia, 
Thấy người hành bảy pháp; 
Tất cả đều nói rằng, 

Tương lai sanh cối này. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 





Päli, S.11.13. Mahäli. Biệt dịch, N?100(34). 

Ly-xa danh Ma-ha-lợi 8# :ữ 4 J# rƒ #I|. Pali: Mahali Licchavi. 

Pali: so hi nũna.. Sakkapatiripako bhavissati, không phải Đế Thích đâu, mà chỉ 
là tướng Đế Thích. 





904 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1I06. DO NHÂN GÌ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, tại 
nước Tỳ-xá-ly. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Đềể-hoàn Nhân 
được gọi là Thích Để-hoàn Nhân?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thích Để-hoàn Nhân xưa kia, khi làm người, hành thí nhiệt 
thành°, bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, người bần cùng khốn khổ, 
người đi đường, người đi ăn xin, bằng các thứ đồ ăn, thức uống, tiên 
của, thóc gạo, lụa là, hoa hương, vật dụng trang nghiêm, giường nằm, 
đèn đuốc. Vì có khả năng làm như vậy, nên gọi là Thích Để-hoàn 
Nhân'°.” 

T-kheo lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Đề-hoàn Nhân 
được gọi là Phú-lan-đà-la ''?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thích Đềể-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, thường hay 
hành thí y phục, đồ ăn thức uống,.. cho đến đèn đuốc. Vì những nhân 
duyên này, nên gọi là Phú-lan-đà-la. ” 

T-kheo lại bạch Phật: 

“Nhân gì, duyên gì mà được gọi là Ma-già-bà '”?” 


Pãli, S.11.12. Sakkanäma. Biệt dịch, N°100(35). 

Š Thích Đề-hoàn Nhân T †# 1H E[. Pali: Sakko Devanam Indo. 

Đến thí #š ÿð.. So sánh Päli: sakkaccam danam adasi, bố thí một cách cung 
kính, nhiệt thành. 

- Định nghĩa của Pali: sakkaccam dãna adäsi tasma kko ti vuccati, vì bố thí một 
cách cung kính (sakkaccam), nên được gọi là Sakka (Thích). 

!! Phú-lan-đà-la #š fñ fÈ ##.. Pãli: Purindado. Định nghĩa của Pãli: pure dãnam 
adãsi tasma purindado ti vuccati, do bố thí nơi thị tứ (pura) nên được gọi là 
Purindado. 

- Ma-già-bà J# ƒị š. Pali: Maghava. 


























SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 905 





Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân khi còn làm người tên là Ma-già-bà'!, do 
đó Ma-già-bà là tên cũ của Thích Đềể-hoàn Nhân. ” 

T-kheo lại bạch Phật: 

“Nhân gì, duyên gì mà lại có tên là Bà-sa-bà '*?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn là người luôn luôn đem áo 
bà-tiên-hòa' bố thí, cúng dường, vì nhân duyên này nên Thích Đề- 
hoàn Nhân có tên Bà-sa-bà. ” 

T-kheo lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Để-hoàn Nhân lại 
có tên là Kiều-thi-ca'5?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, là người dòng 
họ Kiểu-thi'”. Vì nhân duyên này, nên Thích Đề-hoàn Nhân lại có tên 
là Kiều-thi-ca.” 

Tỳ-kheo hỏi Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Đềể-hoàn Nhân 
được gọi là Xá-chỉ-bát-đê '3?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Nữ A-tu-la Xá-chỉ là đệ nhất thiên hậu của Thiên đế Thích. 
Cho nên Đế Thích được gọi là Xá-chỉ-bát-đê. ” 

T-kheo lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Để-hoàn Nhân lại 


- Pali: pubbe manussabhUto samano magho nama manavo ahosi, trước kia, khi 
còn làm người, ông là thiếu niên tên là Magha. 

- Bà-sa-bà 3 32 34, Pali: Vasava. Định nghĩa của Pali: pubbe... avasatham adäsi 
tasma Vãsavo tỉ vuccati, trước kia, do bố thí nhà ở (avasatha), nên được gọi là 
Vasava. 

- Bà-tiên-hòa 3# š# 1. Bản Cao-ly: tư #/,. Pãli: ävasatha (nhà ở), bản Hán hiểu là 
vasanaka (y phục). 

- Kiều-thi-ca § Ƒ' 3. Pali: Kosiya (Kosika). 

-_Pali: Kosiya. 

- Xá-chỉ-bát-đê 2 HB #X {K.. PAli: Sujampati, “chồng của bà Sujã”. 








906 TẠP A-HÀM (I) 





có tên là Thiên Nhãn '”?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thích Đềể-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, thông minh 
trí tuệ, ngồi một chỗ mà suy nghĩ cả ngàn thứ nghĩa, xem xét, cân 
nhắc. Vì nhân duyên này nên Thiên đế Thích còn gọi là Thiên 
Nhãn.” 

T-kheo lại bạch Phật: 

“Nhân gì, duyên gì mà Thích Để-hoàn Nhân còn có tên là Nhân- 
để-lợi?°2” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thiên đế Thích kia đối với cõi trời Tam thập tam là vua, là chủ. 
Vì nhân duyên này nên Thiên đế Thích được gọi là Nhân-để-lợi. ” 

Phật lại bảo Tỳ-kheo: 

“Song Thích Để-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, thọ trì 
bảy thứ thọ, vì nhân duyên này nên được làm Thiên đế Thích. Những 
gì là bảy thọ? Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, phụng 
dưỡng cha mẹ... cho đến hành thí. Đó là bảy thứ thọ, vì nhân duyên 
này nên được làm Thiên đế Thích. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nói đầy đủ như trên. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1107. DẠ-XOA” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, tại 
Tỳ-xá-ly. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào đời quá khứ, có một con quỷ Dạ-xoa” xấu xí, ngồi trên 





!.. Thiên Nhãn =Ƒ lR. Pãli: Sahassakkha, hay Sahassaneta. 
®. Nhân-đề-lợi [Zj ‡# #Ij. Phiên âm từ Skt. Indra (= Päli: Inda). 
?!'- Pãli, S.11.22. Dubbanniya. Biệt dịch, N°100(36). 














SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 907 





chỗ ngồi trống của Đế Thích. Khi chư Thiên Tam thập tam thấy quỷ 
xấu xí này ngồi trên chỗ ngồi trống của Đế Thích rồi, mọi người đều 
nổi sân. Lúc chư Thiên nổi sân như vậy, thì cứ theo cái sân như vậy, 
như vậy, con quỷ kia dung mạo dần dẫn trở nên xinh đẹp. Khi ấy chư 
Thiên Tam thập tam đến chỗ Đế Thích, tâu Đế Thích rằng: “Kiểu-thi- 
ca, nên biết cho, có một con quỷ xấu xí ngồi trên chỗ ngồi trống của 
Thiên vương. Khi chư Thiên chúng tôi thấy con quỷ xấu xí ngồi trên 
chỗ ngồi trống của Thiên vương thì nổi giận vô cùng và tùy theo sự 
nổi giận của chư Thiên chúng tôi, con quỷ kia theo đó càng trở nên 
xinh đẹp. ” 

Thích Đề-hoàn Nhân bảo chư Thiên Tam thập tam: 

“Chính sự sân nhuế kia có thể đối trị con quỷ.” 

Bấy giờ, Đế Thích tự đến chỗ con quỷ kia, sửa lại y phục, bày 
vai hữu, chắp tay xưng tên ba lần rằng: 

“Nhân giả, tôi là Thích Đề-hoàn Nhân.” 

Theo sự cung kính khiêm hạ như vậy của Thích Đề-hoàn Nhân, 
mà con quỷ kia cũng tùy thuộc vào như vậy, như vậy, dần dần trở 
lại xấu xí, liền biến mất. Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân tự an tọa rồi 
nói kệ: 

Người chớ nên sân nhuế. 

Bị sân chớ đáp sân; 

Đối ác chớ sanh ác. 

Nôn phá hoại kiêu mạn. 

Không sân cũng không hại, 

Gọi là chúng Hiền thánh, 

Tội ác khởi sân hận, 

Trụ vững như núi đá. 

Nôn giữ cơn giận lại, 

Như điều xe ngựa sống. 

Ta nói người khéo điều, 

Chẳng phải người cầm đây. 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 


?“. Dạ-xoa †š W.. Päli: Yakkha. 


908 TẠP A-HÀM (I) 





“Thích Đề-hoàn Nhân ở cõi trời Tam thập tam là vua Tự tại, 
khen ngợi không sân nhuế. Cũng vậy, các ông chánh tín, xuất gia 
học đạo, không nhà, cũng nên khen ngợi không sân nhuế. Nên học 
như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1108. ĐƯỢC MẮT? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, vào sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Khất thực xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, cầm tọa 
cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà, trải tọa cụ ngồi dưới một bóng 
cây, nhập chánh thọ ban ngày. 

Khi ấy, trong tính xá Kỳ-hoàn, có hai Tỳ-kheo tranh chấp. Một 
người mạ ly, một người im lặng. Người mạ ly liền hối cải, đến xin lỗi 
vị kia, mà Tỳ-kheo kia không nhận sự sám hối của vị này. Vì không 
nhận sự sám hối, nên trong tính xá khi ấy, các Tỳ-kheo cùng đến 
khuyên can; lớn tiếng ôn ào. 

Bấy giờ, Thế Tôn bằng tịnh thiên nhĩ hơn tai người, nghe trong 
tỉnh xá Kỳ-hoàn đang lớn tiếng ồn ào. Nghe vậy, từ thiển tịnh dậy, trở 
về tinh xá, trải tọa cụ ngồi trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

“Sáng nay Ta đi khất thực trở về, vào rừng An-đà ngồi thiển, 
nhập chánh thọ ban ngày, nghe trong tinh xá, cao tiếng, lộn xộn, ổn 
ào, rốt cuộc là ai vậy?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Trong tĩnh xá này có hai Tỳ-kheo tranh chấp. Một người mắng, 
một người im lặng. Khi ấy Tỳ-kheo mắng đến sám hối, vị kia không 
nhận. Vì không nhận nên nhiều người khuyên can, cho nên mới có lớn 
tiếng, cao tiếng, ồn ào.” 


3 Pali, S.11.24. Akodha. Biệt dịch, N°100(37). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 909 





Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào, Tỳ-kheo ngu si? Người đến sám hối mà không nhận 
sự sám hối của người ta. Nếu có người sám hối mà người nào đó 
không nhận, thì đó là ngu si, bị khổ não lâu dài, không có lợi ích.” 

Này các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, có chư Thiên Tam thập tam 
tranh chấp nhau. Thích Để-hoàn Nhân nói kệ dạy rằng: 

Với người, tâm không hại 
Sân cũng không trói buộc, 
Không ôm lòng hận lâu, 

Vì không trụ sân nhuế. 

Tuy lại nổi giận dữ, 

Không nói ra lời thô, 
Không tìm người trút giận, 
Nêu cái đở của người. 

Luôn luôn tự phòng hộ, 

Bên trong tỉnh sát nghĩa, 
Không giận cũng không hại, 
Thường câu hữu Hiền thánh. 
Nếu câu hữu người ác, 
Cứng rắn như núi đá, 

Tự giữ cơn giận lại, 

Như điều xe ngựa sống, 

Ta nói người khéo điều, 
Chẳng phải người cầm đây. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân đối với trời Tam thập tam là vua Tự tại, 
thường hành nhẫn nhục, cũng lại khen ngợi người hành nhẫn nhục. 
Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia học đạo, không nhà, cũng nên 
hành nhẫn nhục và khen ngợi người hành nhẫn nhục. Nên học như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


910 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1109. ĐƯỢC THIỆN THẮNG? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, chư Thiên và A-tu-la bày trận muốn đánh 
nhau. Thích Đề-hoàn Nhân nói với A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la: 

“Chúng ta không được sát hại nhau, chỉ nên dùng lý luận nghị để 
khuất phục.” 

Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói: 

“Giả sử cùng nhau luận nghị, nhưng ai sẽ làm chứng để biết lý 
đó là thông suốt hay bế tắc?” 

Thiên đế Thích trả lời: 

“Trong chúng chư Thiên tự có người trí tuệ sáng suốt, sẽ ghi 
nhận điều này. Trong chúng A-tu-la cũng lại tự có người sáng suốt ghi 
nhận.” 

A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói: 

“Được vậy.” 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

“Các ông có thể lập luận trước, sau tôi sẽ theo đó lập luận, thì 
không khó. ” 

Khi ấy, vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la liền nói kệ lập luận: 

Nếu tôi hành nhẫn nhục, 
Thì việc này thiếu sót, 
Người ngu sỉ sẽ bảo, 

Vì sợ nên nhẫn nhục. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói kệ đáp: 

Giá sử người ngu sỉ, 
Nói vì sợ nên nhẫn. 
Và kẻ không nói kia, 
Tổn thương gì đạo lý? 
Nôn tự xét nghĩa này, 


® Pali, S.11.5. Subhasitam-jaya. Biệt dịch, N°100(38). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 911 





Cũng nên xét nghĩa kia, 
Ta, người đều được an, 
Nhẫn nhục là tối thượng. 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại nói kệ: 
Nếu không chế ngu sỉ 
Thì ngu sỉ hại người. 
Giống như trâu hung dữ, 
Chạy xông theo húc người. 
Cầm roi mà áp chế, 
Vì sợ, sẽ khuất phục. 
Cho nên giữ chặt roi, 
Chiết phục kẻ ngu kia. 

Đế Thích lại nói kệ: 

Tôi thường xem xét họ, 
Chiết phục kẻ ngu kia, 
Người ngu nổi sân nhuế, 
Người trí giữ điềm tĩnh. 
Không sân cũng không hại, 
Thường câu hữu Hiền thánh, 
Tội ác khởi sân nhuế, 

Cứng chắc như núi đá. 

Tự giữ cơn giận lại, 

Như điều xe ngựa sống, 

Ta nói người khéo điều, 
Chẳng phải người cầm đây. 

Bấy giờ, trong chúng trời có vị trời trí tuệ, trong chúng A-tu-la 
cũng có vị A-tu-la trí tuệ, đối với kệ này suy xét, cân nhắc, quan sát, 
tự nghĩ: “Bài kệ của A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói cuối cùng lúc nào 
cũng chỉ khởi lên chiến đấu, tranh tụng. Nên biết vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la luôn luôn dạy người chiến đấu, tranh tụng, còn bài kệ của 
Thích Đềể-hoàn Nhân cuối cùng lúc nào cũng muốn dứt chiến đấu, 
tranh tụng, nên biết trời Đế Thích luôn luôn dạy người đừng chiến 
đấu, tranh tụng. Nên biết Đế Thích khéo lập luận thù thắng.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 


912 TẠP A-HÀM (I) 





“Thích Đềể-hoàn Nhân nhờ nghị luận đúng nên hàng phục được 
A-tu-la. Này các Tỳ-kheo, Thích Để-hoàn Nhân là vua Tự tại của cõi 
trời Tam thập tam, an trú nơi thiện nghị luận, khen ngợi những thiện 
nghị luận. Cũng nên như vậy, Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia, 
học đạo, không nhà cũng nên an trú nơi thiện nghị luận và khen ngợi 
những thiện nghị luận. Nên học như vậy. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1110. CỘT TRÓI? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ có Thiên đế Thích và A-tu-la bày trận muốn 
đánh nhau. Lúc ấy, Thích Để-hoàn Nhân nói với chư Thiên cõi trời 
Tam thập tam: 

“Hôm nay chư Thiên cùng A-tu-la đánh nhau, nếu chư Thiên 
thắng, A-tu-la bại, thì sẽ bắt sống vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, trói 
chặt năm chỗ, đem về Thiên cung.” 

A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo các A-tu-la: 

“Hôm nay chư Thiên cùng A-tu-la đánh nhau, nếu A-tu-la thắng, 
chư Thiên bại, thì sẽ bắt sống Thích Đề-hoàn Nhân, trói chặt năm chỗ, 
đem về cung A-tu-la.” 

Đang lúc họ đánh nhau, chư Thiên đắc thắng, A-tu-la bị bại. Khi 
ấy, chư Thiên bắt được vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, lấy dây trói lại 
năm chỗ đem về Thiên cung, cột dưới cửa, trước điện Đoán pháp” của 
Đế Thích. Khi Đế Thích ra vào cửa này, A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bị 
cột ở bên cửa tức giận, mạ ly. Lúc đó người hầu cận của Đế Thích 
thấy vua A-tu-la thân bị trói năm vòng, cột bên cửa, thấy Đế Thích ra 


3 Pali, S.11.4. Vepacitti. Biệt dịch, N°100(39); N°125(34.8). 
®-. Đoán pháp điện lấ #: #ÿ. Pãli: Sudhammasabha (Thiện pháp đường). 











SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 


913 





vào thì nổi giận mạ ly, liền làm bài kệ: 


Nay Đế Thích sợ nó, 
Vì không đủ sức chăng, 
Nên nhẫn A-tu-la, 


Máng chuởi trước mặt mình? 


Đế Thích liền đáp: 


Không vì sợ nên nhẫn, 
Không phải sức không đủ. 
Có người trí tuệ nào, 
Tranh cãi với kẻ ngu. 


Người hầu cận lại tâu: 


Đế Thích đáp: 


Nếu chỉ hành nhẫn nhục, 
Sự việc tất thiếu sót. 

Kẻ ngu sỉ sẽ bảo, 

Vì sợ nên nhẫn nhục. 
Cho nên phải khổ trị, 
Dùng trí chế ngu sỉ. 


Ta thường xem xét kia, 
Chế ngự kẻ ngu kia. 

Thấy người ngu nổi sân, 
Trí dùng tĩnh chế phục. 
Không sức mà dùng sức, 
Là sức kẻ ngu kia. 

Ngu sĩ trái xa pháp, 

Thời với đạo không có. 
Giả sử có sức mạnh, 

Hay nhẫn đối người yếu, 
Thì nhẫn này tối thượng. 
Không sức sao có nhẫn? 
BỊ người mạ nhục quá, 
Người sức mạnh hay nhẫn, 
Đó là nhẫn tối thượng. 
Không sức làm sao nhẫn? 


914 


TẠP A-HÀM (I) 





Đối mình và với người, 
Khéo làm chủ sợ hãi, 
Biết kia nổi sân nhuế, 
Mình lại giữ an tĩnh. 

Đối hai nghĩa đều đủ, 

Lợi mình cũng lợi người. 
Gọi là kẻ ngu phu, 

Do vì không thấy pháp. 
Ngu bảo mình thắng nhẫn, 
Càng tăng thêm lời ác. 
Chưa biết nhẫn mạ ly, 
Đối kia thường đắc thắng. 
Nhẫn đối người hơn mình, 
Đó là nhẫn do sợ. 


Hành nhẫn, đối người bằng, 


Đó là nhẫn tránh nhẫn, 


Hành nhẫn, đối người thua, 


Đó là nhẫn tối thượng. 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại của trời Tam thập tam, 


thường hành nhẫn nhục, khen ngợi nhẫn nhục. Tỳ-kheo các ông chánh 
tín, xuất gia, học đạo, không nhà, cũng nên nhẫn nhục như vậy và 
khen ngợi nhẫn nhục, nên học như vậy.” 


M 


KINH 1II. KÍNH PHẬT” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


?* Pali, S. 11.19. Sattharavandana. Biệt dịch, N°100(40). 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 915 





“Vào thời quá khứ, Thích Để-hoàn Nhân muốn đi thăm công 
viên, sai người đánh xe sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa để đi thăm vườn. 
Người đánh xe vâng lệnh liền sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa, rồi tâu với 
Đế Thích: 

“Thưa Câu-thi-la, đã sửa soạn xe cộ xong, xin vua biết thời. ” 

Đế Thích liền bước xuống điện Thường thắng”, hướng về phía 
Đông chắp tay lễ Phật. Bấy giờ, người đánh xe thấy vậy liễn sanh 
lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất. Khi ấy, Đế 
Thích thấy người đánh xe sanh lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa 
rớt xuống đất, liền nói kệ: 

Ông thấy gì lo sợ 
Để roi ngựa rót đất? 
Người hầu cận nói kệ tâu Đế Thích: 
Thấy vua Thiên đế Thích, 
Là chồng của Xá-chữ?, 
Cho nên sanh sợ hãi, 
Roi ngựa rớt xuống đất! 
Thường thấy Thiên đế Thích, 
Được toàn thể đại địa, 
Vua lớn, nhỏ, trời, người, 
Cùng bốn Chúa hộ thế”, 
Thiên chúng Tam thập tam, 
Thảy đều lễ cung kính. 
Còn nơi nào tôn hơn, 
Đáng tôn đối Đế Thích? 
Mà nay hướng về Đông, 
Chắp tay để kính lễ. 

Lúc ấy, Đế Thích nói kệ đáp: 
Thật, ta đối tất cả, 
Vua lớn, nhỏ thế gian, 











®: Thường thắng điện 2£ J# j#. Pãli: Vejayantapäsädo, cung điện Chiến thắng. 
?':. Xá-chỉ chỉ phu 2>  > #% ; một tên khác của Đế Thích. Päli: Sũjampati. 
là Hộ thế chúa 3# †F' 3: ; chỉ cho bốn Đại thiên vương. 











916 TẠP A-HÀM (I) 





Cùng bốn Chúa hộ thế 
Thiên chúng Tam thập tam, 
Tối tôn, Chúa của họ, 
Nên họ đến cung kính. 
Nhưng thế gian lại có, 
Đấng Chánh Giác tùy thuận, 
Là Thây cả chư Thiên, 
Nên ta cúi đầu lễ. 

Người đánh xe lại tâu: 
Đó chắc hơn thế gian, 
Nên khiến Thiên đế Thích, 
Cung kính mà chắp tay, 
Cúi đầu lễ hướng Đông. 
Nay con cũng nên lễ, 
Đấng vua Trời đã lễ. 

Khi ấy Đế Thích, chồng của Xá-chỉ, nói kệ lễ Phật như vậy, rồi 
lên xe ngàn ngựa đến dạo xem vườn. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiên đế Thích kia là vua Tự tại của trời Tam thập tam còn 
cung kính Phật, cũng lại khen ngợi sự cung kính Phật. Tỳ-kheo các 
ông chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà, cũng nên cung kính 
Phật như vậy, cũng nên khen ngợi sự cung kính Phật. Nên học như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1112. KÍNH PHÁP?! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 
31. 


Pali, không thấy nội dung tương đương. Cí. S.11.18. Gahatthavandana. Biệt 
dịch, N°100(41). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 917 





Nói đầy đủ như trên nhưng chỉ có sự sai khác là: 

Bấy giờ, Thiên đế Thích bước xuống điện Thường thắng, chắp 
tay hướng về hướng Đông kính lễ Tôn pháp... cho đến Phật nói kinh 
này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


918 TẠP A-HÀM (I) 





Tôi nghe như vầy®: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 
Nói đây đủ như trên nhưng chỉ có sự sai khác là: 
Bấy giờ, Thiên đế Thích nói ra kệ trả lời người đánh xe: 
Ta thật Vua cối đất, 
Vua lớn nhỏ thế gian, 
Và bốn Chúa hộ thế 
Thiên chúng Tam thập tam. 
Được tất cả như vậy, 
Đều tôn trọng, cung kính. 
Nhưng có tịnh giới kia, 
Luôn luôn vào chánh thọ, 
Với chánh tín xuất gia, 
Rốt ráo các phạm hạnh. 
Nên ta đối với kia, 
Tôn trọng cung kính lễ. 
Lại điều phục tham, nhuế, 
Vượt cảnh giới ngu sĩ. 
Tu học không buông lung, 
Nên cung kính, lễ kia, 
Tham dục, sân nhuế, sỉ, 
Đều dứt hẳn không đắm. 
Lậu tận, A-la-hán, 
Lại nên kính lễ kia, 
Nếu người Ở tại gia, 
Phụng trì giới thanh tịnh, 


3“. Đây là một kinh riêng biệt, nhưng bản Đại Chánh không ghi số. Ấn Thuận phân 
thành kinh riêng. Quốc Dịch phân thành kinh riêng và ghi tên kinh là “Kính 
Pháp”. Nội dung kinh này là kính pháp như giới thiệu trong kinh số 1112. có lẽ 
nguyên thủy không có. Người sau, tìm thấy nội dung ở đâu đó nên bổ túc vào 
cho đủ tán Tam bảo. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 919 





Đúng như pháp Bố-tát” 
Cũng lại nên kính lễ. 

Người đánh xe tâu Đế Thích: 

Người này chắc hơn đời 
Nên Thiên vương kính lễ. 
Tôi cũng nên như vậy, 
Kính lễ theo Thiên vương. 

“Này các Tỳ-kheo, Thiên đế Thích chồng của Xá-chỉ kia kính lễ 
Pháp, Tăng, cũng còn khen ngợi người kính lễ Pháp, Tăng. Các ông 
đã chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà, cũng nên kính lễ Pháp, 
Tăng và khen ngợi người kính lễ Pháp, Tăng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1113. KÍNH TĂNG* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, Thích Đềể-hoàn Nhân muốn đi thăm công 
viên, sai người đánh xe sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa để đi thăm vườn. 
Người đánh xe vâng lệnh liền sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa, rồi tâu với 
Đế Thích: 

“Thưa Câu-thi-la, đã sửa soạn xe cộ xong, xin vua biết thời.” 

Đế Thích liền bước xuống điện Thường thắng”, hướng về phía 
Đông chấp tay lễ. Bấy giờ, người đánh xe thấy vậy liền sanh lòng kinh 
hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất. Khi ấy, Đế Thích thấy 
người đánh xe sanh lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống 
đất, liền nói kệ: 





3. Pali: (..) dhammena dãram posenti, (những Ưu-bà-tắc) những pháp nuôi dưỡng 


vợ. Bản Hán hiểu posenti (nuôi dưỡng) như là (u)posatha (bố-tát). 
Päli, S.11.20. Sakka-namassana. Biệt dịch, N°100(42). 
Xem cht.28, kinh 1111. 


34. 
35. 


920 


TẠP A-HÀM (I) 





Các phương chỉ có người, 
Do thai sanh, xú uế, 

Thân ở trong thây thối, 

Đói khát thường thiêu đối. 
Tại sao Kiêu-thi-ca, 

Tôn trọng người không nhà ? 
Vì tôi nói nghĩa này, 

Khao khát xin muốn nghe. 


Lúc ấy, Thiên đế Thích nói kệ đáp: 


Ta chân thành kính lễ, 
Người xuất gia không nhà, 
Tự tại dạo khắp nơi, 
Không kể nơi ải, ở. 

Cảnh thành ấp, quốc độ, 
Không thể lụy tâm kia, 
Không chứa chất tư hữu, 
Một äi, không cố định. 
Bước đi không mong cầu, 
Chỉ vô vỉ là vui, 

Lời đã nói, là làm, 

Không nói, là tịch tịnh. 
Chư Thiên, A-tu-la, 

Họ cùng kình chống nhau, 
Nhân gian tranh giành nhau, 
Nghịch nhau cũng như vậy. 
Chỉ có người xuất gia, 


Không tranh giữa người tranh; 


Với tất cả chúng sanh, 
Buông bỏ mọi đao gậy. 
Đối tài, la tài sắc, 

Không say, không mê đắm, 
Xa la tất cả ác, 

Cho nên kính lễ kia. 


Lúc ấy, người đánh xe lại nói kệ: 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 921 





Người được Thiên vương kính, 
Chắc là bậc hơn đời. 

Nôn từ hôm nay con 

Sẽ lễ người xuất gia. 

Nói như vậy rồi, Thiên đế Thích lễ tất cả Tăng ở các phương, 
xong rồi leo lên xe ngựa dạo xem vườn rừng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiên đế Thích kia là vua Tự tại của trời Tam thập tam mà 
thường cung kính chúng Tăng, cũng thường khen ngợi công đức cung 
kính Tăng. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà 
cũng nên cung kính chúng Tăng và cũng nên khen ngợi công đức cung 
kính chúng Tăng như vậy. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1114. TÚ-TỲ-LÊ* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, vua A-tu-la khởi bốn binh chủng là tượng 
binh, mã binh, xa binh, bộ binh muốn đánh nhau với chư Thiên trời 
Tam thập tam. Lúc ấy, Thích Để-hoàn Nhân nghe vua A-tu-la khởi 
bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, muốn đến 
gây chiến. Nghe rồi liền bảo Thiên tử Tú-tỳ-lê””: 

“Bố” biết không, A-tu-la đem bốn binh chủng là tượng binh, mã 
binh, xa binh, bộ binh, muốn gây chiến với trời Tam thập tam? Bố hãy 
ra lệnh chư Thiên cõi trời Tam thập tam đem bốn binh chủng là tượng 
binh, mã bình, xa bình, bộ bình, cùng đánh với A-tu-la kia. ” 





*-. Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S. 11. 1. 1. Suvira. Biệt dịch, N?100(43). 


Tú-tỳ-lê Thiên tử ƒ E# #1 7ˆ. Pãli: Suvira-devaputta. 
Hán: a công jzƒ 2$. Pãli: tãta suvira, từ xưng hô, gọi người lớn tuổi hơn, coi như 
cha. Cũng có thể gọi người nhỏ hơn: Con thân yêul 


37. 

















38. 


922 TẠP A-HÀM (I) 





Bấy giờ, Thiên tử Tú-tỳ-lê vâng lệnh Đế Thích trở về Thiên 
cung; biếng nhác, lơi lỏng, không nỗ lực chuẩn bị. Quân A-tu-la đã ở 
đường lộ. Đế Thích nghe như vậy lại bảo Thiên tử Tú-tỳ-lê: 
“Này Bố, quân A-tu-la đã ra giữa đường lộ, Bố hãy cấp tốc ra 
lệnh khởi bốn binh chủng ra đánh với A-tu-la.” 
Thiên tử Tú-tỳ-lê vâng lệnh Đế Thích trở lại Thiên cung, biếng 
nhác, lơi lỏng. Khi ấy vua A-tu-la đem quân áp sát. Thích Để-hoàn 
Nhân nghe quân A-tu-la đã áp sát, lại bảo với Thiên tử Tú-tỳ-lê: 
“Bố có biết chăng? Quân A-tu-la đã áp sát. Bố hãy cấp tốc ra 
lệnh chư Thiên khởi bốn binh chủng.” 
Khi ấy Thiên tử Tú-tỳ-lê liền nói kệ: 
Nếu có nơi không khởi” 
Vô vi mà an Vu; 
Người được chỗ như vậy, 
Không làm, cũng không lo". 
Hãy cho tôi chỗ ấy, 
Để tôi được an ổn. 

Lúc ấy, Đế Thích nói kệ đáp lại: 
Nếu có chỗ không khởi, 
Vô vi mà an Vu; 
Nếu người được chỗ ấy, 
Không làm, cũng không lo. 
Nếu ông được chỗ ấy, 
Hãy đưa ta đến đó. 

Thiên tử Tú-tỳ-lê lại nói kệ: 

Nếu nơi không phương tiện”, 
Không khởi, mà an Vui; 
Nếu ai được chỗ ấy, 


* Bất khởi xứ Z #Ð j§ . Pãli: anutthaham; biếng nhác, không hăng hái, (do động từ 


u†thahati = u†thãti: đứng dậy, phấn khởi hay hăng hái). 

Päli: anutthaham, avayamam, sukham yãtradhigacchaiti, nói đến nơi nào mà ở 
đó không cần hăng hái, không cần nỗ lực, nhưng an vui. 

Hán: vô phương tiện ## 7 {#. PAli: avayamam, không nỗ lực. 


40. 


41. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 923 





Thì không tạo, không lo. 
Hãy cho tôi chốn này, 
Để tôi được an ổn. 
Lúc ấy, Đế Thích lại nói kệ: 
Nếu nơi không phương tiện, 
Không khởi, cũng không vui; 
Nếu ai được chỗ ấy, 
Thì không tạo, không lo. 
Nếu ông được chỗ ấy, 
Hãy đưa ta đến đó. 
Thiên tử Tú-tỳ-lê lại nói kệ: 
Nếu nơi không buông lung, 
Không khởi, mà an vui; 
Nếu ai được chỗ ấy, 
Thì không tạo, không lo. 
Nên cho tôi nơi ấy, 
Để tôi được an ổn. 
Lúc ấy, Đế Thích lại nói kệ: 
Nếu nơi không buông lung, 
Không khởi, mà an vui; 
Nếu ai được chỗ ấy, 
Thì không tạo, không lo. 
Nếu ông được chỗ ấy, 
Hãy đưa ta đến đó. 
Tú-tỳ-lê lại nói kệ: 
Biếng nhác, không phấn khởi, 
Không biết làm, đã làm; 
Nhưng hành dục hội đủ, 
Nên cho tôi chỗ ấy 
Lúc ấy, Đế Thích lại nói kệ: 
Biếng nhác, không phấn khởi, 
Mà rốt ráo an vui; 
Nếu ông được chỗ ấy, 


924 TẠP A-HÀM (I) 





Hãy đưa ta đến đó. 

Thiên tử Tú-tỳ-lê lại nói kệ: 

Không việc vẫn an vui, 
Không làm, cũng không lo; 
Nếu cho tôi chỗ ấy, 

Để tôi được an vui. 

Lúc ấy, Đế Thích lại nói kệ: 

Nếu thấy hoặc lại nghe, 
Chúng sanh không làm gì; 
Nếu ông được chỗ ấy, 

Hãy đưa ta đến đó. 

Ông nếu sợ việc làm, 
Chẳng nghĩ đến hữu vi; 
Hãy nhanh chóng trừ sạch, 
Là đường tắt Niết-bàn”. 

Khi ấy, Thiên tử Tú-tỳ-lê chuẩn bị bốn binh chủng là tượng binh, 
mã binh, xa binh, bộ binh, cùng đánh với A-tu-la, diệt hết quân A-tu- 
la. Chư Thiên đắc thắng trở về cung trời. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân khởi bốn binh chủng cùng chiến đấu với 
A-tu-la, nhờ tinh cần nên thắng trận. Này các Tỳ-kheo, Thích Đề-hoàn 
Nhân là vua Tự tại của trời Tam thập tam, thường nhờ phương tiện 
tỉnh cần, cũng thường khen ngợi đức tinh cần. Tỳ-kheo các ông chánh 
tín, xuất gia, học đạo, không nhà cũng nên tinh cần tinh tấn và khen 
ngợi tinh cần.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 





#“. Pãli: sace atthi akammena, koci kvaci na jwati; nibbãnassa hi so maggo, suvira 
tattha gacchãhi, nếu không có hành nghiệp, không có bất cứ ai tồn tại bất cứ 
đâu; con đường đó dẫn đến Niết-bàn, suvira, hãy đi đến đó. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 925 





KINH 1115. TIỀN NHÂN® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, một tụ lạc nọ, có các Tiên nhân dừng nghỉ 
tại vùng đất trống bên cạnh tụ lạc ấy. Lúc đó chư Thiên và A-tu-la 
đang bày trận đánh nhau cách tụ lạc không xa. Bấy giờ, vua A-tu-la là 
Tỳ-ma-chất-đa-la dẹp đi năm loại trang sức“, bổ mũ Thiên quan, dẹp 
dù lọng, bổ gươm đao, vứt quạt báu, cổi giày dép, đến chỗ ở các Tiên 
nhân kia. Vào trong cửa, nhìn khắp mà không ngó ngàng các Tiên 
nhân, cũng không chào hỏi. Nhìn rồi trở ra. 

“Khi ấy có một Tiên nhân từ xa nhìn thấy vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la dẹp đi năm thứ trang sức vào trong vườn, quan sát xong trở 
ra; thấy vậy, nói với các Tiên nhân rằng: “Đây là loại người gì mà 
dung sắc không trấn nh, không giống như hình người, không đúng 
pháp oai nghi, giống như người quê mùa, không phải là con nhà trưởng 
giả; dẹp đi năm thứ trang sức, vào cửa vườn, nhìn quanh cao ngạo, mà 
không ngó ngàng hỏi thăm các Tiên nhân?” 

Có một Tiên nhân đáp rằng: 

“Đó là Tỳ-ma-chất-đa-la, vua A-tu-la, dẹp đi năm thứ trang sức, 
vào xem xét rồi đi.” 

Tiên nhân kia nói: 

“Đây không phải Hiền sĩ, không tốt, bất thiện, không phải Hiền 
thánh, phi pháp, dẹp năm thứ trang sức đi vào trong cửa vườn nhìn 
quanh rồi ra về, cũng không hề để ý chào hỏi các Tiên nhân. Do đó 
mà biết Thiên chúng tăng trưởng, A-tu-la giẩm sút.” 

“Trong lúc ấy, Thích Để-hoàn Nhân thì cởi bổ năm thứ trang 
sức, đi vào trú xứ của Tiên nhân, cùng với các Tiên nhân chào đón, 
thăm hỏi an úy nhau, sau đó trở ra. Lại có Tiên nhân thấy Thiên đế 
Thích cởi bổ năm thứ trang sức vào trong cửa vườn thăm hỏi khắp cả, 
thấy vậy hỏi các Tiên nhân: “Đây là người gì mà có dung sắc trấn tĩnh, 


*. Pali, S.11.9. Araññäyatana-isi; S.11.10. Samudaka. Biệt dịch, N°100(44). 


*-. Bản Pãli: mang nguyên cả giày, kiếm.. mà vào. Bản Hán có thể nhầm. 


926 TẠP A-HÀM (I) 





dáng vẻ đáng ưa, có vẻ oai nghi, không phải người quê mùa, tợ như 
con nhà trưởng giả; vào trong vườn rừng cởi bỏ năm thứ trang sức, đi 
vào cửa vườn thăm hỏi khắp cả, sau đó mới trở ra?” 

Có Tiên nhân đáp: 'Đây là Thiên đế Thích, cởi bổ năm thứ trang 
sức, vào trong cửa vườn thăm hỏi khắp cả rồi sau đó trở ra." 

Tiên nhân kia nói: “Đây là bậc Hiền sĩ, thiện, tốt, chân thật, oai 
nghi, phép tắc, cởi bỏ năm thứ trang sức, vào trong cửa vườn thăm hỏi 
khắp cả, rồi sau đó mới trở ra. Vì vậy nên biết Thiên chúng tăng, 
chúng A-tu-la giảm.” 

Lúc ấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghe Tiên nhân kia khen 
ngợi chư Thiên; sau khi nghe, nổi giận đùng đùng. Lúc này có vị Tiên 
nhân ở chốn hư không nghe vua A-tu-la nổi giận đùng đùng, liền đến 
chỗ A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ: 

Tiên nhân cố đến đây, 

Cầu xin thí vô úy. 

Nếu ngươi thí vô úy, 

Ban ân giáo Mâu-ni. 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la dùng kệ đáp: 

Cho Tiên nhân các ông, 

Không có thí vô úy. 

Vì chống A-tu-la, 

Mà gân gũi Đế Thích. 

Thay vì cho vô úy, 

Ta sẽ cho sợ hấi. 

Tiên nhân lại nói kệ: 

Tùy gieo trồng hạt giống, 
Tùy loại sanh quả báo. 
Ta câu xin vô úy, 

Chỉ lại cho kinh sợ. 
Ngươi sẽ sợ vô cùng. 

Vì gieo giống kinh sợ. 


*- Thí vô úy ÿ# #£ ##. Pali: abhayadakkhina; các Tiên nhân này đến A-tu-la cầu xin 
cho mình sự an toàn. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 927 





“Sau khi các Tiên nhân ở trước vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 
nói chú xong, bay lên hư không đi mất. Ngay đêm ấy vua A-tu-la Tỳ- 
ma-chất-đa-la lòng cảm thấy sợ hãi, ba phen trỗi dậy, trong giấc ngủ 
nghe âm thanh dữ rằng: “Thích Đề-hoàn Nhân sẽ cất bốn binh chủng 
đánh nhau với A-tu-la.` Sau khi thức dậy, lòng cảm thấy kinh hoàng, 
sợ hãi, lo lắng là chắc chắn sẽ chiến bại, đành phải rút lui chạy về 
cung A-tu-la. 

Bấy giờ, quân địch đã rút lui, đắc thắng rồi, Thiên đế Thích đi 
đến trú xứ các Tiên nhân nơi rừng vắng, lễ dưới chân các Tiên nhân, 
rồi lui ra bốn phía trước các Tiên nhân, hướng về Đông ngồi xuống. 
Lúc ấy gió Đông khởi lên, có một Tiên nhân liền nói kệ: 

Nay các ẩn sĩ này, 

Xuất gia đã lâu ngày, 
Nách rịn mô hôi nhơ, 
Chớ ngôi trước chiêu gió, 
Thiên Nhãn hãy đời chỗ. 
Ở đây hôi khó chịu. 

Thiên đế Thích nói kệ đáp: 

Dùng mọi thứ hương hoa, 
Kết lại làm tràng hoa. 

Nay hương tôi ngửi được, 
Còn thơm cả hương kia, 

Dù ít ngửi hương này. 
Nhưng chưa từng ghê, chán. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiên đế Thích là vua Tự tại của cõi trời Tam thập tam mà 
cung kính người xuất gia, cũng thường khen ngợi người xuất gia, cũng 
thường khen ngợi đức cung kính. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia, 
học đạo, không nhà thường nên cung kính các bậc phạm hạnh, cũng 
nên khen ngợi đức cung kính. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


928 


TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1116. DIỆT SÂN“ 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 


nước Xá-vệ. 


Bấy giờ sáng sớm, Thiên đế Thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật. Do thần lực của Đế Thích, ánh sáng từ thân tỏa ra 
chiếu khắp tinh xá Kỳ thọ. Lúc này, Thích Để-hoàn Nhân nói kệ 


hỏi Phật: 


Vì giết hại những gì, 

Mà ngủ được an ổn? 

Vì giết hại những gì, 

Mà được không lo sợ? 

Vì sát hại những gì, 

Được Cù-đàm khen ngợi ? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Hại sân nhuế, hung ác, 
Mà ngủ được an ổn, 

Hại sân nhuế, hung ác, 
Tâm được không lo sợ. 

Sân nhuế là rắn độc, 
Chúng tử khổ tìm tàng. 

Ta đã diệt chúng rồi, 

Nôn được không lo sợ, 

Vì giống khổ đã diệt, 

Nên được Hiền thánh khen. 


Sau khi Thích Đề-hoàn Nhân nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 


tùy hỷ đảnh lễ lui ra. 


M 


*.. Pali, S.11.21. Chetvä. Biệt dịch, N?100(45). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 929 





KINH 1117. NGÀY MỒNG TÁM” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào ngày mồng tám mỗi tháng'®, bốn Đại thiên vương ra lệnh 
các đại thần đi xem xét nhân gian. Những người nào cúng dường cha 
mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn, tôn kính tôn nhân, làm các phước đức; thấy 
ác đời này lo sợ tội đời sau, bố thí làm phước, thọ trì trai giới; vào các 
ngày mồng tám, mười bốn, mười lăm mỗi tháng và tháng thần biến”, 
thọ giới, bố-tát. 

“Đến ngày mười bốn” sai thái tử xuống quán sát nhân gian, 
những người nào phụng dưỡng cha mẹ... cho đến thọ giới, bố-tát. 

“Đến ngày mười lăm'! Tứ Đại thiên vương đích thân xuống thế 
gian xem xét chúng sanh, những người nào phụng dưỡng cha mẹ... cho 
đến thọ giới, bố-tát. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc bấy giờ thế gian không có nhiều người 
phụng dưỡng cha mẹ... cho đến thọ giới, bố-tát. Lúc này, Tứ Đại thiên 
vương đến giảng đường Tập pháp”, cõi trời Tam thập tam, thưa với 
Thiên đế Thích: 

“Thiên vương nên biết, ngày nay thế gian không có nhiều người 


*“_ Pali, A.3.37. Rajä. Biệt dịch, N°100(46). 

“: Đây chỉ tháng mười lăm ngày, theo lịch cổ Ấn. Nếu theo ba mươi ngày, thì đây 
gồm ngày mồng 8 và 23. Päli: atthamiyam pakkhassa, ngày mồng 8 mỗi (nữa) 
tháng. 

Tháng thần biến 3 % H (Pãli: iddhimasä?); các tháng Giêng, tháng Năm và 
tháng Chín, bốn Thiên vương hiện thần thông đi quan sát nhân gian. Bản Paäli 
không thấy nói các tháng này. 

Pãli: catuddasim pakkhassa, ngày thứ 14 mỗi (nửa) tháng, tức gồm ngày 14 và 
29, hay 28 nếu tháng thiếu. 

Pali: uposathe pannarase, vào ngày trai giới, ngày thứ 15, tức ngày 15 và 30 hay 
29 nếu tháng thiếu. 

Tập pháp giảng đường #4 + š# ?ƒ ; cũng gọi là Thiện pháp đường hay Chánh 
pháp đường. Pali: Sudhamma-sabha. 


49. 
































50. 


Đh 


52. 























ni 











930 TẠP A-HÀM (I) 





người phụng dưỡng cha mẹ... cho đến thọ giới, bố-tát. ” 

Bấy giờ Thiên chúng cõi trời Tam thập tam nghe như vậy không 
vui, quay lại nói với nhau: 

“Người thế gian bây giờ không hiển, không thiện, không tốt, 
không ra gì, không hạnh chân thật, không phụng dưỡng cha mẹ... cho 
đến thọ giới, bố-tát. Vì tội ấy nên chúng chư Thiên giảm và chúng A- 
tu-la càng ngày càng tăng thêm.” 

“Này các Tỳ-kheo, thế gian lúc ấy, nếu có nhiều người phụng 
dưỡng cha mẹ... cho đến thọ giới, bố-tát, thì Tứ thiên vương sẽ đến 
giảng đường Tập pháp, cõi trời Tam thập tam, bạch Thiên đế Thích: 

“Thiên vương nên biết, thế gian ngày nay có nhiều người phụng 
dưỡng cha mẹ... cho đến thọ giới, bố-tát. ” 

Lúc ấy tâm chư Thiên cõi Tam thập tam đều vui mừng quay lại 
bảo nhau: 

“Ngày nay, các thế gian đều hiển thiện chân thật như pháp, 
có nhiều người phụng dưỡng cha mẹ... cho đến thọ giới, bố-tát. Nhờ 
phước đức này nên chúng A-tu-la giảm, chúng chư Thiên tăng 
thêm.” 

Bấy giờ Thiên đế Thích biết các chúng chư Thiên đều vui mừng 
liền nói kệ: 

Người đến ngày mồng tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 
Trọ trì trai tám chỉ. 

Như ta đã từng tu, 

Họ cũng tu như vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo cho các Tỳ-kheo những gì Thiên đế Thích 
kia đã nói kệ: 

Người, nếu ngày mông tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 
Trọ trì bát trai giới. 

Như ta đã từng tu, 

Họ cũng tu như vậy. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 931 





“Những lời nói này không hay. Vì sao? Vì Thiên đế Thích kia tự 
có tham, sân, si nên không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khổ, não. Nếu Tỳ-kheo A-la-hán nào các lậu đã hết, việc cần làm đã 
làm xong, la các gánh nặng, đoạn các hữu kết, tâm khéo giải thoát thì 
nói kệ này: 

Người, nếu ngày mông tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 
Trọ trì bát trai giới. 

Như ta đã từng tu, 

Họ cũng tu như vậy. 

“Thì những lời nói như vậy mới là lời hay. Vì sao? Vì Tỳ-kheo 
A-la-hán đã hìa tham, sân, sĩ, đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khổ, não. Cho nên bài kệ này là những lời nói hay.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1II8. BỆNH?® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bị bệnh rất 
nặng, đi đến chỗ Thích Đề-hoàn Nhân, nói với Thích Đề-hoàn Nhân 
rằng: “Kiều-thi-ca, nên biết, hiện nay tôi đang bị bệnh rất nặng. Xin vì 
tôi trị liệu cho được an ổn." 

Thích Để-hoàn Nhân nói với vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: 
Ông hãy trao huyễn pháp”! cho ta, ta sẽ trị bệnh cho ông được an ổn.” 

A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo Đế Thích: “Tôi sẽ trở về hỏi 





*3. Pãli, S.11.23. Mãyã. Biệt dịch, N°100(47). 
*. Pali: Sambarimäyä, huyễn thuật của Sambarã, (tên khác của Vepacitta, A-tu-la 


vương). 


932 TẠP A-HÀM (I) 





chúng A-tu-la. Nếu bằng lòng, tôi sẽ trao huyễn pháp của A-tu-la cho 
Đế Thích.) 

Lúc ấy, A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền trở về đến trong chúng 
A-tu-la, nói với các A-tu-la: “Mọi người nên biết, nay ta bệnh nặng, 
đến chỗ Thích Đềể-hoàn Nhân nhờ trị bệnh. Đế Thích nói ta rằng: 
“Ông hãy trao huyễn pháp của A-tu-la cho ta, ta sẽ trị bệnh cho ông 
được an ổn.' Bấy giờ, ta sẽ đi đến vì Đế Thích nói huyễn pháp của 
A-tu-la.' 

Khi ấy có một A-tu-la trá ngụy bảo với A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa- 
la: “Thiên đế Thích kia là người chất trực, trọng tín, không hư dối. 
Chỉ nói với ông ta rằng: “Thiên vương, huyễn pháp của A-tu-la nếu 
người nào học nó sẽ đọa vào địa ngục, chịu tội vô lượng trăm ngàn 
năm. Thiên đế Thích kia chắc chắn sẽ thôi, không còn ý muốn học 
nữa. Và ông ta sẽ bảo ông đi và sẽ khiến cho bệnh ông thuyên giảm, 
được an ổn.” 

Lúc này, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại đến chỗ Đế Thích nói 
kệ bạch rằng: 

Bậc Thiên vương Thiên Nhấn, 
Huyễn thuật A-tu-la, 

Đều là pháp giả dối 

Khiến người đọa địa ngục, 
Vô lượng trăm ngàn năm, 
Chịu khổ không dừng nghỉ. 

Lúc ấy Thiên đế Thích bảo A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: “Thôi 
thôi, huyễn thuật như vậy không phải là pháp ta cần. Ông hãy trở về, 
ta sẽ khiến cho thân bệnh của ông được lành, được an ổn khỏe mạnh.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại nơi cõi trời Tam thập tam, 
luôn luôn chân thật, không hư, không ngụy, hiển thiện, chất trực. Tỳ- 
kheo các ông chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà cũng nên không 
hư, không ngụy, hiển thiện, chất trực nên học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 933 





KINH 1Ii9. BÀ-TRĨ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Một hôm, Thiên đế Thích cùng với Bà-tĩ A-tu-la vương, con 
trai của Bề-lư-xá-na"° có diện mạo tuyệt đẹp, sáng sớm cả hai đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui ra một bên. Các ánh sáng từ 
thân Thiên đế Thích và Bà-trĩ A-tu-la vương, con trai của Bề-lư-xá-na, 
lúc ấy tỏa chiếu ra khắp vườn Cấp cô độc.” 

Khi ấy Bà-tĩ A-tu-la vương, con trai của Bềể-lư-xá-na nói kệ 
bạch Phật: 

Con người cần siêng năng, 
ĐỂ thỏa mãn điều lợi. 

Lợi này đã đủ rồi, 

Cần gì phải siêng năng”? 

Lúc ấy, Thiên đế Thích lại nói kệ: 

Nếu người cần siêng năng, 
ĐỂ thỏa mãn điều lợi. 

Lợi này đã đủ rồi, 

Tu nhẫn không gì hơn. 

Nói kệ xong cả hai cùng bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bài kệ nào được khéo nói?” 

Thế Tôn bảo: 

“Những điều các ông nói, cả hai bài đều nói hay, nhưng bây giờ 
các vị hãy lắng nghe Ta nói: 


3: Pali, S.11.8. Verocana-asurinda. Biệt dịch, N?100(50). 

* Bầ-lư-xá-na tử Bà-trï A-tu-la vương ## j§ Ef fl -7- 3š ƒ£ ————. Bản Päli chỉ 
nói tên Verocana Asurinda, Cf, D.ii.259: satañca Baliputtanam sabbe 
Verocanämakä, một trăm con trai của Bali tất cả đều có tên là Vero 
(=Verocana). Hán, Bà-trĩ, liên hệ phiên âm của Baili. 

Päli: nipphannasobhano attho, mục đích được sáng chói khi đã được hoàn tất. 





























51. 


934 TẠP A-HÀM (I) 





Tất cả loài chúng sanh, 
Thảy đều cầu tự lợi. 

Mỗi mỗi chúng sanh kia, 
Đều mong điều mình cân. 
Các hòa hợp thế gian, 
Cùng với đệ nhất nghĩa”? 
Nên biết hòa hợp đời. 
Vốn là pháp vô thường. 
Nếu người cần siêng năng, 

ĐỂ thỏa mãn điều lợi, 

Lợi này thỏa mãn rồi, 

Tu nhẫn không gì hơn. 

Sau khi Thiên đế Thích cùng với vua A-tu-la Bề-lư-xá-na nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Để-hoàn Nhân là vua Tự tại của trời Tam thập tam, tu 
hạnh nhẫn, khen ngợi nhẫn. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia, học 
đạo, không nhà cũng nên tu hạnh nhẫn, khen ngợi nhẫn như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1120. THỆ ƯỚC?"? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ có một vị Thiên đế Thích bạch Phật rằng: “Thế 
Tôn, hôm nay con thọ giới như vậy, cho đến khi Phật pháp còn tổn tại 
ở thế gian, suốt đời con, nếu có người nào xúc não con, con sẽ không 
xúc não lại người kia.` 





33 Pali: samyogaparamä tveva sambhogä, các thức ăn được chế biến (Hán: hòa 
hiệp) thượng diệu (Hán: đệ nhất nghĩa). 
”? Pali, S.11.7. Nadubbiya. Biệt dịch, N°100(48). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 40 935 





“Lúc ấy A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la nghe Thiên đế Thích 
thọ giới như vây: “Cho đến lúc Phật pháp còn tôn tại ở thế gian, suốt 
đời con, nếu có người nào xúc não con, con sẽ không xúc não lại 
người kia. Nghe như vậy, bèn xách gươm bén ngược đường tới. Lúc 
này, Thiên đế Thích từ xa trông thấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la 
cầm gươm bén ngược đường tới, liền từ xa nói: 'A-tu-la đứng lại, ông 
đã bị trói, không được cử động." Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liên 
không cử động được; bèn nói với Đế Thích: 'Ông nay há không thọ 
giới như vây: “Nếu Phật pháp tổn tại ở thế gian, suốt đời con, nếu có 
người nào xúc não con, con sẽ không xúc não lại người kia” hay sao?” 

“Thiên đế Thích đáp: “Tôi thật thọ giới như vậy. Nhưng ngươi tự 
đứng lại chịu trói. 

“A-tu-la nói: “Bây giờ hãy thả tôi ra.) 

“Thiên đế Thích đáp: “Nếu ông hứa thể không làm loạn, ta sẽ 
buông tha ông." 

“A-tu-la nói: “Thả tôi ra, sẽ làm đúng pháp.) 

“Đế Thích đáp: “Trước hết phải làm đúng như pháp, sau đó thả 
ông ra.' 

“Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền nói kệ: 

Chỗ tham dục rơi vào, 
Chỗ sân nhuế rơi vào, 
Chỗ vọng ngữ rơi vào, 
Chỗ phạm Thánh rơi vào, 
Nếu ta gây não loạn, 

Ta sẽ rơi vào đó. 

“Thích Đề-hoàn Nhân lại nói: “Tha cho ông, tùy ý được an ổn. 

“Thiên đế Thích, sau khi bắt buộc vua A-tu-la phải ước thể xong, 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con ở trước Phật thọ giới như vậy: “Cho đến 
Phật pháp tổn tại ở thế gian, suốt đời con, nếu có người nào xúc não 
con, con sẽ không xúc não lại người kia.` Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa- 
la nghe con thọ giới, tay xách gươm bén theo đường tới. Con trông 
thấy từ xa và bảo: “A-tu-la. Đứng lại. Đứng lại. Ông đã bị trói. Không 


936 TẠP A-HÀM (I) 





được cử động". A-tu-la kia nói: 'Ông không có thọ giới sao?' Con liền 
đáp: “Tôi thật có thọ giới. Nay ông đứng lại nên bị trói, không được cử 
động." Vua A-tu-la xin được cứu thoát, con bảo hắn: “Nếu ước thể là 
không làm loạn thì ngươi sẽ được cứu thoát.` A-tu-la nói: “Hãy thả tôi 
ra, tôi hứa sẽ thể.' Con liền nói: “Nói lời thể ước trước, sau đó thả 
ông. A-tu-la liền nói kệ ước thể: 

Chỗ tham dục rơi vào, 

Chỗ sân nhuế rơi vào, 

Chỗ vọng ngữ rơi vào, 

Chỗ phạm Thánh rơi vào, 

Nếu ta gây não loạn, 

Ta sẽ rơi vào đó. 

“Như vậy, bạch Thế Tôn, con muốn khiến vua A-tu-la phải nói 
lời ước thể, vậy có đúng pháp không? A-tu-la kia có gây nhiễu loạn 
nữa không? 

“Phật bảo Thiên đế Thích: 

“Lành thay! Lành thay! Ông muốn A-tu-la nói lời thể như vậy là 
đúng pháp, không trái và A-tu-la cũng không dám làm nhiễu loạn nữa. 

“Sau khi, Thiên đế Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ, đảnh lễ ra về. ” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiên đế Thích kia là vua Tự tại của trời Tam thập tam, không 
bị nhiễu loạn, cũng thường khen ngợi pháp không nhiễu loạn. Tỳ-kheo 
các ông chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà cũng nên không nhiễu 
loạn, cũng nên khen ngợi pháp không nhiễu loạn như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 937 





TẠP A-HÀM QUYỀN 4I 


KINH 1121. THÍCH THỊ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, nước Ca-tỳ-la-vỆ”, 
Bấy giờ, có nhiều người họ Thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, ngồi lui qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Thích thị: 

“Này các người Cù-đàm, vào ngày trai giới! và tháng thần túc!, 
có thọ trì trai giới và tu tập công đức gì không?” 

Các Thích thị bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con vào những ngày trai, có khi giữ được 
trai giới, có khi không được. Vào tháng thần túc có khi giữ trai giới, tu 
tập mọi công đức và cũng có khi không giữ được. ” 

Phật bảo những người họ Thích: 

“Này các Cù-đàm, các ông sẽ không thu hoạch được lợi tốt. Các 
ông là những người kiêu mạn, người phiền não, người ưu bi, người khổ 
não. Tại sao vào những ngày trai giới, có khi giữ được trai giới, có khi 
không được? Vào những tháng thần túc, có khi giữ được trai giới, tu 
tập công đức, có khi không được? Này các Cù-đàm, thí như người cầu 
lợi, mỗi ngày mỗi tăng dần, một ngày một tiền, hai ngày hai tiển, ba 
ngày bốn tiền, bốn ngày tám tiền, năm ngày mười sáu tiền, sáu ngày 
hai mươi tiền. Như vậy, người ấy càng ngày càng tăng dẫn; tám ngày, 
chín ngày, cho đến một tháng, tiển tài càng lúc càng lớn rộng phải 





Đại Chánh quyển 41. Ấn Thuận, “Tụng vii. Như Lai sở thuyết. 40. Tương ưng 
Bất hoại tịnh” sáu mươi hai kinh: 13174-13235 (Đại Chánh: quyển 31 (phần 
cuối) kinh 902-904, quyển 41 (phần đầu) kinh 1121-1135). Quốc Dịch, quyển 
26, “Tụng 5. Đạo.8 Tương ưng Bất hoại tịnh; phẩm 2” bốn mươi tám kinh: 12637- 
12684 (Đại Chánh: 1121-1135). Phật Quang, quyển 31, kinh 873-896 (Đại 
Chánh: kinh 1121-1144). -Đại Chánh kinh 1121; Pali, A. 10. 46. Sakka. 
Ca-tỳ-la-vệ quốc Ni-câu-luật viên 3 E‡ ## f7 Ell JE #J @& l8{. Pãli: Kapilavatthu- 
Nigodha-Nigodharama. 

Pháp trai nhật ?Z 7# ; chỉ ngày thọ trì bát quan trai giới. Päli: atthanga- 
Susamagatam uposatham. 

Thần túc nguyệt š'  H ; tháng thần túc hay thần biến. Xem cht.49, kinh 1117. 




























































































938 TẠP A-HÀM (I) 





không?” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Thế nào, các người Cù-đàm, như vậy, người tiền tài tăng lên 
dần và tiền tài tự nhiên sẽ tăng rộng ra mãi; rồi lại muốn cho mình, 
trong vòng mười năm, chỉ một mực hỷ lạc, tâm lạc, phần nhiều trụ 
thiển định; há có thể được không?” 

Thích thị đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Hoặc là chín năm, tám năm, bảy năm, sáu năm, năm năm, bốn 
năm, ba năm, hai năm hay một năm, hỷ lạc, tâm lạc, phần nhiều trụ 
thiển định; há có thể được không?” 

Thích thị đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Thôi, không tính năm. Liệu mười tháng, chín tháng, tám tháng 
cho đến một tháng, hỷ lạc, tâm lạc, phần nhiều trụ thiển định, há có 
thể được không? Lại không tính tháng, mà mười ngày, chín ngày, tám 
ngày cho đến một ngày một đêm hỷ lạc, tâm lạc, phân nhiều trụ thiển 
định, há có thể được không?” 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật dạy Thích thị: 

“Nay Ta nói cho các ông biết, trong hàng Thanh văn của Ta, có 
người tâm ngay thẳng, không siểm trá, không huyễn ngụy; Ta đã giáo 
hóa người này mười năm. Do nhân duyên này, người ấy có thể trong 
vòng trăm, ngàn, vạn năm chỉ một mực hỷ lạc, tâm lạc, phần nhiều trụ 
thiển định. Điều này chắc chắn là có. 

“Lại nữa, thôi, không tính mười năm, mà chín năm, tám năm, 
cho đến một năm, mười tháng, chín tháng, cho đến một tháng; mười 
ngày, chín ngày, cho đến một ngày một đêm, nếu đã được Ta giáo 
hóa, thì đến sáng hôm sau họ có thể tiến bộ vượt bực. Sáng sớm đã 
được giáo hóa thì đến chiều tối, có thể tiến bộ gấp bội. Vì nhân duyên 
này, nên trong vòng trăm, ngàn, vạn năm chỉ một mực hỷ lạc, tâm lạc, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 939 





phần nhiều trụ thiền định, thành tựu hai quả. Hoặc quả Tư-đà-hàm 
hay quả A-na-hàm. Vì người này trước đó đã đắc Tu-đà-hoàn rồi. ” 

Những người họ Thích bạch Phật: 

“Lành thay! Thế Tôn! Từ hôm nay, vào những ngày trai, chúng 
con sẽ tu tập trai giới tám chỉ; vào tháng thần túc, cũng thọ trì trai giới, 
tùy sức mà bố thí, tu tập mọi công đức.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Lành thay, các Cù-đàm, hãy làm những việc cần thiết.” 

Phật nói kinh này xong, những người họ Cù-đàm nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 1122. TẬT BỆNH? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, nước Ca-tỳ-la-vệ. 
Bấy giờ, có nhiều người dòng họ Thích nhóm họp tại nhà luận nghị, 
bàn luận như vậy. Khi ấy, có người họ Thích nói với người họ Thích 
tên là Nan-đề: “Tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng 
dường, có khi không được. Có khi được gần gũi cúng dường các vị Tỳ- 
kheo quen biết, có khi không được. Lại cũng không biết có những vị 
Ưu-bà-tắc trí tuệ, mà khi có những vị Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di trí tuệ khác 
bị tật bệnh khốn khổ, thì sẽ làm sao thuyết pháp, giáo giới, giáo hóa 
cho họ? Bây giờ chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi nghĩa này. 
Theo như lời dạy Thế Tôn mà thọ trì.” 

Lúc đó, Nan-đề và những người dòng họ Thích, cùng nhau đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con những người họ Thích có bàn luận 
với nhau ở nhà nghị luận như vậy. Có người họ Thích đến nói với con 
rằng: “Này Nan-để, chúng tôi có khi được đến Như Lai để cung kính 
cúng dường, có khi không được. Có khi được gần gũi cúng dường các 
vị Tỳ-kheo quen biết, có khi không được. Nói đây đủ như trên... cho 





























Hán: vi chân thật yếu 7š í #f 3 : chưa hiểu ý. 
Pali, S. 55. 54 Gilayana. 





940 TẠP A-HÀM (I) 





đến vâng theo lời dạy Thế Tôn mà thọ trì. Hôm nay chúng con thỉnh 
vấn Thế Tôn: 'Nếu Ưu-bà-tắc trí tuệ, mà khi có Ưu-bà-tắc và Ưu-bà- 
di trí tuệ khác bị bệnh tật khốn khổ thì nên thuyết pháp giáo giới, giáo 
hóa thế nào?”” 

Phật bảo Nan-đề: 

“Nếu Ưu-bà-tắc trí tuệ, muốn đến chỗ Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di trí 
tuệ khác đang bị tật bệnh khốn khổ, thì đem ba pháp an tâm” này mà 
truyền dạy cho họ; nói rằng: “Nhân giả! Hãy thành tựu lòng tin thanh 
tịnh bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, Tăng.) 

“Sau khi đem ba pháp an tâm này truyền dạy xong, lại nên hỏi 
rằng: “Nhân giả có quyến luyến cha mẹ không?°Nếu người kia có 
quyến luyến cha mẹ, thì nên dạy buông xẩ và nên nói rằng: 'Nếu 
Nhân giả quyến luyến cha mẹ mà được sống, thì đáng quyến luyến. 
Đã không do quyến luyến mà được sống, thì quyến luyến làm 
gì?'Nếu kia nói không có quyến luyến cha mẹ thì nên tùy hỷ khuyến 
thiện và hỏi thêm rằng: “Đối với vợ con, nô bộc, tiễn của cùng mọi 
vật Nhân giả có quyến luyến không? Nếu nói quyến luyến thì nên 
khuyên buông xả, như pháp xả sự quyến luyến cha mẹ. Nếu nói 
không quyến luyến, thì tùy hỷ khuyến thiện và hỏi nữa: “Đối với ngũ 
dục thế gian Nhân giả có luyến tiếc không?” Nếu họ nói luyến tiếc, 
thì nên giải thích là ngũ dục thế gian là chỗ xấu xa, bất tịnh, bại 
hoại, hôi hám, không giống như ngũ dục thắng diệu cõi trời. Hãy 
khuyên kia lìa bổ ngũ dục thế gian và quyết mong ngũ dục cõi trời. 
Nếu người kia nói tâm đã xa la ngũ dục thế gian và trước đã nghĩ 
đến dục thắng diệu cõi trời, thì tùy hỷ khuyến thiện và lại nói với họ 
rằng: 'NÑgũ dục thắng diệu cõi trời, là pháp vô thường, khổ, không, 
biến hoại. Chư Thiên cõi trời có thân tướng thù thắng hơn ngũ dục 
cõi trời. Nếu kia nói đã bỏ nghĩ đến dục cõi trời và chỉ nghĩ đến 
thân tướng hơn ngũ dục, thì cũng tùy hỷ khuyến thiện và lại nói với 
rằng: “Dục của hữu thân cũng lại là pháp vô thường, biến hoại, chỉ 




















Tô tức xứ # l jš.. Pãli: assasaniya dhamma: pháp làm cho hơi thổ điều hòa; 
làm cho thư giản, nghỉ ngơi; pháp làm cho an tâm. 

Hữu thân # #‡ ; tức hữu thân kiến, chấp thân có thật. Diệt trừ thân kiến chứng 
Tu-đà-hoàn. Pali: sakkaya. 











SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 941 





có sự an lạc của xuất ly, là Niết-bàn với sự diệt tận của các hành. 
Nhân giả nên lìa bỏ sự mê luyến nơi hữu thân, mà nên vui cái vui 
Niết-bàn vắng lặng, tối thượng, thù thắng.” 

“Vị Thánh đệ tử kia nếu đã lìa bổ sự mê luyến đối với hữu, chỉ 
vui với Niết-bàn, thì cũng nên tùy hỷ khuyến thiện. 

“Như vậy, Nan-để, Thánh đệ tử kia từ từ trước sau được nhắc 
nhở chỉ dạy, khiến cho họ được Niết-bàn bất khởi; giống như Tỳ-kheo 
sống một trăm tuổi, giải thoát Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, Nan-để họ Thích cùng mọi người nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đẳnh lễ ra về. 


M 
KINH 1123. BỒ-ĐỀ" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ, Bấy giờ, có người họ Thích tên là Bồ-để'! đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Lành thay, bạch Thế Tôn, chúng con sung sướng được thiện lợi, 
là được làm thân quyến Thế Tôn. ” 

Phật bảo Bồ-để: 

“Chớ nói như vậy, rằng: “Chúng con sung sướng được thiện lợi, 
là được làm thân quyến Thế Tôn." Này Bồ-để, được gọi là thiện lợi là 
đối với Phật có tâm thanh tịnh bất hoại, đối với Pháp, Tăng có tâm 
thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới. Cho nên, này Bồ-để, nên 
học như vầy: Đối với Phật có tâm thanh tịnh bất hoại, đối với Pháp, 
Tăng có tâm thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới.” 

Phật nói kinh này xong, Bồ-để họ Thích nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 





?” Hán; bất khởi Niết-bàn Z£ #ữ ;5i #2 ; chỉ Niết-bàn vô sanh, không còn tái sanh. 
Bản Päli không nhắc đến ý nghĩa này. 

!9 Pãli, S. 55. 48. Bhaddiya. 

!!' Bồ-đề ‡? f# . PAli: Bhaddiya. Bản Hán đọc là Bodhi(ya). 


942 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1124. VÃNG SANH? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có vị Thánh đệ tử nào đối với Phật mà thành tựu được lòng 
tin thanh tịnh bất hoại, thì ngay lúc đó, sẽ được các hàng chư Thiên mà 
trước kia đối với Phật đã thành tựu được lòng tin tịnh giới bất hoại và 
vì nhân duyên này họ được sanh lên cõi trời, họ đều rất hoan hỷ và 
khen ngợi rằng: “Ta, nhờ nhân duyên đối với Phật thành tựu được lòng 
tin thanh tịnh bất hoại, nên được sanh lên cõi trời tốt đẹp này. Vị 
Thánh đệ tử kia, ngày nay đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh 
bất hoại, vì nhân duyên đó cũng sẽ sanh lên cõi trời tốt đẹp này.” 

“Đối với Pháp và Tăng, lòng tin thanh tịnh bất hoại và thành tựu 
Thánh giới cũng nói như vậy. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1I25. TU-ĐÀ-HOÀN ()Ê 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn đạo phần Tu-đà-hoàn'“: Thân cận người thiện nam, 
nghe chánh pháp, bên trong suy nghĩ chân chánh, pháp thứ pháp 
hướng Š.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 





!“ Pãli, S. 55. 36. Sabhãgata. 

- Pali, S. 55. 50. Anga; S. 55. 55. Caturo phalä. 

' Tứ chủng Tu-đà-hoàn đạo phần /1 §§ Zi{i JÈ ;E ? 2}. PAli: cattäri 
sotapattiyañgani. Cũng gọi là bốn Dự lưu chi, Cf. Pháp uẩn 2, Đại 26, tr.458. 

- Cf, Pháp uẩn, ibid.: thân cận thiện sĩ, thính văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp 
tùy pháp hành. Pali, Cf. D.iii. 227: sappurisa-samsevo, saddhamma-savanam, 
yoniso-manasikaro, dhammanudhamma-patipatti. 





















































SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 943 





M 


944 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1126. TU-ĐÀ-HOÀN (2)* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn chi phần Tu-đà-hoàn”. Những gì là bốn? Đối với 
Phật có tâm thanh tịnh bất hoại; đối với Pháp, Tăng có tâm thanh 
tịnh bất hoại, thành tựu Thánh giới. Đó gọi là đạo phần Tu-đà- 
hoàn. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1127. BỐN PHÁP® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có người nào thành tựu bốn pháp thì biết người đó là Tu- 
đà-hoàn. Những gì là bốn? Đó là đối với Phật có tâm thanh tịnh bất 
hoại; đối với Pháp, Tăng, có tâm thanh tịnh bất hoại, thành tựu 
Thánh giới. Đó gọi là người thành tựu bốn pháp, nên biết họ là Tu- 
đà -hoàn. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Giống như nói mà không phân biệt, cũng vậy phân biệt về Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà- 
di. Người nào thành tựu bốn pháp, thì biết họ là Tu-đà-hoàn. Các kinh 
đều nói như trên. ' 


' P8Ii, S. 55. 46. Bhikkhũ. 

'“Tu-đà-hoàn phần Z Jừ 8 2}. 

l3. Pã|i, S. 55. 2. Ogadha. 

- Trong đoạn này, tóm tắt có mười bảy kinh. Ấn Thuận, kinh 1318-13190. Đại 
Chánh không có kinh số tương đương. 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 945 





M 


946 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1128. BỐN QUÁ (1° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn quả Sa-môn. Những gì là bốn? Là quả Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1129. BỐN QUẢ (2) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn quả Sa-môn. Những gì là bốn? Quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Thế nào là quả Tu-đà-hoàn? Đoạn trừ ba 
kết gọi là Tu-đà-hoàn. Thế nào là quả Tư-đà-hàm? Đoạn trừ ba kết, 
tham, sân, si vơi mồng, gọi là Tư-đà-hàm. Thế nào là quả A-na-hàm? 
Đoạn dứt năm hạ phần kết sử, gọi là quả A-na-hàm. Thế nào là quả 
A-la-hán? Nếu người nào dứt sạch tham dục, sân nhuế, ngu sĩ và tất cả 
phiền não gọi là A-la-hán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

Giống như nói mà không phân biệt, cũng vậy, phân biệt Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di. 
Người nào thành tựu bốn pháp, thì biết họ là Tu-đà-hoàn. Các kinh đều 
nói như trên. 


M 


? Pali, S. 55. 55-58. Caturo phalã. 
?! Tham chiếu kinh 1128. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 947 





KINH 1130. HÀN XỨ2? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở bất cứ nơi nào, nếu có Tỳ-kheo đi kinh hành và ở nơi đó mà 
chứng được một trong bốn quả Sa-môn, thì khi Tỳ-kheo ấy mạng 
chung, thường nhớ đến chỗ mình chứng quả.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Giống như chỗ kinh hành, cũng vậy chỗ đứng, chỗ ngồi, chỗ nằm 
cũng nói như vậy. Cũng vậy Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Các kinh đều nói như vậy. 


M 


KINH 1131 BỐN THỨC ĂN? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Giống như bốn loại thức ăn đối với tứ đại, để an lập chúng 
sanh, giúp ích và duy trì. Những gì là bốn? Đoàn thực, xúc thực, ý tư 
thực và thức thực. Cũng vậy, có bốn thứ thức ăn an lạc vốn thấm 
nhuần bởi phước đức, thấm nhuần bởi pháp lành. Những øì là bốn? Đó 
là đối với Phật thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, là thức ăn an lạc vốn 
thấm nhuần bởi phước đức, thấm nhuần bởi pháp lành. Đối với Pháp, 
Tăng thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới, là 
thức ăn an lạc vốn thấm nhuần bởi phước đức, thấm nhuần bởi pháp 
lành.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


?“- Pali, không thấy tương đương. 


3 Pali, S. 55. 31. Abhisanda (1). 


948 TẠP A-HÀM (I) 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 949 





KINH 1132. NHUẬN TRẠCH (1* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác là: 

“Đối với Phật thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, là thức ăn an 
lạc vốn thấm nhuần bởi phước đức, thấm nhuần bởi pháp lành. 

“Đối với Pháp, Tăng, thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, các 
pháp đã được nghe, vừa ý, yêu thích. Thành tựu Thánh giới, là thức ăn 
an lạc vốn thấm nhuần bởi phước đức, thấm nhuần bởi pháp lành.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1133. NHUẬN TRẠCH (2° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác là: 

“Đối với Phật thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, là thức ăn an 
lạc vốn thấm nhuần bởi phước đức, thấm nhuần bởi pháp lành. Nếu 
đối với pháp”'; hoặc tâm keo kiệt, cấu bẩn, trói buộc chúng sanh, thì 
tâm phải xa la các thứ keo kiệt, cấu bẩn đã dính nhiều vào đó, mà 
thực hành bố thí giải thoát. Thường bố thí, thích buông xả, tâm hành 
thí bình đẳng, là thức ăn an lạc vốn thấm nhuần bởi phước đức, thấm 
nhuần bởi pháp lành.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 





2. Pali, S. 55. 32. Abhisanda (2). 

3 Tham chiếu kinh 1132. 

®- Bản Hán tiết lược: đối với pháp và đối với Tăng, chỉ tiết như đối với Phật. Tiếp 
theo là thứ tư, an lạc do bố thí. 


950 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1134. NHUẬN TRẠCH 3)” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác là: 

“Bốn thứ như vậy là thức ăn an lạc vốn thấm nhuân bởi phước 
đức, thấm nhuần bởi pháp lành. Quả báo và công đức của Thánh đệ tử 
kia không thể so sánh. Không thể nói có được bao nhiêu phước, bao 
nhiêu báo như vậy, mà chỉ nói phước báo nhiều của họ thuộc về công 
đức lớn đã tích tụ.” Giống như kinh Thí dụ ngũ hà” đã nói,... cho đến 
nói kệ. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1135. BỐN MƯƠI THIÊN TỬ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có bốn mươi Thiên tử tướng mạo rất đẹp đẽ, 
sáng sớm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên. Thế Tôn bảo các Thiên tử ấy rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Các Thiên tử, các ông đối với Phật đã 
thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại; đối với Pháp, Tăng thành tựu tâm 
thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới chưa?” 

Bấy giờ, có một Thiên tử đứng dậy, sửa lại y phục, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đối với Phật con đã thành tựu tâm thanh tịnh bất 
hoại, nhờ công đức này, nên khi thân hoại mạng chung con được sanh 
lên cõi trời. ” 





?' Pali, S. 55. 33. Abhisanda. 
®. Quyển 30, kinh 841. 
?' Pali, S. 55. 20. Devacärika. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 951 





Một Thiên tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đối với Pháp con đã thành tựu tâm thanh tịnh 
bất hoại, nhờ công đức này, nên khi thân hoại mạng chung con được 
sanh lên cõi trời. ” 

Một Thiên tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đối với Tăng con đã thành tựu tâm thanh tịnh 
bất hoại, nhờ công đức này, nên khi thân hoại mạng chung con được 
sanh lên cõi trời. ” 

Một Thiên tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đối với Thánh giới con đã thành tựu, nhờ công 
đức này nên khi thân hoại mạng chung con được sanh lên cõi trời. ” 

Bấy giờ, bốn mươi Thiên tử ở trước Phật tự ký thuyết về quả Tu- 
đà -hoàn rồi liền biến mất. 

Giống như bốn mươi vị Thiên tử, cũng vậy, bốn trăm Thiên tử, 
tám trăm Thiên tử, mười ngàn Thiên tử, hai chục ngàn Thiên tử, ba 
chục ngàn Thiên tử, bốn chục ngàn Thiên tử, năm chục ngàn Thiên tử, 
sáu chục ngàn Thiên tử, bảy chục ngàn Thiên tử, tám chục ngàn 
Thiên tử, họ ở trước Phật tự ký thuyết về quả Tu-đà-hoàn xong liền 
biến mất. 


M 


KINH 1136. NGUYỆT DỤ" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá”'. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy sống như mặt trăng; khi đi vào nhà người khác với tàm 


3 Quốc Dịch, quyển 45 “Tụng viii. Đạo. Như Lai. 1. Tương ưng Đại Ca-diếp” một 


phẩm. Ấn Thuận, “Tụng 7. Như Lai sở thuyết. 41. Tương ưng Đại Ca-diếp” mười 
một kinh, tương đương Päli S. 16. Kassapa-samyutta. Phật Quang, quyển 31, 
phần sau (vào hai kinh đầu quyển 32). Đại Chánh, quyển 41, kinh 1136-1144, 
905-906 (quyển 32). Päli, S. 16. 3. Candupama. Biệt dịch, N?100(111). 


3'. Bản Đại Chánh: Xá-vệ quốc. 


952 TẠP A-HÀM (I) 





quý, khiêm hạ, kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình như người mới học. 
Như người mắt sáng khi lội vực sâu, lên đỉnh núi, kiểm thúc tâm, thúc 
liễm thân hình và chậm rãi tiến tới trước. 

“Tỳ-kheo cũng vậy, sống như mặt trăng; khi đi vào nhà người 
khác với tàm quý, khiêm hạ, kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình như 
người mới học. 

“Tỳ-kheo Ca-diếp sống như mặt trăng: khi đi vào nhà người 
khác với tàm quý, khiêm hạ không cao mạn, kiểm thúc tâm, thúc liễm 
thân hình như người mới học. Như người mắt sáng lội vực sâu, lên 
đỉnh núi chế ngự tâm, thúc liễm thân, xem xét kỹ rỗi mới tiến.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Ý các ông thế nào? Tỳ-kheo phải như thế nào mới vào nhà 
người?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là chỗ 
nương tựa của pháp, xin Thế Tôn nói rộng, các Tỳ-kheo nghe xong sẽ 
nhận lãnh phụng hành. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói. 

“Nếu Tỳ-kheo nào ở nhà người mà tâm không bị dính, không bị 
trói, không tham đắm dục lạc”; đối với cái lợi mà người khác có, công 
đức mà người khác làm, hoan hỷ như là của chính mình, không sanh ra 
tư tưởng ganh tị; cũng không tự đề cao mình, hạ thấp người. Tỳ-kheo 
như vậy mới nên vào nhà người. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các Tỳ-kheo: 

“Hiện tại tay này của Ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi hư 
không chăng?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không,” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Pháp của Tỳ-kheo thường như vậy, với tâm không bị dính, 





3“. Pãli: seyyathapïym äkãse pãni na.. cittam na sajjati na gayhati na bajjhati, cũng 
như cánh tay này trong hư không, tâm không bị dính mắc, không bị nắm giữ, 
không bị cột trói. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 953 





không bị trói và không bị nhiễm khi vào nhà người. Chỉ có Tỳ-kheo 
Ca-diếp là với tâm không bị dính, không bị trói và không bị nhiễm khi 
vào nhà người. Đối với cái lợi mà người khác có, công đức mà người 
khác làm, hoan hỷ như là của chính mình, không sanh ra tư tưởng ganh 
tị; cũng không tự để cao mình, hạ thấp người, chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp 
như vậy mới nên vào nhà người. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn lại đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các Tỳ- 
kheo: 

“Ý các ông thế nào? Hiện tại tay này của Ta có bị dính, bị trói, 
bị nhiễm bởi hư không chăng?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không,” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Chỉ Tỳ-kheo Ca-diếp thường như vậy, với tâm không bị dính, 
không bị trói và không bị nhiễm khi vào nhà người. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo như thế nào mới đáng là thuyết pháp thanh tịnh?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi 
nương tựa của pháp, xin Ngài nói rộng, chúng con nghe xong sẽ nhận 
lãnh phụng hành.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà giảng nói. 

“Nếu có Tỳ-kheo nào thuyết pháp cho người mà khởi tâm như 
vây: “Những ai khởi tín tâm thanh tịnh đối với ta? Làm như thế rồi, 
cúng dường y phục, ngọa cụ, mền nệm và thuốc men." Thuyết như 
vậy, gọi là thuyết pháp không thanh tịnh. 

“Nếu lại có Tỳ-kheo nào thuyết pháp cho người, khởi nghĩ như 
vầy: “Chánh pháp luật được Thế Tôn hiển hiện, la các nhiệt não, 
không đợi thời tiết, ngay nơi hiện thân này”, duyên nơi tự tâm mà giác 
tri, hướng thẳng Niết-bàn. Nhưng chúng sanh thì đắm chìm vào già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Những chúng sanh như vậy nếu nghe 
được Chánh pháp, nhờ nghĩa lợi thì mãi mãi sẽ được an lạc. Nhờ nhân 





3. Tức thử hiện thân RỊI Jft; 8{ £ÿ . 


954 TẠP A-HÀM (I) 





duyên Chánh pháp này, bằng tâm từ, tâm bi, tâm thương xót và tâm 
muốn Chánh pháp được trụ thế lâu dài mà thuyết cho người'. Đó gọi 
là thuyết pháp thanh tịnh. 

“Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp mới có tâm thanh tịnh như vậy mà vì 
người thuyết pháp; bằng Chánh pháp luật của Như Lai,... cho đến vì 
tâm muốn làm Chánh pháp được trụ thế lâu dài mà vì người thuyết 
pháp. 

“Cho nên, các Tỳ-kheo, phải học như vậy, thuyết pháp như vậy, 
đối với Chánh pháp luật của Như Lai,... cho đến tâm muốn khiến cho 
Chánh pháp được thường trụ lâu dài mà vì người thuyết pháp. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1127. THÍ DỮ* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào, muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như 
vây: “Người kia sẽ bố thí cho ta, chứ không phải không bố thí; bố thí 
vội, không cúng từ từ; bố thí nhiều, không bố thí ít; bố thí ngon, không 
bố thí đổ; cúng bế thí không cúng chậm. Vì tâm như vậy, mà đến nhà 
người, nếu người ta không bố thí,... cho đến bố thí chậm, tâm của Tỳ- 
kheo này sẽ bị khuất nhục. Vì lý do này nên tâm của Tỳ-kheo ấy thoái 
thất, tự sanh chướng ngại. 

“Nếu lại có Tỳ-kheo nào, muốn vào nhà người mà khởi nghĩ 
như vầy: “Người xuất gia mục đích đến nhà người, là do đâu được bố 
thí chứ không phải không bố thí, bố thí vội không phải bố thí từ từ, 
bố thí nhiều không phải bố thí ít, bố thí ngon không phải bố thí đở, 
bố thí nhanh không phải bố thí chậm?' Nghĩ như vậy mới đến nhà 
người. Nếu người ta không bố thí,... cho đến bố thí chậm, tâm của 
Tỳ-kheo này không bị khuất nhục, cũng không bị thoái thất, không 
sanh chướng ngại. 


*'. Päli, S. 16.4. Kulupagam. Biệt dịch, N°100(112). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 955 





“Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp nghĩ như vậy khi đến nhà người. Cho 
nên các Tỳ-kheo phải học như vậy, nghĩ như vậy khi vào nhà người: 
“Người xuất gia mục đích khi đến nhà người, do đâu được cúng chứ 
không phải không cúng,... cho đến cúng mau không phải cúng chậm?” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1128. THẮNG" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ca-diếp ở trong giảng đường Lộc tử 
mẫu vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiều, sau khi từ thiển tịnh 
dậy, Tôn giả đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên. Khi ấy Thế Tôn bảo Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

“Ông nên thuyết pháp, giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo. Vì 
sao? Vì Ta thường thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo, 
ông cũng nên như vậy. ” 

Tôn giả Ma-ha ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay rất khó giáo thọ các Tỳ-kheo. Hoặc có Tỳ- 
kheo không chịu nghe nói. ” 

Phật bảo Ma-ha Ca-diếp: 

“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 

Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy có hai Tỳ-kheo, một tên là Bàn-trù" 
đệ tử của A-nan, hai tên là A-phù-tỳ?” đệ tử của Ma-ha Mụuc-kiên-liên. 
Hai người này tranh luận về đa văn. Họ bảo nhau: “Ngươi đến đây 
cùng nhau bàn luận để coi ai có sở tri nhiều và sở tri ai hơn." ” 

Khi ấy, Tôn giả A-nan đứng sau Phật đang cầm quạt hầu, nói với 
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 





3 Pãli, S. 16. 6. Ovãdo. 
*-. Bàn-trù 54 fäj. PäIi: Bhanda. 
”“. A-phù-tỳ li y# BÉ. Abhiñjika. 

















956 TẠP A-HÀM (I) 





“Hãy thôi! Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp! Hãy nhẫn! Tôn giả 
Ca-diếp! Những Tỳ-kheo thiếu niên này trí tuệ kém, trí tuệ xấu.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói với Tôn giả A-nan: 

“Ông hãy im lặng! Chớ khiến ta ở giữa Tăng hỏi sự việc ông.” 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền im lặng. 

Bấy giờ, Đức Phật bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Bàn-trù và A-phù-tỳ nói rằng: “Đại 
Sư cho gọi các ông." ” 

Tỳ-kheo này liền vâng lời, đến chỗ Tỳ-kheo A-phù-tỳ và Tỳ- 
kheo Bàn-trù nói rằng: 

“Đại Sư cho gọi các ông.” 

Tỳ-kheo Bàn-trù và A-phù-tỳ vâng theo lời dạy, cả hai liền đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi hai Tỳ-kheo: 

“Có thực, hai ông đã cùng nhau tranh luận và nói: 'Ông đến đây 
cùng nhau bàn luận để coi ai có sở tri nhiều và sở tri ai hơn” không?” 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật có.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 

“Các ông đem những pháp của Ta dạy như Tu-đa-la, Kỳ-dạ, 
Già-đà, Ưu-đà-na, Ni-đà-na, A-bà-đà-na, Y-đế-nhật-đa-già, Xà-đà- 
già, Tỳ-phú-la, A-phù-đà-đạt-ma, Ưu-ba-đề-xá để tranh luận nhau và 
bảo: “Ngươi đến đây cùng nhau bàn luận để coi ai có sở tri nhiều và sở 
tri ai hơn" phải không?” 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không vậy.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 

“Các ông không đem những gì Ta đã nói trong Tu-đa-la,... cho 
đến Ưu-ba-đễ-xá để tự điều phục, tự đình chỉ và tự cầu Niết-bàn 
sao?” 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 

“Các ông là những người ngu si! Sao các ông đã biết những gì 
Ta dạy trong Tu-đa-la,... cho đến Ưu-ba-để-xá rồi, lại cùng nhau tranh 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 957 





luận thử ai có sở tri nhiều và sở tri ai hơn?” 

Lúc này, hai Tỳ-kheo trước Phật lễ dưới chân, cùng bạch Phật: 

“Xin sám hối Thế Tôn! Xin sám hối Thiện Thệ! Chúng con ngu 
si không tốt, không phân biệt, mà tranh luận nhau.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 

“Các ông đã thực biết tội, sám hối lỗi ngu si, không tốt, không 
biết phân biệt mà lại cùng tranh luận. Nay đã tự biết tội, tự thấy tội, tự 
biết hối lỗi, thì Giới luật nghi sẽ phát sanh ở đời vị lai. Nay Ta vì 
thương xót các ông mà nhận sự sám hối, để cho thiện pháp các ông 
tăng trưởng không bao giờ thoái giảm. Vì sao? Vì nếu có người tự biết 
tội, tự thấy tội, tự biết hối lỗi, thì Giới luật nghi sẽ phát sanh ở đời vị 
lai, không bao giờ thoái giảm.” 

Hai Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ 
làm lễ ra về. 


M 


KINH 1129. VÔ TÍN*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở trong giẳng đường 
Lộc tử mẫu tại vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiều, sau khi từ 
thiển tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một 
bên. Phật bảo Ca-diếp: 

“Ông nên giáo thọ, giáo giới cho các Tỳ-kheo. Vì các Tỳ-kheo 
thuyết pháp, giáo giới, giáo thọ. Vì sao? Vì Ta thường thuyết pháp 
giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo, ông cũng nên như vậy. ” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 

“BạchThế Tôn, Tỳ-kheo bây giờ khó có thể vì họ thuyết pháp. 
Nếu có thuyết pháp, thì sẽ có Tỳ-kheo không nhẫn, không hoan hỷ.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 

Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 


3 Paili, S. 16. 7. Ovädo. Biệt dịch, N°100(114). 


958 TẠP A-HÀM (I) 





“Bạch Thế Tôn, hoặc có Tỳ-kheo không có tâm tin kính đối 
với thiện pháp, nếu nghe thuyết pháp, họ có thể thoái chuyển. Hoặc 
người ác trí tuệ không có trí tuệ, tinh tấn và tàm quý, không có trí 
tuệ đối với thiện pháp; nghe thuyết pháp, có thể thoái thất. Hoặc có 
người tham dục, sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghi hoặc, thân hành 
thô bạo, phẫn hận, thất niệm, bất định, vô trí, họ có nghe thuyết 
pháp thì cũng thoái thất. Bạch Thế Tôn, những hạng người xấu như 
vậy, còn không thể khiến tâm an trụ ở thiện pháp, huống lại tăng 
tiến! Nên biết hạng người này thiện pháp càng ngày càng thoái thất, 
không thể tăng trưởng. 

“Bạch Thế Tôn, nếu người nào, đối với thiện pháp, có lòng tin 
thanh tịnh thì sẽ không thoái thất. Đối với thiện pháp có trí tuệ, tính 
tấn và tàm quý, sẽ không thoái thất. Không tham, không nhuế, 
không thụy miên, không trạo hối, không nghi hoặc, sẽ không thoái 
thất. Thân không thô bạo, tâm không ô nhiễm, không phẫn, không 
hận, định tâm, chánh niệm, trí tuệ, sẽ không thoái thất. Người như 
vậy, đối với các thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng, huống chi 
tâm lại an trú. Người này ngày đêm thường cầu thăng tiến, không 
bao giờ thoái thất.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Người nào đối với các thiện pháp, mà 
không có lòng tin thì sẽ bị thoái thất”. Cũng như Ca-diếp lần lượt nói 
đầy đủ. 

Sau khi Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nghe những øì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ ra về. 


M 


KINH 1140. PHẬT LÀ CĂN BẢN?® 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở trong giảng đường 
Lộc tử mẫu tại vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiều, sau khi từ 


3 Pali, S. 16. 8. Ovãdo (3). Biệt dịch, N°100(115). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 959 





thiển tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua 
một bên. Khi ấy Thế Tôn bảo Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

“Ông nên giáo thọ, giáo giới cho các Tỳ-kheo. Vì các Tỳ-kheo 
thuyết pháp, giáo giới, giáo thọ. Vì sao? Vì Ta thường thuyết pháp 
giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo, ông cũng nên như vậy.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bây giờ khó có thể vì họ thuyết pháp. 
Có các Tỳ-kheo nghe thuyết pháp sẽ không nhẫn, không hoan hỷ.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 

Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là chỗ 
nương tựa của pháp, cúi xin Thế Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết pháp, các 
Tỳ-kheo nghe xong sẽ lãnh thọ phụng hành. ” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà giảng 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Ngày xưa, Tỳ-kheo a-luyện-nhã ở chỗ a-luyện-nhã khen ngợi 
pháp a-luyện-nhã. Với Tỳ-kheo khất thực"? thì khen ngợi về công đức 
khất thực. Với Tỳ-kheo y phấn tảo thì khen ngợi về công đức mặc y 
phấn tảo. Với Tỳ-kheo thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn ly, tinh cần 
phương tiện, chánh niệm, chánh định, trí tuệ lậu tận, tự thân tác chứng, 
thì theo sở hành của họ mà khen ngợi, xưng tụng. 

“Này Ca-diếp, nếu có Tỳ-kheo với a-luyện-nhã thì khen ngợi 
pháp a-luyện-nhã,... cho đến với Tỳ-kheo lậu tận, thì khen ngợi lậu 
tận tự thân tác chứng; nếu gặp Tỳ-kheo như vậy thì nên tiếp chuyện, 
tùy nghi thăm hỏi, chào đón: “Ngài tên gì? Đệ tử của ai?* Nhường 
chỗ ngồi mời ngồi và tán thán sự hiển thiện của vị ấy, như pháp sở 
hành của vị ấy, có nghĩa Sa-môn, có sở dục Sa-môn. Khi khen ngợi 
như vậy, nếu vị ấy cùng ở hay cùng đi thì liền quyết định tùy thuận 
sở hành của vị ấy, không bao lâu cũng sẽ đồng với sở kiến và sở dục 


nói. 


** Tức Tỳ-kheo chỉ sống bằng hạnh khất thực; trong mười hai hạnh đầu-đà. Tiếp 
theo, là một số hạnh đầu-đà được nhắc đến. 


960 TẠP A-HÀM (I) 





của vị ấy.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Nếu Tỳ-kheo tuổi trẻ gặp Tỳ-kheo a-luyện-nhã kia đến thì tán 
thán pháp a-luyện-nhã,... cho đến Tỳ-kheo lậu tận, tự thân tác chứng. 
Tỳ-kheo tuổi trẻ này nên đứng dậy nghinh tiếp, cung kính lễ bái, thưa 
hỏi,... cho đến cùng ở với họ, thì không bao lâu chính mình sẽ được 
nghĩa lợi, được hữu ích. Người nào cung kính như vậy, thì sẽ được lợi 
ích an lạc lâu đài.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Hiện nay, Tỳ-kheo tuổi trẻ thấy vị kia đến, biết đó là đại đức 
có tri kiến có thể chiêu cảm được mọi thứ tài vật như y phục, mễn 
nệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men, nên cùng tiếp chuyện 
với họ, cung kính hỏi thăm, chào đón, rằng: “Ngài tên gì? Là đệ tử của 
ai? Và tán thán phước đức của họ để có thể chiêu cảm được lợi lớn 
như y phục, mễn nệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men. Hoặc 
cùng gần gũi vị ấy cũng sẽ được đầy đủ mọi thứ y phục, mễn nệm, đồ 
ăn thức uống, giường nằm, thuốc men. Hoặc lại có Tỳ-kheo-niên 
thiếu, thấy vị kia đến biết đó là đại đức, đại trí, có thể chiêu cảm được 
mọi thứ tài lợi như y phục, mễn nệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
thuốc men, nên vội vàng đứng dậy nghĩnh đón, cung kính chào hỏi: 
“Quý thay ngài đến đây! Bậc Đại đức, đại trí!" để có thể chiêu cảm lợi 
lớn về y phục, mễn nệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men. 
Này Ca-diếp, những Tỳ-kheo-niên thiếu như vậy, sẽ lâu dài bị đau 
khổ, phi nghĩa, không có lợi. 

“Như vậy, Ca-diếp, những Tỳ-kheo đó là tai hoạn của Sa- 
môn, là sự đắm chìm của phạm hạnh, là chướng ngại lớn, là pháp 
ác bất thiện, là cái hại của phiển não, trở lại thọ các hữu, chịu khổ 
báo sanh tử thiêu đốt trong đời vị lai đưa đến sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khổ, não. Cho nên, Ca-diếp, phải tu học như vầy: Hãy xưng 
danh tán thán những vị a-luyện-nhã sống ở a-luyện-nhã; xưng danh 
tán thán vị mặc y phấn tảo khất thực, thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn 
ly, tĩnh cần phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh trí lậu tận, 
tự thân tác chứng.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ làm lễ ra về. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 961 





M 


962 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1141. QUÁ GIÀ*” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở tại giảng đường Lộc 
tử mẫu trong vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiều, sau khi từ thiển 
tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi xuống một bên. Khi 
ấy, Thế Tôn bảo Ma-ha Ca-diếp: 

“Ông nay đã già, các căn suy yếu, y phấn tảo nặng, y của Ta 
nhẹ tốt”. Nay ông có thể ở trong chúng mặc y nhẹ hoại sắc do cư sĩ 
cúng.” 

Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã lâu dài tập hạnh a-luyện-nhã, tán thán 
hạnh a-luyện-nhã, mặc y phấn tảo, khất thực®.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Thầy quán sát có bao nhiêu nghĩa mà tập hạnh a-luyện-nhã, 
tán thán pháp a-luyện-nhã; mặc y phấn tảo, khất thực, tán thán pháp 
mặc y phấn tảo, khất thực?” 

Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con quán sát thấy có hai nghĩa: Hiện tại được 
nghĩa sống an lạc; đời vị lai, làm gương cho chúng sanh. Vì chúng 
sanh đời vị lai sẽ nghĩ như vầy: “Thượng tọa quá khứ có sáu thần 
thông, xuất gia lâu ngày, phạm hạnh thuần thục, được Thế Tôn khen 
ngợi và được những vị phạm hạnh trí tuệ phụng sự. VỊ ấy lâu dài tập 
hạnh a-luyện-nhã, tán thán pháp a-luyện-nhã; mặc y phấn tảo, khất 
thực, tán thán pháp mặc y phấn tảo, khất thực.` Nếu ai nghe được 
điều này, tâm họ sẽ thanh tịnh và tùy hỷ, lúc nào cũng được an lạc 
và lợi ích. ” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Lành thay! Lành thay! Ca-diếp, ông là người trong lâu dài đem 
lại nhiều lợi ích, an lạc cho chúng sanh, thương xót thế gian và an lạc 





#'- Pãli, S.16. 5. Jinnam. Biệt dịch, N°100(116); N?125(41.5). 
#' Cí. S. ii. 220: Lần đầu tiên gặp Phật, Ca-diếp khoác chiếc Tăng-già-lê rất quý; 
rồi xin đổi lấy y thô xấu của Phật. 


*®-. Bản Pãli kể chỉ tiết các hạnh đầu-đà của Ca-diếp. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 963 





trời, người. ” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Nếu có người nào hủy báng pháp đầu-đà“, tức là hủy báng Ta. 
Nếu có người nào tán thán pháp đầu-đà, tức là tán thán Ta. Vì sao? Vì 
pháp đầu-đà là pháp Ta luôn luôn xưng danh và tán thán. Cho nên, 
Ca-diếp, người a-luyện-nhã, nên tán thán a-luyện-nhã; người mặc y 
phấn tảo, khất thực, nên tán thán pháp mặc y phấn tảo khất thực.” 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha Ca-diếp nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 1142. NẠP Y NĂNG” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp sống lâu nơi trú xứ sàng 
tọa a-luyện-nhã“*, râu tóc ra dài, mặc y rách vá, đến chỗ Phật. 

Lúc đó Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số đại chúng vây 
quanh. Bấy giờ, các Tỳ-kheo thấy Ma-ha Ca-diếp từ xa đi lại và sau 
khi thấy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp rồi, họ khởi tâm khinh mạn rằng: 

“Tỳ-kheo này là ai mà y phục tổi tàn; đến đây mà dung nghi 
không có; đến đây mà y phục dương dương?” 

Khi đó Thế Tôn biết được tâm niệm của các Tỳ-kheo, bảo Ma- 
ha Ca-diếp: 

“Đến đây, Ca-diếp! Hãy ngồi nơi phân nửa chỗ ngồi này. Nay 
Ta rốt cuộc ® biết ai xuất gia trước. Thầy ư? Ta ư?” 

Các Tỳ-kheo sanh lòng sợ hãi, chân lông dựng đứng lên, nói với 








- Đầu-đà pháp Ø# ƒÈ ;. Pali: dhutagunnä. 

#3. Pãii, S. 16. 9. Jhãnãbhiññã. Biệt dịch, N?100(117). 

- Hán: a-luyện-nhã sàng tọa xứ lj # 37 J 4 J.. Chưa rõ ý. Biệt dịch, 
N?100(112): “Sống ở biên địa xa xôi, trải cỏ mà nằm”. 

- Ý phục dương dương >3 Ï§ f {# ; bản Tống-Nguyên-Minh: bàng dương, y phục 
phất phơ. 

- Hán: cánh trì ——. Ấn Thuận cho rằng nhảy sót chữ bất: “Rốt cuộc, không biết 


al...”. 




















964 TẠP A-HÀM (I) 





nhau: 

“Lạ thay, Tôn giả! Tôn giả ấy là Ma-ha Ca-diếp có đức độ lớn, 
thần lực lớn, là đệ tử của Đại Sư, được mời ngồi nửa tòa.” 

Khi ấy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy con. Con là đệ tử”.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Thật vậy! Thật vậy! Ta là Đại Sư. Ông là đệ tử. Bây giờ ông 
hãy ngồi xuống, trên chỗ ngồi đã dọn sẵn.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua 
một bên. 

Bấy giờ Thế Tôn muốn cảnh tỉnh các Tỳ-kheo nên đem những 
công đức rộng lớn thù thắng của Ca-diếp đã sở đắc như mình, vì đại 
chúng hiện tiền mà bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta đã la dục, pháp ác bất thiện, có giác, có quán, thành tựu và 
trụ Sơ thiển, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ma-ha Ca-diếp 
cũng lại như Ta, la dục, pháp ác bất thiện, cho đến thành tựu và trụ 
Sơ thiền, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. 

“Ta muốn thành tựu và an trụ Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, 
hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ma-ha Ca-diếp cũng lại như 
vậy,... cho đến thành tựu và an trụ Tứ thiển, hoặc ngày, hoặc đêm, 
hoặc ngày đêm. 

“Ta tùy theo sở dục mà thành tựu và an trụ Từ, Bi, Hỷ, Xả, 
Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xứ, thần thông hiện các cảnh giới, có trí thiên nhĩ, tha tâm, 
túc mạng, trí sanh tử và trí lậu tận, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày 
đêm. Tỳ-kheo Đại Ca-diếp cũng lại như vậy,... cho đến thành tựu và 
an trụ trí lậu tận hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. ” 

Sau khi Đức Thế Tôn ở giữa vô số đại chúng, tán thán công đức 
thắng diệu rộng lớn của Tôn giả Ma-ha Ca-diếp như mình rồi, các Tỳ- 
kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 





# C{, S. ii. 220: sattha me, bhante, bhagavä, säavakoham asmi, “Thưa Đại đức, Thế 
Tôn là Thầy của tôi. Tôi là đệ tử.” Câu nói khi Ca-diếp lần đầu trông thấy Phật. 
Bằng câu này, theo các Luật tạng, Ma-ha Ca-diếp đắc giới cụ túc, thành Tỳ- 
kheo. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 965 





M 


966 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1143. KHI ẤY*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả A-nan đang 
ở trong núi Kỳ-xà-quật. Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Ca-diếp nói 
rằng: 

“Hôm nay chúng ta có thể ra khỏi núi Kỳ-xà-quật vào thành 
Vương xá khất thực?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp im lặng bằng lòng. Hai Tôn giả Ma-ha 
Ca-diếp và A-nan đắp y, ôm bát vào thành Vương xá khất thực. Tôn 
giả A-nan nói với Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

'““l[rời còn quá sớm, chúng ta tạm ghé qua tinh xá Tỳ-kheo-m. ” 

Hai vị liền ghé qua. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni trông thấy Tôn giả 
Ca-diếp và Tôn giả A-nan từ xa đi lại, vội vàng trải sàng tòa mời 
ngồi. Các Tỳ-kheo-ni lễ dưới chân Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả 
A-nan, rồi ngồi lui qua một bên. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp vì các Tỳ- 
kheo-ni dùng nhiều cách thuyết pháp, chỉ bày, soi sáng và làm cho 
hoan hỷ. Sau khi Tôn giả chỉ bày, soi sáng và làm cho hoan hỷ xong, 
lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan-đà?' không hoan hỷ, nói ra những ác 
ngôn như vầy: 

“Tại sao A-lê Ma-ha Ca-diếp” lại thuyết pháp cho Tỳ-kheo-ni 
trước mặt A-lê A-nan Bễ-đềể-ha-mâu-ni?? Giống như người buôn bán 
kim lại đem kim bán cho người làm kim? A-lê Ma-ha Ca-diếp cũng lại 
như vậy, thuyết pháp cho các Tỳ-kheo-ni trước mặt A-lê A-nan Bề- 
đề-ha-mâu-ni! ” 





3 Pali, S. 16. 10. Upassayam. Biệt dịch, N°100(118). 

*! Thâu-la Nan-đà { §# ## jÈ . Pãli: Thullanandä. 

”-_ A-lê Ma-ha Ca-diếp jmƒ #!! J#£ šƒ 3I ##.. Pali: ayyo Mahakassapo. Xem cht.42, kinh 
10785. 
A-nan Bề-đề-ha-mâu-ni [*j #t ## ‡# ïJ 2 jE.. Pãli: Ananda Vedehamuni; sớ giải, 
SA.i. 120: Vedehiputto ti, vedehi panditadhivacanam etam; pan ititthiy putto tỉ 
attho, A-nan được gọi là Ẩn sĩ Vedeha, vì là con trai của Vedehi. Vedehi đồng 
nghĩa với Padita, thông thái. Nghĩa là, con trai của người đàn bà thông thái. 














53. 














SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 967 





Tôn giả Ma-ha Ca-diếp sau khi nghe Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan- 
đà với tâm không hoan hỷ mà miệng thốt ra những ác ngôn, liền nói 
với Tôn giả A-nan: 

“Ông có thấy Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan-đà với tâm không hoan 
hỷ mà miệng thốt ra những ác ngôn? Thế nào A-nan? Ta là người 
buôn kim, bán kim trước mặt người làm kim là ông chăng?” 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

' “Thôi, hãy nhịn! Đó là mụ già ngu sI, thiếu trí tuệ, chưa từng tu 
tập!” 

“Này A-nan, ông chẳng đã từng nghe Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, ở giữa đại chúng thuyết “Nguyệt 
dụ kinh'“ để giáo giới, giáo thọ rằng: 'Tỳ-kheo, hãy sống như mặt 
trăng, thường như người mới học'... (chỉ tiết như trên)? Đó là nói A- 
nan sống như mặt trăng, thường như người mới học chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, không phải.” 

“A-nan, ông có nghe Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là 
bậc Tri giả, Kiến giả, ở giữa đại chúng thuyết “Nguyệt dụ kinh để 
giáo giới, giáo thọ rằng: “Tỳ-kheo, hãy sống như mặt trăng, thường 
như người mới học, thì chỉ có Ma-ha Ca-diếp' ?” 

A-nan đáp: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, đúng vậy.” 

“A-nan, ông có từng được Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, ở giữa vô lượng đại chúng, mời đến 
ngồi chung chăng? Lại nữa, Thế Tôn có tán thán đức độ rộng lớn của 
ông bằng Ngài không? A-nan đã lìa dục, ha pháp ác bất thiện,... cho 
đến được Ngài tán thán lậu tận thông chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Ca-diếp, chưa!” 

“Như vậy, này A-nan, Thế Tôn Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác, ở giữa vô lượng đại chúng, miệng tự nói: “Thiện lai! 
Ma-ha Ca-diếp! Mời ông ngồi nửa tòa.` Lại, ở giữa đại chúng có 
khen ngợi công đức rộng lớn của Ma-ha Ca-diếp bằng Phật; đã ha 


3+ Xem kinh 1136. 


968 TẠP A-HÀM (I) 





dục, la pháp ác bất thiện... cho đến lậu tận không?” 

A-nan đáp: 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Ca-diếp!” 

Khi ấy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở giữa chúng Tỳ-kheo-ni rống 
lên tiếng rống sư tử. 


M 


KINH 1144. CHÚNG GIẢM THIẾU 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả A-nan ở trong núi 
Kỳ-xà-quật, thành Vương xá, sau khi Thế Tôn Niết-bàn chưa bao lâu. 

Bấy giờ, gặp lúc mất mùa, đói kém, nên đi khất thực rất khó 
được. Lúc này, có nhiều Tỳ-kheo tuổi trẻ đi theo Tôn giả A-nan, 
không khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống không biết lượng, nên không 
thể từ đầu đêm đến cuối đêm tinh cần thiển định tư duy, chỉ ưa đắm 
vào ngủ nghỉ, thường cầu lợi lộc ở đời. Họ du hành nhân gian đến 
Nam Thiên trúc”5, có ba mươi Tỳ-kheo tuổi trẻ xả giới hoàn tục, chỉ 
còn lại mấy chú trẻ nhỏ”. Lúc ấy, Tôn giả A-nan du hành ở nước 
Nam sơn”, vì thấy đồ chúng còn ít nên trở lại Vương xá. Tôn giả cất 
y bát, rửa chân xong, đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, cúi đầu lễ 
dưới chân Tôn giả, ngồi lui qua một bên. Lúc ấy, Tôn giả Ma-ha Ca- 
diếp hồi Tôn giả A-nan: 

“Ông từ đâu đến mà đồ chúng quá ít?” 

A-nan đáp: 

“Từ nước Nam sơn, du hành trong nhân gian, có ba mươi Tỳ- 
kheo tuổi trẻ xả giới hoàn tục, đồ chúng giảm, nay còn lại phần nhiều 
là các trẻ nhỏ.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói với A-nan rằng: 


3 Pali, S. 16. 11. Ciwaram. Biệt dịch, N?100(119). 

* Nam Thiên trúc Rä % Zz.. Đây chỉ địa phương phía nam Ma-kiệt-đà, không phải 
Nam Ấn. Bản Päli không đề cập. 

Hán: đồng tử ## T7-. Päli: kumarabhũta, con nít. 

Nam sơn quốc thổ ÿã tÍi Eï -†-. Dakkhinagiri, tên tiểu quốc ở phía Nam Vương 
xa. 


51. 





58. 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 969 





“Có bao nhiêu phước lợi mà Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, chế giới cho phép ba người trở lên cùng 
ăn chung???” 

A-nan đáp: 

“Vì hai việc. Những gì là hai? Một là nhà nghèo ít của. Hai là 
những người ác lập bạn đẳng phá hoại nhau. Chớ để những người ác 
mang danh là chúng, sống ở trong Tăng làm chướng ngại đại chúng, 
phân làm hai phe hiểm khích tranh đấu lẫn nhau.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bảo A-nan: 

“Ông biết nghĩa này, vì sao vào lúc đói kém lại cùng nhiều đệ tử 
niên thiếu du hành nước Nam sơn, làm cho ba mươi người xả giới hoàn 
tục, đồ chúng tổn giảm chỉ còn lại đa số là các trẻ nhỏ? A-nan, đỗ 
chúng của ông sụt giảm. Ông chỉ là trẻ con, vì không biết trù lượng.” 

A-nan thưa: 

“Thế nào, đầu tôi đã hai thứ tóc mà vẫn còn gọi tôi là trẻ nhỏ 
sao, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp? “ 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói: 

“Vào thời buổi đói kém, mà ông cùng nhiều đệ tử tuổi trẻ du 
hành trong nhân gian, lại để cho ba mươi người xả giới hoàn tục, chỉ 
còn lại các trẻ nhỏ. Đồ chúng tiêu giảm, không biết trù lượng, để cho 
đồ chúng niên thiếu bại hoại”. Chúng của A-nan đã tan hết. Này A- 
nan, ông là trẻ con, không biết trù lượng.” 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Đê-xá°"' nghe Tôn giả Ca-diếp dùng từ trẻ 
con để quở trách Tôn giả A-nan Bề-đề-ha-mâu-ni; nghe rồi không vui 
thích, bèn thốt ra những lời không tốt: “Tại sao A-lê Ma-ha Ca-diếp 
vốn là gốc ngoại đạo mà lại đám dùng từ trẻ con để quở trách A-lê A- 
nan Bê-đề-ha-mâu-ni, khiến cho cái danh trẻ con lan ra.” 





*” Hán dịch đoạn này không rõ nghĩa. Pãli: tikabhojana, một bữa ăn chỉ ba người 


(trở xuống). Luật Tỳ-kheo gọi là “Biệt chúng thực”; Tứ phần, Ba-dật-đề 33; Ngũ 
phần, Ba-dật-đề 32; Tăng-kỳ, Ba-dật-đề 40; Pãli, pãcittiya 32: ganabhojana. 
Bốn Tỳ-kheo trở lên thành một nhóm, tách ra khỏi Tăng, cùng đi khất thực 
chung và cùng ăn chung tại một nhà thí chủ, gọi là Biệt chúng thực. 

Hán: túc sĩ chúng hoại =JI“h—=a, chúng kỳ cựu bị phá hoại. Pali: palujjanti... 
navappaya. 

°':. Đê-xá {§ #>. Pãli: Thullatissã. 


60. 


970 TẠP A-HÀM (I) 





Tôn giả Ca-diếp dùng thiên nhĩ nghe được những ác ngôn thốt ra 
từ miệng Tỳ-kheo-ni Đê-xá khi lòng không hoan hỷ. Nghe xong nói 
với Tôn giả A-nan rằng: 

“Ông có thấy Tỳ-kheo-ni Đê-xá, tâm không hoan hỷ, miệng 
thốt ra những lời nói ác: 'Ma-ha Ca-diếp gốc từ ngoại đạo mà dám 
quở trách A-lê A-nan Bề-để-ha-mâu-ni, khiến cho cái danh trẻ con 
lan ra?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Xin thôi! Tôn giả Ma-ha Ca-diếp! Hãy nhịn! Tôn giả Ma-ha 
Ca-diếp! Đó là mụ già ngu si, không có trí tự tánh.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói với A-nan: 

“Từ khi ta xuất gia đến nay, không biết có vị thầy nào khác, 
ngoài Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác ra. Khi chưa xuất gia ta 
thường suy nghĩ đến sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Biết là tại 
gia công việc bận rộn, nhiều phiển não, nếu xuất gia sống không 
nhàn, người thế tục thì khó sống đời sống không nhà, một mực trong 
sạch, suốt đời thuần nhất thanh tịnh tràn đầy, phạm hạnh thanh bạch, 
nên ta đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, xuất gia học đạo, 
không nhà; đem y quý, trị giá trăm ngàn lượng vàng cắt nhỏ từng 
mảnh may thành Tăng-già-lê. Nếu nghe ở thế gian có A-la-hán nào, 
thì đi theo xuất gia. Sau khi xuất gia rồi, ta gặp Thế Tôn, thân ngồi 
ngay thẳng, tướng tốt kỳ lạ, các căn tịch tĩnh vắng lặng không gì bằng, 
giống như núi vàng, ở khoảng giữa tụ lạc Na-la® thành Vương xá và 
tháp Đa tử”. Khi ta thấy rồi, tự nghĩ: 'Đây là Thầy ta. Đây là Thế Tôn. 
Đây là La-hán, đây là Đẳng Chánh Giác.` Lúc ấy, Ta nhất tâm chắp 
tay kính lễ bạch Phật: 

“Ngài là Đại Sư con. Con là đệ tử!” 

Phật bảo ta rằng: 

“Thật vậy, Ca-diếp! Ta là Thầy của ông. Ông là đệ tử. Này Ca- 
diếp, nay ông đã thành tựu tâm thanh tịnh chân thật, ông là người 
đáng cung kính. Người không biết, nói biết, không thấy, nói thấy; 
người thật không phải A-la-hán, mà nhận là A-la-hán; người không 


62. 














Na-la tụ lạc 7l §£ 5 34. Pali: Nalanda. 
5. Đa tử tháp Z + ##.. Pãli: Bahuputta-cetiya. 














SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 41 971 





phải Đẳng Chánh Giác mà nói là Đẳng Chánh Giác, thì tự nhiên thân 
họ sẽ bị nát thành bảy mảnh. Này Ca-diếp, nay Ta biết, nên nói biết; 
thấy, nên nói thấy; thật A-la-hán nói A-la-hán; thật Đẳng Chánh Giác 
nói Đẳng Chánh Giác. Này Ca-diếp, nay Ta có nhân duyên vì Thanh 
văn thuyết pháp, không phải không có nhân duyên; có y cứ không 
phải không y cứ, có thần lực không phải không thần lực. Cho nên, này 
Ca-diếp, nếu muốn nghe pháp phải học như vậy; nếu vì nghĩa lợi, vì 
hữu ích, muốn nghe pháp, thì phải một lòng cung kính tôn trọng, 
chuyên tâm lắng nghe và tự nghĩ rằng: Đối với sự sanh diệt của ngũ 
ấm, sự tập khởi, sự diệt tận của lục xúc nhập xứ, ta phải chánh quán. 
Đối với tứ niệm xứ, phải chánh niệm lạc trụ; tu tập bảy Giác phần, 
tám giải thoát, tự thân tác chứng; lúc nào cũng nghĩ thân này chưa 
từng đoạn tuyệt, xa lìa sự không tàm quý. Đối với phạm hạnh và đạo 
đức của Đại Sư, thường giữ tâm tàm quý, nên học tập như vậy. 

“Bấy giờ, Thế Tôn vì ta mà thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng làm cho ta hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
ta hoan hỷ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi, ta cũng đi theo về trụ xứ. Ta 
lấy cái y giá trị tăm ngàn lượng vàng cắt may thành Tăng-già-lê, 
gấp bốn làm tòa ngôi. Bấy giờ, Thế Tôn biết ta chí tâm cầu đạo. Ta 
trải y ra làm tọa cụ thỉnh Phật ngồi. Thế Tôn ngồi xuống, lấy tay sờ 
y khen rằng: 

“Ca-diếp, y này nhẹ mịn, mềm mại.” 

Lúc ấy, ta thưa: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn, y này nhẹ mịn, mềm mại, xin Thế 
Tôn nhận y này của con.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Ông nên nhận y phấn tảo của Ta, Ta sẽ nhận y Tăng-già-lê của 
ông. 

Phật liền tự tay trao y phấn tảo trao cho ta. Ta liền dâng Tăng- 
già-lê cho Phật. Rồi lần lượt giáo thọ như vậy, trong vòng tám ngày, ta 
đã học pháp lãnh thọ nơi khất thực, cho đến ngày thứ chín, ta đạt đến 
Vô học. Này A-nan, nếu có ai hỏi thẳng: “Ai là Pháp tử của Thế Tôn, 
từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, được giao phó gia tài Phật pháp 
và các thiển giải thoát, tam-muội chánh thọ? Thì nên đáp, đó là ta. 
Như vậy là nói chân chánh. 


972 TẠP A-HÀM (I) 





“Giống như người con trưởng thứ nhất của Chuyển luân Thánh 
vương, sẽ bằng phép quán đảnh mà ngồi lên vương vị, hưởng thụ ngũ 
dục của vua, không phải dùng phương tiện khổ, tự nhiên hưởng được. 
Ta cũng như vậy, là Pháp tử của Phật, từ miệng Phật sanh, từ pháp 
hóa sanh, đắc pháp và pháp tài khác như thiền định, giải thoát, tam- 
muội chánh thọ, không phải dùng phương tiện khổ, mà tự nhiên được. 

“Thí như voi báu của Chuyển luân Thánh vương cao bảy, tám 
khuỷu tay mà một lá đa-la có thể che rợp. Cũng vậy, sáu thần thông 
trí thành tựu của ta có thể che rợp. Nếu đối với cảnh giới thần thông 
và trí chứng, có người nào nghi hoặc, ta có thể vì họ phân biệt, ký 
thuyết về thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận, tác 
chứng trí thông. Nếu có người nào nghi hoặc, ta có thể vì họ phân biệt, 
ký thuyết, khiến họ được quyết định.” 

Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, như voi 
báu của Chuyển luân Thánh vương cao bẩy, tám khuỷu tay mà 
dùng một lá đa-la có thể che rợp. Cũng vậy, Tôn giả Ma-ha Ca- 
diếp, sáu thần thông trí có thể che rợp. Nếu có người nào nghi hoặc 
về cảnh giới thần thông, tác chứng trí... cho đến lậu tận, tác chứng 
trí, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp có thể vì họ ký thuyết khiến họ được 
quyết định. Đối với Tôn giả Ma-ha Ca-diếp tôi luôn luôn kính tín 
tôn trọng.” 

Vì có thần lực đức độ lớn như vậy, nên khi Tôn giả Đại Ca- 
diếp nói những lời này, Tôn giả A-nan nghe những gì ngài nói, 
hoan hỷ thọ trì. 


"1 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 973 





TẠP A-HÀM QUYỀN 42 


KINH 1145. ƯNG THÍ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc? đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nên thí cho những người nào?” 

Phật đáp: 

“Đại vương, tùy vào sở thích của tâm.” 

Vua Ba-tư-nặc lại bạch Phật: 

“Nên thí chỗ nào để được quả báo lớn?” 

Phật đáp: 

“Đại vương, đây là câu hỏi khác. Câu hỏi: “Nên thí chỗ nào”, 
đây là một câu hỏi khác. Lại hỏi: “Thí chỗ nào sẽ được quả báo lớn”, 
đây lại là câu hỏi khác.” 

“Bây giờ Ta hỏi Đại vương và cứ tùy ý trả lời Ta: 

“Này Đại vương, giả sử nước này, khi lâm trận chiến đấu, tập 
hợp các chiến sĩ, trong đó có một người con trai của Bà-la-môn từ 
phương Đông đến, tuổi nhỏ, ấu trĩ, yếu ớt, đoan chánh, da trắng, tóc 
đen, không tập võ nghệ, không học sách lược chiến thuật, sợ hãi rút 
lui, khiếp nhược không thể tự an được, không dám nhìn kẻ địch, hoặc 
đâm hay bắn, không có phương tiện, nên không thể đả thương địch. 
Thế nào, Đại vương, người như vậy Đại vương có thưởng không?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thưởng. ” 

“Cũng vậy Đại vương, có đồng tử Sát-lợi từ phương Nam đến. 


Đại Chánh, quyển 42. Quốc Dịch, quyển 36, “Tụng vii Kệ; 4. Tương ưng Câu- 
tát-la”, phẩm 2 tiếp theo. Ấn Thuận, “Tụng viii Tám chúng; 20. Tương ưng Sát- 
lợi” tiếp theo (Đại Chánh quyển 40, kinh 1226-1239). Phật Quang, quyển 42. 
Đại Chánh kinh 1145, Päli, S. 3. 3. Issattha. Biệt dịch, N?100(68). 

Ba-tư-nặc ?# Er E£. Pali: Pasenadi. 

Päli: kattha dãnam dãtabbam, “sự cho cần được cho ở đâu?”; kattha dinnam 
mahapphalam, “vật cho ở đâu có kết quả lớn?” 

Pali: bhareyy8si tam purisam, “Vua có phù trì người ấy không?” 

















974 TẠP A-HÀM (I) 





Đồng tử Bê-xá từ phương Tây tới. Đồng tử Thủ-đà-la từ phương Bắc 
tới, không có võ thuật, giống như con trai của Bà-la-môn từ phương 
Đông. Vua có thưởng không?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thưởng. ” 

Phật hỏi Đại vương: 

“Khi nước này tập hợp quân vào trận chiến đấu, có đồng tử Bà- 
la-môn từ phương Đông đến, trẻ tuổi, đoan chánh, da trắng tóc đen, 
giỏi võ nghệ, biết cách chiến đấu, dũng cảm không sợ hãi, khổ chiến 
không rút lui, đứng yên xem xét tình hình, múa đao cự địch có thể làm 
thương tổn, phá hoại. Thế nào, Đại vương, người như vậy Đại vương 
có trọng thưởng không?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sẽ trọng thưởng.” 

“Cũng vậy, Đại vương, có đồng tử Sát-lợi từ phương Nam đến. 
Đồng tử Bê-xá từ phương Tây tới. Đồng tử Thủ-đà-la từ phương Bắc 
tới, trẻ tuổi, đoan chánh, da trắng tóc đen, giỏi võ nghệ, biết cách 
chiến đấu, dũng cảm không sợ hãi, khổ chiến cự địch, đều như những 
đồng tử Bà-la-môn từ phương Đông đến. Những chiến sĩ như vậy, nhà 
vua có thưởng không?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sẽ trọng thưởng.” 

Phật nói: 

“Này Đại vương, cũng vậy, Sa-môn, Bà-la-môn, xa la năm chi, 
thành tựu năm chi, kiến lập phước điển; nếu ai thí vào ruộng phước 
này thì được phước lợi lớn, được quả báo lớn. Những øì là ha bỏ năm 
chi? Tham dục cái, sân nhuế, ngu SI, trạo hối, nghi cái đã đoạn, đã 
biến tri. Đó gọi là ha bỏ năm chi. Những øì là thành tựu năm chi? 
Thành tựu giới thân vô học, định thân vô học, tuệ thân, giải thoát thân, 
giải thoát tri kiến thân. Đó gọi là thành tựu năm chỉ. 

“Này Đại vương, người nào lìa bỏ năm chi, thành tựu năm chi, 
kiến lập phước điển; thí vào ruộng phước này thì sẽ được quả báo 
lớn.” 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Múa kiếm chiến đấu giỏi, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 975 





Là dũng sĩ kham năng. 

Vì họ người chiến đấu, 

Nên theo công trọng thưởng. 
Không thưởng dòng danh tiếng, 
Người khiếp nhược, yếu hèn. 
Nhẫn nhục tu hiền lương, 
Thấy Đế, lập phước điền. 
Đủ luật nghỉ Hiền thánh, 
Thành tựu trí thâm điệu; 
Dòng họ tuy thấp hén, 
Kham làm ruộng phước thí. 
Y thực, tiền, của báu, 
Giường nằm cùng các loại; 
Đều nên thí cung kính, 

Do trì giới thanh tịnh. 

Mé rừng vắng, xa người, 
Đào giếng, cấp bộ hành. 
Bắc cầu qua khe suối. 

Làm quán trọ đường xa. 
Chúng đa văn giới đức, 

Đi đường được dừng nghỉ. 
Thí như mây dây giăng, 
Sấm chớp vọng vang rên; 
Mưa rơi khắp mặt đất, 
Trăm có chen nhau vươn; 
Cầm thú thẩy vui vẻ, 

Nông phu cũng vui mừng. 
Cũng vậy, tâm tịnh tín, 

Văn, tuệ, xả keo bẩn; 

Tiên của, ăn uống đủ, 
Thường thí ruộng phước tối. 
Xướng lớn, càng ưa th, 


” Hán: cao xướng tăng hoan thọ ——==w—(bản Cao-ly: ái =R). Pali: amodamano 


pakireti, detha dethati bhãsati, phân phát với tâm hoan hỷ, người ấy nói, “Hãy bố 


976 TẠP A-HÀM (I) 





Như sấm mưa ruộng tối; 
Công đức chảy nhuần khắp, 
Thấm ướt tâm thí chủ. 
Được nổi tiếng, giàu có, 
Và quả lớn Niết-bàn. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 1146. SÁNG TỐI° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thế nào, bạch Thế Tôn, Bà-la-môn chết rồi có sanh trở lại 
dòng Bà-la-môn hay sanh vào nhà Sát-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la?” 

Phật nói: 

“Này Đại vương, sao được như vậy! Đại vương nên biết, có bốn 
loại người. Những gì là bốn? Có một loại người từ tối vào tối; có một 
loại người từ tối vào sáng; có một loại người từ sáng vào tối; và có 
một loại người từ sáng vào sáng. 

“Đại vương, thế nào là loại người từ tối vào tối? Có người sanh 
vào nhà thuộc dòng thấp hèn, như sanh vào nhà Chiên-đà-la, nhà 
người săn bắn, bắt cá, làm đồ tre, nhà người kéo xe và những nhà làm 
nghề nghiệp công xảo hạ tiện khác; bần cùng, đoản mạng, hình thể 
tiểu tụy mà lại tu hành theo nghiệp thấp kém, cũng lại bị người hạ tiện 
sai khiến. Đó gọi là tối. Ở trong chỗ tối này, thân lại làm việc ác, 
miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì những lý do này, khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh vào đường ác, rơi vào trong địa ngục. Giống như 
người từ tối vào tối, từ nhà xí vào nhà xí, lấy máu rửa máu”, bỏ ác lấy 





thí! Hãy bố thí.” 
Päli, S.3.21. Puggala. Biệt dịch, N°100(69). 
Päli: lohitamalãä vã lohitamalam gaccheyya, từ chỗ vấy bẩn máu đi đến chỗ vấy 


6, 
# 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 977 





ác. Người từ tối vào tối cũng lại như vậy, cho nên gọi là từ tối vào tối. 

“Thế nào là từ tối vào sáng? Người sanh vào nhà thấp hèn cho 
đến bị người sai làm những điều hèn hạ. Đó gọi là tối. Nhưng người ở 
trong tối này, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành; 
vì những lý do này, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
đường lành, được hóa sanh cõi trời. Thí như người lên giường”, cỡi 
ngựa, từ ngựa tiến lên voi; từ tối vào sáng cũng lại như vậy. Đó gọi là 
người từ tối vào sáng. 

“Thế nào là người từ sáng vào tối? Có người đời sanh vào gia 
đình giàu sang khoái lạc như nhà dòng lớn Sát-đế-lợi, dòng lớn Bà-la- 
môn, nhà dòng lớn Trưởng giả, cùng sanh vào những gia đình giàu có 
khoái lạc khác, có nhiều tiền bạc, của cải, nô tỳ, người sai khiến, 
nhóm họp nhiều người thân quen, thân thể đoan chánh, thông minh trí 
tuệ. Đó gọi là sáng. Ở trong chỗ sáng này, thân làm điều ác, miệng 
nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì lý do này, khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào đường ác, rơi vào trong địa ngục. Giống như có người từ lầu 
cao, xuống cưỡi voi lớn, xuống voi lớn cưỡi ngựa, xuống ngựa đi xe, 
xuống xe ngồi giường, xuống giường đi đất, từ đất rơi xuống hầm hố. 
Người từ sáng vào tối lại cũng như vậy. 

“Thế nào là có người từ sáng vào sáng? Có người sanh vào nhà 
giàu sang vui vẻ,... cho đến hình tướng đoan nghiêm. Đây gọi là sáng. 
Ở trong chỗ sáng này, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ 
điểu lành. Vì lý do này, khi thân hoại mạng chung, sanh lên đường 
lành, được hóa thân cõi trời. Giống như có người từ lầu quán đến lâu 
quán;... cho đến từ giường đến giường; người từ sáng vào sáng cũng lại 
như vậy. Đó gọi là từ sáng vào sáng.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Người bần cùng khốn khổ, 
Không tín, thêm sân hận; 
Tưởng tà ác, xan tham, 

Sr mê không cung kính. 





bẩn máu. 
Hán: đăng sàng Zš .. Pali: pathaviya pallahkam aroheyya, “người từ đất nhảy 
lên kiệu”. 


8. 


978 TẠP A-HÀM (I) 





Gặp Sa-môn, đạo sĩ, 
Người đa văn, trì giới; 
Hủy báng, không khen ngợi, 
Ngăn người cho và nhận. 
Những người như vậy đó, 
Từ nay đến đời khác, 

Sẽ đọa vào địa ngục; 

Là từ tối vào tối. 

Nếu có người bần cùng, 
Tín tâm, ít sân hận; 
Thường sanh tâm tàm quý, 
Bố thí lìa keo bẩn. 

Gặp Sa-môn, Phạm chí, 
Người đa văn, trì giới; 
Khiêm cung mà thưa hỏi, 
Tùy nghỉ khéo cúng cấp. 
Khuyên người nên bố thí, 
Khen người cho và nhận. 
Người tu thiện như vậy, 
Từ nay đến đời khác. 
Sanh đường lành cối trời, 
Là từ tối vào sáng. 

Người giàu có khoái lạc, 
Không tín, nhiều sân hận; 
Tưởng ác, xan tham, tật, 
Tà mê không cung kính. 
Gặp Sa-môn, Phạm chí, 
Hủy báng không khen ngợi; 
Cản trở người bố thí, 

Và ngăn người đến nhận. 
Những người ác như vậy, 
Từ nay đến đời sau, 

Rơi vào khổ địa ngục; 

Là từ sáng vào tối. 

Nếu người giàu của cải, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 979 





Tín tâm, không sân hận; 
Thường sanh tâm tàm quý, 
Bố thí, la sân nhuế. 
Gặp Sa-môn, Phạm chí, 
Người đa văn, trì giới, 
Trước nghĩnh tiếp thưa hỏi, 
Tùy nghỉ cấp vật cần. 
Khuyên người nên cúng dường, 
Khen người cho và nhận. 
Những người như thế đó, 
Đời này đến đời sau, 
Sanh cối Tam thập tam, 
Là từ sáng vào sáng. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 1147. NÚI ĐÁ? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ sáng sớm", vua Ba-tư-nặc thân dính đầy bụi 
bặm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một 
bên. 


Phật hỏi: 
“Đại vương từ đâu đến?” 
Vua đáp: 


“Bạch Thế Tôn, con theo pháp của Quán đảnh vương", tự tại 


?>. Pali, S.3.25. Pabbatipamä. Biệt dịch, N?100(70). 

- Bản Cao-ly, Ấn Thuận: nhật nhật ; mỗi ngày. Biệt dịch: nhật trung 
——-agiữa trưa. Phật Quang: bạch nhật——Aban ngày. Päli: divadivassa, buổi 
sáng sớm. 

- Quán đảnh vương. Pãli: Khattiya-muddhãvasitta-rajan, vua thuộc dòng Sát-đế- 
lợi, đăng quang bằng phép quán đảnh. 























980 TẠP A-HÀM (I) 





trong loài người”, tỉnh cần phương tiện, thống lĩnh cõi đất, thống lý 
vương sự, sau khi đi xem xét mọi nơi rồi đến đây.” 

Phật bảo Đại vương: 

“Nay hỏi Đại vương, cứ tùy ý trả lời Ta. Thí như có người từ 
phương Đông lại, có tín, có duyên, chưa từng giả dối, đến tâu với vua 
rằng: “Tôi từ phương Đông lại, thấy một núi đá, rất vuông vức to lớn, 
không bị đục thủng, không bị phá hoại, cũng không xói lở, đang 
nghiền đất mà đến. Tất cả cây cỏ và sanh vật đều bị nghiền nát.` Từ 
phương Nam, Tây, Bắc cũng có người đến, có tín, có duyên, chưa từng 
giả dối, đến tâu với vua rằng: “Tôi thấy một núi đá rất vuông vức to 
lớn, không bị đục thủng, không bị phá hoại, cũng không xói lở, đang 
nghiền đất mà đến. Tất cả cây cỏ và sanh vật đều bị nghiễn nát.' Ý 
Đại vương thế nào? Sự việc khủng bố, hiểm ác, chết chóc lớn lao như 
vậy xảy đến; vận của chúng sanh đã hết; sanh làm người thật khó. Đại 
vương sẽ phải tính sao?” 

Vua bạch Phật: 

“Nếu như vậy, thì không còn cách tính nào khác, chỉ còn cách tu 
thiện, chuyên tâm phương tiện nơi Pháp luật của Phật.” 

Phật bảo Đại vương: 

“Cớ sao lại nói là những chuyện hiểm ác khủng bố chợt xảy đến 
cho đời, vận của chúng sanh đã hết, thân người khó được; chỉ còn phải 
thực hành theo pháp, hành nghĩa, hành phước, phải chuyên tính 
phương tiện nơi giáo pháp của Phật? Vì sao không nói, địa vị của 
Quán đảnh vương, đứng đầu trên mọi người, uy quyền tự tại, thống 
lãnh đại địa, sự vụ, nhân dân để đối phó sự việc ấy?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đó là nói khi thanh bình, thì vương vị quán đảnh 
là đứng đầu mọi người, thống lãnh cõi đất, để doanh lý mọi việc. 
Dùng tài sản đấu tài sản. Dùng voi đấu voi. Dùng xe đấu xe. Dùng bộ 
đấu bộ. Hoặc thắng hoặc bại, ngay lúc đó không thể tự chủ. Cho nên, 
con nói đến khi sự việc hiểm ác khủng bố xảy đến, chúng sanh vận 





!“ Päli: issariyamadamattam, kiêu hãnh với vương quyền. 
!:. Hán: hữu tín, hữu duyên Z# {>* # ##. Päli: saddhãyiko paccayiko, người thân tín, 
đáng tin cậy. 








SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 981 





cùng, thân người khó được; khi đó không có kế nào khác, mà chỉ còn 
có thực hành theo pháp, hành nghĩa, hành phước, chuyên tâm quay về 
nương tựa nơi giáo pháp của Phật.” 

Phật bảo Đại vương: 

“Đúng thế! Đúng thế! Thường xuyên bị nghiễển nát, nghĩa là 
kiếp ác, già, bệnh, chết, khổ, não nghiền nát chúng sanh, sẽ phải làm 
sao? Chính là phải tu nghĩa, tu phước, tu thiện, tu từ, ở trong Phật pháp 
tỉnh cần phương tiện.” 

Bấy giờ, Phật nói kệ: 

Như có núi đá lớn, 

Cao rộng không hoại khuyết; 
Khắp từ bốn phương đến, 
Nghiền nát đại địa này. 
Không binh mã, chú thuật, 
Sức mạnh để phòng ngự. 
Kiếp ác, già, bệnh, chết, 
Thường nghiền nát chúng sanh. 
Bốn chủng tộc, dòng lớn, 
Thợ săn, Chiên-đà-la, 

Tại gia và xuất gia, 

Người trì giới, phạm giới. 
Tất cả bị nghiền nát, 

Không ai cứu hộ được. 

Cho nên người trí tuệ, 

Quán sát lợi tự mình. 

Kiến lập lòng tin sạch, 

Tin Phật, Pháp, Tăng bảo; 
Thân, khẩu, ý thanh tịnh, 
Tùy thuận theo Chánh pháp. 
Đời này được tiếng khen, 
Mạng chung sanh lên trời. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


982 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1148. XÀ-KỲ-LA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, ngồi lui qua một bên. 

Khi ấy có bẩy người Ni-kiển Tử, bẩy người Xà-kỳ-la', bẩy 
người Nhất-xá-la', thân thể thô lớn, đang đi lượn quanh, rồi đứng 
trước của tỉnh xá Kỳ-hoàn. Vua Ba-tư-nặc từ xa trông thấy họ đang 
lượn quanh ngoài cửa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi ra trước cửa, 
chắp tay bạch hỏi và tự xưng tên ba lần: “Tôi là vua Ba-tư-nặc, vua 
xứ Câu-tát-la. ” 

Bấy giờ, Phật hỏi vua: 

“Vì cớ gì, hôm nay bệ hạ lại cung kính những người đó, chắp tay 
thưa hỏi, ba lần xưng tên họ?” 

Vua bạch Phật: 

“Con tự nghĩ ở thế gian nếu có những vị A-la-hán, thì chính họ là 
những vị đó. ” 

Phật dạy bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Này bệ hạ, thôi đủ rồi. Chính bệ hạ cũng không phân biệt 
được đó có phải là A-la-hán thật, hay không phải là A-la-hán, vì 
không có được tha tâm trí. Vả lại cần phải gần gũi, xem xét giới 
hạnh của họ”, một thời gian lâu mới có thể biết được; chớ tự quyết 
vội vàng. Hãy xem xét kỹ, không chỉ hời hợt”; hãy dùng trí tuệ, 
chớ không phải vô trí. Phải kinh qua các khổ cực khó khăn, mới có 





* Pali, S.3.11. Jatila. Biệt dịch, N?100(71). 

- Xà-kỳ-la Hi 1t £# . Pali: Jatila, đạo sĩ bện tóc. 

- Nhất-xá-la — # §§.. Pali: ekasataka, ngoại đạo một y (khoác một mảnh vải duy 
nhất). 

- Pãli: samväsena .. silam veditabbam, bằng sự sống chung mà biết được giới 
hạnh của một người. 

-_Pãli: samvohãrena .. soceyyam veditbbam, bằng nghiệp vụ chung mới biết được 
sự thanh tịnh của một người. 





























SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 983 





khả năng tự mình biện biệt”, đối chiếu so sánh, thật giả sẽ phân 
biệt được. Thấy lời nói mới biết sự sáng suốt”, chứ không thể phân 
biệt vội vàng, cần phải dùng trí tuệ tư duy quán sát.” 

Vua bạch Phật: 

“Lạ thay! Bạch Thế Tôn, khéo nói lý này. Phải tiếp xúc chuyện 
trò một thời gian lâu, quán sát giới hạnh của họ... cho đến thấy sự nói 
năng hiểu biết rõ ràng. 

“Con có người nhà cũng đi xuất gia. Mang hình tướng cũng như 
những người này, đi khắp các nước và khi trở về lại, khi cởi bổ y phục 
kia, là trở lại hưởng thọ ngũ dục. Cho nên, nên biết, Thế Tôn nói 
đúng, nên cùng họ sống chung để xem xét giới hạnh của họ,... cho đến 
nói năng mà biết có trí tuệ.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Không do thấy hình tướng, 
Biết thiện ác của người. 
Không phải vừa gặp nhau, 
Mà cùng đồng tâm chí. 
Điều kín hiện thân, miệng, 
Tâm tục không kiểm thúc; 
Giống như miếng đồng xÈ', 
Thếp lên lớp vàng ròng. 
Trong ôm lòng tạp mọn, 
Ngoài hiện oai nghỉ Thánh; 
Đi khắp các quốc độ, 

Lừa dối khắp thế gian. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


- Päli: äpadäsu.. thamo veditabbo, trong những khổ nạn mới biết sức chịu đựng 
của một người. 

Hán: kiến thuyết tri minh Bị šft #ïI HH. Pali: sakacchaya .. pañña viditabba, cùng 
đàm luận mới biết trí tuệ của một người. 

?! Đại Chánh: §ö Zï jñj ? Ấn Thuận, Phật Quang: thâu thạch đồng i2 Z iïj, loại 
đồng đô. Päli: patirũpako mattikakuñdalo, hoa tai bằng đất sét được thếp vàng. 


20. 



































984 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1149. BẢY VUA2? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, đứng đầu vua Ba-tư-nặc cùng bẩy vị quốc 
vương” và các vị đại thần cùng họp nhau bàn luận như vây: 

“Trong ngũ dục, cái nào nhất?” 

Có người nói: 

“Sắc là nhất.” 

Lạ1 có người nói: 

“Thanh, hương, vị, xúc là nhất.” 

Trong đó có người nói: 

“Chúng ta mỗi người đều cho của mình là nhất, rốt cùng không 
thể phán định. Hãy cùng nhau đến Thế Tôn, hỏi về nghĩa này. Cứ theo 
lời dạy Thế Tôn, sẽ cùng nhau ghi nhớ thọ trì.” 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc dẫn đầu bảy vị quốc vương và các đại 
thần, quyến thuộc, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con bẩy vị quốc vương và các đại thần, 
bàn luận như vầy: “Công năng năm thứ dục lạc, thứ nào hơn hết? 
Trong số này, có người nói sắc là hơn hết; có người nói thanh là hơn 
hết; có người nói hương là hơn hết; có người nói vị là hơn hết; có 
người nói xúc là hơn hết. Cuối cùng không thể quyết định, nên đến 
hỏi Thế Tôn, rốt cùng cái nào hơn hết?” 

Phật bảo các vua: 

“Mỗi người đều nói lên theo ý thích của mình, còn Ta thì nói 
khác. Vì lý do này, Ta nói về năm công năng của dục. Nhưng đối với 
sắc, có người tự vừa ý, chỉ yêu mến một thứ sắc, là thỏa mãn chí 
nguyện của mình. Giả sử có những sắc đẹp hơn, nhưng không phải 
sở ái của họ, thì sẽ không đụng đến, không ngó ngàng đến. Nên chỉ 
nói thứ sắc sở ái của mình là nhất không còn sắc nào vượt lên trên 
nó. Như người yêu mến sắc; thanh, hương, vị, xúc cũng đều như vậy: 


2 Pali, S.3.12. Pañcaräjãno. Biệt dịch, N°100(72); N°125(33.1). 
3 Pali: năm vua. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 985 





những gì mình sở ái, thì liền cho đó là tối thắng, rồi hoan hỷ, ưa 
đắm. Cho dù có thứ vượt trên thứ đó nữa, nhưng vì không phải là sở 
dục của họ, nên họ không đụng đến, không ngó ngàng đến. Chỉ có 
những gì ta yêu là tối thắng tối diệu, không gì so sánh, không gì trên 
được. ” 
Bấy giờ giữa chúng có một Ưu-bà-tắc tên là Chiên-đàn”' từ chỗ 
ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai hữu, chắp tay bạch Phật rằng: 
“Thế Tôn khéo nói! Thiện Thệ khéo nói!” 
Phật bảo Ưu-bà-tắc: 
“Chiên-đàn khéo nói! Chiên-đàn, hãy nói đi! ” 
Khi ấy Ưu-bà-tắc Chiên-đàn liền nói kệ rằng: 
Vua Ương-già quý tộc, 
Đeo ngọc, giáp anh lạc. 
Dân Ma-kiệt vui họp, 
Như Lai hiện nước này; 
Tiếng đồn vang khắp nơi, 
Như núi chúa Tuyết sơn; 
Như hoa sen thanh tịnh, 
Trong sạch không vết nhơ, 
Nở theo ánh mặt trời, 
Hương thơm xông khắp nước. 
Hiện sáng nước Ương-kỳ”, 
Như mặt trời giữa không. 
Quán tuệ lực Như Lai, 
Như đêm đốt đuốc sáng; 
Là mắt, ánh sáng lớn, 
Đến Người vì quyết nghĩ. 
Khi ấy các quốc vương đều khen rằng: 
“Ưu-bà-tắc Chiên-đàn khéo nói!” 


®'. Chiên-đàn Ưu-bà-tắc ‡#§ tử (E 3 2 . PaIi: Candanangaliko upäsako. 

3 Hán: Ương-kỳ quốc minh hiển ở: Bị HỊ ÿ#.. Pãli: Angirasam passam- 
virocamanam, “hãy xem Anglrasa ánh sáng chói lọi”. Trong Pali, Angirasa là 
xưng hiệu thường dùng để chỉ Phật, vì dòng họ Gotama nguyên thủy thuộc bộ 
tộc Angirasa. Bản Hán hiểu đây là tên một nước. 

















986 TẠP A-HÀM (I) 





Lúc này, bẩy vị quốc vương cởi bẩy cái áo báu tặng cho Chiên- 
đàn. 

Sau khi bẩy vị quốc vương nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Khi Ưu-bà-tắc Chiên-đàn biết các vị quốc vương đã đi rồi, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, chắp tay bạch Phật: 

“Hôm nay bẩy vị quốc vương để lại cho con bẩy cái áo thượng 
hảo hạng này, xin Thế Tôn vì lòng thương xót mà nhận bảy cái áo 
này.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì lòng thương xót, nên nhận bảy cái áo đó, 
Ưu-bà-tắc Chiên-đàn hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 


KINH 1150. THỞ SUYÊN* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, với thân thể mập lớn, mồ hôi ướt 
đẫm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
hơi thở hổn hển. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói vua Ba-tư-nặc: 

“Đại vương thân thể mập quá!” 

Đại vương bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Con đang lo về cái thân quá mập và 
thường rất khổ sở, nhờm chán, hổ thẹn, vì cái thân mập béo này.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Người nên tự cột niệm, 
Khi ăn biết tiết độ; 
Thì các thọ sẽ giảm, 
Yên ổn mà sống lâu. 

Khi ấy có một thiếu niên tên là Uất-đa-la? ngồi giữa hội chúng. 
Vua Ba-tư-nặc nói với Uất-đa-la rằng: 


%.. Pali, S.3.13. Donapäka. Biệt dịch, N°100(73). 
27. mm 


Uất-đa-la ## 4 š§ . Pali: Sudassano mãnavo. 














SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 987 





“Khanh có thể ghi nhớ bài kệ vừa được nói này từ Thế Tôn, rồi 
đến mỗi bữa ăn đọc lên cho ta được không? Nếu được; ta sẽ ban cho 
mười vạn tiền vàng và sẽ thường xuyên ban cho thức ăn.” 

Uất-đa-la tâu vua: 

“Xin vâng lời dạy. Tôi sẽ đọc!” 

Sau khi vua Ba-tư-nặc nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ làm 
lễ ra về. 

Khi ấy Uất-đa-la biết vua đã đi rồi, đến trước Thế Tôn xin nhận 
bài kệ Phật đã nói. Khi vua ăn, cứ mỗi bữa vua ăn đều tụng lên, tâu 
rằng: “Đại vương, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, bậc Tri 
giả, Kiến giả, đã nói bài kệ này: 

Người nên tự cột niệm, 
Khi ăn biết tiết độ; 
Thì các thọ sẽ giảm, 
Yên ổn mà sống lâu. 

Như vậy, từ đó trổ đi, vua Ba-tư-nặc thân thể gầy thon lại, tướng 
mạo đoan chánh. Ở trên lầu, hướng về chỗ Phật ở, vua cung kính chắp 
tay quỳ sát đất, nói ra ba lần như vầy: 

“Nam-mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác. Nam-mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác. Nam-mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác, đã ban cho con những lợi ích trong hiện tại và đời sau. Đời này, 
đời sau được lợi ích do biết tiết độ ăn uống.” 


M 


KINH 1151. A-TU-LA” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ. 


®- Quốc Dịch, quyển 36, phần cuối, “Tụng vii. Kệ. 5. Tương ưng Bà-la-môn”, hai 
phẩm. Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng; 21. Tương ưng Bà-la-môn” ba mươi 
tám kinh: 1250-1287 (Đại Chánh, quyển 42, kinh 1151-1163; quyển 3 (phần 
cuối) và quyển 4 (phần đầu), kinh 88-102; quyển 44 (phần đầu), kinh 1178- 
1187). Quốc Dịch, phẩm 1. Päli, S.7.3. Asurinda. Biệt dịch, N?100(74). 


988 


TẠP A-HÀM (I) 





29. 


30. 


Ki bộ 


32. 


Khi ấy có một thiếu niên A-tu-la” đến chỗ Phật, ở trước Phật 
dùng những lời bất thiện, thô ác, sân si, mạ ly, chỉ trích Phật”. 


Bấy giờ Thế Tôn liễn nói kệ: 
Không giận, thắng sân nhuế, 
Lấy thiện phục bất thiện; 
Bố thí phục keo kiệt, 
Nói thật diệt nói dối. 


Không mắng cũng không ngược, 


Luôn trụ tâm Thánh hiền. 

Người ác ôm sân hận, 

Bất động như núi đá. 

Kiềm giữ sân nhuế khởi, 

Hơn giữ xe ngựa cuông; 

Ta nói đánh xe giỏi, 

Không phải người cầm cương. 
Bấy giờ, thiếu niên A-tu-la, bạch Phật rằng: 


“Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi. Con thật ngu, thật si, không biết 
phân biệt, không tốt, ở trước mặt Cù-đàm dám trách mắng hủy nhục.” 

Sám hối như vậy xong, A-tu-la nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 
KINH 1152. TÂN-KỲ-CA*! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có một thiếu niên Bà-la-môn tên Tân-kỳ-ca3, đến chỗ 








Niên thiếu A-tu-la 4£ /P Jmƒ f@ §§.. Pali: Asurindaka Bhãradväjo brahmano, người 














Bà-la-môn tên là Asurindaka Bhãradvsja. 


Bản Pãli: Nghe tin anh mình xuất gia theo Phật, Asurindaka giận dữ, đến mắng 


Phật. 
Päili, S.7.3. Akkosa. Biệt dịch, N°100(75). 








Tân-kỳ-ca Bà-la-môn 3# # 3 3 ££ [Tj ; phiên âm từ Bilangika (?); xem cht.35, 
kinh 1153. Pali: Akkosa Bhãradvãjo brahmano; trong bản Pali, người này là anh 











của người được đề cập trong kinh trên. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 989 





Phật, ở trước mặt Thế Tôn dùng những lời bất thiện, thô ác, sân si, mạ 
ly, chỉ trích Phật. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo thiếu niên Tân-kỳ-ca: 

“Vào những ngày tốt, anh có mời bà con thân thuộc hội họp 
không?” 

Tân-kỳ-ca bạch Phật: 

“Cót Bạch Cù-đàm!” 

Phật bảo Tân- kỳ: 

“Nếu những người bà con thân tộc của anh không nhận vật thực 
thì sẽ thế nào?” 

Tân-kỳ bạch Phật: 

“Nếu không nhận vật thực thì vật thực ấy trở về tôi.” 

Phật bảo Tân-kỳ: 

“Cũng vậy, ở trước mặt Như Lai anh nói ra những lời mạ nhục, 
quở trách thô ác, bất thiện. Cuối cùng Ta không nhận, thì những lời 
trách mắng như vậy chúng sẽ thuộc về ai?” 

Tân-kỳ bạch Phật: 

“Như vậy, bạch Cù-đàm, tuy người kia không nhận, nhưng vì đã 
tặng nhau nên coi như đã cho rồi. ” 

Phật bảo Tân-kỳ: 

“Như vậy, không gọi là quà tặng nhau, thì đâu được gọi là cho 
nhau?” 

Tân-kỳ hỏi: 

“Thế nào mới gọi là quà tặng nhau, gọi là cho nhau? Thế nào 
gọi là không nhận quà tặng nhau, không gọi là cho nhau?” 

Phật bảo Tân-kỳ: 

“Hoặc sẽ như vây: mắng thì trả mắng, sân thì trả sân, đánh thì 
trả đánh, đấu thì trả đấu; gọi là quà tặng nhau, gọi là cho nhau. Lại 
nữa, Tân-kỳ, hoặc mắng không trả mắng, sân không trả sân, đánh 
không trả đánh, đấu không trả đấu; nếu như vậy thì không phải là quà 
tặng nhau, không gọi là cho nhau. ” 

Tân-kỳ bạch Phật: 


Hán: tương tặng di, tương dữ ———-A—-?P. Pali: sambhufiati, vitiharati; ăn 
chung với nhau (= giao tế), trao đổi nhau (giao hoán). 


33; 


990 TẠP A-HÀM (I) 





“Bạch Cù-đàm, tôi nghe chuyện xưa có vị trưởng lão Bà-la-môn, 
kỳ cựu, được trọng vọng, là bậc Đại Sư hành đạo, nói: “Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác bị người mạ nhục, sân nhuế, chỉ trích trước 
mặt, vẫn không sân, không giận. Mà nay Cù-đàm có sân nhuế 
chăng?” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Không sân sao có sân, 
Chánh mạng để chế ngự; 
Chánh trí, tâm giải thoát, 
Người trí tuệ không sân. 
Người lấy sân báo sân, 

Thì chính là người ác; 
Không lấy sân báo sân, 
Chế ngự giặc khó chế. 
Không sân thắng sân nhuế, 
Ba kệ nói như trước. 

Bấy giờ, thiếu niên Tân-kỳ bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi. Con thật ngu, thật si, không biết 
phân biệt, không tốt, ở trước mặt Sa-môn Cù-đàm dám nói ra lời trách 
mắng, sân si, thô ác, bất thiện.” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 1153. MẠ LY ()* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong giảng đường Lộc tử mẫu, vườn phía 
Đông, nước Xá-vệ. Bấy giờ buổi chiểu, sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế 
Tôn đến dưới bóng mát giảng đường, đi kinh hành giữa khoảng đất 
trống. Khi ấy có Bà-la-môn Kiện Mạ Bà-la-đậu-bà-giá”, đến chỗ 
Phật, trước mặt Phật thốt ra những lời thô ác, bất thiện, mạ ly, chỉ 





3“. Pãli, S.7.2. Akkosa. Biệt dịch, N°100(76). 
*”' Kiện Mạ Bà-la-đậu-bà-giá f#t # 3# Zš tZ 3% 3t. Pãli: Akkosa-Bhãradväja. Biệt 
danh Akkosa (Kiện Mạ), vì đến nhiếc mắng Phật. 























SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 091 





trích. Thế Tôn kinh hành. Ông đi theo sau Thế Tôn. Khi Thế Tôn đã 
kinh hành xong, dừng lại một chỗ, Bà-la-môn nói: 

“Cù-đàm! BỊ thua chăng?” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Người hơn liền thêm oán, 
Người thua nằm không yên. 
Hơn thua đều buông xả, 

Là được ngủ an lành. 

Bà-la-môn bạch: 

“Bạch Cù-đàm, nay xin sám hối! Con thật ngu, thật si, không 
biết phân biệt, không tốt, ở trước mặt Cù-đàm thốt ra những lời thô ác, 
bất thiện, mạ ly, chỉ trích!” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm 
lễ ra về. 


M 


KINH 1154. MẠ LY (2}° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong giảng đường Lộc tử mẫu, phía 
Đông nước Xá-vệ. Bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Khi ấy có Bà-la-môn Kiện Mạ Bà-la-đậu- 
bà-giá”, vừa thấy Thế Tôn liển thốt ra những lời mắng nhiếc, sân 
si, thô ác, bất thiện; hốt bụi đất ném vào Phật. Khi ấy có gió 
ngược, thổi bụi bay trở lại, bụi này tự phản dính vào người ông. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nếu người không sân hận, 
Thì mạ nhục đến đâu, 
Vẫn sạch không dính nhơ, 
Ác kia trở lại mình. 

Giống như người tung bụi, 
Ngược gió hoàn tự nhơ. 


*- Paili, S. 7.4. Bilangika. Biệt dịch, N?100(77). 
3”. Xem kinh 1153. Bản Pãli: Bilangika. 


992 TẠP A-HÀM (I) 





Lúc ấy, Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, xin sám hối! Con thật ngu, thật si, không biết 
phân biệt, không tốt, sao ở trước mặt Cù-đàm thốt ra những lời mạ ly, 
quở trách, thô ác, bất thiện!” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ 
quay đầu lại mà đi. 


M 
KINH 1155. TRÁI NGHĨA? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, 
đến vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Khi ấy có Bà-la-môn tên là Vi Nghĩa”, nghe Sa-môn Cù-đàm từ 
Câu-tát-la du hành trong nhân gian đến vườn Cấp cô độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ, tự nghĩ: “Ta sẽ đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để nghe 
thuyết pháp và sẽ bẻ lại nghĩa.” Nghĩ như vậy rồi, liền đến tinh xá tìm 
chỗ Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn đang nói pháp cho vô lượng quyến 
thuộc đang vây quanh. Thế Tôn vừa thấy Bà-la-môn Vi Nghĩa đến, 
liền ngồi im lặng. 

Bà-la-môn Vị Nghĩa bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, hãy thuyết pháp. Tôi mong muốn nghe. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Bà-la-môn VI Nghĩa, 
Chưa thể hiểu nghĩa sâu. 
Lòng giận hờn, ganh tỊ, 
Muốn cần trở pháp thuyết. 
Điều phục tâm chống đối, 
Những ý dục bất tín; 

Dứt các bẩn chướng ngăn, 
Mới hiểu lời thâm diệu. 


3 Pali, S.7.16. Paccanika. Biệt dịch, N?100(78). 
3 Vị Nghĩa ›# 3£. Pali: Paccanikasäta. 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 093 





Khi ấy, Bà-la-môn Vi Nghĩa tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm ta.” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra về. 


M 


KINH II56. BẤT HẠI" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá- 
vệ khất thực. Khi ấy có Bà-la-môn Bất Hại*' đến chỗ Phật, bạch Phật 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, tên con là Bất Hại, có xứng thật danh không?” 

Phật bảo: 

“Như thế này mới xứng thật danh: nếu thân bất hại, nếu miệng 
bất hại, nếu tâm bất hại thì mới xứng thật danh. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nếu thân không sát hại, 

Cả khẩu, ý cũng vậy; 

Thì đó lìa sát hại, 

Không khủng bố chúng sanh. 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Bất Hại nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ quay đầu lại mà đi. 


M 


KINH 1177. HỎA DỮ? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại nước 
Xá-vệ. Bấy giờ buổi sáng, Thế Tôn đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ 





# Pãii, S.7.5. Ahimsa. Biệt dịch, N?9100(79), N°101(26). 
*#'- Bất Hại 4 2#. Pãli: Ahimsaka. 
#“. Pali, S.7.12. Udaya. Biệt dịch, N°100 (80). 


994 TẠP A-HÀM (I) 





khất thực. Lần lượt đi khất thực, đến nhà Bà-la-môn Hỏa Dữ. Bà-la- 
môn vừa thấy Phật đến, liền bày đầy đủ các thức ăn ngon cúng dường 
đầy bát Thế Tôn. Hai ba ngày như vậy, lại đến nhà này khất thực, Bà- 
la-môn Hỏa Dữ vừa thấy Phật đến tự nghĩ: “Sa-môn đầu trọc sao lại 
đến mãi, vì tham thức ăn ngon chăng?” 
Lúc ấy, Thế Tôn biết được ý nghĩ của Bà-la-môn Hỏa Dữ liền 

nói bài kệ: 

Trời ngày nào cũng mưa, 

Nông phu ngày đêm cày; 

Thường xuyên gieo giống lúa, 

Nuộng thâu lúa luôn luôn. 

Như người thường mang thai. 

Bò sữa mất nhớ nghé. 

Thường luôn có người xin, 

Lúc nào cũng bố thí. 

Vì luôn mãi bố thí, 

Nên luôn nổi tiếng lớn. 

Nhiều lần quăng thây chết, 

Nhiều lần khóc tiếc thương. 

Nhiều lần sanh rồi chết, 

Nhiều lần khổ ưu, bi; 

Nhiều lần lấy lửa đối, 

Nhiều lần bị trùng ăn. 

Nếu được đạo Hiền thánh, 

Không mãi thọ các hữu; 

Cũng không mãi sanh tử, 

Không mãi khổ ưu, bỉ. 

Không luôn luôn lửa đối, 

Không mãi bị trùng ăn. 

Sau khi Bà-la-môn Hỏa Dữ nghe Phật nói kệ xong, khởi tín tâm 

trở lại và đem thức ăn cúng dường đầy bát Phật. Nhưng Thế Tôn 
không nhận vì nhân nói kệ mới được cúng. Lại nói kệ: 


*-. Hỏa Dữ %⁄ Øi. (Päli: Aggidatta?). Nhưng, bản Päli: Udaya. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 995 





Nhân vì nói kệ pháp, 

Không nên nhận thức ăn; 
Nên quán sát tự pháp, 
Thuyết pháp, không nhận ăn. 
Bà-la-môn nên biết, 

Đó là lối sống tịnh. 

Nôn cúng dường người khác, 
Bậc Đại Tiên thuần tịnh, 
Đã hết các hữu lậu, 

Pháp nhơ đã đoạn tất; 

Cúng dường các thức ăn, 
Cho ruộng phước tốt này. 
Người muốn cầu phước đức, 
Thì ruộng Ta là tốt. 

Bà-la-môn Hỏa Dữ bạch Phật: 

“Thức ăn này bây giờ nên để chỗ nào?” 

Phật bảo: 

“Fa không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên thần hay người đời có thể ăn đồ tín thí này mà thân được an 
lạc. Ông nên đem thức ăn này bỏ vào nước không trùng và đất ít cỏ 
mọc.” 

Khi ấy Bà-la-môn liền đem thức ăn này bỏ vào trong nước 
không trùng. Nước liền bốc khói, sôi thành tiếng xèo xèo. Giống như 
hòn sắt nung đỏ bỏ vào trong nước, nước liền bốc khói, sôi thành tiếng 
xèo xèo. Cũng lại như vậy, Bà-la-môn đem thức ăn này bỏ vào trong 
nước, nước liền bốc khói, sôi thành tiếng xèo xèo. Lúc đó, Hỏa Dữ 
Bà-la-môn khen rằng: 

“Lạ thay! Cù-đàm đức độ lớn, thần lực lớn, có thể khiến thức ăn 
này hiện thần biến.” 

Bấy giờ, Hỏa Dữ Bà-la-môn nhân thấy thức ăn thần biến này 
nên phát tâm kính tín, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con có thể được xuất gia, thọ giới cụ túc và 
tu phạm hạnh ở trong Chánh pháp không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 


996 TẠP A-HÀM (I) 





“Nay ông có thể xuất gia, thọ cụ túc và tu phạm hạnh ở trong 
Chánh pháp. ” 

Bà-la-môn liền xuất gia và tự suy nghĩ đến lý do khiến những 
thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học 
đạo, không nhà... cho đến đắc A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 


M 
KINH 1158. BÀ-TỨ-TRA* 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nước Xá-vệ có một nữ Bà-la-môn là Bà-tứ- 
tra®, tin Phật, Pháp, Tăng; quy y Phật, Pháp, Tăng. Đối với Phật, 
Pháp, Tăng đã dứt hồ nghi; đối với Khổ, Tập, Diệt, Đạo cũng đã dứt 
nghi hoặc, thấy đế, đắc quả, được tuệ vô gián“5. Chồng của bà là Bà- 
la-đậu-bà-giá thuộc chủng tánh Bà-la-môn. Mỗi khi bà làm công 
việc gì mà có chút ít nên hay hư, đều niệm: “Nam-mô Phật”, hướng 
về phương nào mà ở đó Như Lai đang trụ, chắp tay nói ba lần: 
“Nam-mô Đa-đà-a-già-độ A-la-ha Tam-miệu-tam-phật-đà””, thân 
chói sáng như vàng ròng, sáng xa một tầm, thân tròn đầy như cây 
Ni-câu-luật, Đấng Mâu-ni khéo nói diệu pháp, là Thượng Thủ Tiên 
Nhân, là Đại Sư của con.” 

Bấy giờ người chồng Bà-la-môn nghe vậy, sân hận không vui, 
nÓI VỚI VỢ: 

“Bà bị quỷ ám chăng? Không có lý này. Bà đã bỏ các vị đại đức 
Bà-la-môn tam minh mà đi xưng tán lão Sa-môn đầu trọc, phần tử 


*.. Pali, S.7.1. Dhãnañjanï. Biệt dịch, N°100(81). 

*-. Bà-tứ-tra 3# E# r.. Pãli: Dhãnafñijani. 

Vô gián tuệ #£ [äj šš. Tống-Nguyên-Minh: vô văn tuệ #£ =D ‡š. 

Nam-mô Đa-đà-a-già-độ A-la-ha Tam-miệu-tam-phật-đà Fãñ Ít 4 ƒừ lHƒ ÚJI ƑFš 
Jnj £@ mị EJÌ fb JÈ . Pali: Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sammäãasambuddhassa. 

Tam minh đại đức Bà-la-môn = H + ƒ£š 3 £# Ƒ1j ; đây chỉ ba bộ Vệ-đà nguyên 
thủy. Cf. Pali, Di. 88: tinnam vedanam päragu, (người Bà-la-môn) tinh thông ba 
tập Vệ-đà. 





4ó. 
47. 
































48. 














SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 907 





hắc ám, mà đời không ai khen”. Bây giờ tôi sẽ đến cùng tranh luận 
với Đại Sư của bà thì đủ biết ai hơn thua.” 

Người vợ nói với chồng: 

“Tôi không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, các 
Thần và người đời mà aI có thể cùng tranh luận với Thế Tôn, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, thân sắc vàng, chói sáng một tầm, thân 
tròn đầy như cây Ni-câu-luật, là Bậc Thượng Thủ Tiên Nhân, khéo 
nói pháp vi diệu, là Bậc Đại Sư của tôi. Nhưng bây giờ thì ông cứ đến 
đó để tự biết.” 

Lúc ấy, Bà-la-môn liễn đi đến chỗ Phật. Thăm hỏi ủy lạo xong, 
ngồi lui qua một bên, nói kệ: 

Giết hại những thứ gì, 
Mà giấc ngủ an ổn? 

Giết hại những thứ gì; 
Khiến tâm còn không lo? 
Giết hại những thứ gì, 
Được Cù-đàm khen ngợi ? 

Bậy giờ, Thế Tôn biết ý nghĩ Bà-la-môn, Ngài nói kệ: 

Người giết hại sân hận, 
Giấc ngủ được an ổn. 
Người giết hại sân hận, 

Thì tâm không còn lo. 

Sân nhuế là rễ độc, 

Hay hại hạt giống ngọt; 
Người nào giết hại chúng, 
Được Thánh hiền khen ngợi. 
Nếu người nào hại chúng, 
Tâm họ không còn lo. 

Khi ấy, Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá nghe những øì Phật nói, 
được khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho vui mừng và lần lượt Ngài 





*# Cf. Di.90, văn Päli về những lời mà Bà-la-môn chưởi Phật và đệ tử: ye ca kho te 
„. mundaka samanaka ibbha kinha bandhupadapacca, “bọn chúng là những Sa- 
môn trọc đầu, ti tiện, đen điu, con cháu của bọn tiện tì”. 


998 TẠP A-HÀM (I) 





thuyết pháp. Nghĩa là nói về bố thí, nói về trì giới, nói về pháp sanh 
lên trời, nói về sự mê đắm dục vị là tai hoạn, phiển não; về thanh 
tịnh xuất yếu, viễn ly, tùy thuận phúc lợi thanh tịnh, phân biệt một 
cách rộng rãi. Giống như tấm vải trắng trong sạch dễ được nhuộm 
màu, cũng vậy, Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá ngay tại chỗ ngồi, đối 
với bốn Thánh đế mà chứng đắc hiện quán”, thấy Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Bà-la-môn này thấy pháp, đắc pháp, biết pháp và nhập pháp, 
vượt qua khỏi mọi nghi hoặc, không do người khác độ. Đối với 
Chánh pháp luật được vô sở úy. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai 
bên hữu, chắp tay bạch Phật: 

“Con đã được độ, bạch Thế Tôn! Con đã được độ, bạch Thiện 
Thệ! Hôm nay sau khi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng 
rồi, suốt đời con nguyện làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.” 

Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
tùy hỷ làm lễ ra về. 

Trở về nhà mình, vợ ông Ưu-bà-di vừa thấy chồng về, liền thưa 
rằng: 

“Ông đã cùng luận nghị với Thây tôi Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác có thân sắc vàng ròng, sáng xa một tầm, thân đầy đặn 
như cây Ni-câu-luật là Thượng Thủ Tiên Nhân, Đấng Đại Mâu-ni 
khéo nói pháp phải không?” 

Người chồng đáp: 

“Tôi chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Quỷ thân hay người đời mà có thể luận nghị với Như Lai, Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác thân sắc vàng ròng, sáng xa một tầm, thân đầy đặn 
như cây Ni-câu-luật, Bậc Tiên Nhân Thượng Thủ, khéo nói diệu pháp, 
là Đấng Mâu-ni, Đại Sư của bà. Bây giờ bà may cho tôi một pháp y 
tốt để tôi đem đến chỗ Thế Tôn xin xuất gia học đạo.” 

Lúc ấy, người vợ lấy xấp vải lụa trắng, sai may pháp y cho ông. 
Bà-la-môn cầm y đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con có thể xuất gia học đạo, tu phạm hạnh, 


3" Đại Chánh: vô ngại đẳng #£ E #§ . Về vô gián đẳng, tức hiện quán Thánh đế, 
xem các kinh trên (quyển 1, 3, 5, 6, 10...) 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 999 





ở trong pháp của Thế Tôn được không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nay, ông có thể xuất gia học đạo, tu các phạm hạnh, trong 
Pháp luật này. ” 

Ông liền xuất gia, một mình ở chỗ vắng suy tư về lý do khiến 
người thiện nam cạo bồ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học 
đạo,... cho đến đắc A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 


M 


KINH 1I59. MA-CÙ”"! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn Ma-cù” đến chỗ Phật, cùng nhau 
chào hỏi an úy xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, ở nhà con thường hay bố thí. Nếu một người 
đến thì bố thí cho một người. Nếu hai người, ba người cho đến trăm 
ngàn, tất cả đều bố thí hết. Con bố thí như vậy có được nhiều 
phước không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông bố thí như vậy, thật được phước lớn. Vì sao? Vì ở nhà ông 
thường làm việc bố thí. Một người đến xin liền thí cho một người. Hai 
người, ba người, cho đến trăm ngàn người đến xin, tất cả đều được thí 
cho, nên được phước lớn. ” 

Lúc ấy, Bà-la-môn Ma-cù liễn nói kệ: 

Tại gia thường tổ chức, 
Bố thí cùng đại hội; 

Nhờ việc bố thí này, 

Muốn câu công đức lớn. 
Nay xi hỏi Mâu-mi, 
Những hiểu biết của con; 
Đồng sở kiến Phạm thiên? 


°' Pali, Sn. 3. 5. Mãgha-sutta. Biệt dịch, N°100(82). 
”*“. Ma-cù li #š. Pali: Mãgha mãnava. 




















1000 TẠP A-HÀM (I) 





Vì con phân biệt nói. 

Làm sao để giải thoái, 

Về đường lành thắng diệu? 

Phương tiện nào để tu, 

Được sanh về Phạm thế? 

Tùy vui bố thí gì, 

Sanh Phạm thiên thà thắng? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người lập đại hội thí, 

Tùy sở thích bố thí kia, 

Tâm tịnh tín, hoan hỷ, 

Duyên vào công đức lành. 

Nhờ sự kiến lập đó, 

Mong xa la lỗi ác; 

Xa ha nơi tham dục, 

Tâm kia khéo giải thoát. 

Tu tập nơi lòng từ, 

Công đức này vô lượng. 

Huống lại thêm chí thành, 

Mở đại hội thí khắp. 

Nếu ở trong hội này, 

Có được các tâm lành; 

Hướng đến khéo giải thoát, 

Hoặc đến đường thuần thiện. 

Nhân thù thắng như vậy, 

Được sanh về Phạm thiên; 

Người bố thí như vậy, 

Nhờ tâm kia bình đẳng. 

Nên sanh về Phạm thế, 

Thọ mạng được lâu đài. 
Sau khi Bà-la-môn Ma-cù nghe những øì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 

hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 1001 





KINH 1160. CẦM LỌNG VÀNG® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 


nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn dẫn theo tùy tùng cầm lọng hoa, 
mang xá-lặc”, đi đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi, an úy xong, ngồi 
lui qua một bên, mà nói kệ: 


Nếu phi Bà-la-môn, 
Sở hành không thanh tịnh”. 
Sát-lợi tu khổ hạnh, 
Cúng trái ngược với tịnh. 
Bà-la-môn Ba kinh”: 
Đây mới là thanh tịnh; 
Người thanh tịnh như vậy, 
Chúng sanh khác không có. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Không biết đạo thanh tịnh, 
Và các tịnh vô thượng; 
Ai tìm tịnh nơi khác, 
Cuối cùng không được tịnh. 
Bà-la-môn bạch Phật: 
“Bạch Cù-đàm, Ngài giảng về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô 


thượng chăng? Thế nào là đạo thanh tịnh? Thế nào là thanh tịnh vô 
thượng?” 


33. 
34. 


ĐỘ: 


56. 


51. 


Päli, S.7.7. Suddhika. Biệt dịch, N?100(83). 

Bản Cao-ly: kim cái 4 Zš.. Bản Tống-Nguyên-Minh: hoa cái —=\. Ấn Thuận và 
Quốc Dịch đều đọc là kim cái: lọng có cán bằng vàng. 

Xá-lặc # # ; Huyền ứng âm nghĩa 16: “Xá-lặc, đây nói là y; hoặc nói là nội y”. 
Tức cái quần (Pãli: saluka). Bản Pãli không có các chỉ tiết này. 

Hán: vô phi.., có lẽ dư một phủ định từ. Cí. Pali, S. ibid.: Na bramano sujjhati 
koci loke, silava pi tapo karam, không Bà-la-môn trong đời này được thanh tịnh, 
dù có trì giới, tu khổ hành ĐẠI phi vị ấy tinh thông ba bộ Vệ -đà). 

Tam điển Bà-la-môn = #t E Fï ; chỉ Bà-la-môn tinh thông ba bộ Vệ-đà 
nguyên thủy. 





























Bà 











1002 TẠP A-HÀM (I) 





Phật bảo Bà-la-môn: 

“Chánh kiến là đạo thanh tịnh. Tu tập, tu tập nhiều chánh kiến, 
sẽ đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân nhuế và đoạn trừ ngu si. Nếu Bà- 
la-môn nào đã đoạn hẳn tham dục, đã đoạn hẳn sân nhuế, si mê, dứt 
hẳn hết cả phiển não, thì gọi là thanh tịnh vô thượng. Chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định gọi là đạo thanh tịnh. Sau khi tu tập, tu tập nhiều về 
chánh định, đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân nhuế, đoạn trừ ngu si và 
đoạn trừ hẳn tất cả phiển não thì gọi là thanh tịnh vô thượng.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, Ngài giảng về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô 
thượng chăng? Bạch Cù-đàm, thế gian nhiều việc nay con xin kiếu từ 
trở về.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nên biết đúng thời.” 

Bà-la-môn dẫn tùy tùng cầm lọng hoa, mang xá-lặc, sau khi 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 
KINH 1I6I. LA-HÁN PHÁP® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn đi đến chỗ Phật, cùng nhau chào 
hỏi úy lạo xong, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 

Thế nào là Thi-la? 

Thế nào là oai nghỉ? 

Thế nào là công đức? 

Thế nào gọi là nghiệp? 
Thành tựu những pháp nào, 
Bà-la-môn La-hán ? 


*- Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S.7.8. Aggika (không hoàn toàn tương đương). Biệt 
dịch, N°100(84). 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 1003 





Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trí nhớ biết túc mạng, 
Thấy sanh thiên, đường dữ; 
Các thọ sanh đã đoạn, 
Mâu-ni minh quyết định”. 
Biết tâm khéo giải thoát, 
Giải thoát tất cả tham; 
Đây đủ cả ba mình, 
Ba minh Bà-la-mÔn. 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, 

hoan hỷ, tùy hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1162. VỢ CHỒNG GIÀ® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá- 
vệ khất thực, có Tôn giả A-nan đi theo sau Thế Tôn. 

Khi ấy có hai lão nam nữ là vợ chồng, tuổi đã cao, các căn đã 
chín, lưng còng như móc câu. Họ đến đầu ngõ hẻm, chỗ đốt phân 
rác, cùng ngôi chồm hỗm hơ lửa. Thế Tôn thấy hai vợ chồng già 
này, tuổi đã cao, các căn đã chín, lưng còng như móc câu, giống 
như hai con hạc già nhìn nhau với tâm dục nhiễm. Thấy rồi, bảo 
Tôn giả A-nan: 

“Ông có thấy hai vợ chồng kia, tuổi đã cao, các căn đã chín, lưng 
còng như móc câu, cùng ngồi chồm hỗm hơ lửa, giống như hai con hạc 
già nhìn nhau với tâm dục nhiễm chăng?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo A-nan: 





Bi Minh, chỉ ba minh vừa nêu trên: túc mạng trí minh, sanh tử trí minh, lậu tận trí 
minh. 

60. :A h 0 
Biệt dịch, N”100(85). 


1004 TẠP A-HÀM (I) 





“Hai vợ chồng già này, vào thời thiếu niên, thân thể tráng 
kiện, nếu siêng năng tìm cầu tài vật, cũng có thể là gia chủ giàu có 
nhất trong thành Xá-vệ. Còn nếu họ cạo bổ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, tinh cần tu tập, thì cũng có 
thể chứng được thượng quả đệ nhất A-la-hán. Nếu ở giữa phần hai 
cuộc đời còn tráng kiện, siêng năng tìm câu tài vật thì cũng có thể 
trổ thành người giàu thứ hai trong thành Xá-vệ. Nếu họ cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có 
thể chứng được quả A-na-hàm. Nếu ở giữa phần ba trung niên, siêng 
năng tìm cầu tài vật cũng có thể là người giàu thứ ba trong thành 
Xá-vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học 
đạo, không nhà, cũng có thể chứng được quả Tư-đà-hàm. Nếu ở 
phần thứ tư, khi tuổi già, siêng năng tìm cầu tài vật cũng có thể là 
người giàu thứ tư trong thành Xá-vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc mặc áo 
ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có thể chứng 
được quả Tu-đà-hoàn. Nhưng ngày hôm nay, họ tuổi già, các căn suy 
yếu, không có tiền của, không có phương tiện, không có khả năng; 
lại không thể kham năng nếu có tìm kiếm tiền của, cũng không có 
cách nào để chứng đắc Pháp thượng nhân được.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Vì không hành phạm hạnh; 
Nên niên thiếu không của; 
Suy nghĩ việc xa Xưa, 

Ngủ đất như cung cong. 
Không tu hành phạm hạnh; 
Niên thiếu không tài sản; 
Giống như chim hạc già, 
Chờ chết nơi đầm hoang. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, phụng hành. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 42 1005 





KINH 1163. GIÀ CHẾT“ 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. 
Nói như trên chỉ có khác ở bài kệ: 
Hoại diệt bởi già chết, 
Thân và cảm thọ diệt. 
Chỉ có phước bố thí, 
Là tư lương theo mình. 
Nhiếp hộ nương vào thiện, 
Và tu thiên công đức. 
Tùy sức mà bố thí, 
Tiên tài và ẩm thực. 
Tỉnh thức giữa đám mê, 
Không phải sống luống không. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn kia nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


n1 


6l Paii, A. 3. 51-52. Jinna. 


1006 TẠP A-HÀM (I) 





TẠP A-HÀM QUYỀN 43 


KINH 1164. BÀ-LA-DIÊN'! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc uyển, trú xứ của các Tiên 
nhân, nước Ba-la-nai. Bấy giờ, có số đông các Tỳ-kheo? tụ tập tại 
giảng đường bàn luận như vầy: 

“Chư Tôn, như lời Đức Thế Tôn đã đáp cho câu hỏi Bà-la-diên- 
đê-xá-di-đức-lặc': 

Nếu người biết nhị biên, 
Không dính mắc khoảng giữa; 
Được gọi Đại trượng phu, 
Không mê luyến ngũ dục, 
Thoát chỉ khâu ưu phiên". 

“Chư Tôn, những câu này có nghĩa gì? Thế nào là biên? Thế nào 
là hai biên? Thế nào là giữa? Thế nào là thợ khâu? Thế nào là tư, do 
trí mới biết, bằng liễu tri mà liễu tri; khi được biết bởi trí, được liễu tri 
bởi liễu tri, thì tột mé khổ, thoát khỏi khổ?” 

Có người đáp: 

“Sáu nội nhập xứ là một biên; sáu ngoại nhập xứ là biên thứ hai; 





Đại Chánh quyển 43. Ấn Thuận, 2. Tương ưng Nhập xứ (Tụng 2), hai trăm tám 
mươi lăm kinh: 188-462; Đại chánh: 188-255 (cuối quyển 7 —- hết quyển 9), 
1164-1177 (quyển 43), 273-342 (quyển 11-12). Quốc Dịch, 2. Tương ưng Nhập, 
mười hai phẩm. Quốc Dịch, quyển 12, “2. Tương ưng Nhập”, phẩm 12. Phật 
Quang, quyển 10. Päli, A. 6. 61. PAräyana. 

Pali: Sambahulanam theraänam bhikkhunam, số đông các Tỳ-kheo Thượng tọa. 
Bà-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc sở vấn 3# §§ 7# {E 2> ïff f# #J) fí F ; Những câu hỏi 
của Đê-xá-di-đức-lặc (Tissametteyyamäanava-pucch8), trong phẩm Ba-la-diên 
(Parayana). Pali: Sn. 5. 3. Tisamettyyamanavapuccha. 

Hán: siêu xuất phùng trất ưu ## : ð§ # Z&. Päli: tam brũmi mahãpuriso'ti, so 
idha sibbinimaccagä, (..) người ấy Ta gọi là Đại trượng phu mà ở đây đã thoát 
khỏi người thợ may. 
































SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1007 





thọ là ở giữa; ái là thợ khâu. Thân cận với ái”, rồi do bởi nhân này 
nhân kia mà thân lần lần tăng trưởng xuất sanh”. Những pháp này do 
trí mà biết, do liễu tri mà liễu tri. Khi được biết bởi trí, được liễu tri 
bởi liễu tri, thì tột mé khổ, mới thoát khỏi khổ.” 

Lại có người nói: 

“Đời quá khứ là một biên; đời vị lai là biên thứ hai; đời hiện tại 
là giữa; ái là thợ khâu. Tập cận những ái này, do bởi nhân này nhân 
kia mà thân lần lần tăng trưởng xuất sanh... cho đến thoát khổ. ” 

Lại có người nói: 

“Thọ lạc là một biên; thọ khổ là biên thứ hai; không khổ không 
lạc là giữa; ái là thợ khâu. Tập cận những ái này, tự thân sở đắc do 
chúng lần lần tăng trưởng xuất sanh... cho đến thoát khổ.” 

Lại có người nói: 

“Hữu là một biên; tập là biên thứ hai; thọ là giữa; ái là thợ khâu. 
Như vậy nói đầy đủ,... cho đến thoát khổ.” 

Lại có người nói: 

“Thân là một biên; thân tập là biên thứ hai; ái là thợ khâu. Như 
vậy nói đầy đủ,... cho đến thoát khổ.” 

Lạ1 có người nói: 

“Tất cả những gì chúng ta nói ra không giống nhau, chỉ đưa ra 
những dị thuyết, không hy vọng gì để hiểu được. Thế Tôn nói gì khác 
trong kinh “Những câu hỏi của Đê-xá-di-đức-lặc”? Chúng ta nên đến 
Thế Tôn bạch hỏi, như những gì Thế Tôn dạy, chúng ta phụng trì.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, 
rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thế nào, bạch Thế Tôn, có những thuyết khác nhau về kinh 
Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc sở vấn, vừa rồi các Tỳ-kheo nhóm họp 
tại giảng đường, bàn luận như vầy: 'Những gì mà Thế Tôn đã dạy 
trong kinh Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc sở vấn, về hai biên... cho đến 
thoát khổ." Có người bảo: “Nội lục nhập xứ là một biên, ngoại lục 





Đại Chánh: thọ =. Quốc Dịch và Phật Quang đọc là thọ —=. Ấn Thuận đọc là ái 
R. 

Pali: tanha hi nam sibbati tassa tasseva bhavassa abhinibbatiya, do ái dệt thành 
cái ấy nên dẫn đến sự xuất hiện của hữu. 


1008 TẠP A-HÀM (I) 





nhập xứ là biên thứ hai, thọ ở giữa, ái là thợ khâu. Nói đầy đủ như 
trước. Tất cả đều không quyết định được, nên hôm nay chúng con đến 
đây thỉnh vấn Thế Tôn về những nghĩa này. Những gì chúng con nói, 
aI là người nào nói đúng nghĩa?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Những gì các ông đã nói đều là khéo nói. Nay Ta sẽ vì các ông 
mà nói về kinh khác. Ta đã vì Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc, có nói 
kinh khác. Xúc là một biên; xúc tập là biên thứ hai; thọ” là ở giữa; ái 
là thợ khâu. Sau khi đã tập cận ái rồi, thân này thân kia duyên vào đó 
mà tăng trưởng xuất sanh. Đối với pháp này, do trí mới biết, do liễu tri 
mà liễu tri. Do được biết bởi trí, liễu tri bởi liễu tri, mà tột cùng mé 
khổ, thoát khỏi khổ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1165. TÂN-ĐẦU LÔ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Tôn giả Tân-đầu-lô? ở trong vườn Cù-sư-la, tại Câu- 
diệm-di. Bấy giờ, có Quốc vương Bà-sa tên Ưu-đà-diên-na'°, đến chỗ 
Tôn giả Tân-đầu-lô. Thăm hỏi nhau xong, ngồi lui qua một bên, Quốc 
vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na bạch Tôn giả Tân-đầu-lô: 

“Có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để đáp cho không?” 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

“Này Đại vương, Đại vương cứ hỏi, điều gì biết tôi sẽ đáp.” 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đầu-lô: 

“Nhân gì, duyên gì, mà các Tỳ-kheo tuổi trẻ mới học, xuất gia 
chưa lâu ở trong Pháp luật này, sống rất an lạc, các căn hòa duyệt, 
tướng mạo sáng sủa, da đẻ tươi tốt, thích tĩnh, ít động, mặc tình người 





” Pãli: phassanirodho majjhe, xúc diệt là ở giữa. 


Š Pãli, S. 35. 127. Bhãradväja. 
*> Tân-đầu-lô # ð# it. Pãli: Pindolabhäaradväja. 


!° Bà-sa vương Ưu-đà-diên-na 3# ÿš + {ẽ JÈ Z# ÿ. Udena. 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1009 





khác mà sống'', tâm như dã thú, kham năng suốt đời tu trì phạm hạnh, 
thanh tịnh thuần nhất?” 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

“Như những gì Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, là 
bậc Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo các ông, nếu 
gặp người nữ lớn tuổi thì nên coi như mẹ. Gặp người trung niên thì 
nên coi như chị em. Gặp người non trẻ thì nên coi như con. Vì 
nguyên nhân này nên các Tỳ-kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu ở 
trong Pháp luật này sống an lạc, an ổn, các căn hòa duyệt, tướng 
mạo sáng sủa, da dẻ tươi mát, thích tĩnh, ít động, mặc tình người 
khác mà sống, tâm như dã thú, kham năng suốt đời tu trì phạm hạnh, 
thanh tịnh thuần nhất. ” 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đầu-lô: 

“Hiện tại người thế gian, tâm tham cầu, dù có gặp người lớn tuổi 
coi như mẹ, trung niên coi như chị, non trẻ coi như con. Nhưng lúc đó 
tâm họ cũng theo sự thiêu đốt của tham dục, sân nhuế, ngu si mà khởi 
lên. Còn có nhân duyên nào đặc biệt hơn không?” 

Tôn giả Tân-đầu-lô nói với quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na: 

“Còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỳ- 
kheo: “Thân này từ chân đến đỉnh đầu, bộ xương được trét bởi thịt, 
được che đậy bởi một lớp da mỏng, trong đó chứa dẫy đầy những thứ 
bất tịnh. Quán sát tất cả: tóc, lông, móng, răng, bụi đơ, nước dãi, da, 
thịt, xương trắng, gân, mạch, tim, gan, phổi, lá lách, thận, ruột, dạ 
dầy, ruột non, ruột già, bào, nước mắt, mô hôi, nước mũi, nước bọt, 
mỡ, tủy, đàm âm, mủ, máu, dịch não, phẩn, nước tiểu?.' Này Đại 
vương, vì nhân này, duyên này, nên các Tỳ-kheo tuổi trẻ xuất gia 
chưa bao lâu ở trong Pháp luật này, vẫn sống an lạc, an ổn... cho đến 
thanh tịnh tràn đầy thuần nhất.” 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đầu-lô: 





- Hán: nhiệm tha nhi hoạt —==L—=—=. Đối chiếu Pãli: samannagata pathamena 
vayasä anikilfavino kãmesu, với tuổi tráng niên đầu đời mà không đoái hoài đến 
các dục vọng. 

-_ Bản liệt kê ba mươi hai thứ bất tịnh trong thân. Bản Hán, nhiều hơn. 


1010 TẠP A-HÀM (I) 





“Tâm người hay phiêu nhanh. Nếu quán bất tịnh, có khi sẽ theo 
tưởng tịnh mà hiện. Vậy còn có nhân duyên nào khiến cho Tỳ-kheo 
tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu trong Pháp luật này, sống an lạc, an Ổn... 
cho đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất không?” 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

“Còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỳ- 
kheo: “Các ông nên giữ gìn các căn môn, khéo thu nhiếp tâm mình. 
Nếu mắt thấy sắc, chớ nắm bắt sắc tướng, chớ nắm bắt hình tướng tốt 
đẹp, mà tăng thêm sự chấp giữ''. Nếu đối với mắt mà không an trụ với 
sự thúc liễm, những pháp ác bất thiện tham ưu thế gian sẽ lọt vào tâm 
mình. Cho nên các ông phải giữ gìn luật nghi của mắt. Đối tai và âm 
thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp cũng lại như 
vậy,... cho đến giữ gìn luật nghi của ý.” 

Bấy giờ quốc vương Bà-sa, Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đầu- 
lô: 

“Lành thay! Khéo nói Pháp.... cho đến giữ gìn luật nghi các căn. 
Bạch Tôn giả Tân-đầu-lô, tôi cũng như vậy, có khi không giữ gìn thân, 
không giữ gìn luật nghi các căn, khi vào cung không nhất niệm, thì 
tâm mình sanh ra tham dục hừng hực, ngu si thiêu đốt. Ngay khi đóng 
cửa phòng ở một mình, ba độc cũng lại thiêu đốt tâm mình, huống lại 
là ở trong cung. Lại có lúc tôi khéo nhiếp hộ được các căn, nhiếp hộ 
được thân mình, chuyên tâm nhất niệm, thì khi vào trong cung, tham 
dục, nhuế, sĩ không còn dấy khởi thiêu đốt tâm mình; khi ở trong cung 
nội còn không bị thiêu đốt thân tâm, huống chi là khi ở một mình. Vì 
vậy cho nên do nhân này, do duyên này hay khiến cho Tỳ-kheo tuổi 
trẻ xuất gia chưa bao lâu trong Pháp luật này sống an lạc, an Ổn,... cho 
đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất.” 

Sau khi quốc vương Bà-sa, Ưu-đà-diên-na nghe những gì Tôn 
giả nói, hoan hỷ, tùy hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


!3:. Tăng thượng chấp trì 1# [- § £?. Về thủ hộ căn môn. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1011 





KINH 1166. VÍ DỤ TAY CHÂN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vì có tay, nên biết có lấy bỏ. Vì có chân nên biết có tới lui. Vì 
có các khớp nên biết có co duỗi. Vì có bụng nên biết có đói khát. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo, vì có mắt nên có nhãn xúc làm nhân duyên sanh 
ra cảm thọ bên trong, hoặc khổ lạc, hoặc không khổ không lạc. Tai 
mũi lưỡi thân ý lại cũng như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu không tay thì không biết lấy bỏ. Nếu 
không chân thì không biết tới lui. Nếu không có các khớp thì không 
biết co duỗi. Nếu không có bụng thì không biết đói khát. Cũng vậy, 
các Tỳ-kheo, nếu không có mắt thì không có nhãn xúc làm nhân 
duyên sanh ra cảm thọ bên trong, hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ 
không lạc. Tai mũi lưỡi thân ý lại cũng như vậy. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1167. CON RÙA 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, có đám cỏ trong sông và có con rùa sống 
trong bụi cổ ấy'. Khi đó có một con dã can đói đi tìm thức ăn. Vừa 
thấy con rùa, nó vội nhảy tới vồ lấy. Con rùa thấy vậy, liền thu hết 
đầu đuôi và bốn chân vào trong mai”. Dã can canh đợi con rùa thò 


-_Pali, S.35.195-196. Hatthapadupama. 

-_Pali, S.35.199. Kumma. 

- Päli: säyamhasamayam anunadiire gocarapasuto ahosi, buổi chiều, nó đi dọc 
bờ sông để kiếm mồi. 

- Hán: tàng lục #& 7x. Pãli: sondipañcamãni angãni, năm chỉ mà cái đầu là thứ 
năm. 


1012 TẠP A-HÀM (I) 





đầu, chân ra là chụp ăn liền. Nhưng chờ lâu quá, mà nhất định rùa 
không thò đầu và chân ra. Dã can đói quá, tức tối bỏ đi. 
“Này các Tỳ-kheo, ngày nay các ông cũng lại biết như vậy. 
Ma Ba-tuần luôn luôn đò xét tìm cơ hội bên các ông. Mong đợi mắt 
các ông đắm sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân 
xúc chạm, ý nhớ pháp mà xúi dục sanh tâm đắm nhiễm sáu trần. 
Cho nên Tỳ-kheo, các ông phải luôn luôn giữ gìn luật nghi của 
mắt. Khi đã giữ gìn an trụ nơi luật nghi của mắt rồi, dù mắt có sanh 
khởi hoặc duyên cảnh đi nữa thì ác Ma Ba-tuần cũng không thể tìm 
được cơ hội. Tai mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Dù sáu căn kia 
có sanh khởi hoặc duyên cảnh đi nữa, thì chúng cũng không thể tìm 
được tiện lợi. Giống như con rùa, dã can không thể tìm được cơ hội 
nào.” 
Bấy giờ Phật liền nói kệ: 
Rùa vì sợ đã can, 
Dấu thân vào trong mái. 
Tỳ-kheo khéo nhiếp tâm, 
Dấu kín các giác tưởng. 
Không nương, không sợ hãt”, 
Kín tâm, chớ nói năng. '” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1168. LÚA? 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


- Pali: anissato aññamahethayäno, không y tựa, không tổn thương kể khác. Sớ 
giải: tanhaditthinissayehi anissito, không y tựa ái kiến. 

-_Pali: parinibbuto nupavadeyya kañci, hoàn toàn viên tịch, không có gì chê trách. 
Bản Hán đọc: parinivuto, hoàn toàn được che kín. 


? Pali, S. 35. 207. Yavakaläpi. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1013 





“Thí như lúa?! đặt ở ngã tư đường, có sáu tráng niên cầm chày 
giã, trong chốc lát nát ra như bụi. Rồi người thứ bẩy cầm chày giã lại. 
Này các Tỳ-kheo, ý các ông thế nào, đống lúa đã bị sáu người giã, rồi 
người thứ bảy giã lại, lúc này bị nát nhừ phải không?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật dạy: 

“Này các Tỳ-kheo, cũng vậy, người ngu s1 bị sáu xúc nhập xứ 
nện đả. Những gì là sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ thường nện đả. Tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý xúc nhập xứ thường nện đả. Người ngu sĩ kia, tuy bị 
sáu xúc nhập xứ nện đả, nhưng vẫn còn ý niệm mong cầu sanh hữu 
đời vị lai, như người thứ bảy giã lại cho nát thêm. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu nói là ngã”, đó là dao động; nói là ngã 
sở, đó là dao động; vị lai sẽ hiện hữu, đó là dao động; vị lai sẽ không 
hiện hữu, đó là dao động; sẽ lại có sắc, đó là dao động”; sẽ lại 
không sắc, đó là dao động; sẽ lại có tưởng, đó là dao động; sẽ lại 
không có tưởng, đó là dao động; sẽ lại không phải có tưởng, chẳng 
phải không tưởng, đó là dao động. Vì dao động nên là bệnh, vì dao 
động nên là ung nhọt, vì dao động nên là gai nhọn, vì dao động nên 
là dính mắc. Chân chánh quán sát rằng vì dao động nên là khổ; do 
đó được tâm không dao động, tu tập nhiều, an trụ, cột niệm, chánh 
trí. Giống như dao động, tư lương, hư cuống” cũng như vậy. 

“Vì có hành do ái. Nói ngã, đó là ái”; nói ngã sở, đó là ái; nói vị 





?#'. Hán: hoàng mạch ——. Päli: yavakaläpï, bó lúa. 


Đương lai thế hữu Z£ % †l' #ï. Päli: ayatim punabbhava, hữu tái sanh trong đời 
tương lai. 

Pãli: asmi ti, iñjatam etam, nói rằng “Tôi hiện hữu”, đây là sự dao động. 

Pali: asmi ti..iñjitam etam, ayam aham asmiti ..bhavissanti .. Na bhavissan'ti 
„rupI bhavissan'ti... iñjitam etam: “Tôi hiện hữu, đây là cái bị dao động (lung lay, 
lắc lư). Cái này là tôi.. Tôi sẽ hiện hữu.. Tôi sẽ không hiện hữu .. sẽ có sắc.. 
đây là cái bị dao động. 

Tư lương, hư cuống ïl & rễ Äf.. Pali: asmï ti .. phanditam etam: Tôi hiện hữu, 
đây là cái bị chấn động (run rẩy); asmTii.. papañcitam etam: tôi hiện hữu, cái 
này là hý luận. 

Ngã .. ái; Pali: asmrti.. managatam etam, tôi hiện hữu, cái này là mạn. 


22. 























23. 
24. 


VẠnh 





























26. 


1014 TẠP A-HÀM (I) 





lai sẽ hiện hữu, đó là ái; nói vị lai sẽ không hiện hữu, đó là á1; nói sẽ 
có sắc, đó là ái; nói sẽ không có sắc, đó là ái; nói sẽ có tưởng, đó là 
ái; nói sẽ không tưởng, đó là ái; nói sẽ chẳng phải tưởng, chẳng phải 
không tưởng, đó là ái. Vì ái nên là bệnh, vì ái nên là ung nhọt, vì ái 
nên là gai nhọn. Chân chánh quán sát rằng vì dao động nên là khổ; do 
đó được tâm không dao động, tu tập nhiều, an tru, cột niệm, chánh trí. 

“Này các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, A-tu-la đem quân chiến 
đấu với Đế Thích. Khi ấy Thiên đế Thích bảo chư Thiên Tam thập 
tam rằng: “Hôm nay chư Thiên cùng chiến đấu với A-tu-la. Nếu chư 
Thiên thắng, A-tu-la thua, thì hãy bắt sống vua A-tu-la, lấy dây cột 
chặt lại năm chỗ đem về cung trời.` Vua A-tu-la cũng nói với binh 
chúng mình: 'Hôm nay A-tu-la cùng chiến đấu với chư Thiên. Nếu A- 
tu-la thắng, chư Thiên thua, thì hãy bắt sống Thiên đế Thích, lấy dây 
cột chặt lại năm chỗ đem về cung A-tu-la.. 

“Trong lúc đánh nhau, chư Thiên thắng, A-tu-la thua. Bấy giờ 
chư Thiên Tam thập tam bắt sống được vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa- 
la, trói năm chỗ, đem về cung trời. Lúc này, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la, thân bị trói năm chỗ, được đặt trên điện Chánh pháp, cho hưởng 
thụ năm thứ dục lạc của chư Thiên. Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la tự 
nghĩ: 'Chư Thiên tuy là giỏi, nhưng chỉ có A-tu-la là hiền thiện thông 
tuệ hơn. Nay ta sẽ trở về cung A-tu-la.` Trong lúc đang nghĩ như vậy, 
thì tự thấy thân mình năm chỗ bị dây ấy cột chặt lại, ngũ dục của chư 
Thiên tự nhiên biến mất. 

“Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại nghĩ: “A-tu-la tuy giỏi, nhưng 
chư Thiên hiển thiện trí tuệ và sáng suốt hơn, nay ta sẽ ở lại cung trời 
này." Trong lúc đang nghĩ như vậy, thì tự thấy năm chỗ thân mình dây 
lồng ra, ngũ dục chư Thiên tự nhiên xuất hiện trở lại. 

“Tuy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bị sự cột trói vi tế như vậy, 
nhưng sự cột trói của Ma Ba-tuần càng vi tế hơn. Khi tâm bị dao động, 
thì liên theo đó bị ma cột. Tâm không dao động thì cũng liền theo đó 
ma cởi ra. Cho nên, các Tỳ-kheo, phải luôn luôn trụ vào tâm không 
dao động, chánh niệm, chánh trí. Cần phải học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1015 





KINH 1169. CÂY ĐÀN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di, 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu với Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào, ở nơi sắc được nhận 
thức bởi con mắt mà phát sanh hoặc dục”, hoặc thèm muốn, hoặc ái 
niệm, hoặc chỗ bị quyết định đắm trước”; đối với những tâm như 
vậy, phải khéo tự phòng hộ. Vì sao? Vì những tâm này đều là con 
đường đưa đến sợ hãi, có chướng nạn. Đây là chỗ nương tựa của 
người ác, không phải chỗ nương tựa của người thiện. Cho nên, phải 
tự phòng hộ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 

“Thí như người nông phu có đám mạ tốt, mà người giữ ruộng thì 
lười biếng, buông lung, để trâu vào ăn lúa mạ. Phàm phu ngu sỉ cũng 
lại như vậy, sáu xúc nhập xứ... cho đến buông lung cũng lại như vậy. 

“Đám mạ tốt, nếu người giữ ruộng tâm không buông lung, thì 
trâu không ăn được. Giả sử có vào ruộng cũng bị đuổi ra hết. Nghĩa là 
tâm, ý, hay thức của Thánh đệ tử đa văn, đối với công năng ngũ dục 
phải khéo tự nhiếp hộ, tĩnh chỉ hết, khiến cho diệt tận. 

“Đám mạ tốt, người giữ ruộng không tự buông lung, thì nếu trâu 
vào ruộng, sẽ dùng tay trái kéo dây mũi, tay phải cầm roi nện sẩ vào 
thân, đuổi ra khỏi ruộng. Này các Tỳ-kheo, ý các ông nghĩ sao? Khi 
con trâu kia đã bị thống khổ vậy rồi, thì từ làng về nhà, từ nhà ra làng, 
có còn dám ăn lúa mạ non như lỗi trước không?” 

Đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì nó nhớ lần trước vào ruộng, 
đã bị cái đau khổ bởi roi vọt. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nếu tâm, ý, hay thức của Thánh đệ 


”' Pali, S. 35. 205. Vina. 

+. paiji: cakkhUviññeyyesu rũpesu uppajjeyya chando: tham dục sanh khởi nơi các 
sắc được nhận thức bởi mắt. 

Hán: nhược dục, nhược tham, nhược nật, nhược niệm, nhược quyết định trước 
xứ 2? %4 #ï Â #¡ HẺ Z¡ 2 Zï ÙN 7E #í lí. Pali: chando vä rägo va doso va moho 


va patigham vapi: dục, tham, sân, si, hận. 


2Ð. 

















1016 TẠP A-HÀM (I) 





tử đa văn đối với sáu xúc nhập xứ cực kỳ sanh lòng yểm ly, sợ hãi, nội 
tâm an trụ, chế ngự nhất tâm. 

“Nà y các Tỳ-kheo, thời quá khứ có ông vua nghe tiếng đàn hay 
chưa từng có được, nên sanh yêu thích, say mê, chìm đắm. Vua hỏi 
các vị đại thần rằng: “Đó là những âm thanh gì mà nghe khả ái quá 
vậy? Đại thần tâu: “Tâu bệ hạ, đó là những tiếng đàn.' Vua nói với 
đại thần: 'Khanh hãy đem những âm thanh đó đến đây.` Đại thần 
vâng lời, liền đem cây đàn đến tâu: “Tâu đại vương, đây chính là cây 
đàn đã tạo ra âm thanh hay.` Vua nói đại thần: “Ta không cần cây 
đàn, mà chỉ cần đem những âm thanh khả ái đã nghe lần trước đến.) 
Đại thần tâu: “Cây đàn này cần phải có nhiều thứ, là phải có cán, có 
máng, có thùng, có dây, có da và người đàn giỏi. Cần phải hội đủ 
những nhân duyên này mới thành âm thanh. Nếu thiếu đi những 
dụng cụ này thì sẽ không có được âm thanh. Âm thanh mà bệ hạ đã 
nghe trước đây đã qua lâu rồi, chúng đã biến chuyển và cũng đã diệt 
mất rồi, không thể đem đến được. Lúc ấy, nhà vua tự nghĩ: 'Ôi! Cần 
gì vật hư ngụy này! Đàn ở thế gian là vật hư ngụy, mà khiến cho 
người đời say đắm vậy sao? Bây giờ các khanh hãy đem chẻ ra từng 
mảnh, rồi vất bỏ khắp mười phương." Các đại thần vâng lệnh, chẻ ra 
thành trăm mảnh, ném khắp mọi nơi. 

“Như vậy, Tỳ-kheo, nếu đối với sắc, thọ, tưởng, tư, dục; biết 
những pháp này là vô thường, hữu vi, do tâm duyên sanh, rồi liền 
cho là ngã, ngã sở. Những thứ ấy, ở vào lúc khác, tất cả đều không. 
Này các Tỳ-kheo, hãy bằng chánh trí bình đẳng như vậy mà quán sát 
như thật. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1170. CÙI HỦI? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


”° Päili, S. 35. 206. Chappãna. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1017 





“Như người bị bệnh hủi, tay chân bị thương lở loét. Nếu vào cổ 
tranh, sẽ bị những lá nhọn như mũi kim đâm chích bị thương, đau khổ 
vô cùng. Cũng vậy, phàm phu ngu si, sáu xúc nhập xứ chịu những sự 
đau khổ cũng lại như vậy. Giống như người bị hủi kia bị lá cỏ nhọn 
đâm bị thương, máu mủ chảy ra. Cũng vậy, phàm phu ngu sĩ, tánh tình 
thô bạo, xấu xa, bị xúc bởi sáu xúc nhập xứ, liền nổi sân nhuế, lời thô 
tiếng ác tuôn ra, như người bị phong hủi kia. Vì sao? Vì phàm phu ngu 
si vô học, tâm như phong hủi. 

“Bây giờ, Ta sẽ nói về luật nghi và bất luật nghỉ'. Thế nào là 
luật nghi và thế nào là bất luật nghi? 

“Phàm phu ngu si vô học, khi mắt thấy sắc rồi, đối sắc đáng 
nhớ thì khởi lên tham đắm, với sắc không đáng nhớ thì khởi lên sân 
nhuế. Từ nơi đó, lần lượt phát sanh ra nhiều giác tưởng tương tục, 
không thấy lỗi lầm, hoặc có thấy lỗi lầm cũng không thể trừ diệt. 
Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này Tỳ-kheo, đó gọi 
là bất luật nghi. 

“Thế nào gọi là luật nghi? Thánh đệ tử đa văn khi mắt thấy 
sắc, với sắc đáng nhớ không khởi tưởng dục, với sắc không đáng nhớ 
không khởi tưởng sân nhuế, lần lượt cũng không khởi những giác 
tưởng tương tục trụ” và thấy sắc là lỗi lầm; vì đã thấy lỗi lầm nên 
phải lìa bổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là 
luật ngh1ị. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1171. SÁU CHÚNG SANH*® 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





31. 








Luật nghỉ bất luật nghỉ £ f “F £E f. Pali: samvaro asamvaro. 

(..) giác tưởng tương tục trụ ## #l ‡H # £:. Pali: upatthitakayassati ca viharati 
appamäna-cetaso, “sống an trụ chánh niệm trên thân, với tâm tư vô lượng”. 

3 Pali, S. 35. 206 (5-8) Capana. Biệt dịch, N°125(38.8). 


32. 





1018 TẠP A-HÀM (I) 





“Thí như người dạo trong căn nhà trống, bắt được sáu loài 
chúng sanh. Đầu tiên được con chó, liền bắt nó cột một chỗ. Kế đến 
được con chim, rồi được rắn độc, dã can, thất-thâu-ma-la** và con 
khỉ. Sau khi bắt được những chúng sanh này, tất cả đều bị cột một 
chỗ. Con chó muốn vào làng; chim luôn muốn bay lên không; rắn 
luôn muốn bò vào hang; dã can muốn đến gò mả; thất-thâu-ma-la 
lúc nào cũng muốn vào biển; con khỉ muốn vào rừng núi. Sáu con 
vật này đều bị cột một chỗ, nhưng sở thích không giống nhau. Mỗi 
con đều muốn đến chỗ an ổn, không con nào thích bị cột vào chỗ mà 
nó không ưa thích, nên mỗi con tự dùng sức để trở về chỗ ưa thích 
của mình, mà không thể thoát được. 

“Cũng vậy, sáu căn có cảnh giới riêng của chúng, mỗi mỗi tự 
tìm đến cảnh giới ưa thích của nó, không ưa cảnh giới khác. Như mắt 
thường tìm đến sắc khả ái, nếu là sắc không vừa ý thì sẽ sanh ra 
chán. Tai thường tìm âm thanh vừa ý, nếu là âm thanh không vừa ý, 
thì sẽ sanh ra chán. Mũi thường tìm mùi vừa ý, nếu là mùi không vừa 
ý, thì sẽ sanh ra chán. Lưỡi thường tìm vị vừa ý, nếu là vị không vừa 
ý, thì sẽ sanh ra chán. Thân thường tìm chạm vật vừa ý, nếu xúc 
chạm vật không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Ý thường tìm đến pháp 
vừa ý, nếu là pháp không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Sáu căn này có 
bao nhiêu hành xứ, cảnh giới khác nhau, mỗi cái không tìm đến cảnh 
giới của căn khác. Sáu căn này, chúng có cái lực kham năng tự tại 
mà lãnh thọ cảnh giới của mình. Như người kia, cột sáu con vật vào 
cây cột bển chắc, cho dù chúng có dùng sức muốn thoát ra theo ý 
mình mà đi, nhưng lui tới chỉ mệt nhọc, vì đã bị dây cột, cuối cùng 
cũng bị dính vào cây trụ. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này là muốn vì các ông hiển 
bày nghĩa ấy. Sáu con vật là dụ cho sáu căn. Cây trụ chắc là dụ cho 
thân niệm xứ”. Nếu thân niệm xứ được khéo tu tập, có niệm, không 
niệm sắc, thấy sắc khả ái thì không sanh đắm, sắc không khả ái thì 
không sanh chán. Tai đối với tiếng; mũi đối với mùi; lưỡi đối với vị; 
thân đối với xúc; ý đối với pháp, ... đối với pháp khả ái, thì không tìm 








*'. Thất-thâu-ma-la Z2 1ƒ Ƒ# #§.. Päli: sumsumãra, con cá sấu. 


3 Pajl; upatthitakayassati, an trụ chánh niệm trên thân. 











SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1019 





cầu ưa muốn; với pháp không khả ái thì không sanh chán. Cho nên, 
các Tỳ-kheo, phải siêng năng tu tập nhiều về thân niệm xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1172. RẮN ĐỘC" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như có bốn con rắn hổ hung ác, độc nghiệt, đựng trong một 
cái tráp. Bấy giờ có một người thông minh, không ngu si, có trí tuệ, 
tìm lạc, nhàm khổ, cầu sống chán chết. Khi ấy, có một người kia nói 
với người này rằng: “Nay, anh giữ cái tráp đựng rắn độc này. Hãy lau 
chùi, tắm rửa cho chúng; gần gũi, cho chúng ăn. Thỉnh thoảng, cho 
chúng ra, vào. Nếu bốn con rắn này thoát ra, thì rất có hại, hoặc có 
thể cắn chết, hoặc gần chết. Bạn hãy coi chừng.” 

“Bấy giờ, người này sợ hãi bỏ chạy. Bỗng có năm kẻ oán thù 
cầm đao rượt theo muốn bắt giết: 'Này bạn, hãy để phòng.` Trong 
lúc anh đang sợ bốn con rắn độc và năm kẻ oán thù hoa đao nên ruổi 
chạy, thì người kia lại nói: “Này bạn, bên trong còn có sáu tên giặc 
đang đuổi theo rình rập anh. Nếu bắt được, chúng nó sẽ giết. Anh 
nên để phòng. 

“Bấy giờ, người này vì sợ bốn con rắn độc, năm kẻ oán thù cầm 
đao, với sáu tên giặc ở bên trong, nên kinh hãi bỏ chạy, lại trở vào 
trong xóm vắng. Thấy một căn nhà trống mục nát nguy hoại kia, với 
những đồ vật xấu ác, dòn tan, dễ vỡ, không có gì chắc thật. Người kia 
lại nói: “Này bạn, thôn xóm vắng vẻ này sẽ có bọn giặc đến. Chúng 
sẽ hại anh." 

“Khi ấy, người này vì sợ bốn con rắn độc, năm tên giặc hoa đao, 
sáu tên giặc dữ bên trong và một đám giặc trong xóm vắng, nên anh 
tiếp tục chạy. Chợt gặp một con sông lớn chắn ngang đường, dòng 


*- Paili, S. 35. 197. Aswisa. Biệt dịch, N°125(31,6). 


1020 TẠP A-HÀM (I) 





nước sâu đang chảy siết, chỉ thấy bờ bên này có nhiều sự sợ hãi, còn 
thấy bờ bên kia an ổn khoái lạc, mát mẻ, không có sợ hãi. Nhưng 
không có câu, thuyền để đưa qua được đến bờ kia. Anh ta tự nghĩ: “Ta 
hãy lấy cây cỏ kết thành một chiếc bè, dùng tay chân làm phương tiện 
vượt qua bên kia sông.` Nghĩ như vậy rồi, liền thâu thập cây cỏ, tại 
cạnh bờ sông kết lại thành chiếc bè, dùng tay chân làm phương tiện 
cắt dòng sang ngang. Như vậy, người này thoát khỏi bốn con rắn độc, 
năm kẻ oán thù hoa đao, sáu tên giặc ác bên trong và lại thoát được 
bọn giặc nơi xóm vắng; vượt qua khỏi dòng sâu, bỏ lại mọi sự sợ hãi ở 
bờ bên này, đến được bờ bên kia, an Ổn, khoái lạc. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ đó là để giải thích nghĩa này: 

“Cái tráp là dụ cho sắc thân gồm bốn đại thô và sở tạo của bốn 
đại phù này, thể tinh huyết, được được nuôi lớn bằng các thức ăn tạp 
uế, tắm rửa, y phục. Đó là những pháp mong manh, biến hoại, vô 
thường. 

“Bốn rắn độc là dụ cho bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Nếu như 
địa đại cạnh tranh, có thể làm cho thân này chết, hoặc là gần chết. 
Đối với nước, lửa, gió cạnh tranh nhau cũng lại như vậy. Năm kẻ oán 
thù cầm đao là dụ cho năm thủ uẩn. Sáu tên giặc ác bên trong là dụ 
cho sáu ái hỷ. Xóm vắng là dụ cho sáu nội nhập. Này thiện nam tử, 
hãy quán sát mắt nhập xứ là vô thường, biến hoại. Sự chấp thủ mắt 
cũng là pháp vô thường hư ngụy. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhập xứ 
cũng lại như vậy. 

“Bọn giặc nơi xóm vắng là dụ cho sáu nhập xứ bên ngoài. Mắt 
bị sắc vừa ý, không vừa ý làm hại; tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối 
vị, thân đối xúc, .. ý đối pháp dù vừa ý hay không vừa ý cũng đều bị 
hại. 

“Dòng nước xiết dụ cho bốn lưu: dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô 
minh lưu. 

“Con sông dụ cho ba ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

“Bờ bên này nhiều sợ hãi dụ cho hữu thân. Bờ bên kia mát mẻ, 
an lạc dụ cho Vô dư Niết-bàn. Chiếc bè dụ cho Bát chánh đạo. Dùng 
tay chân làm phương tiện cắt dòng sang sông dụ cho tĩnh tấn đõng 
mãnh đến bờ kia. Trụ xứ của Bà-la-môn dụ cho Như Lai, Ứng Cúng, 
Đẳng Chánh Giác. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1021 





“Như vậy, các Tỳ-kheo, Đại Sư từ bi, an ủi đệ tử. Những gì 
cần làm Ta đã làm xong. Nay các ông cũng phải nên làm những gì 
cần làm. Hoặc dưới bóng cây vắng vẻ, hay nơi phòng xá thanh tịnh, 
trải cổ làm tòa, hoặc chỗ đất trống hay gò mả, xa lìa tất cả, tỉnh 
cần thiển tư, cẩn thận chớ buông lung mà sau này hối hận. Đây là 
giáo giới của Ta.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1173. KHỔ PHÁP?” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thánh đệ tử đa văn thấy biết như thật, đối với tất cả pháp khổ, 
tập, diệt, vị, hoạn, ly. Thấy ngũ dục như hầm lửa. Sau khi quán sát ngũ 
dục như vậy rồi, ở nơi ngũ dục mà dục tham, dục ái, dục niệm, dục 
trước”° vĩnh viễn không còn che đậy tâm; biết hành xứ và trụ xứ của 
dục tâm kia mà tự phòng hộ. Sau khi hành xứ, trụ xứ đã được phòng 
hộ, đóng chặt cửa rồi, pháp ác bất thiện và tham ưu thế gian không tùy 
theo hành xứ và trụ xứ kia mà lọt vào tâm mình. 

“Thế nào gọi là Thánh đệ tử đa văn thấy biết như thật đối với 
tất cả pháp khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly? Thánh đệ tử đa văn biết như 
thật về Khổ Thánh đế này; biết như thật về Khổ tập này, về Khổ 
diệt này, về Khổ diệt đạo tích Thánh đế này. Đó gọi là Thánh đệ 
tử đa văn biết như thật tất cả pháp khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly. 

“Thế nào gọi là Thánh đệ tử đa văn thấy năm dục như hầm lửa,... 
cho đến các pháp ác bất thiện và tham ưu thế gian vĩnh viễn không 
còn che đậy tâm nữa? 

“Thí như bên cạnh thôn xóm có một cái hầm sâu đựng đây lửa, 





3'. Päli, S. 35. 203. Dukkhaddhamma. 
3. Pali: kãamachando kãmasneho kãmamucchäã kãmaparilaho, ham muốn của dục, 


mê luyến của dục, mê đắm của dục, nóng bức của dục. 


1022 TẠP A-HÀM (I) 





không có khói và lửa ngọn. Khi ấy có một người không ngu si, thông 
minh trí tuệ, ưa lạc, chán khổ, ham sống, sợ chết. Ông tự nghĩ: 'Ở đây 
có cái hầm đựng đầy lửa, nếu ta rơi vào trong đó chắc chắn phải chết 
không còn nghi nữa.` Người kia phát sanh sự tránh xa, nghĩ tránh xa, 
muốn tránh xa. Cũng vậy, Thánh đệ tử đa văn thấy ngũ dục như hầm 
lửa... cho đến pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian, vĩnh viễn không còn 
che đậy tâm. Nếu hành xứ, trụ xứ mà được phòng hộ trước, biết trước... 
cho đến các pháp ác bất thiện tham ưu thế gian không còn lọt vào 
tâm. 

“Thí như bên cạnh thôn xóm có khu rừng nại” nhiều cây gai 
nhọn. Khi ấy có người vào rừng có công việc. Sau khi vào rừng, thấy 
trước sau, phải trái, trên dưới hoàn toàn là gai nhọn. Bấy giờ người kia 
chánh niệm mà đi, chánh niệm tới lui, chánh niệm mở mắt sáng, 
chánh niệm nhìn thẳng, chánh niệm khom người. Vì sao? Vì không để 
gai nhọn làm tổn thương thân mình. Thánh đệ tử đa văn cũng lại như 
vậy. Nếu y tựa nơi làng xóm, thành ấp; sáng sớm đắp y, ôm bát vào 
xóm khất thực, phải khéo nhiếp hộ thân và giữ gìn tâm mình, chánh 
niệm an trú, chánh niệm mà đi, chánh niệm mở mắt sáng, chánh niệm 
quán sát. Vì sao? Vì không để cho gai nhọn làm tổn thương đến Chánh 
pháp luật. Thế nào là gai nhọn làm tổn thương đến Chánh pháp luật? 
Là sắc vừa ý, đáng yêu, đáng nhớ. Đó gọi là gai nhọn làm tổn thương 
đến Thánh pháp luật. 

“Thế nào là sắc vừa ý, đáng yêu, đáng nhớ, lại làm tổn thương 
đến Thánh pháp luật? Đó là năm công năng của dục. Mắt nhận thức 
thấy sắc sanh ra yêu, nhớ, nuôi lớn dục lạc; tai nhận thức nghe tiếng; 
mũi nhận thức ngửi mùi; lưỡi nhận thức nếm vị; thân nhận thức tiếp 
xúc sanh ra yêu, nhớ, nuôi lớn dục lạc. Đó gọi là sắc đáng yêu, nhớ, 
làm tổn thương đến Chánh pháp luật. Đó cũng gọi là Thánh đệ tử đa 
văn phòng hộ trước và biết trước chỗ hành xứ và trú xứ,.. cho đến 
không để các pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian lọt vào tâm. 

“Hoặc khi Thánh đệ tử đa văn mất chánh niệm, sanh ra giác ác 
bất thiện, nuôi lớn tham dục, sân nhuế, ngu si. Đó là Thánh đệ tử đa 


3 Nại lâm Z #‡ (?). Pãli: bahukantakam dãyam, khu rừng có nhiều gai. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1023 





văn thuộc độn căn””. Tuy khởi tập, diệt nhưng bị dục che đậy tâm. 
Giống như hòn sắt nóng đỏ rực, dùng vài giọt nước nhỏ xuống liền khô 
mất. Cũng vậy, Thánh đệ tử đa văn độn căn sanh niệm cũng liền diệt 
mất như vậy. 

“Thánh đệ tử đa văn đi như vậy, đứng như vậy. Nếu quốc vương 
hay đại thần đến chỗ họ dùng bổng lộc để mời dụ rằng: “Này người 
nam, cần gì phải cạo bỏ râu tóc, mang đồ sành, thân mặc áo ca-sa, đi 
xin ăn từng nhà? Sao bằng an úy hành ngũ dục lạc, bố thí làm phước". 

“Thế nào, Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đa văn có vì bổng lộc mời dụ 
của các thân tộc, đàn việt, đại thần, quốc vương mà họ sẽ hoàn giới 
thoái giảm không?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì Thánh đệ tử đa văn đã thấy 
biết như thật đối với tất cả pháp khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly. Thấy ngũ 
dục như hầm lửa,.. cho đến pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian, vĩnh 
viễn không còn che đậy tâm nữa, nhờ đã phòng hộ trước và biết trước 
những hành xứ và trú xứ của phiển não,.. cho đến các pháp ác bất 
thiện, tham ưu thế gian, không còn lọt vào tâm mình. Nếu quốc vương, 
đại thần hay thân tộc dùng bổng lộc mời dụ người ấy hoàn giới thoái 
giảm thì điều này không thể có được.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Thánh đệ tử đa văn từ lâu tâm xuôi về, 
rót về, đổ dốc về, hướng đến viễn ly, hướng đến ly dục, hướng đến 
Niết-bàn tịch tĩnh xả ly, vui nơi Niết-bàn; ở nơi hữu lậu đã được dập 
tắt, được làm mát nguội. Nếu bị quốc vương, gia chủ hay thân tộc 
dùng bổng lộc mời dụ để hoàn giới thoái giảm, chịu khổ lớn khác, thì 
điều này không thể có được. Giống như sông Hằng luôn luôn xuôi về, 
rót về, đổ dốc về phương Đông'!. Có nhiều người ngăn nó, muốn nó 
xuôi về, rót về, đổ dốc về phương Tây thì có được không?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao? Vì dòng nước sông Hằng đã 





#9. Pali: dandho satuppado, niệm khởi lên một cách chậm chạp. 
*#'- Hán: lâm thú lưu chú tuấn thâu đông phương I: ## 3t ›3: 3 lí äš 77. Pãli: Ganga 
nadïI pacInaninna pacinapona pacIinapabbhara. 








1024 TẠP A-HÀM (I) 





lâu ngày chảy về phương Đông mà muốn nó chảy về phương Tây thì 
không thể được. Những người kia, họ sẽ chịu khổ cực!” 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử đa văn đã lâu ngày tâm xuôi về, rót về, 
đổ dốc về, hướng đến viễn ly,.. cho đến muốn khiến thoái giảm, thì 
điều này không thể có được, họ phải chịu khổ cực mà thôi.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1174. KHÚC GỖ TRÔI® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật, tại A-tỳ-xà, bên Hằng thủy”. Bấy giờ, có 
Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin vì con thuyết pháp. Sau khi 
nghe pháp rồi, con một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống 
không buông lung và hiểu được lý do về những nhà dòng dõi, cạo 
bổ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, tiến tu phạm 
hạnh, thấy pháp, tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.” ” 

Bấy giờ, Thế Tôn ngắm sông Hằng, thấy trong nước có một cây 
lớn trôi theo dòng nước chảy xuống. Nói với vị Tỳ-kheo kia: 

“Ông có thấy cây lớn trong dòng nước sông Hằng này không?” 


Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, con đã thấy.” 
Phật bảo: 


“Cây lớn này không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, 
không chìm xuống đáy, không mắc ở bãi cù lao, không vào dòng nước 
xoáy, không bị người vớt lên, phi nhân không giữ lại, cũng không bị 





4. Pali, S. 35. 200. Dãrukkhandha (1). Biệt dịch, N?125 (43.3). 
*#-. A-tỳ-xà Hằng thuỷ biên jJ E: Bã ‡i 2k >#.. Pali: Kosambhiyam viharati Gañgãya 
nadiyã tire, trú tại Kosambhi, bên bờ sông Hằng. 

















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1025 





mục, sẽ xuôi theo dòng nước, thuận dòng mà rót về, đổ về biển lớn 
phải không?” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo: 

“Tỳ-kheo cũng lại như vậy. Không vướng bờ bên này, không 
vướng bờ bên kia, không bị chìm, không mắc bãi cù lao, không vào 
dòng nước xoáy, cũng không bị người vớt lấy, phi nhân không giữ lại, 
cũng không bị mục, vị ấy sẽ theo dòng nước mà xuôi về, rót về, đổ về 
Niết-bàn.” 

T-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên kia? 
Thế nào là chìm mất? Thế nào là bị mắc bãi cù lao? Thế nào là dòng 
nước xoáy? Thế nào là người vớt lấy? Thế nào là phi nhân giữ? Thế 
nào là mục nát? Lành thay, Thế Tôn, vì con giảng rộng! Sau khi nghe 
xong, con sẽ một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không 
buông lung,... cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Bờ bên này là sáu nhập xứ. Bờ bên kia là sáu ngoại nhập xứ”. 
Bị người vớt lấy là như người nào gần gũi với người thế tục, hay với 
người xuất gia; nếu gặp chuyện sướng, khổ, buôn, vui và những việc 
làm của họ, tất cũng cùng họ cộng đồng. Đó gọi là bị người vớt lấy. Bị 
phi nhân giữ lại là như có người nào nguyện tu phạm hạnh, rằng: “Nay 
ta trì giới, khổ hạnh, tu các phạm hạnh để được sanh lên các cõi trời." 
Đó gọi là bị phi nhân giữ lại. BỊ dòng nước xoáy là như có người nào 
hoàn giới thoái chuyển. Hư mục là phạm giới, hành các pháp bất 
thiện, hủ bại, ít học, giống như cỏ dại, như tiếng thổi tù và. Họ không 
phải là Sa-môn mà giống Sa-môn, không phải là Phạm hạnh mà giống 
Phạm hạnh. 

“Như vậy, Tỳ-kheo, đó gọi là không vướng bờ bên này, bờ bên 
kia... cho đến Niết-bàn.” 

Sau khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Phậy dạy, hoan hỷ làm lễ ra 


Bản Hán hình như bị nhảy sót: Tham chiếu Paäli: bị chìm giữa dòng là hỷ thâm 
(nandiräga); bị mắc cạn là ngã mạn (asmimäna). 


44. 


1026 TẠP A-HÀM (I) 





về. Lúc này, một mình ở chỗ vắng, tư duy về những lời Đức Phật đã 
dạy trong kinh Cây lớn trôi theo dòng nước,... cho đến tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa và đắc A-la-hán. 

Lúc ấy có một người chăn bò là Nan-đồổ® cách Phật không xa, 
đang cầm gậy chăn bò. Sau khi vị Tỳ-kheo đã đi rồi, đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hiện tại con có thể không vướng bờ bên này, 
không vướng bờ bên kia, không bị chìm mất, không mắc ở bãi cù lao, 
không bị người vớt lấy, không bị phi nhân giữ, không vào dòng nước 
xoáy và cũng không bị mục nát. Vậy con có được xuất gia tu phạm 
hạnh ở trong Chánh pháp luật của Thế Tôn không?” 

Phật hỏi người chăn bò: 

“Con đưa bò trở về cho chủ chưa?” 

Người chân bò bạch: 

“Trong đàn bò có con đầu đàn có thể tự dẫn trở về, không cần 
con đưa. Xin cho phép con xuất gia học đạo.” 

Phật bảo người chăn bò: 

“Tuy bò tự có thể về nhà được. Nhưng con đã nhận lãnh cơm ăn 
áo mặc của người, điều cần là con phải về báo cho chủ nhà con biết.” 

Lúc này, người chăn bò đã nghe lời Phật, hoan hỷ lễ Phật ra về. 

Sau khi người chăn bò đi chưa được bao lâu, bấy giờ Tôn giả Xá- 
lợi-phất cũng đang ở trong hội này, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, người chăn bò Nan-đồ muốn xin xuất gia, sao 
Thế Tôn bảo trở về nhà.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Người chăn bò Nan-đồ, nếu trở về nhà để hưởng thụ ngũ dục, 
thì không có việc đó. Sau khi giao bò lại cho người chủ rồi, sẽ nhanh 
chóng trở lại xuất gia học đạo, tịnh tu phạm hạnh, trong Pháp luật 
nà y,... cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa, đắc A-la-hán.” 

Bấy giờ, người chăn bò Nan-đồ sau khi giao bò lại cho chủ rồi 
Hiển trở lại chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã giao bò cho chủ rồi. Xin cho phép con 


45 
Ø 





*-. Nan-đồ #§: /#. Pali:Nando gopälako. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1027 





xuất gia học đạo trong Chánh pháp luật.” 

Phật bảo người chăn bò Nan-đồ: 

“Con được xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc làm Tỳ-kheo, ở 
trong Chánh pháp luật này. ” 

Sau khi xuất gia rồi, tự tư duy về lý do những người con nhà 
dòng dõi đã cạo bổ râu tóc, xuất gia học đạo, không nhà, tiến tu phạm 
hạnh.... cho đến không còn tái sanh đời sau nữa, thành A-la-hán. 


M 


KINH 1175. KHẨN-THÚ DỤ“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo một mình ngồi thiển tại chỗ 
vắng, tự nghĩ: “Tỳ-kheo biết thế nào, thấy thế nào, để được cái thấy 
thanh tịnh?” Nghĩ rồi, đến các chỗ các Tỳ-kheo, bạch các Tỳ-kheo 
rằng: 

“Thưa các Tỳ-kheo biết thế nào, thấy thế nào để khiến cái thấy 
được thanh tịnh?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Tôn giả, biết đúng như thật về tập, diệt, vị, hoạn, ly của sáu 
xúc nhập xứ. Tỳ-kheo nào biết, thấy như vậy, sẽ được cái thấy thanh 
tịnh.” 

T-kheo này nghe các Tỳ-kheo kia nói như vậy, tâm không hoan 
hỷ, lại đến chỗ Tỳ-kheo khác, hỏi Tỳ-kheo kia rằng: 

“Chư tôn Tỳ-kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy 
thanh tịnh?” 

Ty-kheo kia đáp: 

“Biết đúng như thật về tập, diệt, vị, hoạn, ly của sáu giới. Tỳ- 
kheo nào biết như vậy, thấy như vậy, sẽ được cái thấy thanh tịnh. ” 

Tỳ-kheo này nghe Tỳ-kheo kia ký thuyết như vậy tâm cũng 
không lạc, lại đến Tỳ-kheo khác hỏi: 

“Tỳ-kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh 


*. pali, S. 35. 204. Kimsuka. 


1028 TẠP A-HÀM (I) 





tịnh?” 

T-kheo kia đáp: 

“Quán sát năm thủ uẩn như là bệnh tật, như ung nhọt, như gai 
nhọn, như giết hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Biết như vậy, 
thấy như vậy, sẽ được cái thấy thanh tịnh. ” 

Tỳ-kheo này nghe Tỳ-kheo kia ký thuyết như vậy tâm cũng 
không lạc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngôi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tư duy: “Tỳ-kheo, biết 
thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh?' Sau khi nghĩ như 
vậy, rồi con đi đến chỗ các Tỳ-kheo, ba nơi đã nói những gì, như đã 
bạch đầy đủ lên Thế Tôn, con nghe họ nói vậy, tâm không hoan hỷ, 
nên đến Thế Tôn đem nghĩa này xin hỏi Thế Tôn: “Tỳ-kheo, biết thế 
nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh?”” 

Phật đáp: 

“Vào thời quá khứ, có một người chưa từng thấy cây khẩn- 
thú”, đến người đã từng thấy khẩn-thú; hỏi người đã từng thấy khẩn 
thú rằng: 'Ông biết cây khẩn-thú không?'° Đáp: “Biết.' Lại hỏi: 'Hình 
dạng của nó thế nào?' Đáp: “Nó màu đen như cái cột bị cháy." Vì 
người kia đang lúc thấy khẩn-thú màu đen như cột trụ cháy sém. 
Người này nghe nói khẩn-thú màu đen như cái cột cháy sém thì 
không hoan hỷ lắm. Lại đi đến người khác đã từng thấy khẩn-thú và 
hỏi: 'Ông đã từng biết khẩn-thú phải không? Người kia đáp: “Biết.” 
Lại hỏi: 'Hình dạng của nó thế nào?' Người từng thấy khẩn-thú đáp: 
“Sắc của nó màu đỏ, hoa nở ra như khúc thịt.` Vì người kia lúc thấy 
khẩn-thú nở hoa thật như một khúc thịt. Người này nghe những gì 
người kia nói như vậy không hoan hỷ. Lại đến người đã từng thấy 
khẩn-thú khác hỏi: “Ông từng biết khẩn-thú phải không?? Người kia 
đáp: “Biết.` Lại hỏi: 'Hình dạng của nó thế nào?' Đáp: “Lông thân 
của nó dài thườn thượt rủ xuống như quả Thi-lợi-sa®.' Người này 





*“ Khẩn-thú 5 #‡. Cũng âm là chân-thúc-ca. Tên một loai cây, hoa màu đỏ như 
thịt tươi. Pali: kimsuka. 

#' Thi-lợi-sa Ƒ' #lj š›. Hán dịch là hợp hoan thọ. Pãii: siisa, cây Bồ-đề. Cf. D.ii. 4. 
Sammã-sambuddho sirisassa mũle abhisambuddho, “Đức Phật ngồi dưới gốc 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1029 





nghe rồi, tâm cũng không hoan hỷ. Lại đi hỏi người đã biết khẩn-thú 
khác: 'Ông đã biết khẩn-thú phải không? Đáp: “Biết. Lại hỏi: 
“Hình dáng của nó thế nào? Người kia trả lời: “Nó màu xanh lá cây, 
lá bóng, lá dài rộng như cây Ni-câu-lâu-đà”.* Như những người kia, 
khi hỏi về khẩn-thú, nghe xong, tâm không hoan hỷ. Lại đi tìm khắp 
nơi, nhưng những người thấy khẩn-thú, tùy thời tùy sở kiến của mỗi 
người mà trả lời; cho nên không giống nhau. 

“Cũng vậy, các Tỳ-kheo, nếu ở nơi thanh vắng, chuyên tinh tư 
duy, sống không buông lung, nhân theo pháp tư duy mà không khởi 
lên các lậu, tâm được giải thoát và tùy theo sở kiến của họ mà ký 
thuyết. Nay ông nghe Ta nói thí dụ, người trí nhờ thí dụ sẽ hiểu được. 
Thí như có một quốc vương biên địa, khéo chỉnh trị thành quách, 
dưới cửa kiên cố, đường sá bằng phẳng. Bốn cửa thành đặt bốn 
người canh gác. Tất cả đều thông minh trí tuệ, biết người đi người 
đến. Trong thành này, tại một con đường ngã tư, an trí giường chõng. 
Thành chủ ngồi trên đó. Nếu có sứ giả từ phương Đông đến hỏi 
người giữ cửa: “Thành chủ ở đâu?ˆ Liễn được trả lời: “Đang ngồi trên 
tòa, ở ngã tư đường, trong thành." Vị sứ giả kia nghe rồi, đến chỗ 
thành chủ nhận chỉ thị rồi trở về đường cũ. Những sứ giả từ Nam, 
Tây, Bắc, đến cũng hỏi người giữ cửa: “Thành chủ ở đâu?' Họ cũng 
đáp: 'Ở giữa ngã tư đường, trong thành.` Các sứ giả kia nghe. rồi đều 
đến chỗ thành chủ, nhận chỉ thị của ông, rồi mỗi người trở về chỗ cũ 
của mình.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ta đã nói thí dụ. Nay sẽ nói ý nghĩa. Thành là dụ cho sắc 
thô của thân người. Giống như kinh nói thí dụ cái tráp rắn độc. 
Khéo sửa sang tường thành là chỉ cho chánh kiến. Đường sá bằng 
phẳng là nội sáu nhập xứ. Bốn cửa chỉ cho bốn trú xứ của thức. 
Bốn người giữ cửa chỉ cho tứ niệm xứ. Thành chủ chỉ cho thức thủ 
uẩn. Sứ giả là Chánh quán. Nói lời như thật là Bốn chân đế. Trở về 
đường cũ là tám Thánh đạo. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 


cây Sirisa mà thành Chánh giác”. 
#2 Ni-câu-lâu-đà J6 ‡#j 8š JÈ . Pãli: nigrodha. 











1030 TẠP A-HÀM (I) 





“Nếu Đại Sư có những điều cần làm cho đệ tử; thì nay Ta đã làm 
xong. Vì thương xót nên: Như kinh thí dụ về cái tráp rắn độc. ” 

Sau khi Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, chuyên tính tư duy, 
không sống buông lung, tiến tu phạm hạnh,... cho đến không tái sanh 
đời sau nữa, thành A-la-hán. 


M 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1031 





KINH 1126. LẬU PHÁP*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hành nhân gian, giữa những người họ 
Thích; rồi đến ở trong vườn Ni-câu-luật-đà, nước Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, những người họ Thích ở Ca-tỳ-la làm xong giảng đường 
mới, chưa có Sa-môn, Bà-la-môn, thiếu niên dòng họ Thích-ca và 
nhân dân nào ở trong đó. Họ nghe Thế Tôn du hành trong nhân gian, 
đến nước Ca-tỳ-la-vệ dòng họ Thích và đang trú trong vườn Ni-câu- 
lâu-đà, giảng về nghĩa khổ lạc. Họ bàn với nhau: “Nhà này mới hoàn 
thành, chưa có ai ở, nên thỉnh Thế Tôn và đại chúng về đây cúng 
dường, sẽ được công đức phước báo vô lượng, an ổn lâu dài. Rồi sau 
đó chúng ta mới sử dụng.” Bàn luận xong, họ cùng nhau ra khỏi thành, 
đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì những người họ Thích, diễn nói pháp yếu, 
khai thị, soi sáng, làm cho vui mừng xong, rồi ngồi im lặng. Khi ấy, 
những người họ Thích từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ 
Phật, đầu gối hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con những người dòng họ Thích, làm 
xong giảng đường mới, chưa có ai ở. Hôm nay, thỉnh Thế Tôn và đại 
chúng đến giảng đường cho chúng con được cúng dường, để chúng con 
được công đức phước lợi và an lạc mãi mãi. Rồi sau đó chúng con sẽ 
sử dụng.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi ấy những người họ 
Thích biết Thế Tôn đã nhận lời mời rồi, cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi 
mỗi người trở về chỗ của mình. Ngay ngày hôm đó, dùng xe chở hết 
đồ đạc đến trang hoàng giảng đường mới, trải sàng tòa và lót thẩm cổ 
mịn trên đất, dầu đèn đầy đủ. Khi mọi việc đã sửa soạn xong, họ đến 
chỗ Phật, cúi đầu bạch rằng: 

“Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, mong Ngài biết thời.” 

Bấy giờ, Thế Tôn và đại chúng tùy tùng trước sau đi đến ngoài 
giảng đường. Sau khi rửa chân, bước lên nhà, ngồi trước cây cột Ở 
giữa, hướng về Đông. Lúc này, các Tỳ-kheo cũng rửa chân xong, lần 


J9 Pali, S. 35. 202. Avassuta. 


1032 TẠP A-HÀM (I) 





lượt vào giảng đường, ngồi quay mặt hướng về Tây, phía Đức Phật. 
Bấy giờ, những người họ Thích cũng ngồi quay mặt hướng về Tây. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì những người dòng họ Thích rộng nói pháp 
yếu, khai thị, soi sáng, làm cho vui mừng xong, rồi nói với những 
người dòng họ Thích: 

“Này các Cù-đàm, đã quá đầu đêm, bây giờ các người có thể trở 
về Ca-tỳ-la-vệ. ” 

Khi ấy, những người dòng họ Thích nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ ra về. 

Bấy giờ, Thế Tôn biết những người họ Thích đã đi rồi, bèn bảo 
Đại Mục-kiển-liên: 

“Ông nên vì các Tỳ-kheo thuyết pháp cho họ. Ta đang đau lưng, 
cần được nghỉ ngơi. ” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên im lặng nhận lời. Bấy giờ, Thế Tôn 
xếp y Uất-đa-la bốn lớp lót dưới sườn và cuốn y Tăng-già-lê đặt dưới 
đầu làm gối, nằm nghiêng hông bên phải, xếp đầu gối chân lên nhau, 
cột niệm vào tướng ánh sáng, với ý tưởng sẽ thức dậy. 

Bấy giờ, Đại Mục-kiển-liên nói với các Tỳ-kheo: 

“Pháp của Thế Tôn đã dạy, khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng 
cuối đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thuần nhất, mãn tịnh, thanh bạch, 
phạm hạnh. Hôm nay, tôi sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu. Các ông 
hãy lắng nghe: 

“Thế nào là pháp hữu lậu? Phàm phu ngu sĩ vô học, khi mắt thấy 
sắc rồi, với sắc đáng nhớ khởi lên ưa đắm, với sắc không đáng nhớ 
khởi lên chán ghét, không trụ vào thân niệm xứ, không có một phần 
trí đối với tâm giải thoát và tuệ giải thoát; đủ các thứ pháp ác bất 
thiện khởi lên, không được hoàn toàn diệt trừ, không vĩnh viễn hoàn 
toàn đoạn tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Này 
Tỳ-kheo, người như vậy Thiên ma Ba-tuần sẽ đến chỗ họ để dò xét 
những chỗ yếu kém tai hại, ở nơi mắt thấy sắc, mà nắm chỗ được sơ 
hở. Đối với tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi niếm vị, thân với 
xúc, ý với pháp cũng lại như vậy, liền nắm được chỗ sơ hở. Giống như 
đống cỏ khô, nổi lửa bốn bên, bị cháy tiêu tức thì. Cũng vậy, Tỳ-kheo, 
ở nơi sắc được nhận thức bởi mắt của Tỳ-kheo, Thiên ma Ba-tuân liền 
nắm được chỗ sơ hở. Cũng vậy, Tỳ-kheo, không thắng ở nơi sắc. Tai 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1033 





đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối 
với pháp, ... đối với bị pháp chế phục, không thắng được pháp. Không 
thắng sắc, không thắng âm thanh, mùi thơm, vị ngọt, xúc chạm và 
pháp. Cũng lại không thắng ý, cùng các pháp ác bất thiện phiển não, 
thiêu bức, khổ báo và sẽ bị sanh, già, bệnh, chết ở đời vị lai. Chư Tôn 
giả, Ta đã tự thân nhận lãnh các pháp hữu lậu này từ Đức Thế Tôn. 
Đó gọi là “kinh Pháp Hữu Lậu'. 

“Thế nào là pháp vô lậu? Thánh đệ tử đa văn mắt thấy sắc, đối 
với sắc đáng nhớ không khởi ưa đắm, với sắc không đáng nhớ không 
khởi chán ghét, cột niệm an trụ, vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, biết một cách như thật. Các pháp ác bất thiện đã khởi kia bị 
diệt tận không dư tàn. Tai, mỗi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Tỳ- 
kheo như vậy, ác Ma Ba-tuần có đến dò xét tìm sở đoản nơi sắc được 
thấy bởi mắt, cũng không thể tìm được sở đoản. Tai đối với tiếng, 
mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, để 
tìm cầu chỗ yếu kém, cũng không tìm được chỗ yếu kém đó. Giống 
như lầu các, nếu tường vách kiên cố, cửa ngõ nhiều lớp đóng, lấp 
dày kín, dù đốt lửa bốn bên cũng không thể cháy được. Các Tỳ-kheo 
này cũng lại như vậy, dù Ma Ba-tuần đến chỗ dò xét để tìm tòi chỗ 
yếu cũng không thể tìm được. Tỳ-kheo như vậy, có thể thắng được 
sắc kia, không bị sắc chiết phục. Và thắng được tiếng, mùi, vị, xúc 
và pháp không bị những pháp ấy chiết phục. Nếu thắng được sắc, 
tiếng, mùi, vị, xúc, pháp rồi thì cũng thắng luôn đối với những pháp 
ác bất thiện, phiền não, khổ báo dẫy đầy, cùng sanh, già, bệnh, chết 
đời vị lai. Tự thân tôi nhận được pháp này từ Đức Thế Tôn. Đó gọi 
là “kinh Pháp Vô Lậu'. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết Đại Mục-kiển-liên thuyết pháp xong, 
ngồi dậy cột niệm trước mặt, bảo Mục-kiển-liên: 

“Lành thay! Lành thay! Mục-kiển-liên, vì người thuyết kinh 
pháp này, làm lợi ích nhiều nơi, vượt qua nhiều phiển não và an lạc 
trời, người lâu dài.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông nên thọ trì kinh Pháp Hữu Lậu, Vô Lậu này. Hãy nói 
rộng cho mọi người. Vì sao? Vì nghĩa lý đầy đủ, pháp đầy đủ, phạm 
hạnh đầy đủ, khai mở thần túc, hướng thẳng Niết-bàn,... cho đến người 


1034 TẠP A-HÀM (I) 





thiện nam có lòng tin, ở nhà hay xuất gia cũng nên thọ trì đọc tụng và 
nói rộng cho mọi người. ” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1177. SÔNG TRO"! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí như có một sông tro, bờ Nam rất nóng, nhiều gai nhọn, ở 
nơi tối tăm, có nhiều tội nhân ở trong sông trôi dạt theo dòng. Trong 
đó có một người thông minh trí tuệ, không ngu s1, ưa by chán khổ, 
ham sống sợ chết, tự nghĩ: “Hiện tại ta vì duyên gì mà ở sông tro này, 
bờ Nam thì nóng bức lại nhiều gai nhọn; ở nơi tối tăm, trôi dạt theo 
dòng như vậy? Ta sẽ dùng chân tay làm phương tiện, bơi ngược dòng 
lên." Dần dần thấy được chút ánh sáng, người ấy thầm nghĩ, “Ta đã 
gắng sức mới thấy được chút ánh sáng này.` Rồi lại vận dụng tay 
chân, gắng thêm, nỗ lực thêm và thấy được đất bằng. Tức thì đứng lại 
đó quan sát chung quanh, thấy núi đá lớn nguyên vẹn không bị lở, 
không sụt, không bị đục thủng. Liền leo lên trên, lại thấy ao nước 
trong mát có đủ tám phân: mát lạnh, ngon ngọt, nhẹ nhàng, êm dịu, 
thơm tho, trong xanh, khi uống không bị nghẹn, không trổ ngại trong 
cổ, đã uống vào rồi thì thân thể an lạc. Người ấy liền vào trong đó, 
hoặc uống hoặc tắm, xa lìa được phiền não. Sau đó, leo lên trên núi 
lớn, gặp bẩy loài hoa: hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đàm-ma, hoa Câu-mâu- 
đầu, hoa Phân-đà-lợi, hoa Tu-kiên-để, hoa Di-ly-đầu-kiên-đề, hoa A- 
để-mục-đa, nghe thấy mùi hương thơm. Rồi lại lên núi đá, thấy tòa 
nhà bốn tầng cấp, liền ngôi trên ấy; thấy màn che có năm trụ, liền vào 
trong đó, điều thân ngồi ngay thẳng. Ở trong này, đầy đủ gối mễn, rải 
hoa khắp nơi, trang hoàng đẹp đẽ; tự do ngồi nằm, gió mát bốn bề, 
làm cho thân thể an ổn. Ngồi trên cao, vị ấy nhìn xuống cất lớn tiếng 


”' Pali, không thấy tương đương. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 43 1035 





xướng rằng: 

“Hỡi chúng sanh, các Hiển chánh sĩ trong sông tro! Sông này bờ 
Nam nóng bức, phần nhiều là gai nhọn; nơi này tối tăm, nên tìm cách 
ra khỏi sông này!” 

Có người nghe được những lời này, nương theo tiếng, hỏi rằng: 

“Hướng nào ra được? Theo chỗ nào để ra?” 

'“Irong đó có lời nói: 

“Ngươi cần gì hỏi, chỗ nào ra được? Cái người lớn tiếng gọi kia, 
chính nó cũng không biết, không thấy theo chỗ nào để ra. Nó cũng ở 
lại trong sông tro này, bờ Nam nóng bức, phần nhiều gai nhọn; ở đây 
tối tăm, theo dòng trôi xuống. Hỏi nó làm gì! 

“Như vậy, Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này, nay Ta sẽ giải thích nghĩa 
của nó. 

“Tro chỉ cho ba ác giác bất thiện”. Những gì là ba? Là dục giác, 
nhuế giác và hại giác. 

“Sông chỉ cho ba ái: Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Bờ Nam rất nóng 
bức chỉ cho nội ngoại sáu nhập xứ. Phần nhiều là gai nhọn chỉ cho 
năm công năng của dục. Chỗ tối tăm chỉ cho vô minh che lấp tuệ 
nhãn. Nhiều người chỉ cho phàm phu ngu si. Dòng là chỉ cho sông 
sanh tử. Trong đó có một người không ngu không sỉ là chỉ cho Đại 
Bồ-tát. Dùng tay chân làm phương tiện bơi ngược dòng là chỉ cho 
tỉnh cần tu học. Thấy một chút ánh sáng ẩn hiện là được pháp nhẫn. 
Gặp được đất bằng là chỉ cho trì giới. Quan sát bốn phương là chỉ cho 
thấy được bốn Chân đế. Núi đá lớn là chỉ cho Chánh kiến. Nước tám 
phần là chỉ cho tám Thánh đạo. Bảy loài hoa là chỉ cho bảy Giác chỉ. 
Nhà bốn tâng cấp là chỉ cho bốn Như ý túc. Năm trụ màn che là chỉ 
cho năm Căn: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. Thân ngồi ngay thẳng là 
chỉ cho Vô dư Niết-bàn. Rải hoa khắp nơi là chỉ cho các thiển định, 
giải thoát, tam-muội, chánh thọ. Tự do ngồi nằm là chỉ cho Như Lai, 
Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác. Gió thổi bốn bể là chỉ cho bốn tâm 
tăng trưởng hiện pháp lạc trụ”. Cất tiếng kêu gọi là chỉ cho Chuyển 
pháp luân. Kia có người hỏi: 'Chư Hiền chánh sĩ ra chỗ nào?' là chỉ 


”* Tức ba bất thiện tầm: tham bất thiện tầm, sân bất thiện tầm, hại bất thiện tầm. 
33. Chỉ bốn thiền. 


1036 TẠP A-HÀM (I) 





cho Xá-lợi-phất, Mục-kiển-liên và các Tỳ-kheo Hiền thánh. Ở trong 
đó có lời nói: “Ngươi cần gì hỏi, chỗ nào ra được? Cái người kia cũng 
không biết, không thấy theo chỗ nào để ra. Nó cũng ở lại trong sông 
tro này, bờ Nam nóng bức, phần nhiều gai nhọn; và chỗ tối tăm theo 
dòng trôi xuống”, chỉ cho lục sư và các người tà kiến. Đó là Phú-lan- 
na Ca-diếp, Mạt-già-lê Cù-xá-lê Tử, Tán-xà-da Tỳ-la-chi Tử, A-kỳ- 
đa-chỉ-xá Khâm-bà-la, Già-câu-la Ca-đàn-diên, Ni-kiển-liên-đà -xà - 
để Phất-đa-la và những người tà kiến khác. 

“Như vậy, Tỳ-kheo, Đại Sư vì các đệ tử mà làm những việc cần 
làm. Nay Ta đã làm xong. Bây giờ, các ông phải làm những việc cần 
làm như Ta đã nói trong kinh Tráp Rắn Độc.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1037 





TẠP A-HÀM QUYỀN 44 


KINH 1178. BÀ-TỨ-TRA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Am-la, tại nước Di-hy-la”. Khi 
ấy, có thiếu phụ Bà-la-môn tên là Bà-tứ-tra?, có sáu người con qua đời 
liên tiếp. Vì nhớ con nên phát cuông, trần truồng, xõa tóc, cứ theo 
đường mà chạy, đến trong vườn Am-la, Di-hy-la. Bấy giờ, Thế Tôn 
đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đang vây quanh. Từ xa, 
thiếu phụ Bà-la-môn Bà-tứ-tra trông thấy Thế Tôn. Vừa thấy, bỗng 
tỉnh tâm lại, thẹn thùng xấu hổ nép mình ngồi xổm xuống. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: “Lấy Uất-đa-la-tăng của 
ông đem cho thiếu phụ Bà-la-môn Bà-tứ-tra và bảo khoác vào để 
nghe pháp.” Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, lấy y đưa cho bà 
khoác vào. Sau khi bà được y, mặc xong, đến trước Phật cúi đầu lễ 
Phật, ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn vì bà thuyết pháp, 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Như thường lệ, Đức 
Phật thuyết pháp theo thứ lớp cho đến khi tín tâm thanh tịnh, thọ tam 
tự quy. 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp, bà hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về. 

Sau đó người con thứ bẩy của Ưu-bà-di Bà-tứ-tra này đột nhiên 
lại qua đời. Nhưng bà Ưu-bà-di này không còn ưu bi, khổ, não, khóc 
lóc nữa. Lúc này, chồng của bà Ưu-bà-di Bà-tứ-tra làm kệ nói với bà 
rằng: 

Những đứa con trước chết, 
Nhớ thương sanh ưu khổ; 
Ngày đêm không ăn uống, 


Đại Chánh quyển 44. Ấn Thuận, “21. Tương ưng Bà-la-môn (phần sau)”; tiếp 
theo Đại Chánh kinh số 102 (quyển 4). Quốc Dịch, quyển 38. -Päli, Cf. Theri. 
133. Vãsitthï. Biệt dịch, N?100(92). 

“ Di-hy-la 7ÿ 4 #š.. Pali: Mithila. 

Bà-tú-tra 3# PH rự.. Pali: Vasetthi. 

Bà chạy từ VesalT đến Mithila. 





























1038 TẠP A-HÀM (I) 





Cho đến phát cuồng điên. 

Nay chôn đứa thứ bảy, 

Sao không sanh ưu khổ? 
Ưu-bà-di Bà-tứ-tra liền nói kệ đáp lại cho chồng rằng: 

Con cháu có cả ngàn, 

Nhân duyên hòa hợp sanh; 

Đã lâu thành quá khú; 

Tôi và ông cũng vậy. 

Con cháu và dòng họ, 

Số này không hạn lượng, 

Sanh nơi này, nơi kia; 

Tàn sát, ăn thịt nhau. 

Nếu biết cuộc sống ác”, 

Sanh ưu khổ làm gì. 

Tôi đã biết xuất ly, 

Sự sống chết, còn mất. 

Không còn sanh tu khổ, 

Do nhập Chánh pháp Phật. 
Lúc ấy, người chồng của Ưu-bà-di Bà-tứ-tra làm kệ khen rằng: 

Pháp chưa từng được nghe, 

Mà nay nghe bà nói. 

Nghe nói pháp ở đâu, 

Không ưu khổ nhớ con? 
Ưu-bà-di Bà-tứ-tra làm kệ đáp: 

Nay Đấng Đẳng Chánh Giác, 

Tại nước Câu-hy-lq; 

Trong vườn cây Am-la, 

Lìa hẳn tất cả khổ. 

Diễn nói tất cả khổ, 

Khổ tập, Khổ tịch diệt. 

Bát chánh đạo Hiền thánh, 


Ác=c; Ấn Thuận, Phật Quang đọc là yếu 5#. Các bản Tống-Nguyên-Minh đọc 
là ác =c. 


5. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1039 





An ổn hướng Niệt-bàn. 

Đó là Thây của tôi, 

Hâm mộ Chánh giáo Ngài. 

Tôi đã biết Chánh pháp, 

Hay trừ khổ nhớ con. 
Người chồng là Bà-la-môn nói kệ đáp: 

Nay tôi cũng sẽ đến, 

Vườn Am-la, Di-hy; 

Đúc Thế Tôn cũng sẽ, 

Dạy bỏ khổ nhớ con. 

Ưu-bà-di lại nói kệ đáp: 

Nên quán Đẳng Chánh Giác, 
Mềm mại thân sắc vàng; 
Điều phục người khó điều, 
Đưa khắp người qua bể. 

Bấy giờ, Bà-la-môn liền sửa soạn xe cộ; rồi lên xe ngựa đến 
vườn Am-la, Di-hy. Từ xa trông thấy Thế Tôn, lòng tin vui tăng lên, 
đến trước Đại Sư. Khi ấy Đại Sư vì ông mà nói kệ, khai mở pháp nhãn 
cho ông, thấy khổ, tập, diệt, đạo, thẳng đến Niết-bàn. Ông liền thấy 
pháp, thành tựu hiện quán. Sau khi biết pháp rồi, xin được phép xuất 
gia. Ñgay lúc đó Bà-la-môn liền được xuất gia và một mình ở chỗ yên 
tĩnh, tư duy... cho đến đắc A-la-hán. 

Thế Tôn đã ký thuyết là chờ vào đêm thứ ba, ông sẽ đắc tam 
minh. Sau khi đắc tam minh rồi, Đức Thế Tôn bảo ông, sai người đánh 
xe hãy đem xe về nhà, cho Ưu-bà-di Bà-tứ-tra biết, khởi phát lời tùy 
hỷ chúc mừng rằng: 

“Bà-la-môn đã đến gặp Thế Tôn; đã có được tín tâm thanh tịnh 
và kính thờ làm Thầy. Đại Sư liền vì ông thuyết pháp, vì ông mà khai 
mở pháp nhãn, ông đã thấy Khổ Thánh đế, Khổ tập, Khổ diệt và tám 
đường Hiễn thánh an ổn thẳng đến Niết-bàn, thành tựu hiện quán. Sau 
khi biết pháp rồi, liền xin xuất gia và Thế Tôn đã ký thuyết là vào 
đêm thứ ba ông đắc tam minh đầy đủ.” 

Khi đó người đánh xe vâng lời liền quay về nhà, từ xa Ưu-bà-di 
Bà-tứ-tra trông thấy người đánh xe đánh xe không trở về, liền hỏi: 


1040 TẠP A-HÀM (I) 





“Bà-la-môn có gặp được Phật không? Phật có vì ông thuyết 
pháp, khai thị pháp nhãn cho ông thấy Thánh đế không?” 

Người đánh xe thưa: 

“Bà-la-môn đã đến gặp Thế Tôn; đã có được tín tâm thanh tịnh 
và kính thờ làm Thầy. Đại Sư liền vì ông thuyết pháp, vì ông mà khai 
mở pháp nhãn, ông đã thấy Khổ Thánh đế, Khổ tập, Khổ diệt và tám 
đường Hiền thánh an ổn thẳng đến Niết-bàn, thành tựu hiện quán. Sau 
khi biết pháp rồi, liển xin xuất gia và Thế Tôn đã ký thuyết là vào 
đêm thứ ba ông đắc tam minh đầy đủ.” Lúc ấy, Ưu-bà-di trong lòng 
liền vui vẻ, nói với người đánh xe: 

“Cho ông chiếc xe ngựa này cộng thêm một trăm ngàn tiền 
vàng, vì ông đã truyền tin, nói là Bà-la-môn Tú-xà-đế" đã chứng tam 
minh, khiến lòng tôi vui vẻ.” 

Người đánh xe đáp: 

“Bây giờ con đâu cần xe ngựa và vàng bạc làm gì? Xe ngựa 
vàng bạc, xin trả lại cho bà u-bà-di, nay con sẽ trở lại chỗ Bà-la- 
môn, theo ông xuất gia.” 

Ưu-bà-di nói: 

“Ý ông như vậy, thì hãy mau mau trở lại để theo ông chủ xuất 
gia, không bao lâu cũng sẽ được tam minh đây đủ như ông chủ.” 

Người đánh xe nói: 

“Đúng vậy, thưa bà Ưu-bà-di, như ông chủ xuất gia, con cũng sẽ 
như vậy.” 

Bà Ưu-bà-di nói: 

“Cha của ngươi đã xuất gia, ngươi cũng xuất gia theo. Ta nay 
không bao lâu cũng sẽ đi theo. Giống như con rồng lớn trong đồng 
trống lướt qua hư không mà du hành. Những con rồng khác, rồng con 
trai, rồng con gái, thấy đều bay theo. Ta cũng như vậy, sẽ mang bát, 
đắp y, sống đời dễ thỏa mãn.” 

Người đánh xe thưa: 

“Thưa bà Ưu-bà-di, nếu như vậy, sở nguyện của bà ắt sẽ thành 
tựu. Không bao lâu sẽ thấy bà Ưu-bà-di ít muốn, biết đủ, đắp y, mang 
bát, xin nhận những øì người ta bỏ đi mà ăn, cạo tóc mặc áo nhuộm. 








* Tú-xà-đế {z lãi 3#. Pali: Sujãta. 











SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1041 





Đối với ấm, giới, nhập, đoạn trừ ái dục, xa la sự trói buộc của tham 
và dứt hết các hữu lậu.” 

Ông Bà-la-môn, người đánh xe, bà Uu-bà-di Bà-tứ-tra và cô con 
gái là Tôn-đà-bàn-lê” đều xuất gia, cứu cánh thoát khổ. 


M 


KINH 1179. MẤT BÒ° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong tỉnh xá Đại lâm”, nước Tỳ-xá-ly. Bấy 
giờ, có Bà-la-môn Tỳ-lê-da Bà-la-đậu-bà-giá ”, sáng sớm đi mua bò, 
chưa kịp trả giá, ngay hôm đó mất bò. Sáu ngày không tìm thấy. Nhân 
tìm bò, Bà-la-môn đến tinh xá Đại lâm. 

Từ xa trông thấy Thế Tôn đang ngồi dưới bóng cây, dung nghi 
đĩnh đặc, các căn thanh tịnh, tâm Ngài vắng lặng, thành tựu chỉ quán. 
Thân Ngài sắc vàng chiếu sáng chói. Thấy vậy, liền đến trước Ngài 
nói kệ: 

Vì sao không sở cầu, 
Trống vắng ở nơi này, 
Một mình nơi rừng vắng, 
Mà tâm được an lạc? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Hoặc mất, hoặc được lại, 
Đối tâm Ta không loạn; 
Bà-la-môn nên biết, 

Chớ nói kia như Ta. 

Tâm chấp việc được mất, 
Tâm ấy không tự tại. 


Tôn-đà-bàn-lê ?4 §È #š #1. Pli: Sundar. 

Päli, S. 7. 1. 10. Bahudhiti. Biệt dịch, N?100(93). 

Bản Pali: Kosalesu viharati aññatarasmim vanande, trong một khu rừng nọ ở 
Kosala. 














- Tỳ-lê-da Bà-la-đậu-bà-giá Ei #U Hlš 3 £# s7 3% ÿ#.. Pali: aññatarassa bharadväja- 
gotassa brahmanassa, có một người Bà-la-môn nọ thuộc dòng họ Bharadvaja. 











1042 TẠP A-HÀM (I) 





Lúc ấy Bà-la-môn lại nói kệ: 
Chỗ Phạm chí hơn hết, 
Như Tỳ-kheo đã nói; 
Nay tôi sẽ tự nói, 
Lắng nghe lời chân thật. 
Sa-môn định chẳng phải 
Người mất bò buổi sáng, 
Sáu ngày tìm không được, 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Người gieo trồng ruộng mè 
Lo cỏ hoang phủ mất; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Người trông lúa thiếu nước, 
Sợ hoang khô mà chết; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Quả phụ có bảy người, 
Đều nuôi con mô côi; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Bảy con không được yêu, 
Phóng túng nhiều nợ nân; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Chủ nợ giữ cửa mình, 
Tìm đòi tiền lãi nhiều; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Đồ nằm sâu bảy lớp 
Lo lắng nhặt côn trùng; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Vợ tóc vàng, mắt đỏ, 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 


1043 





Ngày đêm nghe tiếng ác; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Bồ không, đàn chuột giỡn 
Thường lo lắng thiếu gầy; 
Cho nên sống an lạc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Nay Ta quyết không phải 
Kẻ mất bò buổi sáng, 
Sáu ngày tìm không ra, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Người gieo trồng ruộng mè, 
Lo cỏ hoang phủ mất, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Người trông lúa thiếu nước, 
Sợ hoang khô mà chết, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Quả phụ có bảy người, 
Đều nuôi con mô côi, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Bảy con không được yêu, 
Phóng túng nhiều nợ nân, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Chủ nợ giữ cửa mình, 
Tìm đòi tiền lãi nhiễu, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Đồ nằm sâu bảy lớp, 
Lo lắng nhặt côn trùng, 


1044 TẠP A-HÀM (I) 





Cho nên sống an lạc. 

Nay Ta quyết không phải 
Vợ tóc vàng, mắt đỏ, 
Ngày đêm nghe tiếng ác, 
Cho nên sống an lạc. 

Nay Ta quyết không phải 
Bồ không, đàn chuột giỡn, 
Thường lo lắng thiếu gầy, 
Cho nên sống an lạc. 
Không buông miệm, không niệm. 
Chúng sanh sống an lạc; 
Đoạn dục, ha ân ái, 

Mà được sống an lạc. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì tinh tấn Ba-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá mà 
thuyết pháp khai thị, dạy dỗ, soi sáng, làm cho vui mừng. Như thường 
lệ Phật theo thứ tự thuyết pháp về bố thí, trì giới.. cho đến ở trong 
Chánh pháp tâm không còn sợ hãi, rồi liền từ chỗ đứng dậy chấp tay 
bạch Phật: 

“Con nay có được xuất gia học đạo thành Tỳ-kheo, tu phạm 
hạnh ở trong Chánh pháp luật không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nay ông có thể được xuất gia, thọ cụ túc giới, tu các phạm hạnh 
ở trong Chánh pháp luật ...”. Chỉ ứiết, cho đến đắc A-la-hán, tâm khéo 
giải thoát. 

Bấy giờ tinh tấn Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá đắc A-la-hán, 
duyên tự tâm mà giác tri, được an lạc giải thoát, bèn nói kệ: 

Nay ta thật vui sướng, 

Ở trong pháp Đại tiên; 
Được vui lìa tham dục, 
Không phí công thấy Phật. 


M 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1045 





KINH 180. TRÍ GIÁ" 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong rừng cây Sa-la, tại tụ lạc Bà-la-môn ”. 
Bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y, mang bát vào tụ lạc Bà-la-môn khất 
thực, bất chợt mây phi thời nổi lên. Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Nay, 
Ta nên đến trong nhà hội lớn gia chủ Bà-la, tại tụ lạc Bà-la-môn)?. 
Nghĩ vậy rồi, Ngài liền đến chỗ nhà hội lớn kia. Khi ấy các gia chủ 
Bà-la-môn đang hội họp trong nhà đó. Từ xa trông thấy Thế Tôn, họ 
cùng bảo với nhau: “Sa-môn cạo đầu kia cuối cùng biết pháp gì!*?” 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo gia chủ Bà-la-môn tụ lạc Bà-la kia rằng: 
“Trong dòng Bà-la-môn có người biết pháp, có người không biết 
pháp; dòng Sát-đế-lợi hay gia chủ, cũng có người biết pháp, có người 
không biết pháp.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chẳng bạn muốn hơn bạn, 
Vua không phục khó phục; 
Vợ không cầu hơn chông, 
Con nào không kính cha? 
Không người trí: không hội. 
Không trí: không lời pháp; 
Tham, sân, sỉ đoạn tận, 
Thì đó là người trí. 
Khi ấy gia chủ Bà-la-môn kia bạch Phật: 
“Thiện sĩ Cù-đàm! Thiện sĩ phu! Mời Ngài có thể vào nhà này 
mà ngồi.” 





!' Pã|i, S.7.22. Khomadussa. Biệt dịch, N°100(94). 

- Pali: Sakkesu viharati Khomadussam namam Sakyaänam nigamo. Sống giữa 
những người họ Thích, tại tụ lạc Khomadussa của họ Thích. 

-. Bà-la-môn tụ lạc Bà-la trưởng giả 3 £# [1 5š 4 3 ¿§ E :ñ. Pali: Khomadussaka 
brahmanagahapatikä sabhãäyam, trong nhà hội của những gia chủ Bà-la-môn 
thuộc tụ lạc Khomadussa. 

-_Pali: ke ca mundaka samanaka, ke ca sabhadhammam jananti? “Những Sa-môn 
trọc đầu kia là ai? Sao họ không biết phép hội họp?” 






































1046 TẠP A-HÀM (I) 





Sau khi Thế Tôn ngồi rồi, liền bạch rằng: 

“Xin Cù-đàm thuyết pháp. Chúng tôi muốn nghe.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì gia chủ Bà-la-môn nơi đại hội này bằng 
mọi cách thuyết pháp khai thị, dạy dỗ, soi sáng và làm cho vui mừng 
rồi, lại nói kệ: 

Ngu cùng trí tụ hội, 

Không nói, biết ai sáng? 
Hay nói đạo tịch tĩnh, 

Nghe nói, biết kẻ trí. 

Người nói, nêu Chánh pháp, 
Kiến lập cờ Đại tiên; 

Khéo nói là cờ Tiên, 

Pháp là cờ La-hán. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các gia chủ Bà-la-môn nơi tụ lạc Bà-la kiến 
lập chánh pháp, khai thị, dạy dỗ, soi sáng, làm cho vui vẻ xong, từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra về. 


M 
KINH 1ISI. THIÊN TÁC 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở Câu-tát-la', du hành trong nhân gian. Rồi 
đến tụ lạc Phù-lê ”, trú trong vườn Am-la của Bà-la-môn Thiên Tác)$. 
Khi ấy Tôn giả Ưu-ba-ma” làm thị giả. Bấy giờ Thế Tôn đang đau 
lưng”, bảo Tôn giả Ưu-ba-ma: 

“Thầy cất y bát xong, đến nhà Bà-la-môn Thiên Tác.” 

Lúc đó Bà-la-môn Thiên Tác đang ở trong nhà, sai người chải 





!-. Päli, S. 7. 2. 3. Devahita. Biệt dịch, N°100(95). 

-. Bản Pali: Savatthinidanam, nhân duyên ở Xá-vệ. 

'“Phù-lê tụ lạc ÿ# #U 3# 3. 

-_ Thiên Tác Bà-la-môn % †E 3 £# F3. Pali: Devahito brahmano. 

-_ Ưu-ba-ma {# 3ý F£.. Pali: Upavana. 

- Pali: vatehabadhiko, phong bệnh; được giải thích (Tha.ii.57), do sự dao động 
của gió nội thân. Không phải gió cảm mạo từ ngoài. 




















SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1047 





đầu và cạo râu, sửa tóc cho ông, thấy Tôn giả Ưu-ba-ma đang đứng 
ngoài cửa. Thấy rồi ông nói kệ: 


Vì sao cạo râu tóc, 
Mình khoác Tăng-già-lê”'; 
Đang đứng ngoài cửa đó, 
Muốn câu xin thứ gì? 

Tôn giả Ưu-ba-ma nói kệ đáp: 
Đấng Thiện Thệ La-hán, 
Bị bệnh phong đau lưng; 
Có thứ nước an lạc”, 
Trị bệnh Mâu-nmi chăng ? 


Lúc ấy, Bà-la-môn Thiên Tác lấy ra một bát đây tô, một bình 


dầu, một bình đường phèn, rồi sai người bưng đi, cùng bình nước nóng, 
theo Tôn giả Ưu-ba-ma đến chỗ Thế Tôn. Lấy dầu xoa lên thân, dùng 
nước nóng rửa đi, xong đem tô và đường phèn làm nước uống. Sau đó, 
bệnh đau lưng Thế Tôn liền được an ổn. Sáng sớm hôm sau Thiên Tác 
dậy thật sớm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một 
bên, nói kệ: 


21. 
22. 


ĐẠO 


24. 


Sao gọi Bà-la-môn, 

Thí gì được quả lớn? 

Thế nào là thời thí”, 

Sao gọi ruộng phước tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu được trí túc mạng, 

Thấy trời, định hướng sanh”; 

Được hết các hữu lậu, 





Pali: mundo sañghãtiparuto, trọc đầu, khoác Tăng-già-lê. 

An lạc thủy #3 ## zK_. Pali: unhodakam, nước nóng. Bản Hán đọc là 
sukhodakam? 

Thời thí ñÿ Ji ; chỉ trong lúc đang bố thí (hiểu theo phân từ hiện tại). Pãli: 
kathañhi yajamanassa, như thế nào, trong lúc hiến tế? 

Các bản đều đọc là định thú sanh ZE #ñ 3: . Nên đọc là ác thú sanh, gần với bản 


PaIi. Pali: saggapayañca passati, thấy sanh thiên, hay đọa lạc. 








1048 TẠP A-HÀM (I) 





Mâu-ni khởi tam mình. 
Khéo biết tâm giải thoát, 
Giải thoát tất cả tham; 
Mới gọi Bà-la-môn. 
Thí kia được quả lớn. 
Thí kia là thời thí, 
Ruộng phước theo ý muốn. 
Sau khi Bà-la-môn Thiên Tác nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hỷ làm lễ ra về. 


M 


KINH 1182. NGHỀ RUỘNG" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian; một 
đêm nọ dừng chân lại trong rừng Sa-la. 

Bấy giờ, cách rừng Sa-la không xa có một Bà-la-môn làm nghề 
nông”. Sáng sớm thức dậy vào trong rừng Sa-la, từ xa nhìn thấy Thế 
Tôn đang ngồi dưới một bóng cây, tướng mạo oai nghi đoan chánh, 
các căn thanh tịnh, tâm người tịch định, thành tựu đầy đủ chỉ quán đệ 
nhất. Thân Ngài sắc vàng ánh sáng chiếu suốt. Thấy vậy, đến chỗ 
Ngài, bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tôi làm nghề nông ở gần đây, nên thích rừng 
này. Bạch Cù-đàm, có nghề nghiệp gì ở đây không, mà thích ở trong 
rừng này? Rồi nói kệ: 


Tỳ-kheo ở rừng này, 

Vì có nghề nghiệp gì, 

Nên một mình chỗ vắng, 

Thích ở trong rừng này? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 





3: Pãli, S.7.17. Navakammika. Biệt dịch, N°100(96). 
%- Hán: doanh tác điền nghiệp ##£ {£ HI ‡£ . Bản Pãli: navakammika, thợ cất nhà 
(hoặc thợ mộc). 


























SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1049 





Vô sự ở rừng này, 
Nễ rừng chặt từ lâu; 
Nơi rừng, lìa thoát rừng, 
Thiên tư, trừ bất lạc. 
Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, làm 
lễ ra về. 


M 


KINH 1183. NHẶT CỦI” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian; một 
đêm nọ dừng chân lại trong rừng Sa-la. 

Bấy giờ, có một Bà-la-môn ở bên cạnh rừng, cùng năm trăm 
thiếu niên Bà-la-môn ở chung”. Bà-la-môn kia thường tán thán, mong 
mồi và muốn gặp Thế Tôn, “Khi nào Ngài du hành đến rừng này, 
nhân đó ta đến gặp để hỏi về những chỗ còn nghi. Ngài có rảnh vì ta 
mà ký thuyết không?” 

Khi ấy người đệ tử thiếu niên của Bà-la-môn kia nhân kiếm củi, 
nên vào trong rừng. Từ xa nhìn thấy Thế Tôn ngồi dưới bóng cây, 
dung nghi đoan chánh, các căn vắng lặng, tâm ngài định tĩnh, thân như 
núi vàng ánh sáng chiếu suốt, thấy rồi tự nghĩ: “Thầy mình thường tán 
thán, kính ngưỡng và mong được gặp Ngài Cù-đàm để hỏi những điều 
nghi ngờ. Nay Sa-môn Cù-đàm này đến trong rừng này, ta phải nhanh 
chóng về báo cho thây ta biết.` Tức thì ôm bó củi nhanh chóng trở về 
nhà học, bỏ bó củi xuống, rồi đến chỗ thầy thưa rằng: 

“Thầy nên biết! Lâu nay thầy thường tán thán, kính ngưỡng 
muốn gặp Sa-môn Cù-đàm đến rừng này để hỏi những điều nghi, nay 
Sa-môn Cù-đàm đã đến rừng này, xin thầy biết thời. ” 

Khi ấy Bà-la-môn liền đến chỗ Thế Tôn, sau khi thăm hỏi, ủy 
lạo xong, ngồi lui qua một bên nói kệ: 





”. Pali, 7.18. Katthahãra. Biệt dịch, N°100(97). 
Xà Cọng (túc) =9=J. Hán dịch sát nghĩa đen. Pali: antevasika: đệ tử (= người sống 
chung). 


1050 


TẠP A-HÀM (I) 





Một mình vào nơi sợ, 
Trong rừng rậm thâm sâu; 
Đứng vững không dao động, 
Khéo tu pháp chánh cần. 
Không ca múa âm nhạc, 
Ở chỗ vắng tĩnh lặng; 

Tôi chưa từng thấy ai, 
Một mình thích rừng sâu. 
Muốn tìm nơi thế gian, 

Vị Chúa tỂ tự tại; 

Là trời Tam thập tam, 

Cõi trời VuI tự tại. 

Cớ sao vào rừng sâu, 

Khổ hạnh tự khô héo? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Mong cầu nhiều là khổ, 
Đắm mê vào các cối; 
Tất cả chúng đều là 

Cội rễ của ngu sỉ. 
Những loại cầu như vậy, 
Ta trừ bỏ từ lâu. 

Không câu, không lừa dối, 
Tất cả không đụng tới. 
Đối tất cả các pháp, 
Duy có quán thanh tịnh; 
Được vô thượng Bồ-đề, 
Thiền tư tu chánh lạc. 


Bà-la-môn lại nói kệ: 


Nay con kính lễ Ngài, 
Đấng Mâu-ni tịch lặng; 
Vua thiên tư vì diệu, 

Đại giác, giác vô biên. 
Như Lai cứu trời, người, 
Vòi vọi như núi vàng; 
Giải thoát khỏi rừng rậm, 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1051 





Ở rừng hẳn không đắm. 
Đã nhổ gai nhọn sâu, 
Lành sạch không dấu vết; 
Thượng thủ hàng luận sư, 
Biện luận hơn tất cả. 
Sư tử hùng loài người, 
Rống động khắp rừng sâu; 
Hiển hiện Khổ Thánh đế, 
Tập, Diệt, tám Thánh đạo. 
Diệt tận các tụ khổ, 
Xuất ly, tịnh không nhơ; 
Tự thoát tất cả khổ, 
Cứu khổ khắp chúng sanh. 
Vì an lạc chúng sanh, 
Nên diễn nói Chánh pháp; 
Với ân ái đã đút, 
Đối lưới dục xa lìa. 
Đoạn trừ hết tất cả, 
Kết buộc của hữu ái; 
Như hoa sen sống nước, 
Không nhiễm dính nước bùn. 
Như mặt trời giữa không, 
Trong sáng không mây che; 
Hôm nay con may mắn, 
Đến rừng Câu-tát-la. 
Được gặp Bậc Đại Sư, 
Đấng Lưỡng Túc Tôn Thắng; 
Đại tỉnh tấn, rừng sâu, 
Rộng độ sanh bậc nhất. 
Hàng đầu, Điều Ngự Sư, 
Kính lễ Đấng Vô Úy. 
Sau khi Bà-la-môn nói đầy đủ kệ khen ngợi Phật xong, nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đẳnh lễ ra về. 


M 


1052 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1184. TÔN-ĐÀ-LỢI (1? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, nghỉ 
đêm bên bờ sông Tôn-đà-lợi”. Bấy giờ, Thế Tôn cạo tóc chưa lâu, 
vào cuối đêm, lấy y phủ lên đầu, ngồi kiết già, chánh thân tư duy, cột 
niệm Ở trước. 

Bấy giờ, bên sông Tôn-đà-lợi có Bà-la-môn°! đang ở, cuối đêm 
thức dậy, đem những thức ăn cúng còn dư chưa hết, đem đến bờ sông, 
muốn tìm Bà-la-môn có đức lớn để cúng dường. 

Khi ấy Thế Tôn nghe tiếng Bà-la-môn bên bờ sông; nghe rồi 
bèn đằng hắng lên tiếng và lấy y ra để bày đầu. Lúc ấy, Bà-la-môn 
bên sông Tôn-đa-lợi thấy Phật rồi, tự nghĩ: “Đây là Sa-môn cạo đầu, 
chẳng phải Bà-la-môn.” Định đem thức ăn trở về, nhưng Bà-la-môn 
này lại nghĩ: “Đâu phải chỉ có Sa-môn đầu cạo tóc. Trong hàng Bà- 
la-môn cũng có người đầu cạo tóc. Nên đến đó, hỏi chỗ sanh của 
ông ta.” Lúc này, Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi đến chỗ Thế Tôn 
hỏi rằng: 

“Ngài sanh thuộc dòng họ nào?” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Ông chớ hỏi chỗ sanh, 
Mà nên hỏi chỗ hành. 
Khác cây dùi lấy lửa, 
Cũng có thể sanh lửa. 
Trong dòng họ hạ tiện, 
Sanh Mâu-nỉ vững chắc; 
Trí tuệ, có tàm quý, 

Tỉnh tấn, khéo chế ngự. 
Rối ráo sáng tỏ khắp, 

Tu phạm hạnh thanh tịnh; 





?. Pali, S.7.9. Sundarika. Biệt dịch, N°100(99). 

”° Tôn-đà-lợi hà ƒ4 JÈ #l| ;s[. Pãli: Sundarikã-nadi. 

3! Paii; Sundarikabharadvaja brahmana, Bà-lamôn Sundarka dòng họ 
Bharadvajia. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1053 





Mà nay đã đúng thời, 
Nôn cúng thức ăn dư. 

Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi lại nói kệ: 

Nay ngày tốt của con, 

Muốn cúng dường cầu phước; 
May gặp được Đại sĩ, 

Tôn quý nhất ba thời. 

Nếu không gặp được Phật, 
Thời đã cúng người khác. 

Bấy giờ, Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi càng tăng thêm lòng 
tin, liền đem thức ăn dư ấy phụng cúng Thế Tôn. Thế Tôn không 
nhận, vì đã nhờ nó! bài kệ mà được. 

(Chỉ tiết như đã nói, vì nhờ thuyết pháp mà được đồ ăn). 

Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bây giờ thức ăn cúng này nên để chỗ nào?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“la không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên thần hay người đời nào có thể ăn thức ăn này mà khiến thân thể 
an ổn. Ông hãy đem thức ăn này bỏ vào trong nước không có trùng và 
chỗ đất ít cổ mọc.” 

Lúc này, Bà-la-môn này liền đem thức ăn này bỏ vào trong nước 
không có trùng. Nước liền bốc khói sủi bọt sôi lên thành tiếng xèo 
xèo. Ví như nung hòn sắt, đem bỏ vào trong nước lạnh, bốc khói sủi 
bọt sôi lên phát ra tiếng xèo xèo. Thức ăn này cũng vậy. Bỏ vào nước 
không có trùng, bốc khói sủi bọt, sôi lên thành tiếng xèo xèo. Bà-la- 
môn bên sông Tôn-đà-lợi lòng kinh hãi, thân lông dựng lên hết, cho là 
tai biến, vội chạy lên bờ gom củi khô lại cúng dường đền thờ lửa để 
dứt sự tai quái. Thế Tôn thấy ông gom củi khô cúng dường đền thờ lửa 
để mong dứt sự tai quái. Thấy vậy, liền nói kệ: 

Bà-la-môn thờ lửa, 
Thiêu đốt cây cỏ khô, 
Chớ cho là tịnh đạo, 
Có thể dứt tai hoạn. 
Đó là ác cúng dường, 


1054 


TẠP A-HÀM (I) 





Mà bảo là trí tuệ. 

Tạo nhân duyên như vậy, 
Ngoại đạo thủ tu tịnh. 

Nay ông bỏ lửa củi, 

Thổi bùng lửa bên trong; 
Thường tu không phóng dật, 
Lúc nào cũng cúng dường. 
Tin tịnh khắp mọi nơi, 
Rộng bày đại hội thí. 
Tâm ý là bó củi, 

Sân nhuế bốc khói đen. 
Vọng ngữ là vị đời, 

Miệng lưỡi là thìa gỗ; 
Ngực giữ nơi lửa đối, 

Lửa dục thường cháy mạnh. 
Phải khéo tự điều phục, 
Người tiêu điệt ngọn lửa. 
Chánh tín là sông lớn, 
Tịnh giới là vượt sang. 
Lắng trong sạch dòng nước, 
Được người trí khen ngợi; 
Sạch trong người: đức trời, 
Nên tắm rửa trong đó. 

Lội nước không dính mình, 
An ổn qua bờ kia. 

Chánh pháp là vực sâu, 
Phước đức là xuống đò. 
Nước lắng trong tràn đầy, 
Được người trí khen ngợi 
Sạch trong người: đức trời, 
Nên tắm rửa trong đó. 

Lội nước không dính mình, 
An ổn qua bờ kia; 

Chân đế khéo điều ngự, 
Nhiếp hộ tu phạm hạnh. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1055 





Từ bi là khổ hạnh, 
Tâm chân thật thanh tịnh; 
Dùng Chánh pháp tắm rửa, 
Được người trí xưng tán. 
Sau khi Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, trở lại đường cũ mà đi. 


M 


KINH 1185. TÔN-ĐÀ-LỢI (2)? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, ở 
trong rừng rậm bên sông Tôn-đà-lợi. Lúc ấy, có Bà-la-môn đang ở 
bên sông Tôn-đà-lợi, đến chỗ Phật, thăm hỏi, ủy lạo xong, ngồi lui 
qua một bên, hỏi Phật: 

“Bạch Cù-đàm, Ngài có đến sông Tôn-đà-lợi tắm rửa không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Đến sông Tôn-đà-lợi để tắm rửa để làm gì?” 

Bà-la-môn bạch: 

“Bạch Cù-đàm, sông Tôn-đà-lợi là cứu độ, là an lành, là thanh 
tịnh. Nếu ai tắm rửa ở đó, có thể trừ hết mọi điều ác.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Chẳng sông Tôn-đà-lợi, 
Cũng chẳng Bà-hưu-ãa; 
Chẳng Già-da, Tát-la. 
Những con sông như vậy; 
Không khiến người tạo ác 
Có thể thành thanh tịnh. 
Nhưng sông Tôn-đà-lợi, 
Hằng hà, Bà-hưu-đa; 
Người ngu thường ở đó, 
Không thể trừ hết ác. 
Những người thanh tịnh kia, 


3“. P8li, M. 7. Vatthipama-sutta. Biệt dịch, N°100 (98); N?125(13.5). 


1056 


TẠP A-HÀM (I) 





Cần tắm rửa làm gì? 
Những người thanh tịnh kia, 
Cần bố“tát làm gì? 

Nghiệp tịnh do mình tịnh, 
Đời này nên gìn giữ; 
Không sát sanh, trộm cướp, 
Không dâm, không nói dối; 
Bố thí trừ keo bẩn, 

Ở đó mà tắm rửa. 

Đối tất cả chúng sanh, 
Thường khởi lòng từ bi; 
Dùng nước giếng tắm rửa, 
Già-da để làm gì? 

Trong tâm tự thanh tịnh, 
Không đợi tắm bên ngoài; 
Kẻ nghèo cùng hạ tiện, 
Thân thể nhiều nhơ bẩn. 
Dùng nước rửa bụi ngoài, 
Không thể sạch ở trong. 


hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1186. BÚI TÓC (1)* 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 


Sau khi Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi nghe những gì Phật dạy, 


vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn búi tóc La-đậu-bà-giá**, vốn là người quen 
biết của Phật lúc còn là người thế tục, đến chỗ Phật, thăm hỏi, uý lạo 
xong, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 





3 Pali, S.7.6. Ja{ä. Biệt dịch, N°100(100). 


*'. Oanh kế La-đậu-bà-giá Bà-la-môn ⁄## E⁄ #š§ g7 3š ÿ# 3# ÿ§ 


























—. Trên chữ la £& 











có 


thể sót chữ bà 3. Pãli; Jatabhãradvãja-brahmana, Bà-la-môn bện tóc dòng họ 


Bharadvajia. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1057 





Người búi tóc ngoài thân, 
Đó chỉ gọi búi tóc; 
Người búi tóc bên trong, 
Là chúng sanh trói buộc. 
Nay xi hỏi Cù-đàm, 
Làm sao gỡ búi tóc ? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nên thọ trì tịnh giới, 
Trong tâm tu Chánh giác; 
Chuyên tỉnh cần phương tiện, 
Thì gỡ được búi tóc. 
Sau khi Bà-la-môn búi tóc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 
M 


KINH 118. BÚI TÓC (2Š 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la- 
vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn búi tóc Bà-la-đậu-bà-giá, đến chỗ Phật, 
thăm hỏi úy lạo nhau xong, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 

Người búi tóc ngoài thân, 
Đó chỉ gọi búi tóc. 
Người búi tóc trong tâm, 
Là chúng sanh trói buộc. 
Nay tôi hỏi Cù-đàm, 
Người búi tóc như vậy; 
Nôn dùng phương tiện gì? 
Nơi nào gỡ búi tóc ? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Mắt, tai, cùng với mũi, 
Lưỡi, thân, ý nhập xứ; 
Đối với danh sắc kia, 


3 Tham chiếu kinh 1187 trên. 


1058 TẠP A-HÀM (I) 





Diệt hết khiến không còn. 
Các thức đã diệt hẳn, 
Nơi đó dứt búi tóc. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn búi tóc Bà-la-đậu-bà-giá 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1I8S8. TÔN TRỌNG” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây bồ-để”, bên sông Ni-liên- 
thiển, tại tụ lạc Uất-bềể-la, thành đạo chưa bao lâu. Bấy giờ, Thế Tôn 
một mình yên tĩnh tư duy tự nghĩ rằng: 

“Thật là khổ thay, không có cung kính, không có thứ lớp, không 
có bậc tự tại nào khác để nễ sợ”. Như vậy sẽ bị thoái giảm đối với đại 
nghĩa. Có chỗ để cung kính, có thứ tự, có bậc tự tại nào khác, sẽ sống 
được an lạc. Có cung kính, có thứ tự, có bậc tự tại khác, đại nghĩa 
được đầy đủ. Có ai trong chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Trời, Thần, Người mà có thể thành tựu hơn Ta về giới, fam-muội, trí 
tuệ, giải thoát và giải thoát tri, Ta sẽ cung kính tôn trọng, phụng sự 
cúng dường, nương vào người đó mà sống.” 

Ngài lại nghĩ: 

“Nhưng không có ai trong chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn, Trời, Thần và Người mà có thể có đầy đủ giới, tam-muội, trí tuệ, 
giải thoát và giải thoát tri kiến hơn Ta, để khiến Ta cung kính tôn 
trọng, phụng sự cúng dường, nương vào người đó mà sống. Duy chỉ có 
Chánh pháp khiến Ta tự giác, thành tựu Bồ-đề. Ta hãy cung kính tôn 
trọng, phụng sự, cúng dường pháp ấy, nương vào đó mà sống. Vì sao? 





36. 


Quốc Dịch, quyển 38, phần cuối, “Tụng vii. Kệ. 6.Tương ưng Phạm thiên” † 
phẩm, 10 kinh. Ấn Thuận, “Tụng viii. 22. Tương ưng Phạm thiên” mười kinh: 
1288-1287 (Đại Chánh, kinh 1188-1197). Pali, S.6.2. Garava; cí. A. 4. 21. 
Uruvelã. Biệt dịch, N°100(101). 

Pali: ajapalanigrodhamile, dưới gốc cây Ajapala-nigrodha. 

Päli: dukkham kho agãravo viharati appatisso, “Khổ thay, sống mà không có sự 
kính trọng, không có sự thuận tùng”. 


37. 
38. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1059 





Chư Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác quá khứ cũng cung kính, 
tôn trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. 
Chư Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác vị lai cũng sẽ cung kính, 
tôn trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống.” 

Bấy giờ, Phạm Thiên vương, chúa của thế giới Ta-bà, biết tâm 
niệm Thế Tôn rồi, nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay biến mất khỏi 
Phạm thiên, đứng trước Phật, tán thán rằng: 

“Lành thay, bạch Thế Tôn! Đúng vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng 
vậy! Những người giải đãi không cung kính thì rất khổ... (nói chỉ tiết 
như trên, cho đến) nghĩa lớn đầy đủ. Kỳ thực không có chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Thần, Người mà có thể có đầy đủ 
giới, tam-muội, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hơn Thế Tôn, 
để khiến Thế Tôn cung kính tôn trọng, phụng sự cúng dường, nương 
vào đó mà sống. Chỉ có Chánh pháp, mà Như Lai tự ngộ thành Chánh 
đẳng Chánh giác, là chỗ mà Như Lai phải cung kính tôn trọng, phụng 
sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. Vì sao? Chư Như 
Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác quá khứ cũng đã cung kính, tôn 
trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. Chư 
Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác vị lai cũng cung kính, tôn 
trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. Thế 
Tôn cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, 
nương vào đó mà sống.” 

Bấy giờ Phạm thiên vương lại nói kệ: 

Chư Phật thời quá khứ, 

Và chư Phật vị lai; 

Phật, Thế Tôn hiện tại, 

Hay trừ chúng sanh tu; 

Hết thảy cung kính pháp, 
Nương Chánh pháp mà sống. 
Sự cung kính như vậy 

Đó là pháp chư Phật. 

Sau khi Phạm thiên vương nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy 
hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


M 


1060 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1189. PHẠM THIÊN ()° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây bồ-đề, bên sông Ni-liên-thiển, 
tại tụ lạc Uất-bềể-la, thành đạo chưa bao lâu. 

Bấy giờ, Thế Tôn, một mình yên tĩnh tư duy như vầy: 

“Có nhất thừa đạo"° có thể làm cho chúng sanh thanh tịnh, thoát 
mọi ưu bi, diệt trừ khổ não và được pháp chân như”. Đó là bốn Niệm 
xứ. Những gì là bốn? 

“Đó là niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ, tâm, 
pháp trên pháp. Nếu có người nào không thích bốn Niệm xứ thì sẽ 
không thích Thánh pháp như”. Không thích Thánh pháp như thì sẽ 
không thích Thánh đạo như”. Không thích Thánh đạo như thì sẽ không 
thích pháp cam lộ. Không thích pháp cam lộ thì sẽ không giải thoát 
khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 

“Nếu người nào thích tu bốn Niệm xứ thì sẽ thích tu Thánh pháp 
như. Thích tu Thánh pháp như thì sẽ thích Thánh đạo như. Thích 
Thánh đạo như thì sẽ thích pháp cam lộ. Thích pháp cam lộ thì được 
giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não.” 

Bấy giờ, Phạm thiên vương, chúa của thế giới Ta-bà, biết được 
tâm niệm của Phật rồi, nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay biến mất 
khỏi cõi trời và hiện đứng trước Phật, tán thán rằng: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Đúng vậy, bạch Thiện Thệ! Có 
nhất thừa đạo có thể làm cho chúng sanh thanh tịnh. Đó là bốn 
Niệm xứ,... cho đến giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não.” 

Lúc ấy, Phạm thiên vương lại nói kệ: 





3 Pãli, S. 47. 18. Brahmä. Biệt dịch, N°100 (102); N9101(4). 

#* Nhất thừa đạo —- 5£ ;ši. Pãli: ekayano maggo, con đường có một lối đi duy nhất, 
khác với ekayãna, nhất thừa, chỉ một cỗ xe duy nhất. 

Đắc chân như pháp {8 #í #[l 3⁄4. Päli: ñãyassa adhigamaya, nibbãnassa 
sacchikiriyaya, để đạt đến Chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. 

Như Thánh pháp #JI =t 3. Pali: ñaya (dhamma)? Xem thêm cht. dưới. 

Như Thánh đạo #[I =t ?š . Pãli: ñãyãya maggam, con đường dẫn đến chánh lý(2) 














41. 
































42. 
43. 














SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 


1061 





Rằng có nhất thừa đạo, 
Thấy đoạn tận hữu biên"; 
Diễn nói về Chánh pháp, 
An ủi chúng sanh khổ. 
Chư Thế Tôn quá khứ, 
Nương đạo này vượt qua; 
Chư Thế Tôn vị lai, 

Cũng nương đạo này qua. 
Đấng Chánh Giác hiện tại, 
Nương đây qua biển cả, 
Rốt ráo mé sanh tử, 

Điều phục tâm thanh tịnh. 
Đối sanh tử lưu chuyển, 
Đều đã dứt hết hẳn. 

Biết tất cả cảnh giới, 

Tuệ nhấn tỏ Chánh đạo. 
Thí như nước sông Hằng, 
Đều chảy về biển lớn; 
Dòng nước siết trôi xa, 
Chánh đạo cũng như vậy. 
Trí rộng khéo hiển bày, 
Mau được pháp cam lộ; 
Xe Chánh pháp thù thắng, 
Vốn chưa từng được nghe. 
Vì thương xót chúng sanh, 
Nên chuyển vì chúng sanh; 
Che chở chúng trời, người, 
Khiến đưa qua bờ kia. 

Cho nên các chúng sanh, 
Đều cúi đầu đảnh Iễ. 


hỷ cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi biến mất. 


A4. 


Hán: kiến sanh chư hữu biên Bị E š# 


M 





_— 



































jatikhayantadassT, thấy sự sanh được đoạn tận. 


Sau khi Phạm thiên vương nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 


5. Chư, nên đọc là tận. Pali: 


1062 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1190. PHẠM CHÚA*® 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây bồ-đề, bên sông Ni-liên-thiển, 
tại tụ lạc Uất-bễ-la*5, thành đạo chưa bao lâu. 

Bấy giờ, có Phạm thiên vương, chúa của thế giới Ta-bà””, với sắc 
thân tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 

Ở trong các chủng tánh, 
Lưỡng túc tôn Sát-lợi”; 
Bậc Minh Hạnh đây đủ, 
Tối thắng trong loài người. 

Phật đáp: 

“Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên! 

Ở trong các chủng tánh, 
Lưỡng túc tôn Sá1-lợi; 

Bậc Minh Hạnh đây đủ, 
Tối thắng trong loài người. 

Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vương chủ thế giới Ta-bà 
nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi 
biến mất. 


M 


KINH 1191. KHÔNG NHÀN XỨ” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, 





*.. Pali, S.6.11. Sanamkumära. Biệt dịch, N°100 (103). 

*. Bản Pãli: Rajagahe viharati Sappinitire, trú tại Vương xá, bên bờ sông Sappini. 
*“_ Pali: Brahmã sanamkumäro, vị Phạm thiên thường xuyên dưới dạng hài đồng, 
thường đồng hình Phạm thiên. 

#8. pạji; khattiyo settho janetasmim, ye gottapatisarino, những ai tin vào chủng tộc, 
thì Sát-lợi là tối tôn. 

* Pali, S.6.13. Andhakavinda. Biệt dịch, N°100(104). 





SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1063 





dừng nghỉ nơi thanh vắng không có tụ lạc”, cùng với các Tỳ-kheo nghỉ 
đêm tại đó. Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp tùy thuận A- 
lan-nhã. 

Khi ấy Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà tự nghĩ rằng: 
“Hôm nay Thế Tôn đang ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian 
và dừng nghỉ nơi thanh vắng không có tụ lạc, cùng với các Tỳ-kheo 
nghỉ đêm tại nơi hoang vắng đó. Bấy giờ, Thế Tôn đã vì đại chúng 
nói pháp tùy thuận không”'. Bây giờ, ta nên đến tùy thuận mà tán 
thán.” Nghĩ vậy xong, nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất 
khỏi cõi trời và hiện đứng trước Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên, mà nói kệ: 

Quen chỗ ngồi biên địa”, 
Đoạn trừ các phiên não; 
Nếu không thích rừng vắng, 
Nhập chúng, hãy phòng hộ. 
Tự điều phục tâm mình, 

Đi xim ăn từng nhà; 

Nên giữ gìn các căn, 
Chuyên tỉnh nhiếp tâm niệm. 
Sau tập quen rừng vắng, 
Ngôi nơi a-luyện-nhã; 

Xa ha các sợ hãi, 

Trụ an ổn không sợ. 

Nếu có các hung hiểm, 

Rắn dữ, mọi độc hại; 

Mây đen, lắm tối tăm, 

Sấm sét lóe sáng ngời; 

Thì nhờ lìa phiền não, 

Nên ngày đêm an ổn. 


”" Bản Paãli: Mãgadhesu viharati Andhakavinde, sống giữa những người Ma-kiệt- 


đà, trong làng Andhakavinda. 
”!' Tùy thuận không “H——. Trên kia, Hán dịch là “tùy thuận a-luyện-nhã 
“l———n~Y”. 


**“ Pali: sevetha pantãni senäsanäni, các ông hãy sống nơi biên địa. 


1064 TẠP A-HÀM (I) 





Như pháp con đã nghe, 
Cho đến không cứu cánh. 
Một mình, tu phạm hạnh, 
Không sợ ngàn ma chết. 
Nếu tu hành giác đạo, 
Cả vạn chẳng sợ chỉ. 
Tất cả Tu-đà-hoàn, 
Hoặc đắc Tư-đà-hàm; 
Cùng với A-na-hàm, 
Số này cũng vô lượng. 
Không thể tính số được, 
Sợ người bảo: nói dối. 
Sau khi Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà nghe những gì 
Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ Phật rồi biến mất. 


M 


KINH 1192. TẬP HỘI?" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại rừng Ca-tỳ-la-vệ, ở Ca-tỳ-la-vệ””, cùng 
với năm trăm Tỳ-kheo, đều là những bậc A-la-hán, sạch hết phiển 
não, việc làm đã xong, la các gánh nặng, đã được lợi mình, hết mọi 
hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì đại chúng nói pháp tương ưng Niết-bàn. 
Khi ấy có đại chúng chư Thiên oai lực từ mười phương thế giới, đều 
đến câu hội, cúng dường Thế Tôn và các Tỳ-kheo Tăng. Lại có các 
Phạm thiên vương ở tại Phạm thế tự nghĩ rằng: “Hôm nay Phật đang 
trú tại Ca-tỳ-la-vệ, .. nói đầy đủ như trên, cho đến cúng dường Thế 
Tôn và đại chúng. Bấy giờ, chúng ta nên đến đó tán thán.” Nghĩ vậy 
rồi, nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi trời và hiện 
đứng trước Phật. 





>3: Pali, S.1.37. Samaya. Biệt dịch, N°100(105). 


* Ca-tỳ-la-vệ Ca-tỳ-la-vệ lâm 3u Eš ÿ£ f 3U E# ## fấi #k.. Pãli: Kapilavatthusmim 
Mahavane, trong rừng Đại lâm, ở Kaplilavatthu. 




















SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 


1065 





Bhh 


56. 


Phạm thiên thứ nhất nói kệ: 


Ở trong rừng lớn này, 

Đại chúng đều vân tập; 

Chúng chư Thiên mười phương, 
Tất cả đến cung kính. 

Từ xa con đến lễ, 

Tăng nan phục, tối thắng”. 


Phạm thiên thứ hai lại nói kệ: 


Chư Tỳ-kheo Tăng này, 
Tĩnh tấn, tâm chân thật; 
ở trong rừng lớn này, 
Cầu độ, nhiếp các căn. 


Phạm thiên thứ ba nói kệ tiếp: 


Khéo phương tiện tiêu dung 
Ấn ái sâu, gai nhọn; 

Kiên cố không dao động, 
Như phướn Nhân-đà-la”. 
Vượt dòng nước hào sâu, 
Thanh tịnh không cầu dục; 
Đấng Đại Sư khéo độ 

Các Rồng chúa đã thuần. 


Phạm thiên thứ tư nói kệ tiếp: 


Mỗi vị nói kệ xong, bốn Phạm thiên liền biến mất. 


Ai quy y nơi Phật, 

Quyết không đọa đường ác; 
Đã dứt thân làm người, 
Được thân trời thọ lạc. 


M 


Päli: aparãjitasahgham, Tăng-già không thể bị đánh bại. 


Nhân-đà-la tràng 








Ä 











JÈ šẽ li. Cây phướn của Đế Thích. 














1066 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1193. CÙ-CA-LÊ?“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. Bấy giờ, có Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà, hằng 
ngày tinh cần đến chỗ Phật tôn kính cúng dường. Bấy giờ chủ thế giới 
Ta-bà nghĩ: “Sáng nay đến gặp Thế Tôn quá sớm. Chắc Thế Tôn còn 
đang nhập đại định. Ta hãy đến phòng Tỳ-kheo Cù-ca-lê*, bạn đẳng 
của Đề-bà-đạt-đa.” Nghĩ rồi, liền đến trước phòng Cù-ca-lê gõ cửa và 
nói rằng: 

“Cù-ca-lê, nên khởi lòng tin thanh tịnh nơi Tôn giả Xá-lợi-phất 
và Mục-kiển-liên. Người chớ để chịu khổ lâu dài, không lợi ích.” 

Cù-ca-lê nói: 

“Ông là ai?” 

Phạm thiên đáp: 

“Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà. ” 

Cù-lê-ca nói: 

“Thế Tôn không thọ ký cho ông đắc A-na-hàm phải không?” 

Phạm thiên vương nói: 

“Đúng vậy, Tỳ-kheo!” 

Cù-lê-ca nói: 

“Cớ gì ông đến đây?” 

Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà nghĩ: “Người này, không 
thể trị”, liền nói kệ: 

Ở nơi bậc Vô lượng, 

Sanh lòng muốn ước lượng: 
Có người trí tuệ nào, 

Lại sanh giác tưởng này? 
Muốn lường bậc khôn lường: 
Phàm phu bị che tối.” 





””. Päli, S.6. 7-9. Kokälika. Biệt dịch, N°100(106); N°101(5). 
”* Cù-ca-lê #E Mu #1. PäIi: Kokälika. 
pH NG vI6 y 




















SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1067 





Bấy giờ, Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hằng ngày con thường siêng đến chỗ Phật gần 
gũi cúng dường. Con nghĩ rằng sáng nay đến gặp Thế Tôn còn quá 
sớm, chắc Thế Tôn còn đang nhập đại định, con bèn đến phòng Tỳ- 
kheo Cù-ca-lê bạn đảng của Đề-bà-đạt-đa, liến đứng trước phòng từ 
từ gõ cửa và nói rằng: 

“Cù-ca-lê! Cù-ca-lê! Nên khởi lòng tin thanh tịnh nơi Tôn giả 
Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên là người trí tuệ, hiển thiện. Người chớ 
chịu khổ lâu dài, không lợi ích. Cù-ca-lê nói: “Ông là ai? Con liền 
đáp: “Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà.` Cù-lê-ca nói: “Thế Tôn 
không thọ ký cho ông đắc A-na-hàm phải không?' Con liễn đáp: 
“Đúng vậy! Cù-ca-lê.` Lại nói: 'Cớ gì ông đến đây? Con tự nghĩ: 
“Người này, không thể trị, liền nói kệ: 

Ở nơi không thể lường, 
Muốn sanh lòng tính toán; 
Đem vô lượng, muốn lường, 
Là che lấp phàm phu. 

Phật bảo Phạm thiên: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Phạm thiên. ” 


Ở chỗ không thể lường, 

Muốn khởi tâm suy lường; 

Có người trí tuệ nào, 

Mà sanh vọng tưởng này. 

Không thể lường, muốn lường, 

Là che lấp phàm phu. ” 

Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà 

nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy lễ 
Phật, rồi biến mất. 


M 


1068 TẠP A-HÀM (I) 





KINH 1194. PHẠM THIÊN (2)® 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 


Vương xá. Bấy giờ, Đại Phạm thiên vương và các Biệt Phạm thiên”! 
khác cùng với Thiện Tí biệt Phạm thiên“, hằng ngày dùng phương 


tiện đến gặp và cúng dường Thế Tôn. Khi ấy có Bà-cú Phạm thiên 


63 


thấy Biệt Phạm thiên và Thiện Tí Phạm thiên tinh cần phương tiện 
như vậy bèn hỏi: 


“Các ông muốn gì?” 
Họ liền đáp: 
“Muốn gặp Thế Tôn cung kính cúng dường.” 
Lúc ấy, Phạm thiên Bà-cú liên nói kệ: 
Kia bốn loại ngỗng trời", 
Ba cung điện sắc vàng”, 
Năm trăm bảy mươi hai, 
Người tu hành thiên tư. 
Thân sắc vàng rực rỡ", 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
Ông hãy nhìn thân ta, 
Cần đến đó làm gì? 
Khi ấy, Thiên Phạm vương, Biệt Phạm vương và Thiện Tí biệt 


Phạm vương lại nói kệ: 


60. 
61. 


62. 


63. 
64. 
65. 
66. 


Päli, S. 6.6. Pamãda. Biệt dịch, N?100(107). 

Biệt Phạm thiên 7| § Z.. Päli: Pacceka-Brahma. Không thấy các tài liệu giải 
thích. Có thể chỉ những Phạm thiên độc lập, không có Thiên chúng. 

Thiện Tí biệt Phạm thiên # ##š 7| #4 %. Pãli, đề cập hai vị: Subranmä và 
Suddhaväsa. 

Bà-cú Phạm thiên 3 4j ##£ %. Pali: Bako Brahma. 

Hán: hộc điểu #§ &;. Pãli: hamsa, thiên nga. 

Bản Pãli: tayo supannã, ba trăm chim cánh vàng (Kim xí điểu). 

Päli: vyagghinisãä pañcasatä ca jhãyino, sáng rực với 500 hổ cái? Bản Hán hiểu 
jhãyino: các hành giả Thiên, thay vì là (các cung điện) sáng rực. 








SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1069 





Tuy có thân sắc vàng, 

Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
VỊ có trí tuệ này, 

Biết sắc có phiên não. 

Người trí không đắm sắc, 
Nên tâm được giải thoát. 

Bấy giờ, Thiện Phạm thiên”, Biệt Phạm thiên, Thiện Tí biệt 
Phạm thiên đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con phương tiện muốn đến gặp Thế Tôn, 
cung kính cúng dường, có Bà-cú Phạm thiên thấy chúng con phương 
tiện như vậy nên đến hỏi chúng con rằng: “Hôm nay quý vị muốn 
phương tiện đi đâu?ˆ Chúng con liền đáp, 'Muốn đến gặp Thế Tôn, lễ 
bái cúng dường.' Bà-cú Phạm thiên liền nói kệ: 

Kia bốn loại ngỗng trời") 
Ba cung điện sắc vàng; 
Năm trăm, bảy mươi ha, 
Người tu hành thiên tư. 
Thân sắc vàng rực rỡ, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
Ông hãy nhìn thân ta, 
Cần đến đó làm gì? 
Chúng con nói kệ đáp lại: 
Tuy có thân sắc vàng, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
VỊ có trí tuệ này, 
Biết sắc có phiên não. 
Người trí không đắm sắc, 
Nên tâm được giải thoát. 





' Thiện Phạm thiên ‡£ #£ %:. Pãli: Subrahmã, một trong hai vị Pacceka-Brahma 


mà bản Hán trên kia không nhắc. 
53 Xem cht.64, kinh 1194. 
5. Về “bầy mươi hai”, xem cht.75 kinh 1195. 


1070 TẠP A-HÀM (I) 





Phật bảo Phạm thiên: 
“Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên! 
Tuy có thân sắc vàng, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
Nên biết sắc vàng ròng, 
Đó là tướng phiền não. 
Người trí giải thoát sắc, 
Đối sắc không còn ưa. 
Khi ấy những vị Phạm thiên kia vì Tỳ-kheo Ca-tra-vụ-đà-đê-sa”° 
mà nói kệ: 
Người sanh ở thế gian, 
Búa bén ở trong miệng; 
Trở lại chặt thân mình, 
Do những ác ngôn này: 
Điều đáng chê lại khen, 
Điều đáng khen lại chê; 
Ác khẩu tăng thêm lỗi, 
Đời sống không an vui. 
Cờ bạc, rượu tán tài, 
Lỗi này còn quá nhẹ; 
Ác tâm đối Thiện Thệ, 
Đó là tội rất nặng. 
Có trăm ngàn địa ngục, 
1ên Ni-la-phù-đà”"; 
Ba ngàn sáu trăm ngục, 
Và năm A-phù- đà . 
Chúng là ngục báng Phật, 
Do ác nguyện miệng, ý. 
Phật nói kinh này xong, các Phạm thiên kia nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi biến mất. 
M 





”% Ca-tra-vu-đà-đê-sa 3M r£ ## JÈ {K š/›. 
”-- Ni-la-phù-đà jE ## ?# —. Pãli: Nirabbuda. 
7“ A-phù-đà Jj ›# JÈ . Päli: Abbuda. 




















SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1071 





KINH 1195. BÀ-CÚ PHẠM? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
Vương xá. 

Bấy giờ, có Bà-cú Phạm thiên” ở trên cõi Phạm thiên khởi ác tà 
kiến, nói rằng: 

“Chỗ này thường hằng, không phải là pháp biến dịch, là nơi 
thuần nhất, là chỗ xuất ly.” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của Bà-cú Phạm thiên rồi, nhập 
tam-muội, với chánh thọ như vậy, biến mất khỏi thành Vương xá và 
hiện ra nơi cõi Phạm thiên. Bà-cú Phạm thiên xa thấy Thế Tôn, liên 
nói kệ: 

Phạm thiên, bảy mươi hai: 
1ạo tác các phước nghiệp”; 
Tự tại mà thường trụ, 

Đã khỏi sanh, già, chết. 

Tôi đối các Minh luận”, 

Đã tu tập rốt ráo. 

Trong hàng chư Thiên kia, 
Chỉ có tôi trường tôn. 

Bấy giờ, Phật nói kệ đáp: 

Đời sống này rất ngắn, 
Không phải là trường tôn; 
Mà Bà-cú Phạn thiên, 

Tự bảo là sống lâu. 





73 Pali, S. 6.4. Bako-Brahmä. Biệt dịch, 100 (108). 

”* Xem cht.63, kinh 1194. 

7. Hán: Phạm thiên thất thập nhị, tạo tác chư phước nghiệp #š Z£ + -- — 3# {E š# 

3l 3# ; văn cú đảo. Nên hiểu: “Các Phạm thiên đã tạo ra bảy mươi hai loại phước 

nghiệp”. Tham chiếu Päli: dvasattati Gotma puññakamma, vasavattino jatijaram 
atitä, “bằng bảy mươi hai phước nghiệp, chúng tôi có quyền uy siêu việt già và 
chết”. 

” Minh luận Hi >ậ . Pãli: Vedagũ, người thông thạo các Veda. 


























1072 


TẠP A-HÀM (I) 





Ngục Ni-la-phù-äa, 

Tuổi thọ trăm ngàn năm; 
Ta đều nhớ biết cả, 

Ông tự bảo trường tôn. 


Bà-cú Phạm thiên lại nói kệ: 


Chỗ thấy Phật, Thế Tôn, 
Số kiếp không bến bờ. 
Sanh, già, chết, ưu, bị, 
Tất cả là quá khứ. 

Xin nói cho tôi biết, 
Quá khứ đã từng qua: 
Thọ trì giới nghiệp gì, 
Mà được sanh ở đây? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Kiếp quá khứ lâu xa, 
Giữa vùng đại hoang mạc, 
Có các chúng tu hành, 


Nhiều phạm hạnh Hiền thánh. 


Đói thiếu, không đủ ăn, 
Ông đến cứu giúp họ. 

Tâm từ giúp liên tục, 

Trải nhiều kiếp không mất. 
Đó là quá khứ ông, 

Công đức được thọ trì. 

Ta đều nhớ biết cả, 

Xa, gân, như ngủ thức. 
Quá khứ có thôn ấp, 

Bị bọn giặc cướp bóc; 

Khi ấy ông đến cứu, 
Khiến họ được cứu thoát. 
Đó là thời quá khứ, 

Phước nghiệp được thọ trì. 
Ta nhớ nhân duyên này, 
Xa, gân, như ngủ thức. 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1073 





Quá khứ có nhiều người, 
Đi thuyền trên sông Hằng; 
Ác long giữ thuyên kia, 
Muốn hại hết mạng người. 
Thời ông dùng thân lực, 
Cứu họ được giải thoát. 
Đó là quá khứ ông, 
Phước nghiệp được thọ trì. 
Ta nhớ nhân duyên này, 
Xa, gần, như ngủ thúc. 
Bà-cú Phạm thiên lại nói kệ: 
Quyết định đã biết tôi, 
Việc thọ mạng xưa nay; 
Cũng biết hết tất cả, 
Đây là Đấng Chánh Giác. 
Cho nên được thọ thân, 
Ánh vàng chiếu rực khắp; 
Thân Ngài đứng ở đây, 
Sáng khắp cả thế gian. 
Bấy giờ, Thế Tôn vì Bà-cú Phạm thiên khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, là cho vui mừng xong. Ngài nhập chánh thọ như vậy biến khỏi 
cõi Phạm thiên và trở về thành Vương xá. 


M 


KINH 1196. TÀ KIẾN” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có vị Phạm thiên ở trên cõi Phạm thiên khởi tà 
kiến nói như vây: 

“Cõi này thường hằng không biến dịch, thuần nhất, xuất ly. 
Chưa từng thấy có ai đến cõi này, huống là có người vượt lên trên cõi 
này.” 


7“ Pali, S. 6.5. Aparä ditthi. Biệt dịch, N°100(109). 


1074 TẠP A-HÀM (I) 





Bấy giờ, Thế Tôn biết được những sở niệm trong tâm của Phạm 
thiên này, liền nhập tam-muội, với chánh thọ như vậy, biến mất khỏi 
nước Xá-vệ và hiện nơi cung Phạm thiên. Ngài ngồi kiết già, chánh 
thân buộc niệm ở giữa hư không, ngay trên đỉnh Phạm thiên kia. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nhã Câu-lân nghĩ thầm: “Hôm nay Thế 
Tôn đang ở chỗ nào?” Bèn dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt 
người, nhìn thấy Thế Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy rồi, 
liền nhập tam-muội, với chánh thọ như vậy, biến mất khỏi nước 
Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm thiên; ngồi kiết già ngay thẳng, buộc 
niệm ngay dưới tòa Phật và trên tòa Phạm thiên, quay mặt về 
hướng Tây, hướng đến Phật. 

Khi ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp cũng nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn 
đang ở chỗ nào?” Bèn dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, 
nhìn thấy Thế Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy rồi, liền nhập 
tam-muội, chánh thọ như vậy, biến mất khỏi nước Xá-vệ và hiện ra 
ở cõi Phạm thiên, ngồi kiết già ngay thẳng, nhất tâm nhiếp niệm 
ngay dưới tòa Phật và trên tòa Phạm thiên, quay mặt về hướng Bắc, 
hướng đến Phật. 

Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng nghĩ: “Hôm nay Thế 
Tôn đang ở chỗ nào?” Bèn dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, 
nhìn thấy Thế Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy rồi, liền nhập 
tam-muội, chánh thọ như vậy, biến mất khỏi nước Xá-vệ và hiện ra ở 
cõi Phạm thiên, ngồi kiết già ngay thẳng, nhất tâm nhiếp niệm ngay 
dưới tòa Phật và trên tòa Phạm thiên, quay mặt về hướng Nam, hướng 
đến Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với Phạm thiên: 

“Nay ông lại khởi kiến giải rằng: “Từ xưa đến nay chưa từng 
thấy có người nào vượt qua khỏi Ta' phải không?” 

Phạm thiên bạch Phật: 

“Hôm nay con không còn dám nói rằng: “Ta chưa từng thấy có 
người nào vượt qua khỏi ta.` Mà chỉ thấy ánh sáng Phạm thiên bị ngăn 
che. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì Phạm thiên kia thuyết pháp, khai thị, chỉ 
giáo, soi sáng và làm cho vui vẻ rồi, liền nhập tam-muội, với chánh 
thọ như vậy, biến mất khỏi cõi Phạm thiên, trở về nước Xá-vệ. Các 


SỐ 99 ~ KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1075 





Tôn giả A-nhã Câu-lân, Ma-ha Ca-diếp, Xá-lợi-phất cũng vì Phạm 
thiên kia thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng và làm cho vui mừng 
xong, liền nhập tam-muội, với chánh thọ như vậy, biến mất khỏi cõi 
Phạm thiên, trở về nước Xá-vệ. Chỉ có Tôn giả Mục-kiển-liên vẫn 
còn ở lại đó. Lúc này, Phạm thiên kia hỏi Tôn giả Đại Mục-kiển-liên: 

“Các vị đệ tử khác của Thế Tôn đều có đại đức đại lực như vậy 
không?” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền nói kệ: 

Đại đức đủ ba mình, 
Thông đạt biết tâm người; 
Các La-hán lậu tận, 

Số ấy không thể lường. 

Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên vì Phạm thiên kia thuyết 
pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng và làm cho vui mừng xong, liền nhập 
tam-muội, với chánh thọ như vậy, biến khỏi cõi Phạm thiên và trở về 
nước Xá-vệ. 


M 


KINH 1197. NHẬP DIỆT” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong rừng Song thọ kiên cố”, sanh địa của 
lực sĩ, tại nước Câu-thi-na-kiệt. Bấy giờ, Thế Tôn sắp nhập Bát-niết- 
bàn, bảo Tôn giả A-nan rằng: 

“Ông hãy trải giường dây xoay đâu hướng Bắc giữa Song thọ 
kiên cố. Nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ vào Vô dư Niết-bàn mà Bát- 
niết-bàn.” 

Lúc này, Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn dạy, ở giữa Song thọ 
kiên cố vì Thế Tôn mà trải giường dây, xoay đầu về hướng Bắc rồi, 
trở lại chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã vì Như Lai, trải giường dây ở giữa Song 





73 Pãii, S. 6.15. Parinibbäna. Biệt dịch, N°100(110). 
” Song thọ kiên cố lâm E# j¿| #E ið{ ‡‡ . Pali: Yamaka-sãla, cụm cây sãla mọc đôi. 
Bản Hán đọc là sara (kiên cố). 














1076 TẠP A-HÀM (I) 





thọ kiên cố xoay đầu về hướng Bắc.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đến giường dây, hông phẩi nghiêng xuống 
đất, đầu xoay về hướng Bắc, hai chân xếp lên nhau, buộc niệm vào 
tướng ánh sáng. Bấy giờ là giữa đêm, Thế Tôn ở Vô dư Niết-bàn mà 
Bát-niết-bàn. Sau khi Phật Bát-niết-bàn rồi, rừng cây Song thọ liền 
trổ hoa, rơi xuống chung quanh cúng dường Thế Tôn. Khi ấy có Tỳ- 
kheo nói kệ: 

Đẹp thay, cây Kiên cố, 
Rñũ cành nhánh lễ Phật; 
Cúng dường hoa vị điệu, 
Đại Sự Bát-niết-bàn. 

Lúc ấy, Thích Để-hoàn Nhân bỗng nói kệ: 
Tất cả hành vô thường, 
Chúng là pháp sanh diệt; 
Tuy sanh liền đến diệt, 
Tịch điệt này an lạc. 

Lúc ấy, Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà, lại nói kệ: 
Mọi sanh vật ở đời, 
Đã lập đều phải bỏ. 
Thánh Đại Sư như vậy, 
Thế gian không ai bằng. 
Được thân lực Như Lai, 
Làm mắt cho thế gian; 
Cuối cùng cũng hoại diệt, 
Nhập Vô dự Niết-bàn. 

Tôn giả A-na-luật-đà lại nói kệ tiếp: 

Thở ra, vào: đình trú, 

Lập tâm khéo nhiếp hộ; 

Từ sở y mà đến, 

Thế gian Bát-niết-bàn. 

Sanh tướng sợ hãi lớn, 
Khiến lông thân người dựng; 
Đủ tất cả hành lực, 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyển 44 1077 





Đại Sư Bát-niết-bàn. 
Tâm kia không giải đãi, 
Cũng không vướng các ái; 
Tâm pháp đần giải thoát, 
Như củi hết, lằa tắt. 
Sau khi Như Lai Bát-niết-bàn bảy ngày, Tôn giả A-nan đến chỗ 
Chi-đềể"" nói kệ: 
Thân báu này, Đại Sư, 
Lên đến cõi Phạm thiên; 
Thân lực lớn như vậy, 
Nội hỏa lại đốt thân. 
Năm trăm lụa quấn thân, 
Đối cháy tiêu rụi hết. 
Một ngàn tấm y mịn, 
Y quấn thân Như Lai. 
Chỉ hai tấm không cháy, 
Tối thượng và sấn thân”'. 
Khi Tôn giả A-nan nói kệ này rồi, thì các Tỳ-kheo im lặng 
thương nhớ. 


n 


8 Chi-đề ‡¿ ‡#. PAli: cetiya, tháp miếu. 
®!' Chỉ y Uất-đa-la-tăng và áo lót. 





1078 TẠP A-HÀM qI) 
MỤC LỤC 

S088: TẠP N:HÑK(TTJ s26 255040021016020400/010:AY1056061 030086430003: 4m A8s 1 
TẠP A-HẦM QUYỂN 16......................... --- - 5 222 E1 ESEE*SEEE*EE£EEeEEsErkrkrrkrd 3 
KỈ 4077: TƯ:UY: (J5: 2:11 0392040 102160010601 09501801241502/ả 961. 682: (0Á 08a: n6 a ä 
KH) :408::: TƯ ÙM: (2) 5:sixc 010 00100602098 gai 508112118804, 1660.86t8 lân at 124 4 
RÌNIT409:‹ GIÁ) sec? itc9i71a1210661 441 0110600200150 011120428660 0364461661, c3 2158 Si 4 5 
KỈ Ì*4 1Ú; GIÁO V2): 2:02 1,111 000:0 04 01628 601 s13 4888) 1N 3A6 S4E2601:2 0514 ss3Ðt 2X So 6 
Klltf241']+.LuẬïT THUVETs 0i2as8:s4 0 040056051616pnfnlaabii00NoiAgomlisonsiNSi H 
U{1|00372ã8Ñr01i 1 ..ố.ốốố..ốốẽ ốc. ỉ 
KIÌI;4113.2VUORU? | S:2⁄::.:.2:: 25515: 560 8662/2462: 8 0114616480101 sác621616, 2165 E1 4Es1s4x tá 5e se Spa 8 
KiHT:414::TÚC: [DI +--::::.c,:c212 641602 1066140:254. 215100 A A6 2166 8662601 s4 cÊ14sas14 23064 9 
KỈN2415:: ĐA zVIỆ cv cá 022112 11314126402 802166112g 00230010 418603. (60610661. 10 Ất dầu 11 
JŸÌ1¡p:31:11i10nni 10 8TR... .ẽốẽ.ốẽ.ẽ cố cố 11 
KỈNH:417: NHƯ:ïÏHU2s;-s¿:z:;:520 216166610 4640 n0 6v An tao ôn GIÁ Nhat d8 12 
KỈ 418:: [H0 tíÌ:(2)‡z5s::8:5108 5e x0g Q0 0/04600863x0622st: s09 QUÁ tạng 8:8 13 
KỈNH:419:: NGHĨ: (HD: 2c 21121201010 SA Áu gối ba tao QUÁ. 084/18, xassos0l 14 
KỈNIT-420<.NGhÌỈ:(2)::::::::5:720501:06 000/018 8412A816306 208.100 006488 8u22avomf 14 
KiNifi›⁄42T›:Thiafi) HIẾP tua 1506000600001 116200804 00.10026605 n5 15 
KỈ 422: Đại ;HHIỆ vi; x6t0010828xá 812 1Ềsto gia Quá toà Đa oee 16 
KỈNH:429::ĐÌ/äTT::iis2ssii5s s6: tt c0 Q0 by0086ssốs lai tags sôn Quá váng l0 sấu 17 
Kinh 424. Minh ám ((†)............................ -.- - -- - 22+ 221221211211 1251182151111 811 Hy re 17 
Kinh 425. Minh ám (2) ..........................-- --- ¿+22 1122128 231211121253 152151 11811511 1c re 18 
Kinh 426. Minh ám (3) ........................... -.- - -- - 22 122122 211211 8125315151111 811 Hy re 19 
Kif9472:.LTIATIN TL 2áos0 ae 0i0ss0ix1080151ảuy01Ea0is6 8/a800as260ya1/ 064.3004000 19 
KilllY:470:: THỊ HỈ[[lwp: t32is2 4v 16aagl0p 056v sai lo0f4À 26654010080 20 
JẩN|H 210g TT. ^ nn.ốốốẽ ốẽ.ẽ 20 
KỈNIT-430<: TƯƠNG (;a:-s:z2022i:0610 2006/0960 kbttnQetftl¿a2uveai 21 
KỈNII-45'T:: TÊƯOI' (Ð}ss: 22202210258 ẠNG4 D098 xốxbeif 8e catQ00 6 i800/32sxuấi 21 
Kililf.432- .0I0DT/TIST|UIDTD mosia tt 0n0006xaxibbAnaiota0utned09/00%0A6 14 22 
Kilili:433,: Tăïif IƯỚfifT tHUẾT?BHIẤD aisxicsticvsia0saissuesoailotGGsiasDersad di 22 
KỈNH-434: Hiệt TUỆ -:‡.:2-s:36cc12:xst 25080060404 á So MỆU soi Sin Quá toà 23 
KỈNH435---I 4E 2:¿:, 12:2 s60 con ch 0Q g0 00 gsấs tai ae sit Q08 x28 do 25 
Kinh 436. Điện đường (1) ............................ --- - -- 7-22 2221221 212121121 1S erekg 26 
Kinh 437. Điện đường (2) ..........................-- --- ¿c2 + 2221211 2123114112111 511121 g2 27 
Kinh 438. Ghúng sanh..........................-- .-:- c2 c1 211121121151 1511 1511151118111 11 1 1x. 27 
Kil[l34190::.UIWGT S0] àg0oani. 1ai208ố0616645308Aa8016si004u8/0529/20/08005800201uÁ. 28 





MỤC LỤC 1079 
Kii›41f). Hỗ -TT 02T fc2aasssacadbsiebgieegtbsiositltiosaA0o2300xettbofossaôssdpisaf 29 
KÌNR l1 IS TRO 219062302401 50: 208/0063018601266::8060 280 0ntobaalldy8i64296)123000e2010553812 sẻ 30 
KÌNH :442..11T000°[IHPsisstuerbenucadtl)Aee 162 1600a0:a5i3650154 6164636043 2601:00p3 0g 22. 31 
Kihih 455: TÌ THARA016 10Ì-SAI lN sw 4242802300: 2905500 ebicv6Á1 nan A0016 SẴ04: 33 
Kifh1444-Niiấn: 0000010A1ixea6csaoesi 0422 MisoasdoSusANGuoegic XS đáy a0 1g 18x 34 
lIiINisH471:BIRIATfieiesikeidisesosidSEoiÐ3 66ha ,eeik0tao 603204126655/665a:155: in a0 35 
l0 1001111 0002 cac 02 1009200156 mác 35 
lIN 17172 HD HT s28 sec rà 02646051625 s06:102paf17A5.6504s4: 1608516654321: 0ne x2 36 
Kinh 2101110740127 101812menniannndntsbdrioaaevEessii ti Na s79 S5: cua ai 37 
linh149-0I0 HA HUIRssss 2u sas0286ai15662k2011us684026001146410665. se 553:9nó S6 38 
line TIID110x2v011ss nền ai th 260516 nền hin LÊ AT 0462001118025 40 
140): °101 08181111 7. TT] ma ố hố ố ẽ.ẽ xế. 40 
iIlt452621II01I[Ìfonssssf 56210016 yf9sMiifntops1satl6 0800 Re H03. /95 x5 1s 41 
Jiifrs.01sy r2 mm na ẽ6ếẽnẽéẽẻẽẽ..éẽ 42 
liiill4511.1100R0E.LIesionevfe Noo sa xE 0n sifi i06 W2 lfe 05s si 43 
lIiilt2450% 1i .U2)-29:5:19052 18100 A0NÓ.Má21880/6mvfgesbEnsdt ò0 200 Ki sass s4 44 

TẠP A-HÀM QUYỂN 17.........................-- -Ă ĂCT ng TH TH ng ng ng gen ra 43 
Kifili5156: GHANH TÍ0 222x566 0204640166 006askdi6060140V566 06 ai 43 
Kiiili7157:2THUVSE x4 05a sendsll6ta6 toa, thôn taae 4Äb0020y21aes an 44 
lInit.88nÌir0imtm rẽ ẽẽ.ẽ.ẽ.ố 46 
KinH450: TIỊ TM ta 6x xeoetdolatdifggidnbsortbse s6 80ssllossisasdi 48 
Ki 50015SUB suss s20 1a050151000/00001100016a 1154016016 1460xb2tsvcvfaSisenee° 50 
JÁIILP;T9IEMETiinnlii0a 0.7.6... ..ẽẽ.ẽ..... 5{ 
Kinh 462:-1aitil0ll (2128: 21xs490ã1012614400 06 kiabaidyaboaittvetbes 52 
'ÁIliP-Tr<§ Eiiiliif0 E7... ...ẽ.ẽẽ..... 52 
Kiiill:40đ2 HT ĐlÌl Dao tsces0GSG0s6usAeÏoatkoandseibosbaiorosstdovleb 53 
Kinh:405- THUẾC Sex ssanco30essGseod tiánbseecáaeosnlAloacsiise2 sai 5B 
liniifr.(101nlieIIimm mẽ ẽ rẽ... 3:3: 56 
'4inltif1378),.4:fu 81ilfnim 7.7077 8... ẽẻẻ ẽeẽ.ẽ 57 
/41|I 15-001 E10 ni... 58 
'đnR 732/MEIsTnffnlijittfmme sẻ. vẽ rẽ ẽ 60 
RiNifi21712 TI6 Tf525A81e 1E 6ss boss fbb23/6is 4200266646052 06ad404416/31006kios 61 
'4ìilig f4 Mr (01mm ẽ.ốốẻố.ốẽố ẽ rẽ hố 64 
KÌNI 2477 Khi À9 ssse6 12x18 00000 ass6410x6l0ea2n21Áu 0616a ae 65 
R7 5: TIIIETGS 2a 1eg18eeeesidftsepesEblàtEnedfbsfbai AE 4csaEtoisiinnbeaf 66 
KH 2474. 000Ì TÚC xá 0xnus cho d6 /Gm0n6 668861646062 6edleBol6iii0ixks Cai 67 
RÌNH 502/61 2s14esex1ssixedic hỏa cốc 2á0 S0 lá 84 leo la Rv lang bieáxEidx li 70 
KiNfisf70:THIỆTÑa2xs96x/00566sÁa566nc501AGIẾ (5t 1646: Ca 5 nà b0 (61a 70 
Kinh 477. A-nan SỞ vấnn................... . -c- -c- ct ch kh E KH TH TH TH Hà HH trệt 71 





1080 TẠP A-HÀM (I) 
KỈNH 247 81T »KHBI.0430065286iat9oac0x8401:236:451011x64g608623800:18803t02 6b asdnàssb 72 
BÌNH 2470 )010I-4lI0AESiuaseaaDsosvlva08si129s66 800100 nabsbaalodyAi66ai96)1236n8:2c1055 8e S5: 72 
Kinh 480. Sa-môn Bà-la-môn......................... -- - - ¿L 2 2211 E12 1111135 11k kkerzkka 73 
kinh 481. Nhất-xa-năng-già-Ìa............................------ +: 52222222222 eEz++zEecsxexsezererea f4 
J4 s20... ẽẽẽ 76 
KÌN+48.1- VI TH lạ ssa5sa sz46t0o0 015 assi loa 9Snibitaatsz866810140123608-201055 58 40 78 
KiIR2084-:Bi1fKHA2ÏA”a:6ssi i56 A0:6000a016666/ 00-00536102 01013816 Á 40830 022 15 aea0569 53) 79 
Kin 485: Uil:tTA-Ì:z: s11 102 si sai 6091 116001080 06801501 0Mg6.0860124683-4 19% day S2 81 
Kinhi:486:‹ NINH TT case san 66000260 Kghaagl b1 AVI la 020564 ciaai 83 
Kiili›385- NhấT,DHEB/ 2) 10c asu61261940516i24isnasa001640:3060125/668s12c ae 84 
Kiiii›485; Nhất: hHaR: (DÌ:accceseaseieeictllisiaoisnnesdBsicgQ NeRa666:485si 4 84 

TẠP A-HÀM QUYỂN 18.................... -.-- -Ă E1 S11 E E1 Sky Tre, 86 
Kinh 490 Diễm: 2X sac esg 01022200016 1/500 bán Là hoa 0000164 Nhu 86 
Kinh 491. Sa-môn xuất gia sở vấn.............................. -----¿-¿ 5+ ++2+2 £+x+xsezexeezxe2 101 
I4 99 ¡1:0 n8 TT... .ẻ.. 101 
Kinh 493. Thừa thuyền nghịch lưu.......................--- 5-5-5252 SE E‡E‡E‡E£2E£EeEzzkrkd 103 
'4nJU 858 ,47180i1öã8m mẽ... .ẽ.ẽ..ẽ 104 
JđniE85meIij me... 106 
KiniR 4962101211200 610100102 050052 6 h2xtsesildetbodlosLoxobadeiid 107 
Kinh 45%. DU (0i 2700x001 066x016 062 51211941 edoa4tabtiltOuoSotdile 108 
Kinh 498. Na-la-kiển- đà .........................------ - 1x tk E11 ST SE E111 1111k cxrkg 113 
I4 E9 8 iirTdipi tt... ẽ.ốố 115 
KinRi;500..-TIIfIKHAU SA 21120 s101002004e0x6 thowtoes HáokhoDMoaLsoixteŠ 118 
Kinh 50T: Thánitiitb: NHIE]Ï272 si: 160x12sattxauoecit lasgossSsaytosiSa 120 
KiifRi2502:.100nIniifll xe Maieiseisea 01a tsệv Gia l0 BaaDSandoii 0A0 121 
KiTR 506: -1IEIIftlE soi de 08000112005a0540660 00005 10aaE20saai 123 

TẠP A-HÀM QUYỂN 19..................... -..- -- c1 1E EE 3E Sky Hy 125 
Kinh 504. Xan cất...................... -.- - cá St vn TS HH TH TH Hàng TH TH ng Hà kg 125 
KiilhI005200011111/5u222iu4a1sbgbia 28x60 fntagfjdbseodSbiva.0006xuxkds toa 126 
Kinh 500: THIEHT1zse2s651A0as6/2u 05600106 08uy n0 Aiplbsexlii1014 SisatiRb 130 
Kinh 507%DIIffTIÔTIssvietfsbrbAfO cty sedetf tuuSftabse0ateedisvvlnxr Ai, 133 
Kinh 508: 1INUITifillui2ssoyfix6yavAofbviatldAvduSsaNvtaluphdtogfxaxtgiliars 134 
Kinh: 50000 1| TM v5x32ixxosceaslofGdestVôabobtbassbodkagivigib0o0t0a1s1xabe4 136 
J4] 5h1MÊ13/m111áiiintoirift rẻ. .ẽẽ'ẽẽh. 138 
KIR5U1::20-0100ifl16: 1U i75 su ti ko hông g7 0ù va S4 san 139 
KIR/P Ì23:08y tRấI s0 isái 0050 06i im ni Soslll hbil01aoTebesaybtiff t6aykfie 140 
I4in]0#2355311118 0á. 8... 140 
I4n1igzrzrMmaifitrsiitt he... 141 
4111071028116 51T... hố ẽ.ẽ.é 141 





MỤC LỤC 1061 
KHI 1625941: FS-¿7:222214601 15288 cai 1842166336115 014 8 101414 tá at c2  iaatbaa 142 
jấIij¡st@83)x:00fili0iif: em... 143 
Kii518.: Đöàït (ỒN NHẬT ;2.:2ý¿õ 2x06 ts66600008i0006i6041618/L1000216414001ảxg03Eg 143 
Kinhi513/180 101/5. o 1v2 s04 42280016402 nm6832.502406 0 62401.010U 8453 144 
Klhf'520.. Bốc: GhiểMi TT :ssssovi0ingisnsblasaastsidlAialsltn at bianfn 144 
KlhW- 5271. BC 0E SƯ? sài: 20si024/00008/9606Ipkisdtustaalaabdi046:21612/8ais0003/31amg 145 
Kinh 522. Háo tha dâm............................. .-- - -- ¿22 +52 E S223 2212332E232E 12151211 ra 145 
Kinh-9253:. MôikSiD ác: s2500 154 s64026462 10061600: 0aac81a4 44800204005 42000s 00152634 146 
Kihh:524:.:Sãn fiHiUE đãi: HữI SÃÌ:s;: 21:66 62102/0264050001136101402g640A1s035E0 147 
Kinh-525- Tầng Tất Bồ-1l:TlÔÏl-:- 474: 22s6:66s 120682 0604640:6140268x6652 an 148 
KIN 26: BẤT.DÑ DI] 7H i:ixásx si cenisdNsiotvldiasiobsudökg8058140.0160608si0 5,8 149 
KiNh-527-: Đâ0:1HIUTHT-(UÄsssacxiu0i2x00/810Aaai011000/6646.016126.0211/ 03m8 149 
Kinh 528. Đạo thực thạch mật..............................---- -- 7-25 22222 +22 c+szeeeesss 150 
;Ÿi1iÊs12508 3;it081100111105)1010P25227.®e.7. 7... .ẽốốẽ.éẽ 150 
KỈHI-530. Tỳ-KHED6:1261622:11 161001116 108 0001 x06613 8A6, 16 Ad6 2 344 060110131 14set243 151 
Kinh 531. Giá thừa ngưu Xa...........................- ..- S2. 2111211121111 1111118111111 xe. 152 
KlhW532- MA -TffA: để 22s; asiyscsnadiilli tot DDsu uaài 8e8á0i2t6vÐdisidiEa 152 
Kình:533: Ác: kiliÍ:ffPTff NAIfSoi2ss24s240isss32izsi6aa2áet0egt40106eissbas kaesa 158 
Kinh5 34.. Hã0 khối -tranliTUIW::s-.-. 6:20 0002060421611544211.28161. 6651 153 
Klhhl:5.55: Đố TẾT (Í)?a- (22 5c9786600080aimiisoslfnaa0ii6646:gi6/05402iàisi888:f 154 
KÌNW5.56:. ĐỘ TL (2Ì, sss0066068/0206/2001ãsbatQmãạn ddiaotu k8 o2 tegtoifsisEe 156 

TẠP A-HẦM QUYỂN 20.........................-- - 2 2222k EEE*2E£EEeEESEEzEEErkrrkrke 157 
Kinlt-S5T-£nIU-EhTa/1lIY HE: TỊ eo cisdabnlsodfsokedSersoieaalsaisi 157 
Kinh 538. Mục-liên sở vấn...........................---- --- ©2225: S2 2+2 2E£ESE2EEExrxrrrerrrre 158 
Kiffi-59; ;A: Hát] SUUẤT gieo ia0011/0186A/s.slsa bA0haonasosiseell BAN) 159 
Kihi:BI00,' 00) li0d DU) sac 8 v60 05A1 6ic1 541421646 616/66c00 244061142 0vi 160 
Kính 1:0: H011 (211 set n6 41810 Áo nóse lcaatbae siáoboblAssbssei e4) 161 
Kinli.542:. HữUi Học: lẬUTẬTÏ:::-.:.¿:: z2: 6i 115410661640 1612180 Là 364 D274 882, 162 
Kinh 543. A-la-hán Tỳ-khe0...............................- - +5. 22 SG 2231211211221 181 1111 5111 1 ca 168 
Ki 543: .110G01-III10[1 2 xsseydide n0 bbbnidbis6itiwibNBCDMÀNgdialaunbeeniflb 163 
Kififf.545-: HUIỚN: NIEE:Dðiusoe 6/0 6itsaipsen06sg,inbl00Ansfsngofy bi 164 
Kinh 546. Tháo quán †rƯỢng..........................-- ¿c2 + c3 + 32 E2 svksvsssressxes 165 
J4ÌIlIP-72RFInI mẻ. ẽốốỐốốốẽẽ hố ẽ ha 166 
KiIIIT.548- Ma-tHẨU£|8Z.<s¿¿: ¿xi2 s64 110068: 43:01 04 spid list: o0 afs 168 
KIiII549:: 0á lễ 151: 2x (0 6/240/11861 n8) 6 0050186110 055AAtE360104E52 54x68 sii 172 
KIIIIT-Đ55 DỤ 2: 2xx: 542/105 R6u03cgế lôệa hiên cà Chiết tha uổt thuế lvk 2k 6,4) 0607 000284 176 
Kiii-55:1¿ Hãc lễ: (l/] 2222:1216 nà d0: na 114 81bt31 lu: this etavsa 179 
KIIIII-5525Hãr lễ: (2)18:15i 2t at: sô 6à tŠt nó Da: ác KHÁI chiến thuyết t0 29v xag a4 182 
KIIiIÌ:559:HA: lễ: (Q)1:2220 7115181401408 1110282 G6116316 u02 4054 54: 3601 5as1x 183 





1082 TẠP A-HÀM (II) 
/0imazftrn n7... ẽ. 184 
'0iiitoaffrrni:i) 08 108m... ẽ 15... 186 
Kinh 556. Vô tướng tâm tam-muội ..................................-- ¿5c +52 2xx vxssxssss 187 
Kihhi:Ð5721/3-TTI-lM 22s n 1uốc hạ it Hinh Re 2800 0186691059 0YAÁ 0048234001000 0nue 188 
4l]. 5722517077 .ố.ố.ố.Ẽẽốẽẻốẽẻ..ẽốẽẽẽ.ẻẽ 189 

TẤP.Ä-HẦM QUYỀN 2T visa nead a0 2004421162160360886000216)106/06u 191 
J{ÌlIFs 8€; na... ẽẽố.ẽẽ..ẽ.ẽ.ẽ.. 191 
'imi71/2i8015nn1 1 ÓÔÔÓÔÓÓÓÔÔEO Ô 192 
"n1 5m"... 193 
"ải ti im... ẽ 195 
'0niP 2274181710108 881... ...ẻẽ.ẽẽẻẽ. 196 
"tt. 1yP21i ni Số... ẽẻ. 199 
'ẲnIP21x7: or im sẽ... .ẽốẽẽẽ 201 
Kinh 569; Na-piađát:đá (Ñfossssiácgiacaissatlsassaeeiioldsadrdeiiseiai 203 
Kinh 567 -:Na-già- đạt đã ;(2)s se ciiaiaxicó0ss Luôn tien xá hào To ung oi th 206 
KiilflD00.*GI TA: te n0 1666613721201 suroeitogttebibletd xoa 0a lbs 208 
KìnH968- l8: tE- đểt:Hf(ÌÌÏ se 1362121055ats0ss6s4thednesEaicebl 212 
Kinh:5?0; Lá  tÉ-fidt2ffd VD] cosztcssE3 101006 i36ntoatesoeeiloddsaosdaiueesá 213 
Kinh 571. Ma-ha-ca....................... .- - - - 122212225212 5215 511551855183 n3 ng nh nh s 215 
ii 011061022 1x 12509 01156 6187211121 xu onforrteEiiietasotiae tien bể 219 
"00572 P1 p3 E0 nởg nin 6 ẽnẽa . n.... 220 
'niEs7 8181mm 1x”... .ẽ ẽ.... 223 
'Ẫnip<278I710in1unriftft em... .ẽẽ 224 

TẠP A-HÀM QUYỂN 22...................-- -- C11201 S21 1111115111531 151 11511 ri 228 
"8c bi fpIi 7 `... ...1.. 228 
KiiifD 772 0â) W2 111, f1 2hái 520v boafaEi581018dosdofui8SEedivE1tSNID 229 
'fitcrrPEinifmnl0rtm mm"... ......... 230 
Kiill570:BED1Ap AI G2062 84/ nuikgbbantdlbioRiuiiAoaldiBuisEkdiiilui 230 
Kinh: 590 “THIỆN? HIỂU visa v2 EnsebaueeflanbibaisieebsvatofEtlvdebadsesbsl 231 
"0/1ifn I1 ni tirp07m vn ....ố..ẽ.ẽ 232 
Nihiit582 dài Ti (2) hoc Site tái /Sia13ASEs RoaisÐCX6albiieet/tu 3) 234 
Kinh: 583> Ngtiyet THIỆN, TÚ +:a.:421160/260105603404962AeisO0xis0ai04 235 
"0i: Mr... 237 
Kinh 585. Độc nhất trụ..................------522222222231222222121222111222111122121E 1E. xxee 238 
"ni lmIEimt mm... ........1.... 240 
'ẩnif:2BIiTirinnilIir tr. "sẽ... 4... 240 
'nIiE::78018 1:10. sẽ... 1...1... 242 
Kì S5 Hai Pha 2Ssciscstisdisassaosollyislblolaaraebsoiadoslndues 242 


Kinh 590. Giác thụy miÊn.............................--- cà cà SH HH Hee 244 





MỤC LỤC 1083 
KIIIE D0 [2g 146165 5606606106)0196150806386018401:216c851608 03/86 g81a38es2 31286042 bo An se si8bBr 246 
KÌNH: 502» HE HẠ 26s 246x1a8i020186966s106020 nabsbattd Mett6antrfovce dai 247 
Kitll:50. /02B 70D sò 3066101051 sásbi du áesbsal lákfNlie160cflateiebssi d2asa68. 253 
Kinh 594 -- THÍ: THiẾH TÚ: z:9ssg) 0220x062 64a)1000 A00 8i cfsi 1804002006122 255 
J4I11085£5i1p I1 ..ốẽ hố... 256 
Kinti°5002: THIẾT! TU Ễ c2, Tao asicx62101x5 s0 6p Bao AdlasbAitiootl 50860010: 0480, 259 
Kiilfi:-5072: THÍẾN,TU, L2): (osc s51 04240885/603118103i 0100088 1105266/6.)4084c60g/1605..Luốn 260 
Kinh 590: THÌ THIETN2)2.:711100sisa 01118061080 0n 85a 0A6ii 02A1 G25 sael 261 
KII590.;KEL ID HP fan 0 6 a5 AQ MU BS hon ao tang táo 10 E6 s quan 262 
I4inifi0Mf ni; e.17......ố.ẽốốẻốẽ.ẽ 263 
KÍNN'B01?: TÌD ( [ID ð;26⁄15126ie520600808016161À01008806155deEsa lùi A8)a019-gu60Ä,15280/f28se‹ 264 
KiiIlRtP)2:: | 06 ĐA s12206x120100sixa06080)11803510802 0n 82030 07Ac6lap9€ bia siốn thà phuớ 265 
KINH:3. (0H |2 7 2:sxssaieay22860100 760808800400 nsasaldiAtsQb So4009a 0a: sồi: 266 

TẠP A-HÀM QUYỂN 23...................-- - CS SH S131 1E1 1111111311151 1 11k gi 267 
Kinh 604. A-dục vương nhân duyễn........................-- -.-- 52c ccc 2s Ssssrrrssrrrres 267 
TẠP A HÀM QUYỂN 24...................-- -Ă S2 C1123 S113 1 581151181311 151 1 5k ri 311 
Kinfi0UB› NiPTiT XE (tua tt oá 002G s0naa tra biba xao bia 0v BA sua i 311 
Kinti 6 NIPITt%UT (2u l0 Guvaa fan fsfotedetlfiviiioStosf gi 311 
Kil(N-.00/ 0 xilhilis2612xx8 210 X0iA019:500 009012 EDA/n0 162006210 ba se Bsei 312 
Ki D8: 02fIfflD 2x01xsa 16186205 5a 1u66sinft6/Uia6rau3Q/8efglosbadlayRusk 312 
KiIIN-DD TT le 1012006 50A0111/05ai/f A0 00abiiaartofi tia Soi 313 
Kii\h:Ð TÚ, -D I8 RIT HD 22:32 i4930 2/006 1n6u6 50 EnSlodfhvailBe/0us88200u4  n61698g 314 
Kii\R-.I[X THiEfiTÍ9sc n2 wiesiaoibAlSboktvgftdtovfniluiadpsbdaEobiTedivtldfsafEeae 314 
Kii\/Đi2 2 DHHI v2 ff9 420v k6 lfuy2yAataniltAxtnfrlweiaB6lfoSRMiAlloAA hd 315 
Ki. D33BlT tị fSfE:xgbsstbiblleiftutntveedeifoabtDessbayatiattuisiGtosgbaysoiRbyb 316 
Kinh 614. Đại trượng phu................................----- - 22+ ++ +22 2223 + +22 ++zseexesesereeszss 317 
KiiiN-D1:- Ti: KHEPIÍZS:6vi02x0000161átisftSoabtbaSnbottihsylvfutdsddeisbabyb 319 
Ki BIID +, RICST vàs1006a/2461908.15E0i8Eita20a0A01ufnEibin 9450308044 x84 0huiex 320 
KIIIN- Di s2) IS s6 z6aagfnas-fPifsl0/0550vefthfddabifkenblftrishebivfsos/Ededdagsbiffrx 322 
Ki: 10: EU XI 2746302 An661tMii0s6/1Su 28086 MiftANbsfoBlaVAvsidB6/f0ux08000u6 2n61618004 324 
Kiil-BiIDic TH HD 0Ì 328012130 VOAWivetiofroabibasauAoOEsibafebtroeiikfei 324 
Kiiilt-D2 0, GIÍ22449106x9109A10EoigEviuaketsBasAftu fnBsbifui 1056/2080 iAA812MSE 4 325 
Kinh 621. Niên thiếu tỳ-khe0......................-- 5-56 E31 SE E31 ket reu 326 
I4 1ii5 008m 1... ẽ 327 
Iđn]ip 222881150: 329 
I41ip270819:En1 718118. 1n ốc... ẽ 331 
Iáin]080508127111155:8mn me... .ẽốẽẽẽẽh 333 
J4n1ie223801/5 8x18... 333 
41g 2Z@/205i lim... 333 





1084 TẠP A-HÀM (I) 
KỈ -028:!GIỎIs321:422::220/1661 4060 8s Ai01016442866136411 60 4 n0 1á, 180 1 ach L0  2yBEag 334 
Kinhi-025, BấI Thuái CHIMET-isaecsscisaii6i46016spìa0 Ai l4sa002000600 6240 335 
Kinh 630. Thanh tịnh. .............................-- --- - -- - +22 2212221212812 1151111551111 1 xe, 335 
Kinh 631. Độ bỉ ngạn.........................-- --- ---  - c1 2 2112112212531 11111 81111 1111 tren 336 
U4Ì1I <2 lrHir0iirr rẻ... .ẽẽốẽ.ẻẽ ẽ 336 
Kiifi-B3ö- NHấT: tHiiếT Dữ „xe 12» 10 s260506ips 0t ntaaiasdtii6mi,3eialxsisiiBfus 337 
Kiitff:B34:: Hiến THATIÍ  s¿ss¿aseg1i2000041000006//01015604,838856161054:36Á0 161800240412 28ảx là: 337 
Kinh 635. Quang t†rạch.............................- ---- c1 c1 1211211111811 181 1181118111811 81112 xke 338 
KỈIIT:636:: Tÿ=KHEDc::224:22212 216112011001 0Á thổ hà A8 BAN à để , Tuc Ms 0n A1. 338 
Kinh 637. Ba-la-đề-mộC-X0a........................ -- + - 252 E S222 E2E22E£EE£E£EEEE+EEEEEEEzErerrrree 340 
KlifD38:. THUATT- đồ iu esceacosi H006 (v06 masast sai dAu0A6a880/21611618si316 340 
KỈIIT:639::B0=lAE :ecc:20i0801165110600110601 4681060014: Ö 1100014 c4 04 E1 4601 211,284 342 

TẠP A HÀM HUYỆN: 25: 2/1924/70avtta4ni6 i6 sidtlastudtlieeiaroldcEisEeetA+ 344 
Kinh 640. Pháp diệt tận tướng ............................-..- ---- --- 25-2 +22*22x++czvxseexeseee 344 
Kinh 641. A-dục vương thí bán a-ma-lặc quả nhân duyên kinh ................... 355 

TẠP A HẦM QUYỂN 26........................-- --- 2 +2 E22 kEEE+2E*EE£EEzEEzEEEErkerkrrke 365 
/4Ìi0328jin na .ốố.ốốốốốố.ẻẽ... he 365 
KỈNR-649::.TÌTÑ:;¿2⁄2⁄xá.25222021065 166224196 62112018uA40106a0a0L0y60249t291410x 116 366 
Kinh 644. Tu-đà-hoàïn ..............................-- --- - c5 2 221122321282 11211 1551111511 xi 366 
Kinhi:645:-A-lã-HấẤfÍ::.:3š::¿¿:14206406022261016 85 ái 0A1 0uF iÊ A0410 00 Làng la xt2 367 
Kinh 646. Đương tri..........................---- ---- ¿2S +22 1231233213532 2151121151 51153 1E. ca 367 
Kinhi:647; Phân:BIỆT:.x::..2c¡:1622x06y6xetLA0toa0010xaix0lAvdv 0n set tia 368 
KÌIf B40 EUUE:THỊ VD ioyaetoAbiorllieoskoilvDnsifydUÀAiaNioitfalfAdfWiiviebuhdũnEo 369 
Kinli-649::Lậu [ẤN xxcca4222tu2saydasedel0MtsosfU 3v 0abuOudvlAgitauốlliidi2 369 
Kinh 650. Sa-môn Bà-la-môn (Í)........................ ---- 5-5 5cS2c+S‡st+ series 370 
Kinh 651. Sa-môn Bà-la-môn (2)......................---- ---- 5-5-5: S2c*+ SE +srsrkrrrerres 370 
Kinli-652::HUIi:--:5¿::sxc 526i 1662000196191 01 10a 01A 01049 (0066826311506 371 
Kifli/GDd# THIẾT THHWE 0Ã k:2áy n0 cAyludfvla0408000581)1i0i4ã6x04801610u 81x 8 van 372 
Kinhi-654: Tuệ: Gần (Ï):::¿.cc.sx12222 0150 000 0A D2042 2142122a61% 373 
Kinli:655: TUỆ: GãI? (2)::.:::t:iii: 22621 6x(1266á10u640106sis0uOu8U0002s61410u04 374 
Kinhi-656:. TUỆ: Gần? (3)::2¿.tccni i22 63v 00a D9040 01% 0 06x 1222/2218 374 
Kinli-657›:,TUỆ: GẦR, (Á)+6: s44: 22214106u62010A 1208019 áilt04638sdlosvg 376 
Kinhi-658. Tuệ: gần (B)::.¿¿.ccseiáa220Y01011 006 L0 D0104 216021 s2120A16% 376 
Kinh 659. Tuệ căn (6)...........................- .-- --- 25-2 2212112312 1353 1 115112 1181 111 81 11g xra 377 
Kiiift“BGD: KHỔ "HA fis.xsssi711210angtopsoák láeaieaudftiyulbosgcOsocksaid tua 378 
Kinh 661. Nhị lực. (1) ............................- --- - ¿2 22+ SE +22* 21+ EEeEeseEerxeerrsesree 378 
Kinli.6B2: Nhĩ lỨ€ (2):::-::::::2x:12ex se s0 x21 cazfcl6iiiite¿lioatsrisua dfeauted 379 
Kinh 663: Nhĩ: lỨC' (3)::::::.:::0s¿ti:t xa siileevbtllvfttitaetiovtreisds tai besai 379 
Kinli-6B4:: Tam: lỰC: (T):;<-:::-::ic 21522: 0a xã tsu ft tua 1euLtnc tai oetsm 380 





MỤC LỤC 1085 
II II*B65:; PAIfih|[G: L2] x2/181114011182402100/120084 00008 LÀ2221/uĂ 2006020 s1a 380 
KinÌi-B66-: Faïfi:|G?.(4)-z2.:. ¿c2 240Á44/26ã111660/ 002166 0180 á16 A004 ,190 661.0201882 381 
U4111M2)27/8 18 l1it8 0077777. 17ẻ.ẻ..ẽ....ốố.ốố.ốốốẽ 381 
KlhW-BBB‹: TH: THIẾT 6Ù sisix¿ 2226 n0005A00181600a0ug5i0066x62l66)aatnAiasausi 382 
Klhf-BD5;. NHIẾP: .i2174)2:0 218000009 06x6a30x si lNiARoialXitsieeibadsidiiai 382 
KỈHÏ:B70;: TỰ: |ỨG:;(2)2:144:s2.3:: 283x004 471 4x621tbet2 022985 8802 c4x 624094 54465) 6412x201 2 hội 384 
U4I1ÌI012741158 18 1in8 8 7 TẼ177e. 7 ......ẽốố.ố.ẽốố.ẽ.ẽố. 384 
KỈ: 72: : LỰC: (4)2⁄::22:22572 10s 6atl4 2146010691. 025855 003 c Ấ 90g cá, oáy k1 6g: c1, 1Ð s2 bs 365 
KIÌI643-+NGŨ/ÍG si: 21222221212340)10000, 011061110 01218140111 0043 A0890 86t 5:4 011 50421834 385 
Kinh 674. Ngũ lực đương thành tựu.................................-- -: ¿5c ¿55c +2 + sc+exxssxs2 365 
Kinh 675. Đương tri ngũ lỰC .........................--- ..---- c5 2c S3 S2 EEssrkrsrsrererrees 366 
Kinh 676. Đương học ngũ lựC.......................-...--- - c - cc‡‡ St Exssvexxsesrseesrees 366 
UŸ1¡100:7/08))11110119190011012 2887.77.17 ......ốố.ốố.ố.ố ốc. nh 387 
Kinh 678. Đương thành học lực (†)..........................--------55c+5+x++cxscxserrersseres 387 
Kihfi-B79. Quảng: thuyết hột: lỨP ..i; c2 s60 b0 610a61810012161.1602i408xA) 388 
Kinh 680. Đương thành học lực (2)........................-- ----- ¿5-5 5c+S+c++cx+cxsexrresseres 388 
KihlT:B81-: Bạch DHáP: (Ï)::‹:::2::2:si::2126/1601:0sxt1tatÀ1236)1 16614664266: 1641x0s5.112at882 389 
Kinh 682. Bạch pháp (2) .......................-- --- c1 112211211211 181 1181118111811 8111 xez 390 
Klltfi-BB3:: BẤY THIẾT. NHã ác; 2i 2001540061600 tài 0A6 x1X01240415408ảatini 390 
Kihli-684:: THẬP, |Ứ :::s4:;-:2:: 2251202612066 2 11610146011 681 12g ào dàn cán cố Ai Số 2 Gc Ea EỆn á tã a 391 
Kihi:ÐBB:- NHữ | THấU:„....›::stsis6i4c06 16016605100 108810 đ501A1601A.00420X615301351006 08052 394 
Ki “600L I0IT0".E)/89xxogesotvlittivinedtfasciistafttacinlauesnlittbNieeticcasee 395 
KilfD0;5(rU 1Ì01TU/ (2)5246ado son 0ti6bs8ysulisutiuna6it10a 0065/89. 396 
KilW -D00:5tfTIIIIIE: (E01: as8iðvi6iiesacfva0scjoftttkabddiboecayndi 397 
KiliBBD: Đil0ff0:3NlATTIT HT TE6sg641ai606ásgx0/130a00 u16 HS SAlceigue: 398 
Kilif;B302: THếI vIỆ: (2Ÿ: a0 u0v1414200160i105á09 12/68 s0806008W90 LuxAdybds 398 
J4InliiMsish P2 8)111198011)0 01:1 8)01):1 811i na 398 
KIIH-692--:BÁI ÍỨG 2:6¿3;:2225021221:0081806a 000i 6s41818xainstatetsSb0904 s08 00540884 399 
KllW/B93: GIAN THIẾT HấT |IEoasusfs/tiiotssasslvullaovasoeb6ssbcấxaiive 401 
KilifW/B4::xãI0I-PHAL VấTÌ ca scsøkopbite Riusstfaooataltibsii(hRuafnteocoeAausäiibi 401 
KiliW/BS5- D[T =KIIED:VAI se txsudgiftalbytndagbij00s06ste DntbskssiSuaae 402 
KilWB96,. VấTT-ETIU”TỪ=KHEDivzscaodssimas0 f:A8MmuulaCuis(looMiad 402 
KỈIfi769⁄:.CÚU! |Gš:¿‡::7 5.23522422716210 20606 0118398: 800yel0a0i006uá is 402 
Killi.698:: QUẬNH tHiVẾT GŨU ÏỨG sxcssxjáii0isaxasaslaeasnydo biwbia 402 
RIIHZ690:. [HA ÍB<¿ 2575258225020 2612/0000 0/02/08 8u 6uiA 0i 16001 0/0 i8 16 403 
KilW'700» GIAN -IIÌIVẾT- HT [IÍP Zoss0/12i6 pass A00 808sAi0905605 0089:1104 405 
Kinh 701. Như Lai lực (T).......................- c5: 52c 2121113 xxx ksrkkerkresrrrres 405 
Kinh 702. Như Lai lực (2)......................--  :c c2: 13 221311111111 111111181111 1EEEsrkrrer 406 
Kinh 703. Như Lai lực (3)......................-- ..- 52c 22:13 12111111 1111111811 krrerrrrey 406 
Kil 7042 BấT-EliáITNTLUUMSs2tsegisi00v160uiptsusfDaufldiesiniffGlAigllssidbi 407 





1086 TẠP A-HÀM (I) 
Kinli?/700+ES.THI0Ìta .iecesttxaso atosacde 184i686065 80001 8% 4612x0s38c8s8)61.2862455008s0358005 408 
Ki (7000210150 06211601 A6 e8 44051600%8aexeiĐitaait0:A6t2Eslie2230e eo a8L0ni 408 
Jfiili/417@iti]]iireTEETT TS .ố.ẽẽốẽẻẽốẻốẽẻ 409 
)iili/4115ft 0i 2T S21.1.n7 nh. ẽ.ẽ 411 
)ii/18/41)°08 t3]: an SE. rẽ... .ẽẽ 412 
0111080111 ã7.7.7e..ốố 412 
hŸiihlỆf4 pI2)/7110đ 0ì... ẽ hố. 413 

TÂY Ä LM IUYỂN 277 sxsxe52sxticg t0 ki hảniataildya buagNdei 416 
KÌNH 129/00/0002 (27 xoa ác hoa nóa nhàng úy abltlioSi cln (dai 1oyiidat C606 416 
KÍNH: 715: CTINEII2THIILSsesisctvsof020 0 0foaVosdtersfáiekdlbcvtGiod dễ ve 416 
\ẲÌnIi4i gi S 8n vẽ... ố ẽố .ốẽ.. 419 
In 3380| mm... 422 
Kinh: Z1 PHáDCÌ) 26a aasetivcoaidifi c0s6ng hội 6A bibif, 061566: 426 
KiHH 71 TP HÀD (2) 56a 54040014643 60A0 16419066096 46663010006051356 156 427 
\đnJif4/59.cnliiifgiittmm se... .ẽ.ẽ.ố.ố.ẽ.. 427 
Kinh 719. UƯU-ba-ma..................... --- St St vn 111 11 1111111111111 HH TH ng HH Hết 428 
Kinh 79: A-ñia°ÌUÂŸ size 1122502010500 SSÀ 0iuelab3casbssu bai 429 
Kinh 721. °huyển luân vương (1) ....................-------- sc2s2ss+x£+zE£k+kerxekzrerkered 430 
Kinh: 722, CNIMGIlUSTT! (21% acc 0lA00iả dat ddseaalexoatoslenokasdbe 431 
Kinh775: NiễN THIẾU sa ta tac 000100106 0012601 46000400400 4013602S1A6860Mø 435 
Kinh 724. Quả báo phụng sự........................- --- --- c1 5222231211 12111 E1 5111k srreeg 436 
Kjit7/05.. Bất THIẾT ẨUcc 1i2 20641 2200-06a164iVoe e4 00svviacgvfte 436 
\điIi28 fili-iptsiifir re ẽ....ẽ.. 437 
Jđin1i#/24/@8- t1 ni ft. hé... 438 
\4inID48f0)17/ 1878888. 78 Ẻẽ6.....ốố nh ..ẻẽ. 440 
đi 2085107 7......ố..ố.ốỐốốẻốẻẽẻ 442 
J4iniiif°IUX si T1... nan... ẽ..ẽ.ẽ.ẽ 442 
Ki): 75T; /PNIETIEEESbtaesossanlkseabecDi6axil16Asuiács6xikEEsell i62 alses 442 
hfiiff can 4i|11. T1 n.. . ẽn ốẽxẽ hố nh 443 
Kinh: 753; THất: Hạo: PliliTt (1152 xas (0u 0 Ghaaasdk6x0cduy 0401 On sa 443 
KiiilTv34: i0: BDi 1) sua Eaatufodivintsf6iAfssedEtsllsevsb 444 
KÌN “50:10: DAD0/(2)2562s6s6xi4biaslsi kh fAbllisssasellsikbsd Giao 0000 85a: 445 
Ki f2 56: THi:-EHTUTTđfIÙA2 6s sáagiuAobnpsaihditeaRe bia Elbhwlleyialwbxinad 445 
Kinh: 757. TRấP:Đaö' Bil0ITI(2)s6gaa/tu 1A0 06 ka»asd(Gx0tàcduy i4 1Ã c0 nggu 446 
KT 385.8, Dũ 3) seeesasaaEodatuEboabintsf6ibAfslsedEbiAfosvsii 447 
KÌNH,y 39+ 10: BA07(4) xoa niba6x sen sAŸd áth tt ácaseelfxiunstAliadi00 de sa 447 
Kinh: 740:U6: Ba0/(0)1 sáo 2ebxiaiviroasteub s24 Av3al8Eiávs6 448 
\WNnif.9pX :i8 1i TP 0 mm ỞÔÔOÓÔÔÔ 448 
Ki 742: NiệiritĨ TINH 2,2 áá c6 66600060: 00x 005004 (À3 216 0s 2x88 449 


MỤC LỤC 1087 





| 2/40: 7 TY (Ì)A:8242461:: v00: 1190105300038 4614 13041 6601.025353) 32A3 6624526413685 608 có 2g 449 
J4] 84020 177... .ẽ rẽ ẽốẽẽéẽ ốc 451 
KH ///45:/KHÔI/12:2ti2 11021105 LAN: A66 1661 00 c06x34 4t 32A1 A46 6 S60 061 0 3g 1 8/24 451 
Kinh 746. An-na-ban-na niệm (Ï).........................--.---s-c S32 si eke 452 
U11? 1sniJÌli9in0 7 7 mẽ... 452 
TÂY" Ế HẦM HUYỂNHGR3): cát siatinat0ti1300100150010/008.i00960h98S 00 454 
Kilil'40 NHẬT SIIl xa sóc nesa011speginslMoolilbbiéecivlnlosstsooiskerltae 454 
Kinh 749. Vô minh: (T).............................-- --- 5-2122 2211231212112 11811 1551 811811 xa 454 
Kinh 750. Vô minh: (2) .........................- .-- --- - 25-2122 1211231 212812 11511 1551 811811 grrra 455 
Iẩn]U£5i Eạ dần den. ẻẽ nh. ẻẽốẽ ẽ 456 
KỈIH. 752:-4:Tfl:z.6::it201xss1ád8t dt O0 lang trán laB0klA\At ai sgk 457 
I4I1U£7£2T. 0 1x: f8. nh. ẽ.ốốẽ T 459 
Kiil:194: Xá=IđÌ2DHE Ea saiicseisoddisoiisaalRoseooa dlácchioDxosksesissne 459 
Kinh 755—757. Tỳ-kÏ60........................----- 2c +21 1121211911211 51 01 H1 HH ng Ha 460 
KÌh 790,107 (4121 0bacánsetitct04i00i1ss2dt0s4aa6iesosASslese Le le 460 
KỈNH.759:- TQ: 2222216021161 0000010160101 428189611 0005650 bà koeDsÐsea 462 
Kinh 760. Tam pháp ........................- ---- -- c1 1122112211111 1811 181118111811 81 118111 xke 463 
KỈNH-7611:: H022 1521 1621112621 0001600A 0200156611 nt 050684 Lai 464 
Kinh 762. Lậu †Ận...........................---- ---- -c 221212112 11211215531 118112 1 H1 g1 Hy Hy ra 464 
Kiril.765:-1átf: Tái 040 :BINẨN :sáss566/500 100016 y106ll2exGsdsaalsvoei 465 
Kinh 764:: TÚ (T)':<:z::z5:25226 19482128 n Lệ nà de li e2 8124 465 
Kinh 765:-TU: (2)?:::2:22s1c62x1settt 001600 0Ad8 881 2SUaoci lang san eeioi 465 
Kinh 766. Thanh tịnh.................................-- --- - -- 2 22 +51 2231223282 1211 155111511. Eexcra 466 
KỈNH /67:- T⁄6 51601: 0n ca bá hán t8 c1 682 nà 2a1 at 466 
'4Ì]084330sr:11 me ...ố.ốốố.ố.ố.ố...ố.ốốẽ .ẽ.ốẽ 467 
Kinh 769. Bà-la-môn...........................-- .-- -¿- 22-2122 1211231215531 115112 1181 111 81 1 xa 467 
/4|I187/20890.085 1n 6n... ẽ.ốẽ cố... 469 
KÌII.27-7 Ìh, IBÍ TH. 202 01662 056 101 C0 (0 0h 0v VÀ ác t06 S64 Q80 i20) Làn, hay ch) 469 
KỈ 17210/0Á: ch 6k ANg Dị bẩyâng: thốn hay: 2c Di tá cô sa: AE lÀu 0A9 661 y2n c2) 470 
Kinh 775. Chánh bất chánh tư duy (1)...........................---- -- 2+5 =2=ec+x+x+szexes+2 470 
Kinli 776. Chánh bất chánh †tí dũW (2)................:c:c6ic 0220102001210 4 6 471 
KINH 777. GHánh Pẩt-€ïIAINN “tH:dÚW 'ỗŸ si: 6is0ixicu do n6 bán Gai d 04 00)6An d4 472 
Kinh 778. Thiện ác tri thức (Í).........................--.- --¿- ¿5222 <2 +2 eeeeexseexesseee 473 
KỈNIT :/79- THiỆP.tfÍHÌÚG:.:¿.::s52: các ễ c5 1ã CnN làng VỀ (0 sang: ch ly tàn Cây (hà cát 474 
Kinh 780. Thiện ác tri thức (2) ..........................---- ---- 7 - 22522 +22 22x +eceexseexeesees 474 
Ki\f†:7B1; Gháni bất Cá E/0UV (4) 26xi6xi62bixicn6 nhe bobitAA6646i06 9á 475 
Kinh 782. Phi pháp thị pháp......................... ..- ¿2 2c 2222221221221 2 ESzxcereree 476 
/4Ì|iiŸ (5 9094108117100 T777... ốc 477 


KIH.784... Tá: PHÁN ¿2262060000012 261012866 0024 61s S644 x8 Ẩ6 cà 6 8egs2s 478 





1088 TẠP A-HÀM (I) 
Kinh 785. Quảng thuyết bát Thánh đạo............................------- 525252 c+x+zseszszsse2 479 
KỈNH' 766::HU0fiD: Tài»: 22:21 661 1160101 806104001214 01000/2886//1001 445201 5x28. 483 
Kinh 787. Tà kiến chánh kiến (†)........................----¿- + 252 ++c+£+e+xcezeexeszesereres 483 
Kinh 788. Tà kiến chánh kiến (2) .......................------ ---+ 5252 +x+£+z+z £eexezeeererea 484 
KHI) ;/89:SAII.VAII x41: 0561216010660 0 08 S011 011121010016 445206415 100 cà đệ 486 
Kihtfi”/30.: Tà: KIẾN (| 22212 2aslải(0/4001300060/2Ăaiannsiiaa00u6190i216/1 6i 487 
KÌNH '7 0112 Là: KIẾT (2) vs oi bsosvoaittitl80/06/1010080411sx00156 s58) 16018160/216/151300244 5A. 487 
Klhtf† 792: Tà: .KIẾ  -((Ô)ass i2 0609A18a4008/380006010a08.00 56 0a8)8000A040/2800514012/1guÁu 488 
Kinh 793. Thuận lưu nghịch lưu...............................-- --- - 5252 2+22 + 5< ++s++ex++e<zexzexss 488 
Kinh 794. Sa-môn sa-môn pháp ...........................-- --- ¿+5 sc 52c 2+ sxssxsesxssss 490 
Kinh 795. Sa-môn pháp sa-môn nghĩa............................-. .--- : ¿5c ¿52c +5+ + s++ss+2 490 
Kinh 796. Sa-môn sa-môn quả .............................---- ---+ 2-2 2+ +25s+s++x+z£zxzzezss2 490 

TẠP A HẦM QUYỂN 29.........................-- G2 2212k EEESEEEEEEEEESzkEErkerkrrke 492 
Kinh 797. Sa-môn pháp sa-môn quả..............................-- ---¿-¿- 252 ++s++<+z<zxzsze>ss2 492 
Kinh 798. Sa-môn pháp sa-môn nghĩa............................ .--- : ¿5c +5 52 +5: + s+<s+2 492 
KỈNH: 709: 0a: ITIDIT:0 lối c0 s44 100106611411 4616 46(042444616 000A 6601061640 na 493 
Kinh 800. Bà-la-môn............................. .-- --- 22 2212211233 2813532 2351121181511 E53 1 xe, 493 
Kinh 801. Ngũ pháp.................................-- --- - -- 2 2222211223212 23 22235112 1181E511E51 1x xea 493 
Kinh 802. An-na-ban-na niệm (2) ........................-- ----c 5S: SS 3S series 494 
Kinh 803. An-na-ban-na niệm (3) ........................--..-- 2c ch éHHHHhke 495 
Kính ”804:,1idãnflSE THBHÙ 2s Sàáác n1aga 6n sa e4kosilsesaoiaaoel 496 
J4 ;)950:5 1 ¡0i PP... ốc 497 
Kiitlt78D0;:KẾ=tẩIf: 8y sssstsesaelbinoln S0 Neildslusandgsbolsusbseoetiie 498 
Kinh 807. Nhất-xa-năng-già-Ìa............................---- --¿- 252252 ++£+£+z+E£z£exexezxzererea 499 
Kinh 608::Ôa:Tfl:-::::zz1 2x22 61á 0x xisa b0 150 c0 Y4 D4 0 sg ng 501 
Kinh 809. Kim cƯơng..........................--- . -:- c2: 1222111111111 1111111181111 EErrrrrei 502 
KInH/610: A: II: .s¿:::¿ci: 226566156124 2 20 cán sua Là Gà sói cot0 Dáng Suax2iLá t6 904 
KÍIlI :8.171:6:l2:.T-KHED ¿xi2 22122 802111 0A 0 16 tt 10812011 L0 Là36 Day ta2a4 507 
Kinli:819::KlIfftW=Ï8:, se: s:-z s96: 40À 248 18 L0 CÁ an AE À2 A9y 150 u22. 507 
KIINl]:0114:1BA1.DÌis)4x9 và cua ddasb0(015600asaatbhftvilaxidevAbiiui mini 510 
KiNfN;071.5%1BD=1A1)4:5,775vanmisbnAEixAlbufÂylahi0esf8ểinAEbitboSyosbsfybi 511 
KIIIII:6:I6+ HỤG: (1): s20: xe 1001 ben 048140028400 8: a6 064 4k6) S0 Làng (Auôt x0 513 
KIII20-17.› HQ: (232542562410) 60 16082 x0x ru tác tát la AEIGÀy 29x06 sàn 514 
IŸ|I|I N21) E6) T8 1A"... rẽ. hố TC 515 
KINII-B19 HQ (Ä)s:2:ãá: 06160: 6021810 bà Đà 0g AbAh (k2 váy sa 515 
KiIIII*B20; HỢG (Ð)17:s: uc suếi l0 ben CA GANG CÀ G0 a6 206x064 4k6) S8 càng (A04 S824 516 
Kinli-B8211: HQ (Ô)- 8:2: 2á: 14t) 16A/20 s06 án tt la) GÀ 29xisũ yên 517 
Ki T022. NIDI-HAIN? L1) 2 tui hứndhao Ông co 0 adebbinailàwiAi0,16640u ion: 518 


Kinh:02019:NIGE-MAII(2 1s, sishluess ta AubAa6Enia thi GeasfesaassAfo/nBsffussctgE:fsani 919 





MỤC LỤC 1089 
KÌNH 621): HÚ{D Ìxu0áxg an oai180244t0 ificciliclsvdboReABbil8isittvfiAesissiai 521 
RiNhi*20:: HD seo asossosbdoMebioat00226861o0G8eiaacbaagbisattfoabd2At 6e k5 8ml 523 
KiHN-0200bI067() sasntii nsissD G64 x36 0615500802 6210.0803 5500/100/15985:600 6g 1sg805: 523 
{is ;0Iii8i1: mm ốm. rẽ... .ẽ..ẽ. 526 
J7 mm n1... .ốốố.ốốố.ẽẽẽ 527 
Rinli:P 20: BAI-KUTUE vs 162 stysg (1003 4xi3069018sxeesrboxisii000a 6605) 66805 sái Tayếi 528 

TẠP A HÀM QUYỂN 30...................-- .- C11 E S131 SE1 11531 53111511 ky 513 
Kinh 830. Bãng-gÌÄ-X3::.:¿.:.s: 26c -s60610 0101061000610 101se11sedsesfe 513 
'đinip»JEIJi. em ...ố.ố.ốỐốẻẻ.ẻốẽẻ.ẽẻẽ 515 
Kinh/D52: HC: xo c2 2á 00 ti 0642 048001006 at V Go VeáciLS0svb Go J2Re 516 
'đinip?£sm1Rice tim... ẽẻ ẽ 517 
Jđniig?£r8 0i] S7... 518 
Kinh: :835; GHiuyEnT luấ' VUfZ::x:2:21:22scsi s1 6x6 0s cd lão v3Eecs8Ai6lt 648 v6 518 
KitR?8365-117Iff-ÌIBai TT ®:y255219:s3649ua11 01060120 Seit2niosvdooette 519 
Kinh 837. Quá hoạn....................... -- - - c2 111122101111 510 1111151 1E ng kg key 520 
Jđniig?£ #001... ....ốốẽốố 521 
Kinhi30 - 0I0D0( TT 6a si 06a dt 4 40000110 ndt0so1008s0ssgslesesdab 522 
Kinh 540 GIÚI (0 xu i26 56940 000ả0u 1640900 s4i6skit\Äld oi x6ccusaive 522 
\4i1#?»šIE II 58cm mm. .ẽ... 523 
Kinh02.. Bã-là:THÔI se66s701x400SA1 1004010200456 40200 Asstafvbsõ 524 
Kinhi845- Xã-l0i-PRẤP(Ì] si x06 s0 csetlAed06a6l4obicoAsgaiesyovddse 524 
Kinh:844; Xã-Ì(i:pHẤT (2) so: 666i d0 00t 0Á e0 s4 tkiexldxsegat86 526 
Kinhi845; KHiifi0:.BD-( ÏŸs.siccctset2 lai 06n1selÐhidtdseisáoexolloslesoboaiie 527 
Kinh:846--Khilhd: bổ: (0): sec6210i00atuel1se0odteklakoausugicussieo 528 
I4]: :411(/171/001:11 s00 1 6"... .ẽẽ 529 
Kinh04M: Thiện! À0: 107; -x:tsccssv64 20A0. 164Yivdsdvekiasldosyselesobe 529 
Kinii2340:.Thiến: 0A0 3E 1a slxS0ssAtdtiselsáoaesolSìassectaebies 531 
Kiii5050:-PHIIEIR H401]: c-sesestbaseodDlávlNGaokbfslbAfGeotbcobitndOhsea 532 
Kjh);051:0P 6i RiRfi{ T) xác nxl0s26 DA uegtsgeoEoialiedekiAia vi 533 
KiNl“652 PGD II U7)15eaasfaa/v G00 SsốuibstasGSlEg A8AsiiE 533 
Kjhi;053›1PHlD KD) máxeesalslinObxaloAdudeEsbBl¿lssdftbisiaiab 534 
KìN):EBÄ- NA: đã n5 226 sen 1s 0661a0 G0Ái 06 0Ạ 066 104i  eslfill6i Xa seSe: 535 
Kint):655.. NaïI 06: (1) 2a Sess6ssL0is40100 15000706 5862401 isdisfttei 536 
Kiii»z0502 NgĩI=0E: (2 ] tasaseen nề thpssibofl\sáaibAissesk6l61 tố theedby8iiis40i 040323 537 
Kjmii:057.:NäïI:05. Tố 2a S6 is 00sArtbuAfuda Life 8Hsale la AikidfuiaSdcán 538 
Kiii-050„NöIiS0P: (Á) roasese x6ss kàesdi0u0ikt6giEnodloecbse llkólaesddlcloeGissSbiÔe; 539 
Kinh ;858-õ- sÙ;điff°fDb s8sses cha 2H36 600 1006SÊÁ6 si AM ieyuessốe 540 
Kiniì;5BU. Điển THÏ[[Ê-?:2cscssss s00 144 Q00 002066610611 16xÄxlx (h8 kosŠ 542 


TẠP A HÀM QUYỂN 31..................... -- .- + SG S2 v2 2381 88881838 E23 Eczescszess 545 


1090 


TẠP A-HÀM (I) 





Kinh 861. 
Kinh 862. 
Kinh 863. 
Kinh 864. 
Kinh 865. 
Kinh 866. 
Kinh 867. 
Kinh 868. 
Kinh 869. 
Kinh 870. 
Kinh 871. 
Kinh 872. 
Kinh 873. 
Kinh 874. 
Kinh 875. 
Kinh 876. 
Kinh 877. 
Kinh 878. 
Kinh 879. 
Kinh 880. 
Kinh 881. 
Kinh 882. 
Kinh 883. 
Kinh 884. 
Kinh 885. 
Kinh 886. 
Kinh 887. 
Kinh 888. 
Kinh 889. 
Kinh 890. 
Kinh 891. 
Kinh 892. 
Kinh 893. 
Kinh 894. 
Kinh 895. 
Kinh 896. 
Kinh 897. 
Kinh 898. 
Kinh 899. 
Kinh 900. 


ĐI SII F THIẾT ( siysn6naái0000002008s4agiasnlìil00,A60M00141602A182i.sed 545 
gi M:Tpaiil[2i T7... rẽ. ha 945 
Tha hóa tự tại t†hiÊnn..............................---- - 55-22222223 1 3223 2E sxesreseees 546 
ND 056x200 si8f0A0803060210/0a04EcsopswVafd0N/2 41514000660) 946 
GIẢI ÍI0đf3:222 cán 6280605006002 660166tsuiÀ9810552201/5A0604:0842 8621502806020 1 547 
ILiffiftfI'.BSITIIET-Dã|Ì tt»; ná6146014x0agetdiarcigadbiiitigi615spsioptdskla 547 
Để 'NRI: ThiỀN TRIÊ T522 6180y62510000aaisa66i 11600240051 js6ã 548 
GIẢI HIUỔT 2s 96 no l1 4649/284038.055speÐsoaifEiudl sát gdxs2 20x aussl 590 
Bễ: Tam THIỆN: ¿22x78 G0yMisoastssidiaAislnstb(täisnad 590 
GIẢI: ÍIUME Sao ssol61l21726615iMofsanmsi955010xá008 st4y:gesaioxodssli 551 
FI0fI0¡AJATI/ THIẾÍI-::26c2:22:22160206012120112 001010014 10100606 10yt2đ61e4 011.2 185 992 
Tấn Gái 'DHÚ-đấTU:¿::z:3:::s;21/6/206012112 0012 2161196460110. 60 0581 8t: 552 
TÌƒ.ÈHÚI: điểU:PHIIG +; 2::24a12005208gS1ŸAN1A0880.0X6021402 A6 soasia 553 
Töiii:P HH u66 6160256305201 8n itbaocbiy 6g 246/20 aas5xx0 32t) 554 
Tứ chánh đoạn (T)........................- -- 5:52:22: 2+22 tre Hiệ 996 
Tứ chánh đoạn (2)....................- --- - 5: c2: 2S 2+2 2E iệ 996 
Tứ chánh 00ẠI(3) ¿22:2 16072151:10140411020341 0000060 1801611629114. 8083 997 
Tứ chánh đoạn (4).....................- --- --- 5: c c2 22+ 22 xiên 998 
Ứ:chánH: d0Ạn 7(Ð) 5:24: -6014612 1460102 14026141. 501116662 18004/6411.-E11 281084 960 
BBI PHÚNDi AT sua, g si 2a606101x0ia tang fi012aS07Mai.2x6g12.481-0.181 88A 561 
E)DAITT[TISs2.12:72232120/6Á002., M0065 80 0340 35 160152 sa903 A2280642, 1g S04 vẦu ấn cs ganE vì 561 
BAL/PHDN(-đP VấR: HÃÌ say rgkyenva s00 isoisesteivadbessoudslsa 562 
TIƒ;PNI(If LTD 2i 1sovastffisbv ái 0l miute006cmlv 3x 566 
0111m1 t1110011111)108681E 5n rẽ... 969 
VỘ: II00-taIn- HH (2)-2655:241724218032012124000 81638. Quá bi buyn dang 970 
IFAÍfi:ffÌIIÍE2251513:2126122660/6061118 s2 88600016 0x08Af6iÐi S6 SA0/114 sống 571 
TÍÍ 25:42 225566109 Sun n06 đc o0 02a 0220610680010 16 20% 3 62 vÀ: 5/3 
#11111... ẽ.ẽ rẽ. .ẽố 574 
ĐH !KI(04:9632%80666acA0at00010/8H1c09x20©a0i0cscb f2 522 xui 574 
J8 1190/10 ố..ẻ.ố.ốốốẽ.ẽẽ.ẽốốẽ 9/5 
Ma0 (d08ÌÏ1.2. 11:5: 5116sái 60 002240006162 204.159 Án 006 4002415600 ng 9/5 
HE -DỘI-XH 5251252 2212651480000 01440080268 064 55 10: s20 86 1x8 ccdxi 5/6 
Nh]'ETiHfTff-E THITID TỪ sai x2 07080500151 SeoEs D6 2á 062 vây 577 
NHƯ THậT: ETl¿2:5:222;2202656620116 bu G 0128888681015 dáxttte slcáess6cuận 95/8 
[In 11 mẽ... ẽ.ốẽ rẽ. .ẽẽ. cố 5/79 
[0m8 0D mẽ rẽốốốốố.ốốẽốẽ rẽ .ốẽ 580 
Lê HE N20 wx6cRiiÀ/ 00654 1enolbi Sa DR€ijSA06yvni 580 
Nhãn: 01:đ0AÏÏ:;;:-;-:2:-:22:22265122022220011206081g1dtutat đốntdlá s9stavass vất 561 
NHấT S4III2¿: ¿4222/76/2016 00 6À, SA: 108800420 St. S06 02 Á 0a 89 3x 2a xsh: 561 
Min" ..ố.ốố.ốốốốốốẽ ốc ốc anẻẽ 582 





MỤC LỤC 1091 
Kinh 901. Thiện pháp kiến lập.........................-- -- ¿+2 2+2 ++E+2££E+£E+.£zEzE£zxzrzrzez 582 
Kinh 902. Như Lai đệ nhất........................- .-- 5c c Sn S11 SE KH HH sư 582 
Ki: 905:/1:thánr phần: độ THẾẲ ii: s)x26bsassslDaeilisesrdbisa se 583 
Kinh 904. Thanh văn đệ nhất .......................---- -c- cc cv SE KHE ren 583 

TÂY :£ HẦM HUYỂN:32 1s: 6c6 s2 nhi  ntiLicsii1i0i149601686 08361600 228, 584 
Kinh 905. Ngoại đạo .......................... ....--- - - 2G 02-22211112 223111112211 111101111111 ray 584 
Kinh 906. Pháp tướng hoại............................--- .:-- c5: 32c 32t 2t E2 xsvxssxsrsssrsee 586 
Kinh 907. Giá-la-châu-Ìa........................---  -  c E1 221 1122211 1112511 1 1551111182511 key 588 
Kinh 908. Ghiến đấu hoạt....................... ..- - - 5c S1 S111 1E TH 590 
Kinh 909. Điều mã.................... -.. - -- CC ST TE TS Hà TH TH TT Hàng HH TH HH 592 
Kinli:910:-: HufÌ⁄áš:::z: sex sát A1 20iaatte 86g bilaisasiskee 994 
Kinh 911. Ma-ni Ghâu Kế......................- -¿-- (cv ST vn HT HH re nh 595 
Kinh 912. Vương đảnh........................ --  -- 5 ¿<5 S113 1532532312113 1111111115111 1x tre 597 
Kinh 913. Kiệt đầm..........................- - .LLL 11121111 n kg ng kg khay 601 
Kinh 914. Đao sư thị (T).......................- c S2. 11 2 111111 ng ky khe 606 
Kinh 915. Đao sư thị (2) ...................--. c1 12.11 2 111 11H ng HH kg hay 608 
Kinh 916. Đao sư thị (3) .......................-- -. S11 21111 111 1xx Hy khay 612 
Kinh: #tý ;: Tà: ERÚli0 điều: lễ se:4cs5202566/6a1166066001su1101 0601100020 617 
Kinh 918. Thuận lương mã.............................--.. ------- - 22222 S2+22**+++2#++zexeesss 618 

TẠP A HÀM QUYỂN 33....................- --- Ăn ng re 621 
KIN TQ 1105122005006 61/000 0a banh c0 0030616000 036061a0805300040201u1560.0y50u0v5140450018 621 
j4Iilnip5/210NEIi 7 .ố.ố.ốố.ố.ẽ...ố.ốốẽ..ốẽ ốc 622 
đi] 201i... ốẽ ốc hố sa CÔ 623 
KỈII-022-.] lên: đIII :.2x:::2:41673404ã0ãy1448062A1086i006030x0010751Ay0ufEuàastt0Ae E14 624 
KỈnlT:923:-CHETl:;.›::2cz: cái 2010210/ M0666 10A009A00039104yi0 A5050 4v/12n 00 625 
Kinli.024.. HỮU (ilổ-¿.2.:::2:ci:2222605A A06 AS011A65E00h caebxfvy8120X1/x496616u158 628 
KINIT-)20: Bái HT :1ÌU a6; ss640s2n6x/011109Xu)81uieabaniltyenstigtoslaoau 631 
Kinh 926. Sằn-đà a-chiên-diên......................--¿- St St St EESEEE+EEEEekEekrsrrsee 633 
KIRIf27e LIIISDSTAG2 s41 1x6 218i6svsotfftoatibistsbasStuislerEoruaaCingb) 635 
Kinh 928. Thâm diệu công đỨc.............................--- ----- - 5+5 S22 + + +22 +++e+czeseseeeess 637 
Kinh 929. Nhất thiết sỰ...................... ác ST Hà TH TH TT Hà HH HH ng 638 
Kinh 930. Tự khỦng..........................- --- -- 52c 21c 1511111125311 1211 11 11 11 111511111 rrkrg 641 
/{Ì¡|IIft°E3IMRÌiar(0 ng TT .....ốốố ốc 642 
KỈÌh gó2: THẤD TRHlTecs-inc1012asc6a06ssvdghodacfcddbalytfpdadExstlspeadGiôossbr sex 645 
{|8 sx 830p ......ốốố ốc. cố... 646 
Kinli:934: Giải †höát::.:.::.:S::272/6i:cns6sglssftotldasxtiausssHddkottuuasa 647 
J{Ìi|iIP 6=; ¡mm  ẽa......ốẽ.. 649 
Kinhi-936::BáclT;thlz::¿:7:267:6x:caiSes6cdi d6 ttttfttBslidsltsvliestoaseubdis 652 
'4nJi8?57#ãz1n/2 mm n6... ẽ rẽ 654 





1092 TẠP A-HÀM (I) 
Jij8°£z8mm mm nh... .ẽẽ 656 
KÌNh, D40 MIAII“flllluse xo) 10 0silea0808) 15464 0-0001l2unnahsbsalsd,ialasbce taesf6tpsĐaese 658 

TẠP A-HÀM QUYỂN 34............................ Ăn TH HH ng ng ng sec nrxee 651 
I4 §/;1ÊI 1ị†a8n]ir e1." ...ẽẽ 651 
"1IIE° 51 niIdfii>iiinI ii mm... ẽ..... 651 
Jin in mm nh éốẽ.ẽ 652 
KiiiR|.05. KHỔ T30: seag hán voanáatt0010260x01xsanthhỏx ai ndetbodlosloxekaeE 653 
Kjnhi:044- KhitihiU Bổ sáo 1 s00 64 0610010 600605401166i 000164010 1012S60 509 400a 653 
điniE° 010i) 0... .ố.......ẽẽ.ẽ.ẻ 654 
JđiniIE 131i ft... 654 
\điniit› yên huy Ắ.........ố.ẽố...ẽ 655 
Jin 91188 8i1iR'jP P1 hố. 656 
4i: 98, 1081 18 Man. v6.6... .ốố.ốố ẽ ẽh..ẽẽ 657 
Kiith;:0502 Giiii-'KHIf,S2 x19 486 isgtpvosistg0l6eoeirkctbdiisaovdetsefse 658 
Kini-ð5.1; /0‹iffUUNHAT SỈ ai boss 06i014a seoLxedcetsbeeilsesisdeo 659 
Kinh; 559--1/0,0Dátnilift XI se 2e 0/091010 5140166144 tSeye4tsnsi6:oufexisetne 659 
Kinh 953. Bong bóng nước mưa...............................-- --- +5: 2c 2x vxsxvxssxsesxssss 660 
Kinh 954. ơn mưa trút ..........................- ---  -  c E1 21101121211 1112511 11g k kg k như 660 
Kinli-S55›:NiIHồT: lHIểTT) sào 406010 16s01althhộx set ndsbbodlosLoxekbaese 661 
Kinh;9562-1ÿ- DU] 2125921600011 012/02019411 40600 reo64S0011/A x0 ts 662 
Kinh 957. Thân mạng.....................--. ¿c1 2t 111211111111 111 111111111811 kg nhai 664 
Kiph,-956:: MIUIESIIEfi29522157.21ix 26:00 10125840166 15etoeitecebsddsseovsotsdke 667 
Kinii-950: Ký TẠI c0 cu c0 011608604 thôi tai cáo0 sa a 32162 le 668 
I4 U2/2MM Jin ẽaẽ hố ...ẽ.ố.ố.ố 670 
'4iniI:]51E n0: Ta 6n... .ẻ.ẽ 671 
Kinhic0B2:-KIET To: 12 se s06 000000020 SanttoeaedS00 0100012406616, 21A 672 
JẮinii§;]2988'/58ip/IEFÐ T0 vs... 675 
KiiilT:044xXHI 0Ì 42xussi646ao166etiRoutiidSasebsolEuiafDe/BliA00i 1x0 2ansesi 676 
Kiilic105s:llfT:d6^00:2 y7). 1estievsbieDAfljAvaii0ksiấ6icsata BuiAeaeb 1s náses 682 
Ki: 6D) PhU-[lIfETIl%sssssiessessesbiDUE6601axaabé (0x0 Lai 084A 6/8Gbaso 684 
J{Ì|) 12/8 #003; TT... ốẽốốẽ ẽẽẽ ốẽ h. 685 
Kiilt:D08-70010):CŨ” HE ausxsács0aiaaest0iA0blAbas6cleeipSsshdfiaiaiabasEnse 687 
RÌNH,ÐD0;- TTIIDWNU 0L100asiisfcrskol 2e MibsidissTi06ia/0862A2G5AT.0A12/00y12160.0yssi 690 

TẠP A-HÀM QUYỂN 35...................-- -- CS S01 S1 E1 1E E1 Sky 694 
I4in]1827/08,6160i00Ẽ8Ẻẻ. na... ẽ 694 
Kinh 971. Thượng †0a........................... ...---- - - -- 2 - 222111122231 111325111 1115511111158 1 1 cay 696 
JđnnhE› 728 f:†nna 18 8ï nhnốố.hẽ hố. 698 
1418:7228 £niI1iniptt. min"... .ẻẽ.ẽ 700 


Kiiift: 974.:E0-l:tlôz0á; s63 1s ssô sào bat tlbililedeátsekoleeskae 703 





MỤC LỤC 1093 
Kinh). 975; B6-|U-(Ê 204 {2)-cissx2iss0ccg060i666166 80g g0 0à 3s l6 60 a0 06 0 8x La6 704 
KỈNIT:976-› THÌÌ:Da° (Íl) *3:1:x¿2:21vx24206514064 1246161040004 2146010 )100 A04, /624 51401460720 trá 706 
UÌii-721/10n:0 0P 177... .ẽẻốốốố.ẽẻốốốẽẻẽ 707 
Kinh 978. Thương chủ .........................--  -- ---¿ 5c S1 113113253131 5111 1111515511111 1x ke 709 
Kinh 979. Tu-ba†-đà-la........................... .-- ----- + 2 S2 S23 23 2v ven 712 
Kinh 980. Niệm Tam bả0........................ .--- ---- ©c c 2211312325328 E11 E515 51115515111 cxxrd 715 
Kinh 981. Gây phưỚn..........................-- ----- - 5 2 S221 211121 1115118111111 11t rrệc 718 
Kinh 982. A-nan Xá-lgi-phất (1).........................------¿- 225222 +2x++e+zecexexerrserrses 719 
Kinh 983. A-nan Xá-lgi-phất (2)........................---- - ¿22225222 2Ez+t+EEexexerrrrerrsea 721 
KiNh: 08s Ai (Ì) nc2M022/20i05/202u42/0a019401:Moti60ee.At0310654001 806023. eix5 105521, 723 
KINH/Đ80- AI” 12 con sd1810200ia0130 16210800611 18ụt sì do gaseo3.đ10á:866 618053 602 Ag1akSkS4 725 
Kinh 986. Hai sự khó đoạn.......................... ..----  -  c E211 1112211 1E 31k key f27 
/4Ì0Ì182:7MnE In... 728 
Kihi:868.: Đã ›iR[6ft!(Ì s2 ácssa60y0s0,0012gainltttsdtsiaaladbii046:516128403 1005064800 729 
Kihi.. 559, Đề. TRE (42 a¿¿saicbyy1i6/2x110420000./615604,80488561 6 041A060.615012100151608sigt8 730 
U411]IB2E/081651nnfi 100001 1n 7... .ốốẽố.ố.ẽ 732 
U411i-c5I60Eaianjäi0n 2p m7 1... .ốốẽố.ố.ẽéốẽẽ .ẽốố.ố 736 
Kinh '092PhIfOEIỂTN: „32: s2 1221654202000 45a 02s 028464. 96015460500 x05: ch2yb: 738 

TẠP A-HÀM QUYỂN 36.....................---. -- - G  E S3 SEx vn re 739 
Kinh 993. Tán thượng †0a............................-- - .---- - 2 - 2222222111211 1 3231118131181 11Execey 739 
Kinh 994. Bà-kỳ-xá tán Phật.............................- - - --- - S2. S2. 12.12 Hee, 742 
Kinh 995. A-luyện-nhã .............................-- -- --- - + 1+2 21 13231323151 1511511151111 exee 749 
Kinh 996. KiêU mạn.............................-- ----- + 2+ 221 231123 11 E21 81121111 rvrệc 750 
Kính:987: Gồng: it: tá HT 2:60 s46 5000002012 tốn 751 
Kinh 998. ho gì được sức lớn ............................. --- - ---- 2252 S222 <+22+ + czeeeezesecss 752 
Kinh 999. Hoan hỷ............................. --- --- 2S 2E 112111111215 11 1111 11 H1 5101k H nh 753 
;ẨIiiDif9I8]U7i8)i ST... .ẻẽhốẽ nh. 756 
Jđi0l110900308.G1n0i0ic rẽ ẽốẽốẽố hố ẽ 757 
J4Ìi]13019)11725131er1i0in 8S... ẽẽẽố hố. ns 758 
Kinh 1003. Tỉnh ngủ ........................--  --- c5 212312325325 2E 55151151 E1155111 115 1E rrkri 759 
Kinh 1004. Hỗ tương hoan hỷ.........................-------¿- ¿5 +S¿£2E+E+E+E£EzEE2E2EeEererszxzed 760 
Ki: 005--NGƯỜI MậT.:: s22 290 si: 0t s0 b6 Ahuiacoue: su àbiadÖt cá L6 0 ENG: 761 
Kinli:1006:. ÝÊU:al'ÙfI COÌ:::26::2.2:202: 12054226210 0:0eta topkda y2 Q02 66x s22 762 
/đi0lI18109007/ri8i)I nh nan. nẽnốẽốẽốẽ rẽ ốẽ. .ẽ nh 763 
Kinh 1008. Chủng tỬ..........................-- --- --- ¿<5 S1 113113253231 211 13111 111811511111 tre 764 
/đi0lI08090)21107ĐẺ7S.7.7 7... .ẽ.ốẽốốẽốốốốẽ.ốẽ ống 766 
/4Ì1lIl5I 101M In] mm n1"... nh ẽốẽẽố hs 767 
KiiilflF TH 2V HÌ 4á», sang lên Dán d0 L⁄c26aul6 toi 0 fnics0ivố uy xuan 768 
/4Ìi|IRI 0027/1801]... ẽ ẻ.ẻốẽ 769 





1094 TẠP A-HÀM (I) 
JđÌiil0i 005301 niimm an... ..ẽ ẽ.ẽốẽốẽ ốc 770 
/4Ìil1jg 00155)200110807877Ẹ.7 1a... .ẽẽ ẽẽố rẽ. 771 
/{ÌiÌi1g 00 5 MIfiM01ii 077. ...ố.ố.ố.....ẽ.ẽ 772 
Kinh 1016. Ghúng sanh (†).........................-- --c5-c S2. * 21+ 2 2E He 773 
Kinh 1017. Ghúng sanh (2)....................-..----s- 5: SSc*S21* 2E E12 kh  re T74 
Kinh 1018. Ghúng sanh (3).......................-.-- -- 55c S121 * 2 HH HH re 775 
Kinh  TU:;PHIđ0'::.:-::::s;:.::22/22-52122520106115 661 10g31 38861 n6 A9 4s 24912 d601sisEsia xEt‹ 776 
Kinh 1020. Vô thượng .............................-- -- --- - + - 2+2 1 S23 1313 gen T77 
Kihh  T021:'K§*HHẩñ:::::::::;:::::2/2222 2222060151008 0888112y88 100 A082 05%10601s0s121issx le 778 
KIITH/ T22 HIẾT2XỔ s2: x623%602 thạc iu 1a 08a ft00 101801551 622464. 160226056 80022 cási 779 

TẠP A-HÀM QUYỂN 37....................- --. -Ă 1S KEx vn He 780 
'ẤH|UNN 22M sÌiT;irrIni:8ETTT Sa. .ố 780 
Kinh 11024. A-thẩp-bar HỆ: cá ccsc toi la áexasxelsysbsegiakssdeei 782 
Kinh 1025. Tật bệnh (T).........................- -- ¿2c 5222221221232 11211 1551111511 xe cea 784 
Kinh 1026. Tật bệnh (2) .............................- - --- ¿222521222 122128 12211211 125115113 cea 788 
Kinh 1027. Tỳ-kheo bệnh........................ ----- ---- +22 221 +31 1331123112111 Eexee 788 
Kinh 1028. Tật bệnh (3) .........................- --- - -- c5 2 2211221212312 1121111551111 511 1 ca 789 
Kinh 1029. Tật bệnh (4) .............................- - --- c2 2212221212312 1151111551111 1 xe re, 792 
KirfftfflD5U...Dn: D8 D0E ‹(Ì D cog6in00n S0 NGÀkôuoôik4 hàn ÀhosbsholAC bẩn: 793 
Kiiitfi05T1+ D1010 va seft01i 11010018410 40á1060460xbinAsuftsseltos6i xế 794 
Kirift!'fi052.:0T.06 ĐỘ (3Ì 0oespsd0ilasdisaalkostuisd nládbasnasgsissoiisjn 795 
Kinh 1103320112 TrlÀ?065lU tai s04) 6102010501604115201040004sidiAsavodsise cố 796 
Kinh 1034. Trường tị ..........................--- ---- + 2 + 22123 231 211191119111 kg kerxec 797 
\4iJUWN E015 pnrUf t3"... ẽẽ 799 
J4Ì110110K11<r0 8m anh .ố.ẽố. 799 
Kinh 1037. Da-†hâu...........................-- --- c5 1122111211151 1153 1511811101118 1111111 re 800 
Kinh U38: M2-TÌ0206 11815 ác tác soleoadbsdtleessiádexeu2Aabesgixeehee 800 
Ki: 10": THỈT H00 Su 5 svass6sit0/4 05 06 4À/5aogt4 46 6:4(E05A6404206.100 duc 803 
Kinh: T040: Xâ:HẬ TH: ¿x:‹:s66i:21034601 8y: 06056008 s0xQ SG À2 3y, 3ấu bai 806 
JđÌiI 0055 s+:1IÌii2/110 7n... .ố..ố.ốốốốốốẽẻẽ rẽ 808 
KifNfi71162+ B010 TTN la nsuA6n (Auyuihi0as086xknnA60i(nbiS9oiajhiti Âu 810 
KiW[t L3: ĐC L1-TÌYN, D2) Xa bá 0n dhuIÀjud oudDtastbsfollkidibadafvANHndglhiDai 812 
Kinh: 1044. Bê:Tif[U-f4rlR: se se: 0110106626624 6c 10400612 6s 0x d0: 2 gai 812 
/đÌ0lI19 0055 IE1) 01mm... ẽẻẽẽẽ hố 814 
/4Ì0I1819515.Ci0ip1iii sẽ ốc. hố ẽẽ. 815 
Iđ]1Il01127/81/1:11p9ir)1100008TPẺỀẼ.7.7Ề77.7. ..ẻ..ố.ốốốố.ốẽẽẽ cố 815 
Kinh 1048. Viên châu (2) ........................... --- --- 2 5c S22 21223121181 121 1811511 1 1 xa 817 
Ki: 1049..N4:NHẬNI:2:.›:z;s¿y::2222-220 202202100 0100 Ÿ x6 hat (1ê i0 09: 20085306 xtre 818 


Kinh 1050. 


Phá XIifT, KIID 0] XIỂT oáyy sces(vmiinoalfnidtesslft ai 26D tàng 818 





MỤC LỤC 1095 
Kim! TŨB/1-+BD? Kiá: (BỘ SÝ cycaseatoosacdo 184i 8i0628 001 8t 661 0tbosa cai sa 06055 M04:2us1e: 819 
)ŸiiIni8 (92720915180 tim Sẽ... 821 
KÌNH: 0053557101011 2t seconal6 n6 kcl/004 1122102 08a 08a6,a a3 84826/159Mes thêu cao cịgnhö, 821 
Kinh) TU54:;PHẨD/ EHiẨIT:NHẬN: 0x62 20160100 ADN lát 1002x6):0686 106 5 sex a2 822 
KiNH: 1055. MIII0I7REPM0E) soi: at 0nttE xo to Ao si ae sulOi gitdfeAtosis 822 
Kinh "056; MUỗI TRE ai 2as2xe21600240L0140036ãs104:128L05608a315610x4088oất 823 
Kinh! TÚB7» Hãt/fUBl“BBẨIT-:, ri: vá: 66651 5t ccang sa A0 x6 6064063550 khe gBiá« 824 
Kinii TBĐ.†B3iifiililDHNBISict seo le 0si6tt-xeeexfotagETAodd G9605 6668 154)3A86- 824 
)fiiiig 019882101, mm... 825 
Kinh: T060;:Phấp -pl|:BHẨP: KHỔ :.:.s‹c2i:xa:ca 2n t002c001600066080 685616 Anki 826 
Kinti T061; /PNI llt-€lidIhf lUẬT:: sey? le: suy ani set 6t0s4iQ0MGEo tags: Lob sebe. 826 

TẠP A-HÀM QUYỂN 38...................-- -- CS n1 SE S1 SE K ST Sky 828 
'đij01/2.1//118i 0m77... 828 
JđnjM1105.08 08 Ẹ7T8Ẻ8Ẻ979.7. 7... 829 
KiniilDDAS Để Bác nản ca l0 g6 thi s00 vui thời tai cáo 0 la cu lớn 0c 830 
Kinh †065¿ Tung: TH? 11:20 s6 0100610205401 a60040040a00Asaa69si(2 832 
Kinh T066: Nancđãi (1) so cuccz 125i g0ảalsestlcdedusal cá dibicbAagaiesyu sale 833 
Kinh: 67 NaiHã (27 s4 :64isid01scctosblledsdiesiaskeediedsGix 833 
'đJD 11978827678 Sẽ... 834 
Kinh tP0B8:; Tỷ KHÍ: ca sa 96606 bà 0028a000e 1140060 E45600010800- x6 836 
\4iniigi1740iviIi8iiiEfTI E8... ẽ....ẽ 837 
Kinh R7 ”Tit0018114054c 6x20 10100641Wositoseecacia S0 seo Bo va 838 
Kinh 1072. Tăng-ca-Ìam................... .--. ¿c1 c2. 11 2111111111111 111111118111 H1 ray 840 
Jđn 28m8 nh. .ẽ.. 841 
Kiniil0747 BỀN 1067 s2 cá e6 08601 thánh 00 gel S E0 0S ng 2 843 
Kinh: 075. Đã-phiÊtt(TÏ} sscct5sees40ixEiasodsnidctusllSeissoetlacddsadeei 846 
Kinh: 1876. Hã:PhiÊD (2): a2 0usaágat05a16agts4lEdAsasádoe0oDàstieo 850 
\điilff13VØ e1: mẽ .ẽ..ẽốẽốẽ.ẽốẽốẽốẽẽẽ 851 
KiNli?Ì 75: 1ãII24021fMiss size ni bên c0 0g tống 0 t3 ế càng Bo Ma E5 2AGoèi 855 
Kiiifi:.L0/ Ð.:B0 E:G TT tasasane line 1ai0i06M6015i A5640 6l06bbxE0lAltdisisss6alaei 860 
)00iif8 T111 871i i0 T111. sẻ. nh ẽ hố. 862 

TẠP A HÀM QUYỂN 39....................-_ .- CS SH 1 S21 S1 SE K ST Sky 865 
J4ii1911M s3 ,4iidPshi|fInn ft 1.07... ẻẽ.ẻ. 865 
Kinh 1082. Ung nhọt............................... ..----- - 222 2c 2221111222311 3 1322811 1115511111555 1 xe sex 867 
ETIITOTEDDS. 0111/00 T6 sen 0 0 VN dt 0n Án II 2uu 869 
JẮinJii117: 38fnïniinhiiIse tr mẽ... 871 
Kinh 1085. Thọ mạng ............................---- - - ¿+ +5 - 2222123222311 3 1322311 1135511111551. 872 
EiiltTEDDD TMI3-TTDI 286: :17 1x1 2ceacex lao tieu xe cuuiboscltae,TAuatbcdoc re 873 


Kinh 1087. 


0 h0J 88 me mm hố ẽẽố.ốốốố nh. 874 





1096 TẠP A-HÀM (I) 
Kiihi'TIIRSSIEMIIIEHSI SA: sao ssarsesabhi0c ao MB si 6x: -A80a31541526066 31265 6l: 5Â S say, 875 
Kiihl:'Í(BS.„Ì3]2Ï0IfD22 ng 0ressSonseiiotbllevE ni 30% b0aaeS4i8066.396)53 đenn9 le hốt 876 
Kiihi' T0 2/NHI| 0Ï] 2v Xọt uốn nan Aộn 0S, sc0e96)8/1 x6 v 6t A6 (Si ci6v2 008 18ate, 877 
Kinh): THÖI. 7006 00 6e 510952 9ê G6 X66 ae A280 6:Ÿ016-/8876562206002208880. 878 
EIiIh T021MIAi TT 2405:756n62 16004 S6 Mđ co sex xa A7 2601, Nay: oi Ac egbef 881 
Kinh: TS ;.1Iilf(HEE-THHIIsiers2s se ca l4se661066727 665 kugts ham adna 0 47agd4 6e Seasf 888 
Eiil' T004:410/001T11N-253 a5: sna d:n6 n6 1c aani xena NV A04 tốc 6016x346) 888 
Kinh! FDD-510141*THIT72.1&e 9529 0220420: /6 054160: 2504545103 00006 066225 gái fohic aayv) 889 
Eiilh T098 .S0I:04)62insósiccz 206000) Nó Mi (12s sgie-v0030660:21604 0u MU) 2X sết; 890 
Kinh: T0ð721fIfÐE:DHDE cac fuemacoadeed6lagacsfesekta di 08668066655 đennd-heta đexli 891 
ETilhi' T107 101TTTP 52W: 15s na A5564 n6 Ty co nogeeeoa 000280606 MúE:ibÐ PA re Sệ 894 
Kinh: T9: S0- 0001/1562 xa eo 2600)/405400- 28049245 187A6t 546025 g61.5-30x1xgyý/ 895 
Kiithi1 T0): 1/DIET 0đ 10a an c06EKOEoiaee 6a 100 000 19a HA Ca ngÏš, 897 
)šIlifi i9) lối mẽ ẽ.ẽ.ẽ.ẽ. 898 
Eiiillf Ti a1 vTi Tiyn cá 0120501653105 100001010 Mix: 100 1. 1a x8E si 899 
Kintli? 1rII3- NHA O5 six xao 3 sss 83268816 (Ê: g6”: 20a Sfliaasodseod8o s65 d6) 3x04 nốt 900 

TẠP A-HÀM QUYỂN 40................... -.-- -- 5 SE ES3 E11 S111 ng 902 
'4nlU§iii 1... ẽ..ốẽẽ 902 
Kinh: fff5., Mã: Hà: cu 1 thêusesndosadxi ft rdtieasdcasoatisiksioecavse 903 
Ki i16: D0:nHấn' 0Ìz:2:::s254601150/00a064014405404.6iat04si00 28068 904 
'4n08 li 0/209: + 18 8 3 vn... .ẽ.ẻ...." 906 
Kinh: †IDBE ĐI: Tri cicoa064006066i4009060012600-401666040ukay0Sstbasefei 908 
Kinh 1109. Được Thiện Thắng...................-----¿- + 5c +sEE2EE2EtEESEEEEEErEkrrrrrrrrred 910 
Kinh: † | ;D01 1/000 0x9: 065 0001106001004 tsetossecsiabonLsitSá10setxe 912 
'4n1u8i in đÌiipanzie ven"... 'ẻẽ 914 
Kinh: †If{5: Kính Phá s:9:41i:x2t54c6 00600 0c0a09a it s4 tuecfSsof8406601/02ysáxia 916 
Kinh: †† 15: KỈ 2T so cactiioi00se46x00xaaalasodiskseio die 919 
;fiJ08 lì hÈ: gi mm... ẻ'ẽẽ ẽ" 921 
Kinh EffS- 1i0TiffHTAITSA,issseiss4i2stvfif, 1014 Tel is (66 126208 925 
Kiihl' FUUID-1II0E.SAI Di 0, 2lsonessenle3kbesABiios/RcsS28, l0as 00x54 nổ200asgvẨ: 928 
Kifffi- f7. Mi IDTT0 1E TTsesssasi nen (002 jngaiurfutiulialpigitltlyioo 929 
Kì [+ Bồ 552 66s xss sex 0a4ca6iaEoiooe leeelebidbefolDolbuBiáeiss ®iesssaÐi 931 
Kinhi†T/l0 Hát sa sagi2 sec SelsA21100, 002101504 cái 10Ề6A x2 626A 933 
DẩnJi® a2 nfị ri m7 ẽ.nẽn.ốốẽốẻẽ ẽ ố' o 934 

TẠP A-HÀM QUYỂN 41...................-- -Ă CS S3 S131 1E3 11518 131115111 k ni 937 
;4inlili2f6fnlfiipiim".....ẽẽẽẻẽhẽ ' 937 
J4iiJ0382281Eì181i0ipmm 1m"... ẽ.. 939 
141M S210 mẽ. ẽố.ố..ẽ.ẻ..ẽhh. 94† 


Kinh 1124. 


À/AI)0: SA : 2222071051210 102061508 2h tu Ễg 2C Àh li dáng Hải Q0 942 





MỤC LỤC 1097 
Kinh? V125:-TZ0A:i03f0r Pa sssssolokieloosc Xi dioegii-nsis A00111604,s606 hoa 2s gay: 942 
Kihiflirff126:, 111:04:NDAIW (5Ì xe csa000at51x2 v0140sn test 1460/0006 060 10: 8e 944 
EiNil° E2r-cti0IINDIIDsareeea f0 AE Mi Xoe distupsdi si VBb Ti e2 015012805 944 
Einhiidf†28.*:BðIf3fIÙð đ.La.so9asbsalVAlDlaiM/EE 0 C100 sua66080/142-36/5E ,panh 946 
EiTh' E200 2fUG (21) atsne E000 6gi Tao tGE f2 2 vs n0 rlc ao vốn 946 
IiifTidff15/02HAIEKHTas 2v Sri2eeiSosfido0ln0lvi236inbe S02 s4 80601: 24719 6np 12650805 947 
EillfT3.LL).BBIrTHHGSSIÌ5 sex 1x11 M0 is sai sa Di 86616 146,-(6/Ê 100541 3805 947 
EihilIi:fT.320:MiUUff ACTT Ít 230005102060: an 90551800664 84675 k0 46655 98a: 949 
Kinh): i5 3.";Nhillri:iIETI 121729061662 Kus «at l6 39 804 160 S4 Mi gaant 949 
J{iiljTAEPEnInTsii# frr3n=)f ft 1"... 950 
Kih)“Y135z Bốn imiðT THIÊN XI 6: s26 512 2xx sapas laDi A80 Mưa bổ no aig 950 
Eihilli:ff12B5)NBINEERDli (5:7 5260011022060: 2sn 802087006 4/8/56019855- 6 mới 951 
EifIi E17 TTỊI ÌT May Pin eeisdnfsfe.Kua vi eo 0a0ts0 c0 x6 MZ gàng? 954 
Iiilli/138:.1TIì4110222 xe 1i7aeiss614u1080 51601065 1602 s2 034601: 715 6ny s4 162 2y 955 
EinilsEi721/0INI vo foanervdriei ni Vie ssieae sa 00101616 Me fAo Meyế 957 
JÝ)I1)TM 4V -TIRB dit ge:1imi dẻ... .ẽ 958 
EiThI' ErliTU20131.iasussrieoi0e0 100601106 K v5 ¡a3 6s 39 đáo c6 8e 6 5 suối 962 
UŸ]1]/18/8 5.2811 71118/0171/)98 7-7877... 7 7.7... .ẽẽố.ẽ.ẽ ốc 963 
JÍiiIiftiUir:Sif 0i] 8m T1 5 nnẽn .' 966 
Kiniii 1472 TTfTifii0ÌlifDitHIEIZsx2 xi9 x2 s6 se 9g2si01ag4 0646 122 sa 968 

TẠP A-HÀM QUYỂN 42........................ SG Ă <1 S SE KH KH KH SH Hy 973 
Kiiiti f5. Uf0:aorsstv6ess000006 600102186060 10/1120500 6203 xy6u 973 
Kinii°fff16.:SA0 tỗÏ 2x se sesa 901006 009ảa10100v410dg46A10alagceed 976 
KififtDfi475 Nũi HA se 1201066 000010 10505616610 66422006156061619 8u 979 
'4iiiit 8200: 8m ẽn.......ẽẽẽ.. 982 
'401iiwihi0:215115 8m17... rẽ... 984 
KiniiiIIPD-THỦSIWGIT t2 a0 02101 10/0x05a0L06cá 41050105602 sửg 1A sÄ v2 986 
lififififi5 1.20117187237115 xsndimi 06018 aagb6805ulfDd Bi 4b du see5 987 
JẤ011]f 8 522M7],3 VI TR T “ch... 988 
Kiffi51155; MỊI TP LÍ seo sang ng th Vo Đa i0 ieeudke tho nbgiv6 hoi duổi 990 
KifRfiV1515-MIO IV? (2) s2» se Môn Q ái 86 340v 66188 AebisSadfudterfeoi 991 
JÄIIIJI§ ñ77m7rTNn II ẽẽ...ẽ.ẽẽẽẽốẽ ho 992 
Ki)” 15ĐS/BTEIdIrÀ 2v .scoeEtisaatV(GE,008áa 8 men EavAtA Ea terSiei 993 
KififliIS, THDár Dffesssosidteas sen f9/ÔA94160 0aseis6 X02 kx28gi1v6 chi sớa 993 
J40IlJ'# 8): : 1e TS "“......... 996 
Ki 1/150 MTEEITTE1sstiosssesk6a f0 60108641662 eed1k21x5so0ase 999 
Kiitfi:†'160. Dê): ID? VỆ NÚ 5:40: s6sp6a0x7 06 d6ãiakx 1u An dksbiabA6saidaswid 1001 
KifillifB1.IEA:fláfiDH2SSE se dao 01046 00x is63040y 24x01 sale 1002 


Kinh 1162. 


M0: lIÔITH DỊ Ổ xa fe 6a n6 iibbaBapnlsÀ6180/6x2080ssisBbi 1003 





1098 TẠP A-HÀM (I) 
KiiltV03 (D18: GHIẾT 510622 seuiisatls8dtii40i420l61606)000002ap6xautla3a00:4200221664300138us82 1005 
TP -R:LIRMUYỂN- 426cc 12x 0ui8g01000150410230040A30150 819605800642 1006 
KÌh B3: BQ5Ì4- HIỆP s20 10xcv 0o noi san 680946 1u2a21xn se 1006 
lái] hãi l§ tsöE:iicarliflJ08 m7..." .ẽẽ.ẽố 1008 
Kinh 1166. Ví dụ tay chân............................---- 5 1S 1 E11 32111511111 E111 11111115 xXE 1011 
'4iniU8¡l§isy#ipni t1 1 na... rẽ... 1011 
'4ii08i§isrð00n-i men”... ốẮA ô ố '.ẻẽ 1012 
Ki: TÍNBỢ. G0/001TA. vo cv v26 e6 40012 00x001940 6004004 /062a02019062 6y saetẻ 1015 
 Ấini0i4UEIIRnIi man xe 6n"... ẽ.ẻ 1016 
Kinh 1171. Sáu chúng sanh ..............................- . -¿- + 2 2211321321215 x2xses 1017 
Kinh t7: HúnI T102 krliesdleseotdiiveDlsoeithidslkeenieSboeplodonjzfsali 1019 
Kính: T13... I0 Dã 5z 1924000000102 05211 4605616429a06406/80 26 2se1t 1021 
Kinh Ti/IZ4- KiifEz00 ti escseilesaig0x 1506 0xes Sášbisdea ssvaal 1024 
Kính: T125: Khẩh1hÚ: HŨ::zsixssee/0 016s10ssotiasltssngsasf 0 rinisdsse 1027 
'4iii08¡f48 8:11:12 8m8 m7 ...ố.ốỐốốố.ẽ.ẽ.ẽ 1031 
Ki 1l 7, Sũng Hfiaositid21 54648601000 5W05-0A0M54016022500015u 05540020" 1034 
TẠP A-HÀM QUYỂN 44.....................-- G2 ST SE 12211 581153111111 11 11531 1x rrkg 1037 


Kinh 1178. 
Kinh 1179. 
Kinh 1180. 
Kinh 1181. 
Kinh 1182. 
Kinh 1183. 
Kinh 1184. 
Kinh 1185. 
Kinh 1186. 
Kinh 1187. 
Kinh 1188. 
Kinh 1189. 
Kinh 1190. 
Kinh 1191. 
Kinh 1192. 
Kinh 1193. 
Kinh 1194. 
Kinh 1195. 
Kinh 1196. 
Kinh 1197. 


šbbHiDi TT... ..ốố.ố ốc 1037 


NHI Ế THỦ 00281 tmftuaa 2y ft0Naiultttfhoesalistgi06iduBi21xd 1048 
IHiMT-UI.025200%, 7506475110005 0000/07 TÂN hoa than tát vn BA hy tuệ (a0 0154 1049 
TÔÏ]>45l0Í-(Í):¿12255:052)7524y08, 62v 0010681008026 A x08 s uayt M0 1052 
1 ÔÏÌ>04zl0l:(2)°,1226 197404206612 tuần La tao 2x06yxu 02A6 1055 
BÙI LÚG: ((ÌÌu.2210238i50060004/8/009,LỄnA1040002 05 90A 0000964: 8/050a13n4120/1e 1056 
BÙI. TÚC: (2) (u14 sả 00040 v96610y tát DAI Aii t0 006406 090010001 SvAL2 1057 
Ji 00 aẽố.ốốốốẽốốẽốố.ốẽẽ.ẽ 1058 
PffI THIỆ TH UÌ) 2225224x0726/01/600/ 0901 v9ALi0a 1040109000 000 G21 1060 
Phi CHÚ: 2¿:6:sxxss<12682166410040416300852sÄU2y80636625502adt 1062 


Phạm thiên (2) ..........................- - 22-1 2< 2212211421 12111111 re, 1068 
s5 HÌIN)1P/ 1007m1 ma... ốc. 1071 
Tả TIẾN is Siasiaixxrnidlitaeerltanebaa liaylfuudttslflgfiiasstypasxabiodAiages 1073 
NHậP DIỆT:: s06 in tai 10A li no tBAi0ftiydtoaluanetaltiel 1075 


